THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLUME THREE 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basitc Buddhist Doctrines II 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Vietnamese Buddhism 


1578 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part öoƒ this work may be reproduced or transmiited in any form or by any means, 
electromnic or mechanical Including photocopyving and recording or by any 
ImformaHion storage or refrleval system without the prior wrilten permission 6ƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who want to reprimt this work ƒor the beneflt oƒ teaching öoƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 7768-2832. 


1579 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described In this document the tenets of the 
Buddhist religion, that which 1s known to be the greatest attended religion in the 
world today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous 
Buddhist material and in writing this book. He has arranged this text of over 5,000 
pages, in Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader 
and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called Sakyamuni Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
life of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ignorant, and their gaining the wIisdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts wriften 1n 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher 1n the literary sense. HIs 
exploration into anclent Sanskrit and Chinese references was demanded of him 1n 
writing this BĐasic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agưmas 1n Sanskrit and the NMikaya rm Pali. He 1s a serious 
Buddhist devotee, householder and one who practices his religIon to the extent which 
he lives 1t — with happiness and serIous simpÌIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find 
herein presentatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
lierary work of this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism In terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Iinformed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, I[ believe, 1n alÏ respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do JusfIice In explaining the doctrine 
of Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
confent 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Oneˆs teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplIfy or extend meanIngs to be commonly understood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


1580 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly 
the profound points of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha*s training as a yogi with his teachers, his marvelous transilon to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeh.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religIon are described 
clearly, with documenfation referring to original Pali and SanskrIt written records. 
The reader find's herself/himself mmersed in the profound presentation of the 
Buddhaˆs fundamental teachings, e.ø. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna 
Paramita (Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginnings, 
the Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The facfors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor manner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I gIve at my pagoda as 
well as at the universifles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese 1n temples in he United States at lectures and study groups In order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work In highlighting detalls and summarizing the beliefs, 
teachings and practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the 
authorˆs merifs for hIs accomplishment of this rare religIous and cultural work. ThIs 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you will possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 ]une 2007 


1581 


LỜI GIỚI THIẾU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật 
dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của 
Đức Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết 
lại trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. 
Ngài chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các 
vị quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đỉnh ngu muội để họ có 
được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có 
được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được 
viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những 
lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu 
thật tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một 
đòi hỏi phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã tìm đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ 
tiếng Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và 
sống với những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác 
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để 
thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường 
dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm 


1582 


về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận 
gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những 
lời luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến 
giác ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài 
(Chuyển Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình 
trong sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ 
Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, 
giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa 
Kỳ. Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết 
giảng hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, 
hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


1583 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phân nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm 
khả năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nây rất ư là bận rộn và con người trong 
xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có được thì giờ 
để tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như 
Đời, trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất 
khâm phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm 
phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. 
Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành Bộ Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải 
cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều 
thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho 
chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu 
hơn. 


Westminster, November 7”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


1584 


COMMENDATION OF 
TH AUTHORS MENIT 


During the process of the formation of the Vietnamese community 1n the Ủnited 
Sfates, the highly educated and intelligent are considered as the basic soclal class 
with adequate knowledse, talents and experlence, who have become both an 
Important Intrical part of American socIety and also wonderful role models to help 
Iimprove Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy 
and under so much pressure. During the period of more than twent(y-fÍive years of 
preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes sO 
many wonderful things In the Vietnamese commumity, both in the monasterles and 
oufside lIfe. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admrration for before 1975, the author knew 
very litle about Buddhism when he was In Vietnam. Admriration for the fact that the 
author must work to support his family in this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tight work schedule 
and despite hIs contInued commitment to commumify activitles, he has been spending 
most of his preclous spare time to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
sclenfific method. Admiration for such Buddhist Literary Work would normally need 
a committee of several Buddhist Intellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish 
this difficult work. 

Thịs merit shows us a posifIive spirit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to pralse the authorˆs merits for his accomplishment of this rare 
reliplous and cultural work. This Is a genuine contfributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhnst texts. With the hope that each and everyone of you wIlÏ possess the series of 
Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid In your deeper study of 
Buddha-Dharma. 

California, November VN 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


1585 


LỜI GIỚI THIỆU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu 
Thiện-Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi 
đọc xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như 
ngôn ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và 
dễ hiểu. Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật 
Pháp Căn Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần 
thiết cho mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bồ-để thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bồ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là 
nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh 
không thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm 
trong ba tuân lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời 
đến nghe pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trân-Như, là những 
người bạn cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ 
cương quyết không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như 
một hấp dẫn lực rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành 
tâm nhu thuận. Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai 
ngộ, và trở thành những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ 
cành dương của đức Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? 
chúng ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, 
tâm ta sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa 
nhập vào pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già 
yếu là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình 
không thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn 
sống bống chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại 


1586 


nhận quả khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân 
sinh, nên đặt bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn 
người gần người xa” thi sĩ Ôn-Như-Hâu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành 
thực tại “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc 
ban đầu là một dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của 
kiếp người. Ai cũng muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, 
không chết, nhưng vì do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, 
nói chắc chắn hơn, chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, 
bởi vì nào là các loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, 
băng đảng cướp bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây 
sau đau khổ vì bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, 
giây phút trước đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ 
đang đánh quần vợt rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới 
lái xe ra khỏi cửa thì bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và 
vân vân, hãy đi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và 
hiểu rõ được thực tại cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, 
những thời li loạn, tù đày, vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ 
ràng nhất là cuộc chiến Việt-nam và chiến tranh lraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là 
khổ. Đó là những bức tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên 
hành tinh này, dù những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mâu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liền trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xảy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh lraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu si là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành 


1587 


bệnh, đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, 
để ở đầu giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn 
không lành bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. 
Như vậy, không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh 
nhân uống thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. 
Đây chính là giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không 
dùng huyền thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất 
thực tế, rất bình dân và rất hiệu quả. - 
Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử ầm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A- 
Hàm, sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh 
quá thấp, khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có 
thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, 
rất bình dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh 
là thời A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật 
thuyết pháp, đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng 
thành, ngài liền chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp 
và hạng cao, nhờ đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh 
như, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn 
này. Thứ tư được gọi là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được 
khai mở rộng rải hơn, mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, 
không thực, do tâm thức biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên 
hằng biến, vì hằng biến, nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh đã trải qua vô số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố 
chấp, vẫn còn ôm chặt vào bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền 
dùng giáo lý không, trong không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không 
cũng không luôn, nhiều kẻ ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy 
họ sống bằng cái gì? nhưng họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã 
nhằm mục đích đột phá tất cả tà kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc 
chắn, nhưng không thấy và hiểu được ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô 
thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý không, cả cái không cũng không nốt, vì 
có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị nguyên của con người và chúng sinh, đầu 
óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có 
không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì ngôn ngữ cũng chắng còn, thì cái gì 
có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc 
chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế 


1588 


Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc của nhân loại, của chúng sinh, 
nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, ngài liền nhập vào 
chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu-việt, ba lần xin nhưng 
Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích kỷ. Sau cùng năm 
trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, những cành lá khô đã 
ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hôn đã mở toang, đức Phật mới giảng rõ Pháp 
Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ-trụ mà mục đích của các 
Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng 
sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ-Phật, tức thành tựu phật 
quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm được gọi là Thời Pháp 
Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường 
thánh dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt 
giáo. Bốn là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là 
tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ 
dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


1589 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes——4,846 pages), English-Vietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes——5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activitles. After reading these volumes, [ sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life In the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “The Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 
1S a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrt, Pali, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is wriften in 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, I am gladly to 
introduce this great work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutriment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven 
more weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1(s sheltering of Him 
during His forty-nine days of deep meditation. Second, He would like to reflect on the 
excellent peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. 
Third, The World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment 
Sufra In the first three weeks after His enlieghtenment. This lecture was especially for 
deva beings. Then, He thought of His first fÍive comrades of cultivatlon of the five 
Kaudinya brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. FIrst they 
firmly denied Him, but His Compassilonate appearance caused them to turn to Him 
and to listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they 
became enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them 
gradually became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentiic methods of cultivaton which helps beings 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experlence these Noble truths in our own liÍe, our 
mind wIll reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, agIng 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 


1590 


1S suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hate) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lIs of the five skandhas) 
1S suffering, war 1s suffering, e(c. IÝ we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
with a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering in our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes In our own life. ÀA second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. Á young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be Injured or dead at any time. Let go Into a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experilenced war, ImprIsonmeht, 
crossing rough sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of 
sufferings In life. Thịis 1s the TRUTH for being on this earth. Although the blind 
cannot see the sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRUTH, surely people wIll criticlze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentfists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddha”s time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas in personal life, family, socIety, culture, 
educatfion, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we re 
sick?” “Why we get Insomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why 
the revolution in 1789 happened In France?” “Why the first and the second World 
War happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and deathˆ?” Desire and Ignorance are Íirst causes 
that lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of 
the results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a 
doctor. In order to have a good treatment, the doctor will have to ask patients 
quesfions related to the causes and symptoms and conditions of the 1llness, the doctor 
wIll have to measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out 
the causes of the i1llness, the doctor wIll prescribe a prescriptlon to provide 
medications to treat the patlent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of 
EXTINCTION. However, 1f the patlent only buy the medications and leave them on 
the bed side, not to take them as prescrIbed In the prescription, his or her illness wIll 


1591 


not be healed. On the confrary, the Illness may be worsened. This 1s not the faults of 
the doctor, but of the patient, because he or she does not want to take medIications. If 
the patlent 1s willing to take medications, he or she will surely recover. Thịs 1s the 
final phase of the healing process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha did 
not utilize “myth” to deceive people, what he taught was so practical, so simple and 
so effecfIve. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-nne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “FIve Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted 
for twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya perlod for 
eIight years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight 
years. The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s 
not yet pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
discIples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to 
grasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first period 
was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period was what the Buddha 
had conceived 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 
1{self. His disciples could not understand him at all and they stood as 1f they were 
“deaf and dumb.” “The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The 
Time of the Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only HinayanIstic views. 
Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of the Inferior 
capacity. His discIples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 
1n order to attain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the people were atfracted to the higher 
doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the 
truths of suffering, emptiness, Iimpermanence, egolessness, the four noble truths, the 
eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the 
three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this 
period correspond to the Theravada teachinsgs. The period of the Vaipulya-Sutra or 
the period of the introductory Mahayana. The Time of Development teaches all four 
doctrines together and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his 
disciples”" attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional 


1592 


Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of 
Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose 
the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-VaIrocana 
and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or 
short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddhaˆs reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to 
appreclate Mahayana. The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sura. Phe Time of 
Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the Common and 
Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. This phase lasted 
twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinctlon between Theravada 
and Mahayana by teaching the doctrine non-subsfanfiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata In the PraJnaparamita-sufra, and all the ideas of distinction and 
acquIsition were mercilessly reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again 
negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna 
was also called the Time of Exploring and Ủnitng of the Dharmas, denying all 
analysis and unifying them all in one. The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also 
called the period of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, fully revealing the truth. He emphasized 
the absolute Identity of all opposites and the temporary and provIsional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 
to validlfy and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This 
period was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzIng and the 
uniting of the doctrines are taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an 
exploring, a temporary teaching, but the three finally were unmited Into one Vehicle, or 
“Uniting.” Thus the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and 
Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha was to save all beings and 
that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ultimate doctrinne among all the Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. 
The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, wherein 
the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully and completely expressed. The 
supplemenfary Nirvana Sutra summarIzes that the Buddha had preached during his 
whole liíe, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by 
converfing the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with 
the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed 
finally Into the Lotus which 1s considered by the Tlen-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 


1593 


And what are the Eight Methods? Eight Doctrines are eight methods or means 
used by the Buddha to teach sentient beings to cultivate, or eight noble ways that lead 
practiioners to enlightenmert. First 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the ExoterIc 
Doctrine. Third 1s the SpeciIfic Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. FIfth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “Five Periods 
and Eight Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skillful means that help beings to 
cultivate to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally lie, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pall, etc., to compose the “Basic 
Buddhist Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you wIll see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n hIs 
works. All his personal cultivational life shows In this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work in hiphliehting details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamumi Buddha. I am very please to praise the authorˆs merIts 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well 
as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
poSsSess and to utilize the series of Baslc Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can 
have peaceful and happy life at the present moment once we understand the core 
meanings of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the 
dharma, we can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to 
attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


1594 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và 
địa ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ 
quả là đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy 
lánh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dỗi cuộc sống bằng những hành động tốt, 
và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị 
muốn chấm dứt đau khổ não phiên và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và 
trí tuệ, hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó 
thật là thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn 
giáo đều nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức 
Phật lại bảo chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? 
Các tôn giáo khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm 
về tất cả mọi người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế 
chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng 
đế sẽ cho ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định 
Ngài không phải là Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên 
đàng hay hạnh phúc tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. 
Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niỀểm tin vào Ngài mà không 
chịu hành trì. Với Ngài, đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao 
thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các 
đệ tử của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý 
và tinh tấn hành trì. Đức Phật bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm 
công việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính 
chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi 
ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên 
ý lại vào một đấng thiêng liêng, và cũng không nên ở lại vào ngay cả Đức Phật. 
Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho 
các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ 
không có một đấng thiêng liêng, cũng không phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô 
nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu 
chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có 
thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, chứ người ngoài không thể làm (thanh 
tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà 


1595 


giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc 
hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội 
biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình 
và hạnh phúc. 
California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


1596 


INTRODUCTION 


There are already many different religlons In the world nowadays, why 1s It 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religions are almost the same with little sigmificant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this viewpoInt. However, IÝ we 
pay a little close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which 
the Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very simple 
message: “KeepIng away from all evil deeds, cultivation of life by doIing good deeds 
and purifIcation of mind from mental Impurities.” Then he added: “If you wIsh to see 
the end of your sufferings, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wIsdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most 
Of the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, 
not 1n øgods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsible 
for everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsible 
for our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. 
On the contrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) In 
him. To hìm religlon 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment 
and salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he 
wanted them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can 
(ell us what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of 
salvation ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything 
for another for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on 
God, and not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and 
worship Him and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind 
depend on ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beIngs can pollute 
Or purIfy our mind. He emphasized 1ƒ we take His word and act accordingly, we can 
create purity within ourselves, outsiders cannot do anything (purIty and ImpurIty) for 
our mind. For these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1 1s also a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a 
common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” 1n 
Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese 
Buddhist followers, especially Buddhist beginers, hoping this little contribution wIll 


1597 


help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


1598 
LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta 
thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương 
đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali 
và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm 
khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của 
Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã 
hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo 
muội biên soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục 
liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi 
lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được 
xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần 
ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính 
Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân 
lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả 
công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những 
mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, 
pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


1599 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
This 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachinss, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen in Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays writen in English or 
Buddhist Three Baskets translated Iinto English from either Pali or Sanscrit. Buddhist 
teachings taught by the Buddha 26 cenfuries ago were so deep and so broad that 1s 
difficult for any one to understand thoroughly, even 1n their own languages. Beside, 
there are no absolute English or Vietnamese equivalenfs for numerous Pali and 
Sanscrit words. Ifs even more difficult for Vietnamese people who have tried to read 
Vietnamese texts partly translated from the Chinese Mahayana without making a 
fallacious Interpreftation. ÀAs you know, Buddhist teaching and tradition have deeply 
rooted In Vietnamese soclety for at least 20 centuries, and the majorlty of 
Vietnamese, in the country or abroad, directly or Indirectly practice Buddha 
teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for 
Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and Iimproving theIr 
life. For these reasons, until an adequate and complete work of Buddhist Teachinss Is 
in existence, [ have temerariously tried to complle some most useful Buddhist 
(eachings and Buddhist related items which I have collected from reading Buddhist 
English texts during the last fifteen years. | agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and I_ am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the gift of truth, Ï am not reluctant 
to publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddhaˆs teachings 1s the highest of all 
donatIlons on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and unIiverse. As Ï mentioned above, this 1s not a 
completely perfect work, so I[ would very much appreclate and open for any 
commenis and sugøestions from the learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to 
the Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác 
Nhien, and third to demit the good produced by composing this book to all other 
senfient beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the 
real benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentIient being 
wIll be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


1600 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, [ would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thịch Giac 
Nhien for encouraging me to sfart this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportunity to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thịch Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thích Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thịch Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thịch Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghĩ, Bhikhunis Thịch Nu Dung Lien, Thích 
Nu Man Lien, Thịch Nu Phung Lien, Thích Nu Tanh Lien, Thích Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tình Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thịch Nu Dieu Minh, Thích Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Somia Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
dificultles along every s(ep of composing this book. They have set aside their 
precIous time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to Iimprove this work. [also would like to take this chance to send 
my speclal thanks to all my good sprritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, 
Trần thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful 
advice, guidance and Ideas. 

I would also like to express my speclal gratitude to my family for all the1r 
support, especially my wife and childrten, who have been supporting me with 
extraordinary efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, I would 
like to take this opportunmity to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who 
helped design both front and back covers for eIght volumes of this wOrk. 

Last but not least, I would respecffully like to dedicate all merits and virtues 
derived from this work to all sentlent beings throughout the six paths In the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


1601 


CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài 
ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ 
khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Quảng Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa 
Thượng Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác 
Tuệ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn 
trong những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích 
Minh Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ, Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê 
Quang Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy cảm tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã 
hết mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật 
cảm ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa 
sau của tác phẩm nây. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


1602 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOÓOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddhaˆs disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen In Buddhist texts, written 1n both Vietnamese and English. 
Like I said In the Preface, this 1s not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
who has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter Into the Door of 
Truth, Wisdom and Emancipation. May the Buddhas In the ten directions support him 
to recover his health so that he can continue to guide other sentlent beings to 
liberation. 


1603 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy 
Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị 
Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính 
tặng tác phẩm nây đến hiền phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. 
Tôi cũng nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nầy đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn 
Hồng Lệ, người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. 
Tôi cũng rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích 
Vân, Ngọc Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, 
Tùng Thục, và Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những 
thử thách và khó khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hổi hướng công đức 
nầy đến các anh chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, 
Thanh Huy, Ngọc Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work is also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. [ am also enormously grateful 
to my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping 
me overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, I would 
like to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc 
Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May 
all of them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Cầu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work ¡is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


1604 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born in 1949 in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southwest of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
childxen with a minimum of high school education. He obtained his Bachelor In 
English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho UnIversity. 
He was brought up in a Buddhist-traditon family. His grandparenfs and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States In 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for California State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO 
SUupervise a unit of ten counselors who counsel people with problems, especially 
people with disabilitiles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Imporfant part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan countries and most parts of 
Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1966, a lot of young Vietnamese students came 
to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable 
Thích Giác Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on 
The Basic Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and 
the final draft in 2009. He 1s also the author of a serles of books wriften 1n 
Vietnamese and English tiled “Buddhism in Life” (ten volumes), “Buddhism, a 
religion of Peace-Joy-and Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and 
Children”, Vietnamese-English Buddhist Dictionary (06 volumes), English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary (10 volumes), A Lïtle Journey To India, and 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


1605 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đúc Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật — Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 

Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 

Sutras and Important Sutras-Rules-Cormimenfdries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vĩ Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha”s Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 

Those Who Had Helped Maintaimring Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 

World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


107 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

553 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27- 
Chương 26: 
Chương 29: 


Chương 30: 


1606 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Immeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 9ó1 
Lục Hòa— Six Pointfs oƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisatftvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4T: 


Chương 42: 


Thiện Ác— Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and RecornpDenses 1211 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1281 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condifions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


1607 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part LIII 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors 0ƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objects-ConsciOusnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu — Leakage and Non-leakage 
Ca Sa— Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderful Works 
Cam Lộ—Sweef Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
l17ồI 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66- 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 86: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


1608 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Contemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủúy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhã và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes in India at the Từne 0ƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


1609 


Chương 92: Tánh- Tướng- Vô Tướng— Nature-Appearance-Forrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giới— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 
Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 
Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 
Chương 99: Phá Giới— Breaking Preceptfs 
Chương 100: Nhấn— The Eyes 
Chương 101: Ngũ Minh— Five Studies 
Chương 102: Thần Thông— Supernatural Powers 
Chương 103: Lý Sự— Theories and Pracfices 
Chương 104: Quán Đảnh— Initiation 
Chương 105: Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Chương 106: Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Chương 107: Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Chương 108: Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom— Wiser 
Chương 109: Vô Ngại— Unhindered Powers 
Chương 110: Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha”s Auspicious marks and Response Bodies 
Chương 111: Những Thử Thách Trong Tu Tập—Challenges in Culfivation 
Chương 112: Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Chương 113: Năm Mươi Quả Vị— FỰty Positions 
Chương 114: Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Chương 115: Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisattva?s Future Buddhahood 
Chương 116: Uẩn-Nhập-Giới— Agsregates-Entrances-Spheres 
Chương 117: Giác Ngộ— Enlighfenment 
Chương 116: Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Chương 119: Tu Tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Chương 120: Thị Hiện và Cứu Độ—Maniƒfestation and Salvation 


3635 


1610 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 

Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 

Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 
Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 

Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 

Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumuner Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CultivaHion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Chương 129: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Chương 130: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Chương 131: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Chương 132: Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs oƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 136: Ngũ Giới— Ftve Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkHIll in Menas 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3607 
3609 


3639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
A161 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascetics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


1óI1 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas° Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 
Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 

VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4761 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4831 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn— Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Sainfs 


1612 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realims 0ƒ the Samsara and Four Realms oƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 35139 
Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần I— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part( II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisftics in the Flower Adornment Sutra PartllI 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas) Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Surta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisatftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 


1613 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Iimportant Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nann— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


1614 


1615 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN BA 
PART THREE 


GIÁO PHÁP II 
BUDDHIST DOCTRINE II 


1616 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 5T: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


1617 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part III 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors 0ƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objecfs-Consci0usnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu— Leakage and Non-leakage 
Ca Sa— Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderƒful Works 
Cam Lộ—Sweet Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
1761 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


1618 


ù 





(đường lên núi Linh Thứu trong Thành Vương Xá) 


1619 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI BA 
CHAPTER FORTY-THREE 


Ái Dục--Ngữ Dục 
Cravrngs--Ftve Desires 


(A) Dục: Desire— Kama-raga (p)— Tanha (p)— Trishna (skt) 

(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Dục— Overview and Meanings oƒ Desires 
(I) Tổng quan về Tham Dục—An overview oƒ Passion. 

(II) Nghĩa của “Dục”— The meanings öoƒ “Desire”. 

(ITH)Những nghĩa khác của “Dục ”— Other meanings oƒ “Desire”. 


(A-2) Đặc Điểm của “Tham dục ”— Characteristics oƒ “Desire ” 

(I) Dục xô đẩy chúng ta tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sinh tử— Desire ƒorces us to continue 
to wander in the samsara. 

(H) Dục gây nên đau khổ— Desire for things begets sorrow. 


(A-3) Phân loại “Dục ”— Categories 0ƒ “]esire ” 
( Tam Dục— The three desires. 

(H) Tứ Dục— Four đesires. 

(H)Ngũ Dục— Five Desires. 

(HI) Lục Dục: The six deSires. 

(IV) Những loại Dục khác— Other kinds oƒ “Desire”. 


(B) Ái dục— Craving to Love and Desire— Tanha (p)— Trsnà (skt) 

(I) Tổng quan về Ái dục—An overview oƒ Craving to Love and Desire. 

(IH) Ái Dục là Sanh Tử-Sanh Tử là Ái Dục—Craving to Love and Desire is just Birnth and 
Death-Birth and Death is Craving to Love and Desire. 

(II)Đức Phật dạy về Ái Dục trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's teachings on 
“Craving” in the Sutra In Forfy-Two Secfions. 

(IV)Những lời Phật dạy về Ái Dục trong Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng— The Buddha's 
teachings on Craving ín The Long DiscOurses. 

(V) Những lời Phật dạy về Ái Dục trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on Craving 
in The Dhammapada Sutra. 


(C) Tham Dục—Greed and desire— Kamaraga (skt) 

(_ Nghĩa của Tham Dục— The meanings oƒ Greed and desire. 

(H) Phân loại Tham Dục— Categories oƒ Greed and Desire. 

(HI)Lời Phật dạy về Tham Dục— The Buddha's teachings on “Greed and Desire”. 


1620 


(D) Ngũ Dục— Five Desires 

(I)_ Đại cương về Ngũ Dục —An overview oƒ the Five Desires. 

(II Nghĩa của Ngũ Dục— The meanings oƒ Five Desires. 

(TH)Nội dung của Ngũ Dục— The comtenfs oƑ` Five kimds oƒ Desires. 

(IV) Ngũ Dục Công Đức: Panca-kama-guna (p}— Five strands oƒ sense-desire. 

(V) Yễm Ly Ngũ Dục— Practice oƒ disgust oƒ the five desires. 

(VI)Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục (Đức Phật và Phật Pháp)—Six 
conditions tend to the eradication oŸ sense-desires (The Buddha and His Teachings). 

(VI)Đức Phật dạy về “Ái Dục” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teaching on “Sense 
desire” in the Dharmapada Sutra. 

(VII)Đức Phật dạy về “Ái Dục” trong Kinh Trung Bộ—The Buddha's teaching on “Sense 
desire” in the Middle Length Discourses. 

(IX)Đúc Phật dạy về “Ái Dục” trong Kinh Tứ Thập Nhị Kinh—The Buddha's teaching on 

“Sense desire” ïn the Forty-Two Secfions Sufra. 


1621 


(A) Dục 
Deostre 
Kama-raga (p)-- Tanha (p)--Trishna (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Dục 
Overview and Meanings 0ƒ Desires 


(ID Tổng quan về Tham Dục—An overview dgƒ Passion: Tham ái, hay tham dục đồi hỏi 
những sự ham muốn về vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ân ái, vân vân, là những 
khoái lạc về ngũ quan. Con người còn ham muốn để được thỏa mãn những nhu cầu về 
tinh thần như ham chiếm đoạt, ham phô trương, ham quyền lực, ham lợi lộc. Chúng sanh 
chúng ta ham muốn đủ thứ. Hễ muốn cái øì thì tham cái đó, tham không đáy. Nên nếu 
chúng ta tự thỏa mãn cái tham nây thì cái tham khác lại khởi lên. Không khi nào lòng 
tham dục của chúng ta có thể được thỏa mãn; hết cái tham nầy lại tới cái tham khác. Từ 
lúc mới lọt lòng mẹ đã biết tham; rồi từ trẻ thơ cho đến lúc tráng niên, từ tráng niên đến 
già, từ già đến chết, cả một đời tham cầu. Tham danh thì chết vì danh, tham lợi thì chết vì 
lợi. Tham danh thì bị lửa danh thiêu đốt; còn tham lợi thì bị nước lợi đìm cho chết. Ví 
bằng tham cầu vinh hoa phú quí thì gió độc vinh hoa phú quí sẽ giết chết chúng ta. Bên 
cạnh đó, lòng ham muốn đắm mê không bao giờ biết ngừng, không bao giờ được thỏa 
mãn cả, như chiếc thùng không đáy. Để thỏa mãn dục vọng mà con người sanh ra vị kỷ, 
độc ác, làm hại, làm khổ người khác để mình được vui, được sung sướng. Vì lòng tham 
mà chúng ta không ngại xử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho được mục đích, bất kể chuyện 
gì xãy đến cho người khác. Phật tử chúng ta nên thấy rõ vì không tu nên cõi đời trở thành 
một đấu trường mà nước mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng lên như nước thủy triều biển 
khơi—Greed and lust are unrestrained desires for material possessions such as food, 
sleeping, sexual Intercourse, efc., all related to sensual pleasures. Sentient beings always 
wish for different things. Their greed 1s Insatiable. Once we fulfill one wish, we wIll start 
craving for something else. The greed of sentient beings can be compared to a bottomless 
barrel that can never be filled. We have been greedy ever since the time we were born. 
From youth through middle age to old age and death, our whole life are driven by greed. 
lf we are greedy for fame, we wIll die In the pursuit of fame. If we are greedy for profït, 
we wIll die in the pursuit of profit. Pursuing fame, we get burned to death by the fire of 
fame; pursuing profit, we die by drowning under the flood of profit. IfÍ we are pursuing 
wealth and honor, the wind of wealth and honor will cause our death. Besides, we also 
have a desire for appropriations, showing off, authority, and profits. Since they are like 
bottomless barrel, neither obsessive greed nor desire can be stopped or satisfied. Through 
tricks, expedients, and manipulations we try to reach our goal irrespective of whatever 
happens to others. We Buddhists must see that greedy people are generally selfish, 
wicked, and prone fo cause sufferings to others. Ás a result, they transform this world Into 
a battlefield where tears are shed like streams, and sufferings rise like an ocean tide. 


1622 


(I) Nghĩa của “Dục ”— The meanings oƒ “Desire”: Rajas (skt)——Passion—Desire—Love 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 





Inordinate desire——Lust. 

“Rajas” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là lòng ham muốn hay sự nhiễm ái trần: “Rajas” 
1s a Sanskrit term which 1s Interpreted as “tainted with the dust or dirt of love, or lust. 

Tên gọi khác của phiển não——Another name for affliction: Con đường của cám dỗ và dục 
vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống), là nhân cho 
chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn trở giác ngộ—The way of 
tempftation or passion which produces bad karma (life”s distress and delusion), cause one 
to wander ¡in the samsara and hinder one from reaching enlightenment—See Phiển Não 
in Chapter 40. 

“Kama” cũng là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “sự ham muốn,” nhưng đặc biệt chỉ về sự ham 
muốn xác thịt. Trong nhiều đoạn văn kinh, kama được dùng với hàm nghĩa “ham muốn” 
nói chung.Kama là khao khát thỏa mãn tính dục cũng như niềm vui được cẩm thấy trong 
sự khoái lạc ấy. Đây là một trong những trở ngại chính trên bước đường tu tập. Dục vọng, 
nhục dục, hay tham dục là khao khát thỏa mãn tính dục cũng như niềm vui được cẩm 
thấy trong sự khoái lạc ấy. Đây là một trong những trở ngại chính trên bước đường tu 
tập—“Kama” 1s also a Sanskrit term for “desire,” but 1t specifically refers to sexual 
desire. In many scriptural confexts 1t 1s used to encompass desire in general. Kama refers 
to desire toward sensually satisfying obJects and to the Joy taken In these things. Ït is seen 
as one of the primary obstacles on the spiritual path (considered to be one of the major 
hindrances to the Buddhist path). Sense-pleasures, desire for sense-pleasures, desire 
(sexual) or sensual desire, or mental defilement, refers to desire toward sensually 
satisfying obJects and to the Joy taken in these things. It 1s seen as one of the primary 
obstacles on the spiritual path. 

“Kamacchanda” là thuật ngữ Pali, có nghĩa là những tư duy tham dục nầy rõ ràng làm 
chậm lại sự phát triển tỉnh thân. Nó khuấy động tâm và cẩn trợ sự định nh. Tham dục 
phát sanh là do không chế ngự các căn, nghĩa là khi hành giả không biết, không phòng hộ 
các căn của chính mình, để cho những tư duy tham dục khởi lên khiến cho dòng tâm thức 
bị uế nhiễm. Chính vì vậy hành giả rất cần phải tĩnh giác canh chừng tham dục, loại triỀn 
cái che lấp mất cửa ngỏ đi vào giải thoát nầy —“Kamacchanda” is a Pali term for 
“Greed” or “Sensuous lusf” or “Lust for sense obJects.” Sensual thoughts definitely retard 
mental development. They disturb the mind and hinder concentration. Sensuality 1s due to 
non-restraint of the senses, which when unguarded giIve rise to thoughts of lust so that the 
mind-flux ¡s defiled. Therefore, there 1s an urgent need for the practitioner to be on his 
guard against this hindrance which closes the door to deliverance. 

Những dục vọng và ảo ảnh tiếp sức cho tái sanh và làm chướng ngại Niết bàn (những rào 
cản của dục vọng và uế trược làm trở ngại sự thành đạt Niết bàn). Phiển não chướng còn 
có nghĩa là những trở ngại của phiển não. Phiển não được chia làm hai nhóm, phiển não 
chính và phụ. Phiển não chính gồm những thúc đẩy xấu vốn nằm trong nền tẳng của mọi 
tư tưởng và ước muốn gây đau khổ: The passions and delusion which aid rebirth and 
hinder entrance 1nto nirvana. Klesa 1s also means hindrance of the afflictions (the barrler 
of temptation, passion or defilement, which obstructs the attainment of the nirvana). 
Klesa 1s generally divided Into fwo groups, primary and secondary. The primary 


1623 


comprises of such evil impulses that lie at the foundation of every tormenting thought and 
desire. 


(HH)Những nghĩa khác của “Dục ”— Other meanings oƒ “Desire ”: 


l) 


2) 


a) 


1) 


¡) 


b) 


Dục Ái: Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục hay ái dục thường tình khởi phát từ dục 
vọng, ngược lại với Pháp ái (dục ái là tình yêu khởi lên do dục vọng qua ngũ quan; hay 
là tình yêu trong dục giới đối lại với tình yêu do pháp khởi lên) To hanker after— 
Desire—Ordinary human love springing from desire, in contrast with religious love (Pháp 
á1)—Passion-love—Love 1nspired by desire through any of the five senses—Love In the 
passion realm (passion-love, love Inspired by desire, through any of the five senses; or 
love in the passion-realm as contrasted to the love Inspired by the dharma). 

Pháp Ái Dục: Tình yêu trong phạm trù tôn giáo—Tình yêu của những vị Bồ tát muốn cứu 
độ chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu phàm tục —Religlous love—— 
Bodhisattva love with desire to save all creatures, in contrast with ordinary love (Dục á!). 
Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa—Hinayana and Mahayana Dharma-love: 

Pháp Ái Tiểu Thừa: Lòng yêu niết bàn của kẻ căn cơ thấp kém—Hinayana Dharma-love 
as desire for nirvana. 

Pháp Ái Đại Thừa: Lòng ái thiện của bậc Bồ Tát Đại Thừa—Mahayana Dharma-love or 
Bodhisattva attachment to 1llusory things 

Cả hai thứ pháp ái nầy đều cần phải loại bỏ—Both of which are to be eradicated. 

Pháp Ái Như Lai: Tâm Đại Bi của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh chân chánh 
vô thượng——Tathagata-love, which goes out to all beings for salvation. 


(A-2) Đặc Điểm của “Tham dục ” 
Characteristics 0ƒ “Destre ” 


(D Dục xô đẩy chúng ta tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sinh tử—Desire ƒorces us to 


continue to wander in the samsara: Chúng sanh luôn ham muốn đủ thứ. Lòng tham của 
chúng sanh có thể được ví với cái thùng không đáy, không bao giờ lòng tham ấy có thể 
được đong đầy. Ngay từ lúc mới sanh ra là đã tham. Từ thời thơ ấu đến lúc tráng niên, 
lúc già, lúc chết, cả đời chúng ta bị cái tham nó lôi kéo. Tham cầu danh thì chết vì danh; 
tham cầu lợi thì chết vì lợi. Tham danh thì bị lửa “Danh” nó thiêu đốt, tham lợi thì bị nước 
“Lợi” nó dìm cho đến chết. Ví bằng ham muốn vinh hoa phú quí thì lửa vinh hoa phú quí 
sẽ thiêu rụi chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới vật chất, nơi mà hằng ngày 
chúng ta phải tiếp xúc với đủ thứ ngoại vật như hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm giác, tư 
tưởng và ý kiến, vân vân. Từ sự tiếp xúc này mà ham muốn khởi lên. Người Phật tử nên 
luôn nhớ rằng lòng ham muốn không những làm mờ mịt đi sự sáng suốt của mình mà nó 
còn là nhân chính của sự luyến ái gây ra khổ đau phiển não và xô đẩy chúng ta tiếp tục 
lăn trôi trong luân hồi sinh tử—Human beings always desire for different things. The 
greed of beings can be compared to a bottomless barrel that can never be filled. We have 
been greedy ever since the time we were born. From youth through middle age to old age 
and death, our whole lives are driven by greed. lf we are greedy for profit, we wIll die in 


1624 


the pursuit of profit. Pursuing fame, we get burned to death; chasing after profit, we die 
by drowning. If we pursue wealth and honor, the fire of wealth and honor will burn us to 
the ground. We are living in a material world where we must encounter all kinds of 
obJects such as sighfs, sounds, tastes, sensations, thoughts and ideas, ect. Desire arIses 
from confact with these pleasing obJects. Buddhists should always remember that 
“Desire” not only obscures our mind, but it 1s also a main cause of grasping which causes 
sufferings and afflictions, forces us to continue to wander in the samsara. 


(II Dục gây nên đau khổ— Desire for things begefs sorrow: Tanhaya-jayati-soko (p)—Theo 


kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật day: “Lòng khát ái mọi vật gây nên đau khổ. Khi ta yêu 
thích người hay vật nào, ta ước mong rằng chúng thuộc về ta và ở mãi bên ta. Thường 
chúng ta không dừng lại để suy nghĩ về bản chất của chúng và trong niềm say sưa nồng 
nhiệt, chính ta không chịu nghĩ đến thực chất của chúng. Ta ước mong chúng vượt thời 
gian, nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già và vẻ 
tươi mát của sương mai phải biến mất trước vâng hồng rực rỡ. Cả hai trường hợp đều 
diễn tả quy luật đổi thay của vạn hữu——In the Anattalakkhana Sutta, the Buddha taugihi: 
“[he thirst for things begets sorrow. When we like persons or things, we wish that they 
belonged to us and were with us forever. We do not stop to think about their true nature 
Or In our gøreat enthusiasm refuse to think about their true nature. We expect them to 
survive time, but time devours everything. Youth must yield to old age and the freshness 
of the morning dew disappears before the rising sun. Both are expression of the natural 
law of change. 


(A-3) Phân loạt “Dục ” 
Cafegories 0ƒ “esire ” 


(D_ Tam Dục— The three desires: 
(A) Tam Chúng Sinh Tham Dục: Three causes of the rise of the passilons or 1llusions—Ba 


Ù 
2) 
3) 


nguồn gốc gây nên dục vọng và ảo tưởng—Three sources or causes of the rise of the 
passions and 1llusions. 

Tưởng sinh: Ái dục đo suy nghĩ mà sinh khởi—The mind or active thought. 

Tướng sinh: Ái dục do thế giới khách quan bên ngoài sinh khởi—The objective world. 
Lưu chú sinh: Ái dục do những tác động liên tục sinh khởi—Constant interaction, or the 
confinuous stream of latent predisposifions. 


(B) Tam Dục— The three desires: 


l) 
2) 


3) 


(C) 


l) 


Hình mạo dục: Ưa thích mặt mày mình mẩy đẹp đẻ——Desire for beauty—Lust for form. 
Uy nghi tư thái dục: Ưa thích dung nghi cốt cách —Desire for demeanour—Lust for 
Carrlaøe or beauty. 

Tế xúc dục: Thích sự xúc chạm nhẹ nhàng êm ái—Desire for softness—Lust for softness 
to the touch or refinemeti. 


Dâm dục: Lust for Sex. 


2) 
3) 


1625 


Thực dục: Lust for Food. 
Thùy dục: Lust for Sleep. 


(H) Tứ Dục— Four desires: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Tình Dục: Bị lôi cuốn bởi tình dục—Sexual love. 

Sắc Dục: Bị lôi cuốn bởi sắc đẹp——Attractiveness or Sexual beauty. 
Thực Dục: Tham ăn ngon—Craving, or lust for good food. 

Dâm Dục (nhục dục): Lust. 


(HINgũ Dục— Ftve Destres: See Chapter 43 (D). 


(HH) Lục Dục: The six đesires—Sáu dục——The six sensual attractions: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Sắc Dục: Colour. 

Hình Mạo Dục: Form. 

Uy Nghi Tư Thái Dục: Carriage. 

Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục: Voice or Speech. 
Tế Hoạt Dục: Softness or Smoothness. 

Nhân Tướng Dục: Features. 


(IV) Những loại Dục khác— Other kinds 0ƒ “Desire ”: 


1) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 
8) 


3) 


Dục ái trụ: Dục ái trụ địa—Tư hoặc trong dục giới, mà tham ái là nặng nhất—Desire in 
the desire realm, states or conditions of all errors found in mortalIty. 

Dâm dục: Desire for sex—Lustful—Debauched. 

Dục Hận: Desire and hate—Luyến ái và thù hận—Desire and dislike. 

Hình mạo dục: Desire awakened on seeing a beautiful form. 

Hương dục: Desire for fraprance——The lust of the nasal orgean—Sự ham muốn mùi thơm. 
Hữu Dục trụ: Desire in the formless realm——Hữu ái trụ địa—Vô sắc tham—Ham muốn 
trong cõi vô sắc giới, hay sự chấp vào vọng tưởng trong thiển quán. Tư hoặc hay Ái dục 
trong vô sắc giới—The desire in the world without form of holding on to the illusion of 
contemplation. 

Lạc dục: Destre for pleasures——Desire for the pleasant. 

Dục Mẫu: Desire as mother—Tham ái là mẹ, vô minh là cha sẳẩn sanh ra cái “ngã”— 
Desire as mother and Ignorance as father produce the ego. 

Nsgạ Quỷ Dục: Desire as eager as that of a hungry ghost—Một trong hai loại ái, hạng 
phàm phu ái trước ngũ dục như sự ham muốn của loài quỷ đói—Desire as eager as that 
of a hungry ghost. 


10) Tập nhân Dục: Desire causing desire. Practice or habit as cause—Đồng loại nhân. 
11) Dục-Nộ-Si: Raga-dvesa-moha (skt)—Desire, anger and ignorance—Nhiễm Khuể Si— 


Tham Nộ Si (tham dục, phẫn nộ và sĩ mê). Còn gọi theo cách cũ là Dâm Nộ Sĩ, cách mới 
gọi là Tham Sân Si, nghĩa là tham muốn, tức giận và ngu si (tất cả phiển não đều do ba 
món độc hại nầy mà sinh ra)—Three poisons of sexual desire or lust, anger, stupidity or 
1gnorance (heedlessness). 


1626 


12) Sắc Dục: Rupa-raga (p)—Sắc ái kết hay tham sắc—Mong muốn đạt đến sắc giới— 
Destre for form——Lust for form——Attachment to the world of forms—Greed for the fine- 
material——Love In the realm of form——Craving for the world of form. 

13) Sắc dục trụ: Desires in the form-realm——Tư hoặc hay Ái dục trong sắc giới (dục vọng và 
luyến ái trong cõi sắc giới). 

14) Tánh Dục: Desire-nature—Desire-nature or lusts—Tham dục trở thành bản tánh thứ 
nhì —Desires that have become second nature; desires of the nature. 

15) Tham Dục: Kamaraga (skÐ—Desrre for and love of things of life——Desire and coveting—— 
Dục vọng và ham muốn. Ham muốn là kết quả của dục vọng—Coveting as the result of 
passion, or coveting as the result of passion—See Tham Dục In Chapter 43 (C). 

16) Thụy Miên Dục: Desire for sleep—Sự ham muốn ngủ nghỉ—The lust for sleep, physical 
and spiritual. 

17) Dục Thủy: Tham dục ví như dòng nước chuyên chở hết thảy những điều ác—Desire ¡is 
like water carrying things along. 

18) Thực Dục: Desire for food—Ham muốn ăn uống, một trong bốn thứ ham muốn——Lust for 
food, one of the four cravings. 

19) Trần dục: Dục vọng liên hệ tới lục trần——Desires connected to the six gunas. 

20) Trường sanh Dục: Desire for long life—=Ham muốn bất tử trường sanh—Bất Tử Giác— 
Muốn sống đời trường thọ, một trong tám loại ác giác One of the eight wrong 
perceptions of thought, the desire for long life. 

21) Vô Sắc Dục: Arupa-raga (p)—Lust for formlessness—Desire for formlessness—Vô sắc 
ái kết hay tham vô sắc—Mong muốn đạt đến cảnh giới vô sắc—Attachment to the 
formless world—Greed for the immaterial—Love in the realm of formlessness—Craving 
for the formless world. 

22) Xúc Dục: Desire awakened by touch—Một trong ngũ dục, dục vọng dấy lên từ sự xúc 
chạm (thân thể trai gái tiếp xúc đụng chạm với nhau một cách cố ý và vui thích, khiến 
dấy lên trong người lòng ham muốn tình dục)—One of the five kinds of desire—See Ngũ 
Dục In Chapter 43 (A-3) (HỊ). 


(B) Ái dục 
Craving to Love and Desire 
Tanha (p)— Trsnà (sk£) 


(ID Tổng quan về Ái dục—An overview oƒ Craving to Love and Desire: Ái dục (ái dục bao 
gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái). Theo Phật giáo, chừng nào bạn còn bị trói buộc bởi 
những đam mê say đắm của dục vọng, chừng đó bạn phải nhận chịu sự khổ đau phiền 
não. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giảm thiểu hay diệt trừ nỗi khổ ấy, bạn sẽ phải chế ngự 
và từ bỏ lòng tham mãnh liệt về ái dục hay các thú vui dục lạc. Bạn phải đương đầu với 
sự lựa chọn: thụ hưởng thú vui nhục dục để nhận lãnh quả khổ đau phiền não; hoặc là từ 
bỏ ái dục để tìm nguồn vui trong hạnh phúc tinh thần, chứ bạn không thể nào có cả hai 
con đường này cùng một lúc được. Trong biển đời sanh tử, ái dục (tình ái và dục vọng) là 
trở ngại chính cho việc tu tập. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng ái dục, dầu là ái dục 


1627 


với người hay với đổ vật, đều sẽ gây chướng ngại cho việc tu hành của chúng ta. Nói 
cách khác, ái dục chính là sanh tử, sanh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn cội của sanh 
tử. Nếu chúng ta không phá vỡ bức màn vô minh ái dục thì sẽ không bao giờ thoát ra 
được biển đời sanh tử. Mà làm cách nào chúng ta có thể thoát ra khỏi biển đời sanh tử? 
Phật tử chân thuần hãy lắng nghe lời Phật dạy, hãy đoạn dục khử ái. ngoài ra, không còn 
cách nào khác. Không có ngoại lệ!——Lust (tanha includes craving for sensuality, craving 
for existence, and craving for non-existence). According to Buddhism, so long as you are 
caught in the Iron pincers of craving, you experience pain and afflictions. However, If you 
wIsh to reduce or eliminate that pain, you wIll have to subdue, and even renounce, your 
strong craving for sensual pleasure. You are confronted with a choice: to enjJoy sensual 
pleasure, you must be prepared to experience suffering and afflictions, or to renounce 
craving so as to delight in spiritual happiness. There are no two ways at the same time for 
you. In the sea of birth and death, emotional love 1s the fundamental obstacle to the Way. 
Sincere Buddhists should always remember that feelings of love and desire, whether for 
people or things, wIll hinder us from making progress In our cultivation. In other words, 
love and desire are Just birth and death, and birth and death are Just love and desire. Love 
and desire are to root of birth and death. If we do not break through the Ignorance of love 
and desire, we can never escape the sea of birth and death. How can we escape the sea 
of birth and death? Sincere Buddhists should listen to the Buddhaˆ”s Teachings, should cut 
off love and desire. Other than that, there exists no other way, and there 1s no exceptionl 


(H) Ái Dục là Sanh Tử-Sanh Tử là Ái Dục—Craving to Love and Desire is just Bừth and 
Death-Birth and Death ¡is Craving to Love and Desire: Phật tử chân thuần phải giảm 
thiểu tối đa về tình ái và dâm dục, vì hễ sanh lòng ái dục là gốc khổ không thể tránh 
được, và việc lăn trôi trong biển đời sanh tử là chuyện đương nhiên. Trong Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Đối với người nữ, chúng ta nên xem những người già như 
mẹ mình, những người lớn tuổi như chị mình, những người trẻ tuổi như em mình, và 
những em nhỏ như con mình. Hãy sanh lòng độ thoát họ và diệt trừ những ác niệm.” Hơn 
nữa, đối với ái dục, thứ gì mình thích thì mình yêu, còn không thích thì ghét bỏ. Cả hai 
thứ yêu ghét đều do ái dục mà ra. Người tu Phật phải có lòng từ bi, phải tìm phương tiện 
giúp người. Lúc nào cũng nên nghĩ đến phúc lợi của người khác và khiến họ sanh lòng 
hoan hỷ, nhưng đừng bao giờ để cho ái dục xen vào. Phật tử chân thuần phải thấy rằng ái 
dục là thứ phiền hà vô cùng. Từ vô lượng kiếp đến nay, sở dĩ sanh tử không thể chấm dứt 
được cũng vì ái dục. Vì vậy, nếu mình có thể đoạn dục khử ái, tức là siêu thoát tam giới, 
tức là không còn lặn hụp trong biển đời sanh tử nữa—Sincere Buddhists must minimize in 
engaging emotional love because once you have emotional love, you cannot cut off the 
root of suffering, and thus, you must be sinking and floating In the sea of birth and death. 
In the Forty-Iwo Sections Sutra, the Buddha taught: “For women, you should think of 
those who are elderly as your mothers, those who are older than you as your elder sisters, 
those who are younger than you to you as your younser sister, and those who are very 
young as your children. Resolve to save them and get rid of all unwholesome thoughts.” 
Furthermore, whatever you are fond of, you love; and whatever you dislike, you hate. 
Both love and hate deal with things on an emotional level. Buddhist cultivators should be 
compassionate to all beings, should treat people with a spirit of kindness and compassion, 


1628 


should always be considerate of others and make people happy, but there should never 
let any thoughts of emotional level involved. Sincere Buddhists should see that love and 
desire are very troublesome. From beginningless eons until now, we have failed to end 
birth and death because of craving of love and desire. Thus, we can only transcend the 
Triple Realm and liberated from the sea of birth and death by cutting off love and desire. 


(IHI)Đúc Phật dạy về Ái Dục trong Kinh Tứ T: hập Nhị Chương— The Buddha”s teaqchings on 


1) 


2) 


3) 


*Craving ” in the Sutra In Forty-Two SecHons: 

Đam mê ái dục —lIndulgence ín love and desire: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 
25, Đức Phật dạy: “Người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc 
chắn sẽ bị tai họa cháy tay.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 25, 
the Buddha said: “A person with love and desire 1s like one who carries a torch while 
walking against the wind, he 1s certain to burn his hand.” 

Thoát ly ái dục—Be apart from love: Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 32, Đức 
Phật dạy: “Con người do ái dục mà sinh ưu sầu, do ưu sầu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát ly ái 
dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi.”—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 32, the Buddha said: “Out of love and desire, people ø1ve rise fO WOTTY; 
out of worry they gIve rise to fear. If you are apart from love, what worrles are there? 
What fears?” 

Không có thứ gì hơn sắc dục—No desire is as deep-rooted as sex: Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 24, Đức Phật dạy: “Trong các thứ ái dục, không gì hơn sắc dục. Sự 
ham muốn sắc dục mạnh hơn mọi thứ khác. Chỉ có một sắc dục như vậy, nếu có cái thứ 
hai giống như sắc dục, thì không ai có thể tu tập theo Đạo được.”—According to the 
Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 24, the Buddha said: “As to love and desire, no 
desire Is as deep-rooted as sex; there Is nothing greater than the desire for sex. 
Fortunatcly, 1t 1s one of a kind. If there were something else like 1t, no one 1n the world 
would be able to cultivate the Way.” 


(IV)Những lời Phật dạy về Ái Dục trong Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng— The Buddha's 


teachings on Craving in The Long Discourses: Đức Phật dạy: “Lòng tham và dục vọng 
là những nhân của khổ đau. Mọi sự mọi vật đều đổi thay không sớm thì muộn, vậy chớ 
nên tham đắm vào bất cứ vật gì. Mà cần phải tinh cần nỗ lực tu hành, cải đổi thân tâm 
để tìm thấy hạnh phúc miên viễn.”—Buddha taught: “Craving and desire are the cause of 
all unhappiness. Everything sooner or later must change, so do not become attached to 
anything. Instead devote yourself to clearing your mind and finding the truth, lasting 
happiness.” 


(V) Những lời Phật dạy về Ái Dục trong Kinh Pháp Cú — The Buddha”s teachings on 


Craving ín The Dhanunapada Sufra: See Chapter 43 (D) (VI). 


1629 


(C) Tham Dục 
Greed and desire 
Kamaraga (skt) 


(D Nghĩa của Tham Dục— The meanings 0ƒ Greed and desire: 


Ù 


2) 


Tham muốn của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục 
như là sự thỏa mãn của mọi tham dục: Desire for and love of the things of this life. Most 
people define happiness as the satisfaction of all desires. 

Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và 
tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiển não cho mình và cho người. 
Khi chúng ta chỉ phần nào thỏa mãn tham dục, chúng ta luôn có khuynh hướng tiếp tục 
theo đuổi chúng cho đến khi được thỏa mãn, chính vì vậy mà chúng ta càng gây nên khổ 
đau cho mình và cho người. Ngay cả khi đã thỏa mãn tham dục, chúng ta cũng khổ đau. 
Chúng ta chỉ nghiệm được chân hạnh phúc và an nhin tự tại khi chúng ta có ít tham dục. 
Đây cũng là một trong những bước lớn đến bến bờ giải thoát của chúng ta: The desires 
are boundless, but our ability to realize them 1s not, and unfulfilled desires always create 
suffering. When desires are only partially fulfilled, we have a tendency to continue to 
pursue until a complete fulfillment 1s achieved. Thus, we create even more suffering for 
us and for others. We can only realize the true happiness and a peaceful state of mind 
when our desires are few. This 1s one of the great steps towards the shore of liberation. 


(H) Phân loại Tham Dục— Categories oƒ Greed and Desire: There are five types of Greed 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


and Desire—Có năm loại Tham Dục: 

Tài Tham Dục: Greed and desire for Wealth. 

Sắc Tham Dục: Greed and desire for Beauty. 

Danh Tham Dục: Greed and Desire for ambitions. 

Thực Tham Dục: Greed and desire for finding pleasure in eating. 
Thùy Tham Dục: Greed and Desire for sleeping or lazIness. 


(HI)Lời Phật dạy về Tham Dục— The Buddha's teachings on “Greed and Desire”: Phật 


dạy: “Tham dục chính là nguồn gốc của khổ đau. Mọi vật rồi sẽ thay đổi, vì thế không 
nên luyến ái hay vướng víu vào một thứ gì. Nên nhiếp tâm thanh tịnh tìm chân lý và đạt 
đến hạnh phúc vĩnh hằng.” Biết tri túc thiểu dục là biết sẽ giúp chúng ta diệt trừ tham 
dục. Điều nầy có nghĩa là biết thỏa mãn với những điều kiện vật chất khả dĩ giúp cho 
chúng ta có đầy đủ sức khỏe để tu tập. Đây là phương cách hữu hiệu nhất để cắt đứt lưới 
tham dục, an ổn thân tâm và có nhiều thì giờ giúp đở tha nhân—Buddha taught: “Craving 
and desire are the cause of all unhappiness or suffering. Everything sooner or later must 
change, so do not become attached to anything. Instead devote yourself to clearing your 
mind and finding the truth, lasting hapiness.” Knowing how to feel satisied with few 
poSssessions help us destroy greed and desire. This means being content with material 
conditions that allow us to be healthy and strong enough to cultivate. This 1s an effective 
way to cut through the net of passions and desires, attain a peaceful state of mind and 
have more time to help others. 


1630 


(D) Ngũ Dục 
Five Desires 


(D_ Đại cương về Ngũ Dục— An overview oƒ the Five Desires: 


Phàm phu định nghĩa hạnh phúc là được thỏa mãn những ham muốn của mình, nhưng 
theo đạo Phật thì càng ham muốn nhiều thì càng khổ nhiều, vì ham muốn của con người 
thường là vô cùng vô tận mà sức lực của con người lại hữu hạn. Một khi ham muốn 
không được thỏa mãn là đau khổ. Khi chỉ thỏa mãn được một phần ham muốn, thì chúng 
ta vẫn tiếp tục theo đuổi chúng, và vì đó mà chúng ta gây thêm nhiều đau khổ. Chỉ khi 
nào chúng ta tự biết đủ hay không còn chạy theo ham muốn thì chúng ta mới thật sự có 
được sự yên ổn nơi thân tâm——Ordinary people define happiness as the satisfaction of all 
desires, but Buddhism believes that more desire brings more suffering because these 
desires are boundless but our ability to realize them 1s limited. Once desires are 
unfulfiled, we suffer. When desires are partially fulfilled, we continue to pursue therr 
complete fulfilliment, and we create more suffering. lt 1s only after we feel self-sufficient 
with few desires, and no longer pursue fulfillment of desires, we then can have a 
peaceful state of mind. 


(H) Nghĩa của Ngũ Dục— The meanings oƒ Five Desires: 


l) 


2) 


Năm thứ dấy lên lòng dục của con người từ bên trong là sắc, thanh, hương, vị, và xúc— 
The five creature desires stimulated by the obJects of the five earthly senses—The five 
desires, arising from the obJects of the five senses or internal organs, such as things seen, 
heard, smelt, tasted, or touched. 

Ngũ dục là năm thứ dục dấy lên dục vọng của con người từ bên ngoài —Five desires are 
five kinds of desire stimulated by external materials. 


(HI)Nội dung của Ngũ Dục— The contentfs oƒ` Five kinds oƒ Desires: 


Ù 
8) 
b) 
2) 
3) 


4) 
5) 


+ 


Tài Dục: 

Ham muối của cải, thế lực và tiền tà—Desires of wealth, power, and money. 

Ham muốn về tài năng: Desires for talent. 

Sắc Dục: Ham muốn sắc dục—Desire of sex or beauty. 

Danh Dục: Ham muốn danh tiếng, ảnh hưởng và tiếng khen—Desire of fame, influence 
and praIses. 

Thực Dục: Ham muốn ăn uống—Desire of food and drink or eating. 

Thùy Dục: Ham muốn ngủ nghỉ—Desire of sleep and rest. 

Đức Phật ví chúng sanh chạy theo dục lạc của thế gian như những đứa trẻ đang liếm mật 
trên lưỡi dao. Không có cách gì mà họ không bị cắt đứt lưỡ —Buddha Sakyamuni 
compared sentient beings chasing after the fleeting pleasures of this world to a child 
licking honey off a sharp kmife. There 1s no way they can avoid hurting themselves. 


1631 


(IV) Ngũ Dục Công Đức: Panca-kama-guna (p)—Five strands of sense-desire—Theo Kinh 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm dục công đức—According to the Sangiti Sutta 
in the Long Discourses of the Buddha, there are five strands of sense-desire (cords of 
sensual pleasure): 

Sắc do nhãn nhận thức, sắc nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và hấp dẫn lòng 
dục: A sight seen by the eye as being desire, attractive, nice, charming, associated with 
lust and arousing passion. 

Âm thanh do tai nhận thức, âm thanh nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và 
hấp dẫn lòng dục ——A sound heard by the ear as being desire, attractive, nice, charming, 
associated with lust and arousing passion. 

Mùi hương nầy do mũi nhận thức, mùi nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và 
hấp dẫn dục vọng—A smell smelt by the nose as being desire, attractive, nice, charming, 
associated with lust and arousing passion. 

Vị do lưỡi nhận thức, vị nây khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và hấp dẫn lòng 
dục—A flavour tasted by the tongue as being desire, aftractive, nice, charming, 
associated with lust and arousing passion. 

Xúc chạm do thân nhận thức, xúc chạm nầy khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích và 
hấp dẫn dục vọng——A tangible object felt by the body as being desire, attractive, nice, 
charming, associated with lust and arousing passion. 


(V) Yễm Ly Ngũ Dục— Practice 0ƒ disgust oƒ the fïive desires: Nói yễm ly, là hạng phầm phu 


từ vô thỉ vấn đến ngày nay bị ngũ dục buộc ràng nên luân hồi trong lục đạo, chịu không 
biết bao nhiêu nỗi thống khổ! Trong vòng lẩn quẩn ấy, nếu không chán ha ngũ dục thì 
làm sao có thể thoát Iy? Cho nên người tu tinh độ phải thường xét thân nầy là một khối 
thịt xương máu mủ, chứa đựng đàm dãi, đại tiểu tiện và các thứ nhơ nhớp hôi tanh. Kinh 
Niết Bàn nói: “Vòng thành thân kiến như thế, duy chỉ có loài la sát ngu sĩ mới chịu ở 
trong đó; nếu người có trí ai lại đắm nhiễm thân nầy!” Lại trong kinh cũng nói: “Thân 
nây là nơi tập hợp của các thứ khổ, là cảnh tù ngục, là một khối ung san, tất cả đều bất 
tịnh. Nên xét cho cùng, nó không có nghĩa lý ích lợi chi khi ta chấp lấy nó, dù là thân 
của chư Thiên.” Vì thế hành giả ở trong các oai nghi, hoặc khi nằm nghỉ, lúc thức giấc, 
nên thường quán sát thân nây chỉ có khổ không chỉ vui, mà thâm tâm sanh niệm chán la. 
Như thế dù cho không dứt liền được việc nam nữ, cũng có thể lần lần khởi tâm nhàm 
chán. Hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất tịnh. Thân mình đã như thế, thân người 
khác lại cũng như vậy. Nếu thường quán sát bảy điều bất tịnh ấy, đối với các thân nam 
nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục cũng lần lần 
tiêu giảm. Như thực hành thêm môn “Cửu Tưởng Quán” càng thêm tốt—If a Pure Land 
cultivator wishes to be assured of rebirth, he or she should always practice the practice of 
disgust of the five desires. This practice of disgust refers to the fact that common people 
have been bound by the five desires from time immemorial. Thus, they wander along the 
six paths, enduring untold suffering! In that quagmire, unless they become disgusted with 
the five desires, how can they escape the cycle of birth and death? Therefore, the Pure 
Land cultivator should constantly visualize this body as a mass of flesh and bones, blood 
and pus, a skinbag containing phlegm, pus, urine, feces and other foul-smelling 
substances. The Parinrvana Sutra states: “This fortress of body, only evil, deluded 


1632 


demons could tolerate living In it. Who with any wIsdom could ever cling to or delight in 
such a skinbagl” Another scripture states: “This body 1s the confluence of all kinds of 
suffering; 1t is a jail, a prIson, a mass of ulcers; everything 1s Impure. In truth, 1t 1s not 
worth clinging to, even the celestial bodies of deities are no different.” Therefore, 
whether walking, standing, sitting or reclining, whether asleep or awake, cultIvafors 
should always visualize this body as nothing but a source of suffering, without any 
pleasure, and develop a deep sense of disgust, thus gradually becoming free from lustful 
thoughts. Moreover, the cultivator should also engage In the seven types of meditation on 
impurity (see Thất Pháp Bất Tịnh Quán). Our own bodies being thus, the bodies of others 
are likewise. If we constantly meditate on these seven Impurifies, we will develop disgust 
toward those male and female forms which ordinary people Judge handsome and 
beautiful. The flames of lust will thus gradually diminish. If, in addition, we can practice 
the meditations on the Nine Kinds of Foulers, so mụch the better—See Two practices that 
lead to rebrrth in the Pure Land in Chapter 151. 


(VI)Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục (Đúc Phật và Phật Pháp)— Six 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


condifions tend to the eradicaHon 0ƒ sense-desires (The Buddha and His Teachings): 
Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsomeness of the objects. 
Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsomeness. 
Thu thúc lục căn: Sense-restraint. 

Điều tiết việc ăn uống (Ăn uống có độ lượng): Moderation in food. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Đàm luận hữu ích: Profitable talk. 


(VII)Đức Phật dạy về “Dục ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha)s teaching on “Desire ” in 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


the Dharmapada Sutra: 

Nếu buông lung thì tham ái tăng lên hoài như giống cỏ Tỳ-la-na mọc tràn lan, từ đời nầy 
tiếp đến đời nọ như vượn chuyển cây tìm trái —Craving grows like a creeper which 
creeps from tree to tree Just like the ignorant man wanders from life to life like a fruit- 
loving monkey ¡In the forest (Dharmapada 334). 

Nếu ở thế gian nầy mà bị ái dục buộc ràng, thì những điều sầu khổ càng tăng mãi như 
loài cổ tỳ-la gặp mưa——Whoever binds to craving, his sorrows flourish like well-watered 
birana grass (Dharmapada 335). 

Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự 
nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen—Whoever in this world overcomes this unruly 
craving, his sorrows fall away Just like water-drops from a lotus leaf (Dharmapada 336). 
Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: “Các người hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc ái 
dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ-la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để bị 
ma làm hại như loài cổ lau gặp cơn hồng thủy!”-—This is my advice to you: “Root out 
craving; root 1t out, just like birana grass 1s rooted out. Let not Mara crush you again and 
again as a flood crushes a reed! (Dharmapada 337). 

Đốn cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn 
gốc thì khổ não vẫn nẩy sinh trở lại mãi—Latent craving is not conquered, suffering 


1633 


recovers and grows again and again, Jjust like a tree hewn down ørows up again as long as 
1fs roofs 1s unrooted (Dharmapada 338). 

6)_ Những người có đủ 36 dòng ái dục, họ mạnh mẽ dong ruối theo dục cảnh chẳng chút ngại 
ngùng, bởi vậy người đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái dục làm trôi đạt 
hoài —TIf In any man, the thirty-six stteams of craving are still flowing, such deluded 
person 1s still looking for pleasure and passion, and torrential thoughts of lust sweep him 
away (Dharmapada 339). 

7) Lòng ái dục tuôn chảy khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan mặt đất. Ngươi hãy 
xen giống có đó để dùng tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục điỉ—Streams of pleasure and 
passion flow in all directions, Just like the creeper sprouts and stands. Seeing the creeper 
that has sprung up in your mind, cut 1t off with wisdom (Dharmapada 340). 

8) Người đời thường vui thích theo ái dục, ưa dong ruối lục trần, tuy họ có hướng cầu an lạc 
mà vẫn bị quanh quẩn trong chốn trầm luân—Common people are subject to attachment 
and thirst; they are always happy with pleasure; they run after passion. They look for 
happiness, but such men caught in the cycle of  bính and decay again and again 
(Dharmapada 341). 

9) Những người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiền não, 
càng chịu khổ lâu dài—Men who are crazed with craving, are terrified like hunted hares. 
The more they hold fast by fetters, bonds, and afflictions, the longer they suffer 
(Dharmapada 342). 

10) Những người trì trục theo ái dục, khác nào thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng la dục——Men who are crazed with craving, are terrified just like 
hunted hares. Therefore, a monk who wishes his own passionlessness, should first banish 
craving (Dharmapada 343). 

11) Người đã lìa ái dục xuất gia, lại tìm vui ở chốn sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy 
xem hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự trói vào!—He who is free from desire for 
the household, finds pleasure (of asceticism or monastic life) in the forest, yet run back to 
that very home. Look at that man! He runs right back into that very bondage againl 
(Dharmapada 344). 

12) Đối với người trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng sắt chưa phải kiên cố, chỉ có 
lòng luyến ái vợ con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc bền—To a wise man, the 
bondage that 1s made of hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the longing for wIves, 
children, Jewels, and ornamenfs 1s a greater and far stronger attachment (Dharmapada 
345). 

13) Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói buộc chắc bên, nó hình như khoan dung 
hòa hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ đừng dính mắc, xa la ái dục mà xuất 
gia—The wise people say that that bond 1s very strong. Such fetters seem supple, but 
hard to break. Break them! Cut off desire and renounce the world! (Dharmapada 346). 

14) Những người say đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc như nhện giăng tơ. Ai dứt 
được sự ràng buộc không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống khổ để ngao du tự tại— 
A man infatuated with lust falls back Into the stream as a spider into the web spun by 
1(self. He who cuts off. this bond, retire from the world, with no clinging, wIll leave all 
sorrow behind (Dharmapada 347). 


1634 


15) Những kẻ bị tư tưởng xấu ác làm tao loạn, thường cầu mong dục lạc thật nhiều. Mong 
dục lạc tăng nhiều là tự trói mình càng thêm chắc chắn—Men who are disturbed by evil 
thoughts, swayed by strong passions and yearned only for pleasure; his craving ørows 
more and more. Surely he strengthens his own fetters (Dharmapada 349). 

16) Muốn la xa ác tưởng hãy thường nghĩ tới bất tịnh. Hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma 
buộc ràng—He who wants to subdue evil thoughts, should meditate on the impuriftles Of 
the body. Be mindful to make an end of craving, and to stop Maraˆs bond (Dharmapada 
350). 

17) Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy 
mũi tên sanh hữu thì chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa—He 
who has reached the goal, without fear, without craving and without desire, has cut off the 
thorns of life. This 1s his final mortal body (Dharmapada 351). 

18) Xa lìa ái dục không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa vô ngại, và thứ 
lớp của tự cú, đó thật là bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, 
không bị tiếp tục sinh nữa —He who ¡is without craving, without attachment; who 
understands subtleties of words and meaninss; they are truly a great wise who bear the 
final mortal body (Dharmapada 352). 

19) Ta đã hàng phục tất cả. Ta đã rõ biết tất cả. Ta không nhiễm một pháp nào. Ta xa lìa hết 
thảy, diệt trừ ái dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì còn ai là Thây ta nữa—I 
have overcome myself, I do know all. I am attached to none. I have renounced all, I am 
free from all craving; having by myself attained supernatural knowledge, to whom shall I 
call my teacher? (Dharmapada 353). 

20) Trong các cách bố thí, pháp thí là hơn cả; trong các chất vị, pháp vị là hơn cả; trong các 
hỷ lạc, pháp hỷ là hơn cả; người nào trừ hết mọi ái dục là vượt trên mọi đau khổ—No 
gift 1s better than the gifít of Truth (Dharma). No taste 1s sweeter than the taste of truth. 
No Joy 1s better than the Jjoy of 'Truth. No conquest 1s better than the conquest of craving; 
1t overcomes all suffering (Dharmapada 354). 

21) Giàu sang chỉ làm hại người ngu chứ không phải để cầu sang bờ giác. Người ngu bị tài 
dục hại mình như mình đã vì tài dục hại người khác —Riches ruin the foolish, not the 
seekers of Nirvana. He who craves for wealth destroys himself as If he were ruining 
others (Dharmapada 355). 

22) Cỏ làm hại rất nhiều ruộng vườn, ái dục làm hại rất nhiều thế nhân. Vậy nên bố thí cho 
người lìa ái dục, sẽ được quả báo lớn —Human beings are damaged by craving just like 
weeds damage the fields. Therefore, to øIve to those who rid of craving, yields great 
reward (Dharmapada 359). 


(VIHI)Đức Phật dạy về “Dục ” trong Kinh Trung Bộ— The Buddha's teaching on “Desire ” 
in the Middle Length Discourses: 

I) “Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát Đế Lợi tranh đoạt với Sát Đế Lợi, Bà La 
Môn tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ; mẹ tranh đoạt với con, 
con tranh đoạt với mẹ; cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha; anh em tranh đoạt 
với anh em; anh tranh đoạt với chị, chị tranh đoạt với anh; bạn bè tranh đoạt với bạn bè. 
Khi họ đã dấn thân vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt thì họ tấn công nhau bằng tay, 


2) 


1635 


tấn công nhau bằng gạch, tấn công nhau bằng gậy, tấn công nhau bằng đao kiếm. Rồi thì 
đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.”: “O Bhikksus, with sense desires 
as cause, with sense desires as motives, kings are fiphting with kings, khattiya are 
fiphting with khattiya, brahmanas are fighting with brahmanas, householders are fighting 
with householders, mother 1s fighting with son, son 1s fiphting with mother, father 1s 
fipghting with brother, brother 1s fighting with sister, sister 1s fighting with brother, friend 1s 
fiphting with friend. When they engage themselves in fighting, in quarrels, in disputes, 
they attack each other with hands, they attack each other with stones, they attack each 
other with sticks, they attack each other with swords. Thus they are going to death, or to 
suffer like death 

“Này các Tỷ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do 
chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt và 
tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn và đâm nhau bằng tên, họ quăng và đâm nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng 
kiếm. Rồi thì đi đến tử vong hay chịu đựng khổ đau gần như tử vong.”: *O Bhikksus, with 
sense đesires as cause, with sense desires as motives, they take hold of spears, they take 
hold of shields, they wear bows and arrows. They arrange themselves In two lines, and 
arrows are thrown at each other, knives are thrown at each other, swords are slashed at 
each other. They pierce each other with arrows, they slash each other with knives, they 
cut each other heads with swords. Thus they are going to death, or to suffer like death 


(IX)Đức Phật dạy về “Dục ” trong Kinh Tứ Thập Nhị Kinh— The Buddha°s teaching on 


Ù 


2) 


3) 


®Destre ” im the Forty-Two Sections Suira: 

Đức Phật dạy: “Người giữ ái dục ở trong lòng thì không thấy được Đạo. Thí như nước 
trong mà lấy tay khuấy động, người ta đến soi không thấy bóng của mình. Người do ái 
dục khuấy động mà trong tâm ô nhiễm nổi lên nên không thấy được Đạo. Sa Môn các 
ông cần phải xả ly ái dục. Ái dục hết rồi có thể thấy được Đạo.”—The Buddha said: 
“People who cherIsh love and desire do not see the Way. It 1s Just as when you stir clear 
water with your hand; those who stand beside 1t cannot see their reflections. People who 
are Immersed ¡n love and desire have turbidity in their minds and because of it, they 
cannot see the Way. You Sramanas should cast aside love and desire. When the filth of 
love and desire disappears, the Way can be seen.” (Chapter 16). 

Đức Phật dạy: “Người thuận theo lòng ái dục để mong được danh tiếng, khi danh tiếng 
vừa nổi thì thân đã mất rồi. Ham muốn cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo 
chỉ uống công mệt sức mà thôi. Giống như đốt hương khi người ta ngửi được mùi thơm, 
thì cây hương đã tàn rồi. Cái lửa hại thân theo liền cái danh tiếng.”——The Buddha said: 
“[here are people who follow emotion and desire and seek for fame. By the time theIr 
reputation 1s established, they are already dead. Those who are greedy for worldly fame 
do not study the Way and wear themselves out in wasted effort. It 1s Just like a stick of 
burning Iincense which, however fragrant I1fs scent, consumes 1fself. So too, greed for 
fame brings the danger of a fire which burns one up in 1fs aftermath.” (Chapter 2l). 

Đức Phật dạy: “trong các thứ ái dục, không øì hơn sắc dục. Sự ham muốn sắc dục mạnh 
hơn mọi thứ khác. Hỉ có một sắc dục như vậy, nếu có cái thứ hai giống như sắc dục, thì 
không ai có thể tu tập theo Đạo được. ”—The Buddha said: “AÀs to love and desire, no 


1636 


desire Is as deep-rooted as sex; there Is nothing greater than the desire for sex. 
Fortunatcly, 1t 1s one of a kind. If there were something else like 1t, no one 1n the world 
would be able to cultivate the Way.” (Chapter 24). 

4) Đức Phật dạy: “Người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn 
sẽ bị tai họa cháy tay. ”—The Buddha said: “A person with love and desire 1s like one 
who carrles a torch while walking against the wind, he 1s certain to burn his hand.” 
(Chapter 25). 

5) Đức Phật dạy: “Là người tu hành phảẩi coi mình giống như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến 
phải tránh, người học đạo thấy các đối tượng dục lạc đến phải tránh xa.”——The Buddha 
said: “hose ofthe Way are like those who carry dry ørass; 1t 1s essential to keep 1t away 
from oncoming fire. People of the Way look upon desire as something they must keep at 
a distance.” (Chapter 30). 

6)_ Đức Phật dạy: “Con người do ái dục mà sinh ưu sầu, do ưu sầu mà sinh sợ hãi. Nếu thoát 
ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi.”—The Buddha said: “Out of love and 
desire, people øIve rIse to WOorry; out of worry they øIve rise to fear. If you are apart from 
love, what worrles are there? What fears?” (Chapter 32). 


Phật Ngôn— The Buddhaˆs Words: 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)— Sutra In Forty-Two Sections: 
Chương 13— Chapter 13: “Có vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà 
hội nhập được đạo chí thượng?? Đức Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội nhập 
đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm 
không mong cầu thì sẽ biết đời trước'.”—“A Sramana asked the Buddha: °What are the 
causes and conditions by which one come to know past lives and also by which one”s 
understanding enables one to attain the Way?' The Buddha said: “By purifying the mind and 
guarding the will, your understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you polish a 
mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, too, 1ƒ you cut off and do not seek 
desires, you can then know past lives.” 


Chương 19— Chapter 19: Đức Phật dạy: “Quán trời đất nghĩ là vô thường, quán thế giới nghĩ 
là vô thường, quán linh giác tức là Bồ Đề. Hiểu biết như vậy thì chóng đắc đạo.”—The 
Buddha said: “Contemplate Heaven and Earth and be mindful of their impermanence. 
Contemplate the world and be mindful of its Iimpermanence. Contemplate spiritual 
enlightenment as Bodhi. With this awareness, one immediately obtains (achieves) the Way.” 


Chương 20— Chapter 20: Đức Phật dạy: “Phải biết rằng tứ đại trong thân, dù mỗi đại có một 
tên (Đất, Nước, Lửa, Gió), tất cả đều không có ngã; cái ngã đã không có thì cái có chỉ là ảo 
hóa mà thôi."—The Buddha said: “You should be mindful of the four elements within the 
body, though each has a name, all are without a self. Since they have no self, they are like an 
1llusion.” 


1637 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI BỔN 
CHAPTER FORTY-FOUR 


Kiến và Tà Kiến 


Views and False views (Herefical views) 


(A) Kiến— Views 

(I) Tổng quan về “Kiến”—An overview ø‡ “Darsana”. 

(H) Nghĩa của Kiến— The meanings oƒ “Kiến. ” 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Kiến Other definiions that are related to 
Darsana. 

(HI) Kiến Phật— Beholding Buddha— To see Buddha. 


(B) Biên Kiến— One-sided standpoimt 

(I) Tổng quan về Biên Kiến—An overview oƒ Extreme Views. 
(H) Tứ Tuyệt— Four ideas to be goften rid oƒ. 

(HI)Năm loại biên kiến— Five alternafives. 


(C) Tà Kiến— False Views— Micchaditthi (p)— Drishii (skt) 

(I)_ Đại cương về Tà Kiến—An overview øƒ Drishii. 

(I) Tà kiến theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—Wrong views according to the point oƒ 
views oƒ Mahayana Buddhism. 

(HI)Tà Kiến theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy—Wrong views aceording to Hinayana 
Buddhism. 

(IV) Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Kinh Trung Bộ— The Simile oƒ the Snake in the Middle 
length Discourses. 

(V) Hai điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp tà kiến— Two things that are necessary to 
complete the evil 0ƒ rong views. 


(C-1) Phân Loại Tà Kiến— Categories 0ƒ Inverted Views 

(I_ Nhị Tà Kiến— Two wrong views. 

(H) Tam Tà Kiến— Three wrong views. 

(HI)Tứ Tà Kiến— Four Inverted (wrong) Views. 

(IV)Ngũ Kiến— Five Wrong Views. 

(A) Ngũ Kiến Thô Thiển: Five gross servants. 

(B) Ngũ Kiến Vi Tế: Panca drstayah (skt). 

(V) Sáu tà kiến về tự ngã—Six wrong views on the “selƒ”. 

(VI)Bát Tà Kiến— Eight incorrect views. 

(VI)Mười Tà Kiến— Ten kinds oƒ wrong views. 

(VIII)Những hậu quả không thể tránh được của nghiệp tà kiến— The inevitable consequences 
of ƒalse views. 

(IX)Không tà kiến— Having no wrong views. 


1638 


(X) Những lời Phật dạy về “Tà Kiến” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on 
“Wrong views” ïn the Dharmapada Sufra. 


(C-2) Lục Thập Nhị Kiến — Sáu mươi hai loại kiến giải— The sixty-two views 

(I) Theo Kinh Đại Bát Nhã—According to the Maha-Prajna Sufra. 

(H) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến—According to the Tien-T"ai scet, there are siXIy- 
fWwO VieWS on personalify. 


(C-3) Bát thập bát kiến hoặc (tám mươi tám loại kiến hoặc)—Eighty-eight deluded 
Vi€eWp0ofnfs 

(I) Tổng quan về kiến hoặc—An overview oƒ deluded views. 

(H) Tám mươi tám kiến hoặc— Eighty-eight deluded views. 


(D) Vọng Kiến— Upside-Down Discriminating False Views 

L Nghĩa của Vọng Kiến— Definitions oƒ Dpside-down Discriminating False Views. 
II. Nhị Chẳng Vọng Kiến— Two kinds oƒ upside-down discriminating ƒalse views. 
(E) Ngũ Vọng Tưởng— Five kinds oƒ ƒalse thinking 


(F) Nhìn chủ quan hay khách quan theo Phật giáo—Subjective or Objective View in 
Buddhism 





1639 


(A) Kiến 
Views 


(ID Tổng quan về “Kiến ”—An overview 9ƒ “Darsana ”: Theo Đạo Phật, “Kiến” là suy nghĩ 


tìm tòi để hiểu rõ mà chọn lựa (khẳng định sự lý, kể cả ý nghĩa chính đáng và không 
chính đáng). Trí tuệ dựa vào lý trí giúp trừ bổ những đam mê, những ý tưởng sai lạc, hoài 
nghi, hay những ràng buộc vào nghi thức hay qui tắc—According to Buddhism, 
“Discerning” (Darsana) means selecting truth. Insight based on reason, which 1s capable 
of eliminating the passions (klesha), false views (drishti), doubt (vichiktsa), and clinging 
to rites and rules. 


(H) Nghĩa của Kiến— The meanings 0ƒ “ Kiến. ” 


Ù 
2) 


Giáo lý: Theory——Doctrine. 

Kiến Giải (thấy): Darsana (skt)—Nại Lạt Xả Nang—Suy nghĩ tìm tòi để hiểu rõ mà chọn 
lựa (khẳng định sự lý, kể cả ý nghĩa chính đáng và không chính đáng)—Seeing— 
Discerning——VIiews—Opinions—]udgment——Thinking——Reasoning——DIscriminating—— 
Selecting truth. 

Niềm tin: Belief. 

Thấy: Seeing— Thấy bằng—Seeing by: 

Cái thấy của phàm phu——The seeing of ordinary people: Dassanam (p)—Darsana (skÐ. 
Quan sát: Observing. 

Chú ý: Noticing. 

Khảo sát: Examining. 

Trầm ngâm suy tưởng: Contemplating. 

Cái thấy của bậc Thánh nhân—The seeing of saintly people: Darsayati (p)—Drisdarsam 
(skÐ. 

Thấy bằng trực tâm: Seeing with the mind. 

Thấy bằng trực giác: Seeing by divine intuition. 





(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Kiến—Other delimiions that are related to 


l) 
2) 


Darsana: 

Kiến Ái: Tất cả mọi mê hoặc về lý như ngã kiến tà kiến, cũng như tất cả mọi mê hoặc 
về tham, sân, si đều là gốc rễ của khổ đau phiền não—Views and desires are the root of 
all suffering, 1.e. the illusion that the ego 1s a reality and the consequent desires and 
2SSIOnS. 

Kiến Chánh: 

Thấy đúng theo Chánh Pháp: Seeing correctly. 

Tên của một đệ tử Đức Phật, nghi ngờ về hậu thế: Name of a disciple of the Buddha who 
doubted a future life. 

Kiến Chánh Kinh: Một vị đệ tử của Phật tên là Kiến Chánh, nghi ngờ về hậu thế. Nhân 
đó Phật đã đưa ra nhiều thí dụ để bác bỏ những thiên kiến mê chấp (đoạn kiến và thường 
kiến) của Tỳ Kheo Chánh Kiến—A Bodhisattva name “Correct Vision,” a disciple of the 


D 


2) 


Ù 


2) 


10. 


TỊ. 


12. 


13. 


14. 


15. 


1ó. 


Ũ 


2) 


1640 


Buddha who doubted a future life, to whom the Buddha 1s said to have delivered the 
contenfs of the Correct Vision Sutra. 

Kiến Chân: Tattva-dris (sk)—Perceiving truth—Thấy được chân tánh tuyệt đối của vạn 
hữu——To behold truth or ultimate reality. 

Kiến Chấp: View-attachment. 

Kiến Chướng: Các loại tà kiến dấy lên gây chướng ngại cho Bổ Để Tâm —The 
obsftruction of heterodox views to enlightenment. 

Kiến Đại: Kiến tính bao trùm khắp pháp giới, một trong thất đại như sắc tính bao trùm 
khắp pháp giới—Visibility or perceptibility as one of the seven elements of the universe. 
Kiến Đạo: 

Con đường của sự thấy biết chân lý: Darsanamarga (skt)——Ditthimagga (p)—The path of 
1nsight. 

Ditthapada (p)—Thấy được chân lý chấm dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh Văn 
và Sơ Địa Bồ Tát (bậc đã thấy được chân lý) —Theory, the way or stage of beholding the 
truth, 1.e. that of the Sravakas and the first stage of Bodhisattva (one who has seen the 
Truth). 

For more Information, please see Tam Đạo (B) in Chapter 8. 

Kiến Đế: Chứng ngộ chân lý—The realization of correct views. 

Bậc Thánh chứng quả Dự Lưu trong Tiểu Thừa: The Hinayana stage of one who entered 
the stream of holy living. 

Bồ Tát Kiến Địa trong Đại Thừa (trên bậc sơ địa): The Mahayana stage after the first 
Bodhisattva stage. 

Kiến Địa: Thấy được chân lý Tứ Đế, vị thứ tư trong thập địa, tương đương với quả vị “Dự 
Lưu” trong Tiểu Thừa—The stage of insigh—The discernment of reality of the four 
Noble Truths, the fourth in the ten stages of progress toward Buddhahood, agreeing with 
the fruit of stream-entry of Hinayana—See Thập Địa Bồ Tát Tam Thừa in Chapter 153. 
Kiến Điên Đảo: Mắt nhận biết ngoại cảnh điên đảo hư ảo mà cho là thực, một trong ba 
điên đảo—To see things upside down—To regard illusion as reality, one of the three 
subversions (subverters)—See Tam Điên Đảo ¡in Chapter 68. 

Kiến Độc: Chất độc hay sự độc hại của tà kiến—The poison of wrong views. 

Kiến Giải: Samakhya (sk)—Comprehension——Understanding. 

Kiến Hành: Rational behaviour—Á¡ hành có nghĩa là tình ái dục vọng, đối lại với “kiến 
hành” có nghĩa là suy lý—Emotional behavior, or the emotions of desire, as contrasted 
with rational behavIour. 

Kiến Hoặc: Các loại phiền não và cám dỗ khởi lên từ tà kiến —Perplexities or ¡illusions 
and temptations arIse from false views or theories——Delusive views——Deluslions of views. 
Kiến Hoặc Tư hoặc: Ảo tưởng đưa đến tà kiến—lllusory or misleading views and 
thoughts: 

Kiến Hoặc: Các loại vọng kiến, phân biệt tà vạy, gây ra những mê hoặc—Delusions in 
the visible world. 








Tư Hoặc: Lấy tình cảm mê chấp tham, sân, si, mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế gian— 
IIllusions in the mental or moral world. 
For more Information, please see Tam Hoặc in Chapter 52. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25. 


20. 


27. 
28. 
29. 


30. 
31. 


32. 


33. 


Kiến Huệ: Do sự tu tập thiển định mà được phát trí tuệ về các thứ kiến chấp—The 
wIsdom of right views, arising from dhyana meditation. 

Kiến Kết: Phiền não do tà kiến gây ra khiến chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, 
một trong cửu kết The bond of heterodox views, which fastens the ¡individual to the 
chain of transmigration, one of the nine attachments. 

Kiến Lập Trí: Pratishthapikabuddhi (skt—Cái trí nhờ đó một mệnh đề được thiết lập— 
The Intelligence whereby a proposition 1s set up. 

Kiến Lậu: Ảo tưởng tà kiến cho rằng những thứ giả hợp là có thật —The illusion of 
viewing the seeming as real. 

Kiến Phân Biệt: Drishtivikalpa (skt——Các thứ kiến giải dựa vào sự phân biệt nhị biên về 
hiện hữu —VIiews based on the dualistic discriIminafion of existence. 

Kiến Phi Kiến: Những cái dễ thấy dễ biết và những điều sâu sắc huyền diệu —The 
visible and the 1nvisible—Phenomenal and noumenal. 

Kiến Phược: Phiền não do tà kiến (cho những thứ giả hợp là có thật) gây ra, trói buộc 
con người vào vòng sanh tử—The bond of the ¡llusion of heterodox opinions which binds 
men and robs them of freedom (mistaking the seeming for the real). 

Kiến Tâm Kiến Tánh: Seeing (beholding) the Mind, beholding the Nature. 

Kiến Tánh: Nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về 
mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn 
lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, người ta thường dùng 
chữ “ngộ” hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu 
nói thông dụng trong nhà Thiển—To behold the Buddha-nature within oneself or to see 
InOG ones  own nature. Semantcally “Beholding the Buddha-nature” and 
“Enlightenment” have virtually the same meaning and are often used interchangeably. In 
describing the enlightenment of the Buddha and the patrlarchs, however, 1t 1s often used 
the word “Enliphtenmenf” rather than “Beholding the Buddha-nature.” The term 
“enlightenment” implies a deeper experience. This Is a common saying of the Ch'an 
(Zen) or Intuitive School. 

Kiến Tánh Thành Phật: Thấy được tự tánh và thành Phật —To see ones own nature and 
become a Buddha——To behold the Buddha-nature to reach the Buddhahood or to attain 
enlightenment. 

Kiến Thủ: Kiến chấp tà vạy, một trong tứ thủ—Clinging to heterodox views, one of the 
four kinds of clinging—See Tứ Thủ in Chapter 64, and Ngũ Kiến Vi Tế in Chapter 44. 
Kiến Thủ Sứ: The trials of delusion and suffering from holding heterodox doctrines. 

Kiến Thức: Learning—Knowledge. 

Kiến Thức Phàm Phu: Worldly knowledge. 

Kiến Thức Phân Biệt Của Phàm Phu: Kiến thức biện biệt của phầm phu, phân biệt ta và 
người, đúng và sai—Differentiating knowledge——For ordinary beings, it 1s the everyday 
mind continually making distinction between self and others, right and wrong— 
Provisional wisdom. 

Kiến Tranh: Cố chấp nơi ý kiến sai lầm của mình mà tranh cãi—Wrangling on behalf of 
heterodox views; sfriving to prove them. 

Kiến Trọc: See Kiến Trược ¡n 39. 


34. 


35. 


3ø. 
37. 
3đ. 
39. 


40. 


Ù 
2) 


AI. 


42. 


43. 


(HI) Kiến Phật: Thấy báo thân và ứng thân của Phật —Beholding Buddha 


Ù 


2) 


3) 


Œ) 


1642 


Kiến Trược: Drsti-kasaya (skt—Tà kiến khởi lên làm vẩn đục Chánh Pháp, một trong 
ngũ trược—Wrong views which cause corruption of doctrinal views, one of the five 
COTTUpfIOnS. 

Kiến Tu: Kiến hoặc và tu hoặc (kiến hoặc là mê hoặc về nghĩa lý mà bậc kiến đạo phải 
dứt bỏ; tu hoặc là mê hoặc về sự việc mà người tu phải loại trừ)—Wrong views and 
Wrong views 1n practice (heterodoxy). 

Kiến Tuệ: See Kiến Huệ. 

Kiến Tư: Views and thoughts—See Kiến Hoặc. 

Kiến Tư Giới: The realm of view and thought. 

Kiến Tướng: Chuyển Tướng—Theo Khởi Tín Luận, do cái nghiệp tướng thứ nhất mà 
chuyển hóa thành các tướng có thể thấy được—The state or condition of visibility, which 
according to the Awakening of Faith, arIses from motion. 

Kiến Văn: 

Thấy và nghe——Experience—Knowledge——Learning—Seeing and hearing. 

Thấy Phật bằng mắt và nghe Phật pháp bằng chính tai của mình—Beholding the Buddha 
with the eyes and hearing his truth with the ears. 

Kiến Võng: Lưới bủa của tà kiến (trói buộc không cho thân tâm ta giải thoát khỏi luân 
hồi sanh tử)—The net of heterodox views, or doctrines, which binds men and rob them of 
freedom. 

Kiến Vương Trai: LỄ cúng Trai Tăng ba ngày sau khi có người chết, khi mà vong linh 
người chết đang chầu Diêm Vương (Lễ Kiến Diêm Vương) —The service on the third 
day when the deceased goes to see King Yama. 

Kiến Xứ: Ngay nơi tà kiến khởi sanh luân hồi—The state of wrong views—The state of 
WTOnE VIeWS Ø1V€S rIS€ fO transmigration. 





To see Buddha. 
Hàng phàm phu và nhị thừa, do cái biết phân biệt nên chỉ thấy được ứng thân của Phật: 
Due to clinging to discrimination, ordinary people and Hinayana see only the 
nrmanakaya or body ofincarnation of the Buddha. 

Bồ Tát và Đại Thừa, không còn phân biệt nên thấy cả ứng thân và báo thân Phật: 
Bodhisattvas and Mahayana, without clinging to discrimination, see both the body of 
Incarnation (nrmanakaya) and the spiritual body or body in bliss (sambhogakaya) of the 
Buddha. 

Những người không có duyên lành (không trồng căn lành) ở kiếp trước không thấy cả hai 
thứ ứng thân và báo thân: Those who diịd not cultivate good roots in their past ]ives, see 
neither nirmanakaya nor sambhogakaya of the Buddha. 





(B) Biên Kiến 
One-sided standpoint 


Tổng quan về Biên Kiến— An overview 0ƒ Extreme Views: 


Ũ 


2) 


1643 


Tình trạng bám víu vào một bên hoặc hai bên trong thế giới tương đối, chẳng hạn như 
bám víu vào sự thường hằng, vô thường, hiện hữu hay không hiện hữu. Biên kiến còn là 
một trong ngũ kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường kiến—Extreme views: Biased 
views—Extreme views—One-sided views—Ihe state of clinging to one of the two 
extremes in the world of relativity, such as clinging to permanence, Impermanence, being 
or non-being, etc. These views are also the tfwo extreme views of annihilation and 
personal Iimmortality, one of the five sharp wrong views. 

Ý kiến nghiêng về một bên hay cực đoan. Những người theo biên kiến nghĩ rằng người 
chết đầu thai làm người, thú đầu thai làm thú. Một lối biên kiến khác cho rằng chết là 
hết, hay không còn gì hết sau khi chết. Lối nầy thuộc tư tưởng của nhóm duy vật triết 
học, chẳng tin nơi luật nhân quả: This is a biased viewpoint tending to favor one side. 
Those who conceive this way think that practicing Buddha”s teachings 1s equivalent to not 
practicing it. Another biased one claims that, after death man will be reborn as man, beast 
as beast, or that there 1s nothing left after death. The last view belongs to a materialistic 
philosophy that reJects the law of causality. 


(II) Tứ Tuyệt— Four ideas to be gotten rid oƒ: Quatrain—Verse of four lines—Bốn tư tưởng 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


cần phải loại trừ để đạt được chân lý——Four-line poem. The four ideas to be got rid of in 
order to obtain the “mean” of ultimate reality: 

Chư Pháp Hiện Hữu: Things exIst. 

Chư Pháp Không Hiện Hữu: Things do not exIst. 

Chư Pháp Diệc Hữu Diệc Phi: Things exIst and do not eXIst. 

Chư Pháp Phi Hữu Phi Phi: Neither exist nor not exIst. 


(HI)Năm loại biên kiến— Five alternafives: Ngũ Biên—The five alternatives: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Œ) 
l) 


Thị Hữu: Things exIst. 

Thị Vô: Things do not exIst. 

Diệc Hữu Diệc Vô: Both exIst and non-exIst. 

Phi Hữu Phi Vô: Neither exIst nor non-exIst. 

Phi Phi Hữu, Phi Phi Vô: Neither non-exIst nor are without non-exIstence. 


(C) Tà Kiến 
False Views 
Micchaditthi (p) 
Drishfi (skf) 


Đại cương và Ý nghĩa của Tà Kiến— Overview and Meanings oƒ Drishti: 

Theo đạo Phật, tà kiến không thừa nhận nhân quả, không theo Phật pháp, là một trong 
ngũ kiến và thập ác. Kỳ thật, không có sự định nghĩa rành mạch về “tà kiến” trong Phật 
giáo. Trong thời Đức Phật, chính Ngài đã khẳng định với chúng đệ tử của Ngài rằng: “Cả 
đến giá trị các lời tuyên bố của chính Như Lai cũng phải được thắc mắc.” Đức Phật tuyên 
bố không có quyển hành øì về học thuyết của Ngài ngoại trừ kinh nghiệm của chính bản 


2) 


3) 


4) 


5) 


1644 


thân của chính Ngài lImproper views—Wrong views—Heterodox views—Not 
recognizing the doctrine of normal karma——To follow wrong views—Perverted (wrong) 
VI©WS Or OpImions, not consistent with the dharma, one of the five heterodox opinmions and 
ten evils. In fact, there 1s no specific definition for the term “wrong views” (micchaditthi) 
in Buddhism. During the Buddha's time, the Buddha confirmed his disciples that even the 
validity of the Buddha”s own statements could be questioned.” The Buddha claimed no 
authority for his doctrine except his own experlence. 

Tà kiến khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự hiện hữu. Trong thời Đức 
Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết 
nhân quả. Hiểu được thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của 
khổ đau phiển não. Không hiểu hay không chịu hiểu thuyết nhân quả là một loại tà kiến 
trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh phải chịu đựng khổ đau phiền não vì tham 
lam, sân hận và si mê, và nguyên nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô 
minh mà còn do tà kiến nữa—Perverted (wrong) views or opinions arises from a 
misconception of the real characteristic of existence. There were at least sIxty-tWo 
herefical views (views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s time. 
Buddhism emphasizes on theory of causation. Understanding the theory of causation 
means to solve most of the question of the causes of sufferings and afflictions. Not 
understanding or refuse of understanding of the theory of causatlon means a kind of 
wrong view in Buddhism. According to the Buddha, sentient beings suffer from sufferings 
and afflictions because of dersires, aversions, and delusion, and the causes of these 
harmful actions are not only from 1gnorance, but also from wrong views. 

“Drishti” là thuật ngữ Bắc Phạn thường được dùng để chỉ “Tà Kiến,” đó là những tâm 
thái và giáo thuyết chống lại với giáo thuyết và phương cách tu tập của Phật giáo. Trong 
Phật giáo Ấn Độ, bảy tà kiến thường được kể ra: 1) tin nơi cái ngã thường hằng; 2) chối 
bỏ luật nhân quả; 3) thường kiến hay tin rằng có một linh hồn vĩnh cửu sau khi chết; 4) 
đoạn kiến hay tin rằng không còn øì hết sau khi chết; 5) giới cấm thủ hay tuân thủ giới 
luật tà vạy; 6) kiến thủ hay nhận rằng những hành động bất thiện là tốt; 7) nghi pháp 
(Phật pháp)—“Drishti” 1s a Sanskrit term that generally refers to “wrong views,” that 1s, 
attitudes and doctrines that are antithetical to the teachings and practices of Buddhism. In 
Indian Buddhism, seven false views are commonly enumerated: 1) belief In a truly 
exIstent self (atman); 2) rejection of the working of cause and effect (karma); 3) 
eternalism or belief that there 1s a soul that exists after death; 4) annihilationism or belief 
that the soul persishes after death; 5) adherence to false ethics; 6) perceiving negative 
actions as øgood; and 7) doubt regarding the central tenets of Buddhism. 

Tà kiến theo đạo Phật là khư khư bảo thủ, kiên trì giữ lấy quan điểm của mình, không 
chấp nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ và những kiếp sống kế tiếp trong 
tương lai, không chấp nhận rằng con người có thể đạt tới trạng thái Niết Bàn—lIn 
Buddhism, holding wrong views Involves vigorously and hostilely denying the existence 
Of such things as past and future lives, the possIbility of attaining Nirvana. 

Tà kiến nghĩa là niềm tin sai lạc cho rằng trong ngũ uẩn hay những thứ tạo nên cá thể có 
một linh hồn trường cửu. Tà kiến còn có nghĩa là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và 
nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là 
không chịu tin theo tứ diệu đế. Chấp giữ tà kiến theo đạo Phật là khư khư bảo thủ, kiên 


1645 


trì giữ lấy quan điểm của mình, không chấp nhận rằng có những kiếp sống trong quá khứ 
và những kiếp sống kế tiếp trong tương lai, không chấp nhận rằng con người có thể đạt 
đến trạng thái Niết bàn, không chấp nhận có Phật, Pháp, Tăng. Hồ nghi không có những 
điều trên chưa phải là tà kiến, tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ lơ không chịu tham vấn, không 
chịu tìm học về những vấn đề này để giải quyết những nghi tình ấy thì tà kiến sẽ phát 
sinh, chúng ta sẽ tin tưởng và đi theo những giáo lý sai lâm ấy——Wrong views mean the 
false belief that the skandhas, or consftituenfs of personality, contain an Immortal soul. 
False view also means seeing wrongly. Its characferistic 1s unwise or unjustiied 
Interpretatlon or belief. lts function 1s to preassume. It is manifested as a wrong 
Interpretatlon or belief. lts proximate cause 1s unwillingness to see the noble ones. 
Holding wrong views in Buddhism Involves vigorously and hostilely denying the 
existence of such things as past and future lives, the possibility of attaining nirvana, the 
existence of the Buddhas, Dharma and Sangha. Doubt about these subJects does not 
consfitute wrong views; however, IÝ we neglect to resolve our doubts by asking questions 
and Investigating these 1ssues, we could later generate wrong views by believing In 
deceptive doctrines. 


(II) Tà kiến theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa— Wrong views according to the poimf oƒ 


Ù 
2) 


views 0ƒ Mahayana Buddhism: Theo Phật Giáo Đại Thừa, có ít nhất hai loại tà kiến— 
According to Mahayana, there are at least two kinds of wrong views: 

Đoạn kiến: Annihilation-View. 

Thường kiến: Eternity-View. 


(HI)Tà Kiến theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy— Wrong views according to Hinayana 


Buddhism: 


(A) Theo Phật Giáo nguyên Thủy được ghi lại trong A Tỳ Đạt Ma Luận, tà kiến là ba quan 


Ũ 


2) 


3) 


kiến sai lầm sau đây được ghi lại trong Kinh Tạng——According to Theravada Buddhism in 
Abhidharma, wrong views are the following three wrong views which menfioned in the 
Sutra Pitaka: 

Không có nguyên nhân: Ahetuka-ditthi (p)——The acausality view-——Tin rằng mọi sự vật từ 
nhiễm đến tịnh đều phát sanh không có nguyên nhân, nhiễm tịnh chỉ là tình cờ mà thôi— 
The acausality view, which states that there 1s no cause or condition for the defilement 
and purification of beings, that beings are defiled and purified by chance, or necessIty. 
Không tạo quả: Akiriya-ditthi (p)—The inefficacy of action view—Tin rằng hành động 
dầu tốt hay xấu đều không tạo quả, do đó chối bỏ luân lý đạo đức —The inefficacy of 
action view, which claims that deeds have no efficacy In producing results and thus 
invalidates moral distinctions. 

Đoạn kiến: Natthika-ditthi (p)—Tin rằng không có kiếp sống nào sau kiếp nầy, do đó 
chối bổ mọi ý nghĩa đạo lý của nghiệp —Nihilism, which denies the survival of the 
personality in any form after death, thus negating the moral significance of deed. 


(B) Cũng theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười loại tà kiến khác——Also according to the 


Hinayana Buddhism, there are another ten kinds of wrong views: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


1646 


Tin rằng không có cái gì gọi là “để bát,” nghĩa là để bát cho chư Tăng Ni không đem lại 
lợi ích gì: There 1s no such virtue and generosity. This means that there 1s no good effect 
1n øIving alms. 

Tin rằng không có gì gọi là “cúng dường,” nghĩa là cúng dường cho chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as liberal alms-g1ving. 

Tin rằng không có gì gọi là “dâng tặng,” hay dâng tặng vật dụng đến chư Tăng Ni không 
đem lại lợi ích gì: There 1s no such virtue as offering gIfts to guests. This means there 1s 
no effetc in such charitable actions. 

Tin rằng không có nhân quả, nghĩa là hành động thiện ác đều không gây hậu quả nào: 
There 1s neither fruit, nor result of good or evil deeds. 

Tin rằng không có gì gọi là “thế gian nầy”: There is no such belief as “this world.” 

Tin rằng không có gì gọi là “thế giới tới,” nghĩa là người sanh ở đây không chấp nhận có 
tiền kiếp và kiếp vị lai: There ¡s no such belief as “a world beyond,” ¡.e. those born here 
do not accept a past exIstence, and those living here do not accept future life. 

Tin rằng không có “mẹ”: There ¡s no “mother.” 

Tin rằng không có “cha,” nghĩa là đối xử với cha mẹ thế nào cũng không có hậu quả: 
There 1s no father, 1.e. there 1s no effect in anything done to them. 

Tin rằng không có chúng sanh chết và tái sanh: There are no beings that died and are 
reborn. 


10) Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phồn hoa đô hội để tìm nơi vắng vẻ tham 


thiển nhập định, cũng như những bậc thiện tri thức, đức độ cao thượng, đạo hạnh trang 
nghiêm đã chứng đạt đạo quả (chư Phật và A La Hán): There are no righteous and well- 
disciplined recluses and brahmins who, having realized by their own super-intellect this 
world and the world beyond, make known the same (Buddhas and Arahanis). 


(IV) Theo Kinh Ví Dụ Con Rến trong Kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy về người có tà kiến như 


sau: “Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường 
trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi.”—According to the 
Simile of the Snake In the Middle length Discourses of the Buddha, the Buddha taught 
about someone who has the wrong views as follows: “This 1s self, this 1s the world; after 
death I shall be permanent, everlasting, eternal, not subJect to change; I shall endure as 
long as etermty.” 

Đoạn Kiến: Ucchedadithi (p)—Ucchedadarsana (skt—Annihilation-illusion or 
Anmnihilation-view—Phủ nhận sự hiện hữu của hiện tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn 
toàn hủy diệt, nghĩa là khi chết là chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng thân 
tâm là thường trụ bất diệt; cả hai đều là tà kiến —Nihilism—Holding to the view of total 
annihilation, or the view that death ends life, or world-extinction and the end of 
causation, In contrast with the view that body and soul are eternal, both views beIing 
heterodox——The philosophic doctrine that denies a substantial reality to the phenomenal 
universe—Holding to the view of total annihilation. 

Thường kiến: Cho rằng chư pháp thường hằng bất tử—Holding to the view of 
permanence or ImmortalIty. 


1647 


(V) Hai điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp tà kiến— Two things that are necessary to 
complete the eviÏ 0ƒ wrorng views: 

1) Tánh cách sai lầm trong lối nhìn sự vật: Perverted manner in which the object is viewed. 

2) Cố chấp theo quan niệm sai lầm ấy: The understanding of ¡it according to that 
misconcepfIon. 


(C-1) Phân Loại Tà Kiến 
Categories 0ƒ Inverted Views 


(D_ Nhị Tà Kiến— Two wrong views: Hai loại tà kiến. 

(A) - 

I) Hữu kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật là thực hữu——Holding to the real existence of 
material things. 

2) Vô kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật là không có thực—Holding to their entire 
unreality. 

(B) 

I)_ Đoạn kiến: Holding to the view of total annihilation. 

2) Thường kiến: Tà kiến cho rằng cái ngã trường tổn—Holding to the view of permanence 
or Immortality. The view that personality 1s permanent. 


(I) Tam Tà Kiến— Three wrong views: Theo Ngài Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp thì có ba loại 
tà kiến—Views belong to either nihilism or eternalism. According to Bhikkhu Bodhi in 
Abhidhamma, there are three kinds of wrong views. 

I) Chủ nghĩa đoạn kiến, cho rằng sau khi chết là không còn gì nữa, vì vậy mà người theo 
chủ nghĩa nầy phủ nhận ý nghĩa của thiện nghiệp: Nihilism (natthika-ditthi), which denies 
the survival of the personality in any form after death, thus negating the moral 
significance of deeds. 

2) Chủ nghĩa phủ nhận nhân duyên thì cho rằng mọi chuyện phát sanh nhiễm ô hay thanh 
tịnh đều không có nguyên nhân, chúng sanh nhiễm ô hay thanh tịnh bởi tình cờ hay định 
mệnh: The causality view (ahetuka-ditthi), which states that there 1s no cause or condition 
for the defilement and purification of beings, that beings are defiled and purified by 
chance, fafe, or necessity. 

3) Chủ nghĩa phủ nhận hậu quả thì lại cho rằng hành động dù tốt dù xấu cũng đều không 
tạo quả: The inefficacy of action view (akiriya-ditthi), which claims that deeds have no 
efficacy 1n producing results and thus Iinvalidates moral distinctions. 


(HI)Tứ Tà Kiến— Four Inverted (wrong) Views: 

(A) Tứ Kiến Lưu— Four currents that carry thinking along: Bốn dòng suy tưởng, tức những 
thứ phiền não khiến chúng sanh trôi dạc, chìm đắm trong dòng thác luân hồi sanh tử. Đây 
là những tà kiến hay những suy tưởng ảo ảnh hay kiến hoặc của tam giới—These are the 
defilements that sweep away the wholesome dharmas and cause sentient beings to drIft 


Ù 
2) 
3) 


4) 


1648 


and drown in the torrential stream of Samsara. These are wrong views, or the ilusion of 
seeing things as they seem, not as they really are: 

Kiến Lưu Tà kiến: Tà kiến hay những suy tưởng ảo ảnh hay kiến hoặc của tam giới— 
Wrong views, or the 1lusion of seeing things as they seem, not as they really are. 

Dục Lưu Tà kiến: Suy tưởng dục vọng hay các hoặc của dục giới—Desires, or thinking of 
desires. 

Hữu Lưu Tà kiến: Suy tưởng về sự có của đời sống hay quả báo sinh tử chẳng mất— 
Samsaric existence, or thinking of existence or lIfe. 

Vô Minh Lưu Tà kiến: Suy tưởng mê muội hay vô minh của tam giới—lgnorance, or 
Unenlightened thinking or condition. 


(B) Bốn vọng kiến—Four upside down or inverted views: Bốn vọng kiến điên đảo hay cái 


Ù 


2) 
3) 
4) 


hiểu thấy sai ngược với sự thật, cho vô thường là thường, cho khổ là lạc, cho vô ngã là 
ngã, và cho bất tịnh là tịnh—Seeing things as they seem not as they are, e.g. the 
1mpermanent as permanent, misery as Joy, non-eøo as eø0, and Impurity as puTIYY. 

Vô thường mà cho là thường hằng: Considering what is really impermanent to be 
permanernt. 

Khổ mà cho là lạc: Considering what ¡s really suffering to be joy. 

Vô ngã mà cho là tự ngã: Considering what 1s not a self to be a self. 

Bất tịnh mà cho là tịnh: Considering what is impure to be pure. 


(IV)Ngũ Kiến— Five Wrong Views. 
(A) Ngũ Kiến Thô Thiển: Five gross servanfs: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Tham: Greed. 
Sân: Anger. 

S1: StupidIty. 
Mạn: Arrogance. 
Nghĩ: Doubt. 


(B) Ngũ Kiến Vi Tế: Panca drstayah (skt— Năm loại kiến giải sai lầm, trái với đạo pháp— 


The five sharp wrong views——Five sharp servants—FIve sharp views: 


1a) Thân kiến—View of the body: Chẳng biết rằng thân nầy chẳng thường hằng, chỉ do năm 


uẩn giả hợp. Ảo tưởng cho rằng thân mình là có thật. Vọng kiến cố chấp thực hữu của 
chúng sanh, hay khái niệm cho rằng chúng sanh có thật hữu, chứ không phải do ngũ uẩn 
tạo thành. Tà kiến cho rằng thân tứ đại do ngũ uẩn hợp thành mà cho là thực, là thường 
trụ cố định: The view that there is a real and permanent body. The illusion of the body or 
self. The concept that all beings have reality and the five skandhas as not the constituenfs 
of the livings. False view that every man has a permanent lord within. Wrong view on the 
©existence of a permanent ego. The erroneous doctrine that the ego or self composed of 
the temporary five skandhas, 1s a reality and permanent. 


Ib) Ngã kiến—View of egoism: Cho rằng có một bản ngã trường tổn. Ý tưởng về một cái 


ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi đến cái quan niệm cho rằng có 
sự hiện hữu thực sự của một cái ngã, một là sự tưởng tượng chủ quan, hai là quan niệm 
khách quan về thực tính—The view that there is a real self or ego. Thought of an ego, 
one of the three knots. There are two ways in which one comes to conceive the real 


1649 


existence of an ego, the one ¡is subJective Iimagination and the other the obJective 
conception of reality. 


Ic) Ngã kiến sở —View of mine and thine: Cho rằng có cái sở hữu thật của mình và của 


2) 


3) 


4) 


5) 


người. Tưởng rằng cái ngã của chính mình là lớn nhất và là tài sẩn quí báu nhất. Tin rằng 
cái ta là lớn nhất và vĩ đại nhất, nên mục hạ vô nhân. Chỉ có cái ta là quý báu nhứt mà 
thôi, người khác không đáng kể. Vì thế bằng mọi cách thỏa mãn tự ngã và chà đạp hay 
mưu hại người khác The view that there 1s a real mine and thine. Believe that our self 
1S Our øreafest and most precIous possession 1n our eyes. We try by all means to satIsfy to 
our self, irrespective of others” Interest of rights. 

Biên kiến: Chấp rằng chết rồi là đoạn tuyệt hoặc có thân thường trụ sau khi chết— 
Exteme view (of extinction and/or permanence)—Being preJudiced to one extreme or 
another—See Biên Kiến in Chapter 44 (B). 

Tà kiến: Phủ nhận lý nhân quả—Perverse view which denying cause and effect— 
Deviant views. 

Kiến thủ (khư khư bảo thủ ý kiến của mình) — The view of grasping at views: 
Conservative standpoin—Chấp lấy đủ mọi tri kiến thấp kém mà cho rằng hay rằng 
tuyệt. Lối nầy là khuynh hướng của những người giữ lấy ý mình và chống lại sự thay 
đổi. Không ý thức được sự sai quấy, mà vẫn giữ ý, không thèm nghe người khác; hoặc vì 
tự ái hay vì cứng đầu ngang ngạnh cứ tiếp tục giữ cái sai cái dở của mình. Chẳng hạn như 
ở Việt Nam người ta có thói quen đốt giấy vàng mã theo phong tục của Trung Hoa trong 
đám tang. Kỳ thật, đám tang theo nghi thức Phật giáo thật đơn giản. Thân bằng quyến 
thuộc tế tựu về tụng Kinh A Di Đà để hộ niệm cho người chết thoát khổ. Phật tử, nhất là 
chư Tăng Ni thích được hỏa táng hơn là địa táng vì cách nầy vừa đở tốn kém lại vừa hợp 
vệ sinh hơn. Hơn nữa, theo thời gian đất chôn sẽ tăng một cách đáng kể làm giảm đi đất 
dành cho sự canh tác và xây cất các công thự tiện ích khác —Stubborn perverted views, 
viewing Inferior thing as superior, or counting the worse as the better. That 1s the 
tendency of those who maintain their point of view or resist and oppose change. For 
example, there are some out-dated customs still practiced In Vietnam such as using 
Chinese money papers and burning them at funeral ceremonies. In fact, Buddhist funeral 
rites are simple. Relatives and friends recite the Amitabha Sutra to help free the dead 
from suffering. Buddhists, especially monks and nuns, prefer cremation to burial, since 
the first mode 1s more economic, and hygienic than the second one. Moreover, with time, 
the burial grounds would extend considerably, reducing thus the land reserved for 
cultivation and other utillities. 

Giới cấm thủ (Tà kiến hay những hiểu biết sai lầm về giữ giới)—View of grasping at 
precepts and prohibitions: Chấp trì những giới cấm phi lý mà cho là con đường để đi đến 
cõi Niết Bàn. Đây là kiến thủ một chiều. Những người cho rằng tu tập Phật pháp với 
không tu tập cũng vậy thôi. Một lối giới kiến thủ khác cho rằng sau khi chết thì con người 
đầu thai làm con người, thú làm thú, hoặc giả không còn lại thứ gì sau khi chết. Lối kiến 
thủ nầy là triết học của những nhà duy vật chối bỏ luật nhân quả—Rigid view in favor of 
rIgorous ascetic prohibitlons. Thịs 1s a biased viewpoint tending to favor one side. Those 
who conceive this way think that practicing Buddha's teachings 1s equivalent to not 
practicing 1t. Another biased one claims that, after death man wIll be reborn as man, beast 


1650 


as beast, or that there 1s nothing left after death. The last viewpoint belongs fo a 
materialistic philosophy that reJects the law of causality. 


(V) Sáu tà kiến về tự ngã— Six wrong views on the “seljƒf”: Theo Kinh Trung Bộ, có sáu loại 


Ù 


2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


tà kiến về tự ngã—According to the Majjhima Nikaya, there are six wrong views on the 
“self”. 

Ta có tự ngã. Đây là quan điểm của ngoại đạo thường kiến, chủ trương tự ngã thường 
hiện hữu trong mọi thời gian: I have a self (there 1s a self for me). This 1s the view of the 
externalists who hold that the self exists permanently throuph all time. 

Ta không có tự ngã. Đây là quan điểm của các vị đoạn kiến, chủ trương sự đoạn diệt tự 
ngã của loài hữu tình: I have no self (there ¡is not a self for me). This ¡is the view of 
annihilationists who hold to the destruction of the being. 

Do tự ngã, ta tưởng tri tự ngã: By self, I perceive self. 

Do tự ngã, ta tưởng tri không có tự ngã: By self, I perceive no-self. 

Do không có tự ngã, ta tưởng tri tự ngã: By no-self, Ï perceive self. 

Chính tự ngã này của ta nói, cảm thấy, thọ lãnh nơi này nơi kia quả báo thiện ác, chính tự 
ngã này của ta thường hằng, kiên cố, trường cửu, bất biến, tổn tại vĩnh viễn. Đây là quan 
điểm của các vị thường kiến, chủ trương tự ngã này chịu nghiệp quả thiện ác trong cảnh 
giới, sinh thú, thai loại này hay khác. Ngã này là thức mà các vị ấy xem như thường 
hằng, vĩnh cửu, bất biến, như thế giới, mặt trời, mặt trăng, quả đất, vân vân: It ¡s this self 
for me that speaks, that feels, that experiences now here and now there the fruits of good 
and bad deeds, 1t 1s this self for me that 1s permanent, stable, eternal, unchanging, 
remaining the same forever. Thịs 1s the belief of the eternalsits who hold that this self 
undergoes the fruits of lovely or wIcked actions In this or that born, abode, class of womb. 
This self 1s that consciousness that they hold as permanent, eternal, unchanging as the 
world, the sun, the moon, the earth, etc. 


(VDBát Tà Kiến— Eight incorrect views: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


lở) 
8) 


Ngã kiến: Cho rằng có một cái ngã thường hằng——Holding to the idea of the existence of 
a permanent ego. 

Chúng sanh kiến: Cho rằng chúng sanh không lập thành bởi ngũ uẩn—Holding to the 
Idea of the five skandhas as not the consftituents of the living. 

Thọ mệnh kiến: Cho rằng định mệnh quyết định trường thọ hay yểu mệnh—Holding to 
the idea of fate or determination of length of life. 

Sĩ phu kiến: Tạo hóa kiến, cho rằng có một đấng tạo hóa—Holding to the idea of a 
CT€AfOT. 

Thường kiến: Cho rằng mọi sự mọi vật thường hằng——Holding to the idea of permanence. 
Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ đều đoạn diệt—Holding to the idea of annihilation. 

Hữu kiến: Cho rằng chư pháp là hiện thực —Holding to the idea of the reality of things. 
Vô kiến: Cho rằng chư pháp là không thực —Holding to the idea of unreality of all things. 


(VI)Mười Tà Kiến— Ten kinds oƒ wrong views: 
(A) Mười tà kiến căn bắn— Ten basic deluded views: Kiến hoặc là những ảo tưởng đưa đến tà 


kiến. Có mười kiến hoặc căn bản tự chúng hiện ra liên hệ tới việc tu tập Tứ Diệu Đế 


1651 


trong tam giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mười kiến hoặc này là tham, sân, sĩ, 
mạn, nghi, ngã kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, và giới cấm thủ kiến—Deluded views 
are 1llusory or misleading views and thoughts. There are ten basic deluded views which 
mamifest themselves In relatlon to the Four Noble Truths In each of the three worlds: 
desire, form, and formless. The ten are greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong 
View Of self, one-sided view, deviant views, the view of being attached to views, view Of 
grasping prohibitive precepts—See Thập Độc ¡in Chapter 77 and Ngũ Kiến Vi Tế ¡in 
Chapter 44 (C-1) (IV). 


(B) Mười Tà Kiến hay mười loại tà kiến theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 


l) 


2) 
3) 


4) 
3) 
6) 
? 
8) 


9) 


Narada— Ten kinds oƒ wrong views, according to The Buddha and His Teachings oƒ Most 
Venerable Narada 

Không tin nơi công đức bố thí: There ¡s no such virtue as generosity (There is no good 
effect in øgIving alms). 

Không tin nơi công đức cúng dường: There 1s no such virtue as offering. 

Không tin nơi công đức của hành động bố thí cúng dường: There is no effect or virtue in 
charitable actions or offering gIfts to guesfs. 

Không tin nhân quả: There ¡s neither fruit nor result oŸ good or evil deeds. 

Không tin có thế gian nầy: There ¡s no such belief as this world. 

Không tin nơi “thế gian tới.”: There is no such world beyond 

Tin rằng những hành động bất hiếu với mẹ đều không bị ảnh hưởng gì: There is no effect 
to anything done to mother. 

Tin rằng những hành động bất hiếu với cha đều không có ảnh hưởng gì: There is no 
effect to anything done to father. 

Không tin nơi sự tái sanh: There are no beings that die and are reborn. 


10) Tin rằng không có những bậc tu sĩ xa lánh chốn phổn hoa, tìm nơi vắng vẻ để hành 


thiển, và những bậc thiện trí đức độ cao cả và đạo hạnh trang nghiêm, đã chứng đạt đạo 
quả: There are no riphteous and well disciplined recluses and brahmins who having 
realized by their own super-intellect. 


(VHI)Những hậu quả không thể tránh được của nghiệp tà kiến—The inevitable 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


consequences 0ƒƒalse vieWws: 

Những ham muốn thấp hèn: Base desire. 

Kém trí tuệ: Lack of wisdom. 

Thiếu thông minh: Dull wit. 

Bệnh hoạn kinh mên: Chromic diseases. 

Tư tưởng xấu xa đáng chê trách: Blameworthy ideas. 


(IX)Không tà kiến— Having no wrong views: Theo Kinh Ví Dụ Con Rắn trong Trung Bộ 


Kinh, Đức Phật đã dạy: “Người nào nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạt 
trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, 
sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn. Vị ấy 
nghĩ rằng chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ 
không tổn tại. Vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc; vị ấy không đấm 
ngực, không đi đến bất tỉnh.”—According to the Simile of the Snake in the Middle 


1652 


Length Discourses of the Buddha, the Buddha taught about someone who does not have 
wrong views as follows: “Here Bhikkhusl Someone who hears the Tathagata or a disciple 
of the Tathagata teaching the Dharma for the elimination of all standpoints, decIsions, 
obsessions, adherences, and underlying tendencies, for the stilling of all formations, for 
the relinquishing of all attachments, for the destruction of craving, for đispassion, for 
cessation, for Nirvana. He thinks that he will be annihilated, he w1ll be perished; he will 
have no more sorrow, grieve, and lament; he does not weep beating his breast and 
become distraught.” 


(X) Những lời Phật dạy về “Tà Kiến ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
*Wrong views ” in the Dharmapada Sufra: 

1) Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who embrace the wrong views, are ashamed of what 1s not shameful, and are not 
ashamed of what 1s shameful, w1ll not be able to avoid the hell (Dharmapada 316). 

2) Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who fear when they should not fear, and don't fear in the fearsome, embrace these 
false views, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 3 17). 

3) Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa— 
Those who perceive faults in the faultless, and see no wrong in what 1s wrong; such men, 
embracing false doctrines, will not be able to avoid the hell (Dharmapada 318). 


(C-2) Lục Thập Nhị Kiến 
Sáu mươi hai loại kiến giải 
The sixty-fWO0 views 


(D_ Theo Kinh Đại Bát Nhã— According to the Maha-Prajna Sutra: 

(A) Năm uẩn duyên với bốn trạng thái làm thành hai mươi kiến giải—The five skandhas 
under four considerations of time, considered as time past, whether each of the five has 
had permanence, Impermanence, both, and neither: 

1-4)Bốn kiến giải của Sắc—Four views of Form: 

1) Sắc là thường: Form is permanent. 

2) Sắc là vô thường: Form is impermaneit. 

3) Sắc là cả thường lẫn vô thường: Form is both permanent and impermanent. 

4) Sắc là không (phi) thường cũng không (phi) vô thường: Form is neither permanent nor 
1mpermanent. 

5-8)Bốn kiến giải của Thọ—Four views of Sensation: 

3) Thọ là thường: Sensation 1s permaneit. 

6) Thọ là vô thường: Sensation 1s ImpermaneIt. 

7) Thọ là cả thường lẫn vô thường: Sensation is both permanent and impermanent. 

8) Thọ là phi thường phi vô thường: Sensation 1s neither permanent nor impermanent. 

9-12)Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of perception: 

9) Tưởng là thường: Perception is permanent. 


1653 


10) Tưởng là vô thường: Perception ¡s impermanert. 

11) Tưởng là cả thường lẫn vô thường: Perception is both permanent and impermanent. 

12) Tưởng là phi thường phi vô thường: Perception ¡is neither permament nor impermanent. 

13-16)Bốn kiến giải của Hành —Four views of Volition or Mental formation: 

13) Hành là thường: Mental formation 1s permanernt. 

14) Hành là vô thường: Mental formation 1s impermanernt. 

15) Hành là cả thường lẫn vô thường: Mental formation is both permanent and impermanent. 

16) Hành là phi thường phi vô thường: Mental formation 1s neither permanent nor 
1mpermanent. 

17-20)Bốn kiến giải của Thức —Four views of consciousness: 

17) Thức là thường: ConscIousness Is permanent. 

18) Thức là vô thường: ConscIousness 1s Impermanernt. 

19) Thức là cả thường lẫn vô thường: Consciousness is both permanent and impermanent. 

20) Thức là phi thường phi vô thường: Consciousness 1s neither permanent nor impermanernt. 

(B) Năm uẩn duyên với tứ biên làm thành hai mươi kiến giải—Five skandhas under the four 
considerations to their space or extension, considered as present time, whether each 1s 
finite, Iinfinite, both, or neither to make 
another 20 views: 

21-24)Bốn kiến giải của sắc —Four views of Form: 

21) Sắc là hữu biên: Form ¡s ñnite. 

22) Sắc là vô biên: Form is infinite. 

23) Sắc là cả hữu lẫn vô biên: Form ¡s both finite and infinite. 

24) Sắc phi hữu phi vô biên: Form ¡s neither finite nor infinite. 

25-28)Bốn kiến giải của Thọ—Four views of Sensation: 

25) Thọ hữu biên: Sensation 1s finite. 

26) Thọ vô biên: Sensation 1s Infinite. 

26) Thọ hữu lẫn vô biên: Sensation ¡s both finite and infinite. 

28) Thọ phi hữu phi vô biên: Sensation 1s neither finite nor Infinite. 

29-32)Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of Perception: 

29) Tưởng hữu biên: perception is finite. 

30) Tưởng vô biên: Perception ¡is infnite. 

31) Thọ là hữu lẫn vô biên: Perception is both finite and infinite. 

32) Thọ phi hữu phi vô biên: Perception 1s neither finite nor Infinite. 

33-36)Bốn kiến giải của Hành——Four views of Volition or Mental formation: 

33) Hành hữu biên: Volition 1s finite. 

34) Hành vô biên: Volition 1s Imnfinite. 

35) Hành cả hữu lẫn vô biên: Volition is both finite and infinite. 

36) Hành phi hữu phi vô biên: Volition 1s neither finite nor Infinite. 

37-40)Bốn kiến giải của Thức —Four views of Consciousness: 

37) Thức hữu biên: ConscIousness 1s fInte. 

38) Thức vô biên: ConscIousness 1s 1nfimte. 

39) Thức cả hữu lẫn vô biên: Consciousness ¡s both finite and infinite. 

40) Thức phi hữu phi vô biên: Consciousness 1s neither finite nor Infinite. 


1654 


(C) Năm uẩn duyên với bốn chuyển làm thành hai mươi kiến giải—Five skandhas under the 
four considerations to their destination to make another 20 views: 

41-44)Bốn kiến giải của Sắc—Four views of Form: 

41) Sắc như khứ (sắc kể như mất): Form is gone. 

42) Sắc chẳng như khứ (sắc kể như chẳng mất): Form is not gone. 

43) Sắc như khứ chẳng như khứ (sắc kể như mất mà cũng kể như chẳng mất): Form is both 
gone and not gone. 

44) Sắc phi như khứ phi chẳng như khứ (sắc chẳng kể như mất, chẳng kể như chẳng mất): 
Form 1s neither øone nor not gone. 

45-48)Bốn kiến giải của Thọ——Four views of sensation: 

45) Thọ như khứ: Sensation 1s gone. 

46) Thọ chẳng như khứ: Sensation is not gone. 

47) Thọ như khứ chẳng như khứ: Sensation ¡is both gone and not gone. 

48) Thọ phi như khứ phi chẳng như khứ: Sensation is neither gone nor not gone. 

49-52)Bốn kiến giải của Tưởng—Four views of Perception: 

49) Tưởng như khứ: Perception is gone. 

50) Tưởng chẳng như khứ: Perception is not gone. 

51) Tưởng như khứ chẳng như khứ: Perception ¡s both gone and not gone. 

52) Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ: Perception ¡s neither gone nor not gone. 

53-56)Bốn kiến giải của Hành—Four views of Volition or mental formation: 

533) Hành như khứ: Volition 1s gone. 

54) Hành chẳng như khứ: Volition is not gone. 

55) Hành như khứ chẳng như khứ: Volition ¡s both gone and not gone. 

56) Hành phi như khứ phi chẳng như khứ: Volition is neither gone nor not gone. 

57-60)Bốn kiến giải của Thức —Four views of consciousness: 

57) Thức như khứ: Consciousness IS gone. 

58) Thức chẳng như khứ: Consciousness is not gone. 

59) Thức như khứ chẳng như khứ: Consciousness is both gone and not gone. 

60) Thức phi như khứ phi chẳng như khứ: Consciousness is neither gone nor not gone. 

(61)Đồng Nhất thân tâm: Unity of body and mind. 

(62)D1 Biệt thân tâm: Difference of body and mind. 


(H) Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến—According to the T?ien-T°ai scet, there are sixty- 
two views 0n persondlify. 

(A) Bốn kiến giải của sắc —Four views of Form or Rupa as ¡(s basis and consider each of the 
five skandhas under four aspects. 

I) Sắc là Ngã: Rupa, the organized body, as the ego. 

2)_ Lầa Sắc vẫn có Ngã: The ego as apart from the rupa. 

3) Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc: Rupas as the greater, the ego the smaller or 
Iinferior, and the ego as dwelling in the rupa. 

4) Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc trụ trong ngã: The ego as the greater, rupa the inferior, and 
the rupa In the ego. 


1655 


*. Cùng một tiến trình như vậy với Thọ, Tưởng, Hành Thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai 
sẽ làm thành 60 kiến giải—The same process applies to Sensation, Perception, Volition, 
and ConscIousness In the present, past and future to make 60 views. 

61) Đoạn Kiến: Impermanence. 

62) Thường Kiến: Permanence. 


(C-3) Bát thập bát kiến hoặc 
(tám mươi tám loại kiến hoặc) 
Eighty-eight deluded viewpoinfs 


(ID Tổng quan về kiến hoặc—An overview 0ƒ deluded views: Các loại phiền não và cám dỗ 
khởi lên từ tà kiến. Có hai loại kiến hoặc —Perplexities or illusions and tempfations arise 
from false views or theories. There are two kinds of deluded views: 

I) Kiến Hoặc: Các loại vọng kiến, phân biệt tà vạy, gây ra những mê hoặc—Delusions in 
the visible world. 

2) Tư Hoặc: Lấy tình cảm mê chấp tham, sân, si, mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế gian— 
IHusions in the mental or moral world. 


(II) Tám mươi tám kiến hoặc— Eighty-eight deluded views: 

(A) 32 Kiến hoặc trong dục giới— Thirty-two deluded views in the world oƒ desire: 

1-10)Mười kiến hoặc này hoạt động liên hệ tới Khổ đế. Đó là tham, sân, si, mạn, nghi, ngã 
kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, và giới cấm thủ kiến: All ten deluded views operate in 
relatlonship to the Truth of Suffering. They are: greed, anger, delusion, arrogance, doubt, 
Wrong view of self, one-sided view, deviant views, the view of being attached to views, 
View Of øsrasping prohibitive precepts—See Chapter 77. 

11-17)Bẩy kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Tập đế. Đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, 
và tà kiến—Seven deluded views operate in relationship to the Truth of Accumulating. 





They are: greed, anger, delusion, arrogance, doubt, the view of being attached to views, 
and deviant views. 

18-24)Bẩy kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Diệt đế—Seven deluded views operate in 
relatlonship to the Truth of Cessation. 

25-32)Bảy kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Diệt đế. Đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, kiến thủ, 
tà kiến, và giới cấm thu—Eight deluded views operate in relationship to the Truth of the 
Path. They are: greed, anger, delusion, arrogance, doubt, the view of being attached to 
views, deviant views, and view of grasping prohibitive preceptä. 

(B) 28 kiến hoặc trong sắc giới— Twenty-eight deluded views in the world oƒ form: 

33-60)Trong sắc giới, những kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Tứ Diệu Đế cũng giống như 
trong dục giới, ngoại trừ “sân hận” vì trước khi vào định, người ta phải loại trừ sân hận— 
In the world of form, the relationship of deluded views to the Four Noble Truths follows 
the same order as in the world of desire with the exception of “hatred” because hatred 
must be eliminated before one can enter samadhi in the world of form. 

(C) 28 kiến hoặc trong vô sắc giới—Twenty-eight deluded views in the formless world: 


1656 


61-88)Trong vô sắc giới, những kiến hoặc hoạt động liên hệ tới Tứ Diệu Đế cũng giống như 


?? Vy 


trong dục giới, ngoại trừ “sân hận” vì trước khi vào định của cõi vô sắc giới, người ta phảẩi 
loại trừ sân hận——In the formless world, the relationship of deluded views to the Four 
Noble Truths follows the same order as in the world of desire with the exception of 
“hatred” because hatred must be eliminated before one can enter samadhi in the formless 
world. 


(D) Vọng Kiến 
Upside-Down Discrininating False Views 


Nghĩa của Vọng Kiến— Definitions 0ƒ Upside-down Discriminating False Views: Vọng 
Kiến la sự hư vọng phân biệt hay sự phân biệt không đúng với sự thật, cho những thứ hư 
giả là thực—False views of reality, taking the seeming as real. 


II. Nhị Chúng Vọng Kiến— Two kinds oƒ upside-down discriminating ƒalse views: 


L 


II 


1) 


Tổng quan về Nhị Chủng Vọng Kiến—An overview oƒ Two kinds o‡ upside-down 
discriminating ƒalse views: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về hai loại vọng kiến như sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi 
lăn trong vòng luân hồi sanh tử ở thế gian, là do bởi hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai 
lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh giới, và bị lôi cuốn trong vòng nghiệp. Hai thứ 
vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của chúng sanh và vọng kiến đồng phận của 
chúng sanh.”—In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about two kinds of 
upside-down discriminating false views as follows: “Ananda! AlI living beings turn on the 
wheel ¡n this world because of two upside-down discriminating false views. Wherever 
these views arise, there 1s revolution throuph the cycle of appropriate karma. What are 
the two views? The first consists of the false view based on living beings” individual 
karma. The second consists of the false view based on living beings” collective karma.” 


Chỉ tiết về Nhị Chủng Vọng Kiến— Details oƒ Two kinds oƒ upside-down discriminating 
ƒalse views: 

Biệt Nghiệp Vọng Kiến— Specffic karma and delusional views: 

Ý nghĩa của Biệt nghiệp Vọng kiến— The meanings oƒ Specific karma and delusional 
views: Biệt nghiệp Vọng kiến là cái thấy biết sai lầm khác nhau của mỗi loài tùy theo 
nghiệp lực và sự thọ thân hiện hữu. Biệt nghiệp tức là tội nghiệp riêng biệt trong quá khứ 
của một người, một nhóm người, một chúng sanh, hay một nhóm chúng sanh. Vọng kiến 
là cái thấy biết sai lầm. Đức Phật dạy: “Tùy theo nơi nghiệp lực, tội báo, trí huệ cùng sắc 
thân, mà mọi loài chúng sanh đều có sự thấy biết khác nhau gọi là “Biệt Nghiệp Vọng 
Kiến.”—Specific karma and delusional views are the different false perceptions and 
knowledge of each classification of sentilent beings depending on the karmic power and 
the body each Iinhabits at the present time. Specific karma means a particular and 
distinctive actions accumulated from the past of a person, a øroup of people, a sentient 
being, or a group of sentient beings. Delusional views mean false and mistaken 


2) 


ii) 


b) 


1657 


perception and knowledge. The Buddha taught: “Depending on each individuals karmic 
power and retribution for transgressions, as well as wisdom and body, each person will 
have a different perception and knowledge (perspective). That different perception and 
knowledge 1s called Specific karma and delusional views.” 

Phân loại Biệt nghiệp Vọng kiến— Categories oƒ Specffic karma and Delusional views: 
Biệt nghiệp Vọng kiến của súc sanh—Specffic karma and Delusional views o‡ Animals: 
Trong Kinh Nghiệp Báo, Đức Phật dạy: “Chúng sanh xoay vần lên xuống trong ba nẻo 
sáu đường, kiếp kiếp đều thay dạng đổi hình, nguyên do mắc nợ nần phải trả, hoặc luân 
hồi đền mạng lẫn nhau. Cho nên vật loại mang lông đội sừng ngày hôm nay, biết đâu 
chúng nó cũng là loài người trong kiếp trước.” Lại nữa, do nơi nghiệp báo và sự thọ thân 
sai biệt, hoặc thú, hoặc cầm thú mà các loài súc vật có cái nhìn hoàn toàn khác với loài 
người —The Karmic Retribution Sutra taught: “Sentient beings are constantly cycling, 
going up and down In the three worlds and six paths, with each reincarnation faces 
change and bodies alter in appearance. The reason depends on whether debts need to be 
repaid, or the cycle of rebirths leads people to repay with their lives, etc. Therefore, 
animals with furs, horns, and antlers of the present could very well be people in a former 
le.” Moreover, due to the nature of karmic retributions and inhabiting an animal”s body, 
various animals have different views and perspectives (perceptions and knowledge) from 
humans. 

Như cùng một con mắt thấy, mà loài cá nhìn bùn, đất, sông, nước là nhà nên sống an vui 
thoải mái nơi đó. Ngược lại khi bị bỏ lên bờ và không khí, chúng sẽ cảm thấy sự khó chịu 
nóng bức, và chúng không thể nào sống được bao lâu: With the same eyesight, yet fish 
view mud, dirt, sand, water as their homes. If taken on land and arr, they will feel uneasy 
and hot, and they cannot survive for very long. 

Cũng cùng một con mắt thấy, mà loài dã thú như cọp, beo, rắn, rít, khỉ vượn, hươu nai thì 
xem chốn núi rừng, lùm bụi, hang hóc là nơi cư trú tốt đẹp, mà không hề biết đến các 
nhà cửa cao rộng nguy nga của loài người: With the same eyesight, yet wild animals, 
such as tiger, cougar, snake, centipede, monkey, antelope, efc. view mounftains, forests, 
bushes, trees, caves, etc. as largee homes and never know of any other kinds of 
magnificent palaces of the human realm. 

Với cùng một con mắt thấy, mà loài chó nhìn đầu tôm xương cá hôi thúi là thức ăn ngon, 
trong khi loài người thì thấy đó là một chất nhớp nhúa dơ bẩn: With the same eyesight, 
yet dogs view the foul and odorous matfers such as shrimpˆs head, fish bones, and other 
fecal material as delicate and delicious foods, whereas people consider those things to be 
filthy and disgusting. 

Cũng cùng một con mắt, mà loài sâu bọ, ruồi muỗi, rận rệp, dòi tửa xem các thứ lá cây, 
ổ kén, chốn ẩm thấp, chật hẹp, tối tăm, cống rãnh, phân tiểu, vân vân, là nhà cửa hoặc 
thức ăn ngon, mà không bao giờ nghĩ đến các điều chi khác: With the same eyesight, yet 
Varlous worms, bugs, mosquitoes, ticks, magøgotfs, efc. view leaves, nest, cocoon, low, 
moIst, and congested areas, darkness, sewer, outhouse as their homes or great tasty foods 
and never know anything different. 

Biệt nghiệp Vọng kiến của loài người—Specffic karma and Delusional views o‡ Human 
Beings: Người là một sinh vật tối linh hơn tất cả bởi lẽ trong tâm con người có đầy đủ hạt 
giống Bồ Đề. Người là chỗ kết tập của phần lớn các nghiệp lành thuộc bậc trung và 


1658 


thượng, cho nên có thể trong hiện đời nếu gặp được minh sư và chánh pháp rồi một lòng 
tuân giữ và tu tập theo ắt sẽ được chuyển phàm thành Thánh. Vì vậy cho nên loài người 
đặc biệt có một sự thấy biết cao siêu, hoàn toàn hơn hẳn các loài chúng sanh khác. Tuy 
nhiên, không phải bất cứ ai cũng đều thấy biết giống như nhau, mà trái lại còn tùy thuộc 
vào nơi nghiệp lực, tội báo, hoặc quả vị chứng đắc do công phu tu tập——Human beings 
are the epitome of all living beings because theIr minds are complete with the seeds of 
the Bodhi Mind. Humans are the accumulation of all wholesome karma; therefore, In this 
present life, If they are able to encounter wise teachers and the proper Buddha Dharma 
and then sincerely maintain and cultivate what they learn, It Is possible to transform 
themselves from unenlightened beings to enlightened or saintly beings. For this reason, 
human beings have a unique ability in that their perception and knowledge 1s the deepest 
and most complete, unequal to any other realms of existence. However, It 1s not 
necessarily true that everyone in the human realm w1ll have the same 1dentical view and 
perception, but will also depend on each Individuals °armic powers, trasøressions, 
retributions, or their level of spiritual achievements through cultivation and practice of 
the former lives. 


b]) Biệt nghiệp Vọng kiến nơi phàm phu—Specffic karma and Delusional views in ordinary 


1) 


) 


ii) 


people: 

Loài người chẳng thấy có không khí bao quanh mình và sống an lành nhởn nhơ trong đó, 
nhưng nếu bị đem bồ vào nước thì cảm thấy ngộp thở và sẽ chết ít phút sau đó: Human 
beings do not see the air surrounding them and live peacefully and contentedly In 1t, yet 1Ÿ 
put in water they will feel suffocated, lose their breath, and die within minutes 1ƒ they 
cannot break free from this medium. 

Cũng cùng một con mắt thấy mà loài người nhìn biết đó là món ăn ngon, trong khi loài 
ngạ quỷ lại thấy đó là sỏi cát, lửa than; còn chư Thiên thì thấy đó là những chất nhơ bẩn, 
hôi hám trộn lẫn với nhau: With the same eyesight, human beings see something as great 
delicacies, yet the hungry ghosts view the same obJects as đirt, sands, fires, coals, but the 
Heavenly Beings view those things as a mixture of filthy and odorous matfer. 

Cũng cùng một cái thấy, nhưng loài người thì bị tường vách làm cẩn trở, trong khi ma quỷ 
thì không thấy tường vách làm cho chướng ngại. Người thấy bùa phép không chướng 
ngại, nhưng loài ma quỷ thì thấy bùa phép ngăn cần họ lại như gặp bức tường cao, hoặc 
là bị nhốt trong lao ngục: With the same eyesight, human beings see walls and fences as 
obsfructions, yet ghosts and demons do not see such walls to be any kind of an 
obsftruction. People do not see magic and spells as an obstruction, yet ghosts and demons 
view maøic and spells as obstructions similar to being impeded by a high wall or being 
locked and confined In a space. 


b2) Biệt nghiệp Vọng kiến của bậc Giải Thoát— Specific karma and Delusional views oƒ the 


Liberated: Bậc thoát tục là những vị tu hành đã được chứng đắc các quả vị giải thoát. 
Các bậc nây có một sự biết phi thường mà hàng phàm phu bạt địa chúng ta không thể 
nào suy lường đến được. Tuy nhiên, cái thấy biết của những bậc phi thường nầy lại còn 
tùy thuộc vào các công phu tu tập và quả vị chứng đắc cao thấp khác nhau nữa, chớ 
không phải là luôn luôn đồng nhất — The liberated are cultivated beings who have 
attained some form of spiritual awakenings. They have an extraordinary knowledge and 
understanding that we unenlightened beings cannot possibly Imagine. Even so, the 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


À9) 


1659 


perception and knowledge of these extraordinary beings wIll depend on the1r cultivation 
and the various levels of their spiritual achievements. Otherwise, they are not always 
equal in every aspect. 

Thần tiên chỉ thấy giới hạn trong cõi Bổng Lai—See Fairyland: Those who dwell in the 
realm of gods and fairies, theiIr views are limited to the Fairylands. 

Bậc Thiên Tiên hay Tiên đạo được sanh về cõi Trời chỉ thấy giới hạn trong một cõi Trời, 
một châu thiên hạ mà thôi. Ngoài phạm vi đó ra, các vị ấy không còn thấy biết chi nữa. 
Đây cũng ví như lấy ống nhỏ nhìn trời thì thấy trời bằng ống nhỏ, nhìn bằng ống lớn thì 
thấy trời lớn: The views of those who are Heavenly-fairies are limited to a single and one 
confinent of human existence. Outside of those domains, these beings do not see or know 
Of it. This 1s similar to looking at the sky with a small tube, with a bigger tube, the sky will 
be large, efc. 

Bậc chứng Sơ Quả Tu Đà Hoàn với sự thấy biết rõ ràng chỉ giới hạn trong phạm vi của 
một tiểu thế giới, gồm A tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tứ đại châu, một núi Tu Di, 
một mặt trời, một mặt trăng, lục dục Thiên, và một cõi trời Sơ Thiển—First Fruit of 
Srofapanna Enlightenment with the clear perception and knowledge limited to a World 
System, which Iincludes the four unwholesome realms, four øgreat continents, one Mount 
Sumeru, one sun, one moon, sic Heavens of Desires, a First Dhyana Heaven, and that 1s 
all. 

Nhị Quả Tư Đà Hàm với sự thấy biết giới hạn trong một tiểu thiên thế giới, bao gồm một 
ngàn tiểu thế giới: Second Fruit of Sakadagami Enlightenment with the perception and 
knowledge limited to a Small World System, consisting of 1,000 World Systems. 

Tam Quả A Na Hàm với sự thấy biết giới hạn trong một trung thiên thế giới, gồm một 
ngàn tiểu thiên thế giới: Third Fruit of Anagama Enlightenment with the perception and 
knowledge limited to a Medium World System, consisting of 1,000 Small World Systems. 

Tứ Quả A La Hán với sự thấy biết gồm thâu trong một đại thiên thế giới, bao gồm một 
ngàn trung thiên thế giới: Fourth Fruit of Arhat Enlightenment with the perception and 
knowledge limited to a Great World System, consisting of 1,000 Medium World Systems. 


vii) Bậc Sơ Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy biết được 100 cõi Phật, 100 Đức Phật, và chứng 


được 100 tam muội. Phóng hào quang làm rung động 100 cõi Phật, đi khắp cả 100 cõi 
Phật không bị chướng ngại: First Ground Maha-Bodhisattva with the Dharma Eyes which 
are capable of seeing and knowing 100 different Buddhalands, attainng 100 samadhiI. 
Their auras shine to all 100 Buddhalands, and they are capable of travelling to the 100 
Buddhalands freely and without any hindrance. 


vii)Bậc Nhị Địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 10.000 cõi Phật: Second Ground Maha- 


1X) 


X) 


Bodhisatva with ther Dharma eyes which are capable of penetrating 10,000 
Buddhalands. 

Bậc Tam Địa Bồ Tát với đạo nhãn thấy được 100.000 cõi Phật: Third Ground Maha- 
Bodhisatva with ther Dharma Eyes which are capable of penetrating 100,000 
Buddhalands. 

Như thế lần lượt cứ tăng lên gấp 10 lần cho đến Thập Địa Bồ Tát thì thần thông đạo lực 
của quý ngài không thể nghĩ bàn, bao hàm vô lượng vô biên mười phương quốc độ. 
Nhưng như thế cũng chưa phải là đủ, vì nếu đem so sự thấy biết của hàng thập địa Bồ 
Tát nầy với chư Phật thì cũng tỷ như hạt bụi vi trần cực nhỏ sánh với núi Tu Di: Thus, in 


3) 


1) 


1660 


this way, the Maha-Bodhisattva”s spiritual achieving wIll increase ten times with each 
succeeding stage until the Tenth Ground Maha-Bodhisattva 1s reached. At this level, the 
spiritual and religIous power of infinite and endless worlds in the ten directions. Even 
then that 1s not truly perfect. When comparing the perception, view, and knowledge of 
those at the tenth ground Maha-Bodhisattva to the Buddhas, this 1s similar to using a ørain 
Of sand to compare to Mount Sumeru, respectively. 

Đức Phật dạy về Biệt nghiệp Vọng kiến— The Buddha taught oƒ Specffie karma and 
Delusional views: 

Vọng Kiến Biệt Nghiệp là gì? Ông A Nan! Như người bị đau mắt, ban đêm nhìn vào 
ngọn đèn, thấy có năm màu sắc tròn chung quanh ngọn lửa sáng—What ¡is meant by 
false views based on Iindividual karma? Ananda! It 1s like a man in the world who has red 
cataracts on his eyes so that at night he alone sees around the lamp a circular reflection 
composed of layers of five colors. 

Ông nghĩ thế nào? Cái ảnh tròn năm màu sắc đó là màu sắc của đèn hay màu sắc của 
cái thấy? What do you think? Is the circle of light that appears around the lamp at night 
the lamp”s color, or 1s 1t the seeing”s colors? 

Ông A Nan! Nếu là màu sắc của đèn, sao chỉ một mình người đau mắt thấy. Nếu là màu 
sắc của tính thấy, thì tính thấy đã thành màu sắc, còn cái thấy của người mắt đau gọi là 
gì—Ananda! If it is the lamp”s colors, why 1s 1t that someone without the disease does 
not see the same thing, and only the one who 1s diseased sees the circular reflection? If it 
1s the seeing”s colors, then the seeing has already become colored; what, then, 1s the 
circular reflection the diseased man sees to be called? 

Lại nữa, ông A Nan, nếu cái ảnh tròn kia, rời đèn mà riêng có, thì khi nhìn bình phong, 
trướng, ghế, bàn, cũng phải có ảnh tròn hiện ra chứ —Moreover, Ananda, ¡f the circular 
reflection 1s In 1tself a thing apart from the lamp, then it would be seen around the folding 
screen, the curtain, the table, and the mats. 

Nếu rời tính thấy mà riêng có, thì mắt có thể không thấy. Nay mắt thấy thì biết không rời 
được——Tf it has nothing to do with the seeing, it should not be seen by the eyes. Why 1s 1t 
that the man with cataracts sees the circular reflections with his eyes? 

Vậy nên biết rằng—Therefore, you should know that: 

Màu sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh nhìn lầm ra ảnh năm sắc. Cái ảnh và cái thấy đều 
là bệnh. Nhưng cái thấy biết là bệnh đó, không phải là bệnh. Đừng nên nói là đèn, là 
thấy, và chẳng phải đèn, chẳng phải thấy-——In fact the colors come from the lamp, and the 
diseased seeing bring about the reflection. Both the circular reflection and the faulty 
seeing are the result of the cataract. But that which sees the diseased film 1s not sick. 
Thus you should not say that 1t 1s the lamp or the seeing or that it 1s neither the lamp nor 
the seeing. 

Ví dụ mặt trăng thứ hai, vì dụi mắt mà thấy, vậy không phải là mặt trăng, hay là bóng 
của trăng. Cái ảnh năm sắc cũng vậy, vì mắt bệnh mà thành, không nên nói là tại đèn 
hay tại thấy—It is like a second moon offen seen when one presses on one”s eye while 
looking up Into the sky. lt is neither substantial nor a reflection because 1t 1s an 1llusory 
Vision caused by the pressure exerted on one”s eye. Hence, a wise person should not say 
that the second moon 1s a form or not a form. Nor 1s 1t correct to say that the 1llusory 
second moon 1s apart from the seeing or not apart from the seeing. It is the same with the 


(B) 


l) 


2) 


1661 


1llusion created by the diseased eyes. You cannot say 1t 1s from the lamp or from the 
seeing: even less can it be said not to be from the lamp or the seeing. 


Vọng Kiến Đông Phận— False View oƒ the collecting share: 

Ông A Nan! Trong cõi Diêm Phù Đề, trừ phần nước nơi các biển lớn, phần đất bằng ở 
giữa có đến ba ngàn châu. Châu lớn chính giữa bao trùm cả Đông Tây—What is meant 
by the false view of the collective share? Ananda! In Jambudvipa, besides the waters of 
the great seas, there ¡s level land that forms some three thousand continents. East and 
West, throughout the entire expanse of the great confinent. 

Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. Các châu nhỏ ở giữa biển, hoặc vài trăm nước, hoặc 
một, hoặc hai nước, cho đến ba mươi, bốn mươi năm mươi nước —There are twenty-three 
hundred large counfries. In other, small or perhaps one or two, or perhaps thirty, forty, Or 
fifty. 

Ông A Nan! Trong đám đó có một châu nhỏ, chỉ có hai nước. Người trong một nước cùng 
cảm với ác duyên, chúng sanh trong nước ấy thấy những cảnh giới không lành, hoặc thấy 
hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng. Họ lại thấy những ác tướng như: các quầng chung 
quanh mặt trời, mặt trăng; nguyệt thực, nhật thực, những vết đen trên mặt trời, mặt trăng, 
sao chổi, sao phướn, sao băng, nhiễu sao băng thành chùm, các thứ mống, vân vân. Chỉ 
nước ấy thấy. Còn chúng sanh ở nước bên kia không hề thấy hay nghe những thứ trên— 
Ananda† Suppose that among them there 1s one small continent where there are only two 
countries. The people of Just one of the countries together experience evil conditions. Ôn 
that small continent, all the people of that country see all kinds of inauspicious things: 
perhaps they see two suns, perhaps they see two moons with circles, or a dark haze, or 
girdle-ornaments around them; or comets, shooting stars, “ears' on the sun or moon, 
rainbows, secondary rainbows, and various other evil signs. Only the people In that 
country see them. The living beings In the other country from the first do not see or hear 
anything unusual. 

Ông A Nan! Nay tôi vì ông lấy hai thứ vọng kiến trên giải thích cho rõ——Ananda! I will 
now go back and forth comparing these two matters for you, to make both of them clear: 
Như người đau mắt thấy cái ảnh tròn năm sắc ở đèn sáng. Đó là do lỗi bệnh mắt, chứ 
không phải do lỗi ở tính thấy, cũng không phải sắc đèn tạo ra—Ananda! In the case of 
the living beingˆs false view of Iindividual karma by which he sees the appearance of a 
circular reflection around the lamp, the appearance seems to be a state, but in the end, 
what 1s seen comes Into being because of the cafaracts on the eyes. The cataracts are the 
results of the weariness of the seeing rather than the products of form. However, the 
essence of seeing which perceives the cafaracts 1s free from all diseases and defects. 

Lấy đó mà so sánh, nay ông và chúng sanh thấy núi sông, cảnh vật, đều là từ vô thủy, cái 
thấy bệnh thấy như thế. Cái vọng kiến và cảnh vật đều là hư vọng, tùy duyên hiện tiễn. 
Còn cái giác minh biết vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không phải bệnh hay mê lầm, 
mà lúc nào cũng sáng suốt. Chân kiến thấy rõ vọng kiến là bệnh, thì nó không bị bệnh, 
mà vẫn sáng suốt. Vậy câu lúc trước ông bảo “kiến văn giác tri,` chỉ là vọng kiến mà 
thôi. Vậy nay ông thấy tôi, ông và chúng sanh đều là cái thấy bệnh. Còn cái 'kiến chân 
tinh tính” không phải bệnh nên không gọi là thấy——For example, you now use your eyes 
to look at the mounfains, the rivers, the countries, and all the living beings: and they are 


3) 


1662 


all brought about by the disease of your seeing contracted since time without beginning. 
Seeing and the conditions of seeing seem to manifest what 1s before you. Originally my 
enlightenment 1s bright. The seeing and conditions arise from the cataracts. Realize that 
the seeing arise from the cataracts: the enlightened condition of the basically enlightened 
bright mind has no cataracts. That which 1s aware of the faulty awareness 1s not diseased. 
lt ¡s the true perception of seeing. How can you continue to speak of feeling, hearing, 
knowing, and seeing? 'Therefore, you now see me and yourself and the world and all the 
ten kinds of living beings because of a disease 1n the seeing. What 1s aware of the disease 
1S not diseased. The true essential seeing by nature has no disease. Therefore, If 1s not 
called seeing. 

Ông A Nan! Có thể lấy cái vọng kiến đồng phận của chúng sanh đã nói trên, so sánh với 
cái vọng kiến biệt nghiệp của một người. Cái ảnh tròn của một người thấy do đau mắt, 
và những cảnh lạ do chúng sanh một nước thấy, đều là cái hư vọng kiến sinh ra từ vô 
thủy. Khắp cả mười phương thế giới chúng sanh đều thuộc phạm vi vọng. Các duyên 
hòa hợp sinh ra, các duyên hòa hợp mất. Nếu đứng về cảnh giới Phật, đều thấy đó là hư 
vọng. Nếu có thể xa lìa các 'hòa hợp duyên' và “không hòa hợp duyên,) thì đã diệt trừ 
các nhân sinh tử, chứng được chân lý, tức cảnh giới Phật—Ananda! Let us compare the 
false views of those living beings" collective share with the false views of the 1ndicidual 
karma of one person. The Iindividual man with the diseased eyes Is the same as the 
people of that country. He sees circular reflections erroneously brought about by a 
disease of the seeing. The beings with a collective share see Inauspicious things. In the 
midst of their karma of identical views arise pestilence and evils. Both are produced from 
a beginningless falsity in the seeing. lí is the same ¡in the three thousand continents of 
Jambudvipa, throughout the four great seas and In the Saha World and throughout the ten 
directions. All countries that have outflows and all living beings are the enlightened 
bright wonderful mind without outflows. Because of the false, diseased conditions that 
are seen, heard, felt, and known, they mix and unite in false birth, mix and umte 1n false 
death. If you cane leave far behind all conditions which mix and unite and those which do 
not mix and unite, then you can also extinguish and cast out the causes of birth and death, 
and obtain perfect Bodhi, the nature which 1s neither produced nor extinguished. It 1s the 
pure clear basic mind, the everlasting fundamental enlightenmeiit. 


(E) Ngũ Vọng Tưởng 
FUe kimds 0ƒ ƒalse thinking 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ 
ấm, đứng dậy lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, 
năm thứ hư vọng làm gốc tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng. 
Có thể nào một lượt trừ hết năm ấm đó? Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là 
giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, vì đại chúng nầy, dạy cho tâm mục trong 
suốt, để làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt pháp.” Đức Phật đã 
dạy ngài A Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tỉnh chân diệu minh, bản 


Ù 


b) 


1663 


chất viên tịnh chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thảy đều nhân 
vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các 
thế giới. Như ông Diễn Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình 
không có đầu. Vọng vẫn không nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân duyên. Mê nhân 
duyên, nói là tự nhiên. Tính hư không thật là huyễn sinh. Nhân duyên và tự nhiên đều là 
vọng tâm của chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! Ông biết hư vọng khởi ra, nói là 
vọng nhân duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân duyên vẫn là không 
phải có. Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông phát minh 
bản nhân của ngũ ấm, đồng là vọng tưởng.”——In the Surangama Sutra, book Ten, having 
heard the Buddha”s Instruction on the five skandhas, Ananda arose from his seat. He 
bowed and respectfully asked the Buddha: “The Buddha has told us that In the 
manifestation of the five skandhas, there are five kinds of falseness that come from our 
own thinking minds. We have never before been blessed with such subtle and wonderful 
Instructions as the Tathagata has now given. Further, are these five skandhas destroyed 
all at the same time, or are they extinguished in sequence? What are the boundaries of 
these five layers? We only hope the Tathagata, out of great compassion, will explain this 
1n order to pur1fy the eyes and illuminate the minds of those In the great assembly, and in 
order to serve as eyes for living beings of the future.” The Buddha told Ananda, “the 
essential, true, wonderful brightness and perfect purity of basic enlightenment does not 
admit birth and death, nor any mundane defilements, nor even empty space 1íself. All 
these are broupht forth because of false thinking. The source of basic enlightenment, 
which 1s wonderfully bright, true, and pure, falsely ø1ves rise to the material world, Just as 
Yajnadatta became confused about his head when he saw his own reflection in the 
mirror. The falseness basically has no cause, but in your false thinking, you set up causes 
and conditions. But those who are confused about the principle of causes and conditions 
call 1t spontaneity. Even empty space 1s an 1llusory creation; how much more so are 
causes and conditions and spontaneity, which are mere speculations made by the false 
minds of living beings.Ananda! If you perceive the arising of falseness, you can speak of 
the causes and conditions of that falseness. But If the falseness has no source, you will 
have to say that the causes and conditions of that falseness basically have no source. 
How much the more 1s this the case for those who fail to understand this and advocate 
spontanerty. Therefore, the Tathagata has explained to you that the fundamental cause of 
all five skandhas 1s false thinking.”: 

Sắc Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the form skandha: 

Thân thể của ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không 
phải tưởng thì không thể đến trong tưởng ấy mà truyền mệnh: Your body's initial cause 
was a thought on the part of your parents. But 1Ÿ you had not entertained any thought In 
your own mind, you would not have been born. Life 1s perpetuated by means of thought. 
Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm tưởng trèo cao thấy 
rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể của ông quyết định không đồng loại 
với hư vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua mà ra?: As I have said before, when 
you call to mind the taste of vinegar, your mouth waters. When you think of walking 
along a precipice (a steep creek), the soles of your feet tingle. Since the precipice doesn't 


c) 


2) 


3) 


4) 
a) 


b) 


5) 
8) 


1664 


exIst and there Isnt any vinegar, hoe could your mouth water at the mere menfion of 
Vineøar, 1Ý it were not the case that your body oridinated from falseness 

Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất: Therefore, you 
should know that your present physical body 1s brought about by the first kind of false 
thinking, which 1s characterized by solidity. 

Như đã nói trên, trèo cao, tưởng tâm có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có 
thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ 
dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ hai: The false thinking of the feeling 
skandha: Thụ ấm vọng tưởng—As described earlier, merely thinking about a high place 
can cause your body to tingle and ache. Due to that cause, feeling arise and affect your 
body, so that at present you pursue pleasant feelings and are repelled by unpleasant 
feelings. These two kinds of feelings that compel you are brought about by the second 
kind of false thinking, which 1s characterized by illusory clarity. 

Bởi cái suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải đồng loại với niệm, thân 
ông nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng, tâm sinh ra 
thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng 
niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba: The false 
thinking of the thinking skandha—Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Once your thoughts arise, 
they can control your body. Since your body 1s not the same as your thoughts, why 1s 1t 
that your body follows your thoughts and engages1n every sort of ørasping at obJects. A 
thought arises, and the body grasps at things In response to the thought. When you are 
awake, your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your thinking 1s stirred 
to _perceive false situatlons. Thịs 1s the third kind of false thinking, which 1s characterized 
by Interconnectedness. 

Hành Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the formation skandha. 

Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thầm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí 
hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hể hiểu biết: The metabolic 
processes never stop; they progress through subtle changes: your nails and hair ørow, 
your energy wanes; and your skin becomes wrinkled. These processes continue day and 
night, and yet you never wake up to them. 

Ông A Nan! Việc đó nếu không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là 
ông, sao ông không biết? Các hành của ông niệm niệm không nghỉ: If these things aren't 
part of you, Ananda, then why does your body keep changing? And If they are really part 
of you, then why aren”t you aware of them? Your formations skandha continues In 
thought after thought without cease. It is the fourth kind of false thinking which 1s subtle 
and hidden. 

Thức Ấm Vọng Tưởng—The false thinking of the consciousness skandha: 

Cái tinh minh trạm tịch, không lay động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không 
vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là tinh chân thì không dung để tập khí hư 
vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy một vật lạ, trải qua nhiều 
năm, nhớ và quên đều không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ trước, ghi nhớ rõ 
ràng, chẳng hề sót mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn luyện, 
đầu có tính lường được: If you are pure, bright, clear, and unmoving state 1s permaneIi, 
then there should be no seeing, hearing, awareness, or knowing in your body. lÝ It 1s 


b) 


c) 


đ) 


1665 


genuinely pure and true, it should not contain habits or falseness. How does 1t happen, 
then, that having seen some unusual things in the past, you eventually forget 1t over time, 
until neither memory nor forgetfulness of 1t remain; but then later, upon suddenly seeing 
that unusual thing again, you remember it clearly from before without forgetfing a single 
detail? How can you keep track of the permeation that goes on 1n thought after thought In 
this pure, clear, and unmoving consciousness? 

Ông A Nan! Nên biết rằng cái tình trạng ấy chẳng phải chân, như dòng nước chảy mạnh, 
xem qua như yên lặng. Chảy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. Nếu 
chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí: Ananda, you should know 
that this state of clarity 1s not real. It is like rapidly flowing water that appears to be still 
on the surface. Due to Its speed you cannot perceive the flow, but that does not mean It IS 
not flowing. If this were not the source of thinking, then how could one be subJect to false 
habits? 

Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được: 
lIf you do not open and unie your six sense faculies so that they function 
Interchangeably, this false thinking will never cease. 

Cho nên hiện tại, trong kiến văn giác tri của ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái trạm 
liểu, mường tượng hư vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế tinh tưởng: Thats why your 
seeing, hearing, awareness, and knowing are presently strung together by subtle habits, 
so that within the profound clarifty, existence and non-existence are both unreal. This 1s 
the fifth kind of upside-down, minutely subtle thinking. 


(F) Nhìn chủ quan hay khách quan theo Phật giáo 
Subjective or ObJjJective View in Buddhism 


Người Phật tử luôn nhớ lời Phật khuyên dạy: “Luôn nhìn vạn sự vạn vật bằng cái nhìn 
khách quan chứ không phải chủ quan, vì chính cái nhìn khách quan chúng ta mới thấy 
được bản mặt thật của vạn hữu.” Theo kinh Niệm Xứ, đặc biệt là Tâm Niệm Xứ bao hàm 
phương pháp nhìn sự vật một cách khách quan, thay vì chủ quan. Ngay cả toàn bộ pháp 
Tứ Niệm Xứ cũng phải được thực hành một cách khách quan, chứ không được có một 
phản ứng chủ quan nào. Điều này có nghĩa là ta chỉ quan sát suông, chứ không vấn 
vương đính mắc với để mục, và cũng không thấy mình có liên hệ tới để mục. Chỉ có vậy 
chúng ta mới có khả năng nhìn thấy hình ảnh thật sự của sự vật, thấy sự vật đúng trong 
bối cảnh của nó, đúng như thật sự sự vật là vậy, chứ không phải chỉ thấy bể ngoài cạn 
cợt, hình như sự vật là như vậy. Khi quan sát vật gì một cách chủ quan thì tâm chúng ta 
dính mắc trong ấy, và chúng ta cố gắng đồng hóa mình với nó. Chúng ta cố gắng suy xét, 
ước đoán, đánh giá, khen chê và phê bình vật ấy. Quan sát như vậy là sự quan sát của 
chúng ta bị tô màu. Vì vậy trong tu Phật, chúng ta đừng bao giờ quán chiếu với thành 
kiến, định kiến, ưa, ghét và ước đoán hay ý niệm đã định trước. Đặc biệt là trong thiển 
quán, quán sát và tỉnh thức phải được thực tập một cách khách quan, giống như mình là 
người ngoài nhìn vào mà không có bất luận thành kiến nào. Phật tử chơn thuần phải lắng 
nghe lời chỉ dạy của Đức Phật: “Trong cái thấy phải biết rằng chỉ có sự thấy, trong cái 


1666 


nghe chỉ có sự nghe, trong xúc cảm phải biết rằng chỉ có sự xúc cẩm, và trong khi hay 
biết, chỉ có sự hay biết.” Chỉ với cái nhìn khách quan thì ý niệm “Tôi đang thấy, đang 
nghe, đang ngửi, đang nếm, đang xúc chạm và đang ý thức” được loại trừ. Quan niệm về 
“cái ta” hay ảo kiến về một bản ngã bị tan biến—Buddhists should always remember the 
Buddhaˆs advice: “You should always have an obJective not a subJective view on all 
things, for this will help you to be able to see things as they really are.” In the 
SafIpatthana Sutta, contemplation of mind 1s especially concerned with an obJective view, 
not a subJective one. Even the practice of all the four types of contemplation (of body, 
feelings, mind, and mental obJects) should be done obJectively without any subJective 
reaction. We should never be an Iinterested observer, but a bare observer. Then only can 
we see the obJect In 1ts proper perspective, as 1t really 1s, and not as It appears to be. 
When we observe a thing subJectively, our mind gets involved In it, we tend to Identify 
ourselves with it. We judge, evaluate, appralse and comment on 1t. Such subJective 
observaton colors our view. Thus, in Buddhist practice, we should cultivate and 
contemplate without any biases, preJudices, likes, dislikes and other preconceived 
considerations and notions. Especially in meditation, contemplation and mindfulness 
should be practiced in an obJective way as 1ƒ we were observing the obJect of outside. 
Sincere Buddhists should always remember the Buddha”s teachings: “In what is seen 
there should be to you only the seen; In the heard there should be only the heard; in what 
1s sensed there should be only the sensed; in what 1s cognized there should be only the 
cognized.” Only with obJective looking, the idea of “[ am seeing, hearing, smelling, 
tasting, touching, and cognizIng” 1s removed. The “[” concept as well as the ego-illusion 
1s also eliminated. 


Phật Ngôn: 


Các ngươi nên biết: “Hễ không lo chế ngăn tức là ác.” Vậy các ngươi chớ tham, chớ làm điều phi pháp 
mà phải sa vào thống khổ đời đời—You should remember this: “Indiscipline begets evil (don't try to 
Sfop evIl 1s not different from doiïng evi]l).” Dont let greed and wickedness drag you to grIef for a long 
time (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 248). 


Không lửa nào dữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bên bằng tâm sân giận, không lưới nào trói 
buộc bằng lưới ngu si, không giòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục —There ¡s no fire like 
passion, no grip like hatred, no net like ignorance, no river like craving (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 251). 


Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng 
làm sao cứu hộ—Nothing can be saved, nor sons, nor a father, nor even relatives; there 1s no 
help from kinsmen can save a man from death (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 288). 


Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế—If by giving up a small happiness or 
pleasure, one may behold a larger Joy. A far-seeing and wise man will do this (a wIse man will leave 
the small pleasure and look for a larger one) (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 290). 


1667 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI LĂM 
CHAPTER FORTY-FIVE 


Khổ--Bát Khổ 
SuƒJerings--Elght Suƒƒerings 


(A) Khổ— Sufferings 

(I) Tổng quan về “Khổ”—An overview oƒ Suffering. 

(IH) Nghĩa của Khổ— The meanings oƒ “Sufferings”. 

(HI)Ba đặc điểm chính của Khổ— Three main characteristics oƒ Dukkha. 

(IV)Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ—Suffering reƒfers to the ƒact that the body undergoes 
sufJering, the mìnd endures sujfering and the environmen† is one 0ƒ su[fering. 

(V) Khổ Khổ Tánh— Dukkha-dukkha (skt). 

(VI)Lo lắng và khổ sở— Worries and miseries. 

(VII)Phân loại khổ— Categories oƒ “Suffering”. 

(A) Có hai loại khổ— Two kinds oƒ suffering. 

(B) Ba Loại Khổ— Three kinds oƒ suffering. 

(C) Tứ Chủng Khổ— Four kinds oƒ sufferings. 

(D) Bát Khổ— Eight basic causes oƒ suffering. 

(VIII)Những lời Phật dạy về Khổ— The Buddha's teaching on Suffering. 


(B) Bát Khổ— Eight sufferings 

(I) Đại cương về Bát Khổ —An overview oƒ the Eight Sufferings. 

(II) Chỉ tiết về Bát Khổ— Details oƒ the Eight Sufferings. 

1) Sanh Khổ—Suffering oƒ Binth. 

2) Già Khổ: Suffering oƒ old age (old age is suffering). 

3) Bệnh Khổ: Suffering oƒ Disease (sickness). 

4) Tử Khổ: Suffering oƒ Death. 

5) Ái Biệt Ly Khổ: Suffering due to separation from loved ones. 

6) Oán Tắng Hội Khổ: Suffering due to meeting with the uncongennial (meeting with what 
we hafe). 

7)_ Câu Bất Đắc Khổ: Suffering due to unƒfulfilled wishes (unattained aims). 

ö) Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Suffering due to the raging aggregates. 


(C) Con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não—Path leading to the end 
(cessation) 0ƒ su[ƒering 

(I) Chấm dứt khổ đau phiền não— Cessation oƒ sufferings and afflictions. 

(H) Lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu— Fire dies when no fuel is added. 

(IHI)Con đường đưa đến chấm dứt đau khổ— Path leading to the end (cessation) oƒ suffering. 


1668 


1669 


(A) Khổ 
SuƒJerings 


(ID Tổng quan về “Khổ ”— An overview 0ƒ Suffering: Mọi hiện hữu đều có bản chất khổ chứ 


không mang lại toại nguyện (sự khổ vô biên vô hạn, sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết 
khổ, thương yêu mà phải xa la khổ, oán ghét mà cứ gặp nhau là khổ, cầu bất đắc khổ, 
vân vân. Khổ đeo theo ngũ uẩn như sắc thân, sự cảm thọ, tưởng tượng, hình ảnh, hành 
động, tri thức)—All existence 1s characterized by suffering and does not bring 
satisfaction—See Four Noble Truths in Chapter 20. 


(II) Nghĩa của Khổ— The meanings oƒ “Sufferings ”: 


Ù 


2) 


Không có từ ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali (Nam 
Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta thường dịch chữ “Dukkha” dịch sang 
Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ “Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì 
nó chỉ sự khốn khổ hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống 
của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa mãn của chúng ta 
với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ đến những vần để khó khăn trong 
đời sống, từ những nỗi khổ đau nát lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy 
chữ “Dukkha” nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời 
sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn—There is no equivalent 
translation in English for the word “Dukkha” in both Pali and Sanskrit. So the word 
“Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. However, this English word 1s sometimes 
misleading because 1t connotes extreme pain. When the Buddha described our lives as 
“Dukkha”, he was referring to any and all unsatisfactory conditions. These range from 
minor disappointments, problems and difficulties to Intense pain and misery. Therefore, 
Dukkha should be used to describe the fact that things are not completely right In our 
lives and could be better. 

Cả hai từ Duhkha (skt) và Dukkha (p) là những từ Bắc Phạn và Nam Phạn có nghĩa là 
“Khổ” hay “Bất toại.” Đây là đế thứ nhất trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo, cho rằng 
vòng luân hồi sanh tử được đặt tính hóa bởi những bất toại và đau khổ. Điều này liên hệ 
tới ý tưởng cho rằng vạn hữu vô thường, chúng sanh không thể nào tránh được phân ly 
với cái mà họ mong mỏi và bắt buộc phải chịu đựng những thứ không vui. Mục đích 
chính được kể ra trong Phật giáo là khắc phục “khổ đau.” Có ba loại khổ đau: 1) khổ khổ, 
bao gồm những nỗi khổ về thể chất và tinh thần; 2) hoại khổ, bao gồm những cảm thọ 
không đúng đắn về hạnh phúc. Gọi là hoại khổ vì vạn hữu đều hư hoại theo thời gian và 
điểu này đưa đến khổ đau không hạnh phúc; 3) Hành khổ, nỗi khổ đau trong vòng sanh 
tử, trong đó chúng sanh phải hứng chịu những bất toại vì ảnh hưởng của những hành động 
và phiển não uế nhiễm——Both Duhkha (skÐ or Dukkha (p) are Sanskrit and Pali terms for 
“suffering” or “unsatisfactoriness.” Thịis 1s the first of the four noble truths of Buddhism, 
which holds that cyclic existence 1s characterized by unsatisfactoriness or suffering. Thịs 
1s related to the idea that since the things of the world are transitory, beings are Inevitably 
separated from what they desire and forced to endure what 1s unpleasant. The main stated 
goal of Buddhism from Ifs inception 1s overcoming “duhkha.” There are three main types 


1670 


of duhkha: 1) the suffering of misery (duhkha-duhkhata), which Includes physical and 
mental sufferings; 2) the suffering of change (viparinama-duhkhata), which includes all 
contaminated feelings of happiness. These are called sufferings because they are subJect 
to change at any time, which leads to unhappiness; and 3) compositional suffering 
(samskara-duhkhata), the suffering endemic to cyclic existence, in which sentient beings 
are prone fo the dissatisfaction due to being under the influence of contaminated acftions 
and afflictions. 


(HI)Ba đặc điểm chính của Khổ— Three main characteristics 0ƒ Dukkha: Sau khi đạt được 


l) 


b) 


đại giác, lời tuyên bố đầu tiên của Đức Phật tại vườn Nai là: “Đời chỉ là khổ đau” và 
“Năm thủ uẩn là khổ đau”. Một lần khác tại thành Xá Vệ, Đức Phật đã lập lại: “Nầy các 
Tỳ Kheo, Như Lai sẽ giảng cho các ngươi về khổ và gốc của khổ. Hãy lắng nghe, nầy 
các Tỳ Kheo, thế nào là khổ? Nầy các Tỳ Kheo, Sắc là khổ, Thọ là khổ, Tưởng là khổ, 
Hành là khổ, Thức là khổ. Nầy các Tỳ Kheo, đó là ý nghĩa của khổ. Và nầy các Tỳ 
Kheo, thế nào là gốc của khổ? Chính Ái nầy dẫn đến tái sanh, đi cùng với lạc thú và 
tham luyến, tìm cầu lạc thú chỗ nầy chỗ kia: đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái.” Nói cách 
khác, khổ đau của con người vốn là kết quả của sự sinh khởi của duyên khởi, cũng là kết 
quả của sự sinh khởi của ngũ uẩn. Và như vậy không phải ngũ uẩn, hay con người và 
cuộc đời gây nên đau khổ, mà là sự chấp thủ năm uẩn của con người gây nên đau khổ. 
Đức Phật diễn tả ba đặc điểm của Khổ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta—After 
the Great Enlightenment, the Buddha declared His first Discourse at the Deer Park: “Life 
1s nothing but suffering” and “he five aggregates are suffering”. At other time in the 
Sravasti, the Buddha repeated the same discourse: “I will teach you, Bhiksus, pain and 
the root of pain. Do you listen to it. And what, Bhiksus, 1s pain? Body, Bhiksus, 1s pain, 
feeling 1s pain, perception 1s pain, the acfIvitles are pain, and conscIousness 1s pain. That, 
Bhiksus, 1s the meaning of pain. And what, Bhiksus, 1s the root of pain? It 1s this craving 
that leads downward to rebirth, along with the lure of lust, that lingers longingly now here 
and there: namely, the craving for sense, the craving for rebirth, the craving to have done 
with rebirth.” In other words, human beings” suffering 1s really the result of the arising of 
Dependent Origination, also the arising of the Five Aggregates. And thus, it is not the five 
aggregates, or human beings and the world that cause suffering, but a person”s craving for 
the fÍive aggregates that causes suffering. The Buddha described three main 
characteristics of Dukkha which we face In our daily lives. 

Khổ vì đau đớn—The suffering of pain: Khổ vì đau đớn có nghĩa là khi chúng ta bị cẩm 
giác đau đớn thể xác hay khổ sở về tinh thần—The suffering of pain occurs whenever we 
are mentally or physically miserable. 

Đau đớn về thể xác bao gồm nhức đầu, đau lưng, nhức nhối do bệnh ung thư hay đau thắt 
tim, vân vân: Physical suffering includes headaches and scraped knees as well as torment 
of cancer and heart attacks. 

Khổ sở tinh thân là khi không đạt được điều mà chúng ta mong muốn, khi mất sự vật mà 
chúng ta ưa thích hoặc khi chúng ta gặp những bất hạnh trong đời. Chúng ta buồn khi 
nghề nghiệp không thành đạt, chúng ta suy sụp tỉnh thần khi phải xa lìa những người thân 
yêu, chúng ta cảm thấy lo âu khi trông chờ tin tức thơ từ của con cái, vân vân: Mental 
suffering occurs whenever we fail to get what we want, when we lose something we are 


2) 


a) 


b) 


3) 


b) 


1671 


aftached to, or when misfortune comes our way. We are sad when our career goal cannot 
be achieved, we re depressed when we part from loved ones, we are anxious when we 
are waiting to obtain a letter form our children, etc.. 

Khổ vì sự đổi thay—The suffering of change: Khổ do sự biến chuyển hay đổi thay có 
nghĩa là những sự việc mà chúng ta thường xem là hạnh phúc không bao giờ giữ nguyên 
trạng như thế mãi, chắc chắn chúng phải biến chuyển theo cách này hay cách khác và trở 
thành nỗi thống khổ cho chúng ta—The suffering of change indicates that activities we 
generally regard as pleasurable in fact inevitably change and become painful. 

Khi chúng ta mua một cái áo mới, chúng ta thích nó vì nó trông lộng lẫy; tuy nhiên, ba 
năm sau chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở hay khó chịu khi mặc lại chiếc áo ấy vì nó đã cũ 
kỹ rách sờn: When we first buy a new shirt, we like It because 1t look øgorgeous; however, 
three years later, we may be suffering or feeling uncomfortable when we wear 1t because 
1t 1s old and becomes worn out. 

Không cần biết là chúng ta thích một người như thế nào và chúng ta cảm thấy sung sướng 
khi ở cạnh người ấy; tuy nhiên, nếu chúng ta ở bên người ấy lâu ngày chầy tháng thì 
chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Như vậy sự sung sướng không phải là bản chất có sẵn 
trong cái người mà chúng ta cảm thấy ưa thích, mà nó chỉ là kết quả của sự tương tác 
trong mối quan hệ giữa chúng ta và người ấy: No matter how much we like a person and 
we feel happy when we are with that person; however, when we spend too much time 
with that person, it makes us uncomfortable. Thus, happiness was never inherent In the 
person we like, but was a product of the Interaction between us and that person. 

Khổ vì duyên khởi—The pervasive compounded suffering: Khổ vì duyên khởi nói tới 
hoàn cảnh thân tâm của chúng ta có khuynh hướng khổ đau. Chúng ta cảm thấy khổ sở vì 
môi trường bên ngoài thay đổi. Thời tiết thay đối làm cho chúng ta cảm thấy lạnh; bạn bè 
thay đổi cách cư xử làm cho chúng ta cảm thấy buồn khổ—The pervasive compounded 
suffering refers to our situation of having bodies and minds prone to pain. We can 
become miserable simply by the changing of external conditions. The weather changes 
and our bodies suffer from the cold; how a friend treats us changes and we become 
depressed. Our present bodies and minds compound our misery in the sense that they are 
the basis for our present problems. 

Thân thể mà chúng ta đang có là cơ sở để cho chúng ta có những cảm nhận về sức khỏe 
tôi tệ. Nếu chúng ta không có một cơ thể nhận biết đau đớn và nhức nhối thì chúng ta sẽ 
không bao giờ bị bệnh tật cho dù chúng ta có tiếp cận với biết bao nhiêu vi khuẩn hay vi 
trùng đi nữa: Our present bodies are the basis upon which we experlence bad health. If 
we địd not have a body that was receptive to pain, we would not fall 1ll no matter how 
many viruses and germs we were exposed to. 

Tâm thức mà chúng ta đang có chính là cơ sở để chúng ta cảm nhận những cắm giác đau 
buồn khổ não. Nếu chúng ta có một tâm thức mà sân hận không nhiễm vào được thì 
chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu cẩm giác tức giận khi đối nghịch và xúc chạm với 
người khác: Our present minds are the basis upon which we experience the pain and hurt 
feelings. If we had minds that were not contaminated by anger, then we would not suffer 
from the mental anguish of conflict with others. 


1672 


(IV)Thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ— Suffering refers to the fact that the body undergoes 


Ù 


2) 


sujƒering, the mìnd endures suƒƒfering and the envirornrnenf is one 0ƒ sHƒƒering: 

Thân Khổ— Physical suffering: Trong Phật giáo, có hai loại khổ: khổ về thể chất và khổ 
về tinh thần. Khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu đau. Khổ về thể chất gồm 
có sanh, lão, bệnh, tử. Thân khổ là thân nầy đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, 
nóng lạnh, đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. 
Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ vì cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới sanh 
ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những hình thức khác của khổ như già, bệnh, 
chết..., theo sau không thể tránh khỏi. Sự khổ đau về thể xác có nhiều hình thức. Trong 
đời ít nhất một vài lần con người đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau đớn 
về thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi lại khó khăn. Càng lớn 
tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó khăn vì họ không còn thấy rõ, không nghe 
rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn nỗi đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không 
chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật 
là nỗi khổ đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể tránh được. Có người may mắn có cuộc 
sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phải kinh qua đau khổ mà 
thôi. Điều tệ hại nhất là không ai có thể chia xẻ nỗi đau khổ với người đang bị khổ đau. 
Tỷ như, một người đang lo lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, người ấy không thể 
nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau thế cho mẹ mình được. Cũng như vậy, nếu một đứa trẻ 
lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua được những khó chịu của bệnh hoạn của đứa 
nhỏ. Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp được ai trong giờ phút lâm chung 
cả—In Buddhism, there are two categories of sufferings: physical and mental sufferings. 
Sufferings from within such as sickness or sorrow. Physical sufferings ¡include the 
suffering of birth, old age, sickness and death. The suffering of the body means that our 
body Is not only impure, It 1s subJect to birth, old age, disease and death, as well as to heat 
and cold, hunger and thirst, and other hardships that cause us to suffer, preventing us from 
being free and happy. Yes, indeed, birth 1s inevitablly suffering for both the mother and 
the infant, and because 1t 1s from birth, other forms of suffering, such as old age, sickness 
and death ¡inevitably follow. Physical suffering takes many forms. People must have 
observed at one time or another, how their aged relatives suffer. Most of them suffer 
aches and pains In thetr Joints and many find It hard to move about by themselves. With 
advancing age, the elderly find life difficult because they cannot see, hear or eat 
properly. The pain of disease, which strikes young and old alike, can be unbearable. The 
pain of death brings much suffering. Even the moment of birth gives pain, both to the 
mother and the child who 1s born. The truth 1s that the suffering of birth, old age, sickness 
and death are unavoidable. Some fortunate people may now be enjoying happy and 
carefree lives, but 1t is only a matter of time before they too wIll experlence suffering. 
What is worse, nobody else can share this suffering with the one that suffers. For 
example, a man may be very concerned that his mother 1s growing old. Yet he cannot 
take her place and suffer the pain of aging on her behalf. Also, 1ƒ a boy falls very 1l, his 
mother cannot experience the discomfort of his illness for him. Finally, neither mother 
nor son can help each other when the moment of death comes. 

Tâm Khố— Mental suffering: Daurmanasya (skt—Distress—Grief Sầu muộn (sự đau 
đớn về tâm linh)—Bên cạnh khổ đau về thể xác, còn có nhiều hình thức khổ đau về tinh 


3) 


1673 


thần. Khổ về tinh thần như buồn phiền, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không hạnh phúc, 
vân vân. Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, thấy sầu thảm khi mất đi người thân yêu. 
Cảm thấy khó chịu khi bị bắt buộc phải đi với người mình không thích. Người ta cũng 
cảm thấy khổ đau khi không thể thỏa mãn những gì mình muốn, vân vân. Tâm khổ là khi 
tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, giây phiển não trói buộc, roi phiển 
não đánh đuổi sai khiến, khói bụi phiền não làm tăm tối nhiễm ô. Cho nên người nào 
khởi phiển não tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất—Besides physical 
suffering, there are also various forms of mental suffering. Mental suffering such as 
sadness, distress, Jealousy, bifterness, unsatisfaction, unhappiness, etc. People feel sad, 
lonely or depressed when they lose someone they love through separation or death. They 
become 1rritated or uncomfortable when they are forced to be in the company of those 
whom they dislike or those who are unpleasant. People also suffer when they are unable 
to safIsfy their needs and wants, etc. The suffering of the mind means that when the mind 
1s afflicted, It 1s necessarily consumed by the fire of afflictions, bound by the ropes of 
afflictions, struck, pursued and ordered about by the whip of afflictions, defiled and 
obscured by the smoke and dust of afflictions. Thus, whoever develops afflictlons 1s 
lacking in wisdom, because the first person he has caused to suffer 1s himself. 

Cảnh khổ là cảnh nầy nắng lửa mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi 
ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn bi thảm: The suffering of 
the environment means that this earth 1s subJect to the vagaries of the weather, scorching 
heat, frigid cold and pouring rain, while sentlent beings must toil and suffer day In and 
day out to earn a living. Tragedies occur every day, before our very eyes. 


(V) Khổ Khổ Tánh— Dukkha-dukkha (sk#): Dukkha as ordinary suffering—Suffering due to 


D 


2) 


pain. 

Khổ gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác thân 
như đau đớn, già, chết; cũng như những lo âu tỉnh thần: Suffering that produce by direct 
causes or suffering of misery, Including physical sufferings such as pain, old age, death; 
as well as mental anxIeties. 

Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” các loại khổ nơi thân và 
tâm như là sanh, già, bệnh, chết, gần gũi kẻ không ưa, xa la người yêu thương, không đạt 
được cái mình mong muốn, vân vân, là những cái khổ thông thường trong đời sống hằng 
ngày, được gọi là Khổ Khổ: According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddha's 
Ancient Path,” all mental and bodily sufferings such as bírth, aging, disease, death, 
association with the unloved, dissociation from the loved, not getting what one wants are 
the ordinary sufferings of daily life and are called Dukkha-Dukkhata. 


(VI)Lo lắng và khổ sở— Worries and miseries: Lo lắng và khổ sở là hai thứ độc hại sinh đôi. 


Chúng cùng hiện hữu trên thế gian này. Hễ bạn lo lắng là bạn khổ sở, và ngược lại; hễ 
bạn khổ sở là bạn lo lắng. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng lo lắng là do chính tâm 
mình tạo ra, chứ không do thứ nào khác. Chúng ta tạo chúng trong tâm mình vì chúng ta 
không hiểu được nguy cơ của sự luyến chấp và những cảm giác vị kỷ. Muốn hàng phục 
những trở ngại này chúng ta phải cố gắng quán sát và huấn luyện tâm, vì một cái tâm 
không được huấn luyện (tán loạn) chính là nguyên nhân chủ yếu của mọi trở ngại, kể cả 


1674 


lo lắng và khổ sở. Điều quan trọng là phải luôn có một cười cho chính mình và cho tha 
nhân trong bất cứ tình huống nào. Đức Phật dạy: “Lo âu chỉ khởi lên nơi những kẻ ngu 
muội, chứ không khởi lên nơi những người khôn ngoan.” Lo âu chỉ là một trạng thái tâm 
không hơn không kém. Chính những tư tưởng tiêu cực hay bất thiện sẩn sanh ra lo lắng 
khổ sở, trong khi những tư tưởng tích cực hay thiện lành sản sanh ra hạnh phúc và an 
lạc—Worrles and miserles are twin evils that go hand in hand. They co-exist In this 
world. If you feel worried, you are miserable, and vise-versa; when you are miserable, 
you are worried. Devout Buddhists should always remember that worrles are made by 
our own minds and by nothing else We create them In our own minds for we fail to 
understand the danger of attachment and egoistic feelings. To be able to overcome these 
problems, we must try to contemplate and to trainn our minds carefully because an 
unfrained mind 1s the main cause of all the problems including worrles and miserles. The 
most Important fact 1s that we should always have a smile for ourselves as well as for 
others in any circumstances. The Buddha taught: “Worries only arise In the fool, not In 
the wise.” Worries and miserles are nothing but states of mind. Negative thoughfs 
produce worries and miseries, while positive thoughts produce happiness and peace. 


(VII)Phân loại khổ— Categories oƒ “Suƒfering ”: 
(A) Có hai loại khổ— Two kinds oƒ suffering: 


Ù 
8) 


b) 


2) 


Nội khổ——Internal sufferings: 

Thân Khổ: Physical sufferings—Khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sầu đau— 
Sufferings from within such as sickness Or SOrrOW. 

Tâm Khổ: Mental suffering——Khổ về tinh thần như buồn phiên, ghen ghét, đắng cay, bất 
toại, không hạnh phúc, vân vân—Mental suffering such as sadness, distress, Jealousy, 
bitterness, unsatisfaction, unhappiness, ©tc. 

Ngoại khổ—External sufferings: Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như tai họa, chiến tranh, 
vân vân—Sufferings from outside circumstances such as calamities, wars, ©fc.. 


(B) Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tâm Cầu, có ba loại khổ. Chúng sanh mọi loài đều kinh 


Ù 


2) 


qua ba loại khổ—According to The Connected Discourses oƒ the Buddha, Chapter 
Esanavaggo (Searches), there are three aspecfs oƒ Dukkha, or three kinds oƑ duhkha 
(Pain— Sufferings). AI sentient beings experience three fypes 0ƒ suÍƒferings: 

Khổ Khổ Tánh: Dukkha-dukkha (skt)—Dukkha as ordinary suffering—Suffering due to 
pain—Khổ gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp hay khổ khổ, gồm những nỗi khổ xác 
thân như đau đớn, già, chết; cũng như những lo âu tinh thần. Người ta bị khổ khổ khi 
không có nhà cửa để ở, không có áo quần ấm để tránh lạnh, không có áo quần mỏng để 
mặc khi trời nóng nực oi bức, không có thực phẩm để sinh tổn, vân vân—Suffering that 
produce by direct causes or suffering of misery, Including physical sufferings such as 
pain, old age, death; as well as mental anxieties. The suffering within suffering 1s 
experienced when people do not have a place to live, clothes to keep out the cold or heat, 
or food to eat fO SUrVIVe, ©fc. 

Hoại Khổ Tánh: Viparinama-dukkha (sk)—Khổ gây ra bởi những thay đổi, chăng hạn 
như những người đang sống trong giàu sang phú quý, nhưng đột nhiên gặp phải hỏa hoạn 
thiêu sạch hết mọi thứ vật dụng. Hoặc bị rớt máy bay, hoặc chìm tàu mà chết trên biển 
một cách bất ngờ, đều là hoại khổ—Dukkha as produced by change, or suffering due to 


3) 


1675 


change, or suffering by loss or deprivation or change, for example, people who are rich, 
who have a good life, but then a sudden fire burns up all their property, leaving them 
destitude. Or maybe they die in a plane crash or a shipwreck. These are the sufferings of 
decay. 

Hành Khổ Tánh: Samkhara-dukkha (skt)—Khổ vì chư pháp vô thường, thân tâm nầy vô 
thường. Ai cũng phải kinh qua tuổi thơ, tráng niên, rồi già, rồi chết. Ai cũng phải trải qua 
những thay đổi biến chuyển trong từng phút từng giây mà tự mình không làm chủ được. 
Lúc già thì mắt mờ, tai điếc, thậm chí tay chân run rẩy không còn linh hoạt nữa. Đây là 
hành khổ—Dukkha as conditioned states, or suffering due to formations, or suffering by 
the passing or impermanency of all things, body and mind are impermanent. Everybody 
of us experiences childhood, young days of life, then grows old and dies. Our thoughts 
flow on In a continuous succession, and we cannot contfrol them. When we grow old, our 





eyes get blurry, our ears become deaf, and our hands and feet are no longer nimble, but 
starf to tremble. These are the sufferings of process. 


(C) Tứ Chủng Khổ— Four kinds oƒ sufferings: Bốn nỗi khổ của con người— Four miseries— 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Four universal sufferings— The ƒour qƒflictions that are the lof† oƒ eVery man: 
Sanh khổ: Birth is suffering——See Chapter 45 (B). 

Già khổ: Old age is suffering——See Chapter 45 (B). 

Bịnh khổ: Disease (illness) is suffering—See Chapter 45 (B). 

Chết khổ: Death ¡s suffering——See Chapter 45 (B). 


(D) Bát Khổ— Eight basic causes oƒ suffering: Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong 


“Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn bản—Human beings have 
countless sufferings; however, Sakyamuni Buddha explained the eight basic causes of 
sufferinge—See Chapter 45 (B). 


(VIII)Những lời Phật dạy về Khổ— The Buddha?s teaching on Suffering: 


Ù 


Trạng thái khổ não bức bách thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, 
duyên vào đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong nhân, 
khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chỉ 
phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô 
thường là khổ đau vì vô thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo 
cơ hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và bám víu vào 
những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc 
vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường 
nên chúng ta tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bàm víu một cách tuyệt vọng 
vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một ngày nào đó chúng ta 
sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau 
phiển não vậy: The Buddha teaches that suffering is everywhere, suffering is already 
enclosed In the cause, suffering from the effect, suffering throughout time, suffering 
pervades space, and suffering governs both normal people and saint. The Buddha said 
that whatever 1s Impermanent 1s suffering because although impermanence 1s not a cause 
for suffering, 1t creates occasions for suffering. For not understanding of impermanence, 
we crave and cling to obJects in the hope that they may be permanent, that they may 
yeild permanent happiness. Falling to understand that youth, health, and life 1tself are 


2) 


1676 


1mpermanent, we crave them and cling to them. We desperately hold onto our youth and 
try to prolong our life, yet because they are Impermanent by nature, they keep changing 
rapidly and we will surely one day become old and sick  When this occurs, 
1mpermanerce 1s the main agent which creates occaslons for suffering 

Trên hết giáo Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn để căn bản về thân 
phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận ra bởi sự kiện là không 
có điều gì trường tổn vĩnh viễn: không có hạnh phúc nào sẽ vững bển mãi mãi dù có bất 
cứ điều gì khác đi nữa, cũng sẽ luôn luôn đau khổ và chia la. Bước đầu tiên trên con 
đường của Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điều này như là vấn để 
quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy nhiên, đây không 
phải là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ”, 
Phật giáo đưa ra một giải pháp trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. Chính 
Đức Phật mô tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về “Khổ” 
và sự 'Diệt Khổ”.” Người ta có thể cảm nhận “khổ” theo ba hình thức. Thứ nhất là sự đau 
khổ bình thường, nó tác động đến con người khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình 
thường cũng là sự đau đớn tinh thần: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều mà người 
ta ham muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân yêu hay những điều thú vị. 
Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta phải đối mặt với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn 
bản, dù bất cứ loại hạnh phúc nào chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào 
có niềm vui thú hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn những 
thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một câu tục ngữ Phật giáo nói rằng 
ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi vì tất cả tiếng cười đều vô thường. 
Tính không bền vững nằm ở sự khổ thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. 
người ta dường như cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực 
tế thì cái chết cũng là một hình thức của đau khổ. Theo triết lý nhà Phật, vũ trụ vượt xa 
hơn thế giới vật chất gần gũi có thể nhận thức bằng cảm giác, và sự chết chỉ là một phần 
của chu kỳ sinh tử luân hồi bất tận. Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì những 
hành động có những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa hơn sự chết, giống như 
những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ thứ ba là mối liên 
kết cố hữu của những việc làm và những hành động vượt quá cảm nhận và sức tưởng 
tượng của con người. Trong ý nghĩa này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và những 
chúng sanh không tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh 
khỏi 'khổ”. Như vậy 'khổ' không chỉ để cập đến cái khổ hàng ngày mà có thể cho toàn 
thể thế giới vô tận và dường như những hình thức của sự khổ bất tận . Không có một sự 
giải thích đơn giản nào có thể diễn tả tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của Phật giáo là 
sự đoạn diệt toàn bộ và kết thúc mọi hình thức của “khổ” và từ đó đạt được Niết Bàn, 
diệt tận gốc tham, sân, si là những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân hồi. Theo Phật 
giáo, Đức Phật và những ai đạt được giác ngộ đều không còn phải chịu “khổ' nữa, bởi vì 
nói một cách chính xác họ không còn là “người' hoặc cũng không còn “bị cuốn trong 
vòng luân hồi sanh tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái sanh. “Khổ” biểu thị vũ trụ như là một 
khối trọn vẹn, những phần nổi trội của nó biến đổi trong “những cõi sống.” Trong cõi sắc 
giới, ở đó những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít có sự khổ hơn ở cõi dục giới của loài 
người, các vị trời và các chúng sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức Phật khi Ngài 
đi trên trái đất, Ngài có thể đi vào cõi Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi vào 


1677 


cõi Sắc Giới. Thông thường sự kiện này được đạt tới trong thiển định, qua nhiều giai 
đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng của khổ trong tình huống này là vô 
thường, được tạo nên bởi sự việc hành giả không có khả năng để duy trì trạng thái nhập 
định vĩnh viễn. Để đạt được trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực 
hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là một khối trọn vẹn, đó 
là tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng có thể bị tác động: The Buddha's 
teaching on suffering, above all, offers a solution to the fundamental problem of the 
human condition. According to Buddhism, human existence 1s distinguished by the fact 
that nothing 1s permanent: no happiness will last forever, and whatever else there 1s, there 
will always be suffering and death. The first step in the Buddhist path to awakening 1s to 
recognize this as the foremost problem of human existence, to see that all is duhkha. 
However, this 1s not a pessimistic observation, because while acknowledging the ubiquity 
of duhkha, Buddhism offers a solution In the form of the Path Leading to the Cessation of 
Duhkha. The Buddha himself characterized his teaching by saying: “I teach only Duhkha 
and the cessation of duhkha.” Duhkha can be experienced ¡in three ways. The first 1s 
simply the ordinary suffering that affects people when the body 1s In pain. Ordinary 
suffering 1s also mental pain: 1t 1s the grief of not getting what one wants or the distress 
caused by separation from loved ones or from pleasant conditions. It 1s also the many 
other painful situations that one inevitably encounters by virtue of being born, ageing and 
dying. Underlying any happiness 1s the knowledge that whenever there 1s pleasure or 
delight, it will not be permanent. Sooner or later the vicissitudes of life will bring about a 
change. There 1s a Buddhist saying that even in laughter there 1s “duhkha,” because all 
laughter 1s Impermanent. This instability underlies the second kind of duhkha, which 1s 
dissatisfaction arising from change. lt might seem that only death can bring about the 
cessation of suffering, but in fact death 1s also a form of suffering. In Buddhism the 
cosmos extends far beyond the Iimmediate physical world perceptible by the senses, and 
death 1s merely part of the endless cycle of rebirth. Death in Itself offers no respite 
because actions have consequences In future lives far beyond death, Just as deeds from 
previous lives have affected the present. The third kind of suffering 1s the inherent 
Interconnectedness of actions and deeds, which exceeds human vision and experlence. In 
this sense, suffering applies to the universe In 1s totality, and no imaginable beings, 
humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 1t. Suffering thus refers 
not only to everyday suffering but also to the whole Infinite world of possible and 
seemingly endless forms of suffering. No simple translaton can capture 1s full 
sipnificance. The goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form of 
duhkha, and thereby the attainment of nirvana, the eradicatlon of greed, hatred and 
delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. Accordingly, Buddhas and those who 
reach enlightenment do not experience duhkha, because sfrictly speaking they are not 
“beings”, nor do they “roll” in the samsara: they will never again be reborn. Duhkha 
characterizes the cosmos as a whole, but Its predominance varies among the different 
“spheres of existence.” In the world of Pure Form, where the great gods dwell, there 1s 
less suffering than in the world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and 
other beings. Just the Buddha when he walked the earth could enter the World of the 
Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure Form. This 1s ordinarlly 


Œ) 


1678 


accomplished in meditation, through different kinds of absorptions (dhyana). The 
characteristic form of suffering In this situation 1s Iimpermanence, caused by the 
meditatorˆs Inability to remain eternally in trance. To attain more abiding happiness, an 
individual must strive to understand the processes that govern movemernt In the cosmos as 
a whole, namely, rebirth and karma, and how they can be affected. 


(B) Bát Khổ 
Eight suƒƒerings 


Đại cương về Bát Khổ —An overview oƒ the Eight Sufferings: Chúng sanh có vô số nỗi 
khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn bản— 
Human beings have countless sufferings; however, Sakyamuni Buddha explained the 
eight basic causes of suffering. 


(II) Chỉ tiết về Bát Khổ— Details oƒ the Eight Sufferings: 


1) 





Sanh Khổ—Suffering oƒ Birth: Birth is suffering—Nếu con người không có thân thể thì 
không có cẩm giác đau khổ gì cả, nhưng khi có thân thể thì có đủ thứ cảm giác thống 
khổ. Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi cũng cẩm 
thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. 
Khi mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ 
chật hẹp tối tăm nhơ nhớp hơn lao tù trong chín tháng hay lâu hơn. Lúc mẹ đói thì con 
phờ phạc, khi mẹ no thì con bị dồn ép khó bể cựa quậy. Vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. 
Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Đến 
ngày chào đời, cả mẹ lẫn con đều khổ. Khi có thai, người mẹ biếng ăn mất ngủ, thường 
hay nôn mữa và rất ư là mệt mỏi. Vào lúc lâm bổn, người mẹ phải chịu khổ vì hao mòn 
tinh huyết, và trong vài trường hợp có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Tiếng khóc chỉ là 
một dấu hiệu báo trước một chuỗi dài khổ đau phiền não. Huệ nhãn của Phật thấy rõ 
những chỉ tiết ấy, nên ngài xác nhận sanh đã là khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: 

“Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, 

Thánh nhân trông thấy động bi ai! 

Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. 

Thoát phá mau về tánh bản lai.” 

(Niệm Phật Thập Yếu —Hòa Thượng 

Thích Thiền Tâm) 
lIf we did not have bodies, we would not feel pain and suffering. We experience all sorts 
of physical suffering through our bodies. While still in the womb, human beings already 
have feelings and consciousness. They also experience pleasure and pain. When the 
mother eats cold food, the embryo feels as though it were packed In Ice. When hot food 1s 
ingested, It feels as thouph 1t were burning, and so on. During pregnancy, the embryo, 
living as 1t Is in a small, dark and dirty place; the mother lose her appetite and sleep, she 
often vomits and feels very weary. At birth, she suffers from hemorrhage or her life may 
be in danger In some difficult cases. From then on, all it can do 1s cry when it feels cold, 


2) 
8) 


b) 


3) 


1679 


hot, hungry, thirsfy, or suffers Insect bites. At the moment of birth, both mother and baby 
suffer. The mother may suffer from hemorrhage or her life may be ¡in danger in some difficult 
cases.Sakyamuni Buddha in his wisdom saw all thís clearly and in detail and therefore, 
described birth as suffering. The ancient sages had a saying in this regard: 

“As soon as sentilent beings escape one 

wornb, they enter another, 

Seeing this, sages and saints are deeply 

moved to such compassion! 

The 1llusory body 1s really full of filth, 

Swiftly escaping from 1t, we return to our 

Original Nature.” 

(The Pure Land Buddhism in Theory and 

Practice—Most Ven. Thích Thiển Tâm). 
Già Khổ: Suffering of old age (old age is suffering). 
Chúng ta khổ đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm 
quan con người thường hết nhạy bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn thính 
nữa, lưng đau, chân run, ăn không ngon, trí nhớ không còn linh mẫn, da môi, tóc bạc, 
răng long, Chúng ta không còn kiểm soát được thân thể của chính mình nữa——We suffer 
when we are subJected to old age, which 1s natural. As we reach old age, human beings 
have diminished their faculties; our eyes cannot see clearly anymore, our ears have lost 
ther aculty, our backs ache easily, our legs tremble, our eating Is not easy and 
pleasurable as before, our memories fail, our skin dries out and wrinkles, hair becomes 
gray and white, their teeth ache, decay and fall out. We no longer have much control over 
our body. 
Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, 
cũng sanh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi 
đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không 
vui chút nào, thân người thật không đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức Phật bảo 
già là khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để có khả năng bình thản chịu đựng cái đau 
khổ của tuổi già——In old age, many persons become confused and mixed up when eating 
or dressing or they become unconfrollable of themselves. Their children and other family 
members, however close to them, soon grow tired and fed up. The human condition 1s 
like that of a flower, ruled by the law of impermanence, which, If it can bring beauty and 
fragrance, also carries death and decayin 1ts wake. In truth, old age 1s nothing but 
suffering and the human body has nothing worth cherishing. For this reason, Sakyamuni 
Buddha said: old age 1s suffering! Thus, he advised Buddhists to strive to cultivate so they 
can bear the sufferings of old age with equanimity. 
Bệnh Khổ: Suffering of Disease (sickness)—Sickness is suffering——Thân thể con người 
do đất, nước, lửa, gió kết hợp tạm bợ lại mà thành. Một khi tứ đại không hòa hợp, không 
quân bình là thân bệnh, mà hễ có bệnh là có đau đớn khổ sở—The human body is only a 
temporary combination of the four elements: earth, water, fire, and wind. Once the four 
elemenfs are not in balance, we become sick. Sicknesses cause both physical and mental 
paIns and/or sufferings. 


a) 


b) 


4 


a) 


1680 


Có thân là có bịnh vì thân nây mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không 
tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội 
thương. Có người vướng phải bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự 
thân đã đau đớn, lại tốn kém, hoặc không có tiển thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại 
gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc—To have a body ¡s to have disease for the body is 
open to all kinds of diseases. So the suffering of disease 1s Inevitable. Those with small 
allments which have an external source to those dreadful diseases coming from inside. 
Some people are afflicted with Iincurable diseases such as cancers or delibitating 
ailments, such as osteoporosis, etc. In such condition, they not only experience physical 
pain, they also have to spend large sums of money for treatment. Should they lack the 
required funds, not only do they suffer, they create additional suffering for their families. 
Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn hơn cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy 
suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi khi cũng không chịu đựng nổi. 
Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái bệnh khổ nây. 
Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bổ được tất cả mọi ô trược, mà 
Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu. 
Còn căn bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Để 
Bà Đạt Đa lăn đá mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. 
Đôi khi các đệ tử không tuân lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba tháng, chịu 
nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nên đất cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. Thế mà 
Ngài vẫn bình thản. Giữa cái đau đớn và hạnh phúc, Đức Phật sống với một cái tâm quân 
bình: The sufferings caused by diseases 1s more painful than the sufferings due to old age. 
Let Imagine, even the sliphtest toothache or headache 1s sometimes unbearable. 
However, like or dislike, we have no choice but bearing the suffering of sickness. Even 
the Buddha, a perfect being, who had destroyed all defilements, had to endure physical 
suffering caused by disease. The Buddha was constantly subJectd to headaches. His last 
1lÌness caused him mụuch physical suffering was a wound in his foot. As a result of 
Devadatta's hurling a rock to ki hìm, hís foot was wounded by splinter which 
necessiated an operation. When his disciples disobeyed his teachings, he was compelled 
to retire to a forest for three months. In a forest on a couch of leaves on a rough ground, 
facing fiercing cold winds, he maintained perfect equnimity. In pain and happiness, He 
lived with a balanced mind. 

Tử Khổ: Suffering of Death—Có sanh thì phải có chết. Lúc chết thì thân tứ đại phân tán, 
bị gió nghiệp thổi đi. Cái khổ vì chết quả thật khó mà diễn tả được—Birth leads 
inevitably to death. When a person dies, the four elements disperse and his psirit 1s 
dragged off by the karmic wind. Death entails undescribable suffering. 

Sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại đều muốn sanh an nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất 
ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau 
đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, buồn rầu 
phải ha bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đa phần chúng sanh sanh ra 
trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội—Death is suffering—AlI 
human beings desire an easy birth and a peaceful death; however, very few of us can 
fulfill these conditions. At the time of death, when the physical body 1s generally stricken 
by disease and In great pain. With the body in this state, the mind 1s panic-stricken, 


b) 


5) 


b) 


6) 


a) 


1681 


bemoaning the loss of wealth and property, and saddened by the impending separation 
from loved ones as well as a multitude of similar thoughts. This is indeed suffering. 
Sentient beings are born with a cry of pain and die with even more pain. 

Cái chết chẳng ai mời mà nó vẫn đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái 
rơi từ trên cây, có trái non, trái chín hay trái già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc 
tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía Đông và chỉ lặn về phía Tây. 
Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái chết không thể 
tránh được, nó đến với tất cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để 
có thể đương đầu với nó bằng sự bình thắn hoàn toàn: The death is unwanted, but it still 
comes, and nobody knows when 1t comes. As fruits fall from a tree, ripe or old even so 
we đie in our Iinfancy, prime of mankind, or old age. As the sun rises In the East only to 
set in the West. As Flowers bloom In the morning to fade In the evening. The Buddha 
taught: “Death 1s inevitable. lí comes to all without exception; we have to cultivate so 
that we are able to face 1t with perfect equanimity.” 

Ái Biệt Ly Khổ: Suffering due to separation from loved ones (parting with what we love). 
Thương Yêu Xa Lìa Khổ—Không ai muốn xa lìa người thân thương; tuy nhiên, đây là 
điều không tránh được. Người thân chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phải xa họ trong 
khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với người thân yêu quả là khổ—Parting with 
what we love 1s suffering. No one wants to be separated from the loved ones; however, 
this 1s inevitable. We still lose our loved ones to the demon of death, leaving them 
helpless and forsaken. Separation from loved ones, whether in life or through death, 1s 
indeed suffering. 

Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp có tan” thì đây là dịp tốt cho 
chúng ta thực tập hạnh “bình thắn”: If we listen to the Buddha”s teaching “All association 
in le must end with separation.” 
“equanimity.” 

Oán Tắng Hội Khổ: Suffering due to meeting with the uncongennial (meeting with what 
we hate). 

Cứ mãi gặp người mình không ưa là khổ—Meeting with what we hate ¡s suffering: 
Thường thì không có việc gì xãy ra nếu chúng ta làm việc với người tâm đầu ý hợp. 
Nhưng rất nhiều khi mới gặp mặt người không có nhân duyên mình đã cẩm thấy không 
ưa, nên tìm cách lánh mặt đi chỗ khác. Ngờ đâu tới chỗ khác lại cũng gặp người ấy. 
Mình càng ghét người ta bao nhiêu thì càng phải đối mặt với họ bấy nhiêu. Đây là một 
hình thức khổ sở về tâm lý. Phải chịu đựng người mà mình không ưa, người mình ghét, 
người thường hay chế nhạo phỉ báng và xem thường mình quả là khó; tuy nhiên, chúng ta 
phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc sống hằng ngày. Lại có nhiều gia đình bà con họ 
hàng thường không đồng ý kiến, nên thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiển lẫn 
nhau. Đó khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! —People who get along well can 
work together without any conflict. But sometimes we may detest a person and want to 


Here is a good opportunity for us fo practice 


get away from him. Yet, no matter where we go, we keep meeting up with him. The more 
we hate him, the more we run Into him. Thịs 1s also a form of psychological suffering. To 
endure those to whom we are opposed, whom we hate, who always shadow and slander 
us and look for a way to harm us Is very hard to tolerate; however, we must confront this 
almost dally in our life. There are many families in which relatives are not of the same 


b) 


?) 


b) 


1682 


mind, and which are constantly beset with disputes, anger and acrimony. This 1s no 
different from encountering enemies. This 1s indeed sufferingl 

Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng chịu đựng, và suy nghĩ rằng có 
lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá khứ hay hiện tại. 
Chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua các trở ngại 
bằng một số phương tiện khác: Thus, the Buddha advised us to try to bear them, and think 
this way “perhaps we are reaping the effects of our karma, past or present.” We should 
try to accommodate ourselves to the new situation or try to overcome the obstacles by 
some other means. 

Câu Bất Đắc Khổ: Suffering due to unfulfilled wishes (unattained aims): 

Mong cầu phát sanh bởi lòng tham, tham mà không được thỏa mãn thì sanh lòng phiền 
não, đó là khổ đau về mặt tâm lý. Cầu danh, cầu lợi, cầu tiên, cầu sắc, vân vân, mà 
không được thì khổ. Lòng tham của chúng ta như thùng không đáy. Chúng ta có quá 
nhiều ham muốn và hy vọng trong đời sống hằng ngày. Khi chúng ta muốn một cái gì đó 
và có thể đạt được, nhưng nó cũng không mang lại hạnh phúc, vì chẳng bao lâu sau đó 
chúng ta cảm thấy chán với thứ mình đang có và bắt đầu mong muốn thứ khác. Nói tóm 
lại, chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với cái mình đang có. Người nghèo thì mong được 
giàu; người giàu mong được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; người đẹp mong đẹp hơn; người 
không con mong được có con. Những ước mong nầy là vô kể, chúng ta không thể nào 
mãn nguyện đâu. Cho dù chúng ta có đạt được những gì mình mong muốn đi nữa, chúng 
ta cũng không thấy hạnh phúc. Trước khi có được thì chỉ mong sao có được. Khi đã có 
được rồi lại lo sợ bị mất nó. Tâm chúng ta không lúc nào an ổn hay hạnh phúc. Chúng ta 
luôn cảm thấy bất an. Thế nên cầu đắc hay bất đắc đều là khổ: The suffering of not 
obtaining what we want(. If we seek something, we are greedy for it. If we cannot obtain 
what we want, we will experlence all afflictions and sufferings. That Is a kind of 
psychological suffering. Whether we desire fame, profit, wealth, or sex, IÝ we cannot 
obtfain it, we suffer. Unabling to obtain what we wish 1s suffering: Our greed Is like a 
container without the bottom. We have so many desires and hopes In our lives. When we 
want something and are able to get It, this does not often leads to happiness either 
because 1t 1s not long before we feel bored with that thing, lose Interest In 1t and begin to 
want something else. In short, we never feel satisfied with what we have at the very 
momert. The poor hope to be rich; the rịch hope to be richer; the ugly desire for beauty; 
the beauty desire for beautier; the childless pray for a son or daughter. Such wishes and 
hopes are Iinnumerable that no way we can fulfill them. Even If we do obtain what we 
want, we wIll not feel happy. Before obtaining If, we are anxious to get 1t. Ônce we have 
got If, we constantly worry about losing it. Our mind 1s never peaceful or happy. We 
always feel uneasy. Thus, either obtaining what we wish or not obtaining what we wish 1s 
a Source of suffering. 

Khi chúng ta mong muốn điều gì đó mà không được toại nguyện thì chúng ta cảm thấy 
thất vọng buồn thảm. Khi chúng ta mong muốn ai đó sống hay làm việc đúng theo sự 
mong đợi của mình mà không được thì chúng ta cẩm thấy thất vọng. Khi mong mọi người 
thích mình mà họ không thích mình cảm thấy bị tổn thương: When we want something 
but are unable to get it, we feel frustrated. When we expect someone to live or to work 


8) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Œ) 


1683 


up to our expectfation and they do not, we feel disappointed. When we want others like us 
and they don't, we feel hurt. 

Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ: Suffering due to the raging aggregates (all the iIls of the five 
skandhas). 

Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng là những thứ rất khó hàng phục. Nếu 
không dụng công thiển định, thật khó lòng cho chúng ta thấy được bản chất giả tạm của 
ngũ uẩn—The five skandhas are forms, feeling, thinking, formations, and conscIousness. 
It is very difficult for us to overcome them. If we lack in medifation practices, It 1S 
extremely difficult for us to see their temporary nature. 

Có thân là có bịnh đau hằng ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc 
về thân, còn bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói một cách đơn giản đây là sự khổ về thân tâm 
hay sự khổ về sự thạnh suy của thân tâm—AII the illnesses of the five skandhas is 
suffering. To have a body means to experlence pain and diseases on a dally basis. Pain 
and disease also means suffering. The five skandas or aggregates are form, feeling, 
perception, volition and consciousness. The skandas of form relates to the physical body, 
while the remaining four concern the mind. Simply speaking, this 1s the suffering of the 
body and the mind. 

Điều thứ tám nầy bao quát bảy điểu khổ kể trên: thân chịu sanh, già, bệnh, chết, đói, 
khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn: The suffering of the skandas encompasses the seven 
kinds of suffering mentioned above. Our physical bodies are subJect to birth, old age, 
disease, death, hunger, thirst, heat, cold and weariness. 

Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa đã 
dạo chơi bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cẩm 
thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên đã la bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát: Our 
mind, on the other hand, are afflicted by sadness, anger, worry, love, hate and hundreds 
of other vexations. It once happened that Prince Siddhartha having strolled through the 
four gates of the city, witnessed the misfortunes of old age, disease and death. Endowed 
with profound wisdom, he was touched by the suffering of human condition and left the 
royal palace to find the way of liberation. 


(C) Con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não 
Path leading to the end (cessatfion) 0ƒ su[ƒering 


Chấm dứt khổ đau phiền não— Cessation oƒ sujfferings and aƒƒlicions: Chấm dứt khổ 
đau phiền não là mục đích quan trọng nhất của đạo Phật. Tuy nhiên không phải học mà 
chấm dứt được đau khổ, mà người ta phải thực hành bằng kinh nghiệm tự thân của chính 
mình. Khi chúng ta nói đến chấm dứt khổ đau phiền não trong đạo Phật, chúng ta muốn 
nói đến chấm dứt đau khổ ngay trong đời này kiếp này chứ không đợi đến một kiếp xa 
xôi nào. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Niết Bàn theo Phật giáo đơn giản chỉ là 
nơi không có khổ đau phiển não. Vì vậy nếu chúng ta có thể tu tập tự thân để chấm dứt 
khổ đau phiển não, là chúng ta đạt được cái mà chúng ta gọi là “Niết Bàn ngay trong 
kiếp này”—The end of sufferings and affliction ¡s the most important goal of Buddhism; 


1684 


however, this cannot be done through studying, but one must practice with your personal 
experiences. When we speak of the end of sufferings and afflictions in Buddhism, we 
mean the end of sufferings and afflictions in this very life, not waiting until a remote lIfe. 
Sincere Buddhists should always remember that Nirvana In Buddhism 1s simply a place 
where there are no sufferings and afflictions. So If we can cultivate ourselves to 
eliminate sufferings and afflictions, we reach what we call “NÑirvana In this very life.”. 


(I) Lửa sẽ tắt khi không còn nhiên liệu— Fire dies when no fuel is added: Để chấm dứt khổ 
đau phiền não, người ta phải từ bỏ sự ham muốn ích kỷ. Giống như lửa sẽ tắt khi không 
còn nhiên liệu châm vào thêm nữa, vì thế khổ đau sẽ chấm dứt khi không còn những ham 
muốn ích kỷ nữa. Khi ham muốn ích kỷ bị tận diệt, tâm của chúng ta sẽ ở trong trạng thái 
hoàn toàn an lạc. Chúng ta sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Người Phật tử gọi trạng thái này 
là “Niết Bàn.” Đây là trạng thái hỷ lạc vĩnh cửu, trạng thái hạnh phúc lớn nhất trong đời 
sống—To end sufferings and afflictions, selfsh desire must be removed. Just as a fire 
dies when no fuel ¡s added, so unhappiness will end when the fuel of selfish desire 1s 
removed. When selfish desire 1s completely removed, our mind will be In a state of 
perfect peace. We shall be happy always. Buddhists call the state in which all suffering 1s 
ended “Nirvana”. It is an everlasting state of great Jjoy and peace. It 1s the greatest 
happiness In life 


(HI)Con đường đưa đến chấm dứt dau khổ—Path leading to the end (cessafion) oƒ 
sufƒfering: Bát Chánh Đạo dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não được định rõ trong 
Tứ Diệu Đế là sự trình bày của Đức Phật về cái khổ mà tất cả chúng sanh đều phải trải 
qua. Nó thường được phân tách làm 3 thành phần chủ yết: giới, định và tuệ. Một phương 
cách tương tự khác cũng giống như con đường này nhưng bắt đầu bằng bố thí. Bố thí làm 
nền móng cho trì giới và kế tiếp có thể giúp hành giả tiến xa hơn tới những nguyện vọng 
cao cả. Giới, định, tuệ là cốt lõi của sự tu tập tâm linh trong đạo Phật và không thể tách 
rời chúng được. Chúng không chỉ thuần túy là những phần phụ trợ với nhau giống như 
những cuống hoa, nhưng được hòa trôn với nhau giống như “muối trong đại dương” dẫn 
đến sự so sánh nổi tiếng của Phật giáo—The Eightfold Path to the Cessation of Duhkha 
and afflictions, enumerated In the fourth Noble Truth, 1s the Buddhaˆs prescription for the 
suffering experienced by all beings. It 1s commonly broken down Into three componenfs: 
morality, concentration and wisdom. Another approach i1dentifles a path beginning with 
charity, the virtue of giving. Charify or generosify underlines morality or precept, which 
in turn enables a person to venture Into higher aspirations. Morality, concentration and 
wisdom are the core of Buddhist spiritual training and are Inseparably linked. They are 
not merely appendages to each other like petals of a flower, but are Intertwined like “salt 
1n øreat ocean,” to Invoke a famous Buddhist simile—See Giới-Định-Tuệ in Chapter 96. 





1685 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI SÁU 
CHAPTER FORTY-SIX 


Cầu và Vô Sở Cầu 
Doors Seeking and Non-Seeking 


(A) Cầu 
Seeking 


(ID Cầu danh cầu lợi— Seek for fame and bengfit: Người Phật tử tu tập mà không có cái tâm 
cầu danh cầu lợi, đã diệt trừ được năm gốc rễ của địa ngục, tức là tiền tài, sắc dục, danh 
tiếng, ăn và ngủ, không có tâm luyến ái vào những thứ ấy trong mọi hoàn cảnh, trong 
mọi lúc, ấy đích thực là hành giả tu theo Phật. Chúng ta phải cố gắng tu tập bằng công 
phu của chính mình. Chớ ham danh tiếng, lợi lộc, vân vân. Phải tu tập theo tinh thần của 
chư Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng, cùng các Bồ Tát khác vì các vị Bồ 
Tát thường lấy sự thành tựu của chúng sanh làm sự thành tựu của chính mình. Các ngài 
không phân biệt người với ta. Bồ Tát thường nghe thấy rồi tùy hỷ tán thán công đức của 
mọi người —Buddhists cultivate without thoughts of seeking fame and benefit, for they 
have already eradicated the five roots of the hell: wealth, sex, fame, food, and sleep in all 
circumstances. We should cultivate the Way with our own effort. Do not crave fame and 
profits. We should follow the spirit of the Bodhisattvas ManJjusn, Samantabhadra, 
Avalokitesvara, Ksitigarbha, and other Bodhisattvas for they feel that living beings” 
accomplishments are the same as their own accomplishment. They do not make 
dictinctions between self and others. Bodhisattvas Joyfully support the merit and virtue 
they see and hear others doing. 


(II) Câu Pháp— Seek to learn and practice Dharma: Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc ngài Xá 
Lợi Phất tháp tùng ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to 
the Vimalakirti Sutra, when Sariputra accompanied ManJusri Bodhisattva to call on 
Vimalakiriti to enqulre after his health: 

*_ Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy trong nhà ông Duy Ma Cật không có giường ngồi chi 
hết, mới nghĩ rằng: “Các Bồ Tát và hàng đệ tử đây sẽ ngồi nơi đâu?”——Sariputra saw no 
seatfs In the room and thought: “Where do the Bodhisattvas and chief disciples sit?” 

* Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, liền nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: “Thế nào, 
nhân giả vì pháp mà đến hay vì giường ngồi mà đến?”——Vimalakirti knew of Sariputra”s 
thought and asked him: “Virtuous One, do you come here for a seat or for the Dharma?” 

* Xá Lợi Phất đáp: “Tôi vì Pháp mà đến, chớ không phải vì giường ngồi.”—Sariputra 
replied: “I come here for the Dharma and not for a seat.” 

* Ông Duy Ma Cật nói: “Ngài Xá Lợi Phất! Vả chăng người cầu Pháp, thân mạng còn 
không tham tiếc, huống chỉ là giường ngồi. Vả người cầu Pháp không phải có sắc, thọ, 


1686 


tưởng, hành, thức mà cầu; không phải có giới (18 giới), nhập (12 nhập) mà cầu; không 
phải có dục giới, sắc giới, vô sắc giới (tam giới) mà cầu. Ngài Xá Lợi Phất! Vả chăng 
người cầu Pháp không đắm trước nơi Phật mà cầu, không đắm trước nơi Pháp mà cầu, 
không đắm trước nơi chúng Tăng mà cầu. Vả người cầu Pháp không thấy khổ mà cầu, 
không đoạn tập mà cầu, không đến chứng diệt, tu đạo mà cầu. Vì sao? Vì pháp không hý 
luận. Nếu nói “ta phải thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, đó là hý luận chứ không 
phải cầu pháp." Ngài Xá Lợi Phất! Pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu 
pháp sanh diệt, chứ không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho 
đến Niết Bàn, đó là đắm nhiễm, chứ không phải cầu pháp. Pháp không chỗ làm, nếu làm 
nơi pháp, đó là chỗ làm chứ không phải cầu pháp. Pháp không thủ xả, nếu thủ xả pháp, 
đó là thủ xả, chứ không phải cầu pháp. Pháp không xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, đó là 
chấp trước nơi xứ sở chứ không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà 
biết, đó là cầu tướng chứ không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ nơi pháp, đó 
là trụ nơi pháp chứ không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe, hay, biết, nếu làm 
theo thấy, nghe, hay, biết, đó là thấy nghe hay biết chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô 
vi, nếu làm hữu vi là cầu hữu vi chứ không phải cầu pháp. Vì thế, ngài Xá Lợi Phất! Nếu 
người cầu pháp, đối với tất cả pháp, không có cầu đến—Vimalakiri said: “Hey 
Sariputra, he who searches for the Dharma does not even cling to his body and life, still 
less to a seat, for the quest of Dharma 1s not related to (the five aggregates): form (rupa), 
sensation (vedana), conception (sanjna), discrimination (samskara) and consciousness 
(vijnana); to the eighteen fields of sense (dhatu: the six organs, their obJects and their 
perceptions); to the twelve entrances (ayatana: the six organs and six sense data that 
enter for or lead to discrimination); and to the worlds of desire, form and beyond form. 
Sariputra, a seeker of the Dharma does not cling to the Buddha, the Dharma and the 
Sangha. A seeker of the Dharma does not hold the view of suffering, of cutting off all the 
accumulated causes thereof to put an end to 1t by treading the path to nirvana (I.e. the 
four noble truths). Why 1s it so? Because the Dharma 1s beyond all sophistry. For I1 one 
says: “Because I see suffering, I cut off its accumulated causes to wipe 1t out by treading 
the path thereto", this 1s mere sophistry and 1s not the quest of the Dharma. “Sariputra, the 
Dharma 1s called nirvana (the condition of complete serenity and ultimate extinction of 
reincarnation); 1Ÿ you give rise to (the concept of) birth and death, this 1s a search for birth 
and death and 1s not the quest of Dharma. The Dharma 1s (absolute and) immaculate, but 
1f you are defiled by the (thought of) Dharma and even that of nrrvana, this 1s pollution 
which runs counter to the quest of Dharma. Dharma cannot be practiced and 1 it is put 
Into practice, this Iimplies something (I.e. an obJec£) to be practiced and 1s not the quest of 
Dharma. Dharma 1s beyond grasping and reJecting, and If you grasp or reJect It, this 1S 
øraspIng or rejecting (something else) but not the quest of Dharma. Dharma 1s beyond 
position but If you give 1t a place, this 1s clinging to space but not the quest of Dharma. 
Dharma 1s formless but 1f you rely on form to conceive the Dharma, this 1s search for 
form but not the quest of Dharma. Dharma 1s not an abode but 1Ÿ you want to stay 1n 1t this 
1s dwelling in (an obJective) Dharma, but not the quest of (absolute) Dharma. Dharma 
can be neither seen, nor heard nor felt nor known but 1Ý you want to see, hear, feel and 
know 1t, this 1s the functioning of your (discriminatory) seeing, hearing, feeling and 
knowing but not the quest of Dharma. Dharma 1s (transcendenfally) Inactive (wu weI) but 


1687 


1Ÿ you are set on worldly activities, this 1s a search for the worldly way of life but not the 
quest of Dharma. Therefore, Sariputra, the quest of Dharma does not Imply seeking 
anything whatsoever.” 


(B) Vô Sở Cầu 
Doors 0ƒ Non-Seeking 


(ID Tổng quan về Vô Sở Cầu —An overview on “Nof to seek after anything ”: Theo Tổ Bồ Đề 


Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của Thiên giả. Người đời mãi mãi đắm mê, việc gì 
cũng tham trước, thế gọi là cầu. Bậc trí ngộ lẽ chân, chuyển ngược thế tục, nên an tâm 
trụ nơi vô vi, thân hình tùy nghi mà vận chuyển. Muôn vật đều là không, có gì vui mà 
cầu được. Hễ có công đức thì liền có hắc ám đuổi theo. Ở lâu trong ba cõi khác nào như 
trong nhà lửa. Có thân có khổ, được gì mà vui? Thông suốt được vậy ắt buông hết sự vật, 
dứt tường, chẳng cầu. Kinh nói: 'Còn cầu còn khổ. Hết cầu mới được vui. Xét biết không 
cầu mới thực là đạo hạnh nên nói là hạnh không cầu mong—According to the first 
patriarch Bodhidharma, “Not to seek after anything” 1s one of the four disciplinary 
processes. By “not seeking after anything” 1s meant this: “Men of the world, In eternal 
confusion, are attached everywhere to one thing or another, which 1s called seeking. The 
wIse, however, understand the truth and are not like the vulgar. Their minds abide 
serenely In the uncreated while the body turns about In accordance with the laws of 
causation. All things are empty and there 1s nothing desirable and to be sought after. 
Wherever there 1s nothing merit of brightness there follows the demerit of darkness. The 
triple world there one stays too long 1s like a house on fire; all that has a body suffers, and 
who would ever know what 1s rest? Because the wise are thoroughly acquainted with this 
truth, they get neer attached to anything that becomes, their thoughts are quieted, they 
never seek. Says the sutra: “Wherever there 1s seeking, there you have sufferings; when 
seeking ceases you are blessed. Thus we know that not to seek 1s verily the way to the 
truth. Therefore, one should not seek after anything.”—See Tứ An Lạc Hạnh in Chapter 
29. 


(I) Tam Vô Sở Cầu: 
(A) Lược sử về “Tam Vô Sở Cầu ”—A brieƒ history 0ƒ the “Three non-seeking practices ”: 


Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 dòng Thiền Ấn Độ và cũng là vị sơ tổ của dòng Thiền 
Trung Hoa đã dạy về tam vô sở cầu nhân sau cuộc nói chuyện với vua Hán Vũ Đế về tu 
hành tịnh hạnh vô cầu —Bodhidharma, the 28” Patriarch from India and also the I* 
Patriarch in China taught about three Non-seeking practices or three doors of liberation. 


(B) Nội dung của “Tam Vô Sở Cầu ”— Content 0ƒ the “Three non-seeking practices ”: 


l) 
2) 


Không: Emptiness—See Không In Chapter 85. 

Vô tướng: Signlessness—Vô tướng giải thoát hay đoạn trừ mọi hình tướng bên ngoài là 
giải thoát, một trong ba loại giải thoát—To get rid of the idea of form, or externals. There 
are no objects to be perceived by sense-organs, one of the three emancIpatIons. 


3) 


1688 


Vô nguyện: Wishlessness—Đoạn trừ tất cả mọi mong cầu cho đến khi nào không còn 
một mẩy may ham muốn hay cố gắng để đạt được bất cứ thứ gì là giải thoát, một trong 
ba loại giải thoát—To get rid of all wishes or desires until no wish of any kind 
whatsoever remains In the cultivatorˆs mind, for he no longer needs to strIve for anything, 
one of the three emancIpatIons. 


(C) Kết luận về “Tam Vô Sở Cầu ”—Conclusion on the “Three non-seeking practices ”: 


Thật vậy, chư pháp hữu vi như ảo như mộng, sanh diệt, diệt sanh. Có cái gì thường hằng 
cho chúng ta theo đuổi ? Hơn nữa, thế giới hiện tượng chỉ là tương đối, trong tai họa đôi 
khi có phước báo, trong phước báo có khi là tai họa. Thế nên người tu Phật nên luôn giữ 
tâm mình bình thản và không khuấy động trong mọi tình huống, lên xuống hay họa 
phước. Giả dụ như một vị Tăng tu tập hẩm hiu nơi sơn lâm cùng cốc, ít người thăm viếng 
hoàn cảnh sống thật là khổ sở cô độc, nhưng cuộc tu giải thoát thật là tỉnh chuyên. Thế 
rồi ít lâu sau đó có vài người tới thăm cúng dường vì nghe tiếng phạm hạnh của người, 
túp lều năm xưa chẳng bao lâu biến thành một ngôi chùa đồ xộ, Tăng chúng đông đảo, 
chừng đó phước thịnh duyên hảo, nhưng thử hỏi có mấy vị còn có đủ thì giờ để tỉnh 
chuyên tu hành như thuở hàn vi ? Lúc ấy cuộc tu chẳng những rõ ràng đi xuống, mà lắm 
lúc còn gây tội tạo nghiệp vì những lôi cuốn bên ngoài. Thế nên người tu Phật nên luôn 
ghi tâm pháp “Tam vô sở cầu nầy.”——Trully speaking, worldly phenomena are dharmas 
are I1llusory and dream-like, born and destroyed, destroyed and born. So what 1s there 
which 1s true ever-lasting and worth seeking ? Furthermore, worldly phenomena are all 
relative, in calamifies are found blessings, 1n blessings there 1s misfortune. Therefore, 
Buddhist cultivators should always keep their minds calm and undisturbed ¡ín all 
situaflons, rIsing or falling, unfortunate or blessed. For example, when a monk cultivates 
alone in a deserted hut with few visitors. Although hịs living conditions are miserable and 
lonely, his cultivation 1s diligent. After a while, virtuous people learn of his situation and 
come to offer and seek for his guidance, his used-to-be hut now become a huge 
magnificient temple, filled with monks and nuns. By then, his blessings may be great, his 
cultivation has not only obviously declined, sometimes external events may attract him to 
causing more bad karma. Therefore, Buddhist cultivators should always keep in mind 
these three Non-seeking practices. 


(HI)Mười Điều Tâm Niệm— Ten Non-Seeking Practices: 
(A) Mười Điều Vô Sở Câu— Ten “Not to seek after anything” Practices: 


Ù 


2) 


Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh: 
We should not wish (yearn) that our bodies be always free of diseases, because a 
disease-free body 1s prone to desire and lust (because with a disease-free body, one tends 
to be tempted with desire and lust). This wIll lead to precept-breaking and retrogression. 

Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy. Nếu như 
chúng ta cứ sống mãi trong cảnh thanh nhàn, như ý, không bị đời dằn vặt, lại chẳng bị 
vướng ít nhiều sự khổ não, ưu phiền, tất tâm sẽ sanh ra các niệm khinh mạn, kiêu sa; từ 
đó mà kết thành vô số tội lỗi. Phật tử chơn thuần phải nhân nơi hoạn nạn mà thức tỉnh 
cơn trường mộng và chiêm nghiệm được lời Phật dạy là đúng. Do đó mà phát tâm tính 
chuyên tu hành cầu giải thoát: We should not wish that our lives be free of all misfortune, 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1689 


adversity, or accident because without them, we will be easily prone to pride and 
arrogance. This will lead us to be disdainful and overbearing towards everyone else. lf 
people's lives are perfect, everything 1s JjJust as they always dreamed, without 
encountering heartaches, worries, afflictions, or any pains and sufferinss, then this can 
easily øIve Way fo conceif, arogance, efc.; thus, becoming the breeding ground for 
countless transgressions and offenses. Sincere Buddhists should always use misfortunes 
as the opportunity to awaken from being mesmerized by success, fame, fortune, wealth, 
etc. and realize the Buddha's teachings are true and accurate, and then use this 
realization to develop a cultivated mind seeking enlightenment. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không 
thấu đáo: We should not wish that our mind cultivation be free of all obstacles because 
without obstacles, we would not have opportunities to excell our mind. This will lead to 
the transgression of thinking that we have awakened, when In fact we have not. 

Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí 
nguyện không kiên cường: We should not wish that our cultivation be free of demonic 
obstacles, because our vows would not be then firm and enduring. This leads to the 
transgression of thinking that we have attained, when In fact we have not. 

Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng hay khinh thường kiêu ngạo: 
We should not wish that our plans and activitiles meet with easy success, for we will then 
be inclined to thoughfs of contempt and disrespect. This leads to the transgression of pride 
and concett, thinking ourselves to be filled with virtues and talent. 

Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa: We should not wish for 
gain In our soclal relatlons. This will lead us to violate moral principles and see only 
mistakes of others. 

Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì 
lòng tất kiêu căng: We should not wish that everyone, at all times, be on good terms and 
in harmony with us. This leads to pride and conceit and seeing only our own side of every 
1SSUe. 

Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ: We should not wish to 
be repaid for our good deeds, lest we develop a calculating mind. This leads to greed for 
fame and fortune. 

Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động: We should not wish to 
share In opportunitles for profit, lest the mind of illusion arise. This leads us to lose our 
good name and reputation for the sake of unwholesome gain. 


10) Oan ức không cần biện bạch, vì còn biện bạch là nhân ngã chưa xả: When subject to 


IinJustice and wrong, we should not necessarily seek the ability to refute and rebut, as 
doing so indicates that the mind of self-and-others has not been severed. This will 
certainly lead to more resentment and hatred. 


(B) Luận Bảo Vương Tam Muội của Đức Phật—Thus, the Buddha advised all oƑ ws to 


Ù 


2) 


Consider: 

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần—Turn suffering and disease into good medicine (consider 
diseases and sufferings as miraculous medicine). 

Lấy hoạn nạn làm giải thoát—Turn misfortune and calamity ¡into liberation (take 
misfortune and adversify as means of liberation). 


1690 


3) Lấy khúc mắc làm thú vị —Turn obstacles or high stakes ¡into freedom and ease (take 
obstacles as enJoyable ways to cultivate ourselves). 

4) Lấy ma quân làm bạn đạo —Turn demons or haunting spirits into Dharma friends (take 
demonic obstacles as our good spiritual advIsors). 

5) Lấy khó khăn làm thích thú——Turn trying events into peace and Joy (consider difficulties 
aS Our Joy Of gaining experlences or life enJoymenfs). 

6) Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đở—Turn bad friends ¡into helpful associates (treat 
ungrateful people as our helpful aids). 

7) Lấy người chống đối làm nơi giao du—Turn apponents into “fields of flowers” (consider 
opponents as our good relationshIps). 

8) Coi thi ân như đôi dép bỏ——Treat ingratitude as worn-out shoes to be discarded (consider 
m€FIfS Or services to others as ragged sÏIppers). 

9) Lấy sự xả lợi làm vinh hoa—Turn frugality into power and wealth (take frugality as our 
honour). 

10) Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh-—Turn injustice and wrong into conditions for progress 
along the Way (consider InJjustice or fals€ accusatlons as Our virtuIous gate to 
enlightenmert). 


(IV) Lời Phật dạy về Vô Sở Cầu trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương — The Buddha's 
Teachings on the Non-Seeking Practices im the For(y-Two Sections Sufra: “Có vị sa Môn 
hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng?” Đức 
Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau 
kính hết dơ thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm vô sở cầu thì sẽ biết đời 
trước”.”—“A Sramana asked the Buddha: “What are the causes and conditions by which 
one come to know past lives and also by which one”s understanding enables one to attain 
the Way?' The Buddha said: “By purifying the mind and guarding the wIll, your 
understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you polish a mirror, the dust 
vanishes and brIghtness remains; so, too, 1Ý you cut off and do not seek desires, you can 
then know past lives.” (Chapter 13). 


Phật Ngôn: 


Xuất gia bứt hết ái dục là khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, không phải bạn mà chung 
ở là khổ, qua lại trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi hãy giác ngộ để đừng qua lại 
trong vòng thống khổ ấy—It is difficult to renounce the world. It is difficult to be a 
householder. It 1s painful to assoclate with those who are not friends. It 1s painful to be 
wandering In the samsara forever. Reaching the enlightenment and let wander no more! Let”s 
suffer no more! (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 302) 


Chánh tín mà giới hạnh, được danh dự và thánh tài, người nào được như thế, đến đâu cũng 
tôn vinh—He who 1s full of faith and virtue, possessed of honor and holy wealth, revered and 
honoured wherever he goes (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 303). 


1691 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI BẢY 
CHAPTER FORTY-SEVEN 


Bát Đại Nhân Giác 
Eight Awakenings oƒ Great People 


(D Lịch sử và công năng của Kinh Bát Đại Nhân Giác— History and usage 0ƒ the Sufra on 


Ù 


2) 


3) 


4 


the Eight Awakenings 0ƒ Great People: 

Sa môn An Thế Cao, người Parthia, dịch từ Phạn sang Hán vào khoảng năm 150 sau Tây 
Lịch (đời Hậu Hán) tại Trung Tâm Phật Giáo Lạc Dương. Hòa Thượng Thích Thanh Từ 
dịch từ Hán sang Việt vào khoảng thập niên 70s. Nguyên văn bản kinh bằng Phạn ngữ 
không biết còn lưu truyền tới ngày nay hay không. Kinh nầy thích hợp với cả hai truyền 
thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa: Shramana An Shi Kao, a Partian monk, 
translated from Sanskrit into Chinese 1n about 150 A.D. (during the Later Han Dynasty). 
Most Venerable Thích Thanh Từ translated from Chinese Into Vietnamese in the 1970s. 
The original text of this sutra in Sanskrit 1s still extant to this day. This sutra 1s entirely 1n 
accord with both the Theravada and Mahayana traditions. 

Kỳ thật, từng điều trong tám điều giác ngộ của các bậc vĩ nhân trong kinh nầy có thể 
được coi như là để tài thiển quán mà hàng Phật tử chúng ta, đêm lẫn ngày hằng giữ thọ 
trì, chí thành tụng niệm ghi nhớ, tám điều giác ngộ của các bậc vĩ nhân: In fact, each of 
the eight Items In this sutra can be considered as a subJect of meditation which Buddhist 
disciples should at all times, by day and by night, with a sincere attitude, recite and keep 
1n mind eight truths that all great people awaken to. 

Tám Chơn Lý mà chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc vĩ nhân đã từng giác ngộ. Sau khi giác 
ngộ, các vị ấy lại tiến tu vô ngần từ bi đạo hạnh để tăng trưởng trí huệ. Dùng thuyển 
Pháp Thân thong dong dạo chơi cõi Niết Bàn, chỉ trở vào biển sanh tử theo đại nguyện 
cứu độ chúng sanh. Các bậc nầy lại dùng tám Điều Giác Ngộ để khai lối dắt đìu chúng 
sanh, khiến cho ai nấy đều biết rành sự khổ não của tử sanh sanh tử, để từ đó can đảm xa 
ha ngũ dục bợn nhơ mà quyết tâm tu theo Đạo Thánh: Eight Truths that all Buddhas, 
Bodhisattvas and great people awaken to. After awakening, they then energetically 
cultivate the Way. By steeping themselves in kindness and compassion, they ørow 
wIsdom. They sail the Dharma-body ship all the way across to Nirvana”s other shore, only 
to re-enter the sea of death and rebirth to rescue all living beings. They use these Eight 
Truths to point out the right road to all beings and in this way, help them to recognIze the 
anguish of death and rebirth. They Inspire all to cast off and forsake the FIve Desires, and 
Instead to cultivate their minds in the way of all Sages. 

Nếu là Phật tử phải nên luôn trì tụng kinh nầy, hằng đêm thường trì tụng và nghĩ tưởng 
đến tám điều nầy trong mỗi niệm, thì bao nhiêu tội lỗi thảy đều tiêu sạch, thong dong 
tiến vào nẻo Bồ Đề, nhanh chóng giác ngộ, mãi mãi thoát ly sanh tử, và thường trụ nơi 
an lạc vĩnh cửu: If Buddhist disciples recite this Sutra on the Eight Awakenings, and 
constantly ponder 1ts meaning, they wIll certainly eradicate boundless offenses, advance 


1692 


toward Bodhi, quickly realize Proper Enlightenment, forever be free of death and rebirth, 
and eternally abide In Joy. 


(II) Hình thức của kinh— The form oƒ the sutra: Xét về phương diện hình thức thì kinh văn 


rất đơn giản. Kinh văn rất cổ, văn thể của kinh thuộc loại kết tập như Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương và Kinh Lục Độ Tập. Tuy nhiên, nội dung của kinh rất sâu sắc nhiệm mầu—The 
form of the sutra 1s very simple. The text form 1s ancIent, Just like the Forty-Two Chapters 
and the Sutra on the Six Paramitas. However, 1s content is extremely profound and 
marvelous. 


(HI)Nội dung của Kinh Bát Đại Nhân Giác—Confent 0ƒ the Sutra on the Eight Awakening 


Ù 


a) 


oƒ Great People: Ai trong chúng ta cũng đều khao khát sâu xa muốn đạt được hạnh phúc 
và cố sức tránh né khổ đau phiền não; tuy nhiên, những hành vi và cách ứng xử của mình 
trong cuộc sống hằng ngày chẳng những không mang lại được hạnh phúc, mà ngược lại, 
chúng chỉ làm tăng thêm khổ đau phiển não cho chính mình. Tại sao lại như vậy? Phật 
giáo cho rằng chỉ đơn thuần là chúng ta không giác ngộ chân lý. Phật giáo cho rằng các 
kinh nghiệm có vẻ như vui sướng trên cõi đời nầy thực chất đều là những trạng thái đau 
khổ. Phật tử thuần thành nên thấy rõ vấn để nằm ở chỗ chúng ta cảm nhận chúng như 
những trạng thái vui sướng chỉ vì khi so sánh với những kinh nghiệm khổ đau phiền não 
thì chúng có vẻ như là nhẹ nhàng và thoải mái hơn, thế thôi. Phật tử nên ngày đêm hết 
lòng đọc tụng và thiển quán về tám điều giác ngộ lớn mà chư Đại Bồ Tát đã khám 
phá ——Everyone of us knows what we deeply aspire to gain is happIness and what we try 
to avoid 1s sufferings and afflictions; however, our actions and behaviors In daily life do 
not bring us any Joy and happiness; on the contrary, they only lead us to more sufferings 
and afflictions. Why? Buddhism believes that we cause our own sufferings and afflictions 
because we are not awakening of the truth. Buddhism claims that experiences which are 
apparently pleasurable In this world are ultimately states of suffering. Devout Buddhists 
should see clearly the point 1s that we perceive them as states of pleasure only because, 
1n comparIson to sfates of sufferings and afflictHons, they appear as a form of relief. A 
disciple of the Buddha, day and night, should wholeheartedly recite and meditate on the 
eipght awakenings discovered by the great beings. 

Điều Giác Ngộ Thứ Nhất — The Eirst Awakening: Giác ngộ rằng cõi thế gian là vô 
thường, đất nước nguy ngập, bốn đại khổ không, năm ấm không phải ta, luôn sinh luôn 
diệt thay đổi, hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, hình là rừng tội bất tịnh, hãy quán sát như 
thế mà la dần sanh tử—The awareness that the world is impermanent. All regimes are 
subJect to fall; all things composed of the four elements that are empty and contain the 
seeds of suffering. Human beings are composed of five aggregates, and are without a 
separate self. They are always in the process of change, constantly being born and 
constantly dying. They are empty of self, without sovereignty. The mind 1s the source of 
all unwholesome deeds and confusion, and the body 1s the forest of all impure actions. lf 
we meditate on these facts, we can gradually be released from the cycle of birth and 
death. 

Đời vô thường quốc độ bở dòn: The world ¡is impermanent, countries are perilous and 
†ragile. 


b) 


đ) 
©) 


8) 
h) 


2) 


a) 


b) 


đ) 


3) 


1693 


Tứ đại khổ không: The body's four elements are a source of pain; ultimately, they are 
empty. 

Năm ấm không phải ta: The Five Aggregates (Skandhas) are not me. 

Đổi đời sanh diệt chẳng lâu: Death and rebirth are simply a series of transformations. 

Giả dối không chủ lý mầu khó tin: Misleading, unreal, and uncontrollable. 

Tâm là nguồn ác xuất sanh: The mind is the wellspring of evil. 

Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay: The body ¡s the breeding ground of offenses. 
Người nào quán sát thế nầy sẽ lần hồi sanh tử sớm chây thoát ra: Whoever can 
Invesfigate and contemplate these truths, will gradually break free of death and rebirth. 
Điều Giác Ngộ Thứ Hai—The Second Awakening: Giác ngộ rằng ham muốn nhiều là 
khổ nhiều. Tất cả những khó khăn trên đời nầy đều khởi lên từ lòng tham dục. Những ai 
ít ham muốn thì mới có khả năng thư giản, thân tâm mới được giải thoát khỏi những hệ 
lụy của cuộc đời—See Awareness that more desire brings more suffering. The awareness 
that more desire brings more suffering. All hardships In datly life arise from greed and 
desire. Those with lite desire and ambition are able to relax, theIr bodies and minds are 
free from entanglemernt. 

Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều (ham muốn nhiều là khổ nhiều): Too much desire 
brings pain. 

Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu (tất cả những khổ nhọc trên đời đều do ham muốn mà ra) 
bởi do tham dục, mà chiêu khổ nầy: Death and rebirth are tiresome ordeals which stem 
from our thoughts of greed and desire. 

Những ai có ít ham muốn thì thân tâm được giải thoát tự tại (bớt lòng tham dục chẳng 
gây, thân tâm tự tại vui nầy ai hơn): By reducing desires, we can realize absolute truth 
and enJoy independence and well-being in both body and mind. 

Điều Giác Ngộ Thứ Ba—The Third Awakening: Giác ngộ rằng tâm chúng sanh không 
bao giờ biết đủ, chỉ tham cầu nhiều nên tội ác luôn tăng. Trong cuộc sống hằng ngày lúc 
nào họ cũng mong được ăn ngon, mặc đẹp, trang sức lộng lẫy, nhưng những thứ nây chỉ 
làm mình thỏa mãn trong một thời gian ngắn mà thôi, nhưng sau đó một thời gian chính 
những thứ đã từng mang lại niềm vui cho mình giờ đây có thể làm cho mình nhàm chán. 
Cũng như vậy, danh vọng mà chúng ta đang có cũng không khác gì. Ban đầu mình có thể 
nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi được nổi danh, nhưng sau một thời gian, những gì mình 
cảm thấy có thể chỉ còn là sự nhàm chán và không thỏa mãn. Bậc Bồ Tát không thế, mà 
ngược lại tâm luôn biết đủ, luôn thanh bần lạc đạo, luôn lấy trí huệ làm sự nghiệp tu 
hành—The awareness that the human mind 1s always searching for possessions and never 
feels fulfilled. This causes Iimpure actions to ever increase. In our daily lie we always 
want to have good food, nice clothes, attractive Jewllery, but we only feel satisfled with 
them for a short time, after that, the very same obJect that once gave us pleasure might 
cause us frustration now. The same can also be applied to fame. At the beginning we 
might think ourselves that we are so happy when we are famous, but after some time, If 
could be that all we feel 1s frustration and dissatisfaction. Bodhisattvas, however, always 
remember the principle of having few desires. They live a simple life in peace In order to 
practice the Way, and consider the realization of perfect undestanding as their only 
CAT€€T. 


8) 
b) 


c) 


5) 


8) 
b) 
c) 


đ) 
©) 


8) 
6) 


8) 
b) 


1694 


Đắm mê trần mải miết chẳng dừng: Our minds are never satisfied or content with just 
enouph. 

Một bể cầu được vô chừng: The more we obtain, the more we waIt. 

Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu: Thus we create offenses and do evil deeds. 

Những hàng Bồ Tát hiểu sâu: Bodhisattvas do not make mistakes. 

Nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn: Instead, they are always content. 

Cam nghèo giữ đạo là hơn: Nurture the way by living a qulet life in humble surroundings. 
Lầu cao trí huệ chẳng khờn dựng lên: Their sole occupation is cultivating wisdom. 

Điều Giác Ngộ Thứ Tư—The Fourth Awakening: Giác ngộ rằng biếng lười là đọa lạc, 
nên thường phải tu hành tinh tấn để dẹp tắt tứ ma mà thoát ra ngục ngũ ấm và tam giới— 
The awareness of the extent to which laziness 1s an obstacle to practice. For this reason, 
we must practice diligently to destroy the unwholesome mental factors which bind us, 
and to conquer the four kinds of Mara, in order to free ourselves from the prison of the 
five aggregates and the three worlds. 

Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân: Idleness and self-indulgence will be our downfall. 
Thường tu tinh tấn vui mừng, dẹp trừ phiển não ác quân nhiều đời: With unflagging 
vigor, Great people break throuph therr afflictions and baseness. 

Bốn ma hàng phục như chơi. Ngục tù ấm giới thẳnh thơi ra ngoài: They vanquish and 
humble the Four Kinds of Demons, and they escape from the prison of the Five Skandhas. 
Điều Giác Ngộ Thứ Năm —The Eifth Awakening: Giác ngộ rằng vì si mê nên phải sinh 
tử tử sinh không dứt. Vì thế Bồ Tát luôn học nhiều, nghe nhiều để phát triển trí huệ, 
thành tựu biện tài. Nhờ vậy mà có thể giáo hóa hết thảy chúng sanh vào cảnh giới hỷ 
lạc The awareness that Ignorance 1s the cause of the endless cycle of birth and death. 
Therefore, Bodhisattvas always listen and learn ¡in order to develop their understanding 
and eloquence. This enables them to educate living beings and bring them to the realm of 
Øreaft JOy. 

Ngu si là gốc khổ luân hồi: Stupidity and ignorance are the cause of death and rebirth. 

Bồ Tát thường nhớ không nguôi: Bodhisattvas are always attentive to. 

Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào: And appreciative of extensive study and 
erudition. 

Vun bồi trí tuệ càng cao: They strive to expand their wisdom. 

Biện tài đầy đủ công lao chóng thành: And refine their eloquence. 

Đặng đem giáo hóa chúng sanh: Teaching and transfoming living beings. 

Niết bàn an lạc còn lành nào hơn: Nothing brings them greater joy than this. 

Điều Giác Ngộ Thứ Sáu—The Sixth Awakening: Giác ngộ rằng nghèo khổ sinh nhiều 
oán hận giận hờn, từ đó mà ác duyên kết tụ. Bồ Tát bình đẳng bố thí, không phân biệt kẻ 
oán người thân, chẳng nghĩ đến lỗi xưa, cũng không ghét người đương thời làm ác—The 
awareness that poverty creates hatred and anger, which creates a viclous cycle of 
negative thoughts and activiy. When practicing generosity, Bodhiattvas consider 
everyone, friends and enemies alike, as equal. They do not condemn anyone”s past 
wrongdoinss, nor do they hate those who are presently causing harm. 

Người khổ nghèo lắm kết oán hờn: The suffering of poverty breeds deep resentment. 
Không duyên tạo tác ác đâu sờn: Wealth unfairly distributed creates ill-will and conflict 
among people. 


c) 
đ) 


7) 


a) 


b) 


c) 
đ) 


8) 


a) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


1695 


Bồ Tát bố thí, ai hơn kẻ nầy, lòng không còn thấy kia đây: So, Bodhisattvas practice 
giving and treat friend and foe alike. 

Ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào. Dù người làm ác biết bao, một lòng thương xót khổ 
đau cứu giùm: They neither harbor grudges nor despite evil-natured poeple. 

Điều Giác Ngộ Thứ Bảy—The Seventh Awakening: Giác ngộ rằng ngũ dục dẫn đến lỗi 
vạ. Dù cùng người tục sinh sống mà không nhiễm thói trần tục. Như vị Tỳ Kheo xuất gia, 
thường chỉ tam y nhất bát, sống thanh bân lạc đạo, giới hạnh thanh cao, bình đẳng và từ 
bi với tất cả chúng sanh mọi loại —The awareness that the five categories of desire lead 
to difficulties. Although we are in the world, we should try not to be caught up in worldly 
matters. ÀA monk, for example, has In his possession only three robes and one bowl. He 
lives simply in order to pratilce the Way. His precepts keep him free of attachment to 
worldly things, and he treats everyone equally and with compassion. 

Năm dục gây lầm lỗi ngất trời. Tuy người thế tục ngoài đời: Great people, even as laity, 
are not blightly by worldly pleasures. 

Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình, ba y thường nhớ của mình, ngày nào sẽ được ôm 
bình ngao du: Instead, they constantly aspire to take up the three preceptfs-robes and 
blessing-bowl of the monastic life. 

Chí mong lìa tục đi tu, đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ: Their ideal and ambition is 
to leave the household and family life to cultivate the way in Iimmaculafte purIty. 

Hạnh lành cao vút kính thờ, thương yêu tất cả không bờ bến đâu: Their virtuous qualities 
are lofty and sublime; their attitudes toward all creatures are kind and compassionate. 
Điều Giác Ngộ Thứ Tám—The Eighth Awakening: Giác ngộ lửa dữ sanh tử gây ra vô 
lượng khổ não khắp nơi. Bồ Tát phát đại nguyện cứu giúp tất cả chúng sanh mọi loài, 
cùng chịu khổ với chúng sanh mọi loài, và dẫn dắt chúng sanh đến cảnh giới an lạc—The 
awareness that the fire of birth and death 1s raging, causing endless suffering everywhere. 
Bodhisattvas should take the Great Vow to help everyone, to suffer with everyone, and to 
guide all beings to the realm of great Joy. 

Tử sanh hoài đau khổ vô cùng: Rebirth and death are beset with measureless suffering 
and afflictions, like a blazing fire. 

Phát tâm dõng mãnh đại hùng: Thus, great people make the resolve to cultivate the Great 
Vehicle. 

Quyết lòng độ hết đồng chung Niết bàn: To rescue all beings. 

Thà mình chịu khổ muôn vàn, thay cho tất cả an nhàn thẳnh thơi: To endure endless 
hardship while standing In for others. 

Mọi người đều được vui tươi, đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang: To lead everyone to 
ultimate happiness. 





1696 


Phật Ngôn: 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Tăng 
già—The disciples of Gotama are always awake. Those who always contemplate the Sangha 
by day and night (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 298). 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng sắc 
thân—The disciples of Gotama are always awake. Those who always contemplate the body 
by day and night (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 299). 


Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui điều bất sát— 
The disciples of Gotama are always awaken. Those who always contemplate delight in 
harmlessness or compassion by day and night (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 300). 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)— Sutra In Forty-Two Sections: 
Chương 24— Chapter 24: Đức Phật dạy: “trong các thứ ái dục, không gì hơn sắc dục. Sự ham 
muốn sắc dục mạnh hơn mọi thứ khác. Hỉ có một sắc dục như vậy, nếu có cái thứ hai giống 
như sắc dục, thì không ai có thể tu tập theo Đạo được.”—The Buddha said: “As to love and 
desire, no desire 1s as deep-rooted as sex; there 1s nothing greater than the desire for sex. 
Fortunately, 1t 1s one of a kind. If there were something else like it, no one 1n the world would 
be able to cultivate the Way.” 


Chương 26— Chapter 26: Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ với ý đồ phá hoại tâm 
ý của Phật. Phật bảo: “Túi da ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên 
thần càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông mà giảng pháp. Ông 
nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.”—The heavenly spirits, desiring to destroy the Buddha”s 
resolve, offered Jade women to him. The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” What are you 
doing here? Go away, Ì am not interested.” 'Then, the heavenly spirits asked most respectfully 
about the meaning of the Way. The Buddha explained 1t for them and they Iimmediately 
obtained the fruition of Srotaapanna.” 


Chương 27— Chapter 27: Đức Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi 
theo dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy 
làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học 
đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải 
thoát, ta bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.”——The Buddha said: “Those who follow the Way are 
like floating pieces of woods in the water flowing above the current, not touching either 
shore and that are not picked up by people, not intercepted by ghosfs or spirifs, not caught In 
whirlpools, and that which do not rot. Ï guarantee that these pieces of wood wIll certainly 
reach the sea. I guarantee that students of the Way who are not deluded by emotional desire 
nor bothered by myriad of devious things but who are vigorous in their cultivation or 
development of the unconditioned wIll certainly attain the way.” 


1697 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI TÁM 
CHAPTER FORTY-EIGHT 


Căn— Cảnh— Thức 
Organs— Objecfs— Co'iSClOISH€SSẴS 


(A) Căn — Organs 

(A-1) Tổng quan về “căn ”— An overview oƒ “Indriya ” 

(A-2-1) Nghĩa của “căn ”— The meanings 0ƒ “Indriya ” 

(A-2-2)Những định nghĩa liền quan đến “Căn”—DefimHons which are related to 
*Indriya ” 

(A-3) Phân loại căn— Categories 0ƒ` “Andriyam ” 

(I) Ngũ Căn— Fïive senses. 

(H) Lục Căn— The six indriyas. 

(IHI)Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ faculties oƒ Great Enlightening Beings. 

(IV)Hai mươi hai căn— Twenfy-fwo ƒaculties. 


(A-4) Thu Thúc và Hộ Trì Các Căn— Restraint and Guardian oƒ the sense-door 
(l) Thu Thúc các Căn—Sense restraint. 
(H) Hộ Trì các Căn— Guardian oƒ the Sense-door. 


(B) Cảnh — Objecfs 

(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Cảnh ”— Overview and Meanings oƒ “External States ” 
(1) Tổng quan về Cảnh—An overview oƒ External States or Objects. 

(II) Nghĩa của Cảnh— The meanings öoƒ ObJects. 

(HI)Những cảnh giới khác— Other Realms. 


(B-2) Phân loại cảnh— Categories 0ƒ Objecfs 

()_ Nhị Cảnh— Two realms. 

(II) Tam Cảnh— Three kinds oƒ object-domain. 
(HI)Bốn cảnh giới— Four realmas. 

(IV)Năm Cảnh Phật— Five realms oƒa Buddha. 

(V) Lục Cảnh — The six objects. 

(VI) Chín Cảnh —Nine realms. 

(VIHI)Thập Cảnh— Ten stages or objects In meditation. 
(VII)Mười Tám Cảnh— Eighteen reqlms. 


(C) Thức— Consciousnesses: Vinnana (p)— ParWnana or VỤngna (skf) 

(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thức— Overview and Meanings oƒ Consciousnesses 
(1) Tổng quan về Thức—An overview oƒ Consciousness. 

(H) Nghĩa của Thức— The meanings 0ƒ Consciousness. 


1698 


(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Thức— Other definitions which are related to 
ConsciOusness. 
(IV) Ảnh hưởng của Thức— The influence oƒ Parijnana. 


(C-2) Các Loại Thức—A varifies 0ƒ VỤnana 

(_ Nhất Thức— One VỤnana. 

(H) Nhị Thức— Two kinds oƒ vijnana. 

(HI)Tam Thức— Three kinds oƒ perception. 

(IV)Tứ Thức— Four classes 0ƒ consciOousness. 

(V) Ngũ Thức— Five senses Oƒ COHSClOMSN€SS. 

(VI)Lục Thức— Six concepftions (COnsciowsnesses). 

(VHI)Bảy thức— SeVen COHSClOMSN€SS€S. 

(VIH)Bát Thức— Eight kinds oƒ vÿnana: See Bát Thức in Chapter 49. 
(IX)Cửu Thức—Nine kinds oƒ vjnana. 

(X) Hai Mươi Bốn Thức Dục Giới— Twenty-ƒfour sense-sphere beautfiful minds. 
(XI)Vô Lượng Thúc. 

(XH)Vô thức— Unconsciousness. 





1699 


(A) Căn 
O@rgans 


^? ^ . 
(A-1) Tổng quan về “căn ” 
An oyerview 0ƒ “lndriya ” 


Lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, hoặc súc sanh, vân vân, không ngoài 
sự chi phối của lục căn. Con người sở dĩ sanh làm a tu la, sanh lên cõi trời hay sanh vào 
cõi người cũng không ngoài tác dụng của sáu căn nầy. Đồng ý lục căn giúp chúng ta sinh 
hoạt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng chúng lại là tác nhân chính rước khổ đau phiền 
não vào thân tâm của chúng ta. Chúng chính là những nhân tố chính khiến chúng ta gây 
tội tạo nghiệp, để rồi cuối cùng phải bị đọa vào các đường dữ cũng vì chúng. Chúng ta 
đừng cho rằng mắt là vật tốt, giúp mình nhìn thấy, bởi vì chính do sự giúp đỡ của mắt mà 
sanh ra đủ thứ phiền não, như khi mắt nhìn thấy sắc đẹp thì mình sanh lòng tham sắc đẹp, 
tham tới mức dầu đạt hay không đạt được cái sắc ấy mình vẫn bị phiền não chế ngự. 
Ngay cả tai, mũi, lưỡi, thân, và ý cũng đều như vậy. Chúng khiến mình phát sanh đủ thứ 
phiền não. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng đệ tử của Ngài như thế nầy: “Các 
con phải tu làm sao cho trên không biết có trời, giữa không biết có người, dưới không 
biết có đất.” Tu như thế nào mà trời, đất và người không còn ảnh hưởng đến lục căn, 
đông tây nam bắc cũng không còn ảnh hưởng đến lục căn, ấy chính là lúc chúng ta giải 
thoát khỏi mọi chướng ngại —The six faculties are the main reasons that cause human 
beings to fall into hells, to be reborn in the realm of the hungry ghosts, or animals, asuras, 
devas, or human beings, etc. lt is agreeable that the six faculties that help us mainfain our 
daily activities, but they are also the main factors that bring sufferings and afflictions to 
our body and mind. They are the main agents that cause us to create unwholesome 
karma, and eventually we wIll fall into evil ways because of them. Do not think that the 
eyes are that great, Just because they help us see things. It 1s exactly because of their help 
that we give rise to all kinds of sufferings and afflictions. For Instance, when we see an 
attractive person of the opposite sex, we become greedy for sex. If we do not get what 
we want, we will be afflicted; and 1f we get what we want, we wIll also be afflicted. The 
other faculties, ear, nose, tongue, body and mind are the same way. They make one give 
rIse to many sufferings and afflictions. Therefore, the Buddha advised his disciples thus: 
“You should cultivate until you are unaware of heaven above, people in between, and 
earth below.” If we cultivate until the time heaven, earth, people, east, west, south, north, 
efc., can no longer Iimpact our six faculties, then at that point we are liberated from all 
hindrances. 





Ù 
2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


1) 
2) 
3) 
4) 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3) 


10) Phù trần căn: Indriya (skt—Organs of sensation 


1700 


(A-2-1) Nghĩa của “căn ” 
The meanings 0ƒ “Indriya ” 


Căn bản: Mula (skt——Basis—Origin. 

Giác quan: Indriya (p & sk—Senses——Faculty of sense—Organs of sense. 

Năng lực của giác quan: Faculty of sense—Sense—Organ of sense. 

Năng lực của thân và tâm: Bodily and mental power. 

Năng lực của tâm linh: Spiritual faculties or power of the spirituality. 

Rễ cây: Có sức sanh trưởng, mọc ra các thứ cành, như nhãn căn của mắt có sức mạnh có 
thể sinh ra nhãn thức, tín căn có thể sinh ra những việc thiện, nhân tính có tác dụng sanh 
ra thiện ác nghiệp——Root, or source which 1s capable of producing or growing, as the eye 
1s able to produce knowledge, as faith 1s able to bring forth good works, as human nature 
1s able to produce good or evil karma. 


(A-2-2) Những định nghĩa liên quan đến “Căn ” 
DofiniHons which are related to “Indriya ” 


Ái căn: Root of desire—Dục vọng là gốc sanh ra các phiển não—The root of lust, which 
produces the passlons. 

Định Căn: Sense of meditaton—See Chapter 21 (B-4). 

Huệ Căn: Sense of wisdom—See Chapter 21 (B-4). 

Lạc căn: Organs of pleasure—Sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý—The six organs of 
©yes, ears, nose, tongue, body and mind. 

Mệnh Căn: Basis for life——Root of reincarnation—Theo Tiểu Thừa giáo thì căn bản của 
cuộc sống hay sự tái sanh là phi sắc phi tâm, mà là do nghiệp của quá khứ sinh ra, Đại 
Thừa chấp nhận cái nầy mượn tên là mệnh căn, chứ không phải là thực thể riêng có bổn 
mệnh—A root or basis for life or reincarnation, the nexus of Hinayana between two life- 
periods, accepted by Mahayana as nominal but not real. 

Nghỉ căn: Root of doubt—Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến không thấy 
được chân lý, không thực hành được thiện nghiệp, đây là một trong năm triển cái—The 
overhanging cover of doubt, which prevents sentient beings from seeing and practicing 
good deeds, one of the five covers or mental and moral hindrances—See Ngũ Chướng In 
Chapter 38. 

Nghiệp Căn: Root of action—Bổn hạnh—Original action—Căn bản hành động của Phật 
và Bồ Tát The method or motive of attainment (Deeds or doings of a Buddha or 
bodhisattva). 

Nhãn Căn: Organ of sight—Một trong lục căn—One of the sIx senses—See Lục Căn In 
Chapter 48 (A-3) (II). 

Niệm Căn: Sense of memory—See Chapter 21 (B-4). 

Ngoại hình của ngũ căn—Ngũ Trần 
Phù Trợ Chính Căn hay ngoại hình của ngũ căn, có thể thấy được hay nghe được như thị 
giác, thính giác, vân vân, là phù trần phù trợ “chính căn.” Đối lại với thắng nghĩa căn— 





1701 


The external organs of sensation, 1.e. of sight, hearing, etc, which aid the senses. Also 
means “fleeting,” or “vacuous,” these external things having an illusory existence; the 
real organs, or Indriya; in contrast with the function of faculty of sensation. 


11) Tấn Căn: Sense of endeavor—Tấn căn có nghĩa là cái tinh thần tỉnh tấn đơn thuần và 


liên tục. Chỉ riêng lòng tín thành thì không đủ. Đời sống tôn giáo của chúng ta không thể 
là chân thực nếu chúng ta chưa duy trì lòng tín thành một cách đơn thuần và không ngừng 
nghỉ nỗ lực để tinh thần tôn giáo của chúng ta không bị yếu đi hay bị mất năng lực—The 
spirit endeavoring purely and Incessantly. Faith alone 1s not enough. Our religious lives 
cannot be true unless we mainfain our faith purely and constantly endeavor so that our 
religIous spIrit does not weaken or Ïose I(s pOWeT. 


T2) Thiện Căn: Kusala-mula (skÐÙ——Œood roots. 


8) 
b) 
c) 


Bố thí: Almsgiving. 
Bi mẫn: Mercy. 
Trí tuệ: WIsdom. 


13) Thiệt Căn: Organ of taste—See Lục Căn in Chapter 48 (A-3) (II). 
14) Tín Căn: Sense of belief—=See Chapter 21 (B-4). 
15) Tội Căn: Root of sin—Căn bản của tội ác là sự không giác ngộ và vô minh—The 


unenlightenment or Ignorance. 


16) Tránh Căn: Vivada-mulani (p)—Roots of contention—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


Trường Bộ Kinh, có sáu tránh căn—According to the Sangtiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha, there are SIX roofS Of contenfion: 

Ở đây vị Tỳ Kheo PHẦN NỘ VÀ UẤT HẬN, sống không cung kính, không tùy thuận vị 
Đạo Sư; không cung kính, không tùy thuận Pháp; không cung kính, không tùy thuận 
Tăng; không thành tựu đầy đủ các Học Pháp, nên vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư 
Tăng. Tranh luận như vậy khiến chúng sanh không hạnh phúc, không an lạc; khiến chư 
Thiên và loài người không hạnh phúc, mà đau khổ. Nếu các vị thấy được tránh căn nơi 
các vị hay nơi người khác, các vị phải cố gắng đoạn trừ. Nếu các vị không thấy tránh 
căn, hãy gìn giữ đừng cho các tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai: Here a 
monk who 1s angry and bears ill-will, he 1s disrespectful and discourteous to the Teacher, 
the Dhamma, and the Sangha, and does not finish his Training. He stirs up contention 
withinn the Sangha, which brings woe and sorrow to many, with evil consequences, 
misfortuine and sorrow for devas and humans. Should you discover such a root of 
contenfion among yourselves or among others, you should strive to get rid of Just that root 
Of contention. If you find no such root of contention, then you should work to prevent Ifs 
overcoming you 1n the future. 

Ở đây vị Tăng CHE DẤU và GIÁ DỐI: Here a monk is full DECEITEUL and 
MALICIOUS (the rest remains the same as 1n a). 

Ở đây vị Tỳ Kheo TẬT ĐỐ và XAN THAM: Here a monk is ENVIOUS and MEAN (the 
rest remains the same as 1n a). 

Ở đây vị Tỳ Kheo LỪA ĐẢO và LƯỜNG GẠT: Here a monk is CUNNING and 
DECEITFUL, (the rest remains the same as 1n a). 

Ở đây vị Tỳ Kheo ÁC DỤC và TÀ KIẾN: Here a monk is full of evil desires and 
WRONG VIEWS (the rest remains the same as 1n a). 


1702 


0 Ở đây vị Tỳ Kheo CHẤP TRƯỚC SỞ KIẾN, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ: Here a monk 
1S opinionated, obstinate and tenacious (the rest remains the same as 1n a). 

T7) Trỉ căn: Organ of perception. 

a) Ngũ căn: Five organs of perception—See Ngũ Căn in Chapter 48 (A-3) (ID). 

b) Bồ Tát biết rõ căn cội và khả năng của chúng sanh nên không còn sợ hãi: To know the 
roofs or capacities of all beings as do Bodhisattva; therefore, they have no fear. 

18) Túc Căn: Cội căn được vun trồng trong tiền kiếp ——Root of one”s present lot which were 
planted in previous existence. 

19) Tuệ Căn: Root of wisdom——Một trong ngũ căn, căn có thể quán đạt chúng sanh để nẩy 
sinh ra đạo lý—The organ of wIsdom, one of the five organs—See Huệ Căn in Chapter 
48 (A-3) () @'). 

20) Tỷ căn: Organ of smell—See Lục Căn in Chapter 48 (A-3) (II). 

21) Ý Căn: Manayatanam (p)—Indriya or Mana-indriya (sk)—Mana-yatana (p)—Faculty of 
thinking—Năng lực tư duy. 

a)_ Nghĩa của Ý Căn— The meanings oƒ Faculty oƒ thinking: 

Tri giác: Năng lực tư duy——The perception of thinking. 

1i) Căn của tâm: The organ of mind. 

ii) Ý căn, một trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, nước, lửa, gió hình thành; trong khi 
cảnh sở đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức): 
Thought, the mind-sense, the sixth of the senses, the perception of thinking or faculty of 
thinking or the thinking mìnd. 

b) Ý Căn theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa”—Faculty oƒ 
thimking according to Most Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancien† Path”: Theo 
Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” ý căn nhận thức các pháp trần, 
chúng ta biết không phải là thứ gì có thể sờ mó hay nhận thấy được như năm căn khác 
nhận thức năm trần, con mắt nhận thức thế giới của màu sắc, hay những sắc trần; lỗ tai 
có thể nghe được các âm thanh, vân vân. Tuy nhiên, tâm nhận thức thế giới của những ý 
niệm và tư tưởng. Căn (Indriya) theo nghĩa đen là “thủ lãnh” hay “Ông chủ”. Các sắc chỉ 
có thể được thấy bằng nhãn căn, chứ không phải bằng tai, nghe cũng vậy, phải có nhĩ 
căn, vân vân. Khi nói đến thế giới của những ý niệm và tư tưởng thì tâm căn là ông chủ 
cai quản lãnh vực tinh thần nầy. Con mắt không thể nghĩ ra các tư tưởng và tập trung các 
ý niệm lại, nhưng nó là công cụ để thấy các sắc, thế giới của màu sắc——According to 
Most Venerable Piyadassi in “Phe Buddha's Ancient Path,” faculty of mind recogn1zes 
mental obJects, we know, 1s not something tangible and perceptible like the other five 
facultes, which recognizes the external world. The eye cognizes the world of colors 
(vanna) or visible obJects, the ear audible sounds, and so forth. The mind, however, 
cognizes the world of ideas and thoughts. Faculty of mind literally means “chief” or 
“lord”. Forms can only be seen by the faculty of the eye and not by the ear, hearing by 
the faculty of the ear, and so on. When 1t comes to the world of thoughts and ideas the 
faculty of the mind lord over the mental realm. The eye can not think thoughts, and 
collect ideas, but 1t 1s Instrumental in seeing visible forms, the world of colors. 


1703 


(A-3) Phân loại căn 
Categories 0ƒ` “Andriyam ” 


() Ngũ Căn— Fiye senses: Pancendriyani (skt—Ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào 
địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì từ đó mà 
chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo— 
The five sense-organs can be entrances to the hells; at the same time, they can be some 
of the most Important entrances to the great enlightenment; for with them, we create 
karmas and sins, but also with them, we can practise the right way. 

(A-1)Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm căn—According to the Sangiti 
Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are five roofs or faculties (ndriyan1)— 
The five organs of the senses——FEive spiritual faculties: 

1) Mắt: Eyes—Thị giác—Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ để nhận biết—This is 
one of the six senses on which one relies or from which knowledge 1s received. 

2) Tai: Ears—Thính giác—Theo đạo Phật, đây là một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn 
với sáu trần, tai phải hòa hợp với âm thanh nghe—According to Buddhism, this is one of 
the six unions of the six sense organs with the six obJects of the senses, the ears 1s In 
union with sound heard. 

3) Mũi: Nose—Khứu giác—Mũi phải hòa hợp với mùi ngữi, một trong sáu sự hòa hợp giữa 
sáu căn với sáu trần—Nose is in union with the smell smelt, this is one of the six unions 
Of the six sense organs with the six obJects of the senses. 

4) Lưỡi: Tongue—VỊ giác—Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm, đây là một trong sáu sự 
hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—Tongue is in union with the taste tasted, this is one of 
the six unions of the six sense organs with the six obJects of the senses. 

5) Thân: Body—Xúc giác— Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc, đây là một trong sáu sự 
hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—Body ¡s in union with the thing touched, this is one of 
the six unions of the six sense organs with the six obJects of the senses. 

(A-2)Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn—Four causes that cause the eye-sense to be 
awakened: Các căn khác lại cũng bị khơi dậy cùng cách nầy —Other sense organs are 
also awakened In the same manner. 

1) Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc Mahamati về bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn 
căn—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati about the four causes 
that cause the eye-sense to be awakened. 

a) Chấp vào thế giới sở kiến, không biết rằng đấy là do tâm tạo nên: Being attached to the 
visible world, not knowing 1t is mind-made. 

b)_ Bám chặt vào các hình sắc do bởi tập khí của những suy luận không vững chắc và những 
kiến giải sai lầm từ vô thỉ: The tenaciously clinging to forms due to the habit-energy of 
unwarranted speculations and erroneous views from beginningless time. 

c) Tự tính của chính cái thức: The self-nature of the Vijnana itself. 

d) Quá ham muốn cái phức tính của các hình sắc và tướng trạng: An eager desire for the 
multitudinousness of forms and appearances. 

2) Lời Phật dạy về “Bốn Nguyên Nhân Khơi Dậy Nhãn Căn”—The Buddha's teachings on 
“Four causes that cause the eye-sense to be awakened”: Do đó Đức Phật nói: “Này 


1704 


Mahamati! Do bởi bốn nguyên nhân khơi dậy nhãn căn nầy mà các con sóng của các 
thức phát sinh được vận động ở trong A Lại Da tuôn chảy như những dòng nước giữa 
biển. Này Mahamati, cũng như trường hợp nhãn căn, các căn khác cũng vậy, sự nhận 
thức về thế giới đối tượng xãy ra đồng thời và đều đặn trong tất cả các căn, các nguyên 
tử, và các lỗ chân lông; cũng như tấm gương phản chiếu hình ảnh, và này Mahamati, 
giống như gió làm biển động, biển tâm xao động bởi gió của cảnh giới và những con 
sóng lổng lên không dứt. Nguyên nhân và sự biểu hiện về hoạt động của nó không tách 
rời nhau, và vì khía cạnh nghiệp của thức được nối kết chặt chẽ với khía cạnh bổn 
nguyên nên tự tính về hình sắc hay một thế giới đối tượng không được xác quyết đúng 
đắn, và này Mahamati, do đó mà hệ thống năm thức phát sanh. Này Mahamati, khi kết 
hợp năm thức nây, thế giới đối tượng được xem như là lý do của sự sai biệt và các đối 
tượng được nêu định rõ ràng thì bấy giờ chúng ta có Mạt Na Thức. Do đó mà có sự sinh 
ra của thân thể hay hệ thống các thức. Tuy nhiên, các thức ấy không nghĩ rằng chúng phụ 
thuộc vào nhau mà gắn chặt vào thế giới sở kiến hay thế giới sinh khởi từ chính cái tâm 
của người ta hay tự tâm sở hiện, và được cái tâm ấy phân biệt. Các thức và Mạt Na Thức 
sinh khởi đồng thời, phụ thuộc vào nhau, và không bị phá vỡ, mà mỗi thứ tự nhận lấy 
môi trường thể hiện riêng——The Buddha reminded Mahamati: “Oh, Mahamati! Owing to 
the four causes, the waves of the evolving ViJnanas are set in motion in the Alaya which 
flows like the water in the midst of the ocean. Oh Mahamati, as with the eye-sense, so 
with the other senses, the perception of the obJective world takes place simultaneously 
and regularly in all the sense-organs, atoms, and pores; 1t 1s like the mirror reflecting 
1mages, and oh Mahamati, like the wind-tossed ocean, the ocean of mind 1s disturbed by 
the wind of obJectivity and the ViJjnana-waves rage without ceasing. The cause and the 
manifestation of 1s action are not separated the one from the other; and on account of the 
karma-aspect of the ViJjnana being closely united with the oriIginal-aspect, the self-nature 
of form or an obJective world 1s not accurately ascertained, and, o Mahamati, thus 
evolves the system of the five Vijnanas. When together, oh Mahamati, with these five 
Vijnanas, the obJecive world 1s regarded as the reason of the differentiaton and 
appearances are definitely prescribed, we have the Manovijnana. Caused by this 1s the 
birth of the body or the system of the Vijnanas. They do not, however, reflect thus: “we, 
mutually dependent, come to get attached to the visible world which grows out od one”s 
own mind and Is discriminated by It.` The Vijnanas and Manovijnana rise simultaneously, 
mutually conditioning, and not broken up, but each taking 1n 1ts own field of 
T€presenftations. 


(B) Năm Căn Khác —FIve more faculties: 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Lạc Căn: Sukha (p)—Pleasant bodily feeling. 
Khổ Căn: Dukkha (p)—Pam. 

Hỷ Căn: Somanassa (p)—Gladness. 

Ưu Căn: Domanassa (p)—sadness. 

Xả Căn: Upekha (p)—lIndifferent feeling. 


(C) Năm Căn Khác ——Five more faculties: 
(C-1)Năm Căn dẫn đến Thiện Pháp —The five positive agents—The five roots that give rise 


to other wholesome dharmas: 


Ũ 


2) 


3) 


4 


3) 


(C-2)Ngũ Căn Sắc (năm căn tương ứng với năm sắc) 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


1705 


Tín Căn: Sraddhendriya (skt——Saddha (p)—Tin tưởng vững chắc nơi Tam Bảo và Tứ 
Diệu Đế—Faith or virtue of beliefSense of belief in the Triple Gem and the Four 
Noble Truths. 

Tấn Căn: Viryendriya (skt)—Tinh tấn tu tập thiện pháp —Energy (vigor) or virtue of 
acfive vigor—Sense of endeavor or vigor to cultivate good deeds. 

Niệm Căn: Smrtindriya (skÐ——Nhớ tới chánh nệm——Memory, mindfulness, or virtue of 
midfulness—Sense of memory or rIght memory. 

Định Căn: Samadhindriya (sk)—Định tâm lại một chỗ hay chuyên chú tâm vào một 
chỗ—Visionary meditation, samadhIi, or virtue of concentratlon—Concentration—Sense 
of meditation. 

Huệ Căn: Prajnendriya (skt)—Trí huệ sáng suốt không vọng tưởng hay sự hiểu biết hay 
suy nghĩ chân lý——Virtue of wisdom vor awareness—Sense of wIisdom or thinking of the 
truth. 





FIve senses that correspond to colors: 
Tín Căn tương ứng với sắc Trắng có nghĩa là vì tin nơi Tam Bảo và Tứ Diệu Đế nên 
chúng sanh có thể vượt qua mọi cấu nhiễm: The sense of belief corresponds to White 
colour, signifies that owing to the belief in the Triple Gem and the Four Noble Truths, 
sentient beings are able to overcome all defilements. 

Tấn Căn tương ứng với sắc Đỏ, có nghĩa là đại cần dũng: Energy or Vigor corresponds to 
Red colour, signifies øreat endeavor. 

Niệm Căn tương ứng với sắc Vàng, có nghĩa là đạt đến chánh niệm để có Định Tuệ: 
Mindfulness corresponds to Yellow colour, sigmifies that cultivators try to reach right 
memory so that they can obtain both Concentration and Wisdom. 

Định Căn tương ứng với sắc Xanh, có nghĩa là Đại Không Tam Muội: Concentration 
corresponds to Blue colour, signifies Great Empty samadhiI. 

Huệ Căn tương ứng với sắc Đen, có nghĩa là sắc cứu cánh của Như Lai: Wisdom 
corresponds to Black colour, sIgnifies the supreme colour of the Tathagata. 


(H) Lục Căn— The six tnđriyas: S1x roots of sensation. 
(A) Nghĩa của Lục Căn— The meanings oƒ the siX senses: 


l) 
2) 
3) 
#) 
3) 
6) 


Mắt: Eye. 
Tai: Ear. 
Mũi: Nose. 
Lưỡi: Tongue. 
Thân: Body. 
Ý: Mind. 


(B) Lục Căn là những đối tượng của Thiền Tập— The six senses are objects oƒ meditation 


pracfices: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải 
luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc 
của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cẩm nghĩ phát sinh do kết 
quả của những sự tiếp xúc ấy ——According to Bikkhu Piyananda ¡in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be aware of the sense organs such as eye, ear, nose, 
tongue and body and the confact they are having with the outside world. You must be 
aware of the feelings that are arising as a result of this confact. 


1706 


I)_ Mắt đang tiếp xúc với sắc: Eye ¡is now in contact with forms (rupa). 

2) Tai đang tiếp xúc với thanh: Ear is now in contact with sound. 

3)_ Mũi đang tiếp xúc với mùi: Nose is now in conatct with smell. 

4) Lưỡi đang tiếp xúc với vị: Tongue is now in confact with taste. 

5) Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm: Body is now in contact with touching. 

6) Ý đang tiếp xúc với vạn pháp: Mind is now in contact with all things (đharma). 

(C) Lục căn theo Tỳ Kheo Bồ Đêề—Si¡x roots according to Bhikkhu Bodhi: Theo Tỳ Kheo Bồ 
Đề trong Vi Diệu Pháp, trong phần đại cương của những phân loại linh tinh, có sáu căn— 
According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, in the compendium of mixed categorlies 
there are SIX rOOfS: 

(C-1)Bất thiện căn—Unwholesome Roots: 

1) Tham: Greed. 

2) Sân. 

3) S¡: Delusion. 

(C-2)Thiện căn— Wholesome Roofs: 

4) Vô tham: Non-greed. 

5) Vô sân: Non-hatred. 

6) Vô sĩ: Non-delusion. 

(D) Lục Nội Xứ: Ajjhattikani ayatanani (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có sáu nội xứ—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are six Internal sense-spheres: 

1) Nhãn Xứ: Eye-sense-sphere. 

2) Nhĩ Xứ: Ear-sense-sphere. 

3) Tỷ Xứ: Nose-sense-sphere. 

4) Thiệt Xứ: Tongue-sense-sphere. 

53) Thân Xứ: Kayayatanam (p)—Body-sense-sphere. 

6)_ Ý Xứ: Manayatanam (p)—Mind-sense-sphere. 

(E) Những định nghĩa khác liên quan đến Lục Căn— Other definitions that are related to the 
$Ỉx rOOfS OŸ SenSafiOn: 

1) Lục Căn Công Đức: Công năng thành tựu của lục căn—The powers of the six senses (the 
achievement by purification of their Interchange of function). 

2) Lục Căn Ngũ Dụng: Dùng một căn thay thế cho căn khác, hoặc là chỉ dùng một căn để 
thay thế cho tất cả các căn khác, đây là Phật lực—Substitution of one of the organ for 
another, or the use of one organ to do the work of all the others, which 1s a Buddha's 
pOWCT. 

3) Lục Căn Nhân: Theo A Tỳ Đàm của tông Câu Xá, có sáu căn nhân trong thuyết nhân 
quả—According to the Abhidharma of the Kosa School, there are six chief causes ¡n the 
Theory of Causal Relation. 

a)_ Năng Tác Nhân: Karana-hetu (skt)—Năng tác nhân là yếu tố dẫn đạo trong sự phát sinh 
một hậu quả——The active cause as the leading factor in the production of an effect. 

b)_ Câu Hữu Nhân: Sahabhu-hetu (skt)——Câu hữu nhân là loại nhân mà trên hai yếu tố luôn 
luôn cùng hành sự với nhau —The co-existent cause, more than two factors always 
working together. 


c) 


đ) 


©) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


1707 


Đồng Loại Nhân: Sabhaga-hetu (skt)—Là loại nhân trợ giúp những nhân khác cùng loại 
với nó——The similar-specIes cause, a cause helping other causes of its kind. 

Tương Ưng Nhân: Saprayukta-hetu (skt—Là loại nhân xuất hiện bất cứ lúc nào, từ bất 
cứ động lực nào, đối với bất cứ sự kiện nào, trong bất cứ cơ hội nào, và trong bất cứ 
trường hợp nào—The concomifant cause, appearing at any time, from any motive, with 
regard to any fact, on any occasion and In any environment. 

Biến Hành Nhân: Sarvatgrata-hetu (skt——Là nhân luôn luôn liên hệ với những tà kiến, 
hoài nghi hay vô minh, tạo ra tất cả những sai lầm của con người—The universally 
prevalent cause, a cause always connected with wrong views, doubfs or Ignorance which 
produces all the errors of men. 

Dị Thục Nhân: Vipaka-hetu (skt)—Là nhân tạo ra kết quả của nó trong một đời sống 
khác, như khi những thưởng phạt nhận lãnh được trong trong đời kế tiếp sau khi chết— 
The cause ripening 1n a different life, a cause which produces 1ts effect in a different life, 
as when retributions are obtained In the life after death. 

Lục Căn Nhân Tứ Trợ Duyên: Bảy mươi lăm pháp trong A Tỳ Đàm của Câu Xá Tông, dù 
phân ly, đều liên kết nhau trong thế giới hiện thực. Hiện tượng nây được cắt nghĩa bằng 
lý thuyết tương quan nhân quả hay thuyết về mười nhân, trong đó có sáu căn nhân và 
bốn trợ duyên—The seventy-five elements mentioned ¡in the Abhidharma of the Kosa 
School, though separate from one another, are found linked together in the actual world. 
This phenomenon 1s explained by the theory of causal relation or combination, sometimes 
called the Doctrine of the Ten Causes, in which six Chief Causes (hetu) and four Sub- 
causes (pratyaya) are assumed. 

Lục Căn Ô Nhiễm: Six 1mpure faculties—See Lục Căn Thanh Tịnh in Chapter 48 (A-3) 
qI) () 0). 

Lục Căn Sám Hối: Sám hối tội lỗi của lục căn—A penitential service over the sins of the 
SIX S€ISeS. 

Lục Căn Thanh Tịnh: Sáu căn thanh tịnh nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát triển 
sức mạnh vô hạn (như trường hợp Đức Phật). Sự phát triển tròn đầy nầy làm cho mắt có 
thể thấy được vạn vật trong Tam thiên Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi 
địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như 
nghiệp lực của từng cá nhân—Six pure faculties——The six organs and their purification in 
order to develop their unlimited power and interchange (in the case of Buddha). This full 
development enables the eye to see everything 1n a great chillocosm from 1ts highest 
heaven down to 1s lowest hells and all the beings past, present, and future with all the 
karma of each. 

Lục Căn Thanh Tịnh Vị: Trạng thái lục căn thanh tịnh mà tông Thiên Thai đã định nghĩa 
trong Thập Tín Vị của Biệt Giáo hay Tương Tự Tức của Viên Giáo—The sftate of the 
organs thus purified 1s defined by T”len-T”ai as the semblance stage In the Perfect 
teaching. 


(HI)Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ ƒaculties oƒ Great Enlightening Beings: 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười căn. Chư Bồ Tát an trụ trong 
những pháp nầy thời được căn đại trí viên mãn vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of faculties of Great Enlightening Beings. 


1708 


Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme faculties of fulfillment of 
great knowledge of Buddhas. 

1) Hoan hỷ căn, vì thấy tất cả chư Phật với lòng tin chẳng hư hoại: Joyful faculties, seeing 
all Buddhas, with faith Iindestructible. 

2) Hi vọng căn, vì những Phật pháp đã nghe đều tổ ngộ tất cả: Hopeful faculties, 
understanding whatever Buddha teachings they hear. 

3) Bất thối căn, vì tất cả tác sự đều rốt ráo: Nonregressing faculties, consummating all their 
tasks. 

4)_ An trụ căn, vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hạnh: Steadfast faculties, not stopping the practices 
of Enlightening BeIngs. 

5) Vi tế căn, vì nhập lý vi diệu Bát Nhã Ba La Mật: Subtle faculties, entering the subtle 
principle of transcendent wisdom. 

6) Bất hưu tức căn, vì rốt ráo sự việc tất cả chúng sanh: Unceasing faculties, consummating 
the tasks of all sentient beings. 

7)_ Như Kim Cang căn, vì chứng biết tất cả những pháp tánh: Adamantine faculties, realizing 
the nature of all things. 

8) Kim Cang quang diệm căn, vì chiếu khấp tất cả cảnh giới Phật: Indestructible glowing 
faculties, 1lluminating all spheres of Buddhahood. 

9) Vô sai biệt căn, vì tất cả Như Lai đồng một thân: Undifferentiated faculties, being the 
same one body as all Buddhas. 

10) Vô ngại tế căn, vì thâm nhập mười trí lực của Như Lai: Unobstructed faculties, deeply 
penetrating the ten powers of the enlightened. 


(IV)Hai mưởơi hai cắn— Twenty-fwo ƒaculties: 

(A) Hai mươi hai căn trong sư toàn thiện của một vị Phật và Phật sự của Ngài— TWenfy †wo 
roofs or mmodes oƑprocesses in the perƒect developmen† 0a Buddha and his works: 

1-6)Từ 1 đến 6 là ngũ quan và ý (sáu cơ sở)—From I to 6 are the six bases: 

1) Nhãn căn: Caksurindriya (skÐ——Eye. 

2) Nhĩ căn: Srotrendriya (skt)—Ear. 

3) Tỷ căn: Ghranendriya (skt——Nose. 

4) Thiệt căn: Jihvendriya (skt)—Tongue. 

3) Thân căn: Kayendriya (skt)—Body. 

6) Ý căn: Manaindriya (skt)—Mind. 

7-8)Từ 7 đến 8 là tánh nam và tánh nữ —From 7 to 8§ are The masculine and feminine 
potentialities that distinguish the sexes: 

7) Nữ căn: Strindriya (skt)—Female organ. 

8) Nam căn: Purusendriya (skt)—Male organ. 

9) Thứ 9 là Mệnh căn: Jivitendriya (skt)—Cơ quan tất yếu của sức sống qui định tất cả các 
hiện tượng sinh lý——LIfe, the vital faculty which determines all physiological phenomena: 

10-14)Từ thứ 10 đến 14 các cảm giác ham muốn, đau đớn, vui, buồn và dửng dưng——From 10 
to 14 are the faculties of pleasure, paIn, Joy, sadness, and Indifference: 

10) Khổ căn: Dukhendriya (skt)——Suffering or pain. 

11) Lạc căn: Sukhendriya (skt—Pleasure. 

12) Uu căn: Daurmanasyendriya (skt——Sorrow. 


1709 


13) Hỷ căn: Saumanasyendriya (skt)—Joy. 

14) Xả căn: Upeksendriya (sk)——Abandoning. 

15-19)Từ thứ 15 đến 19 là ngũ căn (tín, tấn, niệm, định, huệ) hay năm gốc rễ tinh thần làm cơ 
bản cho việc phát triển ngũ lực— The five mental roots that form the basis for the 
development of the five powers (the root of faith, of exertion or energy, of concentration, 
of mindfulness, of wIsdom): 

15) Tín căn: Sraddhendriya (skÐ——Faith. 

16) Tấn căn: Viryendriya (skt)—Zeal or effort. 

17) Niệm căn: Smrtindriya (skt)—Memory. 

18) Định căn: Samadhindriya (skt)—Meditation or trance. 

19) Huệ căn: Prajnendriya (skt)—W1Isdom. 

20-22)Từ thứ 20 đến 22 là ba năng lực siêu nhiên —From 20 to 22 are three supermundane 
faculties: 

20) VỊ tri đương tri: Anajnatamajnasyamindriya (skt)—Niễm tin vào khả năng đạt tới nhận 
thức cần thiết để bước vào con đường siêu nhiên—The power for learning the four Noble 
Truths. The certainty of being able to know what 1s not yet known, which come at the 
beginning of the supramundane path. 

21) Ký tri căn: Ajnendriya (skt——Nhận thức cao nhất đạt được trạng thái dự lưu—The power 
of having learned the four Noble Truths. Supreme knowledge , which 1s reached at the 
momert of actualizing stream-entry (Shrota-apanna). 

22) Cụ tri căn: Ajnata-Vindriya (skt)——Năng lực của kẻ nắm được nhận thức toàn hảo của 
bậc A la hán—The power of perfect knowledge of the four Noble Truths. The faculty of 
him who possesses perfect knowledge (the faculty of an arhat). 

(B) Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vì Diệu Pháp, có hai mươi hai căn—According to BhikkhU 
Bodhi in Abhidhamma, there are twenfy-fwo ƒaculties: 

1) Nhãn căn: The eye faculty. 

2) Nhĩ căn: The ear faculty. 

3) Tỹ căn: The nose faculty. 

4) Thiệt căn: The tongue faculty. 

3) Thân căn: The body faculty. 

6) Nữ căn: The femininity faculty. 

7) Nam căn: The masculinity faculty. 

8) Mạng căn: The life faculty. 

9) Tâm căn: The mind faculty. 

10) Lạc căn: The pleasure faculty. 

11) Khổ căn: The pain faculty. 

12) Hỷ căn: The joy faculty. 

13) Ưu căn: The displeasure faculty. 

14) Xả căn: The equanimity faculty. 

15) Tín căn: The faith faculty. 

16) Tấn căn: The energy faculty. 

17) Niệm căn: The mindfulness faculty. 

18) Định căn: The concentration faculty. 

19) Tuệ căn: The wisdom faculty. 


1710 


20) Ý nghĩ “Ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được biết.”: The faculty “I will know the 
unknown” 

21) Chứng ngộ cao thượng nhất: The faculty of final knowledge. 

22) Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ (khả năng kiểm soát): The faculty of one who has the 
final knowledge. 


(A-4) Thu Thúc và Hộ Trì Các Căn 
Restraint and Guardian oƒ the sense-door 


(ID) Thu Thúc các Căn—Sense resfrainí: Thu thúc các căn và theo dõi cảm giác của mình là 
một sự thực tập tốt đẹp. Lúc nào chúng ta cũng phải chú tâm tỉnh thức, ghi nhận mọi cảm 
giác đến với mình, nhưng đừng thái quá. Hãy đi, đứng, nằm, ngồi một cách tự nhiên. 
Đừng quá thúc ép việc hành thiển của mình, cũng đừng quá bó buộc chính mình vào 
trong một khuôn khổ định sẵn nào đó. Quá thúc ép cũng là một hình thức của tham ái. 
Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đựng là điều kiện cần thiết của hành giả. Nếu chúng ta 
hành động một cách tự nhiên và chú tâm tỉnh thức thì trí tuệ sẽ đến với chúng ta một 
cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tu tập thiển định có mục đích hiểu tánh thuần khiết và khách 
quan trong khi quan sát và cố tránh những cảm giác vui, buồn, thương, ghét, thiện, ác, 
ham muốn, hận thù, v.v.—Sense restraint is proper practice. We should be mindful of it 
throughout the day. But do not overdo 1t. Walk, eat, and act naturally, and then develop 
natural mindfulness of what 1s going on within ourselves. To force our meditation or 
force ourselves Into awkward patterns 1s another form of craving. Patience and endurance 
are necessary. lÝ we act naturally and are mindful, wisdom will come naturally. Besides, 
practicing medifation can lead to pure and obJective observation and 1s Iintended to 
prevent emotions such as Joy, sadness, love, Jealousy, sympathy, antipathy, desire, 
hatred, ect. 


(I) Hộ Trì các Căn— Guardian oƒ the Sense-door: Theo Kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ 
Kinh, Đức Phật đã dạy về một vị Tỳ Kheo Hộ Trì Các Căn: “Thế nào là vị Tỳ Kheo hộ 
trì các căn? Khi mắt thấy sắc, Tỳ Kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện khởi lên, Tỳ Kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, 
thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận 
thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nguyên 
nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, Tỳ Kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ấy 
nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vẩn đục——According 
to the Samannaphala Sutta In the Long Discourses of the Buddha, the Buddha taught 
about “a guardian of the sense-door.” How does a monk become a guardian of the sense- 
door? Here a monk, on seeing a visible obJect with the eye, does not ørasp at 1fs major 
SIgns or secondary characteristics. Because greed and sorrow, evil unskilled states, would 
overwhelm him 1f he dwelt leaving this eye-faculty unguarded, so he practises guading 1t, 
he protects the eye-faculty, develops restraint of the eye-faculty. On hearing a sound with 


1711 


the ear...; on smelling an odour with the nose...; on tasting a flavour with the tongue...; 
on feeling an obJect with the body...; on thinking a thought with the mind, he does not 
Ørasp at 1s major signs or secondary characteristics, he develops restraint of the mind- 
faculty. He experiences within himself the blameless bliss that comes from maintaining 
this Ariyan guarding of the faculties. 


(B) Cảnh 
Objecfs 


(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Cảnh ” 
Overview and Meanings 0ƒ “External States ” 


(D Tổng quan về Cảnh —An overview oƒ External Stafes or Objecfs: Ngoại cảnh giới là 


cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Cảnh là nơi tâm vin vào đó 
mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn 
thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. 
Không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là có tu. Ngược lại, nếu bị ngoại cảnh chuyển, ấy 
là đọa lạc. Ngoại cảnh còn là điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài khiến cho người ta làm 
việc ác. Tất cả những trở ngại và bất toàn không do những điều kiện bên ngoài, mà là do 
tâm tạo. Nếu chúng ta không có sự tỉnh lặng nội tâm, không có thứ gì bên ngoài có thể 
mang lại hạnh phúc cho chúng ta—External realms are realms which are not created by 
the mind, but come from the outside. À prospect, region, ferriftory, surroundinøs, views, 
circumsfances, environment, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the 
sphere of mind, the sphere of form for the eye, of sound for the ear, etc. lf you can 
remain unperturbed by external states, then you are currently cultivating. Ôn the contrary, 
1Ÿ you are turned by external states, then you will fall. External states are also external 
condiions or circumsfances which str or tempt one to do evil. Problems and 
dissatisfaction do not develop because of external conditions, but from our own mind. lf 
we don't have Internal peace, nothing from outside can bring us happiness. 


(1) Nghĩa của Cảnh— The meanings 0ƒ Objecfs: Visaya, artha, or gocara (skt). 


l) 


2) 
1) 


ñ) 


Cảnh: Nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi 
là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức vin vào 
gọi là thanh cảnh, vân vân—A prospect, region, terriory, surroundings, views, 
circumsfances, environment, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the 
sphere of mind, the sphere of form for the eye, of sound for the ear, efc. 

Cảnh Giới: Realm—Sphere—Region—Có năm cảnh giới—There are five realms: 

Dục Giới: Kamadhatu (skt)—The sensual realm or the realm of desire: Thế giới của các 
loài sinh động——The world of living beings. 

Sắc Giới: Rupadhatu (sk0——Heaven with form. 

Sơ thiền thiên: First Dhyana Heaven. 

Nhị thiển thiên: Second Dhyana Heaven. 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


1712 


Tam thiền thiên: Third Dhyana Heaven. 

Tứ thiền thiên: Fourth Dhyana Heaven. 

See Tứ Thiền Thiên in Chapter 169. 

Vô Sắc Giới: Arupadhatu (skt)——Heaven without form. 

Không vô biên xứ: Akasanantyayatanam (skt)—The endlessness of space. 

Thức vô biên xứ: ViJnanantyayatanam (skt)—The endlessness of mind. 

Vô sở hữu xứ: Akincanyayatanam (skt)—The heaven of nothingness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Naivasamjnanasamjnayatanam (skt)—Neither conscious nor 
unconscIous sfate of heaven. 

See Tứ Không Xứ in Chapter 169. 

Tịch Diệt Địa: Nirodha-samapatti (skt)—Extinction—Bồ Tát hay A La Hán—Bodhisattva 
or Arhat. 

Phật địa hay Pháp giới địa: Dharmadhatu-samapatti (skt)——Thiển quán về nguyên lý phổ 
biến, tứ thế giới——Abstract-meditation on the universal principle, i.e., world. 

Cảnh giới hay sở hành: Gocara (skt—Gocara nghĩa đen là “phạm vi cho súc vật” hay 
“đồng cỏ cho súc vật,” là một phạm vi cho hành động và đối tượng của giác quan. Trong 
Kinh Lăng Già, Gocara có nghĩa là một thái độ tâm linh chung mà người ta có đối với thế 
giới bên ngoài, hay đúng hơn là một khung cảnh tâm linh mà sự hiện hữu của con người 
được bao bọc trong đó—Gocara means experlence, mental attitude. Gocara literally 
means “a range for cattle,” or “a pasturage,” 1s a field for action and an obJect of sense. 
In the Lankavatara Sutra, It means a general attitude one assumes toward the external 
world, or a better spiritual atmosphere in which one”s being 1s enveloped. 


(HLNhững cảnh giới khác— Other Realms: 


l) A Tu La Cảnh: Realm OŸ asuras (titans) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Realm of angry spirits—Cảnh giới A-Tu-La. 
Bát Nhã Cảnh: Tất cả chư pháp đều là cảnh giới của Bát Nhã; Bát Nhã là trí năng 
duyên, chư pháp là cảnh sở duyên—External world prajna, or wisdom of all things; 
prajna 1s subJective all things are 1ts obJective. 

Biệt Cảnh: Different realmsh—Các cảnh giới riêng biệt khác nhau, cũng là biệt cảnh tâm 
SỞ (tâm sở của những cảnh riêng biệt). Theo Duy Thức Học, biệt cảnh là những ý tưởng 
hay trạng thái tâm thức khởi lên khi tâm được hướng về những đối tượng hay điều kiện 
khác nhau. Theo Pháp Tướng Tông, biệt cảnh là những yếu tố của tâm sở bao gồm năm 
thứ: dục, thắng giải, niệm, định và huệ —-Different regions, states or conditions. 
According to the Mind-Only theorlies, different realms mean the Ideas, or mental states 
which arise according to the various objects or conditions toward which the mind 1s 
directed. According to the Fa-Hsiang School, this group of elements falls under the 
general category of “mental function” which has five elements: desire, verification, 
recollection, meditation, and wisdom. 

Chúng sanh cảnh: Realm of all the living—Cảnh giới của tất cả chúng sanh, đối lại với 
cảnh giới của Phật —The realm of all the living, in contrast with the Buddha-realm (Phật 
giới). 

Cực Lạc Cảnh: Chúng sanh sanh vào cảnh giới Tịnh Độ là những bậc Bồ Tát thượng 
thiện, đã dứt trừ tất cả chướng ngại ác duyên. Hơn nữa, không có ngoại đạo tà ma nên 
tâm họ thường an tịnh—The extreme joys In the Pure Land. Those who are reborn in the 





6) 


7) 


ổ) 


3) 


1713 


Pure Land have the highest level Bodhisattvas as theIr companions, and are free from all 
obstacles, calamitles and evil conditions. Moreover, there are no externalists or evil 
demons, so their minds are always calm and still. 

Cảnh Diệu Thiện: Realm of profound joy—Thế giới thâm hỷ. Xứ sở của Ngài Duy Ma 
Cật, người mà người ta tin là đồng thời với Đức Phật The country of Vimalakirti, who 
has stated to have been a contemporary of SakyamuII. 

Đối Chất Cảnh: Object-domain with the original substance—See Chapter 48 (B-2) (ID 
(2) @). 

Hiện Cảnh: Bahyubhava (skt—External world—Cảnh giới tướng The object 
perceived, or empirical world, associated with function—Outside obJects——Phenomenal 
world—Ngoại vật (cảnh vật bên ngoài)—Thế giới bên ngoài —Còn gọi là Hiện Tướng 
hay Hiện Thức, một trong tam tế để cập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nghĩa là thế giới 
hiện tượng bên ngoài. Theo Lạt Ma Anarika Govinda, người Phật tử không tin rằng có 
thế giới bên ngoài hiện hữu độc lập, riêng biệt mà bản thân họ có thể len vào trong 
những mãnh lực của nó. Đối với họ, thế giới bên ngoài và bên trong nội tâm chỉ là hai 
mặt của cùng một khuôn vải; trong đó những sợi chỉ của mọi động lực và biến cố của 
mọi hình thái của ý thức và đối tượng của nó cùng dệt thành một màng lưới bất khả phân 
ly, màng lưới của những tương quan vô tận và điều kiện hóa lẫn nhau—The external, or 
phenomenal world, the third aspect referred to in the Awakening of Faith. According to 
Lama Anarika Govinda, the Buddhist does not believe in an independent or separate 
exIsting external world into those dynamic forces he could insert himself. The external 
world and his internal world are for him only two sides of the same fabric, in which 
threads of all force and of all events, of all forms of conscIousness and of their obJects are 
woven Into an Inseparable net of endless, mutually conditioned relations. 

Hỏa Viện Cảnh: Realm of fire—Hỏa Giớ—Kim Cang Viêm—Hoả Viện hay là một 
trong bốn giới hay tứ đại (đất, nước, lửa, gió). Đây là một loại quán tưởng trong đó hành 
giả tự thấy mình đang bị lửa bao bọc (kết hỏa ấn thân xoay ba vòng về phía phải, lấy 
thân làm trung tâm để quán tưởng một đại hỏa viện vây quanh)—Realm of fire or Fire- 
court, one of the realms of the four elements (earth, water, fire, and wind). This 1s a kind 
of contemplation, in which the devotee sees himself encircled by fire. À kind of 
contemplation, in which devotee sees himself encircled by fire after circumambulating 
three times to the right while making the fire sIgn. 


10) Hữu Tình Cảnh: Satta-sacetano (p)—Sattva-sacetana (sk—Realm of feeling—Tính 


Hữu—Tát đỏa—Chúng sanh nói chung, kể cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh 
vô tình); tuy nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, 
cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. Hạng phàm phu 
cho rằng hết thấy cảnh giới không có lý mà chỉ có tình—AII the living, which includes 
the vegetable kingdom; however, the term “sattva” limits the meaning to those endowed 
with reason, consciousness, and feeling. Those who are sentient, sensible, animate, and 
rational. World of sentience, especially this world as empirically considered. 


11) Cảnh Ngạ Quỷ: Realm of hungry demons—Thế giới của loài ngạ quỷ, một trong thập 


giới. Trong cõi nầy chúng sanh thân thể hôi hám, xấu xa, bụng to như cái trống, cổ nhỏ 
như cây kim, miệng luôn phực ra lửa, không ăn uống gì được nên phải chịu đói khát trong 
muôn ngàn kiếp The sphere of hungry ghosts, one of the ten realms or states of 


1714 


existence. In the realm of hungry ghosts, beings have ugly and smelly bodies with bellies 
as big as drums, while their throafs are as small as needles and flames always shoot out of 
their mouth, therefore, they cannot eat or drink and are subJect to hunger and thirst for 
Iincalculable eons. 

12) Ngoại Cảnh: External Realms—See Chapter 48 (B-2) () (B) (2). 

13) Nhứt Thực Cảnh: Dharma realm——Realm of reality—Pháp giới—Nhứt Thực Cảnh Giới— 
The realizaton of spirituality of all thngs—Như Lai pháp thân (The Tathagata- 
dharmakaya)—Cảnh giới chân như bất biến và vượt trên mọi phân biệt. Phật tánh là phi 
vật chất và là đồng nhất của chư pháp —The sfate or realm of bhutatathata (reality) which 
1s above all differentiation, immutable. Its the Buddha-nature or the Iimmateriality and 





unity of all things. 

14) Cảnh Niết Bàn: Nirvana-dhatu (skÙ)——Abode of Nirvana—Realm of Nirvana—Niết Bàn 
có thể tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc thế gian và xuất thế gian, 
một trong tam pháp vô vi—The realm of nirvana (the abode of Nirvana), or bliss, where 
all virtues are stored and whence all good comes, one of the three dharmas of Inaction. 

15) Nội Cảnh: Internal Realms—See Chapter 48 (B-2) (D) (B) (1). 

16) Phạm Thiên Cảnh: Realm of Brahma——Cõi sơ thiển trong cõi sắc giới—The first dhyana 
heaven of the realm of form. 

17) Pháp cảnh Thanh Tịnh: Bhutatathata (skt—Realm of pure dharma——Tình pháp giới— 
Thanh Tịnh Pháp Giới—Cái thể của chân như xa lìa hết thảy cấu nhiễm (chỗ sở y của tất 
cả công đức thế gian đều thanh tịnh)—The realm of pure dharma, or the unsullied realm, 
1.e. the bhutatathata. 

18) Quỷ Cảnh: Realm of demon—Region of demon—Quỷ giới —Quỷ Pháp Giới—Một trong 
mười pháp giới chúng sanh, thế giới của loài quỷ——The region or realm of demons, one 
of the ten regions of existence. 

19) Súc Sanh Cảnh: Tiryagyoni (skt)—Realm of animals—Một trong lục thú trong tam đồ ác 
đạo, nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu khổ trong tay của thợ săn, đồ tể, hay bị thương 
buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc cực nhọc—One of the sixth forms of rebirth 
and one of the three Evil Paths 1s rebirth as an animail in the human world. Beings who 
are reborn as animals suffer at the hands of hunters, trappers, and butchers, and by being 
forced to work as beast of burden for farmers and merchants. 

20) Tánh Cảnh: ObJect domain of nature or Iimmediate perception—See Chapter 48 (B-2) (II) 
(1). 

21) Thiên Cảnh: Deva-gat—Devasopana (skt)—Realm of devas—Cảnh giới chư Thiên— 
Thiên Đạo—Cõi trời, cảnh giới cao nhất trong lục đạo, gồm 18 tầng trời sắc giới và bốn 
tầng trời vô sắc giới. Một nơi hưởng phước, nhưng không là nơi để tiến lên quả vị Bồ 
Tát —The highest of the six paths—The realm of devas includes the eighteen heavens of 
form and four of formlessness. A place of enJoyment, where the meritorious enJoy the 
fruits of good karma, but not a place of progress toward Bodhisattva perfection. 


1715 


(B-2) Phân loại cảnh 
Categories 0ƒ Qbjectfs 


(D_ Nhị Cảnh— Two realms: 

(A) Tổng quan về Nhị Cảnh —An overview oƒ the Two Realms: Theo Hòa Thượng Thích Thiển 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, trên đường tu không tinh tấn thì thôi, nếu dụng công 
tinh tấn, nhứt định có cảnh giới. Cảnh giới nầy có hai loại trong và ngoài khác nhau— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice, If we are not diligent and do not exert efforts along the path of cultivation, 
nothing usually happens; however, 1ƒ we are diligent and exert a great deal of effort, we 
will definitely witness different realms. These two realms either come from within the 
mind or are caused by outside sources. 

(B) Chi tiết về Nhị Cảnh— Details oƒ the Two Realms: 

1)_ Nội Cảnh ——lInternal Realms: 

a)_ Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới, vì cảnh giới nầy không phải từ bên ngoài vào, 
mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những người không hiểu rõ lý “Vạn 
pháp duy tâm” cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. 
Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của 
các pháp tiểm tàng trong tạng thức liền phát ra hiện hạnh. Với người niệm Phật trì chú, 
thì công năng của Phật hiệu và mật cú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt 
giống thiện ác trong tạng thức, cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường 
hiện ra trong giấc mơ, hoặc ngay trong khi tỉnh thức lúc đang dụng công niệm Phật. Nhà 
Phật gọi trạng thái nầy là “A Lại Da Biến Tướng.”—Internal realms are also called 
“realms of the Self-Mind” because they do not come from outside, but develop from the 
mind. Those who do not clearly understand the truth that “the ten thousand dharmas are 
created by the mind,” think that all realms come from the outside. This 1s wrong. When 
the practiioner reaches the stage of mutual Interpenetraton of mind and realms, 
completely severing external conditions, the seeds of latent dharmas In the Alaya 
consciousness suddenly manifest themselves. For the Buddha Recttation or mantra- 
chanting practitioner, the power of the Buddha's name or the mantra penetrates deep Into 
the mind, eliciting a reaction from the wholesome or evil seeds in the Alaya 
conscIousness. The realms that result are very complex and usually appear in dreams, or 
even when the practitioner ¡is awake and striving to recite the Buddha's name. In 
Buddhism, this condition 1s called “Changing manifestations of the Alaya conscIousness. ” 

e _ Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện, hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình 
bò ra, hoặc thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gở ra 
năm bảy con; hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được! 
Đại khái người nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏn xẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, 
rắn rết, hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thấy cọp beo, hoặc dị 
loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc, hoặc dị loại sắc 
đen. Tuy nhiên, đây chỉ là ước lược, không phải tất cả đều nhứt định như thế: In the 
dreaming scenes, 1f the events or scenes result from evil seeds, the practifioner may see 
Varlous specIes of worms crawling out of his body, or witness himself, night after might, 


1716 


removing from his body six or seven loathsome creatures with many limbs, such as 
Scorplons or centipedes. Or else, he may see various specIes of wild animals and or spIrIfS 
or ghosfs. Such realms are innumerable and cannot al be described. In genral, individuals 
greatly afflicted with greed, who are miserly and wicked, usually see marks of men and 
women, snakes and serpents and odd specles with white features and forms. Those 
harboring a great deal of anger and resentment usually see tigers and leopards or stranse 
speciIes with red forms and features. Those who are heavily deluded usually see domestic 
animals, clams, oysters, snails or different specles with black forms and features. The 
above, however, is merely Indicative; 1t does not mean that everything wIll be exactly as 
described. 

Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang 
nghiêm, mành lưới châu ngọc; hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở 
cung điện báu, hay nhẹ nhàng bay lướt trên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh 
có đủ chủng tử mười pháp giới; chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhơn, 
Thiên; chủng tử ác hiện thì thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo 
ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển, hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với 
các phần âm nói về chuyện thạnh suy, quốc sự. Hoặc có khi tâm thanh tịnh, trong giấc 
mơ thấy rõ việc xãy ra đôi ba ngày sau, hay năm bảy tháng sẽ đến. Đại khái người đời 
trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều kém phước đức, 
khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ; trì niệm lâu ngày ác tướng mới tiêu tan, lần 
lượt sẽ thấy điểm tốt lành: If the scenes in his dream come from good wholesome seeds, 
the practitioner sees tall trees and exotic flowers, beautiful scenery, bright adorned with 
nefs of pearls. Or else, he sees himself eating succulent, fragrant food, wearing ethereal 
garmenfs, dwelling in palaces of diamonds and other precious substances, or flying high 
1n open space. Thus, In summary, all the seeds of the ten Dharma Realms are found ¡n the 
minds of sentient beings. If wholesome seeds manifest themselves, practitioners view the 
realms of Buddhas, Bodhisattvas, human, and celestial beings; 1Ÿ evil karma 1s 
manifested, they witness scenes from the wretched three Evil Paths. If the cultivator has 
followed externalist ways In past lives, he usually sees his body emitting elecfric waves, 
or his soul leaving the body to roam, meeting demons, ghosfs and the like, to điscuss 
poliics and the rise and fall of countriles and empires. On the other hand, when the 
practitioner”s mind 1s pure, he will know In his dreams about events that wIll occur three 
or fours days, or seven or eight months, hence. In general, those who have cultivated In 
previous lives will immediately see auspIcious realms when reciting the Buddhaˆs name. 
Those with heavy karma, lacking merit and virtue, will usually see evil realms when they 
begin Buddha Recitation. In time, these evil omens wIll disappear and gradually be 
replaced with auspIcIous omens. 

Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình 
thoạt nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại. Có lúc niệm Phật đến bốn năm giờ, nhưng tự thấy 
thời gian rất ngắn như khoảng chừng đôi ba phút. Có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ 
hiện ra. Có lúc vô ý, tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc. Có lúc một động một tịnh, 
thấy tất cả tâm và cảnh đều không. Có lúc một phen thấy nghe, liền cảm ngộ lý khổ, 
không, vô thường, vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế nhiều 
không thể tả xiết!: If the practitionerˆs efforts have reached a high level, there are times 


b) 


1717 


during his walking hours when all deluded feelings suddenly cease for a while, body and 
mind being at ease and free. At other times, the practitioner may recIte for four or Íive 
hours but feel that the time was very short, perhaps two or three minutes. Or else, at 
times during recitation, wholesome omens wIll appear. At other times, unconsciously, his 
mind experiences gøreat contentment and bliss. Sometimes, he realizes for a split second 
that mind and realm are both empty. At other times, Just by hearing or seeing something 
once, he becomes awakened to the truth of suffering, emptiness, Impermanence and No- 
Self, completely severing the marks of self and others. These occurrences are too 
numerous to be fully described! 

Có một Phật tử đang khi thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất khắp nền 
nhà mọc lên hai loại hoa đồ trắng cao tới thành giường, trên hư không hoa rơi xuống như 
mưa. Có vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hoa sen đỏ, từ 
búp lần lần nở tròn, độ mười lăm phút sau liền tan biến: A layman was once reciting the 
Buddha's name while seated in the dark. Suddenly he saw two types of flowers, red ones 
and white ones, springing up all over the floor, reaching as high as the edge of his bed; 
meanwhile, other flowers were dropping like rain from the sky. Another layman, while 
kneeling down to recite the Buddha”s name, suddenly saw a red lotus flower appear 
before the altar, its bud gradually opening up and disappearing after a few minutes. 

Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra 
biển nước mênh mông, êm tịnh không sóng gió, trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen 
nhiều màu, đóa nào cũng to lớn; kế đó tướng biển ẩn mất, hiện ra cảnh núi non cỏ hoa 
tươi tốt, cổ thụ sum suê, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ; tiếp theo tướng chùa núi lại 
ẩn mất, hiện ra cảnh lưới châu, kết lại rồi đứt, đứt rồi kết lại. Đại loại có rất nhiều cảnh 
tướng như thế: There was yet another layman who, during recitation, would suddenly see 
everything around him disappear. In front of his eyes would appear the scene of an 
Immense ocean, calm and still, with no wind or waves whatsoever; countless huge, 
multicolored lotus blossoms would spring up on the ocean surface. Afterward, the ocean 
scene would đisappear, to be replaced by scenes of mounfains, with verdant herbs and 
flowers, luxuriant century-old trees, and, by and by, a temple complex, sumptuous and 
magnificent. Then the temple and mountains would disappear, to be replaced by scenes 
of Jewelled nets coming together then drawing apart, drawing apart then coming together 
again. There are, in general, many such scenes. 

Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh 
an hiện ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh 
nây thoạt hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có rồi để tâm lưu luyến. 
Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang 
nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm 
sai lâm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm nầy là “gải trước chờ ngứa.” Bởi những 
cảnh tướng ấy do sự dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chớ không có thật. Nên biết khi 
người tu dụng công đến trình độ nào tự nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra: Visionary scenes 
such as the above, called “interna]l realms” or “realms of the Self-Mind,” have thetr origin 
in a thought of peace and stillness, or are caused by wholesome seeds generated by 
Buddha or Mantra Recitation. They appear suddenly and are lost Iimmediately. The 
practitioner should not be attached to them, thinking that they are real, nor should he 


1718 


remember them fondly. lt is an extreme mistake to develop nostalgia for them, thinking 
how ethereal, calm and peaceful, beautiful and well-adorned they were, they day-dream 
about them, unable to forget them, longing for their reappearance. The ancients have 
crificized such thoughts as “scratching in advance and waiting for the Iích.” This 1s 
because these scenes have their origin In diligent exertion and appear temporarily. They 
have no true existence. We should realize that when the practiioner exerts a certain 
level of efforts, the scenes and features particular to that level wIll appear naturally. 

Ví như người lữ hành mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất lại có một đoạn cảnh vật sai 
khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa đến nhà, mà tham luyến cảnh bên đường không 
chịu rời bước, tất có sự trở ngại đến cuộc hành trình, và bị bơ vơ giữa đường chẳng biết 
chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng như thế, nếu tham luyến cảnh giới 
tạm, thì không làm sao chứng được cảnh giới thật. Thẳng như mơ tưởng đến độ cuồng 
vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu: Take the example of a traveller who 
views different scenery as he passes along varlous stretches of the road. If he has not 
reached home, yet develops such an attachment and fondness for a particular scene along 
the road that he refuses to proceed, his travel will be impeded. He will then be helplessly 
lost in the midst of his Journey, not knowing when he wIll finally return home to rest. The 
practitioner 1s like that traveller; 1ƒ he becomes attached to and fond of temporary realms 
and scenes, he will never attain the true realms. Were he to dream of them to the point of 
Iinsanity, he would be destroyed by demons and waste an entire lifetime of practicel 

Kinh Kim Cang nói: “Phàm có những tướng đều là hư vọng; nếu thấy các tướng chẳng 
phải tướng, tức thấy Như Lai.” (phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; nhược kiến chư 
tướng phi tướng, tức kiến Như Lai). “Có những tướng” không phải “những tướng có” 
thuộc về pháp hữu vi sanh diệt, bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, 
thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, 
giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy định cảnh 
mênh mang rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích; hay khi tổ ngộ 
được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về “có tướng.” Và 
đã “có tướng” tức là có hư vọng. “Thấy các tướng” là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, 
xấu, dơ, sạch, có, không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh ăm ấm, sáu trần, vân vân, 
“chẳng phải tướng,” nghĩa là thấy mà đừng chấp trước cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó 
tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyến, nhưng cũng chẳng 
phải là không; ví như bóng trăng đáy nước, tuy không phải thật có, nhưng chẳng phải 
không có tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, 
đừng lưu ý, cứ tiếp tục dụng công; ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh bên đường, nhưng 
vẫn tiến bước để mau về đến nhà. “Tức thấy Như Lai” là thấy bản tánh Phật, hay thấy 
được đạo vậy: The Diamond Sutra states: “Everything in this world that has marks 1s 
1llusory; to see marks as not marks 1s to see the Tathagata.” Everything that has marks 
refers here to compounded, conditioned dharmas. Tose marks canot be said either to exIsf 
or not to exIst, or to be true or false. Delusion arise precisely because unenlightened 
sentient beings discriminate, become attached and think that these marks exist or do not 
exIst are real or are false. Even the fondness which some Zen practitioners develop for 
samadhi, upon entering concentration and experiencing this Immense, empty, stil, 
transparent, peaceful and free realm, falls Into the category of “having marks.” The same 


2) 
8) 


1719 


1s ftrue when these practitioners, once awakened to a certain lofty, transcendental 
pímnciple, Joyfully grasp at it. Once there are marks, there 1s delusion. ““Ïo see marks” 
means to see such marks as auspiclous or evil, good or bad, dirty or clean, existent or 
non-existent, Buddha or sentient beIngs, even the realms of the Five Skandas or the S1x 
Dusts, etc. “As not marks” means seeing but neither becoming attached to nor reJecting 
them, Just letting everything be. Why should we not reject them? It is because makrs, 
while 1llusory, are not non-existent. This 1s not unlike the reflection of the moon ĩn the 
water. Although the reflected moon 1s not real, this does not mean that there 1s no 1llusory 
mark of moonlight. Therefore, Iƒ we see marks appear while we are cultivating, we 
should disregard them and redouble our efforts, Jjust like the traveller, who views varied 
scenery en route but must push forward to reach home quickly. “lo see the Tathagata” 1s 
to see the original Buddha Nature, to see the Way. 

Tóm lại, từ các tướng đã kể trên, cho đến sự nhứt tâm, lý nhứt tâm, đều là nội cảnh gIỚI. 
Cảnh giới nầy có hai phương diện là Tương Tự và Phần Chứng. Cảnh tương tự là tạm 
thấy rồi liền mất. Cảnh phần chứng là một khi được tất được vĩnh viễn, vì đã chứng ngộ 
được một phần chân như. Không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, nếu là tương tự đều 
không phải là chân cảnh giới, mà gọi là thấu tiêu tức, nghĩa là không thấu được một phần 
tin tức của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, chớ nên đem tướng thấu tiêu 
tức nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức ví như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có 
trận gió thổi làm mây đen tạm tan, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che 
khuất. Lại như người xưa cọ cây lấy lửa, trước khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát 
hiện. Chân cảnh giới ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, và như lúc cọ 
cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên, cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì có được tướng 
nầy, mới chứng minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ đó gia công tinh tấn, thì chân 
cảnh giới mới không xa: In summary, all states of mind, from those described above to 
the state of one-pointedness of mind, belong to the category of “internal realms.” These 
realms have two aspectfs: “Attainmernt-like” and “Partial attainment.” “Attainmenf-like” 
realms appear temporarily and disappear immediately. “Partial attainment” realms are 
those that once achieved, we have forever, because we have actually attained a part of 
True Thusness. Regardless of whether It 1s Internal or external, 1Ÿ it 1s “attainment-like” 1t 
1s not a True Realm; 1t is merely a full understanding of some of the manifestations of the 
True Mind. Practitioners who truly seek liberation should not confuse these aspects, 
taking attainment-like marks for the True Realm. Attainment-like marks are like a dark, 
leaden sky which suddenly clears, thanks to the winds which temporarily push away the 
dark clouds, letting a few rays of sunlight through before the sky becomes overcast again. 
They also resemble the “mark” of smoke Just before the fire, that people used to get 
when they rubbed two pIeces of wood together. The True Realm can be likened to the 
bright sunlight in a clear and calm sky. It is like rubbing pieces of wood together and 
already having fire. However, we should not underestimate attainmenf-like marks, as 
they demonstrate the genuine existence of the True Realm. If, from that level, we 
diligently redouble our efforts, the True Realm 1s not that far away after all. 

Ngoại Cảnh—External Realms: 

Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Hoặc có 
hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành 


b) 


1720 


giả đang khi niệm Phật, thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi Cực Lạc. Hoặc có hành giả 
đang tịnh niệm thấy chư thần tiên đến, chấp tay vi nhiễu xung quanh tỏ ý kính trọng, 
hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến cầu xin quy-y. Hoặc có hành 
giả khi mức tu cao, bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu: External realms are realms 
which are not created by the mind, but come from the outside. For example, some 
practitioners might see Buddhas and Bodhisattvas appearing before them, preaching the 
Dharma, exhorting and praising them. Others, while reciting the Buddha's name, 
suddenly experlence an awakening and immediately see the Land of Ultimate Bliss. 
Some practiftioners, in the midst of their pure recitation, see deities and Immortals arrive, 
Join hands and circumambulate them respectfully, or Iinvite them for a leisurely stroll. 
Still other practitiloners see “wandering souls of the dead” arrive, seeking to take refuge 
with them. Yet others, having reached a hiph level in their practice, have to endure 
challenges and harassment from external demons. 
Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức Quán Thế Âm. 
Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ 
được khai ngộ: 

“Đại trí phát nơi tâm 

Nơi tâm chỗ nào tìm? 

Thành tựu tất cả nghĩa 

Không cổ cũng không kim!” 
For example, there was once a layman of rather dull capaciies who constantly 
woeshipped Avalokitesvara Bodhisattva. During a dream one night, he saw the 
Bodhisattva urging him to meditate on the following stanza, and In time he would 
experience a Great Awakening: 

“Great wIsdom develops from the mind 

Where In the Mind can 1t be found? 

To realize all meaninøs, 

ls to have neither past nor present.” 
Những tướng trạng kể trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: “Thấy Phật thấy 
hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Kỳ thật, nếu nhân quả phù hợp, thì quyết không phải 
là cảnh ma. Bởi tông Tịnh Độ thuộc về “Hữu Môn,” người niệm Phật khi mới phát tâm, 
từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy Thánh cảnh. Đến khi thấy hảo tướng, đó là do 
quả đến đáp nhân, nhân và quả hợp nhau, quyết không phải là cảnh ma. Trái lại, như 
Thiền tông, từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho 
đến tướng Phật tướng Pháp đều bị phá trừ. Bậc thiền sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa 
sen, mà tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có 
nhân mà phát hiện, đó mới chính là cảnh ma. Cho nên người tu thiển luôn luôn đưa cao 
gươm huệ, ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp 
một tướng nào cả: The realms and manifestations summarized above are called 
“External realms.” Some might ask, “ “To see Buddhas and lotus blossoms 1s it not to see 
demonic apparitions?” If cause and effect coincide, these are not “demonic realms.” This 
1S because the Pure Land method belongs to the Dharma Door of Existence; when Pure 
Land practitioners first develop the Bodhi Mind, they enter the Way through forms and 
marks and seek to view the celestial scenes of the Western Pure Land. When they 


1721 


actually witness these auspIcIous scenes, 1t 1s only a matter of effects corresponding to 
causes. If cause and effect are In accord, how can these be “demonIc realms?”” In the Zen 
School, on the other hand, the practitioner enters the Way through the Dharma Door of 
Emptiness. Right from the beginning of his cultivation, he wipes out all marks, even the 
marks of the Buddhas or the Dharma are destroyed. The Zen practitioner does not seek to 
view the Buddhas or the lotus blossoms, yet the marks of the Buddhas or the lotus 
blossoms appear to him. Therefore, cause and effect do not correspond. For something to 
appear without a corresponding cause 1s indeed the realm of the demons. Thus, the Zen 
practitioner always holds the sword of wisdom aloft. If the demons come, he Kills the 
demons; 1f the Buddha comes, he kills the Buddha, to enter the realm of True Emptiness 
1S not to tolerate a single mark. 


(1) Tam Cảnh— Three kinds oƒ obJect-domain: 

(A) Tổng quan về Tam Cảnh—An overview oƒ the Three kinds øƒ object-domain:Theo Pháp 
Tướng Tông, đối tượng của thế giới bên ngoài in hình bóng vào tâm thức gồm có ba loại 
cảnh. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, thì thuyết 
về ba loại cảnh có thể là xuất xứ từ Na Lan Đà. Những bài kệ thông dụng của Pháp 
Tướng Tông lại hầu như có nguồn gốc từ Trung Hoa, như sau: 

“Tâm cảnh bất tùy tâm. 
Độc ảnh duy tùy kiến. 
Đái chất thông tình bản. 
Tánh chủng đẳng tùy ưng.” 
Bài kệ nầy giải thích bằng cách nào mà ba loại cảnh liên hệ với nhiệm vụ chủ thể và 
bản chất nguyên bản ngoại tại. Bạn có thể điên đầu trong khi tìm hiểu vì sao Duy Thức 
Học lại có cái gọi là “thực thể nguyên bản.” Thực ra, đừng quên rằng mặc dù nó là thực 
thể ngoại tại, nó lại là cái biểu lộ ra ngoài từ nơi thức. Đệ bát A Lại Da thức tự nó không 
phải là thực thể cố định không thay đổi; nó luôn luôn biến chuyển từng sát na, và được 
huân tập hay ghi nhận ấn tượng bằng tri nhận và hành động, nó trở thành tập quán và 
hiệu quả trong sự biểu lộ ngoại tại. Nó giống như dòng nước chảy không bao giờ dừng lại 
ở một nơi nào trong hai thời hạn tiếp nối nhau. Và chỉ duy có dựa vào sự liên tục của 
dòng nước ta mới có thể nói về “dòng sông.”—According to the Dharmalaksana, the 
objects of the outer world (visaya), which throw shadows on the mind-face are of three 
kinds. The theory of three kinds of the obJect-domain may have originated from Nalanda, 
but the four-line memorial verse current in the school 1s probably of Chinese origin. lt 
runs as follow: 
“The obJect of nature does not follow the mind (subJective). 
The subJect may be good or evil, but the obJect is always neutral. 
The mere shadow only follows the seeing (subJectIve). 
The objJect 1s as the subJect Imagines. 
The obJect with the original substance. 
The character, seed, etc, are VariOuS aS OCCaSIONS requIre. 
The obJect has an original substance, but the subJect does not see If as 1t 1s.” 
Thịs four-line verse explains how the three kinds of the obJect-domain are related to the 
subJective function and the outer original substance. One may be puzzled In 


1722 


understanding how an idealism can have the so-called original substance. We should not 
forget that though it is an outer substance 1t is after all a thing manifested out of ideation. 
The eighth, the Alaya-consclousness 1tself, 1s not an unchangeable fixed substance 
(dravya), but 1s Itself ever changing Instantaneously (ksanika) and repeatedly; and, being 
“perfumed” or having impressions made upon 1t by cognition and action, It becomes 
habituated and efficient in manifestation. It is like a current of water which never stops at 
one place for two consecutive momehns. lt is only with reference to the continuity of the 
stream that we can speak of a river. Let examine these three kinds of obJect-domaIn: 


(B) Chi tiết về Tam Cảnh— Details oƒ the Three kinds o object-domain: 


Ù 


2) 


3) 


Tánh Cảnh—Object domain of nature or immediate perception: Tri nhận tức thời, nghĩa 
là đối tượng có bản chất nguyên bản và trình bày nó như là chính nó, cũng như năm đối 
tượng giác quan, sắc, thinh, hương, vị, xúc, được tri nhận như vậy. Tiền ngũ thức và đệ 
bát A Lại Da thức, tri nhận đối tượng theo cách nầy—The object that has the original 
substance and presenfs 1t as 1f 1s, Just as the five obJects of the sense, form, sound, smell, 
taste and touch, are perceived as they are. The first five sense-consciousnesses and the 
eiehth, the store-consciousness, perceive the obJect In this way. 

Đối Chất Cảnh—Object-domain with the original substance: Đối tượng có một bản chất 
nguyên bản nhưng lại không được tri nhận đúng y như vậy. Khi đệ thất Mạt Na Thức nhìn 
lại nhiệm vụ chủ thể của đệ bát A Lại Da Thức, nó xem thức nầy như là ngã. Nhiệm vụ 
chủ thể của A Lại Da đệ bát thức có bản chất nguyên bản, nhưng nó không được đệ thất 
Mạt Na Thức nhìn thấy y như vậy, và chỉ được xem như là ngã, mà thực tại thì chỉ là ảo 
giác vì nó không phải là ngã—The object has an original substance and yet ¡is not 
perceived as it is. When the seventh, the thought-center, looks at the subJective function 
of the eighth, the store-center, 1t considers that It 1s self or ego. The subJective function of 
the eighth, the store-center, has 1ts original substance or enfity, but 1† 1s not seen as 1t 1s by 
the seventh consciousness and 1s regarded to be self or an abiding ego, which 1s in reality 
an 1Ïlusion since 1t 1s not se]f at all. 

Độc Ảnh Cảnh—Object-domain of mere shadow or ïillusion: Hay là ảo giác. Hình bóng 
chỉ xuất hiện tự nơi tưởng tượng và không có hiện hữu thực sự. Lẽ đĩ nhiên, nó không có 
bản chất nguyên bản, như một bóng ma vốn không có hiện hữu. Chỉ có trung tâm giác 
quan thứ sáu hoạt động và tưởng tượng ra loại cảnh nầy—The shadow-image appears 
simply from one”s own Iimagination and has no real existence. Of course, 1t has no 
original substance as a ghost which does not exist at all. Only the six sense-center, 
functions on 1t and imagines If to be. 


(HI)Bốn cảnh giới —Four reaÙns: Tứ Độ ——Theo Tông Thiên Thai, có bốn cảnh giới— 


Ù 


2) 


According to the T”ien-T”ai Sect, there are four realms: 

Phàm Thánh Đồng Cư Độ ——The land of common residence of beings and saints: Cõi 
Thánh phàm đồng cư, cõi nước trong đó hạng Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 
Tát và Phật cùng ở chung với nhau —Realms where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, disciples, non-disciples). Lands where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and 
ordinary people (six lower and six upper worlds) dwell together. 

Phương Tiện Hữu Dư Độ ——The Land of Expediency: Chốn vãng sanh của chư A-la-hán 
và những vị Thánh còn kém bậc Bồ Tát, những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiển não— 


3) 


4) 


1723 


Temporary realms, where the occupantfs have got rid of the evils of unenlightened views 
and thoughts, but still have to be reborn. Land of Expedient Liberation, inhabited by 
Arhats and lesser Bodhisattvas. 

Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ, nơi trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật: The Land of Real 
Reward—Realms of permanent reward and freedom, for those who have attained 
bodhisattva rank. The Land of Real Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. 
Thường Tịch Quang Độ, nơi thường trú của chư Phật: Thường Tịch Quang Tịnh Độ, trú xứ 
của chư Phật (Theo Kinh A Di Đà, thì đây là cõi nước không phải ai cũng vãng sanh về 
được, cũng không thể bỗng nhiên niệm vài tiếng “namo” không chí thành mà được. Thân 
Như Lai không thể thân cận với những ai căn lành cạn cợt. Đây không phải là nơi của 
những hạng người phước đức mỏng manh có thể hưởng thọ được). Kỳ thật, tất cả các 
quốc độ khác đều nằm trong Thường Tịch Quang Độ, và sự phân chia này chỉ là phương 
tiện mà thôi —The Land of Eternally Quiescent Light: Realm of eternal rest and light 
(wisdom) and of eternal spirit (dharmakaya), the abode of Buddhas; but in reality all the 
others are Included ¡n this, and are only separated for convenmience' sake. The Land of 
Eternally Quiescent Light, in which Buddhas dwell. The realm where permanent 
tranquility and enlightenment reign, or the realm of spirit where all are In perpetual 
peace and glory. The realm of eternal rest and light, and of eternal spirit (dharmakaya), 
the abode of Buddhas. T”ien-T”ai fourth Buddhaksetra. In reality, all the others are 
Iincluded In this, and are only separated for convenience” sake. 


(IV)Năm Cảnh Phật— Five realms oƒa Buddha: Ngũ Sở Y Độ ——The five Buddha-ksetra or 


l) 


2) 


3) 
4) 


3) 


dependencies, the realms or conditions ofa Buddha——Năm cõi sở y: 

Pháp Tính Độ: Cõi nương tựa của pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai, lấy Chân Như 
làm thể, nhưng thân và cõi đó không sai biệ—The Buddha°s dharmakaya-ksetra, or 
realm of his spiritual nature, depend on and yet identical with Bhutatathata. 

Thực Báo Độ: Tự Thọ Dụng Độ—Cõi mà báo thân viên mãn của Đức Như Lai nương tựa 
vào, lấy năm uẩn vô lậu làm thể—The Buddha's sambhogakaya realm with its five 
Immortal skandhas, 1.e. his glorified body for his own enJoymeIt. 

Sắc Tướng Độ: Cõi vi trần tướng hải của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí tự hành thể——The 
land or condition of his self-expression as wisdom. 

Tha Thụ Dụng Độ: Tha dụng thân của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí lợi tha làm thể—The 
Buddhaˆs sambhogakaya realm for the Joy of others. 

Biến Hóa Độ: Cõi nương tựa của biến hóa thân, tùy theo tâm của chúng sanh mà biến 
hiện thành đủ mọi cõi nước tịnh uế—The realm on which the Buddha's nirmanakaya 
depends, which results in his relation to every kind of condition. 


(V) Lục Cảnh— The six objecfs: Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là 


cảnh trí, âm thanh, vị, xúc, ý tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc 
giác và tâm phân biệt—The six obJjective fields of the six senses of sight, sound, smell, 
taste, touch and idea or thought; rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of 
hearing, scent of smelling, the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and 
mental presentation of discernment. 


1724 


(VŨ Chín Cảnh— Nine realms: Cửu Địa—chín giới—Chín cõi—Chín đất. 
(A) Cảnh Dục Giới— Desire realm: 


Ù 


Cảnh Dục Giới Ngũ Thú: The realm of desire—Sensuous realm. 


(B) Cảnh Sắc Giới— Realm øƒ form: Material form—Tất cả chư thiên trong cảnh trời sắc giới 


2) 
3) 
4) 


5) 


không có khứu giác và vị giác; họ không ăn uống, ngủ nghỉ hay dục vọng. Tuy nhiên, 
những ham muốn vẫn còn âm Ï sâu kín bên trong, nên khi thọ mệnh nơi cõi trời vừa dứt 
là họ phải trở về cảnh giới thấp tùy theo nghiệp lực (chư thiên trong cảnh trời vô sắc 
cũng còn những dục vọng sâu kín nầy)—The realms of form. All the gods in the form 
realm heavens are without the senses of smell and taste; they do not eat food, sleep or 
have sexual desire. However, the desires for these things are still latent, and once theIr 
heavenly life comes to an end, they can return to any lower realms of existence, In 
accordance with their karma (these desires are also latent in the gods In the formless 
heaven§). 

Cảnh Ly Sanh Hỷ Lạc: Sơ thiền (First dhyana)—Paradise after earthly life. 

Cảnh Định Sanh Hỷ Lạc: Nhị thiền (Second dhyana)—Paradise of cessation of rebirth. 
Cảnh Ly Hỷ Diệu Lạc: Tam thiển (Third dhyana)—Land of wondrous joy after the 
r€Vious JOyS. 

Cảnh Xả Niệm Thanh Tịnh: Tứ thiền (Fourth dhyana)—The Pure Land of abandonment 
of thought or recollection of past delights. 


(C) Cảnh Vô Sắc Giới— Formless realms: Realms beyond form—Tất cả chư thiên trong cảnh 


6) 


7) 


8) 


3) 


trời nầy không có thân thể, chỉ còn “Thức” mà thôi—The realm of formlessness. All the 
gods in this realm have no bodies, they only have conscIousness. 

Cảnh Không Vô Biên Xứ: Akasanantyayatanam (skt——Nhứt Định (First samadhi)—The 
land of infinite space. 

Cảnh Thức Vô Biên Xứ : Vijnana-nantyayatanam (skt)—Nhị Định (Second samadhi)— 
The land of omniscience or Infinite perception. 

Cảnh Vô Sở Hữu Xứ: Atkincanyayatana (skt)—Tam Định (Third samadhi)—Realm of 
nothingness. 

Cảnh Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Tứ Định —Fourth samadhhi): Naivasanjnana- 
samjnayatana (skt): The realm of knowledge without thinking or not thinking, or where 
ther 1s neither conscIousness nor unconscIousness. 


(VII)Thập Cảnh— Ten stages or 0bjects in meditation: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 
3) 


Cảnh Phiên não: Life ”s distress and delusion. 

Cảnh Bịnh hoạn: Dhukha—Sickness—Ïts cause and cure. 

Cảnh Nghiệp tướng: Age-long karmic influences. 

Cảnh Ma quân: Mara affairs—How to overthrow their rule. 

Cảnh Thiền định: The condition of meditation and concentration (Dhyana and Samadhi). 
Cảnh Chư kiến: Various views and doubts that arise. 

Mạn Cảnh: Pride ¡in progress and the delusion that one has attained nirvana. 

Cảnh Nhị thừa Thanh Văn: Sravakas—Temptation to be content with the lower nirvana. 
Cảnh Nhị Thừa Duyên Giác: Pratyeka-buddhas. 


10) Cảnh Bồ Tát: Bodhisattvahood. 


1725 


(VHI)Mười Tám Cảnh —Eighteen reaÙns: Astadasa dhatavah (skÙ—Thập Bát Giới— 


Eighteen spheres (six senses, their six obJects, and corresponding kinds of 
consciousness—Cảnh giới là nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là 
nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là 
nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Ba, Đức Phật đã giải thích cho ông A Nan vì sao bản tính của Thập Bát Giới là Như Lai 
Tạng diệu chân như tínhA prospect, region, ferrItOry, surroundings, views, circumstances, 
environmernt, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the sphere of mind, the 
sphere of form for the eye, of sound for the ear, etc. In the Surangama Sutra, book Three, 
the Buddha explained to Ananda the reasons why he said that the eighteen realms were 
basically the wonderful nature of true suchness, the treasury of the Thus Come One: 


1-2-3)Nhãn Sắc Thức Cảnh Giới: Cakshu-rupa-vijnana-dhatu (skt)—The realm of eye, form, 


a) 


and conscIousness. 

Ông A Nan! Ông đã rõ, con mắt và sắc làm duyên, sinh ra nhãn thức. Cái thức đó nhân 
sinh mắt, lấy mắt làm giới, hay nhân sinh sắc, lấy sắc làm cảnh? —Ananda! As you 
understand 1t, the eyes and form create the condiions that produce the eye- 
ConscIousness. Is the consciousness produced because of the eyes, such that the eyes are 
1fs realm? Or 1s 1t produced because of form, such that form 1s 1fs realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân mắt sinh, không có sắc và không, không thể phân biệt; dù có thức 
dùng để làm gì?—Ananda! Tf it were produced because of the eyes, then in the absence 
of emptiness and form 1t would not be able to make distinctions; and, so even 1f you had a 
conscIousness, what use would 1t be? 

Cái thấy của ông, nếu phi các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, không thể chỉ bày ra, vậy từ 
đâu lập ra giới hạn—Moreover, Ananda, your seeing 1s neither green, yellow, red, nor 
white. There 1s virtually nothing in which It 1s represented. Therefore, what 1s the realm 
esfablished from ?. 

Nếu nhân sắc sinh, khi nhìn hư không, không có sắc, đáng lẽ thức diệt, sao lại biết hư 
không?—Suppose 1t were produced because of form. In emptiness, when there was no 
form, your consciousness would be extinguished. Then, why 1s it that the consciIousness 
knows the nature of emptiness? 

Nếu khi sắc tướng thay đổi, ông cũng biết nó thay đổi, mà thức của ông không thay đổi, 
thì đâu lập được cảnh?—Suppose a form changes. You are also conscious of the changing 
appearance; but your eye-consciousness does not change, where 1s the boundary 
esfablished? 

Nếu theo sắc thay đổi, thức là cái thay đổi, không thể có giới hạn—If the eye- 
COnscIousness were to change when form changed, then there would be no appearance of 
a realm. 

Nếu không thay đổi, nhãn thức là cái thường hằng, vậy đã từ sắc sinh ra, lẽ không biết 
được hư không là gì?—IÝ it were not to change, 1t would be constant, and given that It Was 
produced from form, 1t should have no conscIious knowledge of where there was empty. 
Nếu gồm cả hai thứ mắt, sắc cùng sinh, nói hợp, chặng giữa lại phải ly; nói ly, hai bên 
phải hợp, thể tính tạp loạn, làm sao thành cảnh?——Suppose the eye-consciousness arose 
both from the eyes and from form. If they were united, there would still be a poInt of 


b) 


1726 


separation. If they were separated, there would still be a point of contact. Hence, the 
substance and nature would be chaotic and disorderly; how could a realm be set up? 

Vậy ông nên biết, mắt và sắc làm duyên sinh nhãn, và thức giới, ba chỗ đều không thực 
có. Ba giới mắt, sắc và nhãn thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên— 
Therefore, you should know that as to the eyes and form being the conditions that 
produce the realm of eye-consciousness, none of. the three places exists. Thus, the eyes, 
form, and the form realm, these three, do not have their origin in causes and conditions, 
nor do their nafures arise spontaneously. 


4-5-6)Nhĩ Thanh Thức Cảnh Giới: Srota-sabda-vijnana-dhatu (skt)—The realm of ear, sound, 


a) 


and conscIousness. 

Ông A Nan! Ông đã rõ, tai và tiếng làm duyên, sinh ra nhĩ thức. Cái thức đó nhân tai 
sinh, lấy làm cảnhi, hay nhân tiếng sinh lấy tiếng làm cảnh? —Ananda! As you 
understand 1t, the ear and sound create the conditions that produce the ear-consciousness. 
ls this consciousness produced because of the ear such that the ear 1s 1fs realm, or 1S If 
produced because of sound, such that sound 1s Its realm?: 

Ông A Nan! Nếu nhân tai sinh, hai tướng động tĩnh đã không hiện tiền, cái căn không 
thành tri giác. Tri giác không thành, cái thức hóa ra hình tướng gì? Nếu cái tai không có 
động tĩnh, không thành cái nghe, làm sao hình cái tai xen với sắc, chạm với trần, mà gọi 
được là thức giới. Cái nhĩ thức giới lại từ đâu mà lập ra được?: Ananda! Suppose the ear- 
COnsciousness were produced because of the ear. The organ of hearing would have no 
awareness In the absence of both movement and stillness. Thus, nothing would be known 
by 1f. Since the organ would lack awareness, what would characterIze the conscIousness? 
You may hold that the ears hear, but when there Is no movemernt and stillness, hearing 
cannot occur. How, then, could the ears, which are but physical forms, unite with external 
obJects to be called the realm of conscIousness? Once again, therefore, how would the 
realm of conscIousness be established? 

Nếu nhân tiếng sinh, thức nhân tiếng mà có, không quan hệ gì đến cái nghe, như thế 
chính cái tướng của tiếng sẽ mất. Thức do tiếng sinh, dù cho tiếng nhân nghe mà có 
tướng, thì cái nghe phải nghe được thức: Suppose it was produced from sound. If the 
conscIousness existed because of sound, then it would have no connection with hearing. 
Without hearing, then the characterisic of sound would have no location. Suppose 
consciousness existed because of sound. Given that sound exists because of hearing, 
which causes the characteristic of sound to manifest, then you should also hear the 
hearing-conscIousness. 

Nếu không nghe được, thức giống như tiếng. Thức đã bị nghe, thì cái gì biết nghe cái 
thức? Còn nếu không biết, hóa ra như cỏ cây. Không lẽ tiếng và nghe xen lộn thành 
trung giới. Giới đã không có địa vị ở giữa, thì tướng trong và ngoài từ đâu mà thành lập 
được?: If the hearing-consciousness 1s not heard, there 1s no realm. If it 1s heard, then It 1s 
the same as sound. If the conscIousness 1tself 1s heard, who 1s 1t that perceives and hears 
the conscIousness? If there 1s no perceiver, then in the end you would be like gørass or 
wood. Nor Is It likely that the sound and hearing mix together to form a realm In 
between. Since a realm in between could not be established, how could the internal and 
external characteristics be delineated? 


b) 


1727 


Vậy ông nên biết, tai và tiếng làm duyên sinh nhĩ thức giới, ba chỗ đều không thực có. 
Ba giới tai, tiếng, và nhĩ thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that as to the ear and sound creating the conditions which 
produce the realm of the ear-consciousness, none of the three places exists. Thus, the ear, 
sound, and sound-consciousness, these three, do not have thelr origin in causes and 
conditions, nor do the1r nafures arise spontaneously. 


7-8-9)Tỷ Hương Thức Cảnh Giới: Ghrana-gandha-vijnana-dhatu (skt)—The realm of nose, 


a) 


smell, and consciousness. 

Ông A Nan! Ông đã rõ, mũi và mùi làm duyên sinh ra tỷ thức. Cái thức đó nhân mũi 
sinh, lấy mãi làm cảnh; hay nhân mùi sinh, lấy mùi làm cảnh?—Moreover, Ananda, as 
you understand it, the nose and smell create the conditions that produce the nose- 
COnscIousness. Is this consclousness produced because of the nose, such that the nose 1s 
1ts realm? Ór, 1s 1t produced because of smell, such that smell are 1ts realm?: 

Ông A Nan! Nếu nhân mũi sinh, ý ông lấy gì làm tỷ căn? Cái mũi bằng thịt hay cái tính 
ngửi biết?—Suppose, Ananda, that the nose-consciousness were produced because of the 
nose, then in your mind, what do you take to be the nose? Do you hold that 1t takes the 
form of two fleshy claws, or do you hold 1t 1s an inherent ability of the nature which 
perceives smells as a result of movement? 

Nếu lấy cái mũi bằng thịt, thịt tức là thân căn, thân biết gọi là xúc. Thân không phải là 
mũi. Xúc là trần của thân. Vậy không có cái gì đáng gọi là mũi, sao lập được cảnh?— 
Suppose you hold that it is fleshy claws which form an Integral part of your body. Since 
the body ”s perception 1s touch, the sense organ of smelling would be named “body” 
Instead of “nose,` and the obJects of smelling would be obJects of touch. Since it would 
not even have the name “nose,` how could a realm be established for 1t? 

Nếu lấy tính ngửi biết làm tỷ căn, ý ông muốn lấy cái gì làm biết ngửi? Nếu lấy chất thịt 
làm biết ngửi, thì cái mà thịt biết được là xúc chứ không phải tỷ căn. Nếu lấy hư không 
làm biết ngửi, thì hư không tự có biết, còn chất thịt lẽ ra không có biết. Như vậy đáng lẽ 
hư không mới thực là ông. Thân ông không phải có biết, thì ông A Nan biết nương vào 
đâu: Suppose you held that the nose was the perceiver of smells. Then, in your mind, 
what 1s It that perceives? Suppose it were the flesh that perceived. Basically, what the 
flesh perceives 1s objects of touch, which have nothing to do with the nose. Suppose 1t 
were emptiness that perceived. Then emptiness would Itself be the perceiver, and the 
flesh would have no awareness. Thus, empty space would be you, and since your body 
would be without perception, Ananda would not exIst. 

Nếu lấy mùi làm biết ngửi, cái biết thuộc về mũi, nào có quan hệ gì đến ông?: If it is the 
smell that perceives, perception 1tself would lie with the smell. What would that have to 
do with you? 

Nếu các mùi thơm thúi sinh ở mũi của ông, không phải ở cây y-lan hay chiên đàn mà ra, 
vậy khi không có hai thứ đó, ông thử ngửi mũi ông xem thơm hay thúi? Mùi thúi không 
phải thơm, mùi thơm không phải thúi. Nếu ngửi được cả hai mùi thơm thúi, thì một mình 
ông lẽ ra phải có hai mũi, và đứng trước tôi hỏi đạo, phải có hai A Nan, vậy ai là ông?: If 
1f 1s cerfain that vapors of fragrance and stench are produced from your nose, then the two 
flowing vapors of fragrance and stench would not arise from the wood of Airavana or 
Chandana. Given that the smell does not come from these two things, when you smell 


x 


+ 


1728 


your own nose, 1s 1t fragrant, or does 1t stink? What stinks does not give off fragrance; 
what 1s fragrance does not stink. Suppose you say you can smell both the fragrance and 
the stench; then you, one person, would have tow noses, and I would now be addressing 
questions to two Anandas. Which one 1s you? 

Nếu mũi có một, thơm thúi không phải hai, thúi là thơm, thơm thành thúi, hai tính không 
có, vậy theo đâu mà lập cảnh?: Suppose there is one nose; then fragrance and stench 
would not be two. Since stench would be fragrance and fragrance would become stench, 
there would not be two natures, thus what would make up the realm? 

Nếu nhân mùi sinh, cái tỷ thức nhân mùi mà có. Như con mắt thấy được, không nhìn con 
được mắt. Vậy tỷ thức nhân mùi mà có, lẽ ra không biết được mùi. Nếu biết được, không 
phải do mùi sinh. Còn nếu không biết, không phải là thức. Nếu mùi không có cái biết 
mùi thì không thành được giới hạn cái thức. Nếu không biết mùi, thì không phải do mùi 
mà lập ra giới. Không có tỷ thức là chặng giữa, thì nội căn, ngoại trần không thể thành 
lập, và các tính ngửi biết chỉ là hư vọng: If the nose-consciousness were produced 
because of smells, it follows that it 1s in exIstence Just because of smells. Just as the eyes 
can see but are unable to see themselves, so, fOO, If It exis(s because of smells, it would 
not be aware of smells. If it is aware of smells, then 1t is not produced from smells. If it 
had no awareness, the realm of smelling would not come Into being. If the consciousness 
Wwere not aware of smells, then the realm would not be established from smells. Since 
there 1s no Iintermediate realm of consciousness, there 1s no basis for establishing 
anything Internal or external, either. Therefore, the nature of smelling 1s ultmately empty 
and false. 


b)_ Vậy ông nên biết, mũi và mùi làm duyên sinh tỷ thức giới, ba chỗ đều không thực có. Ba 


giới mũi, mùi và tỷ thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: Therefore, 
you should know that, as to the nose and smells being the conditions which produce the 
realm of the nose-consciousness, none of the three places exisfs. Thus, the nose, smells, 
and the realm of smelling, these three, do not have theIr origin 1n causes and conditions, 
nor do their natures arise spontaneously. 


10-11-12)Thiệt Vị Thức Cảnh Giới: J]ihva-rasa-vijnana-dhatu (sk—The realm of tongue, 


flavors, and conscIousness. 


a) Ông A Nan! Ông đã rõ, lưỡi và vị làm duyên sinh ra thiệt thức. Cái thức đó nhân lưỡi 


+ 


sinh, lấy lưỡi làm giới; hay nhân vị sinh, lấy vị làm cảnh?: Moreover, Ananda, as you 
understand 1t, the tongue and flavors create the conditions that produce the tongue- 
ConscIousness. [s the consciousness produced because of the tongue, such that the tongue 
1S 1ts realm, or 1s 1t produced because of the flavors, such that the flavors are 1fs realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân lưỡi sinh, thì các vị trong thế gian ngọt như mía, chua như me, 
đắng như huỳnh liên, mặn như muối, cay như gừng và quế, mấy thứ đó đều không có vị. 
Ông thử tự nếm lưỡi ông, xem ngọt hay đắng? Nếu đắng thì cái chi đến nếm lưỡi. Lưỡi 
đã không tự nếm, thì lấy cái chi mà biết vị? Nếu không đắng, lưỡi không sinh ra được vị, 
sao lập thành cảnh?: Suppose, Ananda, that ¡it were produced because of the tongue. 
Then all the sugar, black plums, Huang-lien, salt, wild ginger, and cassia in the world 
would be entirely without flavor. Also, when you taste your own fongue, 1s It sWeet Or 
bitter? Suppose the nature of your tongue were bitter. Then, what would it be that tasted 
the tongue? Since the tongue cannot faste 1tself, who would have the sense of taste? If the 


x 


+ 


1729 


nature of the tongue were not bitter, there would be no flavor engendered by 1t. Thus, 
how could a realm be established? 

Nếu nhân vị sinh, thì thiệt thức tự mình đã là vị, giống như lưỡi, không thể tự nếm vị 
mình được, sao biết là vị hay không phải vị? Lại tất cả các vị không phải do một vật sinh 
ra. Các vị đã do nhiễu vật sinh ra, lẽ ra thức có nhiều thể: If it were produced because of 
flavor, the conscIousness 1fself would be a flavor. The case would be the same as with the 
tongue-organ being unable to taste itself. How could the consciousness know whether 1t 
had flavor or not? Moreover, flavors do not all come from one thing. Since fÏavors are 
produced from many things, the consciousness would have many substances. 

Nếu thức thể là một, và thể do vị sinh ra, thì đáng lẽ những vị mặn, nhạt, chua, cay hòa 
hợp cùng nhau sinh ra các tướng sai khác, đồng là một vị, không có phân biệt. Đã không 
có phân biệt, không gọi là thức, sao còn gọi là Thiệt-Vị-Thức Giới? Chẳng lẽ hư không 
sinh ra tâm thức của ông? Còn nói lưỡi và vị hòa hợp nhau mà sinh, thì cái chặng giữa 
căn trần đã không có tự tính, làm sao sinh được cảnh?: Suppose that the consciousness 
were of a single substance and that the substance was definitely produced from flavor. 
Then, when salt, bland, sweet, and pungent were combined, their varlous differences 
would change info a single flavor and there would be no distinctions among them. If there 
Wwere no distinctions, 1t could not be called consciousness. So, how could 1t further be 
called the realm of tongue, flavor, and consciousness? Nor can 1t be that empty space 
produces your conscIous awareness. The tongue and flavors could not combine without 
each losing 1ts basic nature. How could a realm be produced? 


b)_ Vậy ông nên biết, lưỡi và vị làm duyên sinh thiệt thức giới, ba chỗ đều không thực có. 


Ba giới lưỡi, vị và thiệt thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that, as to the tongue and flavors being the conditions and 
that produce the realm of tongu-consciousness, none of the three places exists. Thus, the 
tongue, flavors, and the realm of the tongue, these three, do not have the1r origin In 
causes and conditions, nor do their natures arIse spontaneously. 


13-14-15)Thân Xúc Thức Cảnh Giới: Kaya-sparshtavya-vijnana-dhatu (skt)—The realm of 


body-consciousness, obJects of touch. 


a) Ông A Nan! Ông đã rõ, thân và xúc làm duyên sinh ra thân thức. Cái thức đó nhân thân 


+ 


+ 


sinh, lấy thân làm giới hạn, hay nhân xúc sinh, lấy xúc làm cảnh?: Moreover, Ananda, as 
you understand it, the body and obJects of touch create the conditions that produce the 
body-consciousness. ls the consciousness produced because of the body, such that the 
body 1s 1ts realm, or 1s It produced because of obJects of touch, such that obJects of touch 
are 1s realm? 

Nếu nhân thân sinh, tất không có hai cái duyên giác quán hợp ly, thân còn biết gì nữa?: 
Suppose, Ananda, that it were produced because of the body. When there was no 
awareness of the two conditions of contact with and separatlon from obJects of touch, 
what would the body be conscious of? 

Nếu nhân xúc sinh, chắc không có thân ông, ai không có thân mà biết hợp, biết ly được?: 
Suppose It were produced because of obJects of touch. Then you would not need your 
body. Without a body, what could perceive confact with and separation from obJects of 
touch? 


1730 


b) Ông A Nan! Vật không thể biết xúc, thân mới biết có xúc. Xúc biết thân, thân biết xúc. 


Đã là xúc thì không phải là thân. Đã là thân, tức không phải là xúc. Hai tướng thân và 
xúc vốn không có xứ sở. Hợp với thân thì thành ra tự thể tính của thân. Ly với thân thành 
ra những tướng hư không. Nội căn và ngoại trần đã không thành, cái giữa là thức làm sao 
lập được? Giữa đã không lập được, tính trong ngoài là không, vậy từ đâu mà lập được cái 
cảnh sinh ra thức của ông?: Ananda! Things do not perceive objects of touch. It is the 
body that perceives obJects of touch. What the body knows 1s obJects of touch, and what 1s 
aware of obJects of touch 1s the body. What 1s obJects of touch 1s not the body, and what 
1s the body 1s not the obJects of touch. The two characteristics of body and obJects of 
touch are basically without a location. If it united with the body, 1t would be the bodyˆs 
own substance and nature. If it were apart from the body, it would have the same 
appearance as empty space. Since the Inside and the outside don”t stand up, how can one 
set up a middle? The middle cannot be set up either. The inside and the outside are by 
nature empty. From what realm, then, 1s your conscIousness born? 


c)_ Vậy ông nên biết, thân và xúc làm duyên sinh thân thức giới, ba chỗ đều không thực có. 


Ba giới thân, xúc, và thân thức vốn chẳng phải tính nhân duyên hay tính tự nhiên: 
Therefore, you should know that, as to the body and obJects of touch being conditions that 
produce the realm of body-consciousness, none of the three places exists. Thus, the 
body, obJects of touch, and the realm of the body, thse three, do not have ther origin In 
causes and conditions, nor do theIr natures arIse sponftaneously. 


16-17-18)Ý-Pháp-Thức Cảnh Giới: Mano-dharma-vijnana-dhatu (skt)—The realm of mind, 


dharmas, and conscIousness. 


a) Ông A Nan! Ông đã rõ, ý và pháp làm duyên sinh ra ý thức. Cái thức đó nhân ý sinh, lấy 


x 


làm cảnh, hay nhân pháp sinh, lấy làm cảnh?: Moreover, Ananda, as you understand it, 
the mind and dharmas create the conditions that produce the mind-consciousness. ls this 
consciousness produced because of the mind, such that the mind 1s Its realm, or 1S 1f 
produced because of dharmas, such that dharmas are 1s realm? 

Ông A Nan! Nếu nhân ý sinh, trong ý ông chắc có suy nghĩ mới phát minh ý ông. Nếu 
không có sự vật ở ngoài, ý không sinh ra được. Lầa các pháp duyên, ý không có hình 
tướng. Vậy thức dùng để làm gì? Thức tâm của ông giống hay khác các tư tưởng và các 
sự rõ biết. Nếu đồng với ý, sao gọi là do ý sinh. Nếu khác với ý, đáng lẽ không biết gì. 
Nếu thế, sao nói là do ý sinh. Nếu có biết, sao lại chia ra thức và ý? Nguyên đồng và 
khác còn không lập được, sao lập được cảnh?: Suppose, Ananda, that ¡it were produced 
because of the mind. In your mind there certainly must be thoughts; these give 
expression to your mind. If there are no dharmas before you, the mind does not Ø1ve rise 
to anything. Apart from conditions, 1t has no shape; thus, what use would the 
consciousness be? Moreover, Ananda, 1s yOUr conscious awareness the same as yOUr 
mind-organ, with Its capacify to understand and make distinctions, or 1s It differenf? If it 
were the same as the mind, it would be the mind; how could 1t be something else that 
arIses? If it were different from the mind, 1t should thereby be devoid of consciousness. If 
there were no consciousness, how would 1t arise from the mind? If there were 
conscIousness, how would it differ from the mind? Since 1t 1s by nature neither the same 
nor different, how can a realm be established? 


b) 


1731 


Nếu từ pháp trần sinh, các pháp trong thế gian, không rời năm trần. Ông hãy xem các sắc 
pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp và xúc pháp, các tướng trạng đều phân minh, để 
đối với năm căn, các thứ đó đều không phải về phần trần cảnh của ý căn: Suppose it 
were produced because of dharmas. None of the dharmas of the world exists apart from 
the five defiling obJects. Consider the dharmas of form, the dharmas of sound, the 
dharmas of smell, the dharmas of taste, and the dharmas of touch, each has a clearly 
distnguishable appearance and ¡is matched with one of the five organs. They are not 
what the mind takes in. 

Nếu thức của ngươi nhất định từ pháp trần ra, thì ngươi hãy xem xét hình tướng của mỗi 
pháp như thế nào?: Suppose your consciousness were indeed produced through a reliance 
on dharmas. Take a close look at them now. What does each and every dharma look like? 
Nếu lìa sắc, không, thông, nghẽn, ly, hợp, và sanh diệt, ngoài các tướng nầy chẳng có sở 
đắc: Underlying the characteristics of form and emptiness, movement and sfillness, 
penetration and obstruction, unity and separation, and production and extinction there 1s 
nothing at all. 

Sanh thì các pháp sắc không cùng sanh, diệt thì các pháp sắc không cùng diệt, vậy cái 
nhân sanh ra đã không, làm sao có thức? Thức đã chẳng có, cảnh từ đâu lập?: When 
there 1s production, then form, emptiness, and all dharmas are produced. When there 1s 
extinction, then form, emptiness, and all dharmas are extinguished. Since what 1s causal 
does not exist, If those causes produce the consciousness, what appearance does the 
conscIousness assume? If there 1s nothing discernable about the consciousness, how can a 
realm be established for 1t? 

Vì thế ông nên biết ý căn, pháp trần làm duyên với nhau sanh ra ý thứ giới, ba chỗ đều 
không, tức ý căn, pháp trần, ý thức giới vốn chẳng phải tánh nhân duyên, cũng chẳng 
phải tánh tự nhiên: Therefore, you should know that, as to the mind and dharmas being 
the conditions that produce the realm of the mind-consciousness, none of the three places 
exists. Thus, the mind, dharmas, and the realm of the mind, these three, do not have theIr 
Origin In causes and conditions, nor do their natures arIse spontaneously. 


(C) Thức 
CoHsSCIOMSHN€SS€S 
Vinnanda (p) 
Parnana or VỤnana (skf) 


(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thức 
Overview and Meanings 0ƒ ConsciOHSI€SSeS 


(D Tổng quan về Thức—An overview 0ƒ Consciousness: “Vijnana” hay “Hồn Thần” là tên 


gọi khác của tâm thức. Tiểu Thừa lập ra sáu thức, Đại Thừa lập ra tám thức nầy đối với 
nhục thể gọi là “hồn thần,” mà ngoại đạo gọi là “linh hồn”. Thức là tên gọi khác của 
tâm. Thức có nghĩa là liễu biệt, phân biệt, hiểu rõ. Tâm phân biệt hiểu rõ được cảnh thì 


1732 


gọi là thức. Theo Phật giáo, “Tánh” tức là “Phật.” “Thức” tức là “Thần Thức”, “Ý” tức là 
“Tâm Phân Biệt”, và “Tâm” tức là sự suy nghĩ vọng tưởng. Bản tánh thì lúc nào cũng 
quang minh sáng suốt, không có bỉ, không có thử, không đẹp, không xấu; không rơi vào 
số lượng hay phân biệt... Nhưng khi có “Thức” rồi thì con người lại bị rơi vào số lượng và 
phân biệt. “Ý” cũng tạo nên sự phân biệt, và đây chính là thức thứ sáu. Đây là thức 
tương đối ô nhiễm. Trong khi thức thứ bẩy và thức thứ tám thì tương đối thanh tịnh hơn. 
Có tám loại thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt na, và a lại da thức. Về mặt cơ bản mà 
nói, thức không phải có tám loại dù nó có tám tên gọi. Thức chỉ là một nhưng lại có tám 
bộ phận khác nhau. Dầu có tám bộ phận khác nhau nhưng vẫn do chỉ một thức kiểm 
soát—“Vijnana” 1s another name for “ConscIousness.” Hinayana considered the six kinds 
Of consciousness as “Vijnana.” Mahayana considered the eight kinds of consciousness as 
“Vijnana.” Externalists considered “viJnana” as a soul. Consciousness 1s another name for 
mind. Consclousness means the art of distinguishing, or perceiving, or recOBIIZIng, 
discerning, understanding, comprehending, distinction, 1ntelligence, knowledge, learning. 
]t is Interpreted as the “mind,” mental discernment, perception, in contrast with the obJect 
discerned. According to Buddhism, our “Nature” 1s the “Buddha”. The “ConscIousness” 1s 
the “Spirit”, the “Intention” or “Mano-vijnana” 1s the “Discriminating Mind”, and the 
“Mind” 1s what constantly engages In idle thinking. The “Nature” 1s originally perfect and 
bright, with no conception of self, others, beauty, or ugliness; no falling Into numbers and 
discriminations. But as soon as there 1s “ConscIousness”, one falls Iinto numbers and 
discriminations. The “Intention” or “Mano-vijnana” also makes discriminations, and 1t 1s 
the sixth consclousness. I( 1s relatively turbid, while the seventh and eighth 
ConscIousnesses are relatively more pure. There are eight kinds of conscIousness: eye, 
ear, nose, tongue, body, mind, klista-mano-vijnana, and alaya-viJnana. Fundamentally 
speaking, consciousness 1s not of eight kinds, although there are eight kinds in name. We 
could say there is a single headquarters with eight departmentfs under it. Although there 
are eight departments, they are controlled by Just one single headquarters. 


(1) Nghĩa của Thức— The meanings 0ƒ Consci0usness: 

I) “Vijnana” là từ Bắc Phạn thường được dịch là “Thức.” Đây là hành động phân biệt bao 
gồm sự hiểu biết, nhận biết, trí thông minh, và kiến thức. Thức gồm có tám thứ. Năm thứ 
đầu là kết quả của những hành động liên hệ đến ngũ căn. Thức thứ sáu bao gồm tất cả 
những cẩm giác, ý kiến và sự phán đoán. Thức thứ bảy là ý thức (cái ngã thầm thầm). 
Thức thứ tám là A Lại Da hay Tàng Thức, nơi chứa đựng tất cả những nghiệp, dù thiện, 
dù ác hay trung tính: “ViJnana” 1s a Sanskrit term generally translated as “consciousness.” 
This 1s the act of distinguishing or discerning including understanding, comprehending, 
recognizing, Intelligence, knowledge. There are eight consclousnesses. The first five 
ArIse as a result of the Interaction of the five sense organs (eye, ear, nose, tongue, mind) 
and the five dusts (Gunas). The sixth conscIousness comes Into play, all kinds of feelings, 
opInions and Judgments will be formed (the one that does all the differentiating). The 
seventh consciousness (ViJnana) 1s the center of ego. The eighth consiousness 1s the 
Alayagarbha (a lại da), the storehouse of consciousness, or the storehouse of all deeds or 
actions (karmas), whether they are good, bad or neutral. 


2) 


3) 


1733 


Thức còn có nghĩa là sự nhận thức, sự phân biệt, ý thức, nhưng mỗi từ nầy đều không bao 
gồm hết ý nghĩa chứa đựng trong vijnana: “Vijnana” also means cognition, 
discrimination, consciousness, but as any one of these does not cover the whole sense 
contained In Vijnana. 

Thức là cái trí hay cái biết tương đối. Từ nầy lắm khi được dùng theo nghĩa đối lập với 
Jnana trong ý nghĩa tri thức đơn thuần. Jnana là cái trí siêu việt thuộc các chủ để như sự 
bất tử, sự phi tương đối, cái bất khả đắc, vân vân, trong khi Vijnana bị ràng buộc với tánh 
nhị biên của các sự vật: Relative knowledge. This term ¡is usually used as contrasted to 
Jnana In purely Intellectual sense. Jnana 1s transcendental knowledge dealing with such 
subJects as immorfality, non-relativity, the unattained, etc., whereas ViJnana 1s attached 
to duality of things. 


(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Thức— Other definiions which are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


b) 


c) 


3) 


ConSCiousness: 

Thức A Lại Da: Alaya consclousness—Store or eiphth consciousness—See À Lại Da 
Thức, and Bát Thức in Chapter 48 and 49. 

Thức Ấn Liệt Hiển Thắng: Consciousness of covering the inferior and manifesting the 
superior—Cấp độ thứ tư trong năm cấp độ của Duy Thức Học. Trong cấp độ này, những 
tâm sở xấu được che đậy và tâm vương tốt được hiển lộ ra—The fourth of the five levels 
of the apprehension of the principle of consciousness-only. In this level there 1s a 
covering of those of the distinctive mental faculty elements which are considered Inferior, 
and a manifestation of the mindˆs basic functioning. 

Thức Biến: Hết thầy các pháp môn là do thức biến ra. Tông Pháp Tướng đặc biệt tu pháp 
môn nầy—Mental changes, ¡.e. all transformations, or phenomenal changes, are mental, 
a term of the Dharmalaksana School. 

Chuyển Thức: Pravrtti-vijnana (skt)—Evolving of Consciousness—Chuyển thức là kiến 
thức giúp chuyển phàm thức trong thế giới luân hổi sanh tử thành Phật thức—Pravrtti- 
vijnana means the knowledge which transmutes the common knowledge of this 
transmigration-world into Buddha-knowledge. 

Chuyển thức còn gọi là sanh khởi thức, là cái thức trong khía cạnh năng động của nó, tức 
là đang phát triển nối kết với các cơ quan cảm giác hay căn: Also called arising or 
appearance, the viJnana In 1s dynamic aspect, I.e., as evolving In conjunction with the 
Sense-organs. 

Theo Khởi Tín Luận, chuyển thức là vô minh căn bản của nghiệp thức, tâm thức được 
khuấy lên bởi thế giới trần cảnh bên ngoài đi vào tâm thức, đây là một trong năm thức: 
According to the Awakening of Faith (Sraddhopada-Sastra), Pravrtti-viinana means 
knowledge or mind being stirred, the external world enters Into consciousness, the second 
of the five processes of mental evolution. 

Theo Duy Thức Học, chuyển thức là bẩy giai đoạn chuyển thức, ngoại trừ A Lại Da 
Thức: According to the Teaching of Consciousness, Pravrtfi-vijnana means the seven 
stages of knowledge (vijnana), other than the alaya-viJnana. 

Duy thức: ViJnanavada (skÙ—Yogacara (skt—Consclousness only—Giáo lý duy thức— 
Chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ không phải là những vật thể bên ngoài. Còn 
gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến 


6) 


đi, 


ổ) 
a) 


1734 


tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên để 
minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mặc 
dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay 
rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy 
thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. 
Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam 
giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức 
phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên 
do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tổn nào cả. Tại Ấn Độ, tông 
phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, 
nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước và Thiện 
Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiền, một người Ấn Độ, sống trong tu viện 
Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao 
trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang được 
Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là 
Pháp Tướng Tông và do một đồ để của Huyền Trang là Khuy Cơ dẫn dắt —The doctrine 
Of consciousness. The doctrine of the Yogacaras that only intelligence has reality, not the 
obJects exterlor to us. Dharmalaksana sect, which holds that all 1s mind in its ultimate 
nature. The doctrinne of Idealism School concerns chiefly with the facts or specIfic 
characters (lakshana) of all elements on which the theory of idealism was bullt in order to 
elucidate that no element 1s separate from ideation. Although 1t 1s usually expressed by 
saying that all dharmas are mere ideation or that there 1s nothing but ideation, the real 
sense Is quite different. It 1s idealistic because all elements are in some way or other 
always connected with ideation. This doctrine was based on the teaching of the Buddha In 
the Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist only in ideation. According to Ideation 
Theory, the outer world does not exist but the Internal ideation presents appearance as If 
It were an outer world. The whole world 1s therefore of either illusory or causal nature 
and no permanent reality can be found. In India, two famous monks named Wu-Ch”o and 
Tien-Tsìin wrote some sastras on Vijnana. They had an outstanding disciple named 
Chieh-Hsien, an Indian monk living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien 
established the Vijnanavada school and contributed much to the arrangement of the 
Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to whom Chieh-Hsien handed over the sastra, 
founded this school In his native land. Later, the school was also called Dharmalaksana 
(Fa-Tslang-Tsung) and was led by Kwei-Chi, a great disciple of Hsuan- Tsang. 

Thức Giới: Vijnana-dhatu (skt)—Tâm vương (lục thức và bát thức tâm vương) tự giữ lấy 
thể mà có sai biệt với các loại khác—The elements of consciousness, the realm of mind, 
the sphere of mind, mind as a distinct realm. 

Thức Hải: Biển của tạng thức. Gọi chân như là Như Lai tạng của tạng thức (chân như tùy 
duyên mà sinh ra các pháp giống như nước là chân như sanh ra sóng biển là các pháp, 
nên gọi là thức hải)—The ocean of mind, ¡.e. the bhutatathata as the store of all mind. 
Hiện Thức: Direct knowledge. 

Một trong ba thức được nói trong Kinh Lăng Già: Direct knowledge or manifesting 
wisdom, one of the thre states mentioned in the Lankavatara Sutra. 


1735 


b) Tên khác của A Lại Da thức: Mọi pháp đều dựa vào A Lại Da thức mà hiển hiện (các 
pháp đều hiển hiện trên bản thức nên gọi là hiện thức): Another name of Alayavijnana, 
on which all things depend for realization, for it completes the knowledge of the other 
Vijnanas. 

c)_ Một trong năm thức được nói đến trong Khởi Tín Luận: Representation consciousness or 
or perception of an external world, one of the five parijinanas mentioned In the 
Awakening of Faith. 

9)_ Thức Lãng: Chân như của tâm thể ví như biển, duyên động của chư thức ví như sóng (chỗ 
dòng nước do tạng thức chuyển động mà sinh ra thức lãng)—The waves or nodes of 
particularized discernmernt, produced on the bhutatathata considered as the sea of mind. 

10) Thức Mạt Na: Ý Căn —Klistamanas consciousness—Seventh consciousness—See Bát 
Thức 7 in Chapter 49. 

l]I) Thức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Consclousness oŸ neither perception nor non- 
perception—Tâm Thiển Hành trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ——-Functional 
COnscIousness perfaining to the base of neither perception nor non-perception, one of the 
twelve kinds of Immaterial-Sphere ConscIousness. 

12) Sở Y Thức: Asraya (skÙ—Cơ sở mà mọi thứ phải tùy thuộc vào, hay căn bản của các 
thức. Đây là sự chuyển biến hay đột chuyển xãy ra giữa căn bản của tâm thức, nhờ đó 
người ta có thể nắm được cái chân lý thâm sâu nhất của tất cả sự hiện hữu, mà giải thoát 
chúng ta khỏi những ràng buộc của phân biệt. Tất cả việc tu tập trong Phật giáo đều 
nhằm vào cái biến cố nầy, không có nó sẽ không có sự cải tiến nào cả. Khi người ta hiểu 
thông rằng thế giới bên ngoài chỉ là sự biểu hiện của chính tâm mình; thì có một sự đột 
chuyển từ căn bản của phân biệt, đấy là sự giải thoát chứ không phải là sự hủy diệt. Sự 
đột chuyển nầy là chân như, là chỗ trú thoát ngoài sự phân biệt—That on which anything 
depends, the basis of the viJnanas. This 1s a sudden revulsion or turning over which takes 
place at the basis of conscIousness, whereby we are enabled to grasp the Inmost truth of 
all existence, liberating us from the fetters of discrimination. All the Buddhist discipline 
aIms at this catastrophe, without which there 1s no permanent conversion at all. When If 1s 
thoroughly comprehended that the external world 1s no more than the manifestation of 
one”s own mind, there 1s a revulsion at the basis of discrimination, which 1s emancIpation 
and not desfruction. The revulsion 1s Suchness; the abode 1s free from điscrimination. 

13) Thức Tạng: Như Lai Tạng—Như Lai tạng cùng với vô minh hòa hợp mà tạo thành A Lại 
Da thức, sinh ra hết thẩy pháp môn—The storehouse of Tathagata—The storehouse of 
mind, or discernment, the alaya-vijnana whence all intelligence or discrimination comes. 

14) Thức Tâm: Tâm vương của thức (lục thức hay bát thức)—The perceptive mind. 

15) Thức Thủ Uẩn: Consciousness aggregate subject to clinging: See Ngũ Uẩn in Chapter 
116. 

16) Tịnh Thức: Bhutatathata (skt)——Parinispamna (skt)—Absolute reality. 

a) Diệu hữu hay thực tại chân thực (tâm Phật hay Phật tánh): Incomprehensible entity: 
Supernatural existence, as contrast with superficial reality of phenomena. 

b) Viên Thành Thực Tính: Perfect true nature—Chân Như— Thực Tướng—Pháp Giới— 
Pháp Tính—Niết Bàn. 

c) Tính chân thực của chư pháp hay chân lý tuyệt đối: Theo Nhiếp Luận Tông (tiền thân 
của Pháp Tướng Tông), tịnh thức có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai 


1736 


triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ tương liên hệ được 
đưa đến chân lý chân thực, tức là viên thành thực tánh. Sau khi đạt đến đó, chủng tử 
tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể và đối 
tượng không còn phân biệt. Đây là “Vô Phân Biệt Trí.” Trạng thái tối hậu là vô trụ Niết 
Bàn, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa—The 
pure Iideation can purify the tainted portion of the ideation-store (Alaya-vijnana) and 
further develop 1ts power of understanding. The world of imagination and the world of 
interdependence will be brought to the real truth (Parinispanna). This having been 
aftained, the seed-store, as conscIousness, wIll disappear altogether and ultimately wIll 
reach the state where there 1s no distinction between subJect and object. The knowledge 
so gained has no discrimination (avikalpa-jnana). This ultmate state 1s the NÑirvana of No 
Abode (apratisthita-nirvana), that 1s to say, the attainment of perfect freedom, not being 
bound to one place. 

17) Thức Túc Mạng Thông: Purva-nivasanusmrti-jnana (sk)—Cái thức biết được các đời 
trước của mình và của người khác—Knowledge of all forms of previous existence of 
oneself and others. 

16) Thức Vô Biên Xứ Địa: ViJnananatyayatanam (skt)—The land of omnisclence or Infinite 
perception—Thức vô biên xứ—Thức Vô Biên Xứ Địa (Nhị Định —Second samadhi)— 
Sau khi đạt được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển 
vô sắc cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi cái không gian 
vô biên mà tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi trời vô tận trí nơi mà khả năng 
hiểu biết và thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 40.000 
đại kiếp —After attaining the state of the base of infinite space, medifator continues to 
concentrate on this state of “infinite space” until he takes as obJect the consciousness of 
the base of Iinfinite space, and contemplafes 1t as “Infinite consciousness” until the second 
Iimmaterial absorption arises, or when the mind going beyond ¡nnfinite space IS 
concentrated on the Infintude of consclousness 1t 1s said to be abiding ¡1n the 
Vijnananantya. This 1s the state or heaven of boundless knowledge. Where the powers of 
perception and understanding are unlimited. Existence ¡n this stage may last 40,000 great 
kalpas. 

19) Thức Vô Sở Hữu Xứ: Consciousness of nothingness—Tâm Thiển Hành trong Vô Sở Hữu 
Xứ —Functional consciousness perfaining to the base of nothingness, one of the twelve 
kinds of Immaterial-Sphere Consciousness. 

20) Vô Cấu Thức: Thức thanh tịnh, trước đây gọi là thức thứ chín, về sau nầy gọi là thức thứ 
tám hay A-Lại-Da thức. Vô Cấu Thức hay A Mạt La là tên khác của A Lại Da Thức 
(thức nầy là chỗ dựa của các pháp vô lậu, mà chỉ Như Lai mới có được): Pure and 
uncontaminated knowledge, earlier regarded as the ninth, later as the eighth or alaya- 
vijnana. Undefiled or pure knowing or knowledge, another name for Alaya-vijnana—See 
Tịnh Thức. 


(IV) Ảnh hưởng của Thức— The influence oƒ Parjjnana: Thức gì không bị ràng buộc bởi 
những đối nghịch như đồng và dị, vừa đồng vừa dị, vừa không đồng vừa không dị, thì 
Thức ấy vượt khỏi mọi cái nhìn lý luận—Parijnana which ¡is not bound by such opposites 
as oneness and otherness, bothness and not-bothness, 1s beyond all logical survey. 


1737 


*.. For more Information, please see Bát Thức in Chapter 49. 


(C-2) Các Loại Thức 
A yarifies 0ƒ VỤnana 


(D Nhất Thức—One Vÿnana: Tông Thành Thực cho rằng vạn hữu duy tâm—The 
Satyasiddhi Sect considered that all things are Just one mind. 


(H) Nhị Thức— Two kinds oƒ vựnanaq: Hai thức, phân biệt giữa A Lại da thức hay vô một 
(không mất), chứa mầm của hết thấy các pháp mà không mất, đối lại với mạt na thức hay 
phân biệt thức, nương vào A Lại Da mà sinh ra phân biệt (cảnh của mắt, thanh của tai, 
hương của mũi, vị của lưỡi, xúc của thân, tư tưởng của ý)}—TWwo consciousnesses. 
Discriminating the alaya-viJjnana or primal undivided condition from the mano-vijnana or 
that of discriImination. 

1) _ Mạt Na thức: Thức phân biệt—Mano-vijnana. 

2) A-Lại-Da thức: Tàng thức—Alaya-vijnana. 


(HI)Tam Thức— Three kimds dgƒƑ percepfion: Theo kinh Lăng Già, có ba loại thức— 
According to the Lankavatara Sutra, there are three states of mind or conscIousness: 

(A) 

I) Chân Thức: Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh không uế nhiễm, hay thức A Lại Da, hay 
thức thứ tám —The original or fundamental  unsullied consciousness of mind—The 
Tathagata-garbha——The eighth or alaya. 

2) Hiện Thức: Tạng Thức hay chân tâm cùng với vô minh hòa hợp mà sinh ra pháp nhiễm, 
tịnh, xấu tốt Manifested mind or consciousness diversified in contact with or producing 
phenomena, good or evIl. 

3) Phân Biệt Sự Thức: Chuyển Thức, do thức với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện lên 
mà phát sinh từ ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân)—Discrimination or consciousness 
discrimnating and evolving the obJects of the five senses. 

(đ)- 

1) Y thức: Mana consciousness. 

2) Tâm thức: Alaya conscIousness. 

3) Vô cấu thức: Amala. 


(IV)Tứ Thức— Four cÏasses 0ƒ c01SCiOMSHN€SS: 

(A) Bốn Loại Tâm Vương: Catubbidha-citta (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có 
bốn thức hay bốn loại tâm vương——According to the Abhidharma, there are four classes 
Of conscIousness. 

l) Thức Dục Giới: Kamavacaram (p)—lTâm thuộc Dục Giới —Sense-sphere 
Consciousness—See Tâm Dục Giới in Chapter 54 (N-1). 

2) Thức Sắc Giới: Rupavacaram (p)—Tâm thuộc Sắc Giới—Fine-material-sphere 
consciousness—See Tâm Sắc Giới in Chapter 54 (N-2). 

3) Thức Vô Sắc Giới: Arupavacaram (p)—Tâm thuộc Vô Sắc Giới—Immaterial-sphere 
consciousness—See Tâm Vô Sắc Giới in Chapter 54 (N-3). 


4) 


1738 


Thức Siêu Thế: Lokutaran (p)—Tâm Siêu Thế——Supermundane consciousness—See 
Tâm Siêu Thế in Chapter 54 (L). 


(B) Bốn Phần Của Thức— Four functional divisions oƒ consciousness: Theo Giáo Sư lunjiro 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Pháp Tướng Tông chủ trương mỗi thức 
có bốn phần với bản chất liên đới —According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in “The 
Essentials of Buddhist Philosophy,” the Dharmalaksana School believes that each of the 
conscIousness has four functional divisions of interdependent nature. 

Tướng Phần Thức: Laksana-bhaga (sk)—Đối tượng bị thấy hay là hình bóng của đối 
tượng ngoại tại phản ảnh trên mặt tâm thức—The objective or the seen portion. The 
objective 1s a shadow Iimage of an outer obJect reflected on the mind-face. 

Kiến Phần Thức: Darsana-bhaga (skt)—Chủ thể soi chiếu hay nhìn thấy và kinh nghiệm 
nó—The subJective or the seeing portion i1llumines, sees and experiences the outer 
object. 

Tự Chứng Phần Thức: Saksatkari-bhaga (skt)——Tự chứng phần nhận thức hay biết được 
chủ thể hay kiến phần đã thấy đối tượng (tướng phần) hay chỉ là hình ảnh của đối 
tượng——The self-witness or the self-assuring portion. The self-assuring portion see and 
acknowledge the subJective function. That 1s to say, the self-assuring portion wIll know 
the subJect has seen the obJect or the shadow-Image. 

Chứng Tự Chứng Phần Thức: Chứng tự chứng phần hoàn thành tác dụng của tâm thức— 
The rewitnessing of self-witness or the reassuring portion. The rewifnessing of the self- 
wIfness completes the menfal faculty. 


(C) Tứ Thúc Trú—Four staHons oƒ consciousness: Vinnana-tthityo (p)—Theo Kinh Phúng 


l) 


2) 


3) 


4) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thức trú—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four stations of conscIousness: 

Sắc Thức Trú—Phenomenon: Khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm 
cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng—Consciousness gains a footing ¡n relation to materiality, with materiality as 
object and basis, as a place of enJoyment; and there 1t grows, Increases, and flourishes. 
Thọ Thức Trú—Receptivity: Khi duyên thọ, thức khởi lên và an trú, thức lấy thọ làm 
cảnh, lấy thọ làm sở y, lấy thọ làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng——Consciousness gains a footing ¡n relation to feelings, with feelings as object 
and basis, as a place of enJoymeI. 

Tưởng Thức Trú—Cognition: Khi duyên tưởng, thức khởi lên và an trú, thức lấy tưởng 
làm cảnh, lấy tưởng làm sở y, lấy tưởng làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng 
thịnh, và tăng quảng—Consciousness gains a footing ¡n relation to perceptions, with 
perceptions as obJect and basis, as a place of enJoymer. 

Hành Thức Trú—Reaction: Khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức lấy hành làm 
cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng—Consciousness gains a footing in relation to mental formations, with mental 
formations as obJect and basis, as a place of enJoymeIt. 


(V) Ngũ Thức— Five senses 0ƒ consciowusness: Pancavijnana (skt—Năm thức hay tâm thức 


dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi và thân mà sinh và duyên vào năm cảnh sắc, thinh, hương, VỊ, 


1739 


xúc —The fÍive senses of consciousness or Íive parlJnanas, perceptions or COETnIfIOnS; 
ordinarily those arising from the five senses form, sound, smelÏl, taste, touch: 


(A) Theo Đại Thừa——According to the Mahyana, the five senses of consciousness: 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


Nhãn thức: Visual sense. 
Nhĩ thức: Auditory sense. 
Tỷ thức: Olfactory sense. 
VỊ thức: Gastatory. 

Xúc thức: Tactile sense. 


(B) Theo Khởi Tín Luận—The five parijnanas according to the Awakening of Faith: 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Nghiệp Thức: Nương vào gốc rễ vô minh bắt đầu động lên từ bản tâm mà khởi ra mê 
lầm thành ra tác động hay thành nghiệp——Initial functioning of mind under the influence 
of the original unenlightenment or state of Ignorance. 

Chuyển Thức: Nghiệp thức chuyển lần mà sanh ra năng kiến hay tự thấy mình mà khởi 
lên tác dụng——The act of turning towards the apparent obJect for 1ts observation. 

Hiện Thức: Dựa vào tác dụng của năng kiến mà khởi lên sở kiến—Observation of the 
obJect as It appears. 

Tri Thức: Hướng vào các cảnh giới hiện ra từ tâm sở mà sanh ra mọi thứ phân biệt sai 
lầm——The deductions derived from its appearance. 

Tương Tục Thức: Do vô minh mà phân biệt sai lầm nên sanh ra vui sướng với cái mình 
yêu thích, và khổ sở với cái mình chán ghét, niệm khổ vui liên tục chẳng dứt, do đó mà 
luân hồi sanh tử tương tục——The consequent feelings of like or dislike, pleasure or pain, 
from which arise the delusions and incarnations. 


(VI)Lục Thức— Six conceptfions (C0HSClOHSH€SS€S): 
(A) Lục Thức theo truyền thống Phật giáo Nguyên Sơ—Six conceptions (consciousnesses) 


according to the Early Buddhist TradiHon: 


(A-1) Đại cương về Lục Thức —An overview oƒ the Six Consciousnesses: 


l) 


2) 


Thức xuất hiện khi giác quan tiếp xúc với đối tượng tương ứng. Thức là cơ quan tâm thần 
trung tâm. “Thức” là một trong năm uẩn, là thành phần thứ ba trong thập nhị nhân 
duyên——Thhe Is the central psychological organ. It is the fifth of the five skandhas and the 
third link in the chain of arising. 

Sáu thức bao gồm năm giác quan và tâm thần—The perceptions and discernings of the 
SIX Oorgans of sense: Nhãn thức: Sight consciousness——Nhĩ thức: Hearing consciousness—— 
Tỷ thức: Scent consciousness—Thiệt thức: Taste consciousness—Thân thức: Body 
consciousness—Ý thức: Mana (skÙ——Mind conscIousness. 


(A-2) Chỉ tiết về Lục Thức— Details on the Six Consciousnesses: 
l) Nhấn Thức: Cakshurvjnana (skÙ—The sense of vision—Eye Consciousness—SIght 


consciousness—Sight-preception, the first vijnana—Nhiệm vụ của nhãn thức là nhận 
biết hình dáng. Không có nhãn thức, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả; tuy nhiên nhãn 
thức lại tùy thuộc vào nhãn căn. Khi nhãn căn gặp một hình dạng thì nhãn thức liền phát 
sanh. Nếu Nhãn căn không gặp hình dáng thì nhãn thức không bao giờ phát sinh (một 
người bị mù không có nhãn căn, như vậy nhãn thức không bao giờ phát sinh). Người tu 
tập nên luôn thấu triệt điểm tối yếu nầy để thực tập sao cho hạn chế nhãn căn tiếp xúc 
với hình sắc, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn thức. Phật nhắc nhở chúng đệ tử 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


1740 


của Ngài rằng, phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn thức là thiển 
định—The function of the eye consciousness is to perceive and apprehend visual forms. Without 
the eye consciousness we could not behold any visual form; however, the eye consciousness 
depends on the eye faculty. When the eye faculty and any form meet, the eye consciousness 
develops Instantly. If the eye faculty and the form never meet, eye conscIousness wilÏ never arise 
(a blind person who lacks the eye faculty, thus eye consciousness can never develop). Buddhist 
cultivators should always understand thorouphly this vital point to minim1ize the meeting between 
eye faculty and visual forms, so that no or very limited eye consciousness wIll ever arise. The 
Buddha reminded his disciples that meditation is the only means to limit or stop the arising of the 
©y€ Consciousness. 

Nhĩ Thức: Srotravijnana (skt)—Ear Consciousness—Ear perception—Ear-discernemtn— 
Auditory consciousness—Hearing consciousness—Nhiệm vụ của Nhĩ thức là nhận biết 
âm thanh; tuy nhiên, nhĩ thức tùy thuộc nơi nhĩ căn. Khi nhĩ căn và âm thanh gặp nhau, 
nhĩ thức liền phát sanh (nơi người điếc thì nhĩ căn và âm thanh không bao giờ gặp nhau, 
nên nhĩ thức không bao giờ khởi sanh). Hành giả nên luôn nhớ như vậy để tu tập thiển 
định mà đóng bớt nhĩ căn—The function of the ear consciousness is to perceive and apprehend 
sounds; however, ear consciousness depends on the ear faculty. Ear faculty and any sound meet, 
the ear consciousness develops instantly (n a deaf person, ear faculty and sounds never meet, 
therefore no ear consciousness will arise). Buddhist cultivators should always remember this and 
try fo practise meditation stop or close the ear conscIousness 1f possible. 

lý Thức: The sensatlon or percepion of smell—Smell consclousness—Nose 
consciousness—Olfactory consciousness—Tỷ thức phát triển trên những điều kiện của 
khứu giác. Tỷ thức tùy thuộc hoàn toàn nơi tỷ căn. Nơi một người mất khả năng khứu 
giác, thì khứu giác và mùi vị không bao giờ gặp nhau, do đó tỷ thức không khởi sanh. 
Người tu Phật phải cố gắng đóng bớt tỷ căn——The nose consciousness develops immediately 
from the dominant condition of the nose faculty when 1t focuses on smell. NÑose conscIousness 
completely dependents on the nose faculty. Someone who lacks smelling capability, nose faculty 
and smell never meet, therefore, nose consciousness will never arise. Buddhist cultivators should 
always practise medifaftion to stop or close the nose conscIousness. 

Thiệt Thức: Tongue consclousness or perception—ustatory consclousness—Taste 
consciousness—Thiệt thức phát sinh liền khi thiệt căn tiếp xúc với một vị nào đó, lúc ấy 
chúng ta mới kinh qua phân biệt giữa vị nầy với vị khác, cũng từ đó dục vọng khởi sinh— 
The tongue consciousness develops Immediately through the dominant condition of the tongue 
when the tongue faculty focuses on a certain taste. At that very moment, we experience and 
distinguish between tastes and desire arises. 

Thân Thức: Kaya-vinana (skÐ——Body conscIousness——Tactile consclousness—Thân thức 
phát triển khi điều kiện nổi bậc trong đó thân tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. Thân 
căn nằm khắp các nơi trong cơ thể—Tacticle sensation consciousness—Body 
consciousness develops when the dominant condition in which the body faculty meets an 
obJect of touch. The location of the body faculty 1s throughout the entire body. Cognition 
of the obJects of touch, one of the five forms of cogniftion. 

Ý Thức: Mano-vinnana (p)—Manovijnana (skt—Consciousness—Knowing or thought 
faculty—Awareness—Consciousness—The faculty of mind—Mental consciousness— 
Discrimination and comprehension conscIousness—Consciousness oŸ mind or thought— 
Một trong sáu thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự 


1741 


liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ 
hành từ kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý 
thức còn là một trong năm uẩn—One of the six vijnanas, a mind which does not đepend on any 
of the five sense faculties, but on the immediately preceding continuum of mind. Mental 
conscIousness apprehends not only obJects (form, sound, taste, smell, touch) in the present time, 
but 1t also apprehends objects In the past and Imagines objects even In the future—Menfal 
conscIousness wIll go with us from one life to another, while the first Íve consciousnesses are our 
temporary minds. Consciousness 1s also one of the five skandhas. 


(B) Lục Thô Tướng Thức—Six coarser stages oƒ consciousness: Theo Khởi Tín Luận, có sáu 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


loại thô tướng sanh ra bởi sĩ mê—According to the Awakening of Faith, there are six 
COarser stages arIsing from the three finer stages which in turn are produced by original 
unenlightened condition of ignorance. 

Trí Tướng Thức: Ý thức do cảnh giới mê chấp mà chẳng biết đó là huyễn giả lại sanh 
tâm thích hay không thích khởi lên từ trạng thái tỉnh thần—Knowledge or consciousness 
of like and dislike arising from menfal conditions. 

Tương Tục Tướng Thức: Ý thức dựa vào sự phân biệt của trí tướng mà có ý thức về khổ 
lạc (đau khổ và vui sướng)—Consciouness of pain and pleasure resulting from the 
knowledge or conscIousness, causing continuous responsIve memory. 

Chấp Thủ Tướng Thức: Ý thức đối với cảnh khổ lạc chẳng biết đó là hư huyễn lại sanh 
niềm chấp thủ——Attachment or clinging arising from consciouness of pain or pleasure, or 
retention of memories of past Joys and sorrows as 1f they were reality and not 1llusions. 
Kế Danh Tự Tướng Thức: Ý thức gắn tên cố định cho những thứ huyễn hão giả danh nên 
sanh khổ đau phiển não—Assigning names according to the seeming and unreal with 
fixation of ideas. 

Khởi Nghiệp Tướng Thức: Ý thức hậu quả của các thứ nghiệp thiện ác—The consequent 
activity with all the variety of deeds. 

Nghiệp Hệ Khổ Tướng Thức: Ý thức bị buộc vào nghiệp thiện ác mà cảm khổ quả sanh 
tử—The suffering resulting from being tied to deeds and their karma consequences. 


(VHI)Bảy thúc — SeveH c0nSClOHSH€SS@S: 
(A) Bảy thức theo truyên thống Phật giáo Nguyên sơ —Seven consciousnesses according 1o 


the Early Buddhist Tradition: 


(A-1)Tổng quan—An overview: Ý thức xãy ra khi giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài. 


Năm thức đầu tương ứng với ngũ quan. Thức thứ sáu thông qua năm thức trước mà phán 
đoán về thế giới bên ngoài. Thức thứ bẩy làm trung tâm lý luận, tính toán, và kiến trúc 
đối tượng. Đây chính là nguyên lai của sự chấp trước, nguồn gốc của tự ngã, và nguyên 
nhân ảo tưởng khởi lên vì cho rằng hiện tượng là có thật —Consciousness refers to the 
perception or discernment which occurs when our sense organs make contact with theIr respective 
objects. The first five consclousness correspond to the five senses. The sixth consciousness 
Integrates the perceptions of the five senses Into coherent Images and make judgments about the 
external world. The seventh consclousness is the active center of reasoning, calculation, and 
construction or fabrication of individual objects. It 1s the source of clinging and craving, and thus 
the origin of self or ego and the cause of illusion that arises from assuming the apparent to be real. 


(A-2)Chi tiế— Details: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


+ 


1742 


Nhãn thức: Sight consciousness. 

Nhĩ thức: Hearing conscIousness. 

Tỷ thức: Scent consciousness. 

Thiệt thức: Taste consciousness. 

Thân thức: Touch conscIousness. 

Ý thức: Mạt na thức——Mind (mano) conscIousness. 
Ý căn: Klistamano consciousness. 

See Chapter 49 


(B) Thất Thức Trú— Seven stations oƒ consciousness: Theo Kinh Đại Duyên và Kinh Phúng 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy thức trú —According to the Mahanidana sutta and the 
Sang Sutfta In the Long Discourses of the Buddha, there are seven statlons of 
CONSCIOUSness: 

Thức Trú Thứ Nhất —The first station of consciousness: Có loại hữu tình, thân sai biệt và 
tưởng sai biệt, như loài người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa xứ —There are 
beings different in body and different in perception, such as human beings, some evas 
and some sftates of woe. 

Thức Trú Thứ Nhì —The second station of consclousness: Có loại hữu tình thân sai biệt 
nhưng tưởng đồng loại, như Phạm Thiên chúng vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ 
thiển)—There are beings different in body and alike in perception, such as the devas of 
Brahma's retinue, born there (on account of having attained) the first jhana. 

Thức Trú Thứ Ba——The third station of consciousness: Có loại hữu tình thân đồng loại, 
nhưng tưởng sai biệt, như chư Quang Âm Thiên—There are beings alike in body and 
different in perception, such as the Abhassara Devas. 

Thức Trú Thứ Tư—The fourth station of consciousness: Có loại hữu tình thân đồng loại 
và tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến Tịnh—There are beings alike in body 
and alike in perception, such as the Subhakinna devas. 

Thức Trú Thứ Năm —The fifth station of consciousness: Có loại hữu tình vượt khỏi mọi 
tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng 
Không Vô Biên Xứ ——There are beings who have completely transcended all perception 
of matter, by the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attenfion to 
the perception of variety; thinking: “Space 1s Infinite,” they have attained to the Sphere 
of Infinite Space. 

Thức trú Thứ Sáu —The sixth station of consciousness: Có loại hữu tình vượt khỏi hoàn 
toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên,” và chứng Thức Vô Biên Xứ— 
There are beings who, by transcending the Sphere of Infinie Space, thinking: 
“Consciousness 1s Infinite,” have attained to the Sphere of Infinite Consciousness. 

Thức Trú Thứ Bảy—The seventh station of consciousness: Có loại hữu tình vượt khỏi 
hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu 
Xứ There are beings who, having transcended the Sphere of Infinie ConscIousness, 
thinking: ““There 1s nothing,” have attained to the Sphere of No- Thingness. 


(VII)Bát Thức— Eight kinds gƒ vnana: See Bát Thức in Chapter 49. 


1743 


(IX)Cửu Thức—Nine kinds oƒ vựnana: Chín loại ý thức—The nine kinds of cognition or 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 
3) 


consciousness (Vijnana): 

Nhãn Thức: Consciousness of the sight. 

Nhĩ Thức: Consciousness of the hearing. 

Tỷ Thức: Consciousness of the smelling. 

Thiệt Thức: Consciousness of the tasting. 

Thân Thức: ConscIousness of touch. 

Ý Thức: Consciousness of the mind. 

Mạt Na Thức: A Đà Na Thức —Consciousness of manas—Ý căn. 

A Lại Da Thức: Consciousness of the menfal perception—Tàng thức. 
A Ma La Thức: Phật Thức—Vô Cấu Thức—Thanh Tịnh Thức—Chân Như hay chân 
tâm——Purified or Buddha conscIousness. 


(X) Hai Mươi Bốn Thức Dục Giới— Twenty-ƒour sense-sphere beauHjfl minds: Hai Mươi 


Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới —Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có hai mươi bốn 
tâm đẹp —According to the Abhidharma, there are twenty-four Sense-Sphere Beautiful 
Consciousnesses—See Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới in Chapter 54 (C) (XIV). 


(XI)Vô Lượng Thức: Mật giáo xem vạn tượng duy tâm, và một tâm là vô lượng tâm——The 


esoferics considered that all phenomena are mental and all things are the one mind, 
hence the one mind 1s unlimited mind or knowledge, every kind of knowledge, or 
omniscience—See Tâm In Chapter 54. 


(XI1)Vô thức—UnĂCc0nSCi0MS"€SS: 


Ù 


Vô thức theo ý nghĩa của nhà Thiền, không nghi ngờ gì cả, nó là thứ huyền nhiệm, cái vô 
trí, và chính vì thế mà nó có tính không khoa học hay trước thời có khoa học. Nhưng như 
thế không có nghĩa là nó vượt ra ngoài tầm ý thức của chúng ta và là một cái gì chẳng có 
liên hệ đến chúng ta. Thật ra, trái lại, nó là cái thân thiết nhất đối với chúng ta, và chính 
vì cái thân thiết này mà chúng ta khó nắm bắt được nó, cũng như mắt không tự thấy được 
mắt. Do đó để ý thức được cái vô thức đòi hỏi một sự tu tập đặc biệt về ý thức. Nói theo 
bệnh căn học, thì ý thức được đánh thức khỏi vô thức một thời gian nào đó ở trong vòng 
tiến hóa. Thiên nhiên tiến triển mà không tự ý thức, và con người hữu thức phát sinh từ 
nó. Ý thức là một cái nhẩy, nhưng cái nhảy không thể có nghĩa là một sự phân ly trong ý 
nghĩa vật lý của nó. Vì ý thức luôn cộng thông và bất đoạn với vô thức. Thật vậy, không 
có vô thức, ý thức không tác động được; nó mất hẳn cái nền tảng tác động. Đó là lý do 
tại sao Thiển tuyên bố rằng Đạo là “cái tâm bình thường.” Với chữ Đạo đĩ nhiên Thiền 
ngụ ý vô thức, tác động thường trực trong ý thức của chúng ta. Chẳng hạn như khi đói thì 
ăn, khi mệt thì nghỉ ngơi, khi buồn ngủ thì ngủ, vân vân. Tuy nhiên, nếu đây là cái vô 
thức mà Thiền nói đến như một thứ huyền nhiệm và giá trị nhất trong đời sống con người 
như là động lực chuyển hóa, chúng ta không thể nào không hoài nghi. Tất cả những hành 
động vô thức kia từ lâu vẫn bị phóng vào phạm vi bản năng phản xạ của ý thức phù hợp 
với nguyên tắc của sự điều hòa về tinh thần: The unconscious in its Zen sense is, no doubt, 
the mysferious, the unknown, and for that reason unscIentific or ante-scientific. But this does not 
mean that 1t is beyond the reach of our consciousness and something we have nothing to do with. 
In fact it is, on the contrary, the most Intimate thing to us, and 1t is Just because of this Intimacy that 


2) 


1744 


1t 1s difficult to take hold of, in the same way as the eye cannot see 1tself. To become, therefore, 
conscIous of the unconscious requires a special training the part of consciousness. Etiologically 
speaking, consciousness was awakened from the unconscious somefime ¡n the course of evolution. 
Nature works 1s way unconscious of ifself, and the conscious man comes out 0Ÿ it. Consciousness 
1s a leap, but the leap cannot mean a disconnection in Ifs physical sense. For consciousness 1s 1n 
consftanf, uninterrupted communion with the unconscious. Indeed, without the later the former 
could not function; 1t would lose 1ts basis of operation. This 1s the reason why Zen declares that the 
Tao 1s “One”s everyday mind.” By Tao, Zen of course means the unconscious, which works all the 
time In our conscIousness. For example, when hungry, one eafs; when tired, one takes a rest; when 
sleepy, one sleeps, etc. However, If this 1s the unconscIous that Zen talks about as something 
highly mysterious and of the greatest value in human life as the transforming agent, we cannot 
help doubting it. All those “unconscious” deeds have long been relegated to our instinctive 
reflexive domain of consciousness In accordance with the principle of menfal moderation. 

Từ “ý thức” và “vô thức” được dùng với nhiều nghĩa khác nhau. Trong một ý nghĩa mà 
chúng ta có thể nói là có tính cách tác năng, “ý thức” và “vô thức” ám chỉ một trạng thái 
chủ thể trong cá nhân. Nói rằng một người ý thức được nội dung tâm thần này nọ có 
nghĩa là người ấy nhận thức được những tình cẩm, dục vọng, phán đoán, vân vân. “Vô 
thức” dùng theo cùng ý nghĩa, ám chỉ một tâm trạng mà trong ấy con người không nhận 
thức được những kinh nghiệm nội tâm của mình; nếu người ấy hoàn toàn không nhận 
thức được tất cả những kinh nghiệm, kể cả những kinh nghiệm cảm quan, người ấy thiệt 
giống như một con người vô thức. Nói rằng con người ý thức được những tình cảm nào 
đó, vân vân, có nghĩa là người ấy ý thức được xét về những tình cảm này; nói rằng những 
tình cảm nào đó là vô thức có nghĩa là người ấy không ý thức được xét về những nội 
dung này. Chúng ta phải nhớ rằng “vô thức” không ám chỉ sự khiếm diện của bất cứ một 
xung lực, tình cảm, dục vọng, hay sợ hãi nào, vân vân, mà chỉ ám chỉ sự không nhận thức 
được những xung lực này. Khác hẳn với cách sử dụng ý thức và vô thức theo ý nghĩa tác 
dụng mà chúng ta vừa diễn tả là một cách sử dụng khác trong đó chúng ta ám chỉ những 
địa điểm nào đó trong con người và những quan hệ với những địa điểm này. Đây thường 
là trường hợp nếu chữ “cái ý thức” và “cái vô thức” được sử dụng. lộ) đây “cái ý thức” là 
một thành phần của cá tính, với những nội dung đặc biệt, và “cái vô thức” là một thành 
phần khác của cá tính, với những nội dung đặc biệt khác: The terms “conscious” and 
“unconscious” are used with several different meanings. In one meaning, which might be called 
functional, “conscious” and “unconscIous” refer to a subJective state within the Individual. Saying 
that he 1s conscIous of this or that psychic content means that he 1s aware of affects, of desires, of 
Judgments, etc. nconscious, used In the same sense, refers to a state of mind in which the person 
1S not aware of his Inner experiences; 1f he were totally unaware of all experiences, Including 
sensory ones, he would be precisely like a person who 1s unconscious. SayIng that the person 1s 
COnscIous of certain affects, etc., means he 1s conscious as far as these affects are concerned; 
saying that certain affects are unconscious means that he 1s unconscious as far as these confenfs 
are concerned. We must remember that “unconscious” does not refer to the absence of any 
1mpulse, feeling, desire, fear, etc., but only to the absence of awareness of these Iimpulses. Quite 
different from the use of conscious and unconsciIous In the functional sense Just described 1s 
another use in which one refers to certain localities In the person and to cerftain contenfs connected 
with these localitles. This 1s usually the case 1f the word “the conscious” and “the unconscIous” are 
used. Here “the consclous” Is one part of the personality, with specific contents, and “the 
unconscIous” 1s another part of the personality, with other specIfic contents. 


1745 


CHƯƠNG BỔN MƯƠI CHÍN 
CHAPTER FORTY-NINE 


Bát Thức & A Đà Na Thức 
Eight Consciousnesses and Adana Consci0usness 


(A) Bát Thức (parjnana)— Eight Consciousnesses Eighft kinds oƒ cognifion or percepfion 
(A-1) Tổng quan về Bát Thức— An overview oƒ “Eight Consciousnesses ” 

(A-2) Chỉ tiết về Bát Thức— Details oƒ “Eight Consciousnesses ” 

(l) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— According to The Mahayana Awakening öoƒ Faith. 

(H) Theo Kinh Lăng Già —According to The Lankavafara Suftra. 


(B) Mạt Na Thức— Klistamands consciowsness— Klistd-mano-vỰnana (skt) 
()_ Nghĩa của “Mạt Na Thúc ”— The meanings oƒ “Manas”. 

(H) Nghĩa của Mạt Na Thức— Klistamanas consciousness. 

(IH)Sự hoạt động của Mạt Na Thức— The activities oƒ Manas. 

(IV)Chức năng của Mạt na— The function oƒ Manas. 

(V) Những đặc tính khác của Mạt Na Thức— Other characteristics oƒ Manas. 


(C) A Lại Da Thức— Alaydq consci0USess 

(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của A Lại Da Thức— Overview and Meanings oƒ Alaya 
COISCIOHST€SS 

(I) Tổng quan về A Lại Da Thức—An overview øƒ Alayavinana. 

(H) Nghĩa của A Lại Da Thức— The meanings oƒ AlayavÙnana. 

(C-2) A Lại Da Thức theo Giáo Sư Soothill— Alaya-vừnana according to Proƒ. Soofhill 

(C-3) A Lại Da Thức theo Giáo Sư jJunjro Takqkusu—Alaya-vỰnana qccording to Proƒ. 
Junjiro Takakusu 

(C-4) Lời Phật dạy về A Lại Da Thức— The Buddha?s teaching on Alayavjnana 


(D)A Đà Na—Adana (sk£) 

(l) Nghĩa của A Đà Na— The meanings oƒ Adana. 

(H) A Đà Na Thức (Adana-vÙnana) còn có những tên gọi khác sau đây—Adana also has the 
ƒfollowing names. 


1746 


1747 


(A) Bát Thức (parÙnanma) 
Elight Consciousnesses 
Eight kimds 0ƒ cognifion or perception 


(A-1) Tổng quan về Bát Thức 
An overview 0ƒ “Eight Consciousnesses ” 


Khi nói đến “Thức” người ta thường lâm tưởng đến đây chỉ là phần ý thức, phân tinh thần mà theo 
tâm lý học Phật giáo gọi là thức thứ sáu. Kỳ thật, có sáu thức căn bản, trong đó thức thứ sáu là ý 
thức. Tâm lý học Phật giáo dựa trên quá trình nhận thức từ sáu năng lực nhận thức: thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm, và suy nghĩ. Mỗi năng lực liên quan đến một giác quan cùng với một thức 
nhận biết hoạt động đặc biệt tương ứng với giác quan đó. Thức thứ sáu hay ý thức, không phải là 
tâm, nó là chức năng của tâm, nó không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng nó lệ thuộc vào sự 
tương tục của “Tâm”, Ý thức nhận biết tất cả sáu đối tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc, và hiện 
tượng) cả trong quá khứ, hiện tại và vị lai, rồi chuyển giao tất cả tin tức cho Mạt Na thức để nó 
chuyển giao cho Tàng Thức lưu trữ. Chúng ta hãy thử quan sát thân tâm để xem trong hai thứ đó 
chúng ta có thể tìm thấy được cái “Ta” nó nằm ở đâu, và chúng ta thấy cái “Ta” nó chẳng ở thân 
mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy cái “Ta” chỉ là tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và 
tỉnh thần. Hãy xét về sắc uẩn, sắc tương ứng với cái mà chúng ta gọi là vật chất hay yếu tố vật 
chất. Nó chẳng những là xác thân mà chúng ta đang có, mà còn là tất cả những vật chất chung 
quanh chúng ta như nhà cửa, đất đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên, yếu tố vật chất tự nó 
không đủ tạo nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy, hay giữa tai 
và tiếng động không thể đem lại kết quả nhận biết nếu không có thức. Chỉ khi nào ý thức, năm 
giác quan và năm đối tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự nhận biết. Nói cách khác, khi 
mắt, đối tượng của mắt, và ý thức cùng hoạt động thì sự nhận biết về đối tượng của mắt mới được 
tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố tối cần thiết trong việc tạo nên sự nhận biết. Thức tức là thức thứ 
sáu hay tâm. Giác quan nầy phối hợp với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân để tạo nên sự 
nhận biết. Việc phối hợp giữa những yếu tố vật chất và tinh thần tạo nên sự thành hình ý thức nội 
tâm, và tính chất của năm uẩn nầy đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Ngoài ra, chúng 
ta còn có thức thứ bảy, hay Mạt Na Thức, có công năng chuyển tiếp tất cả tin tức từ ý thức qua A 
Lại Da Thức; và A Lại Da Thức có công năng như một Tàng Thức hay nơi lưu trữ tất cả tin tức— 
When we talk about “Consciousnesses” we usually misunderstand with the sixth consciousness 
according to Buddhist psychology. In fact, there are six basic sense conscIousnesses, and the sixth 
one being the mental consciousness. Buddhist psychology bases the perception process on SIX 
sense faculties: sight, hearing, smell, taste, touch and thought. Each faculty relates to a sense 
Organ (eye, ear, nose, tongue, body and mind) and to a consciousness which functions specifically 
with that organ. The sixth consciousness, or the mind consclousness Is not the mind, It 1s the 
function of the mind; it does not depend on any of the five sense faculties, but on the Iimmediately 
preceding continuum of mind. Mental consciousness apprehends not only obJects (form, sound, 
taste, smell and touch) in the present time, but 1t also apprehends obJects and Imagines in the past 
and even in the future, then It transfers these obJecfs or Imagines to the seventh consciousness, and 
1n turn, the seventh consiousness will transfer these obJects to the Alaya Consciousness. Let us 
examine the body and mind to see whether in either of them we can locate the self, we will find in 
neither of of them. Then, the so-called “Self” is Just a term for a collection of physical and mental 
factors. Let us first look at the ageregate matter of form. The aggregate of form corresponds to 
what we would call material or physical factors. It includes not only our own bodies, but also the 


1748 


material objects that surround us, i.e., houses, soil, forests, and oceans, and so on. However, 
physical elements by themselves are not enough to produce experience. The simple contact 
between the eyes and visible objJecfs, or between the ear and sound cannot result in experience 
without conscIousness. Only the co-presence of consciousness together with the sense of organ and 
the obJect of the sense organ produces experlence. In other words, it is when the eyes, the visible 
object and consciousness come together that the experience of a visible obJect is produced. 
Consciousness 1s therefore an extremely Important element in the production of experlence. 
Consciousness or the sixth sense, or the mind. This sense organ together with the other five sense 
Organs of eyes, ears, nose, tongue, and body to produce experience. The physical and menfal 
factors of experlence worked together to produce personal experience, and the nature of the five 
aggregafes are In constant change. Therefore, according to the Buddha”s teachinøs, the truth of a 
man Is selfless. The body and mind that man misunderstands of his “self” 1s not his self, 1t 1s not his 
, and he 1s not 1t.” Devout Buddhists should grasp this Idea firmly to establish an appropriate 
method of cultivation not only for the body, but also for the speech and mind. Besides, we also 
have the seventh consciousness, or the mano-vijnana, which 1s the transmitting consciousness that 
relays sensory Information from the mind to the Alaya Consciousness, or the eighth conscIousness 
which functions as a storehouse of all sensory Information. 


(A-2) Chỉ tiết về Bát Thức 
Defails oƒ “Eight Consciousnesses ” 


(D Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—According to The Mahayana Awakening oƒ Fatth: 
(A) Lục thức— The siX-S€HSẼ COHNSCÏIOHSH€SSẴS: 


Ù 


2) 


Nhãn thức: Caksur-vijnana (skt)—Seeing—Sight consciouness—Nhiệm vụ của nhãn thức 
là nhận biết hình dáng. Không có nhãn thức, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì cả; tuy 
nhiên nhãn thức lại tùy thuộc vào nhãn căn. Khi nhãn căn gặp một hình dạng thì nhãn 
thức liễển phát sanh. Nếu Nhãn căn không gặp hình dáng thì nhãn thức không bao giờ 
phát sinh (một người bị mù không có nhãn căn, như vậy nhãn thức không bao giờ phát 
sinh). Người tu tập nên luôn thấu triệt điểm tối yếu nầy để thực tập sao cho hạn chế nhãn 
căn tiếp xúc với hình sắc, để làm giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn thức. Phật nhắc nhở 
chúng đệ tử của Ngài rằng, phương pháp duy nhất để giảm thiểu sự khởi dậy của nhãn 
thức là thiển định—Sight-preception, the first vijnana. The function of the eye 
COnSCIOusness 1s fo perceive and apprehend visual forms. Without the eye consciousness 
we could not behold any visual form; however, the eye consciousness depends on the eye 
faculty. When the eye faculty and any form meet, the eye consciousness develops 
Iinstantly. If the eye faculty and the form never meet, eye consciousness wIll never arIse 
(a blind person who lacks the eye faculty, thus eye consclousness can never develop). 
Buddhist cultivators should always understand thoroughly this vital point to minimize the 
meeting between eye faculty and visual forms, so that no or very limited eye 
consciousness wIll ever arise. The Buddha reminded his disciples that meditation 1s the 
only means to limit or stop the arising of the eye consciousness. 

Nhĩ thức: Srotra-vijnana (skt)—Hearing—Hearing consciousness—Một trong bát thức. 
Nhiệm vụ của Nhĩ thức là nhận biết âm thanh; tuy nhiên, nhĩ thức tùy thuộc nơi nhĩ căn. 
Khi nhĩ căn và âm thanh gặp nhau, nhĩ thức liền phát sanh (nơi người điếc thì nhĩ căn và 


3) 


4) 


5) 


6) 


1749 


âm thanh không bao giờ gặp nhau, nên nhĩ thức không bao giờ khởi sanh). Hành giả nên 
luôn nhớ như vậy để tu tập thiển định mà đóng bớt nhĩ căn—The function of the ear 
COnSCIousness 1s fo perceive and apprehend sounds; however, ear consciousness depends 
on the ear faculty. Ear faculty and any sound meet, the ear consciousness develops 
instantly (n a deaf person, ear faculty and sounds never meet, therefore no ear 
consciousness will arise). Buddhist cultivators should always remember this and try to 
practise meditation stop or close the ear consciousness 1f possIble. 

Tỷ thức: Ghrana-vijnana (skt—Smelling——Scent consciousness—Tỷ thức phát triển trên 
những điều kiện của khứu giác. Tỷ thức tùy thuộc hoàn toàn nơi tỷ căn. Nơi một người 
mất khẩ năng khứu giác, thì khứu giác và mùi vị không bao giờ gặp nhau, do đó tỷ thức 
không khởi sanh. Người tu Phật phải cố gắng đóng bớt tỷ căn—The nose consciousness 
develops Iimmediately from the dominant condition of the nose faculty when 1t focuses on 
smell. NÑose consciousness completely dependents on the nose faculty. Someone who 
lacks smelling capabilty, nose faculty and smell never meet, therefore, nose 
conscIousness will never arise. Buddhist cultivators should always practise meditation to 
stop or close the nose conscIousness. 

Thiệt thức: Jihva-vijnana (skt)——Tastinge——Taste consciousness—Thiệt thức phát sinh liền 
khi thiệt căn tiếp xúc với một vị nào đó, lúc ấy chúng ta mới kinh qua phân biệt giữa vị 
nầy với vị khác, cũng từ đó dục vọng khởi sinh—The tongue consciousness develops 
Immediately through the dominant condition of the tongue when the tongue faculty 
focuses on a cerfain taste. At that very moment, we experience and distinguish between 
tastes and desIre arIses. 

Thân thức: Kaya-vijnana (skt)——Touch——Touch consciousness—Không nên hiểu chỉ là sự 
xúc chạm vật lý suông vào một vật thể hay thân. Xúc còn phải được hiểu như là một yếu 
tố tinh thần. Thân thức phát triển khi điều kiện nổi bậc trong đó thân tiếp xúc với đối 
tượng bên ngoài. Thân căn nằm khắp các nơi trong cơ thể. Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc 
chạm, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Đây là một 
trong sáu pháp hằng trú mà Đức Phật dạy trong Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh —Conftact should not be understood as the mere physical impact of the obJect on the 
bodily faculty. It is, rather, the mental factor by which consciousness menfally touches th 
object that has appeared, thereby ¡iniiating the entire cogniive event. Body 
consciousness develops when the dominant condition in which the body faculty meets an 
obJect of touch. The location of the body faculty 1s throughout the entire body. Cognition 
of the objects of touch, one of the five forms of cognition. Here a monk, on touching a 
tangible obJect with the body, 1s neither pleased not displeased, but remains equable, 
mindful and clearly aware. This 1s one of the six stable states which the Buddha taught in 
the Sangiti Sutta In the Long Discourses. 

Ý thức: Mano-vijnana (sk)—Sự suy nghĩ phối hợp với các căn—Mind or mano 
consciousness—The mental sense or Intellec—Mentality—Apprehension—Sự suy nghĩ 
phối hợp với các căn. Ý thức hay thức của trí thông minh không phải là tâm, nó là sự vận 
hành của tâm. Tâm chúng sanh là một cơn xoáy không ngừng xoay chuyển, trong đó 
những hoạt động của tâm không bao giờ ngừng nghỉ theo bốn tiến trình sanh, trụ, dị, diệt. 
Ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý 
thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện 


1750 


tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp nầy qua 
kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong 
năm uẩn. Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ về mạt na, như nhãn thức 
suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm thanh; nhưng thực 
ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối tượng do từ cái nhất 
thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả các thức khác cũng bắt đầu 
vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: “Niết Bàn của Phật giáo 
chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na thức làm nguyên nhân 
và sở duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xãy ra. Lại nữa, khi mạt na thức phân biệt 
và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì tất cả các loại tập khí (vasana) 
được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng cùng với cái ý tưởng về “tôi và 
của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành hình và phát triển. 
Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không khác gì nhau, chúng nhờ A Lại 
Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu 
hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm 
tụ—citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của nó. Giống như nhưng 
con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên ngoài là thế giới do chính 
cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó bảy thức kia diệt theo với sự 
diệt của mạt na thức.”—The thinking consciousness that coordinates the perceptions of 
the sense organs. The mind consciousness, the sixth or the intellectual conscIousness 1s 
not the mind, 1t s the function of the mind. The sentient being”s mind 1s an ever-spinning 
whirlpool in which mental activities never cease. There are four stages of production, 
dwelling, change, and decay. ÀA mind which does not depend on any of the five sense 
facultes, but on the Iimmediately preceding continuum of mind. Menfal consclousness 
apprehends not only obJects (form, sound, taste, smell, touch) in the present time, but If 
also apprehends obJects In the past and imagines obJects even 1n the future. Mental 
consciousness wIll go with us from one liíe to another, while the first five 
CONSciOusnesses are our femporary minds. Consciousness Is also one of the five 
skandhas. The function of Manovijnana 1s by hypothesis to reflect on Manas, as the eye- 
vijnana reflects on the world of forms and the ear-vijnana on that of sounds; but in fact as 
soon as Manas evolves the dualism of subJect and obJect out of the absolute unity of the 
Alaya, Manovijnana and ¡indeed all the other Vijnanas begin to operate. Thus, In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha said: “Buddhist Nirvana consists In turning away from the 
wrongfully discriminating Manovijnana. For with Manovijnana as cause (hetu) and 
support (alambana), there takes place the evolution of the seven Vijnanas. Further, when 
Manovijnana discerns and clings to an external world of particulars, all kinds of habit- 
energy (vasana) are generated therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. Together 
with the thought of “me and mine,” taking hold of it and clinging to it, and reflecting upon 
1t, Manas thereby takes shape and 1s evolved. In substance (sarira), however, Manas and 
Manovijnana are not differentthe one from the other, they depend upon the Alaya as 
cause and support. And when an external world 1s tenaciously held as real which 1s no 
other than the presentation of one”*s own mind, the mentation-system (citta-kalapa), 
mutually related, 1s evolved ¡in Ifs totality. Like the ocean waves, the ViJnanas set In 


(B) 


?) 


8) 


1751 


motion by the wind of an external world which 1s the manifestation of one”s own mind, 
rise and cease. Therefore, the seven Vijnanas cease with the cessation of Manovijnana.” 


Mạt-Na thức (Ý căn): Klista-mano-vijnana (skt)—Klistamanas consciousness—Đây là lý 
trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã (tạo ra hư vọng về một 
cái “tôi” chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức cũng tác động như 
là cơ quan chuyển vận “hạt giống” hay “chủng tử” của các kinh nghiệm giác quan đến 
thức thứ tám (hay tàng thức). Mạt na thức được diễn tả như là một cái biển trong đó 
những dòng chảy tư tưởng cứ dâng trào lên không ngừng nghỉ. Nó là thức chuyển tiếp 
tất cả những tin tức từ ý thức qua A lại da thức —This ¡s the discriminating and 
consftructive sense. lt is more than the Intellectually perceptive. It ¡is the cause of all 
egoism (t creates the illusion of a subJect “Ï” standing apart from the object world) and 
1ndividualizing of men and things (all illusion arising from assuming the seeming as the 
real). The self-conscious defiled mind, which thinks, wills, and 1s the principal factor in 
the generation of subJectivity. It is a conveyor of the seed-essence of sensory experIences 
to the eiphth level of subconsciousness. lt 1s described as a sea in which currents of 
thought surge and seethe. I( is the transmiffing consciousness that relays sensory 
information from the mỉnd or mano consciousness to the storehouse or Alaya-vijnana. 

A Lại Da thức (Tàng thức): Alaya-vijnana (skÐ——Alaya consciousness—Tàng thức nơi 
chứa đựng tất cả chủng tử của các thức, từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt 
giống đặc biệt lại dược thức Mạt Na chuyển vận đến sáu thức kia, kết thành hành động 
mới đến lượt các hành động nầy lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình nầy có tính 
cách đồng thời và bất tận —The storehouse consciousness or basis from which come all 
seeds of consciousness or from which 1t responds to causes and conditions, specIfic seeds 
are reconveyed by Manas to the six senses, precipiftating new actions, which In turn 
produce other seeds. This process 1s simultaneous and endless. 


(H) Theo Kinh Lăng Già—According to The Lankavatfara Sufra: Mạt Na Thức và năm tâm 


thức tập hợp lại với nhau như các triết gia đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức nầy phân 
biệt cái gì thiện với cái gì không thiện. Mạt Na Thức phối hợp với năm căn thức thủ 
chấp các hình sắc và tướng trạng trong khía cạnh đa phức của chúng; và không có lúc 
nào ngưng hoạt động cả. Điều nầy ta gọi là đặc tính sát na chuyển (tạm bợ của các thức). 
Toàn bộ hệ thống các thức nầy bị quấy động không ngừng và vào mọi lúc giống như 
sóng của biển lớn—This system of the five sense-vijnanas is in union with Manovijnana 
and this muatuality makes the system distinguish between what 1s good and what Is not 
good. Manovijnana In union with the five sense-viJnanas ørasps forms and appearances In 
their multitudinous apsect; and there 1s not a moment”s cessation of activity. This 1s called 
the momentary character of the Vijnanas. This system of vijnanas 1s stirred 
uninterruptedly and all the time like the waves of the greaf ocean. 


1-5)Từ một đến năm (giống như (I)——From One to Five (same as in (J). 


6) 
a) 


Như Lai Tạng: Tathatgata-garbha (skÐ. 

Cũng gọi là A Lại Da Thức. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! Như 
Lai Tạng chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân nầy 
mà tất cả lục đạo (sáu đường hiện hữu) được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn 


b) 


c) 


7) 


1752 


viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về “tôi và của tôi.`”——Also 
known as Alayavijnana. In the Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh 
Mahamati! The Tathagata-garbha contains In itself causes alike good and not-good, and 
from which are generated all paths of existence. It is like an actor playing different 
characters without harboring any thought of “me and mine.”” 

A Lại Da có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với bẩy thức được sinh ra trong ngôi nhà 
vô minh—Alaya means all-conserving. It is in company with the seven Vijnanas which 
are øenerated ¡n the dwelling-house of Ignorance. 

Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí (vasana) từ 
thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức (bất tư nghì——acintya) và sẵn 
sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao 
giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm kiếng; nó lại 
giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao động sự yên tĩnh của nó; và nó 
thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. 
Vì nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái 
được biết—The function of Alayavijnana ¡is to look into ¡tself where all the memory 
(vasana) og the beginningless past 1s preserved In a way beyond conscIousness (acIntya) 
and ready for further evolution (parinama); but 1t has no active energy 1n 1íself; it never 
acfs, 1t simply perceIves, 1t 1s In this exactly like a mirror; 1t 1s again like the ocean, 
perfectly smooth with no waves disturbing 1fs tranquillify; and 1t is pure and undefiled, 
which means that it 1s free from the dualism of subJect and obJect. For 1t 1s the pure act Of 
perceiving, with no differentiation yet of the knowing one and the known. 

Mạt Na: Manas (skÐ——Những con sóng làm gợn mặt biển A Lại Da thức khi cái nguyên 
lý của đặc thù gọi là vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những con sóng 
được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù nầy đây trong đó tri thức phân biệt, 
tình cảm chấp thủ, và phiền não, dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và được ư thắng. 
Cái nhân tố phân biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và được gọi là mạt na 
(manas); thực ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiển lộ 
ra. Do đó mà các thức được gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự phân biệt 
thức——vastu-prativikalpa-vijnana). Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về A Lại 
Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại Da. 
Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả các 
hình thức và tất cả các loại. Điều nầy được so sánh vói đa phức của sóng quấy động biển 
A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một tính linh tốt theo nghĩa 
khác, vì sự phân biệt tự nó không phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán đoán 
lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quấy ác— 
prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó tạo ra 
những khát vọng được đặt căn bản trên những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin vào 
cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý tối 
hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước vọng 
và do đó là một tác giả—The waves will be seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayavijinana when the principle of individuation known as Vishaya blows over It like the 
wind. The waves thus started are this world of particulars where the intellect 
discriminates, the affection clings, and passions and desires struggle for existence and 


8) 


1753 


supremacy. This particularizing agency sits within the system of Vijnanas and 1s known as 
Manas; In fact 1t is when Manas begins to operate that a system of the Vijnanas manIfests 
Itself. They are thus called “obJect-discriminating-vijnana” (vastu-prativikalpa-viJnana). 
The function of Manas 1s essentially to reflect upon the Alaya and to create and to 
discriminate subJect and obJect from the pure oceans of the Alaya. The memory 
accumulated (ciyate) In the latter 1s now divided into dualitles of all forms and all kinds. 
This 1s compared to the manifoldness of waves that stir up the ocean of Alaya. Manas 1s 
an evil spirIt in one sense and a good one In another, for discrimination In 1fself 1s not 
evil, Is not necessarily always false Judgment (abhuta-parikalpa) or wrong reasoning 
(prapanca-daushthulya). But 1t grows to be the source of great calamity when 1t creates 
desires based upon Its wrong Judgmenfs, such as when 1t believes in the reality of an ego- 
substance and becomes attached to 1t as the ultimate truth. For manas 1s not only a 
discriminating intelligence, but a willing agency, and consequently an actor. 

Mạt Na Thức: Manovijnana (skt)—Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ 
về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới 
của âm thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể 
và đối tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả 
các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì 
mạt na thức làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bảy thức còn lại xãy ra. Lại 
nữa, khi mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì 
tất cả các loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng 
cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó 
mà thành hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không 
khác gì nhau, chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới 
bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là 
thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ——citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong 
tổng thể của nó. Giống như nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế 
giới bên ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. 
Do đó bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”——The function of Manovijnana 
1s by hypothesis to reflect on Manas, as the eye-viJnana reflects on the world of forms and 
the ear-vijnana on that of sounds; but In fact as soon as Manas evolves the dualism of 
subJect and obJect out of the absolute unity of the Alaya, Manovijnana and indeed all the 
other Vijnanas begin to operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: 
“Buddhist Nirvana consists In turnng away from the wrongfully discrimminating 
Manovijnana. For with Manovijnana as cause (hetu) and support (alambana), there takes 
place the evolution of the seven Vijnanas. Further, when Manovijnana discerns and clings 
to an external world of particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated 
therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. Together with the thought of “me and 
mine,” taking hold of it and clinging to it, and reflecting upon 1t, Manas thereby takes 
shape and Is evolved. In substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not 
differentthe one from the other, they depend upon the Alaya as cause and support. And 
when an external world 1s tenaciously held as real which 1s no other than the presenftation 
Of one”s own mind, the mentation-system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved In 1s 


1754 


totality. Like the ocean waves, the Vijnanas set in motion by the wind of an external 
world which 1s the manifestation of oneˆs own mind, rise and cease. Therefore, the seven 
Vijnanas cease with the cessation of Manovijnana.” 


(B) Mạt Na Thức— Klistqmands c0nsCÏOHSH€SS 
Klista-imano-vừnanad (skf) 


() Nghĩa của “Mạt Na Thức ”— The meanings oƒ “Manas”: Mạt Na Thức hay thức thứ 
bẩy trong bát thức. Phạn ngữ chỉ “tri giác.” Trong Phật giáo người ta gọi nó là “Ý Căn ” 
vì nó có khả năng làm cho con người trở thành một sinh vật có trí khôn và đạo đức. Mạt 
Na thường được nghĩ tương đương với “tâm” hay “thức.” Nó được rút ra từ gốc chữ Phạn 
“Man” có nghĩa là “suy nghĩ hay tưởng tượng,” và nó liên hệ tới sinh hoạt tri thức của 
“thức.”——The seventh vijnana, Intellection, reasoning. A Sanskrit term for “sentilence.” In 
Buddhism, 1t ¡is called “mental faculty” for 1t constitutes man as an Intelligent and moral 
being. It is commonly thought to be equated with the terms “citta” or “consciousness.” lt 
1s derived from the Sanskrit root “man,” which means “to think” or “to Iimagine” and 1s 
associated with intellectual activity of consclousness 


(I) Nghĩa của Mạt Na Thức— Klistamanas consciousness: Mạt-Na thức hay Ý căn là sự Suy 
nghĩ phối hợp với các căn. Ý thức hay thức của trí thông minh không phải là tâm, nó là 
sự vận hành của tâm. Tâm chúng sanh là một cơn xoáy không ngừng xoay chuyển, trong 
đó những hoạt động của tâm không bao giờ ngừng nghỉ theo bốn tiến trình sanh, trụ, dị, 
diệt. Ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. 
Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và các 
hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp 
nây qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn là một 
trong năm uẩn——Klistamanas consciousness is the thinking consciousness that coordinates 
the perceptions of the sense organs. The mind consciousness, the sixth or the 1ntellectual 
ConscIousness 1s not the mind, 1t s the function of the mind. The sentient being”s mind 1s 
an ever-spinning whirlpool in which mental activities never cease. There are four stages 
of production, dwelling, change, and decay. A mind which does not depend on any of the 
five sense faculties, but on the Iimmediately preceding continuum of mìnd. Mental 
consciousness apprehends not only objects (form, sound, taste, smell, touch) In the 
present time, but ¡it also apprehends obJectfs in the past and imagines objects even in the 
future. Menfal consciousness wIll go with us from one life to another, while the first five 
CONScIOUusnesses are our femporary minds. Consciousness 1s also one of the five 
skandhas. 


(HI)Sự hoạt động của Mạt Na Thức— The activiies 0ƒ Manas: Mạt Na hoạt động như một 
trạm thâu thập tất cả những hoạt động của sáu thức kia. Mạt Na chính là thức thứ bẩy 
trong tám thức, có nghĩa là “Tư Lường.” Nó là Ý thức hay những hoạt động của Ý Căn, 
nhưng tự nó cũng có nghĩa là “tâm.” Những cơn sóng làm gợn mặt biển A Lại Da thức 
khi cái nguyên lý của đặc thù gọi là vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. 
Những cơn sóng được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù nầy đây trong đó tri 


1755 


thức phân biệt, tình cảm chấp thủ, và phiền não, dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và 
được sự tối thắng. Cái nhân tố phân biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và được 
gọi là mạt na (manas); thực ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các 
thức hiển lộ ra. Do đó mà các thức được gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự 
phân biệt thức——vastu-prativikalpa-vijnana)——This acts like the collection station for the 
first sIX consciousnesses. The seventh of the eight conscIousnesses, which means thinking 
and measuring, or calculating. It 1s the active mind, or activity of mind, but 1s also used for 
the mind ¡tself. The waves wIll be seen ruffling the surface of the ocean of Alayavijnana 
when the principle of individuation known as Vishaya blows over it like the wind. The 
waves thus started are this world of particulars where the Intellect discriminates, the 
affection clings, and passions and desires struggle for existence and supremacy. This 
particularizing agency sits within the system of Vijnanas and 1s known as Manas; In fact 1t 
1s when Manas begins to operate that a system of the ViJnanas manifests 1tself. They are 
thus called “obJect-discriminating-v1jnana” (vastu-prativikalpa-viJnana). 


(IV)Chức năng của Mạt na— The ƒunction oƒ Manas: Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy 
nghĩ về A Lại Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối tượng từ cái nhất thể thuần túy 
của A Lại Da. Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính 
của tất cả các hình thức và tất cả các loại. Điều nầy được so sánh với đa phức của sóng 
quấy động biển A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một tính linh 
tốt theo nghĩa khác, vì sự phân biệt tự nó không phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn 
là sự phán đoán lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) hay lý luận sai trái (hý 
luận quá ác —prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn lao 
khi nó tạo ra những khát vọng được đặt căn bản trên những phán đoán lầm lạc, như là khi 
nó tin vào cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là 
chân lý tối hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân 
tố ước vọng và do đó là một tác giả—The function of Manas is essentially to reflect upon 
the Alaya and to creat and to discriminate subject and obJect from the pure oceans of the 
Alaya. The memory accumulated (ciyate) In the latter is now divided into dualities of all 
forms and all kinds. This 1s compared to the manifoldness of waves that stir up the ocean 
of Alaya. Manas Is an evil spirit in one sense and a good one ¡in another, for 
discrimination In 1tself 1s not evil, 1s not necessarily always false Judgment (abhuta- 
parikalpa) or wrong reasoning (prapanca-daushthulya). But it grows to be the source of 
great calamity when 1t creates desires based upon 1ts wrong Jjudgments, such as when 1t 
believes in the reality of an ego-substance and becomes atfached to it as the ultimate 
truth. For manas 1s not only a discriminating intelligence, but a willing agency, and 
consequently an acfor. 


(V) Những đặc tính khác của Mạt Na Thức—Other characteristics 0ƒ Manas: Mạt na thức 
cũng được phát hiện từ A Lại Da Thức. Nó là một thứ trực giác, trực giác về sự có mặt của một 
bản ngã tổn tại và độc lập với thế giới vạn hữu. Trực giác này có tính cách tập quán và mê muội. 
Tính mê vọng của nó được cầu thành bởi liễu biệt cảnh thức, nhưng nó lại trở thành căn bản cho 
liễu biệt cảnh thức. Đối tượng của loại tuệ giác này là một mảnh vụn biến hình của A lại đa mà 
nó cho là cái ta, trong đó có linh hồn và thân xác. Đối tượng của nó không bao giờ là tánh cảnh 
mà chỉ là đối chất cảnh. Vừa là nhận thức về ngã, mạt na được xem như là chướng ngại căn bản 


Œ) 
l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


1756 


cho sự thể nhập thực tại. Công phu thiển quán của liễu biệt cảnh thức có thể xóa được những nhận 
định sai lạc của mạt na—Manyana ¡is a kind of intuition, the sense that there is a separate self 
which can exist independently of the rest of the world. This Infuition 1s produced by habit and 
Ipgnorance. Ifs illusory nature has been consfructed by vijnapti, and it, in turn, becomes a basis for 
vijnapti. The obJect of this Intuition 1s a distorted frapgment of alaya which 1t considers to be a self, 
comprised of a body and a soul. It of course 1s never reality in itself, but Just a represenfation of 
realify. In Ifs role as a self as well as conscIousness of the self, manyana is regarded as the basic 
obsfacle to penetrating reality. Contemplation performed by vijnaptI can remove the erroneous 
perceptions brought about by manas. 


(C) A Lạt Da Thức 
Alayq c0nSCiOHSH€SS 


(C-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của A Lại Da Thức 
Overview and Meanings 0ƒ Alqyd c0nsSCiOuSn€SS 


Tổng quan về A Lại Da Thúc— An overview oƒ Alayavijnana: 

Thức căn bản, thức thứ tám trong Bát Thức, còn gọi là Tàng Thức: Alaya Vijnana (skt)— 
The receptacle Intellect or conscilousness, basic consciousness, Eighth consciousness, 
subconscIousness, and store consciIousness. 

A Lại da còn được gọi là “Hiển Thức”, chứa đựng mọi chủng tử thiện ác, hiển hiện được 
hết thảy mọi cảnh giới: “Alayavijnana ¡s also called “Open knowledge”, the store of 
knowledge where all is revealed, either good or bad. 

Chữ “Alaya” có nghĩa là cái nhà nơi mà tất cả những gì có giá trị cho chúng ta dùng được 
tàng trữ và cũng là nơi cư ngụ của chúng ta: Alaya means a house or rather a home, 
which 1s in turn a place where all the valued things for use by us are kept and among 
which we dwell. 

Thức A Lại Da, cũng còn được gọi là “Tàng Thức,” hay là “thức thứ tám,” hay là “tàng 
nghiệp.” Tất cả mọi nghiệp đã lập thành trong quá khứ hay đang được lập thành trong 
hiện tại đều được tàng trử trong A Lại Da Thức nầy: Also called “Store consciousness,” 
“eiphth consciousness,” or “karma repository.” All karma created In the present and 
previous lifetime 1s stored In the Alaya Consciousness. 

Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại 
Da). Những thức nầy giúp chúng sanh phân biệt phải trái. Tuy nhiên, chúng sanh con 
người có một cái thức thâm sâu gọi là A Lại Da Thức, là chủ thể chính của sự luân hồi 
sanh tử, và bị các thức khác hiểu lầm đó là một linh hỗn hay một cái ngã trường cửu. 
Chính tại A Lại Da Thức này những ấn tượng hay kinh nghiệm của hành động được tàng 
trữ dưới hình thức những “chủng tử' và chính những chủng tử này làm nẩy nở những kinh 
nghiệm sắp tới tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân——According to the Consciousness- 
Only, there are eight consciousnesses (sight, hearing, smell, taste, touch, mind, Mana and 


, 


Alaya). These conscIousnesses enable sentient beings to discriminate between right and 
wrong of all dharmas (thoughts, feelings, physical things, etc). However, human beings 


6) 


1757 


have a deep consciousness which 1s called Alaya-conscilousness which 1s the actual 
subJect of rebirth, and 1s mistakenly taken to be an eternal soul or self by the other 
Consciousnesses. It 1s In the Alaya-conscilousness that the impressions of action and 
©experience are síored In the form of “seeds” and it is these seeds which engender further 
experiences according to the individual situation. 

Theo Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận và Nhiếp Luận Tông, A Lại Da 
thức là nơi hòa hợp chân vọng. Khi nó trở nên thanh tịnh và không còn ô nhiễm, nó chính 
là “Chân Như.”: According to Asvaghosa Bodhisattva in the Awakening of Faith and the 
Samparigraha, the Alaya or store 1d the consciousness in which the true and the false 
unite. When Alaya Consciousness becomes pure and taintless, 1t 1s Tathata (Thusness) 


(I) Nghĩa của A Lại Da Thức— The meanings oƒ AlayavÙnana: 


l) 


2) 


3) 


Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Tạng Thức.” Cái tâm thứ biến hiện chư cảnh thành tám thức. A- 
Lại Da hay thức thứ tám được gọi là “Sơ Năng Biến” vì các thức khác đều từ đó mà ra. Một khái 
niệm về giáo thuyết đặc biệt quan trọng với trường phái Du Già. Thuật ngữ này có khi được các 
học giả Tây phương dịch là “Tàng Thức,” vì nó là cái kho chứa, nơi mà tất cả những hành động 
được sản sinh ra. Tàng thức cất giữ những gì được chứa vào nó cho đến khi có hoàn cảnh thích hợp 
cho chúng hiện ra. Những dịch giả Tây Tạng lại dịch nó là “Căn bản của tất cả” vì nó làm nền 
tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh tử và Niết Bàn. Qua thiển tập và tham dự vào những 
thiện nghiệp, người ta từ từ thay thế những chủng tử phiền não bằng những chủng tử thanh tịnh; 
một khi người ta thanh tịnh hóa một cách toàn diện A Lại Da, thì đó được coi như là “Tịnh 
Thức.”—A Sanskrit term for “basis consciousness.” The Initiator of change, or the first power of 
change, or mutation, 1.e. the alaya-vijnana, so called because other vijnanas are derived from 1t. 
An important doctrinal concept that 1s particularly Iimportant in the Yogacara tradition. This term 1s 
sometimes translated by Western scholars as “storehouse consciousness,” since I( acfs as the 
repository (kho) of the predisposidon (thiên về) that one's actions produce. It stores these 
predispositions until the conditions are ripht for them to manifest themselves. The Tibetan 
translators rendered (hoàn lại) it as “basis of all” because 1t serves as the basis for all of the 
phenomena of cyclic existence and nirvana. Through meditatve practice and engaging In 
meriforious actions, one gradually replaces afflicted seeds with pure ones; when one has 
completely purified the contnuum of the alaya-vijnana, 1t 1s referred to as the “purified 
CONSCIOusness.” 

A Lại Da có nghĩa là cái tâm cất chứa tất cả. Nó đi chung với bảy thức được sinh ra trong ngôi nhà 
vô minh: Alaya means all-conserving mind. lt ¡is in company with the seven Vijnanas which are 
øenerated In the dwelling-house of Ignorance. 

A Lại Da tàng thức (đệ bát thức). Ý thức căn bản về mọi tổn tại hay ý thức di truyền, nơi những 
hạt giống karma lọt vào và gây ra hoạt động tâm thần: Alaya means the preconsciousness, or the 
eiphth conscIousness, or the store-conscIousness. Ït 1s the central or universal consciousness which 
1s the womb or síore consciousness (the storehouse consciousness where all karmic seeds enter 
and cause all thought actIvities). 


(C-2) A Lại Da Thức theo Giáo Sư Soothill 
Alaya-vÙnana according to Proƒ. Soothill 


l) 


2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


10 
a) 


`=< 


b) 
+ 


+ 


+ 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


1758 


Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, A Lại Da Thức được diễn dịch 
như sau—According to the Dictionary of Chinese-English Buddhist terms composed by 
Professor Soothill, Alaya-viJnana 1s Interpreted as: 

Chấp Trì Thức: Adana-vijnana: A Đàn Na Thức —Nó giữ lấy tất cả các nhân thiện ác và giữ cho 
thân thể của hữu tình chúng luôn luân lưu trong luân hồi sanh tử—It holds together, or is the seed 
of another rebirth, or phenomena, the causal nexus. 

Bản Thức: Gốc rễ của chư pháp——Original mind, because ït is the root of all things. 

Gọi là Dị Thục Thức vì nó chứa đựng và làm chín mùi những thiện ác nghiệp, từ đó có thể dẫn 
đến luân hổi sanh tử: It contains good and bad karma which in turns produces the rounds of 
mortality: DỊ Thục Thức. 

Đệ Nhất Thức: Đệ nhất thức từ gốc trở về ngọn (tầm quan trọng đệ nhất của A Lại Da Thức)— 
The prime or supreme mind or conscIousness. 

Đệ Bát Thức: Thức cuối cùng trong tám thức——It is the last of the eight vijnanas. 

Hiện Thức: Chư pháp đều hiển hiện trên bản thức—Manifested mind, because all things are 
revealed in or by It. 

Hữu Tình Căn Bản Chi Tâm Thức: Tâm thức căn bản của loài hữu tình —The fundamental mind- 
ConscIousness of conscious beinss, which lay hold of all the experiences of the Individual life. 
Chủng Tử Thức: Chủng tử thức cơ bản vì từ đó mà phát sanh ra mọi pháp, mọi vật; giống như từ 
hạt giống nầy mà sanh ra cây cối hoa quả—Seeds mind, because from it spring all individualities, 
Or particulars. 

Sở Tri Y Thức: Gọi là Sở Tri Y thức vì nó là cơ sở cho mọi pháp thiện ác dựa vào—Alaya-vijnana 
1s the basis of all knowledge. 

Tàng thức—Store Consciousness: 

Tiểm thức hay tạng thức, thức thứ tám hay Nghiệp thức. Tất cả nghiệp được thành lập trong hiện 
đời và quá khứ đều được tàng trữ trong A Lại Da thức. A Lại Da thức hành xử như nơi tồn chứa tất 
cả những dữ kiện được Mạt Na thức thâu thập. Khi một sinh vật chết thì bẩy thức kia sẽ chết theo, 
nhưng A-Lại-Da thức vẫn tiếp tục. Nó là quyết định tối hậu cho cho sự đầu thai trong lục đạo: All 
karma created in the present and previous lifetime 1s stored in the Alaya Consciousness. This 1s 
like a storage space receiving all information collected in the Mana consciousness. When a 
sentient being dies, the first seven conscilousnesses die with 1(, but the Alaya-Consciousness 
Carries on. It is the supreme ruler of one existence which ultimately determines where one will 
gain rebrrth in the six realms of existence. 

Tàng thức là nơi tích lũy——The storehouse-conscIousness 1s a place where stores: 

Tất cả những ấn tượng: All impressions. 

Tất cả những hạt giống ký ức: All memory-seeds. 

Tất cả những hạt giống nghiệp: All karmic seeds. 

Tâm Thức: Tâm là tên khác của a Lại Da Thức vì cả hai đều tích tụ các hạt giống của chư pháp 
và làm cho chúng khởi lên—Mind ¡is another name for Alaya-vijnana, as they both store and give 
rise to all seeds of phenomena and knowledge. 

Trạch Thức: Là nhà ở của các hạt giống—Abode of consciousness. 

Vô Cấu Thức: Cực thanh tịnh thức ở bậc “Như Lai Địa,” nơi nương tựa của các pháp vô lậu— 
Unsullied consciousness when considered in the absolute, 1.e. the Tathagata. 

Vô Một Thức: Tất cả các chủng tử không bị mất mát (không mất, không tan)—Inexhaustible 
mind, because none of 1fs seeds, or productfs 1s lost (non-disappearing, perhaps non-melting). 

Như Lai Tạng: Tathagata-garbha (skt)—See A Lại Da in Chapter 49 (C-3) theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu. 


1759 


(C-3) A Lại Da Thức theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
Alaya-vÙnana according to Proƒ. Junjiro Takakusu 


Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, khi vạn vật phản chiếu 
trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt hay tưởng tượng của tâm ta sẽ sẵn sàng hoạt động ngay. Đây 
gọi là “thức” (vijnana). Chính vì thức kết hợp với tất cả yếu tố phản chiếu, tàng chứa chúng, nên 
được gọi là A Lại Da Thức hay “thức tạng.” Tạng thức chính nó là sự hiện hữu của tập hợp nhân 
quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc nhiễm ô, được tập hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương 
quan nhân quả. Khi tạng thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường nhật nầy, thì 
chúng ta có hiện hữu đa dạng vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng thức, vốn là chủng tử thức, là 
trung tâm ý thức; và thế giới do thức biểu hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên 
mãn của Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên. Tịnh thức nầy có thể tẩy sạch phần ô nhiễm 
của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ 
tương liên hệ được đưa đến chân lý chân thật, tức Viên Thành Thật tánh (parinispanna). Sau khi 
đạt đến đó, chủng tử tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể 
và đối tượng không còn phân biệt. Đấy là vô phân biệt trí (avikalpa-vijnana). Trạng thái tối hậu là 
Vô Trụ Niết Bàn (apratisthita-nirvana) nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng 
buộc ở nơi nào nữa. Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí 
(vasana) từ thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức (bất tư nghì -acintya) và sẵn 
sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao giờ hoạt 
động, nó chỉ nhận thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm kiếng: nó lại giống như biển, 
hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao động sự yên tĩnh của nó; và nó thanh tịnh không bị ô 
nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. Vì nó là cái hành động nhận 
thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái được biết: According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, when all things are reflected on our mind, our 
discriminating or Iimaginating power 1s already at work. This called our consciousness (vijnana). 
Since the consciousness co-ordinating all reflected elements stores them, 1t is called the store- 
COnsciousness or ideation-store. The 1deation-store 1fself is an existence of causal combination, 
and ïn it the pure and tainted elements are causally combined or intermingled. When the ideation- 
Store begins to move and descend to the everyday world, then we have the manifold existence that 
1s only an Iimagined world. The 1deation-store, which is the seed-consciousness, 1s the conscIous 
center and the world manifested by Ideation 1s Ifs environment. lt is only from the Buddha”s 
Perfect Enliphtenment that pure ideation flashed out. This pure 1deation can purIfy the tainted 
porton of the ideation-store and further develop its power of understanding. The world of 
1maginafion and the world of interdependence wIll be brought to the real truth (parinispanna). This 
having been atfained, the seed-store, as consciousness, will disappear altogether and ultimately 
wIll reach the state where there 1s no distinction between subJject and obJect. The knowledge so 
gained has no discrimination (Avikalpa-vijnana). This ultimate state 1s the Nrvana of No Abode 
(apratisthita-nirvana), that 1s to say, the attainment of perfect freedom, not being bound to one 
place. The function of Alayavijnana 1s to look info 1tself where all the memory (vasana) of the 
begiInningless past 1s preserved in a way beyond consciousness (acintya) and ready for further 
evolution (parinama); but it has no active energy 1n Itself; It never acfs, 1t simply perceives, If 1s In 
this exactly like a mirror; it 1s again like the ocean, perfectly smooth with no waves disturbing Ifs 
tranquillity; and 1t is pure and undefiled, which means that 1t 1s free from the dualismof subJect and 
object. For It is the pure act of perceiving, with no differentiation yet of the knowing one and the 
known. 


1760 


(C-4) Lời Phật dạy về A Lại Da Thức 
The Buddha”s teaching on AlayavÙnana 


Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! Như Lai Tạng chứa trong nó 
những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân nầy mà tất cả lục đạo (sáu 
đường hiện hữu) được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn viên đóng các vai khác 
nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về “tôi và của tôi.`”——In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha told Mahamati:“Oh Mahamatil The Tathagata-garbha contains In Itself 
causes alike good and not-good, and from which are generated all paths of existence. lt 1s 
like an actor playing different characters without harboring any thought of “me and 
mine.'” 


(D)A Đà Na 
Adana (sk£) 


(D Nghĩa của A Đà Na— The meanings oƒ Adana: 


Ù 
2) 
8) 
b) 
c) 
3) 


4) 
a) 


b) 
c) 


Chấp Trì: Chấp thủ hay duy trì—Holding on to, maintaining. 

Chấp thủ hay duy tr —Holding together: 

Nghiệp nhân thiện ác: Maintaining the karma, good or evIl. 

Thân thể của loại hữu tình: Maintaining the sentient organism. 

Chúng tử hay hạt của cây cối: Maintaining the germ in the seed or plant. 

Tên khác của A Lại Da Thức: A Đà Na Thức —Another name for Alaya-vijnana. It is 
known as Adanavijinana—See A Lại Da Thức. 

A Lại Da Thức Tam Chúng Cảnh: The three categories of the Alayavijnana. 

Chủng tử: Sinh ra hạt giống của tất cả hiện hành pháp hữu lậu và vô lậu —The seed, or 
cause, of all phenomena—See Chúng Tử in Chapter 72. 

Ngũ Căn: The five organs of sensation—See Ngũ Căn in Chapter 48. 

Khí Giới: Quả báo của tất cả chúng sanh (núi, sông, cây, cỏ, khí cụ, ăn uống, vân vân)— 
The material environmenton which they depend. 


(IH) A Đà Na Thức (Adana-vỤnand) còn có những tên gọi khác sau đây—Adana also has 


a) 
b) 
c) 


the ƒollowing names: 

Chấp Trì Thức (Chấp Trì: Chấp thủ hay duy tr — Holding on to, maintaining)—Adana- 
vữnana (skf): Tiếng Phạn là A Đà Na Thức, theo nghĩa lý Đại Thừa của Pháp Tướng 
tông, A Lại Da Thức còn có tên là A Đà Na Thức—According to the Mahayana 
Dharmalaksana School, Adana-vijnana 1s another name for Alaya-viJnana 

Chấp thủ hay duy trì — Holding together: 

Nghiệp nhân thiện ác: Maintaining the karma, good or evIl. 

Thân thể của loại hữu tình: Maintaining the sentient organism. 

Chúng tử hay hạt của cây cối: Maintaining the germ ïn the seed or plant. 

A Lại Da Thức (Alaya-vÙnana (sk£): See A Lại Da Thức in Chapter 49 (C). 


1761 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI 
CHAPTER FIFTY 


Đại Thừa Bách Pháp 
Mahayana One Hundred Divisions 0ƒ all 
Mental Qualities. 


(A) Tâm Vương: Tám Tâm pháp— Tám Thức— Eight percepfions 0r ƒOrIns 0ƒ COHSClOHSI€SS 
(l) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—According to The Mahayana Awakening öoƒ Faith. 
(H) Theo Kinh Lăng Già —According to The Lankavafara Sufra. 


(B) Tâm Sở: Năm Mươi Mốt Tâm sở— Fifty-one mental states that are interactive with the 
Mind 

(I_ Năm tâm sở biến hành— Five universally interactive. 

(II) Năm tâm sở biệt cẳnh— Five parficular states: Vimiydfa (skt). 

(HI)Mười một thiện tâm— Pleven wholesome: Kushala (sk†). 

(IV)Sáu phiền não căn bản—Six fundamemral afflicHons: Klesha (skt). 

(V) Hai Mươi Tày Phiền Não— Twenty Derivative Afflicions: Upaklesha (skt). 

(VI)Bốn bất định— Four unfixed: Aniyata (skt). 


(C) Mười một sắc Pháp: Eleven form dharmas 

(l)) Ngũ căn— The ƒfive physical organs: eye, ear, nose, tongue, body 

(H) Lục trần— Six modes oƒ sense: matter, sound, smell, taste, touch, things 

(HI) Sự liên hệ giữa Ngũ Căn và Lục Trâần— The relationship between the ive ƒaculties and 
the Six modes 0Ÿ sense. 


(D) Bất tương ưng hành: Twenty ƒour indefinites or unconditioned elements (not imferractive 
dharmas) 


(E) Vô vi: Sáu vô vì (hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động, tưởng thọ diệt, chân 
như)— Six inactive or metfaphysical concepfs (uncondiHioned dharmas) 

(I) Đại cương về pháp vô vi—An overview oƒ the unconditioned dharmas. 

(H) Chi tiết về pháp vô vi— Details on the unconditioned dharmas. 


1762 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


1763 


Theo Câu Xá Luận, tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết minh về muôn vạn hiện 
tượng thế gian và xuất thế gian—According to the Kosa Sastra, there are one hundred 
divisions of all mental qualities and their agents of the Consciousness-Only School, or 
five øroups ofine hundred modes or things: 


(A) Tâm Vương 
Tám Tâm pháp— Tám Thức 
Eight percepfions or ƒOFIs 0ƒ COHSClOHSHI€SS 


Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận —According to The Mahayana Awakening oƒ Faith: 

Lục thức— The siX-SẴ€HS€ COHSCÏIOMSH€SSẴS: 

Nhãn thức: Caksur-vijnana (skt)—Seeing——SIght conscIouness. 

Nhĩ thức: Srotra-viJnana (skt——Hearing——Hearing conscIousness. 

Tỷ thức: Ghrana-vijnana (skt)—Smelline—Scent consciousness. 

Thiệt thức: Jihva-viJnana (skt)—Tasting——Taste consciousness. 

Thân thức: Kaya-vijnana (skt——Touch—Touch conscIousness. 

Ý thức: Mano-vijnana (sk)—Sự suy nghĩ phối hợp với các căn—Mind or mano 
consciousness—The mental sense or Intellect—Mentality—Apprehension—The thinking 
conscIousness that coordinates the perceptions of the sense organs. 

Thức thứ Bảy và thứ Tám— The Seventh and Eighth Consclowusnesses: 

Mạt-Na thức (Ý căn): Klista-mano-vijnana (skt)—Klistamanas consciousness—Đây là lý 
trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã (tạo ra hư vọng về một 
cái “tôi” chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể). Mạt Na Thức cũng tác động như 
là cơ quan chuyển vận “hạt giống” hay “chủng tử” của các kinh nghiệm giác quan đến 
thức thứ tám (hay tàng thức)——The discriminating and construcfive sense. lt 1s more than 
the Intellectually perceptive. It 1s the cause of all egoism (it creates the illusion of a 
subJect “Ƒ” standing apart from the obJect world) and individualizing of men and things 
(all illusion arising from assuming the seeming as the real). The self-conscious defiled 
mind, which thinks, wIlls, and 1s the principal factor in the generation of subJectIvity. Ít 1s 
a conveyor of the seed-essence of sensory experiences to the eiphth level of 
subconscIousness. 

A Lại Da thức (Tàng thức): Alaya-vijnana (skÐ——Alaya consciousness—Tàng thức nơi 
chứa đựng tất cả chủng tử của các thức, từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt 
giống đặc biệt lại dược thức Mạt Na chuyển vận đến sáu thức kia, kết thành hành động 
mới đến lượt các hành động nầy lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình nầy có tính 
cách đồng thời và bất tận—The storehouse consciousness or basis from which come all 
seeds of consciousness or from which 1t responds to causes and conditions, specific seeds 
are reconveyed by Manas to the six senses, preciIpifating new actions, which in turn 
produce other seeds. This process 1s simultaneous and endless. 


1764 


(H) Theo Kinh Lăng Già—According to The Lankavatara Sufra: Mạt Na Thức và năm tâm 


thức tập hợp lại với nhau như các triết gia đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức nầy phân 
biệt cái gì thiện với cái gì không thiện. Mạt Na Thức phối hợp với năm căn thức thủ 
chấp các hình sắc và tướng trạng trong khía cạnh đa phức của chúng; và không có lúc 
nào ngưng hoạt động cả. Điều nầy ta gọi là đặc tính sát na chuyển (tạm bợ của các thức). 
Toàn bộ hệ thống các thức nầy bị quấy động không ngừng và vào mọi lúc giống như 
sóng của biển lớn—This system of the five sense-vijnanas is in union with Manovijnana 
and this muatuality makes the system distinguish between what 1s good and what Is not 
good. Manovijnana In union with the five sense-viJnanas ørasps forms and appearances In 
their multitudinous apsect; and there 1s not a moment”s cessation of activity. This 1s called 
the momentary character of the Vijnanas. This system of vijnanas 1s stirred 
uninterruptedly and all the time like the waves of the great ocean. 


1-5)Từ một đến năm (giống như (I)——From One to Five (same as ¡n (J). 
6) Như Lai Tạng: Tathatgata-garbha (skt. 


a) 


b) 


c) 


7) 


Cũng gọi là A Lại Da Thức. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Nầy Mahamati! Như 
Lai Tạng chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân nầy 
mà tất cả lục đạo (sáu đường hiện hữu) được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn 
viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về “tôi và của tôi.`”——Also 
known as Alayavijnana. In the Lankavatara Sutra, the Buddha told Mahamati: “Oh 
Mahamati! The Tathagata-garbha contains in 1fself causes alike good and not-good, and 
from which are generated all paths of existence. It 1s like an actor playing different 
characters without harboring any thought of “me and mine.'” 

A Lại Da có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với bẩy thức được sinh ra trong ngôi nhà 
vô minh—Alaya means all-conserving. It is in company with the seven ViJjnanas which 
are generated In the dwelling-house of Ignorance. 

Chức năng của A Lại Da Thức là nhìn vào chính nó trong đó tất cả tập khí (vasana) từ 
thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức (bất tư nghì ——acintya) và sẵn 
sàng chuyển biến (parinama), nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao 
giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức, theo ý nghĩa nầy thì nó giống như một tấm kiếng; nó lại 
giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng không có sóng xao động sự yên tĩnh của nó; và nó 
thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. 
Vì nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái 
được biết The function of Alayavijnana is to look into itself where all the memory 
(vasana) og the beginningless past 1s preserved In a way beyond conscIousness (acIntya) 
and ready for further evolution (parinama); but it has no active energy In 1(self; 1t never 
acfs, It simply perceives, it 1s In this exactly like a mirror; 1t 1s again like the ocean, 
perfectly smooth with no waves disturbing 1s tranguillity; and it 1s pure and undefiled, 
which means that It 1s free from the dualism of subJect and obJect. For it 1s the pure act of 
perceiving, with no differentiation yet of the knowing one and the known. 

Mạt Na: Manas (skÐ——Những con sóng làm gợn mặt biển A Lại Da thức khi cái nguyên 
lý của đặc thù gọi là vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những con sóng 
được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù nầy đây trong đó tri thức phân biệt, 
tình cảm chấp thủ, và phiển não, dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và được ư thắng. 
Cái nhân tố phân biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và được gọi là mạt na 


8) 


1765 


(manas); thực ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiển lộ 
ra. Do đó mà các thức được gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự phân biệt 
thức—vastu-prativikalpa-vijnana). Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về A Lại 
Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại Da. 
Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả các 
hình thức và tất cả các loại. Điều nầy được so sánh vói đa phức của sóng quấy động biển 
A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một tính linh tốt theo nghĩa 
khác, vì sự phân biệt tự nó không phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán đoán 
lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta-parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quá ác— 
prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó tạo ra 
những khát vọng được đặt căn bản trên những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin vào 
cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý tối 
hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước vọng 
và do đó là một tác giả—The waves will be seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayavijinana when the principle of individuation known as Vishaya blows over It like the 
wind. The waves thus started are this world of particulars where the Intellect 
discriminates, the affection clings, and passions and desires struggle for existence and 
supremacy. This particularizing agency sits within the system of ViJnanas and 1s known as 
Manas; In fact it is when Manas begins to operate that a system of the Vijnanas manIfests 
Itself. They are thus called “obJect-discriminating-vijnana” (vastu-prativikalpa-viJnana). 
The function of Manas 1s essenfially to reflect upon the Alaya and to creat and to 
discriminate subJect and obJect from the pure oceans of the Alaya. The memory 
accumulated (ciyate) In the latter 1s now divided into dualitiles of all forms and all kinds. 
This 1s compared to the manifoldness of waves that stir up the ocean of Alaya. Manas 1s 
an evil spirit in one sense and a good one In another, for discrimination in 1fself 1s not 
evil, 1s not necessarily always false Judgment (abhuta-parikalpa) or wrong reasoning 
(prapanca-daushthulya). But 1t grows to be the source of great calamity when 1t creates 
desires based upon 1fs wrong Judgments, such as when 1t believes in the reality of an ego- 
substance and becomes attached to 1t as the ulimate truth. For manas 1s not only a 
discriminating intelligence, but a willing agency, and consequently an actor. 

Mạt Na Thức: Manovijnana (skt——Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ 
về mạt na, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới 
của âm thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể 
và đối tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả 
các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì 
mạt na thức làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bẩy thức còn lại xãy ra. Lại 
nữa, khi mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì 
tất cả các loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng 
cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó 
mà thành hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không 
khác gì nhau, chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới 
bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là 
thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ—citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong 


1766 


tổng thể của nó. Giống như những cơn sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế 
giới bên ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. 
Do đó bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”——The function of Manovijnana 
1s by hypothesis to reflect on Manas, as the eye-vijnana reflects on the world of forms and 
the ear-vijnana on that of sounds; but in fact as soon as Manas evolves the dualism of 
subJect and obJect out of the absolute unity of the Alaya, Manovijnana and indeed all the 
other Vijnanas begin to operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: 
“Buddhist Nirvana consists In turnng away from the wrongfully discrimminating 
Manovijnana. For with Manovijnana as cause (hetu) and support (alambana), there takes 
place the evolution of the seven ViJnanas. Further, when ManovijJnana discerns and clings 
to an external world of particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated 
therefrom, and by them the Alaya 1s nurtured. Together with the thought of “me and 
mine,” taking hold of it and clinging to it, and reflecting upon 1t, Manas thereby takes 
shape and 1s evolved. In substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not 
differentthe one from the other, they depend upon the AÀlaya as cause and support. And 
when an external world 1s tenaciously held as real which 1s no other than the presentation 
of oneˆs own mind, the menfation-system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved In 1ts 
totality. Like the ocean waves, the Vijnanas set in motion by the wind of an external 
world which 1s the manifestation of one”s own mind, rise and cease. Therefore, the seven 
Vijnanas cease with the cessation of Manovijnana.” 


(B) Tâm Sở 
Năm Mươi Mốt Tâm sở 
Fựfty-one menfal states that are 
Interactive with the Mind 


(D_ Năm tâm sở biến hành— Five universally imteracfive: Sarvatraga (sk0. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


Tác ý: Manaskara (skÙ—Attention—Chú tâm vào việc gì —Pay attention on something. 
Xúc: Sparsha (skt)—Contact—Sau khi chú tâm vào việc gì, người ta có khuynh hướng 
tiếp xúc với nó—Affter paying attendon on something, one has a tendency to want to 
come In contact with It. 

Thọ: Vedana (skt)—Feeling—Một khi “tiếp xúc” đã thành lập, thọ liền khởi lên—Once 
contact 1s established, feeling arIses. 

Tưởng: Samjna (skt——Conceptualization—Khi “thọ” đã khởi lên thì tưởng liền xẩy ra— 
Once feeling arises, conceptualization OcCurs. 

Tư: Cetana (skt)——Deliberation—Một khi đã có “tưởng” là “Tư” hay sự suy nghĩ liền theo 
sau—Onece there 1s “conceptualization,” then “deliberation” sets in. 


(I) Năm tâm sở biệt cảnh— Five particular síafes: Viniyata (skÐ. 


6) 


Dục: Chanda (skt)—Desire—Dục là mong muốn cái gì đó—Desire means to want for 
something. 


1767 


7) Thắng giải: Adhimoksha (skt——Resolution—Hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì 
cả—Supreme understanding. There is no doubt at all. 

8) Niệm: Smriti (skt)—Recollection——Nhớ rõ ràng—Remembering clearly. 

9) Định: Samadhi (skt—Concentration—Chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một cái gì 
đó——Exclusively pay aftention to something. 

10) Tuệ (Huệ): Prajna (skt—ludgment—Khả năng phán đoán mà một người bình thường 
cũng có—Ability to Judge which average person possesses. 


(LHI)Mười một thiện tâmm— Eleven wholesome: Kushala (skt). 

11) Tín: Shraddha (skt)—Faith—Tin tưởng, có niềm tin hay có thái độ tỉn—To have a sense 
of belief or an attitude of faith. 

12) Tấn: Virya (sk)—Vigor—Một khi đã có niềm tin, chúng ta phải biến niềm tin thành 
hành động với sự tỉnh cần——Once one has faith, one should put it into action with vigor. 

13) Tàm: Hri (skt—Shame—Còn có nghĩa là “tự xấu hổ hối hận —Also means 
“Repentance.” 

14) Quí: Apatraya (sk)——Remorse—Embarrassment—Cảm thấy thẹn với người. 

15) Vô tham (không tham): Alobha (skt)—Absence of greed. 

16) Vô sân (không sân): Advesha (skt)—Absence of anger. 

17) Vô si (không s1): Amoha (skt)——Absence of ignorance. 

18) Khinh an: Prashraddhi (skt——Light ease—Nhẹ nhàng thơ thới—Người tu thiển thường 
trải qua giai đoạn “khinh an” trước khi tiến vào “định”—Light ease, an initial expedient 
1n the cultivation of Zen. Before samadhi 1s actually achieved, one experiences “light- 
ease.” 

19) Bất phóng dật: Apramada (skt)——Non-laxness—Không buông lung mà theo đúng luật 
lệ—To follow the rules. 

20) Hành xả: Upeksha (skt)——Renunciation—Làm rồi không chấp trước mà ngược lại xả bỏ 
tất cả những hoạt động ngũ uẩn—Not to grasp on the past, but to renounce everything 
within the activity skhandha which 1s not in accord with the rules. 

21) Bất hại: Ahimsa (sk)—Non-harming—Không làm tốn hại sinh vật—Not harming any 
living beiIngs. 


(IV)Sáu phiền não căn bản— Six fundamental qfflicdons: Klesha (skÐ). 

22) Tham: Raga (skt)—Greed—Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, 
xúc —GŒreed for wealth, sex, fame, food, sleep or greed for forms, sounds, smells, tastes, 
and obJects of touch. 

23) Sân: Pratigha (skt)—Anger—Không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận— 
Not obtaining what one 1s greedy for leads to anger. 

24) Sĩ: Moha (skt)——lIgnorance—Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài 
“si mê”——Once anger arIses, one has nothing but “ignorance.”. 

25) Mạn: Mana (skt)—Arrogance—Ngã mạn Tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường 
người khác —Arrogance means pride and conceit which causes one to look down on 
others. 

26) Nghĩ: vicikitsa (sk)——Doubt—Không tin hay không quyết định được —Cannot believe or 
make up one”s mind on something. 


1768 


27) Ác kiến: Drishti (sk——Improper views. 


(V) Hai Mươi Tùy Phiền Não— Twenty Derivative Afflicfions: Upaklesha (skt. 

(A) Mười Tiểu Tùy phiền não— Ten Minor Grade Afflictions: 

28) Phẫn: Krodha (sk)—Wrath—Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận hờn— 
Wrath which comes sudenly and 1s a combination of anger and hatred. 

29) Hận: Upanaha (skt)—Hatred—Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu 
bên trong—Hatred happens when one represses the emotional feelings deep Inside. 

30) Não: Pradasa (sk)—Rage—Não là phản ứng tình cảm nặng nễ hơn “hận”—Rage, of 
which the emotional reaction 1s mụch more severe than hatred. 

31) Phú: Mraksha (skt)——Hiding——Covering or hiding something inside—Che dấu. 

32) Cuống: Maya (skt——Deceit—False kindness or phone intention—Sự dối gạt. 

33) Siểm: Shathya (skt)—Flattery——NInh bợ. 

34) Kiêu: Mada (skt)—Conceit—Tự cho mình cao còn người thì thấp—Think high of self and 
low of others. 

35) Hại: Vihimsa (skt)—Harming——Muốn làm tổn hại ai—To want to harm other people. 

36) Tật (Đố ky ganh ghét): Irshya (skt)—lealousy—Bằng cách nầy hay cách khác, ganh ghét 
đố ky với người hơn mình—To become envious of the who surpass us in one way or 
other. 

37) Xan (Bồn xẻn): Matsarya (sk)—Stinginess—Người bỏn xẻn tự gói chặt tài sản, chứ 
không muốn chia xẻ với ai—One ¡s tight about one”s wealth, not wishing to share it with 
others. 

(B) Hai Trung Tùy Phiền Não— Two Intermediate Grade Afflictions: 

38) Vô tàm: Ahrikya (skt—Lack of shame—Lầàm sai mà tưởng mình đúng nên không biết 
xấu hổ——To do wrong, but always feel self-righteous. 

39) Vô quí: Anapatrapya (skt)—Lack of remorse—Vô quí có nghĩa là không biết thẹn, không 
tự xét coi mình có theo đúng tiêu chuẩn với người hay không—Never examine to see if 
one 1s up to the standards of others. 

(C) Tám Đại Tày Phiền Não— Eight Major Grade Afflictions: 

40) Bất tín: Ashraddhya (skt}—Lack of faith—Không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin 
chánh pháp ——Not trust or believe in anyone, not to believe In the truth. 

41) Giải đãi (Biếng nhác trễ nải): Kausidya (skt)—Laziness—Không lo đoạn ác tích thiện— 
Not to try to eliminate unwholesome deeds and to perform good deeds. 

42) Phóng dật: Pramada (skt)——Laxiness—Làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm 
thân tâm theo nguyên tắc —Not to let the body and mind to follow the rules but does 
whatever one pleases. 

43) Hôn trầm: Styana (skU—Torpor—Mờ tối hay ngủ gục trong tiến trình tu tập—To feel 
obscure In mind or to fall asleep in the process. 

44) Trạo cử: Auddhatya (skt)——Restlessness—Người luôn nhúc nhích không yên—One is 
agitated and cannot keep stll. 

45) Thất niệm: Mushitasmriti (skt—Distracion—Không giữ được chánh niệm —To lose 
proper mindfulness. 

46) Bất chánh tri: Asamprajanya (skt)——lmproper knowledge—Biết không chơn chánh, tâm 
tánh bị uế nhiễm ám ảnh—One become obssesses with defilement. 





1769 


47) Bất Định (Tán loạn): Wikshepa (sk)——Tâm rối loạn——Scatteredness. 


(VDBốn bất định— Four unfixed: Aniyata (skÐ. 

48) Thụy miên: Middha (sk)——Buồn ngũ làm mờ mịt tâm trí—To fall asleep to obscure the 
mind. 

49) Hối: Kaudritya (sk)——Ăn năn việc làm ác trong quá khứ—Regret or repent for wrong 
doings In the past. 

50) Tầm: Vitarka (skÙ)—Tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất ổn ——Investigation (to cause 
the mind unstable). 

51) Tư: Vicara (skt)—Cứu xét chính chắn làm cho tâm tánh yên ổn—Correct Examination (to 
pacIfy the mind). 


(C) Mười một sắc Pháp 
Eleven ƒorm dharmas: 
Ngũ căn— The five physical organs: eye, ear, nose, fongue, body 
Lục trần— Six modes 0ƒ sense: matter, sound, smell, taste, touch, things 


() Ngũ Căn — The five physical organs (eye, edr, nose, tongue, body): Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm căn—According to the Sangtti Sufta im the Long 
Discourses oƒ the Buddha, there are ƒive rootfs or ƒaculfies (indriyani). 

1A. Ngũ căn— The five organs oƒ the senses oƒ'five spiritudl ƒaculties: 

I1) Mắt (Nhãn): Caksus (skt——Eyes. 

2) Tai (Nhĩ): Srota (skÙ—Ears. 

3)_ Mũi (Tỷ): Ghrana (skt——Nose. 

4) Lưỡi (Thiệt): Jihva (skt)——Tongue. 

53) Thân (Thân): Kaya (skt—Body. 

IB. Ngũ căn là những cửa ngõ— The ƒive sense-organs are enirances: Ngũ căn có thể là 
những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì từ đó mà chúng ta gây tội tạo nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể 
hành trì chánh đạo —The five sense-organs can be entrances to the hells; at the same 
time, they can be some of the most important entrances to the great enlightenment; for 
with them, we create karmas and sins, but also with them, we can practfise the right way. 

IC. Ngũ Căn là những đối tượng của Thiền Tập— The six senses are objects oƒ meditation 
pracfices: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải 
luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc 
của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết 
quả của những sự tiếp xúc ấy ——According to Bikkhu Piyananda ¡in The Gems Of 
Buddhism Wisdom, you must always be aware of the sense organs such as eye, ear, nose, 
tongue and body and the confact they are having with the outside world. You must be 
aware of the feelings that are arising as a result of this contact. 


(II) Lục Trần— Six modes oƒ sense (matter, sound, smell, taste, touch, things): 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


a) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


1770 


Sáu cảnh đối lại với lục căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý là cảnh trí, âm thanh, vị, xúc, ý 
tưởng cũng như thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm phân biệt—The 
six obJects—The six obJective fields of the six senses of sight, sound, smell, taste, touch 
and idea or thought; rupa, form and colour, 1s the field of vision; sound of hearing, scent 
of smelling, the five flavours of tasting, physical feeling of touch, and mental presentation 
of discernmert. 

Sắc: Rupa (skt)—Form. 

Thanh: Sabda (skt)—Sound. 

Hương: Gandha (skt—Smell. 

VỊ: Rasa (skt)—Taste. 

Xúc: Sprastavya (skt)——Touch. 

Pháp xứ sở nhiếp sắc: Dharmayata-nikani-rupani (skt—Forms ¡included ¡in dharma- 
ayatana or elements as obJects of consciousness. 

Cực lược sắc: A substantial form analyzed to utmost , the smallest atom. 

Cực huýnh sắc: An unsubstantial form as aerial space or color analyzed to utmost, the 
remotestf afom. 

Thọ sơ dãn sắc: A perceptive form conceived at ordination, the innermost impression. 
Biến kế sở khởi sắc: A momentary ïllusive form. 

Định sở sanh tự sắc: A form produced by meditation. 


(HI) Sự liên hệ giữa Ngũ Căn và Lục Trần— The relationship between the five ƒaculties and 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Œ) 


Ù 


Ù 


the Six modes 0ƒ sense: 

Mắt đang tiếp xúc với sắc: Eye is now in contact with forms (rupa). 

Tai đang tiếp xúc với thanh: Ear is now in contact with sound. 

Mũi đang tiếp xúc với mùi: Nose is now in conatct with smell. 

Lưỡi đang tiếp xúc với vị: Tongue is now in contact with taste. 

Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm: Body is now in contact with touching. 


(D) Bất tương ưng hành 
Twenty ƒour indefinites or uncondiHioned elermentfs 
(not tnterracfive dharmas) 


Đại cương về Bất Tương Ung Hành —An overview oƒ the Non-interacive Activity 
Dharmas: Bất tương ưng hành (đắc, mệnh căn, chúng đồng phận, dị sinh tính, vô tưởng 
định, diệt tận định, vô tưởng sự, danh thân, cú thân, văn thân, sinh, lão, trụ, vô thường, 
lưu chuyển, định dị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp tính, bất hòa 
hợp tính)—T'wenty four Indefinites or unconditioned elements. 


Chỉ tiết về Bất Tương Ứng Hành —Details on the Non-interactive Activiy Dharmas: 
Theo Duy Thức Học, có Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ưng —According to the 
Consciousness-Only School, there are twenty-four Non-interactive Activity Dharmas: 
Đắc: Prapti (skt)—Acquisition——Attainment. 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 
3) 


1771 


Mạng căn: Jivitendriya (skt)——Lfe—LIfe faculty. 

Chúng đồng phận: Nikaya-Sabhaga (skt——Generic Similarity—Nature of sharing similar 
Sp€CI€S. 

DỊ sanh tánh: Visabhaga (skt)——DIssimilarity——Nature of making different specIes. 

Vô tưởng định: Asamjnisamapatti (sk——No-thought samadhi—Meditative concentration 
1n thoughtless heaven. 

Diệt tận định: Nữodha-samapati (skÐ——Samadh of extinction—Meditatve 
concenfrafion In extincfion. 

Vô tưởng báo (vô tưởng quả): Asamjinika (skt)——Reward of No-Thought—Facts obtained 
by thoughtless meditation. 

Danh thân: Namakaya (skt——Bodies of nouns—Name. 

Cú thân: Padakaya (sk—Bodies of sentences—Word. 


10) Văn thân: VyanJanakaya (sk—Bodies of phonemes——Letter. 
11) Sanh: Jati (skt)—Bïrth. 

12) Trụ: Sthiti (skt)——Dwelling—Stability. 

13) Lão: Jara (skÙ——Aging. 

14) Vô thường: Anityata (skt)——lmpermanence. 

15) Lưu chuyển: Pravritti (skt)——Becoming——Revolution. 

16) Định dị: Pratiniyama (skt)——DIstinction. 

17) Tương ưng: Yoga (skt)—Interactlon—UniIon. 

18) Thế tốc: Java (skt)——Speed. 

19) Thứ đệ: Anukrama (skt)—Sequence——Succession. 

20) Thời: Kala (skt)——Tme. 

21) Phương: Desha (skt)——Direction. 

22) Số: samkhya (skt)——Numeration. 

23) Hòa hiệp tánh: Samagri (skt)—Combination——Totality. 

24) Bất hòa hiệp tánh: Anyathatva (skt)——Discontinuity—Differentiation. 


(E) Vô vi— Sáu vô vi 
(hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, 
bất động, tưởng thọ diệt, chân như) 
Six inactive or metaphysical concepfs 
(uncondiHioned dharmas) 


() Đại cương về pháp vô vi—An overview oƒ the uncondilioned dharmas: Diệt Pháp— 


Pháp Vô Vi (dùng để diệt bỏ hết chư tướng. Thân tâm đối với cảnh không còn cảm động, 
không ưa, không ghét, không ham, không chán, không vui, không buồn, không mừng, 
không giận). Pháp không sanh diệt. Công đức vô vi là những nhân giải thoát khỏi luân 
hồi sanh tử—The unconditioned dharma, the ultimate inertia from which all forms come, 
the noumenal source of all phenomenal. Those dharmas which do not arise or cease, and 


1772 


are not transcIent, such as Nirvana, the Dharma body, etc. Unconditioned merits and and 
virtues are the causes of liberation from birth and death. 


(II) Chỉ tiết về pháp vô vi—Details on the unconditioned dharmas: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Hư không vô vi (chơn như hay pháp tánh, không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói bàn 
luận được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm): 
Akasha (skÐ——Unconditioned Empty Space. 

Trạch diệt vô vi (Do dùng trí huệ vô lậu, lựa chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chơn như 
vô vi mới hiện): Pratisamkhyanirodha (skt)——Unconditioned Extinction which 1s attained 
throuph selection. Extinction obtained by knowledge. 

Phi trạch vô vi diệt pháp (Vô vi không cần lựa chọn diệt trừ các phiền não): 
Apratisamkhyanrrodha (skt)—Unconditioned Extinction which 1s Unselected. Extinction 
not by knowledge but by nature. 

Bất động diệt vô vi (Đệ tứ thiển đã lìa được ba định dưới, ra khỏi tam tai, không còn bị 
mừng, giận, thương, ghét, vân vân làm chao động nơi tâm): Aninjya (sk— 
Uncondiioned UỦnmoving Extinction. Extinction by a motionless state of heavenly 
meditaftion. 

Tưởng thọ diệt vô vi (Khi được diệt tận định, diệt trừ hết thọ và tưởng): 
Samjnavedayttanrodha (skt)—Unconditioned Extinction of Feeling. Extinction by the 
stoppage ofidea and sensation by an arhat. 

Chơn như vô vi (Không phải vọng gọi là chơn, không phải điên đảo gọi là như, tức là 
thực tánh của các pháp): Tathata (skt)——Unconditioned True Suchness. 





1773 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI MỐT 
CHAPTER FIFTY-ONE 


Tương Đối- Tuyệt Đối 
NRelafive and Absolute 


(A) Tương Đối— Relative 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Tương Đối ”—Overview and Meanings oƒ “Relative ” 

(I) Tổng quan về “Tương Đối ”—An overview oƒ “Relative”. 

(H) Nghĩa của “Tương Đối ”— The meanings oƒ “Relaiive”. 

(HI)Những định nghĩa khác của “Tương Đối”—Other definiion oƑ “Relative” or “Ñelative 
truth-Absolute truth”. 

1) Hỗ tương đối đãi— Reciprocal identification. 

4) Tương đối là những hiện tượng không có thực tại độc lập—Phenomena have no 
independent, substanfial reality oƒ their OWH. 


(A-2) Ba cách minh chứng cho những lý do của sự hòa đồng của những quan điểm đốt 
lập— Three reasons which Justjy the tdentificafion 0ƒ 0pposing views 

1) Đồng nhất trong hình thức hai yếu tố khác biệt kết hợp nhau để thành một nhất thể— 
ldentity in form as two differemt elements combining to [Orm u"i1y. 

2)_ Đông nhất trong bản thể có nhiều góc cạnh đối lập—ldemtity in substance although there 
may be O0DpoSing angles. 

3)_ Đồng nhất trong hình thức và bản thế— Idenmtity in form and substance. 


(A-3) Chân Lý Tương Đối Chân Lý Tuyệt Đối— Relative Truth-Absolute Truth 
(A-4) Sự ứng dụng của Nguyên Lý Tương Đối— The applications oƒ the Reciprocal Theory 
(A-5) Thời gian và không gian tương đối— Time and Space are relafive 


(B) Tuyệt Đối— Absolute 

(I_ Nghĩa của Tuyệt Đối— The meanings oƒ Absolute. 

(H) Những nghĩa khác của Tuyệt Đối theo Phật Giáo— Other meanings oƒ Absolute according 
to Buddhism. 

(HI)Duy Thúc Tuyệt Đối— The absolute idealism 

(IV)Kiến thức tuyệt đối—Absolute knowledge. 

T) Quán Sát Trí— Pravicayabuddhi (skt). 

2) Viên Thành Thực Trí Absolute nafure. 


1774 


1775 


(A) Tương Đối 
NReclative 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Tương Đối ” 
Overview and Meanings 0ƒ “Relafive ” 


(ID Tổng quan về “Tương Đối ”— An overview 0ƒ “Relative ”: 


Ù 


2) 


Theo Phật giáo, chơn như tương đối trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y theo lời 
nói giả danh mà hiện ra, bất biến mà tùy duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái 
Tịnh Độ chấp nhận dùng tương đãi chân như để diễn tả tuyệt đãi chân như, hay dùng 
tương đãi chân như như là cỗ xe phương tiện đưa chúng ta đến tuyệt đãi chân như. 
Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ dựa trên sắc tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô 
tướng —According to Buddhism, the relative truth, or the truth of the unreal, which 1s 
subJect to change, manifests “stillness but 1s always i1lluminating,` which means that It 1s 
1mmanent in everything. Pure Land thinkers accepted the legitimacy of conventional truth 
as an expression of ultimate truth and as a vehicle to reach Ultimate Truth. This method 
of basing on form helps cultivators reach the Buddhahood, which 1s formless. 

Theo Triết Học Trung Quán, tương đối là những hiện tượng không có thực tại độc lập hay 
thực thể của chính chúng. Tương đối tánh hoặc sự tùy thuộc là những đặc tánh chủ yếu 
của hiện tượng, và, một vật là tương đối thì không phải là “thật,' hiểu theo ý nghĩa cao 
nhất của chữ nầy. Tuyệt đối là thực tại của những hiện tượng. Tuyệt đối và thế giới 
không phải là hai nhóm thực tại khác nhau đặt ở vị trí đối kháng nhau. Khi hiện tượng 
được coi là tương đối, chịu sự chi phối của những nhân duyên và những điều kiện cấu 
thành thế giới nầy thì chúng là hiện tượng: và khi hiện tượng được coi là phi hạn định bởi 
tất cả nhân duyên thì hiện tượng là tuyệt đối: According to the Madhyamaka philosophy, 
phenomena have no independent, substantial reality of ther own. Relatvity or 
dependence 1s the main characteristic of phenomena, and that which 1s relative 1s not 
really the highest sense of the word. The Absolute 1s the reality of the appearances. The 
Absolute and the world are not two different sets of reality posited agaInst each other. 
Phenomena viewed as relative, as governed by causes and conditions constitute the 
world, and viewed as free of all conditions are the Absolute. 


(H) Nghĩa của “Tương Đối ”— The meanings oƒ “Relative ”: 


Ù 


2) 


Theo Tự Điển Random House Webster dành cho bậc Đại Học thì chữ “Relative” có 
nghĩa là cái nầy chỉ hiện hữu hay có được đặc tánh bằng sự liên hệ với cái khác mà thôi. 
Tương đối còn có nghĩa là không tuyệt đối hay bị lệ thuộc——According to the Random 
House Webster College Dictionary the term “Relative” means something 1s existing or 
having Its specific nature only by relation to something else. “Relative” also means not 
absolute or independent. 

Chữ “Tương Đối” theo nghĩa đen là hỗ tương đối đãi, nghĩa là 'quan điểm hỗ tương lẫn 
nhau, 'hỗ tương đồng nhất,' cũng y như nói “trao đổi các quan điểm,` chứ không tách 
riêng từng cái để thực hiện một cuộc giải hòa về những quan điểm tương phản hay để 


1776 


gây hiệu quả nên một chủ trương hỗn hợp giữa các hệ thống suy lý đối lập. Thực tế, 
ngành tư tưởng nầy đã có công lớn tái lập ý niệm bao dung nguyên thủy đã được khai thị 
trong giáo pháp của Đức Phật nhưng hầu như mất hẳn trong nhiều bộ phái Tiểu Thừa, 
chúng là kết quả của những dị biệt về tư tưởng. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Phật giáo Tiểu Thừa thông thường thỏa mãn với phân 
tích và ít khi thiên về dung hợp. Trái lại, Đại Thừa thường thiên về hỗ tương đối đãi giữa 
hai ý niệm tương phản. Nếu phe nầy nhận quan điểm của riêng mình và phe kia giữ chặt 
của riêng họ, kết quả đương nhiên sẽ chia rẻ nhau. Đây là điều xãy ra trong trường phái 
Tiểu Thừa. Đại Thừa Phật giáo dạy rằng phải hòa đồng lập trường của riêng mình với 
lập trường của kẻ khác, phải hỗ tương dung hợp những lập trường đối lập, để thấy những 
lập trường nầy hợp nhất toàn vẹn: The word for “Reciprocal Identification” ¡is more 
literally “mutual” and “regarding,” that 1s “mutually viewing from each other”s point,” 
“mutual Identification,” which 1s as mụuch as to say and “exchange of views.” Ït Is 
indispensable to bring about a reconciliation of conflicting opinions or effect a syncretism 
among opposing speculative systems. This trend of thought, in fact, served greatly to 
restore the original idea of tolerance which was revealed in the Buddhaˆs teaching but 
was almost entirely lost In the various Schools of Hinayana which resulted from 
differences of opinion. According to Prof. JunJiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, Hinayana Buddhism 1s generally satisfied with analysis and rarely inclined to 
synthesis. The Mahayana, on the other hand, 1s generally much inclined to the reciprocal 
Identification of two conflicting ideas. lf one party adheres to his own idea while the 
other party Iinsists on his own, a separation will be the natural result. This 1s what happens 
1n the Hinayana. The Mahayana teaches that one should put one”s own i1dea aside for a 
moment and identify one`s own posiion with that of the other party, thus mutually 
synthesizing the opposed positions. The both parties w1ll find themselves perfectly united. 


(HI)Những định nghĩa khác của “Tương Đối ”—Other defimiion oƒ “RÑelative ” or “Ñelatfive 


1) 


4) 


truth-Absolute truth ”: 

Hỗ tương đối đãi— Reciprocal identification: Chữ “tương đối” ở đây theo nghĩa đen là hỗ 
tương đối đãi, nghĩa là “quan điểm hỗ tương lẫn nhau,” “hỗ tương đồng nhất” cũng y như 
nói “trao đổi các quan điểm.” Không tách riêng từng cái để thực hiện cuộc hòa giải về 
những quan điểm tương phản hay để gây hiệu quả nên một chủ trương hỗn hợp giữa 
những hệ thống suy lý đối lập. Thực tế, ngành tư tưởng nầy đã có công lớn tái lập ý niệm 
bao dung nguyên thủy đã được khai thị trong giáo pháp của Đức Phật nhưng hầu như mất 
hẳn trong nhiều bộ phái Tiểu Thừa, chúng là kết quả của những dị biệt về tư tưởng— 
“ReciIprocal identification” 1s more literally “mmutual” and “regarding,” that 1s, “mutually 


VÀ 


viewing from each other”s point,” “mutual identification,” which 1s as much as to say an 
“exchange of views.” It 1s indispensable to bring about a reconciliation of conflicting 
OpInions or to effect a syncretilsm among opposing speculative systems. This trend of 
thought, In fact, served greatly to restore the original idea of tolerance which was 
revealed in the Buddha”s teaching but was almost entirely lost in the various Schools of 
Hinayana which resulted from differences of opinion. 

Tương đối là những hiện tượng không có thực tại độc lập—Phenomena have no 
independemt, substanHial reality oƒ their own: Theo Triết Học Trung Quán, tương đối là 


1) 


2) 


3) 


1777 


những hiện tượng không có thực tại độc lập hay thực thể của chính chúng. Tương đối 
tánh hoặc sự tùy thuộc là những đặc tánh chủ yếu của hiện tượng, và, một vật là tương 
đối thì không phải là “thật,` hiểu theo ý nghĩa cao nhất của chữ nầy. Tuyệt đối là thực tại 
của những hiện tượng. Tuyệt đối và thế giới không phải là hai nhóm thực tại khác nhau 
đặt ở vị trí đối kháng nhau. Khi hiện tượng được coi là tương đối, chịu sự chi phối của 
những nhân duyên và những điều kiện cấu thành thế giới nầy thì chúng là hiện tượng; 
và khi hiện tượng được coi là phi hạn định bởi tất cả nhân duyên thì hiện tượng là tuyệt 
đố—According to the Madhyamaka philosophy, phenomena have no independent, 
substantial reality of their own. Relativity or dependence 1s the main characterIstic of 
phenomena, and that which 1s relative 1s not really the highest sense of the word. The 
Absolute 1s the reality of the appearances. The Absolute and the world are not two 
different sets of reality posited against each other. Phenomena viewed as relative, as 
governed by causes and conditions constitute the world, and viewed as free of all 
conditions are the Absolute. 


(A-2) Ba cách mình chứng cho những lý do 
của sự hòa đồng của những quan điểm đối lập 
Three reasons which justjy 
the identicaHion 0ƒ 00posing vieWs 


Đồng nhất trong hình thức hai yếu tố khác biệt kết hợp nhau để thành một nhất thể— 
Identity in form as two different elements combining to form uniiy: Đồng nhất tánh phải có 
vì hai thành tố riêng biệt được hợp thành một, như đồng đỏ và kẽm được pha trộn với 
nhau để tạo thành một hợp kim là đồng. Lý đồng nhất trong hình thức nầy là lối giải 
thích chung cho tất cả các trường phái của Phật Giáo——ldentity is assumed because two 
distinct factors are united into one as copper and zinc are mixed together from one alloy, 
bronze. This identity in form 1s the explanation common to all Buddhist schools. 

Đồng nhất trong bản thể có nhiều góc cạnh đối lập—ldemtity in substance although there 
may be opposing angles: Đồng nhất tánh phẩi có vì sấp và ngữa có thể coi như khác 
nhau, nhưng trong thực tế chúng chỉ là một. Có những quan điểm đối lập như là mặt trước 
và mặt sau của cùng một ngôi nhà. Cũng vậy, nếu đời sống được nhìn từ quan điểm mê 
hoặc, thì nó là đời sống; nhưng nếu nó được nhìn từ quan điểm giác ngộ thì nó là niết 
bàn. Cả hai thực ra chỉ là một. Một vài trường phái Đại Thừa chủ trương lối giải thích về 
đồng nhất trong bản thể nầy—ldentity is assumed because one's front and one°s back 
may appear differently but in reality they are one. There are opposing views as are the 
front and back of the same house. In the same way, If life 1s looked at from an illusioned 
view, 1t 1s life, but, 1Ý 1t 1s looked at from an enlightened view, 1t 1s nrvana.The two views 
are simply refer to one thing. Some Mahayana schools hold this explanation of identity In 
substance. 

Đồng nhất trong hình thức và bản thể—ldentity in form and substance: Đồng nhất trong 
hình thức và bản thể như nước và sóng hay “Hiện Tượng Luận”. Đông nhất tánh phải có, 
vì rằng toàn diện thực thể là cái một toàn vẹn, như nước và sóng, toàn thể của nước được 


Ù 


1778 


biểu hiện như là sóng —ldentity in form and substance as water and wave or 
phenomenology. Identity 1s assumed because the whole entity 1s entirely one, as water 
and wave, the whole of water being manifested as wave. 


(A-3) Chân Lý Tương Đối 
Chân Lý Tuyệt Đối 
NRelative Truth-Absolute Truth 


Theo chân lý tương đối thì tất cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng trong chân lý tuyệt đối 
thì không có gì hiện hữu cả; trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả các sự vật 
đều không có tự tính, nhưng trong chân lý tương đối có một sự nhận thức chỗ nào không 
có tự tính. Giáo thuyết nói về tự và tha đối đãi với nhau, nhờ đó mà tổn tại, như hình nhờ 
có ba cạnh mà thành hình tam giác, sắc cảnh đối đãi với nhãn căn mà thành sắc cảnh, 
nhãn căn đối với sắc cảnh mà thành nhãn căn, ngắn đối với dài mà thành ngắn, dài đối 
với ngắn mà thành dài. Lấy thí dụ như cái bàn chẳng hạn, nếu bạn muốn tìm kiếm cái 
vật thể mà bạn đang để tay trên đó để khám phá xem nó thật sự là cái gì trong các phần, 
hoặc phần nây là cái bàn, hay phần kia là cái bàn, thì sẽ không có bất cứ điều gì có thể 
tìm thấy được là cái bàn cả vì cái bàn là một cái gì đó mà nếu tìm kiếm bằng phân tích 
sẽ không thể thấy được. Nếu chúng ta dựa vào thực tại tuyệt đối hoặc tánh không của 
một “cái bàn” chẳng hạn là nền tảng và tìm kiếm xem nó có thể tìm được không, thì nó 
sẽ trở thành chân lý quy ước theo nghĩa chính nó là nền tẳng đó. Trong mối tương quan 
với “cái bàn”, tánh không của nó là một chân lý tuyệt đối, nhưng trong tương quan với 
thực tại của chính nó, có nghĩa là thực tại của thực tại, thì đó là chân lý quy ước— 
According to relative truth all things exist, but in absolute truth nothing 1s; in absolute 
truth one sees that all things are devoid of self-nature; however, 1n relative truth, a 
perception where there 1s no self-nature. The doctrine of mutual dependence or relatIvity 
of all things for their existence, I1.e., the triangle depends on 1ts three lines, the eye on 
things having color and form, long or short. A table, for example, 1f you take the table as 
the obJect which you put your hand on but search to discover what 1s actually1s among the 
parts, whether this 1s 1t or that 1s 1t, then there 1s not anything that can be found to be 1t 
because the table 1s something that cannot be analytically sought and 1t cannot be found. 
If we take the ultimate reality or emptiness of the table as the substratum and search to 
see 1Ý 1t can be found; then 1t becomes a conventional truth in terms of 1(self as the 
substratum. In relation to the table, 1ts emptiness 1s an ultimate truth, but in relation to 1ts 
own reality, 1.e., the reality of the reality, 1t*s a conventional truth. 


(A-4) Sự ứng dụng của Nguyên Lý Tương Đối 
The applications 0ƒ the Reciprocal Theory 


Hỗ tương đối đãi bằng cách tự hủy diệt, khi được thể hiện, có giá trị thực tiển lớn san 
bằng những quan điểm tương phản hay tạo nên thiện cảm giữa những phe phái đối 


2) 


1779 


nghịch. Bằng vào một, hay nhiều hơn, trong số các phương pháp nây, dị biệt tính có thể 
đưa đến liên hiệp, và cuộc đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác ngộ. Những ý 
tưởng như nói: nhìn bản thể trong hiện tượng, coi động như tĩnh và tĩnh như động, đồng 
nhất và vô hành, tịnh và bất tịnh, toàn và bất toàn, một và nhiều, riêng và chung, thường 
và vô thường, tất cả đều có thể đạt được bằng lý thuyết nầy——Reciprocal identification 
by mutual self-negation, when realized, has a great practical value in smoothing out 
conflicting opinions or In creating sympathy among opposing partles. Through one or 
more of these methods diversity can be brought to umion, and 1llusory existence 1s 
synthesized with the enlightened life. Such ideas as seeing noumenon in phenomenon, 
regarding motion as calm or calm as motion, identifying action and Inaction, purify and 
Impurity, perfection and imperfection, one and many, the particular and the general, 
permanence and impermanence, are all attainable by this theory. It 1s one of the most 
Iimportant Ideas of Mahayana and 1s Indispensable for a clear understanding of the 
Buddhist doctrine as taught in the Mahayana. 

Sự ứng dụng quan trọng nhất của học thuyết nầy là nhắm tới chỗ đồng nhất của đời sống, 
sinh tử và Niết Bàn. Bản thân đời sống là Niết Bàn cũng như nước với sóng là một. Đời 
sống là cái nầy thì Niết Bàn là cái không đời sống kia. Nếu đạt tới Niết Bàn ngay trong 
sự sống, đời sống trở thành là một với Niết Bàn, nhưng chỉ đạt trong tâm vì thân vẫn hiện 
hữu. Nhưng Niết Bàn toàn vẹn hay trọn vẹn được đạt đến khi chết. Sự diệt tận của thân 
xác là điều kiện tất yếu của Niết Bàn toàn vẹn, cũng như sự dừng lặng của sóng chung 
cuộc nơi tĩnh lặng toàn vẹn của nước—The most important application of this doctrine 
concerns the 1dentification of le and Nirvana. LIfe 1tself 1s Nirvana, Just as water and 
wave are Identical. Life 1s one thing and Nirvana 1s another lifeless thing. IÝ one attains 
Nirvana while yet living, life becomes Identified with Nirvana but only in the sense of a 
sfate of mind because the body still exists. But perfect or complete Nirvana 1s atfained at 
death. The extinction of the body 1s the perfect Nirvana, Just as the cessation of the wave 
results in the perfect quIiescence of the water. 


(A-5) Thời gian và không gian tương đối 
Từne and Space are relafive 


Thời gian và không gian đều tương đối, Chúng tương đối so với từng tâm thức cụ thể. 
Khoảng thời gian đối với chúng ta là một năm thì đối với một người có tâm thức vi tế hơn 
có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn. Tương tự, một người đã đạt được trình 
độ tu tập cao, có thể xem một sát na là một kiếp hoặc một kiếp là một sát na—Time and 
space are relative. They are relative to a particular consciousness. What for us would be 
a year, for someone who has manifested a subtler consciousness would be a shorter 
period of time. Similarly, 1t 1s possible for person who has obtained higher meditative 
stabilization to consider an aeon a moment, or a moment an aeon. 


1780 


(B) Tuyệt Đối 
Absolute 


(D_ Nghĩa của Tuyệt Đối— The meanings oƒ Absolhite: 


l) 


2) 


3) 


Theo Phật giáo, tuyệt đối là vượt ra ngoài sự so sánh. Tuyệt đối là thực tại của những 
hiện tượng. Tuyệt đối luôn luôn có bản chất đồng nhất. Niết bàn hoặc thực tại tuyệt đối 
không phải là thứ gì được tạo sanh hoặc thành tựu. Theo triết học Trung Quán, Nguyệt 
Xứng cho rằng với các bậc Thánh giả thì Tuyệt Đối chỉ là sự im lặng, vì nó là cái gì bất 
khả thuyết hay bất khả diễn đạt bằng lời —According to Buddhism, “Absolute” means 
“Beyond Comparison”. The Absolute 1s the Reality of the appearances. The Absolute 1s 
always of uniform nature. Nirvana or the Absolute Reality 1s not something produced or 
achieved. According to the Madhyamaka philosophy, Candrakirti, to the saints, the 
Absolute 1s Just silence, for 1t 1s inexpressible by speech. 

Tuyệt đối là chân lý cao nhất hay chân như, chân lý tuyệt đối. Huyền ảo và thường 
nghiệm tương ứng với chân lý tương đối, còn tuyệt đối thì tương ứng với chân lý cao nhất 
của Trung Luận tông—The absolute knowledge ¡s the highest truth or tathata, the 
absolute. The illusory knowledge and empirical knowledge correspond to relative truth 
(samvrti-satya), and the absolute knowledge to the highest truth (paramartha-satya) of the 
Madhyamika system. 

Trong Phật giáo, tuyệt đối đồng nghĩa với chân như. Nó bất biến, không đổi, không bị 
ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, là tướng chung cho hết thảy các pháp. Tuyệt đối còn có 
nghĩa là “Tánh Không”, là sự vắng bặt mọi sự tưởng. Tuyệt đối cũng có nghĩa là “Biên tế 
thực tại” hay “cái gì đã đến tột đỉnh chân lý”, đến giới hạn tột cùng của những gì có thể 
tri nhận, hoàn toàn không còn sai lầm hay điên đảo. Tuyệt đối cũng có nghĩa là “Vô 
Tướng” là không có tướng trạng. Tuyệt đối lại còn có nghĩa là “Chân Lý tối thắng” hay 
thắng nghĩa, vì nó đạt thành do tối thắng của bậc Thánh. Ngoài ra, tuyệt đối còn đồng 
nghĩa với vô nhị, vô phân biệt xứ, vô sanh, chân tánh của chư pháp, bất khả thuyết, VÔ VI, 
phi hý luận, chân lý, chân tánh, niết bàn, tịch diệt, Phật quả, trí tuệ, giác ngộ, tri thức mà 
mình phải tự nhận trong chính mình, Pháp thân, Phật, vân vân và vân vân—In Buddhism, 
“Absolute” 1s a synonym for “Suchness”. It 1s unalterable, without modification, 
unaffected by anything, and a mark common to all dharmas. lt also means “Emptiness” 
for 1t is the absence of all Iimagination. Some people define 1t as “Reality-limit” for 1t 1s 
that which reaches up to the summit of truth, to the utmost limit of what can be cognIzed, 
and 1s quite free from error or perversion. Some other people define 1t as “Signless” for 1t 
1s the absence of all marks. The Absolute 1s further “Ultimate true”, or the “Supreme 
object” because reached by the supreme cognition of the saints. Furthermore, 1t also 
means non-duality, the realm of non-discrimination, non-production, the true nature of 
dharma, the Iinexpressible, the unconditioned, the unimpeded (nishprapanca), the actual 
fact (tattva), that which really 1s (yathabhuta), the truth (satya), the true reality (bhutata), 
nirvana, cessation, Buddhahood, wisdom, enlightenment, the cognition which one must 
realize within oneself, the Dharma-body (dharmakaya), the Buddha, and so on, and so on. 


1781 


(H) Những nghĩa khác của Tuyệt Đối theo Phật Giáo—Other meanings dgƒ Absohde 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


according to Buddhism: 

Chân Như: Tathata (skt——Như th —Suchness. 

Không tánh: Sunyata (skt)—Emptiness——Void. 

Niết Bàn: Nibbana (p)—Nirvana (skt——Nirvana. 

Bất nhị: Adraya (skt)——Non-dual. 

Bất sanh: Anutpanna (skt)——Unproduced. 

Cõi vô phân biệt: Nirvikalpa (skÐ——The realm of non-discrimination. 
Bản thể của pháp: Dharmadhatu or Dhamrata (skt)—Bản chất của vật tổn hữu—The true 
nature of dharma or the essence of being. 

Bất khả diễn đạt: Anabhilapya (skt)——The inexpressible. 

Đích thực như nó đang là: Tattva (skt)—Thatness. 


10) Không thể diễn tả bằng ngôn từ hay hý luận: Nisprapanca (skt)—Free of verbalization 


and plurality. 


11) Như thực: Yathabhuta (skt)—Cái thực sự đang là—That which really 1s. 

12) Chân đế: Bhutata or Bhutatathata (skt)——The true reality. 

13) Chân lý: Satya (skt)——Truth. 

14) Như Lai Tạng: Tathagata-garbha (skt—The womb of Tathagatas. 

15) Thực tại mà ta phải tự thể nghiệm trong nội tâm: Aparapratyaya (skt—Reality which 


one must realize within oneseTf. 


(HI)Duy Thúc Tuyệt Đối— The absolute idealism: Giáo pháp tiêu biểu nhất của trường phái 


Du Già là cái được gọi là “chủ nghĩa duy thức”. Theo đó đối tượng thường nghiệm (vô 
thường) thì 'thuộc chủ quan' và chủ thể nhận thức là “tuyệt đối”. Với đối tượng thường 
nghiệm, Duy Già phủ nhận tính hiện thực độc lập của đối tượng ngoại giới, và điều nầy 
chỉ là tiếp nối các ý niệm truyền thống về tính vượt trội của 'tâm' trên mọi đối tượng, dù 
có lẽ nó có thể mang cho chúng một nội dung phần nào sắc xảo hơn và hàm chứa nhận 
thức luận rõ ràng hơn trước. Trong một hành vi tri thức, tâm và tâm sở có tầm quan trọng 
quyết định, còn “đối tượng' là một ảnh tợ phần lớn đã được định hình, và trong mức độ 
nào đó, nó do tâm tạo ra—The most characteristic doctrine of the Ygacarins 1s theIr so- 
called “idealism”, which 1s “subJective” with regard to the empirical and “absolute” with 
regard to the transcendenrtal subJect. As to the first, it denies the independent reality of an 
ext(ernal obJect, and merely continues the traditional ideas about the primacy of “thought 
over all obJects, though it may perhaps give them a somewhat sharper edge and a more 
pronounced epistemological content than they may have had before. In every mental act 
thought and 1ts concomitants are of decisive Importance, and the “obJect” 1s a shadowy 
appearance largely shaped and to some extent conJured up by thought. 


(IV)Kiến thúc tuyệt đối— Absolute knowledge: 


Ũ 


Quán Sát Trí —Pravicayabuddhi (skt): Đây là một trong hai loại trí được nói đến trong 
Kinh Lăng Già. Quán sát trí là trí tuyệt đối, tương đương với Viên Thành Thực Trí. Chữ 
Phạn Pravicaya nghĩa là tìm tòi xuyên suốt hay khảo sát tường tận, và cái trí được định 


2) 


1782 


tính như thế thâm nhập vào bản chất căn bản của tất cả các sự vật, là cái vượt khỏi phân 
tích lý luận, và không thể được diễn tả bằng mệnh để nào trong tứ cú—This is one of the 
two kinds of knowledge mentioned in the Lankavatara Sutra. Absolute knowledge 
corresponds to the Parinishpanna. Pravicaya means “to search through,” “to examine 
thoroughly,” and the Buddhi so qualified penetrates Into the fundamental nature of all 
things, which 1s above logical analysis and cannot be described with any of the four 
DIOpOSIfIOnS. 

Viên Thành Thực Trí Absolute nature: Lý tính— The fundamental prineiple or 
character—Nguyên lý hay tánh chất căn bản—Parinishpamna (skt)——Viên thành thực trí 
tức là cái biết toàn hảo và tương đương với Chánh Trí (samyagjnana) và Như Như 
(Tathata) của năm pháp. Đấy là cái trí có được khi ta đạt tới trạng thái tự chứng bằng 
cách vượt qua Danh, Tướng, và tất cả các hình thức phân biệt hay phán đoán (vikalpa). 
Đây là chân lý cao nhất, chân lý tối thượng của khoa nhận thức luận Du Già, vì nó là 
cách thức sự vật thật sự hiện hữu được hiểu bởi tâm giác ngộ. Chân lý này nói rằng mọi 
sự mọi vật đều hoàn toàn không có tính nhị nguyên, mặc dù ngươì có tâm không giác 
ngộ, nhìn sự vật theo cách nhị nguyên. Đấy cũng là Như Như, Như Lai Tạng Tâm, đấy là 
một cái gì không thể bị hủy hoại. Sợi dây thừng giờ đây được nhận biết theo thể diện 
chân thực của nó. Nó không phải là một sự vật được cấu thành do các nguyên nhân và 
điểu kiện hay nhân duyên và giờ đây đang nằm trước mặt chúng ta như là một cái gì ở 
bên ngoài. Từ quan điểm của nhà Duy Thức Tuyệt Đối theo như Lăng Già chủ trương, 
sợi dây thừng là phản ánh của chính cái tâm của chúng ta, tách ra khỏi cái tâm thì nó 
không có khách quan tính, về mặt nầy thì nó là phi hiện hữu. Nhưng cái tâm vốn do từ đó 
mà thế giới phát sinh, là một đối tượng của Viên Thành Thực hay trí toàn đắc One of 
the three forms of “Svabhavalakshana-sunyata” or knowledge 1s the Parinishpanna, 
perfected knowledge, and corresponds to the Right Knowledge (Samyagjnana) and 
Suchness (Tathata) of the five Dharmas. It is the knowledge that 1s available when we 
reach the state of self-realization by going beyond Names and Appearances and all forms 
of Discrimination or Jjudgment. I( 1s the hiphest truth the Yogacara School”s 
epIstemological ultmate, because 1t 1s the way things really are as understood by the 
unenliphtened mind. It is the truth that ultimately all things are completely lacking In 
duality, even though they appear to the unenlightened mind under the guise of dualism. lt 
1S suchness 1tself, 1t 1s the Tathagata-garbha-hridaya, 1t 1s something Indestructible. The 
rope 1s now perceived_ In its true perspectfive. Ït is not an obJect constructed out of causes 
and conditions and now lying before us as something external. From the absolutist's poInt 
Of view which 1s assumed by the Lankavatara, the rope 1s a reflection of our own mind, 1t 
has no obJectivity apart from the latter, If 1s in this respect non-existent. But the mind out 
of which the whole world evolves 1s the obJect of the Parinishpanna, perfectly-attained 
knowledge. 





1783 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI HAI 
CHAPTER FIFTY-TWO 


Lậu Hoặc 
Asrava (sk£) 
Hữu Lậu-Vô Lậu 
Leakage and Non-leakage 


(A) Lậu—Asrava (skt) 
(l) Nghĩa của Lậu— The meanings oƒ Asrava. 
(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Lậu— Other definitions that are related to Asrava. 


(B) Hoặc— DeÌusions 
(1) Nghĩa của Hoặc— The meanings oƒ Delusions. 
(H) Phân loại Hoặc— Categories oƒ Delusions. 


(C) Hữu Lậu— Asrava (sktf) 

(l) Nghĩa của “Hữu Lậu”— The meanings oƒ “Asrava”. 

(H) Phân loại “Lậu”— Categories 0Ÿ Asrava. 

(HI)Hữu Lậu Thiện Pháp—Œood deeds done in a mortal body. 
(IV)Sạch hết tất cả hữu lậu— Extinction and exhaust alÏ contamination. 
(V) Sáu mươi ba pháp hữu lậu— Sixty-three kinds oƒ entiHes. 


(DĐ) Vô Lậu— Anasrava (sk£) 
(l) Nghĩa của “Vô Lậu”— The meanings oƒ “Anasrava”. 


(H) Người Phật tử hiểu gì về “Vô lậu”— Buddhists" understanding oƒ “Non-oufflow”. 


(E) Tam Vô Lậu Học— Three studies 0ƒ the non-oufflow—— See Chapter 96 


1784 


1785 


(A) Lậu—Asrava (sk£) 


(D Nghĩa của Lậu— The meanings 0ƒ Asrava: 
(A) Nghĩa tổng quát của Lậu— General meanings 0ƒ Asrava: 


Ũ 
2) 


3) 


Dột: Chỗ dột trên nóc nhà làm cho nước mưa chẩy vào—Leakage——An opening on the 
roof allows rain water to descend through 1t—Flowing——Running——DIscharge. 

Lậu hoặc: “Outflow discharge”: Cankers—lImpurity—Menfal IntoxicantsUnclean— 
Worldly. 

Phiển não: Distress—Pain—Afflicion—Bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử, phước đức và 
công đức hữu lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi—Whatever ¡s in the stream of 
births and deaths. Conditioned merits and virtues lead to rebirth within samsara. 


(B) Nghĩa của “Lậu ” theo Phật giáo Đại Thừa— The meanings 0ƒ “Asrava” according to 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 


8) 


the Mahayana Buddhism: Theo Phật giáo Đại Thừa, Lậu Hoặc có những nghĩa sau 
đây——According to the Mahayana Buddhism, Asrava has the following meanings: 

Điều ô uế: Taint. 

Sự đồi bại: Corruption. 

Ham mê: Mania. 

Sự mê đắm: Anfatuation. 

Nghiện (rượu và thuốc): Addiction (to alcohol or drugs). 

Nhơ bẩn: Defilement. 

Hữu lậu là một cái gì tiết ra hay chảy ra khổi tâm và thường làm hư sự nghiệp hướng 
thượng của đời sống Phật giáo; loại bỏ hữu lậu là mục tiêu của việc tu tập. Ngược lại, vô 
lậu là trạng thái vượt thoát khỏi những ô nhiễm nầy——Asrava ¡is some thing which oozes 
or flows out of the mind and spoils the upward career of the Buddhist life; to get rid of 
asrava 1s the aim of our cultivation. In the contrary, anasrava 1s a sfate free from these 
1mpurItles. 

Bất cứ thứ gì còn nằm trong phạm trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta 
hướng ngoại cầu hình thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật —Anything which serves to 
divert beings away from Iinherent Budha-nature. Outflows are so called because they are 
turning of energy and attention outward rather than Inward. 


(C) Nghĩa của “Lậu ” theo Thanh Tịnh Đạo— The mmeanings 0ƒ “Asrava” according to the 


Ù 


2) 


Visuddhunagga (The Path oƒ Purjficafion): Theo Thanh Tịnh Đạo, lậu hoặc là từ để chỉ 
dục tham, hữu tham, tà kiến và vô minh, vì những cấu uế nầy tiết lậu từ các căn môn 
không được phòng hộ, như nước rỉ từ bình chảy, hoặc vì chúng phát sanh những khổ sanh 
tử—Cankers, a term for greed for sense-desire, greed for becoming, wrong view, and 
Ipnorance, because of the exudingof these defilemenfs from unguarded sense-doors like 
water from cracks In a pot in the sense of constant trickling, or because of their producing 
the suffering of the round of rebirths: 

Bộc lưu: Càn quét, lùa vào biển hữu, khó vượt qua—The floods are so called in the sense 
Of sweeping away Into the ocean of becoming, and in the sense of being hard to cross. 

Hệ Phược: Không cho phép gỡ ra khỏi một đối tượng, và không gỡ khỏi khổ—The bonds 
are so called because they do not allow disengagement from an objJect and 


1786 


disengagement from suffering. Both “Floods” and “bonds” are terms for the “Cankers” 
already mentioned. 


(II Những định nghĩa khác liền quan đến Lậu —Other d@finiions that are related to 


10. 


TỊ. 


Asrava: 

Lậu Giới: Bỏ bê không giữ gìn giới luật hay phá giớ—To make a leak ¡in the 
commandments, I.e. beak them. 

Lậu Nghiệp: Nghiệp của phàm nhân trong dòng sinh tử luân hỗồi—Karma of ordinary 
rebirth —The deeds of the sinner ¡in the stteam of transmigration, which produces his 
karma. 

Lậu Tận: Asravaksaya (skt—Chấm dứt dục vọng phiền não, hay là cạn dòng sinh tử 
luân hồi—The end of the passions or the exhaustion of the stream of transmisration. 

Lậu Tận Chứng Minh: Chứng lý Niết Bàn hay chứng thực sự chấm dứt của dòng luân 
hồi sanh tử và đạt được đạo quả Niết bàn—The assurance or realization that the stream 
Of transmigration 1s ended and nirvana attained. 

Lậu Tận Minh: Thực chứng lướt thắng dục vọng cám dỗ và sự chấm dứt dòng luân hồi 
sanh tử—The realization that the stream of transmigration is ended——Nïrvana insight into 
present mortal sufferings so as to overcome all passions or temptations—The deliverance 
of mind from passions. 

Lậu Tận Thông: Một trong lục thông, thần thông hiểu thấu sự chấm dứt dòng luân hồi 
sanh tử—The supernatural insight into the ending of the stream of transmigration, one of 
the six abhlJnas. 

Lậu Tận Trí: Trí huệ của bậc A La Hán (đã dứt bỏ hết phiền não)—The wisdom of the 
arhat (all passions and afflictions ended). 

Lậu Tận Tỳ Khưu: Vị Tỳ Kheo đã dứt được dòng luân hồi sanh tử, tức đã chứng quả A 
La Hán—The monk who has ended the stream of transmigration—The arhat. 

Lậu Tận Ý Giải: Khi dứt bỏ hết phiền não là tâm ý giải thoát, đó là quả vị A La Hán của 
Tiểu Thừa——The passions ended and the mind freed—The state of the arhat. 

Lậu Vĩnh Tân Vô Sở Úy: Tin tưởng tuyệt đối nơi Phật là dòng luân hôi sẽ vĩnh viễn 
chấm dứt —Absolute confidence of Buddha that transmigration would cease forever. 

Lậu Vô Lậu: Hữu lậu pháp và vô lậu pháp hay chư pháp trong tam giới và Thánh đạo 
trong Tam thừa và Niết Bàn——Transmigration and nirvana. 





(B) Hoặc 
Delusions 


(D Nghĩa của Hoặc— The meanings oƒ Delusions: 


Ù 
2) 
3) 


Nghi hoặc: Moha (skt)—Illusion——Delusion——Doubt—UnbelIef. 

Phiển não: Klesa (skt)——Distress——Passion—Temptation——Trouble. 

Hoặc Chướng: Một trong tam chướng, tham sân sĩ làm chướng ngại che lấp chánh đạo— 
The hindrance or obstruction of the delusive passlons to entry Into truth, one of the three 
kinds of hindrance. 


4) 


5) 


6) 


7) 


1787 


Hoặc Nghiệp Khổ: Các phiền não như tham, sân, si thì gọi là hoặc; những việc làm thiện 
ác y vào cái hoặc nầy gọi là nghiệp; lấy nghiệp nầy làm nhân sinh tử niết bàn gọi là 
khổ——IIlusion, accordant action, and suffering—The pains arising from a life of illusion, 
such as greed, hatred, Iønorance. 

Hoặc Nhiễm: Sự uế nhiễm của phiền não (tham sân si làm nhiễm bẩn chân tánh)—The 
taint of delusion, the contamination of ¡]lusion. 

Hoặc Thú: Hướng đi đến phiển não—The way or direction of illusion, delusive objective, 
1nterpreted as deluded In fundamental principles. 

Hoặc Trước: Sự trói buộc của phiển não—The bond of illusion—The delusive bondage 
of desire to Ifs environmert. 


(H) Phân loại Hoặc— Categories 0ƒ Delusions: 
1. Nhị Hoặc: Hai loại hoặc—Two aspects of Illusion: 


(A) 


Ù 


2) 


(B) 


l) 
2) 


Kiến hoặc: Những ảo giác hay cám dỗ khởi lên từ sự suy đoán sai lầm về tà kiến hay tà 
thuyết —Perplexities or illusions and tempfations arise from false views or theories. 

Tư hoặc: Tư hoặc hay Tu hoặc là những ảo vọng từ tư tưởng của hạng phầm phu khởi lên 
từ sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay thói quen, như tham, sân, si, vân vân—Tllusions 
from thoughts arising through contact with the world or by habit, such as desire, anger, 
1nfactuation, etc. 


Lý hoặc: Illusion connected with principles (see Kiến Hoặc). 
Sự hoặc: IIlusion arising In practice (see Tư Hoặc). 


2. Tam Hoặc— Three Delusions 


Tam phiền não—Tam lậu —Tam cấu ——Three delusions. 


(A) Theo tông Thiên Thai, có ba loại hoặc——According to the T”1en-T”ai Sect, there are three 


l) 


2) 


3) 


delusions: 

Kiến, tư hoặc: Thấy và nghĩ tưởng theo ảo vọng từ những nhận xét không hoàn hảo, với 
những cám dỗ của yêu ghét, vân vân. Muốn loại bỏ những cấu chướng nầy, người ta phải 
tuân thủ và hành trì giới luật (mê chấp tướng sanh tử)——Things seen and thought illusions 
from Imperfect perception, with temptation to love, hate, etc., to be rid of these false 
Views and tempfations, one must cultivate and observe moral precepts. 

Trần sa hoặc: Phiển não và cám dỗ trong lúc cứu độ chúng sanh (mê chấp cứu độ chúng 
sanh để được vào cõi Niết Bàn)—IIlusion and temptation through the immense variety of 
duties in saving others. 

Vô minh hoặc: Phiển não và cám dỗ khởi lên từ chỗ không hiểu chư pháp và thực tánh 
của chúng. Phiển não khởi lên từ căn bản vô minh làm che lấp mất chân lý. Trong Biệt 
Giáo và Viên Giáo, Bồ Tát khắc phục vô minh hoặc trong sơ địa (mê chấp về tướng nhị 
biên)—Thhe 1llusions and temptations that arise from failure philosophically to understand 
things in theIr reality——lllusion arising from primal Ignorance which covers and hinders 
the truth. In the Differentiated Teaching, this illusion 1s overcome by the bodhisattva from 


1788 


the first stage; In the Perfect Teaching, 1t is overcome by the Bodhisattva 1n the first 
resting-place. 


(B) Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có ba nhóm lậu hoặc—According to the Hinayana 


Ù 
2) 


3) 


Œ) 
Ù 


2) 


Buddhism, there are three groups of delusions: 

Dục lậu: Say mê về dục lạc trần thế: Kamasava (p)—lIntoxicant of worldly desires or 
sensual pleasures. 

Hữu lậu: Bhavasava (p)—Sự ham muốn hiện hữu trong một trong những cảnh giới hữu 
lậu —The love of existence 1n one of the conditioned realms. 

Vô minh lậu: Avijjasava (p)—Sự uế nhiễm trong tâm khởi lên từ sự ngu si—The 
defilemenfs of Ignorance in mind. 

Ngoài ra, có người còn cho rằng có lậu thứ tư là Kiến lậu, là những quan điểm đôi bại— 
Besides, some considers the fourth delusion: the corruption oŸ views. 


(C) Hữu Lậu 
Asrava (sk£) 


Nghĩa của “Hữu Lậu ”— The meanings oƒ “Asrava ”: Outflow discharge. 

Hữu lậu pháp là những pháp có phiền não hoặc làm tăng trưởng phiển não—The 
conditioned dharma which produces afflictions (passions and delusions). 

Bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu 
đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Có nhiều loại hữu lậu. Sân hân là một loại hữu 
lậu, tham lam và si mê cũng là những loại hữu lậu. Hữu lậu là căn cội của luân hồi sanh 
tử, và nguyên nhân của việc chúng ta tiếp tục lăn trôi trong trầm luân sanh tử là vì chúng 
ta còn nằm trong pháp hữu lậu —Whatever is in the stream of births and deaths. Even 
conditioned merifs and virtues lead to rebirth within samsara. There are many kinds of 
outflows. Anger Is an outflow, so are øgreed and Iignorance. Outflows are the root of birth 
and death, and the reason for us not to end the cycle of birth and death 1s that we still 
have outflows. 


(II) Phân loại “Lậu ”— Categories 0ƒ Asrava: 
(A) Tưm Lậu Hoặc: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba lậu hoặc. Đây là 


l) 
2) 


3) 


những lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sinh tử hay trầm luận—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (Searches), there are three affluences or 
tainfs that feed the stream of mortality or transmigration: 

Dục Lậu Hoặc: Tất cả phiền não trong dục giới, ngoại trừ vô minh—Desire or the taint of 
sensuality. 

Hữu Lậu Hoặc: Tất cả phiển não trong sắc giới và vô sắc giới ngoại trừ vô minh— 
Material or phenomenal existence——Thhe taint of existence. 

Vô Minh Lậu Hoặc: Vô minh trong tam giới—lgnorance of the way of escape——The taInt 
Of Ignorance. 


(B) Tứ Hữu Lậu— Four principal poisonows ou{flows: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


1789 


Dục Lậu—Lust: Kama (skt——Sự ham muốn. 

Hữu Lậu —Clinging to life: Bhava (skt)—Sự bám víu lấy đời sống. 
Kiến Lậu —Ordinary speculation: Drishti (skt)——Kiến giải phàm phu. 
Vô Minh Lậu: Avidya (skt)—lgnorance. 


(HI)Hữu Lậu Thiện Pháp— Good deeds done in a morfal body: Nghiệp nhân hữu lậu thiện 


(ngũ giới, thập thiện) đưa đến lạc quả hữu lậu (quả báo vui của người và trời)—Five 
percepts or ten good deeds done in a mortal body 1s rewarded accordingly in the character 
of another mortal body (either as a human being or a deva)—See Ngũ Giới in Chapter 
138, and Thập Thiện In Chapter 169. 


(IV)Sạch hết tất cả hữu lậu— Extinction and exhaust all confamination: Ở trong mỗi niệm 


chư Bồ Tát đều nhập diệt tận định, sạch hết tất cả hữu lậu, mà chẳng chứng thực tế, cũng 
chẳng hết thiện căn hữu lậu. Dâu biết tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu tận cũng biết lậu 
diệt. Dâu biết Phật pháp tức thế gian pháp, thế gian pháp tức Phật pháp, mà chẳng ở 
trong Phật pháp phân biệt thế gian pháp, chẳng ở trong thế gian pháp phân biệt Phật 
pháp. Tất cả pháp đều nhập pháp giới vì vô sở nhập. Biết tất cả pháp đều không hai vì 
không biến đổi—From the moment to moment Enlightening Beings enter absorption in 
extinction and exhaust all contamination, yet they do not experience ultimate reality and 
do not end roots of goodness with contamination; though they know all things are free 
from contamination, yet they know the end and extinction of contaminations; though they 
know the principles of Buddhas are identical to the things of the world, and the things of 
the world are identical to the principles of Buddhas, yet they do not form notions of 
worldly things within the principles of Buddhas, and do not form notlons of principles of 
Buddhas ¡in the things of the world. All things enter the realm of reality because there 1s 
nothing entered; they know all things are nondual because there 1s no change. 


(V) Sáu mươi ba pháp hữu lậu— Sixty-three kinds oƒ enfifies: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vĩ 


Diệu Pháp, có sáu mươi ba pháp hữu lậu —According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
there are sixty-three enfities: 


(A) Những pháp bất thiện có bốn Lậu Hoặc— There are ƒour tainis: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Tham dục hay Dục Lậu: The taint of sensual desire. 

Luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn hay Hữu Lậu: The taint of attachment to existence. 
Tà kiến hay Kiến Lậu: The taint of wrong views. 

Vô Minh hay Vô Minh Lậu: The taint of Ignorance. 


(B) Có bốn loại bạo lưu hay cảnh ngập lụt— There are four floods: 


5) 
6) 
? 
8) 


Trận lụt của tham dục: The flood of sensual desire. 

Trận lụt của sự luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn: The flood of attachment to existence. 
Trận lụt của tà kiến: The flood of wrong views. 

Trận lụt của vô minh: The flood of ignorance. 


(C) Bốn thứ trói buộc— Four bonds: 


3) 


Trói buộc vào tham dục: The bond of sensual desire. 


10) Trói buộc vào luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn: The bond of attachment to existence. 
11) Trói buộc vào tà kiến: The bond of wrong views. 


1790 


12) Trói buộc vào vô minh: The bond of ignorance. 

(D) Có bốn thứ thắt chặt (thân)— There are ƒour bodily knots or ties: 

13) Thắt chặt vào tham dục: The bodily knot of covetousness. 

14) Thắt chặt vào sự oán ghét: The bodily knot of iII-wilI. 

15) Thắt chặt vào tà kiến (cúng kiến nghi lễ): The bodily knot of adherence to rites and 
CeremomIes. 

16) Thắt chặt vào giáo điều rằng thì là “Chỉ có giáo pháp nây mới là chơn lý.”: The bodily 
knot of dogmatic belief that “Thịs alone 1s the truth” 

(E) Bốn chấp thủ (thân)— Four bodily clingings: 

17) Chấp thủ vào tham dục: Clinging to sense pleasures. 

18) Chấp thủ vào tà kiến oán hận: Clinging to wrong views. 

19) Chấp thủ vào lễ nghi cúng kiến sai lầm: Clinging to rites and ceremonies. 

20) Chấp thủ vào giáo điều bản ngã, cho rằng có linh hồn trường tổn: Clinging to a doctrine 
Of self. 

(F) Sáu triền cái (chướng ngại)—Six hindrances: 

21) Chướng ngại của tham dục: The hindrance of sensual desire. 

22) Chướng ngại của sự oán ghét: The hindrance of iII-will. 

23) Chướng ngại của hôn trầm dã dượi: The hindrance of sloth and torpor. 

24) Chướng ngại của phóng dật lo âu: The hindrance of restlessness and Worry. 

25) Chướng ngại của sự hoài nghi: The hindrance of doubt. 

26) Chướng ngại của sự vô minh: The hindrance of ignorance. 

(G) Bảy thùy miên (tâm tánh ngủ ngâm)—Seven latent dispositions: 

27) Luyến ái dục lạc: Sensual lust. 

28) Luyến ái theo kiếp sinh tổn: Attachment to existence. 

29) Sân hận: Aversion. 

30) Ngã mạn: Concett. 

31) Tà kiến: Wrong views. 

32) Hoài nghi: Doubt. 

33) Vô minh: Ignorance. 

(H) Mười thằng thúc hay dây trói buộc, theo Kinh Tạng— Ten ƒeters, acording to the Suftanta 
method: 

34) Luyến ái duyên theo dục lạc: The fetter of sensual lust. 

35) Luyến ái duyên theo sắc giới: Attachment to fine-material existence. 

36) Luyến ái duyên theo vô sắc giới: Attachment in immaterial existence. 

37) Trói buộc bởi sân hận: The fetter of aversion. 

38) Trói buộc bởi ngã mạn: The fetter of conceit. 

39) Trói buộc bởi tà kiến: The fetter of wrong views. 

40) Chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm: Adherence to rites and ceremonies. 

41) Trói buộc bởi hoài nghi: The fetter of doubt. 

42) Trói buộc bởi phóng dật: The fetter of restlessness. 

43) Trói buộc bởi vô minh: The fetter of ignorance. 

(I) Mười trói buộc, theo Vì Diệu Pháp— Ten ƒetters, according to the Abhidhamma: 

44) Trói buộc bởi luyến ái duyên theo dục lạc: The fetter of sensual lust. 

45) Luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn: Attachment to existence. 


1791 


46) Trói buộc bởi sân hận: The fetter of aversion. 

47) Trói buộc bởi ngã mạn: The fetter of conceit. 

48) Trói buộc bởi tà kiến: The fetter of wrong views. 

49) Chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm: Adherence to rites and ceremonies. 
50) Trói buộc bởi nghi hoặc: The fetter of doubt. 

51) Trói buộc bởi đố ky ganh ghét: The fetter of envy. 

52) Trói buộc bởi tham lam bỏn xẻn (xan tham): The fetter of avarice. 
53) Trói buộc bởi vô minh: The fetter of ignorance. 

(J) Mười ô nhiễm— Ten defilements: 

54) Tham ái: The defilement of Greed. 

55) Sân hận: The defilement of Hatred. 

56) S¡ mê: The defilement of Delusion. 

57) Ngã mạn: The defilement of ConceIt. 

58) Tà kiến: The defilement of Wrong views. 

59) Nghi hoặc: The defilement of Doubt. 

60) Hôn trầm: The defilement of Sloth. 

61) Phóng dật: The defilement of restlessness. 

62) Không hổ thẹn tội lỗi: The defilement of shamelessness. 


(D) Vô Lậu 
Anasrava (sk£) 


(D Nghĩa của “Vô Lậu ”— The meanings oƒ “Ánasrava ”: 


Ù 
2) 


3) 


Không dột: No leakage——Wthout leakage——No đrIp. 

Không phiền não—Vượt ngoài dòng dục vọng và những khổ sở của luân hổi sanh tử. 
Tránh khỏi tam đồ ác đạo. Phước đức và công đức vô điều kiện là những nhân tố chính 
đưa đến giải thoát—No drip—No leak—No leakage—Outside the passion stream— 
Passionless—A state without emotional distress—Unconditioned—Outside the stream of 





transmigratory sufferine—Away from the down flow Into lower forms of rebirth— 
Liberatlion——NIrvana—Unconditioned merits and virtues are the main causes of liberation 
from birth and death. 

Trạng thái như thị của sự vật: The state in which thinøs are as they are. 


(H) Người Phật tử hiểu gì về “Vô lậu °— Buddhists° understanding oƒ “Non-oufflow ”: Bất 


cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu đều 
dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều đời kiếp lăn trôi trong vòng hữu 
lậu, bây giờ muốn chấm dứt hữu lậu, chúng ta không có con đường nào khác hơn là lội 
ngược dòng hữu lậu. Vô lậu cũng như một cái chai không bị rò rỉ, còn với con người thì 
không còn những thói hư tật xấu. Như vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, 
tham danh tham lợi nữa. Tuy nhiên, Phật tử chân thuần không nên lầm hiểu về sự khác 
biệt giữa “lòng tham” và “những nhu cầu cần thiết.” Nên nhớ, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ trở 
thành những lậu hoặc khi chúng ta chìu chuộng chúng một cách thái quá. Phật tử chân 


1792 


thuần chỉ nên ăn, uống ngủ nghỉ sao cho có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. Trái lại, khi ăn 
chúng ta ăn cho thật nhiều hay lựa những món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc— 
Whatever 1s in the stream of births and deaths. Even conditioned merits and virtues lead 
to rebirth within samsara. We have been swimming 1n the stream of outflows for so many 
aeons, now If we wish to get out of it, we have no cholce but swImming against that 
stream. To be without outflows 1s like a bottle that does not leak. For human beings, 
people without outflows means they are devoided of all bad habits and faults. They are 
not greedy for wealth, sex, fame, or profit. However, sincere Buddhists should not 
misunderstand the differences between “greed” and “necesifles”. Remember, eating, 
drinking, sleeping, and resting, etc will become outflows only If we overindulge in them. 
Sincere Buddhists should only eat, drink, sleep, and rest moderately so that we can 
maintain our health for cultivation, that”s enough. On the other hand, when we eat, we eaf 
too much, or we try to select only delicious dishes for our meal, then we will have an 
outflow. 


(E) Tam Vô Lậu Học 


Three studies 0ƒ the non-oufflow 
See Chapter 96 





(Những chú nai vàng ngơ ngác trong khu Vườn Nai tại Sarnath) 


1793 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI BA 
CHAPTER FIFTY-THREE 


Cà Sa 
Monk”s Robe 
Kasaya (skf) 


(D Nghĩa của “Cà Sa ?”— The meanings 0ƒ “Kasaya ”. 

(II Phân loại “Cà Sa ”— Categories 0ƒ “Kasaya ”. 

(II) Cửu Phẩm (Thượng) Y: Nine grades 0ƒ the monk°s patched robe. 

(IV) Tam Y Nhất Bát— Three Robes and One Bowl. 

(A) Y che thân và bát khất thực—Robes to cover the body and an aửms bowls to hold the 
/ood. 

(B) Y áo làm bằng các loại vải mỏng, bóng loáng, trơn mướt và màu sắc rực rỡ—Robe 
made 0ƒ translucent, shiny, silky, or colorƒHI material. 

(C) Cất giữ hơn ba bộ y— Keep more than three ƒormal robes. 


(V) Lễ Dâng Y— Ceremony oƒ Offering Robes. 


(VŨDNhững lời Phật dạy về “Cà Sa” trong Kinh Pháp Cú — The Buddha°s teachings on 
*Kasaya ” in the Dharmapada Sutra. 


1794 


Œ) 
(A) 
Ù 
2) 


3) 
4 
5) 


(B 
]) 


`— 


2) 


3) 


4) 


1795 


Nghĩa của “Cà Sa ?”— The meanings oƒ “Kasaya ” 

“Kasaya” khi có nghĩa là màu sắc— “Kasaya” in the meaning oƒ color: 

Màu tối: Broken colour (not a bright colour). 

Hoại sắc: Brown colour; but it is described as a neutral colour through the dyeing out of 
the other colours, 1.e. for the monks. 

Màu phụ (không phải là năm màu chính): A secondary color (not the five primary 
colour§). 

Mầu trung tính, hay là màu được nhuộm từ các màu khác: It is described as a neutral 
colour through the dyeing out of the other colours. 

Luật nhà Phật là nhuộm sao cho áo cà sa cho nó có màu hoại sắc. 

“Kasaya” khi có nghĩa là y phục— “Kasaya” in the meaning öoƒ clothing: 

Y áo của nhà sư. Áo xích sắc hay màu thẳm, được diễn dịch là hư nát, bẩn, nhiễm bẩn, 
được nhuộm bằng màu tạp, chứ không phải làm bằng một trong những màu chính, để 
phân biệt với bạch y hay áo trắng của hàng tại gia—The monk”s robe or cassock. A red 
or yellow monk”s robe, Interpreted as decayed, Impure 1n colour, dyed, not of primary 
colour, so as to distinguish from the normal white dress of lay people. 

Ngũ Điều (Phạ Tát Đát): Vastra (skt)—Từ dùng để chỉ áo cà sa, từ ngũ (năm) điều cho 
đến nhị thập ngũ (25) điều ——A monks robe, from five to twenty-five pieces. 

Quần áo cho phép mặc để làm việc trong tự viện: The permissive clothing for the manual 
work of the monastery. 

Tên của một loại áo của chư Tăng Ni, nhận sau mùa an cư kiết hạ: Name of a monk”s or 





nun”s robe, received after the summer retreat. 


(H) Phân loại “Cà Sa”—Cafegories oƒ “Kasaya”—Có nhiều loại khác nhau—There are 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


several different names for Kasaya: 

Bá Nạp Y: Y áo làm bằng vải bá nạp (vải mà người ta đã vứt đi)—Broken patched robe. 
Đại Y: See Tăng Già Chỉ. 

Giải Thoát Y: Y áo của sự giải thoát —The clothing (garment) of liberation. 

Giải Thoát Tàng Tướng Y: Đại Giải Thoát Y—Robe of deliverance—The garment of 
emancipation. 

Nhẫn Nhục Y: Y áo nhắc người mặc luôn nhẫn nhục. Chiếc áo nhẫn nhục, cái tâm nhẫn 
nhục, gạt bổ mọi tội lỗi bên ngoài. Tên gọi chung cho áo cà sa của chư Tăng Ni—The 
robe of endurance, or patience—Enduring-humiliation robe. The robe of patience, a 
patlent heart which, like a garment, wards off all outward sin. A general name for the 
kasaya, or monk”s robe. 

Nhập chúng Y——Robe for going among the Sangha: Uttarasanga (skt——Chu-e (ap)—Một 
trong bốn thứ y ngoại. Ba y kia là y thất điều, y trung, và y thượng——One of the four outer 
robes. The others are seven-strip robe, middle robe, and upper robe. 

Phấn Tảo Y: Nạp Y—Bá Nạp Y (áo vá trăm mảnh)—Y áo làm bằng những miếng vải cũ 
dùng để lau bụi. Áo cà sa của chư Tăng Ni được khâu thành bởi những miếng vải rách 
hay vải vụn mà người ta vứt bỏ nơi bãi rác (áo nầy biểu thị biết hổ thẹn, phòng nóng 
lạnh, nghi pháp Sa Môn, được trời và người cung kính, không tham trước, tùy thuận tịch 
diệt, không bị phiển não đốt cháy, dễ thấy điều ác, không dư dật trang nghiêm, thuận 
theo Bát Thánh Đạo, và không nhiễm tâm)—A robe of rags, monks” garment made of 


8) 


3) 


1796 


cast-off rags (robe of rags which used to be utilized as dusting rags). ÀA collection of rags 
out of dust-heap used as robes for monks and nuns. 

Phước Điển Y: Kathina (sk)—Ca Hi Na—Công Đức Y—Y áo mặc vào như đem phước 
điển cho người gieo. Đây là loại công đức y hay áo cà sa của chư Tăng sau 90 ngày an cư 
kiết hạ; biểu tượng cho công đức mà chư Tăng đã đạt được trong mùa an cư (hàng năm 
Phật tử làm lễ dâng y lên chư Tăng Ni vào dịp lễ ra hạ vào cuối tháng 7 âm lịch)—The 
robe of a field of happiness. This 1s a garment of merits, øIven to monks after thelr 
summer refreat of ninety days; It symbolized five merits to which they had attained (robes 
annually supplied to monks and nuns). 

Tăng Già Chỉ: Áo đắp bằng những mảnh vải, một trong ba loại y cho chư Tăng Ni, 
choàng từ vai xuống tới đầu gối và được cột lại nơi hông, thường được làm bằng chín hay 
hai mươi lăm mảnh —The path-robe, one of the three garments of a monk reaching from 
shoulders to the knees and fastened around the waiste, usually made up of nine to 
fwenty-five pIieces. 


10) Tăng Già Lê: See Tăng Già Chỉ. 
11) Tiểu Ngũ Điều Y——Robe of five patches: Áo năm mảnh mà các nhà sư Trung Quốc và 


Tịnh Độ Nhật Bản thường mặc——The robe of five patches worn by some monks in China 
and by monks in the Pure Land in Japan. 


12) Trọng Y: See Tăng Già Chỉ. 
13)Vô Tướng Y: Y áo của nhà tu không có hình tướng, nó chỉ là một miếng vải vuông—The 


robe without form. The Kasaya 1s without form ¡n the sense that 1s a simple square sheet 
of cloth. 


(HI) Cửu Phẩm (Thượng) Y: Trong Tăng Già Lê, có chín loại áo khác nhau—The sanghati, 


there are nine grades of the monkˆs patched robe. 


(A) Ba loại Thượng Tăng Già Lê (cao nhất)—Three superior: 


1) Áo hai mươi mốt mảnh: Twenty-one patched robe. 
2) Áo hai mươi ba mảnh: Twenty-three patched robe. 
3) Áo hai mươi lăm mảnh: Twenty-five patched robe. 


(B) Ba loại Trung Tăng Già Lê—Three middle: 


Ù 
2) 
3) 


Áo mười lăm mảnh: Fifteen patched robe. 
Áo mười bảy mảnh: Seventeen patched robe. 
Áo mười chín mảnh: Nineteen patched robe. 


(©) Ba loại Hạ Tăng Cñà Lê——Three lowest ranks: 


Ù 
2) 
3) 


Áo chín mảnh: Nine patched robe. 
Áo mười một mảnh: Eleven patched robe. 
Áo mười ba mảnh: Thirteen patched robe. 


(IV) Tam Y Nhất Bát— Three Robes and One Bowl: 
(A) Y che thân và bát khất thực— Robes to cover the body and an alms bowls to hold the food: 


Ban đầu thì chư Tăng Ni chỉ có ba bộ y. Khi Phật giáo được truyền bá sang các xứ lạnh 
hơn như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản, họ cần mặc nhiều lớp 
quân áo hơn để giữ ấm. Y áo của chư Tăng Ni thường được làm bằng vải hay nỉ. Màu sắc 
thường tùy vào tập tục và truyền thống Phật giáo của từng xứ. Thí dụ như ở Tích Lan và 


1797 


Thái Lan thì màu vàng và màu nâu được hầu hết chư Tăng mặc, trong khi đó thì tại Nhật 
chư Tăng lại mặc màu đen. Ở Trung Hoa và Đại Hàn, y màu xám và nâu được mặc khi 
làm việc, nhưng khi hành lễ thì mặc y vàng. Tại Tây Tạng và Mông Cổ chư Tăng mặc y 
màu nâu xậm. Y áo và bát khất thực rất quan trọng đối với chư Tăng Ni. Đức Phật dạy: 
“Cũng như loài chim dùng cánh bay đi bất cứ nơi nào mà chúng muốn đến, chư Tăng Ni 
mang y áo và bát khất thực đi đến nơi mà họ đi đến. Chư Tăng Ni hài lòng với bộ y che 
thân và bát khất thực để đựng thực phẩm hàng ngày của họ—In the beginning, monks 
and nuns had only three robes. When Buddhism spread to colder countries, like Tibet, 
Mongolia, China, Korea and Japan, they needed to wear more layers of clothes to keep 
warm. TheIr robes are simple and made from cotton or linen. The color of the robe 
normally depends on the country and the Buddhist tradition that 1s followed there. For 
1nstance, 1n Sri Lanka and Thailand, yellow or brown robes are worn mostly, while black 
1s worn In Japan. In China and Korea, grey and brown robes are worn for work, but 
yellow robes are used for ceremonies. Dark red robes are worn in Tibet and Mongolia. 
Robes and alms bowls are very Iimporftant for monks and nuns. The Buddha said, “Just as 
a bird takes Its wings with 1t wherever If flles, so the monks and nuns take their robes and 
bowls with them wherever they go. They are content with robes to cover their body and 
an alms bowls to hold their food.” 

(B) Y áo làm bằng các loại vải mỏng, bóng loáng, trơn mướt và màu sắc rực rỡ—Robe made 
öøƒ translucent, shiny, silky, or colorfal material: “Civara” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “y áo của tự viện.” Loại y mà các vị sư mặc. Thời giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy, 
thường thì loại y này có màu vàng nghệ, như trường hợp vẫn còn duy trì đến ngày nay tại 
các xứ Đông Nam Á, nhưng các nhà sư Tây Tạng thường mặc loại y màu nâu sậm. Tại 
các xứ Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam, các vị sư thường mặc y màu vàng chói, màu 
nâu hay màu xám. Tại Nhật Bản các sư thường mặc y màu đen hay xám. Trong thời giáo 
đoàn nguyên thủy, y áo phải làm bằng những miếng giẻ rách may lại với nhau, biểu 
tượng của tình trạng của những vị khất sĩ, nhưng trong thời cận đại hầu hết những y áo 
của chư Tăng Ni đều được may bằng những loại vải tốt và đắc tiền được chọn trước. Nếu 
vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mặc y làm bằng các loại vải mỏng, bóng loáng, trơn 
mướt như lụa, màu sắc sặc sở, đính cườm kim tuyến lấp lánh, là phạm giới xả đọa (buông 
bỏ và phát lỗ sám hối)—“Civara” is a Sanskrit and Pali term for “monastic robes.” The 
robes worn by Buddhist monks. In the early Indian Buddhist order, these were generally 
colored saffron, as 1s still the case In contemporary Southeast Asia, but in Tibet monks 
commonly wear maroon-colored robes. In China, Korea, and Vietnam, monks wear bright 
yellow, brown or grey robes, and in Japan monks commonly wear black or grey robes. In 
the early Samgha, the robes were supposed to be made from cast-off rags sewn together, 
symbolizing the monk”s sfatus as mendicants, but in modern times most robes are made 
for monks and are often constructed of expensive fabrics chosen by the monks or nuns. If 
a Bhiksu or Bhiksuni who wears monastic robes made of translucent, shiny, silky, or 
colorful material or any kind of material which 1s sewn with golden thread or glittering 
beads, commits an offence involves Release and Expression of Regret. 

(C) Cất giữ hơn ba bộ y—Keep more than three ƒormal robes: VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào cất giữ quá ba bộ y (an đà hội, uất đa la tăng, và tăng già lê), trên ba bộ áo tràng, 
trên ba bộ áo vạt hò (không kể quần áo lao tác, quần áo lót, và quân áo ấm cho thời tiết 


1798 


lạnh) mà không chịu giao cho giáo hội để cung cấp cho các vị mới thọ giới, là phạm giới 
xã đọa (buông bỏ và phát lỗ sám hối)—A Bhiksu or Bhiksuni who keeps more than three 
formail robes (antaravsa, uttarasangha, and sanghati), more than three long robes, more 
than three suifts (not counting work clothes, underwear, and warm clothes for cold 
weather) and refuses to hand the excess over to the Sangha for newly ordained members, 
commits an offence involves Release and Expression of Regret. 


(V) Lễ Dâng Y—Ceremony oƒ Oƒffering Robes: “Kathina” hay Ngày Tăng Bảo, thường được 


tổ chức vào tháng mười (Ca Hy Na Nguyệt), tháng ở giữa tháng mười và tháng mười một, 
sau khi xong an cư kiết hạ, khi chư Tăng Ni nhận áo Ca Hy Na (Hạ Lạp). Theo truyền 
thống Theravada hay Phật giáo Nam tông, chư Tăng kiết hạ ba tháng vào mùa mưa. Sau 
mùa kiết hạ, Phật tử tại gia làm lễ dâng y và phẩm vật lên chư Tăng. Ngày này tượng 
trưng cho sự liên hệ chặc chẽ giữa chư Tăng và Phật tử tại gia. Lễ được thực hiện bởi hầu 
hết các truyền thống Phật giáo vào cuối kỳ an cư kiết hạ, trong buổi lễ Phật tử tại gia 
cúng dường y áo cho chư Tăng NI. Đây là một trong những dịp chính cho người tại gia có 
được phước đức cúng dường. Ngoài ra, trong dịp lễ này người ta còn cúng dường thực 
phẩm và những thứ cần dùng khác cho Tăng già. Vào những ngày lễ hội đặc biệt này, 
Phật tử cử hành lễ bằng cách quy-y Tam Bảo, thọ ngũ giới, cúng dường hương hoa lên 
Đức Phật, sau đó họ tụng kinh, ngồi thiển và dâng cúng thực vật lên chư Tăng Ni cũng 
như lắng nghe thuyết pháp —Sangha Day or Kathina is usually held in October, Kathina- 
masa, the month in October-November, interpreted as the month after the summer 
retreat, when monks and nuns received the “kathina” robe of merit. In the Theravada or 
Southem tradition, monks go on a three-month retreat during the rainy season. After the 
retreat, the laity offer robes and gifts to them. This day symbolizes the close relationship 
between the monks and the lay people. Ceremony performed in most of Buddhist 
traditions at the end of the rainy-season retreat, during which laypeople ø1ve new robes to 
Buddhist monks and nuns. This 1s one of the maJor opportunities for the laIfy to earn merIt 
from giving (dana). Besides, during this ceremony, laypeople also offer food and other 
necessities to the Samgha. On almost all of these special occasions, Buddhists celebrate 
these events by taking the Threefold refuge, accepting observance of the FIve Precepts, 
offering flowers and incense to the Buddha, chanting sutras, meditating, offering alms to 
the monks and nuns and listening to Dharma talks. 


(VŨUDNhững lời Phật dạy về “Cà Sa” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha)s teachings on 


, 


2) 


3) 


*Kasaya ” in the Dharmapada Sutra: 

Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược, không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn 
hơn—Wearing a yellow saffron robe with an impure mind. What will the robe do 1f truthfulness 1s 
lacking and discipline or self-control 1s denied? (Dharmapada 9). 

Rời bổ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tỉnh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế 
đáng mặc áo cà sa—He who drops all stain, stands on virtue, learns discipline and speaks the 
truth. Then the yellow robe will fit him (Dharmapada 10). 

Không ngăn trừ ác hạnh thì đù mặc áo cà sa, người ác cũng sẽ vi nghiệp ác, chết phải đọa địa 
ngục—A yellow saffron robe does not make him a monk. He who 1s of evil character and 
unconfrolled or unrestrained; such an evil-doer, by his evil deeds, 1s born in a woeful state 
(Dharmapada 307). 


1799 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI BỐN 
CHAPTER FIFTY-FOUR 


Tâm 
Mind 
Hrdaya or Ciffta (skf) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Tâm— Overview and Meanings oƒ Cita 

(I) Tổng quan về Tâm—An overview oƒ Mind. 

(II) Nghĩa của Tâm— The meanings o CiHa. 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Tâm— Other definitions that are related to Cửa. 


(B) Đặc Tánh của Tâm—— Characteristics 0ƒ Mind 

(B-1) Sự Hoạt Động của Tâm—— Activities oƒ the Mind 

(B-2) Hai Loại Vận Hành Của Tâm—— Two kinds 0ƒ functioning oƒ the mìnd 

(I) Tổng quan về Hai Loại Vận Hành Của Tâm—An overview oƒ Two kinds oƒ functioning oƒ 
the mìnd. 

(I) Chỉ tiết về Hai Loại Vận Hành Của Tâm— Details oƒ Two kinds oƒ functioning oƒ the mỉnd. 

(B-3) Những Đặc Tính chính của Tâm—— Main Characteristics 0ƒ Mind 

(I_ Tâm Hiểu Biết Chính Mình— Mind oƒ Understanding Ourselves. 

(H) Tâm là Đối Tượng của Thiền Quán— Minds or Mental States as Objects oƒ Meditation 
Practices. 

(B-4) Những đặc tính khác của Tâm— Other characteristics 0ƒ Mind 

(I_ Tâm hay thức là phần cốt lõi của kiếp nhân sinh— The mind or consciousness is the core 
Of our exis†ence. 

(I) Tâm không phải là một thực tại biệt lập với thế giới cắm giác và suy tưởng— Mind ¡s not 
separate from the world oƒthoughts and ƒeelings. 

(HI)Tâm vận hành không ngăn ngại— The Mind ¡is ƒuncHoning without limifaHions or 
obstacles. 

(IV)Tâm vận hành tùy thuộc vào sự phân biệ Functionmg is dependent on the 
Individualizing Mind. 

(V) Tâm Vận Hành Tùy Thuộc Vào Nghiệp Thức— Functioning is dependent on the Karma- 
COHSCIOMSH€SS. 

(VI)Tâm như vượn chuyên cây— Mind is like a monkey. 

(VHI)Tâm như người hướng dẫn—Mind is like a supervisor. 


(C) Phân loại Tâmm— Categories 0ƒ Citta 

(I)_ Nhị Tâm — Two kinds oƒ mỉnd. 

(H) Tam tâm— Three mìnds or heqrfs. 

(IHH)Tứ Chúng Tâm— Four Kind soƒ Mind. 

(A) Bốn loại tâm vương— Catubbidha-cita (p). 

(B) Tứ Ký Tâm— Four ways oƒ teaching Dhamma ïn regard to the telling oƒ thougli. 


1800 


(IV)Ngũ Tâm— Five Minds. 

(V) Lục Tâm—Six Minds: 

(A) Lục Nhiễm Tâm— Six mental tains: 

(B) Lục Tâm —Six poimfs to develop a true Bodhi Mind: See Chapter 54 (T). 

(VI)Bảy Tâm Thức— SeVeH consCiOusnesses. 

(VH)Bát Tâm— bight mỉinds: Tám Tâm. 

(A) Bát Tâm: Eight minds: 

(B) Tám Tâm Siêu Thế: See Tám Tâm Siêu Thế in Chapter 54 (K). 

(C) Tám Tâm Tướng— Eight levels oƒ mìỉnd development during the sleep proceSs. 

(VIII)Thập Tâm— Ten Minds: 

(A) Mười Tâm Của Tông Chân Ngôn— Ten Minds oƒ the Shingon Sect. 

(B) Những Mười Tâm khác—Other Ten kinds oƒ Minds: See Chapter 54 (U). 

(IX)Mười Hai Tâm— Twelve Minds: 

(A) Mười Hai Tâm Bất Thiện— Twelve Unwholesome Minds: See Chapter 54 (E). 

(B) Mười Hai Tâm Thiện Vô Sắc Giới—Twelve types oƒ Immaterial-Sphere consciousness: Šee 
Chapter 54 (N-3). 

(X) Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒactors: See Chapter 54 (M). 

(XI)Mười Lăm Tâm Sắc Giới— Fifteen fine-material-sphere Minds: See Chapter 54 (N). 

(XH)Mười Sáu Tâm—Sixteen Minds: 

(A) Mười Sáu Tâm Bất Động— Sixteen Unperturbed Minds. 

(B) Mười Sáu Tâm Đế—Sixteen Minds. 

(XIHHI)Mười Tám Tâm Vô Nhân— Fighteen rootless minds. 

(XIV)Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới. 

(XV)Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp— Forty-six Concomitant Mental Functions: See Chapter 54 
(2). 

(XVI)Năm Mươi Mốt Tâm Sở— Fifty-one Mental Factors: Ffty-one Dharmas interactive with 
the Mind— See Chapter 54 (M). 

(XVH)Năm Mươi Hai Tâm Sở— FTffy-two Mental States: See Chapter 54 (M). 

(XVIH)Bách Tâm pháp: Citta-dharma (skt)— One hundred divisions oƒ all mental qualiHies and 
their agenfs— See Chapter 20. 


(D) Kiểm Soát Tâm—Control Your Mind 

(D-1) Trạng Thái Tâm— State 0ƒ Mind 

(l)_ Tâm của hành giả— Mind oƒ practitioner. 

(H) Trạng thái tâm — State oƒ mỉnd. 

(D-2) Kiểm Soát Tâm— Confrol Your Mind 

(I Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm trên cơ thể—Man`s mìnd influences hís body 
proƒfoundly. 

(H) Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cẩm xúc, và lo lắng— The mind 
1s influenced by bad mood, provoke, emotion, and WOFFry. 

(HI)Trau dồi lòng từ ái và sự lấy ơn trả ơn nơi tâm— Cultivate your mìỉnd with loving-kindness 
and returning good ƒor evil. 

(IV)Trau dồi độ lượng và khiêm tốn nơi tâm— Cultivate your mìỉnd with tolerance, humility, 
and pafience. 


1801 


(D-3) Đạt Tâm— Basic Understanding 


(E) Tâm Bất Thiện— Unwholesome Mind 
(I) Tổng Quan về Tâm Bất Thiện—An overview oƒ Unwholesome Minds. 
(H) Chỉ Tiết về Tâm Bất Thiện— Details oƒ Unwholesome Minds. 


(F) Giác Ngộ Tâm— Enlightened Mind 

()_ Bản chất của Giác Ngộ Tâm— The Nature oƒ Mind oƒ EnlightenmenI. 

(IH) Giác Ngộ Tâm theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm— Mind oƒ Enlightenment accoridng to 
Most Venerable Thịch Thien Tam. 


(G) Tâm Không— Mind oƒ Non-Existence 

(1) Nghĩa của Tâm Không— The meanings oƒ Mind of Non-Existence. 

(H) Tâm Không là Tâm Siêu Việt— Mind oƒ Non-Existence as a transcendemtal mìnd. 

(HI)Tâm Không là Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng sanh (không phải do nỗ lực mà có cái tâm 
này, chỉ cần trở về với nó là được)—Mind oƒ Non-Existence means beings` innate 
Buddhahood. 


(H) Thân Lực-- Tâm Lực--Nghiệp Lực— Mind power and Karmic power 
1. Thân Lực. 

2. Tâm Lực. 

3. Nghiệp Lực. 

4. Tâm lực và nghiệp lực. 


(D Tâm Phân Biệt— Discriminating Mind 
(I) Tổng quan về Sự Phân Biệt— An overview øƒ Discrimination: Vikalpa (skt). 
(H) Tâm phân biệt— Discriminating mỉnd. 


(J) Tâm Pháp—Mental dharmas— Citftam (skt) 
(K) Tâm Phật — The Mind oƒ the Buddha 


(L) Tâm Siêu Thế— Lokuttara-citfa (p) 
(_ Nghĩa của Tâm Siêu Thế— The meanings oƒ the Supermundane consciousness. 
(H) Tám Tâm Siêu Thế— Eight kinds oƒ supermundane mỉnd. 


(M) Tâm Sở—Cetasikas (p) 

(l) Nghĩa của Tâm Sở— The meanings oƒ the Memtal ƒactors or Mental actioms. 
(II) Phân loại Tâm Sở— Categories oƒ the Mental Factors. 

(HI)Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒactors. 

(IV)Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp— Forty-six Concomitant Mental Functions. 
(V) Năm Mươi Mốt Tâm Sở: Fify-one Dharmas interactive with the Mind. 
(VI)Năm Mươi Hai Tâm Sở: Fƒffy-two menfal stafes. 


1802 


(N) Tam Tâm — Three Types oƒ Mind 

(N-1) Tâm Dục Giới— Sense-Sphere Consciowsness— Kqrmnavacara-citfa (p) 

(l) Nghĩa của Tâm Dục Giới— The meanings oƒ Sense-Sphere ConsciOusness. 

(H) Phân loại Tâm Dục Giới— Categories oƒ Sense-Sphere ConsCiOMUSn€SS: 

(A) Tám Tâm Dục Giới Được Xếp Loại Theo Hệ Xả Và Trí Được Nhắc Bảo— Eightfold 
consciousness being classified according to joy, equanimity, kuowledge and prompting. 

(B) Tám Tâm Dục Giới được xếp loại theo Hỷ Xả và Trí và chắc thật— Eight Consciousnesses 
being classified according to joy, equanimity, knowledge, and prompting. 

(C) Tám loại Tâm Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới—Eight types oƑ sense-sphere 
unctional wholesome mỉnds with roofs. 

(D) Tám loại Tâm Quả Thiện Hữu Nhân của Dục giớ—Eight types oƒ. sense-sphere 
wholesome resultant minds with roots. 


(N-2) Tâm Sắc Giới— Rupavacararn (p) 

(I)_ Nghĩa của Tâm Sắc Giới— The meanings oƒ the Fine-material-sphere consciousness. 

(H) Phân loại Tâm Sắc Giới— Categories oƒ Fine-Mafterial-Sphere Wholesome Consciousness. 

(HI)Mười Lăm Tâm Sắc Giới— FiffIeen fine-material-sphere Minds: 

(A) Năm Loại Tâm Hành Thuộc Sắc Giới—Five kinds o† fine-material-sphere functional 
COHSCIOMSH€SS. 

(B) Năm Tâm Quả Sắc Giới— Five kinds oƒ Fine-Material-Sphere Resultant Consciousness. 

(C)Năm Tâm Thiện Sắc Giới—-Five kinds oƒ_ Fine-Sphere-Material-Wholesome- 
CoHsCiOMSN€SS. 

(IV)Tâm-Sát-Phỉ-Lạc-Nhất Điểm— Vitarka (skt)-Vicara (skt)-Piti (skt)-Sukha (skt)-Ekaggata 

(P): 

Tâm: 

Sát: Vicara (p). 

Phỉ: Pữi (p)—Zest. 

Lạc: Sukha (p): Happiness. 

Nhất Điểm— One-pointedness. 


“A®  ®Ð mm 


(N-3) Tâm Vô Sắc Giới— Arupa-vacara-citta (p) 

(_ Nghĩa của Tâm Vô Sắc Giới— The meanings oƒ the immafterial-sphere consciousness. 
(H) Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới: Twelve kinds oƒ Inmaterial-Sphere Consciousness. 

(ÓQ) Tâm Thiện— Wholesorme Minds— Ctta kushala (skt) 

(P) Tâm Truyền Tâm— Mind-To-Mind Transmission 

(Q) Tâm Từ — Loving-kindness 

(I) Tâm Từ Ái— Loving-kindness. 

(H) Tâm Từ Bi: Mind oƒ Compassion. 


(R) Tâm Vô Lượng— Vô Lượng Tâm—— Imuineasurable Minds— See Chapter 22. 


1803 


(S) Tâm Vô Sở Trụ— The Mind Without A Resting Place 
(I) Tổng quan về Tâm Vô Sở Trụ—An overview oƒ The Mind Without a Resting Place. 
(H) Ưng Vô Sở Trụ Nhỉ Sanh Kỳ Tâm (Kinh Kim Cang)—Act without altachmenfs. 


(T) Sáu Điểm Phát Tâm Bồ Đề— Six points to develop a true Bodhi Mind 
(I) Tổng quan về Lục Tâm——An overview øƒ Six points to develop a true Bodhi Mind. 
(I) Chỉ tiết về Lục Tâm— Details oƒ Šix poinis to develop a true Bodhi Mind. 


(U) Các Tâm quan trọng trong giáo lý Phật giáo— lImportant Minds in Buddhist theories 

(U-1) Thập Tâm— Ten Minds 

L Thập Tâm An Ổn— Ten kinds O attainmenf oƒ peace öoƒ mind. 

II Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ unshakable mỉnd. 

HI. Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds oƑ equanimity oƑ Greaf 
Enlightening Beings. 

IV. Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát: Ten kinds oƒ indomitable attitude o‡ Great 
Enlightening Beings. 

V. Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds oƒ comprehensive mỉnd oƒ Great 
Enlightening Beings. 

VI. Mười Tâm Đại Bồ Tát: Ten kinds oƒ heart oƒ Great Enlightening Beings. 

VII.Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát: Ten tireless minds will adain 
the tireless supreme knowledge oƒ Buddhas. 

VIII.Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways oƒ developing a mind ƒree from 
doubt by Great Enhightening Beings. 

1X Mười Kim Cang Tâm 

X. Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds oƒ 
SpH. 

XI. Thập Phát Thú Tâm— The ten directional decisions: See Chapter 54 (V). 

XIILMười Tâm Phổ Hiền: Ten kinds oƒ Uninersally Good Mind developed by Enlightening 
Beings. 

XIIIL.Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát— Ten kinds oƒ mỉnd outstanding like a 
mountain oƒ Great Enlightening Beings. 

XIV.Mười Tâm Thắng Diệu— Ten kinds oƒ sublime mìỉnd. 

XYV. Thập Thâm Tâm: Ten profound minds. 

XVILMười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kim Cang—Ten kinds oƒ qdamantine mìnd oƒ 
Ccommitimnenf fo universal enhightenmert. 

XVII Mười Tâm Thương Xót— Ten minds oƒ sympathy and pity. 

XVIIHI Thập Tín Tâm— Ten grades oƒ Bodhisattva`s ƒaith. 

XIX Thập Tâm Tịnh Độ— Ten minds developed by the Pure Land practiioners. 

XX. Thập Trưởng Dưỡng Tâm (Thập Trụ Tâm): Ten Dwelling Minds. 

XXI.Thập Vô Biên Tâm— Ten kinds oƒ boundless will oƒ Great Enlightening Beings. 

U-2 Thập Nhất Tâm— Eleven Minds 

U-3 Thập Lục Tâtmm—Sixteen Minds 

(l) Thập Lục Tâm — Sixteen mìnds. 


1804 


(H) Mười Sáu Căn Đế (tâm bất động)— Sixteen roots (mind”s unpertubedness). 
U-4 Thập Bát Tâm— Eighteen Mimds 


(V) Bốn Mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng—Forty Bodhisatta Positions in 
Bralhuna-Net Sura 

(I) Tổng quan về Tâm của một hành giả tu Phật—An overview oƒ Mind of a Buddhist 
DraCfItioner. 

(H) Bốn Mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng— Forty Bodhisattva Positions in Brahma- 
Net Sutra. 


(W) Những lời Phật dạy về Tâm— The Buddha?s Teachings oƒ the Mind 

(I) Những lời Phật dạy về Tâm trong Kinh Pháp Cú— The Buddha`s teachings oƒ the Mind in 
the Dharmapada Suftra. 

(I)_ Những lời Phật dạy về Tâm trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha's teachings oƒ 
the Mind in the Forty-Two Secfions Sufra. 


1805 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Tâm 
Overview and Meanings oƒ Cita 


(D_ Tổng quan về Tâm—An overview dƒ Mind: 


Ũ 


2) 


Tâm là gốc của muôn pháp. “Tâm” hay “Ý” tức là “Tâm Phân Biệt” của mình, tức là 
thức thứ sáu. “Tâm” không những phân biệt mà còn đây dẫy vọng tưởng. Trong sáu thức 
đầu có thể nói là loại có tánh tri giác, do nơi lục căn mà phát ra sáu thứ tri giác nầy. Lục 
căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý; chúng phát xuất ra thấy (thị giác), nghe (thính 
giác), ngửi (khứu giác), nếm (vị giác), xúc chạm (xúc giác nơi thân), và hiểu biết (tri giác 
nơi ý). Con người ta gây tội tạo nghiệp nơi sáu căn nầy, mà tu hành giác ngộ cũng ở nơi 
sáu căn nầy. Nếu không bị ngoại cảnh chi phối thì đó chính là đang có tu tập. ngược lại, 
nếu bị cảnh giới bên ngoài làm cho xoay chuyển tức là đọa lạc. Trong Tâm Địa Quán 
Kinh, Đức Phật dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất cả các pháp đều do tâm 
sanh.” Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực 
chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát—The 
mind 1s the root of all dharmas. The “Intent” 1s the “Discriminating Mind,” the sixth 
consciousness. Not only does the “Mind” make discriminations, 1t 1s filled with idle 
thoughts. The six consciousnesses can also be said to be a perceptive nature. That 1s, from 
the six sense organs: eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, the functions of seeing, 
hearing, smelling, tasting, feeling, and knowing arise. When people commit offenses, 
they do it with the six sense organs. When they cultivate, they also do 1t with the six 
sense organs. [f you can remain unperturbed by external states, then you are cultivating. 
lf you are turned by external states, then you will fall. In Contemplation of the Mind 
Sutra, the Buddha taught: “All my tenets are based on the mind that 1s the source of all 
dharmas." The mind has brought about the Buddhas, the Heaven, or the Hell. It is the 
main driving force that makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, liberated or 
doomed. 

Có một số từ ngữ Sanskrit và Ba L¡ chỉ tâm như Mana, Citta, Vijnana, Vinnana. Tâm là 
một tên khác của A Lại Da Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp hoặc huân tập 
các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó huân tập). Không giống như xác thân vật 
chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của 
chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của 
chúng bằng phép loại suy: There are several Sanskrit and Pali terms for mind such as 
Mana, Citta, ViJjnana, and Vinnana. “Mind” 1s another name for Alaya-vijnana. Unlike 
the material body, immaterlal mind 1s Invisible. We are aware of our thoughts and 
feelings and so forth by direct sensation, and we ¡infer their existence In others by 
analogy. 


(I1 Nghĩa của Tâm— The meanings oƒ Ciúa: 


Ù 


“Citta” là một Phạn ngữ, được tạm coi là Tâm hay ý. Tâm suy nghĩ, tưởng tượng, lý luận, 
vân vân. Đây cũng chính là tâm thức. Tâm thức này hành sự qua năm ngả đường tương 
ứng với năm căn. “Citta” ám chỉ tiến trình tâm thức và thường được sách vở Ấn Độ coi 
như đồng nghĩa với Mạt Na và A Lại Da thức. Trong nhận thức luận của Phật giáo Tây 


2) 


3) 


1806 


2? 


Tạng, người ta ám chỉ “citta” như là một cái “tâm chính,” được tháp tùng theo bởi những 
tâm sở—Mental or Intellectual consciousness. “Citta” is a Sanskrit term, temporarily 
considering and recognizing mind or thoupht. The mind that 1s attending, observing, 
thinking, reflecting, Iimagining (thought, intention, aim, wish, memory, intelligence, 
reason). Consciousness or mind: This 1s consciousness 1fself. It naturally functions In five 
ways corresponding to the five sense-organs. “Citta” refers to mental processes In 
general and 1s commonly said In Indian texts to be synonymous with Manas (sentience) 
and Vijnana (consciousness). In Tibetan Buddhist epistemology, 1t 1s said to refer to a 
“main mind,” which 1s accompanied by “mental factors.” 

Định nghĩa về “Tâm” đổi khác tùy theo dân tộc và văn hóa. Nếu hỏi một người Việt 
Nam bình thường rằng tâm ở chỗ nào, người ấy sẽ chỉ vào trái tim hay lổng ngực; tuy 
nhiên, để trả lời cho cùng câu hỏi nầy, người Tây phương sẽ chỉ vào cái đầu của họ. 
Theo Phật giáo, tâm hay yếu tố tinh thần được định nghĩa là sự sáng suốt và hiểu biết. 
Nó không có hình tướng, không ai nhìn thấy nó; tuy nhiên, tâm tạo tác mọi hành động 
khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong luân hồi sanh tử. Tất cả mọi hoạt động vật chất, 
lời nói hay tinh thần đều tùy thuộc tâm ta. Phận sự của tâm là nhận biết được đối tượng. 
Nó phân biệt giữa hình thức, phẩm chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt được Phật tánh là 
huấn luyện và chuyển hóa tâm cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi những nhiễm 
trược. Trong Anh ngữ, “mind” có nghĩa là trái tim, tinh thần, hay linh hồn. Mind với chữ 
“m” thường có nghĩa là chỗ ở của lý trí, “Mind” với chữ “M” viết hoa có nghĩa là chân lý 
tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà thiền, thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, nói cách khác lắng 
nghe khi nghe là tỉnh thức—The definition of Mind varies with different people ¡in 
different cultures. If you ask an ordinary Vietnamese where his mind 1s and chances are 
he will point to his heart or chest; however, when you ask the same question of a 
Westerner and he wIll indicate his head. According to the Buddha, mind (or heart as the 
seat of thoupht or intelligence or mental factors) 1s defined as clarity and knowing. Ít 1s 
formless which no one can see 1t; however, It is our mind which has created the actions 
which cause us to experience suffering and to be born in cyclic existence or samsara. All 
our physical, verbal and mental actions depend on our mind. The function of the mind 1s 
to perceive, to apprehend and to know 1fs obJects. It discerns and discriminates between 
forms, qualities, aspects and so forth. The only way to reach Buddhahood 1s by training In 
the control and transformatlon of our mind until we are completely free from all 
obscurations and defilements. In English “mind” means “heart,” “spirit,” “psyche,” or 
“soul.” Mind with a small “m” means the seat of the Intellect. Mind with a capital “M” 
stands for absolute reality. From the standpoint of Zen experience, “mind” means total 
awareness. In other words, Just listening when hearing. 

Theo Hòa Thượng Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, tâm có thể 
được định nghĩa đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng bởi không có một tác nhân 
hay linh hồn chỉ huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua luôn luôn 
trỗi lên rồi mất đi nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra để thành nguồn của nó và chết đi để 
trở thành lối vào của nó, nó bển vững tràn trễ như con sông nhận nước từ các suối nguồn 
bồi thêm vào dòng chẩy của nó.” Mỗi thức nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, 
khi chết đi thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó, tất cả những cảm 
tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt. Cho nên mỗi thức mới gồm có tiềm lực của thức 


33. & 


RẺ) 


5) 


6) 


7) 


1807 


cũ và những điều mới. Tất cả những cảm nghĩ không phai nhạt được ghi vào cái tâm 
không ngừng thay đổi, và tất cả được truyền thừa từ đời nầy sang đời kia bất chấp sự 
phân hủy vật chất tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những lần sanh hay những 
biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể xãy ra. Tâm là con dao hai lưỡi, có 
thể xử dụng cho cả thiện lẫn ác. Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu 
hay phá hoại cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi dân 
cư của một nước. Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho chính mình—According to Most 
Venerable Dhammananda in The Gems of Buddhist Wisdom, mind may be defined as 
simply the awareness of an obJect since there 1s no agent or a soul that đirects all 
activitles. It consists of fleeting mental states which constantly arise and perish with 
lightmng rapidity. “With birth for 1ts source and death for 1ts mouth, it persistently flows 
on like a river receiving from the tributary streams of sense constant accreflons fO IfS 
flood.” Each momentary consciousness of this everchanging lifestream, on passing away, 
transmits Its whole energy, all the indelibly recorded Impressions, tO 1†s successor. Every 
Íresh consciousness therefore consists of the potentialiiles of Its predecessors and 
something more. As all Impressions are Indelibly recorded in this everchanging 
palimpsest-like mind, and as all potentialities are transmitted from life to life, irrespective 
of temporary physical disintegrations, reminiscence of past births or past Incidenfs 
become a possibility. Mind ¡s like a double-edged weapon that can equally be used either 
for good or evil. One single thought that arises In this invisible mind can even save or 
destroy the world. One such thought can either populate or depopulate a whole country. lt 
1s mind that creates one”s paradise and ones hell. 

Citta còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống thức, bổn nguyên thanh tịnh, hay tâm. 
Citta thường được dịch là “ý tưởng.” Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển 
Đại Thừa khác, citta được dịch đúng hơn là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất 
chứa” hay “nhà kho” trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, thì citta không chỉ 
riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có tính cách hữu thể học nữa: Citta is defined 
as the whole system of viJjnanas, originally pure, or mind. Citta 1s generally translated as 
“thought.” In the Lankavatara Sutra as well as in other Mahayana sutras, citta may better 
be rendered “mind.” When 1t 1s defined as “accumulation” or as “store-house” where 
karma seeds are deposited, 1t is not mere thought, 1t has an ontological sigmification also. 
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác 
tất cả.”——In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; mind is 
chief, and mind-made are they.” 

Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức. Cả hai đều được dùng như đồng 
nghĩa: In Buddhism, there 1s no distinction between mind and consciousness. Both are 
used as synonymous terms. 

Theo Đại Sư Ấn Quang: “Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó là Phật pháp giới, 
Bồ Tát pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên pháp giới, Nhân 
pháp giới, A Tu La pháp giới, Súc Sanh pháp giới, Ñgạ Quỷ pháp giới, và Địa Ngục pháp 
giới. Một tâm mà hay sanh tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục cũng do tâm 
tạo.—According to Great Master Ying-Kuang: “The mind encompasses al the ten 
đirections of dharma realms, including Buddha dharma realm, Bodhisatva dharma realm, 
Pratyeka-Buddha dharma realm, Sravaka dharma realm, Heaven dharma realm, Human 


8) 


3) 


1808 


dharma realm, Asura dharma realm, Animal dharma realm, Hungry Ghost dharma realm, 
and Hell dharma realm. One mind can gIve rise to everything. Buddhas arise from within 
the cultivatorˆs mind, Hells also arise from the cultivator”s mind.” 

Tâm kết hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến 
sức khỏe và sự an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng 
bệnh nào được xem thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu nầy 
là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm 
một chiều, còn thì người ta có thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo ra sự lành 
mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một 
cách sâu xa, nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư duy 
bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát 
nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập 
trung vào những tư duy chân chánh với tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh thì hiệu quả 
mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và thiện 
lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái —The mind is so closely 
linked with the body that mental states affect the bodyˆs health and well-being. Some 
doctfors even confirm that there 1s no such thing as a purely physical disease. Unless these 
bad menrfal states are caused by previous evil acts, and they are unalterable, it is possible 
so to change them as to cause mental health and physical well-being to follow thereafter. 
Man'”s mind influences his body profoundly. If allowed to function viciously and entertain 
unwholesome thoughts, mind can cause disaster, can even kill a being; but 1t can also 
cure a sick body. When mind 1s concentrated on right thoughts with right effort and 
understanding, the effect 1t can produce 1s immense. AÁ mind with pure and wholesome 
thoughts really does lead to a healthy and relaxed life. 

Ý thức hay Mạt na thức —Mind (mano) consciousness: Theo Phật giáo, tâm còn được gọi 
là ý thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của 
tâm. Ý thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gỗm sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ 
kiếp nầy qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý thức còn 
là một trong năm uẩn. Chức năng của mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ về mạt na, 
như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm 
thanh; nhưng thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối 
tượng do từ cái nhất thể tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả thực tất cả các 
thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo: 
“Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na 
thức làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bẩy thức còn lại xãy ra. Lại nữa, khi 
mạt na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài thì tất cả các 
loại tập khí (vasana) được sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng cùng với cái 
ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành 
hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt na và mạt na thức không khác gì nhau, 
chúng nhờ A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới bên ngoài thực 
vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ 
thống tâm thức (tâm tụ—citta-kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của 
nó. Giống như nhưng con sóng biển, được vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên 


1809 


ngoài là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó 
bảy thức kia diệt theo với sự diệt của mạt na thức.”—According to Buddhism, mind ¡s the 
thinking consciousness that coordinates the perceptions of the sense organs, a mind which 
does not depend on any of the five sense faculties, but on the immediately preceding 
continuum of mind. Mental consciousness apprehends not only obJects (form, sound, 
taste, smell, touch) in the present time, but It also apprehends obJects in the past and 
Imagines obJects even in the future. Mental consciousness wIll go with us from one life to 
another, while the first five conscilousnesses are our temporary minds. ConscIousness 1s 
also one of the five skandhas. The function of Manovijnana 1s by hypothesis to reflect on 
Manas, as the eye-vijnana reflects on the world of forms and the ear-vijnana on that of 
sounds; but In fact as soon as Manas evolves the dualism of subJect and obJect out of the 
absolute unity of the Alaya, Manovijnana and indeed all the other Vijnanas begin to 
operate. Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “Buddhist NIrvana consists In 
turning away from the wrongfully discriminating Manovijnana. For with Manovijnana as 
cause (hetu) and support (alambana), there takes place the evolution of the seven 
Vijinanas. Eurther, when Manovijnana discerns and clngs to an external world of 
particulars, all kinds of habit-energy (vasana) are generated therefrom, and by them the 
Alaya 1s nurtured. Together with the thought of “me and mine,” taking hold of it and 
clinging to 1t, and reflecting upon 1t, Manas thereby takes shape and Is evolved. In 
substance (sarira), however, Manas and Manovijnana are not differentthe one from the 
other, they depend upon the Alaya as cause and support. And when an external world 1s 
tenaciously held as real which 1s no other than the presentation of one”s own mind, the 
mentation-system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved in 1ts totality. Like the 
ocean waves, the ViJnanas set in motion by the wind of an external world which 1s the 
manifestation of oneˆ*s own mind, rise and cease. Therefore, the seven Vijnanas cease 
with the cessation of ManoviJnana.” 


(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Tâm—— Other definiions that are related to Cửa: 

1 Ai Mẫn Tâm: Daya-citta (skÙ)—Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một trong 11 tâm dẫn 
đến giác ngộ. Mong bảo bọc hết thảy chúng sanh thoát khỏi những tâm tưởng khốn 
quẫn—According to The Avatamsaka Sutra, this is one of the eleven minds that lead to 
enlightenment. ÀA sympathetic heart which desires to protect all beings from tormenting 
thoughts. 

2) Anh Đồng Vô Úy Tám (Thiên thừa): Mind of TaoIsm and Brahmanism——Gia1 đoạn chúng 
sanh ở cõi trời, nỗ lực cho một sức mạng siêu nhiên, như Lão giáo và Bà La Môn giáo— 
The Vehicle of heavenly beings striving to have a supernatural power, the staøe of 
Taoism and Brahmanism, one of the ten stages of spiritual development. 

3) Ẩn Cư Tâm: Citta viveka (p—Tâm ẩn cư khỏi mọi phiển não làm cần trở sự phát triển 
minh sát. Tương đương với liên tục chánh niệm, không để cho phiền não chế ngự. 

4) Bất Khả Tín Tâm: Tâm ý không thể tin được—Not to believe your own mind—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 28, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng chủ quan 
với tâm ý; tâm ý không thể tin được. Hãy thận trọng đừng gần nữ sắc, gần nữ sắc thì tai 
họa phát sanh. Khi nào chứng quả A-La-Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý.”—— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 28, the Buddha said: “Be careful 


3) 
6) 


7) 


ỡ) 
2) 


1810 


not to believe your own mind; your mind cannot be believed. Be careful not to get 
involved with sex; Iinvolvement with sex leads to disasters. Once you have attained 
Arahantship, then you can believe your own mind.” 

Bất Thối Tâm— Mind oƒ no Retreat: See Chapter 54 (T) (H) (2). 

Bì Quan Tâm: Pessimistic mìnd—Một dạng bị quan của tâm trí; nó khiến hành giả né 
tránh những hoàn cảnh không thích ý, trốn vào sự mặc nhiên tọa thị. Đây là một trong 
mười lầm lạc mà thiển giả có thể bị rơi vào—A pessimistic frame of mind whereby the 
'Yogin shuns such environmenfs as are unfavorable to quiet contemplation. This 1s one of 
the ten wrong ways Into which the Yogin may fall. 

Bí Mật Trang Nghiêm Tâm: Mind of disciples of the Diamond Vehicle—Tông chỉ của 
Chân Ngôn tông hay Kim Cang Thừa. Theo quan điểm của Chân Ngôn tông, Kim Cang 
thừa đứng trên các thừa khác, đó là tối thượng thừa về Mật Giáo—The Diamond Vehicle 
as held by the Shingon School. According to the Shingon idea, the Diamond Vehicle 
stands above all others; 1t is the supreme Vehicle of mysticism, one of the ten stages of 
spiritual development. 

Bình Đẳng Tâm— Mind oƒ Equanimity: See Chapter 54 (T). 

Bồ Đề Tâm: Bodhi Mind—Tâm Bồ để hay tâm vị tha là tâm luôn mong đạt được giác 
ngộ cho mình, đồng thời cũng đạt được giác ngộ cho người. Tâm Bồ để là cửa ngỏ giác 
ngộ và đạt thành quả vị Phật. Đây là trí huệ bẩm sinh, hay giác tâm bổn hữu, hay là sự 
khao khát giác ngộ ——The altruistic mind of enlightenment. A mind which wishes to 
achieve attainment of enlightenment for self , spontaneously achieve enlightenment for 
all other sentient beings. Bodhi mind 1s the gateway to Enlightenment and attainment of 
Buddha. An Intrinsic wisdom or the inherently enlightened heart-mind, or the aspiration 
toward perfect enlightenment—Please see Chapter 112. 


10) Cực Vô Tự Tánh Tâm: Mind of disciples of the One Vehicle—Nhất Đạo Vô Vi Tâm— 


Nhất Thừa, cho rằng chỉ có một thừa là chân thật, giai đoạn của Hoa Nghiêm và Thiên 
Thai—The doctrine of One Vehicle, holding the one Vehicle as real, the stage of Hua- 
'Yen and T”ien-T”ai schools, one of the ten stages of spiritual developmen. 


11) Dị Sanh Kỳ Dương Tâm: Mind of common people—Những nẻo đường của cuộc sống mù 


quáng do bản năng điều khiển—Various paths of blind life driven by the instinctive 
1mpulse. 


12) Diệu Tâm: Wonderful and Profound Mind—Diệu tâm là tâm thể tuyệt diệu không thể 


nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy tưởng của nhân thiên, không còn vướng mắc bởi có 
không, trong đó tất cả những ảo tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt Giáo, 
thì đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng đây là 
tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, 
của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông—The 
wonderful and profound mind or heart which 1s beyond human thought. The mind which 
clings to neither to nothingness nor to actuality. The mind in which all erronuous 
Imaginings have been removed. According to to the Differentiated Teaching of the T”len- 
Tai school, limited this to the mìnd of the Buddha, while the Perfect teaching 
universalized 1t to include the unenlightened heart of all men. This 1s one of the eight 
fundamenral principles, Intuitlonal or relating to direct mental vision of the Zen School. 


1811 


13) Du Tâm Pháp Giới: Mind free to wander ¡n all realms—Để cho tâm tự tại chu du trong 
pháp giới như trong hư không mà không bị vướng mắc, để thấy rõ thiên sai vạn biệt, ấy 
là tâm giải thoát—A mind free to wander ¡in the realm of all things; that realm as the 
realm of liberated mind. 

14) Duy Tâm: Mind-Only—See Chapter 55. 

15) Duy Tâm Sở Kiến: Cittamatradrisya (skÙ)—Cái được nhìn thấy từ tâm. Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật dạy: “Những ai bị ràng buộc vào ý niệm nhị biên, có đối tượng và chủ thể, 
sẽ không bao giờ hiểu được rằng chỉ có cái được nhìn thấy do từ tâm.”—There is only 
what 1s seen of the Mind. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Those who are 
attached to the notion of duality, obJect and subJect, fail to understand that there 1s only 
what 1s seen of the Mind.” 

16) Duy Uẩn Vô Ngã Tâm (Thanh Văn thừa): Mind of direct pupils of the Buddha, or 
Sravaka—Đây là thừa của các đệ tử trực tiếp của Phật, vươn lên đời sống tâm linh cao 
đẳng như trong các bộ phái Tiểu thừa, Câu Xá và Thành Thật tông—The Vehicle of the 
đirect pupils of the Buddha, or sravaka, striving for hipher spiritual life as in Hinayana 
schools, Kusala, and the Satyasiddhi schools, one of the ten sfages of spirtual 
development—See Chapter Mười Tâm Của Tông Chân Ngôn in Chapter 54 (C) (VIH). 

17) Duyên Lý Bồ Đề Tâm: Mind with a perfect understanding of the ultimate reality—Tâm 
toàn giác về chân lý tối thượng (tất cả các pháp vốn là tịch diệt) nên phát tâm “thượng 
cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sanh.” Đây cũng là tâm Bồ Đề tối thượngA supreme bodhi 
mind that has a perfect understanding of the ultimate reality; therefore, start out a vow 
“Above to seek bodhi, below to save beings.” 

18) Đại B¡ Tâm: Great compassionate heart—Nếu có đại bi tâm, chẳng thể là Phật pháp. Coi 
nặng đại bi tâm (Mahakaruna) là nét chính của Đại Thừa. Chúng ta có thể nói, toàn bộ 
tính chất của giáo thuyết đó quay quanh cái trụ chốt nầy. Nền triết lý viên dung được 
miêu tả rất gợi hình trong Hoa Nghiêm thực sự chính là cái bùng vỡ của công năng sinh 
động đó——Wthout the compassionate heart there will be no Buddhism. This emphasis on 
Mahakaruna 1s characteristic of the Mahayana. We can say that the whole panorama of 
1fs teachings revolves on this pivot. The philosophy of Interpenetration so pictorially 
depicted in the Avatamsaka Sutra 1s in fact no more than the outburst of this life-energy. 

19) Đại Đạo Tâm: Anuttaram-citam (p)—Mind of supreme enlightenment—Tâm Vô 
Thượng Bồ Đề—Tâm vô thượng hay tâm không còn trạng thái nào cao hơn, có nghĩa là 
trạng thái tâm đã đạt đến sắc giới hay vô sắc giới, hai cảnh giới cao nhất trong tam giới 
(dục giới, sắc giới và vô sắc giới —Mind of supreme enlightenment or supreme 
enlightened mind without any other superior mental states, which means the conscIous 
state of reaching the fine material sphere or the Iimmaterial sphere, two of the highest 
realms 1n the three realms (desire, material, and immaterial realms). 

20) Định Tâm Tán Tâm —Scftled mỉnd-Wandering mind: Định Tán. 

a)_ Tâm định ngược lại với tâm tán loạn. Tâm định bằng thiền, đối lại với tâm tán với những 
loạn động. Đây là tâm của những bậc Thánh—A settled mind verse A wandering mind. 
A mind organized by meditation or disorganized by distraction. The characteristic of the 
saint and sage. 


1812 


b) Tán Tâm —Scattered mind: Tâm tán loạn hay tự tánh của những hạng phàm phu—A 
mind disorganized by distraction or a wandering mind of common untutored man. The 
distracted heart may have the following distinctions: 

1) Thiện: Good. 

1ñ) Bất Thiện: Bad. 

11) Trung Tính: Indifferent. 

21) Giác Ngộ Tâm— Enhightened Mind: See Chapter 54 (T) (E) (1). 

22) Giác Tâm Bất Sanh Tâm: Mind of disciples of the Three Vehicles—Tha Duyên Đại 
Thừa Tâm—Cho rằng ba thừa là chân thật, giai đoạn của Tam Luận và Pháp Tướng 
tông—The doctrine of the three Vehicles, holding the three Vehicles as real, the stage of 
San-Lun and Dharmalaksana schools, one of the ten stages of spiritual developmeit. 

23) Hành Giả Tâm: Mind oŸ practitioner—Tâm của hành giả—Tâm của người tu phải thanh 
tịnh. Người tu không nên cầu khả năng dự tri hay sự biết trước. Sự biết trước chẳng mang 
lại điều gì hay ho, mà ngược lại chỉ gây thêm phiển phức cho chúng ta mà thôi. Nó khiến 
cho chúng ta phân tâm, không tập trung tinh thần được, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và 
phiền não sẽ chồng chất thêm. Nếu không cầu sự biết trước, chúng ta sẽ không có phiển 
não, tâm không bị chướng ngại. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Bởi không 
chướng ngại, nên không sợ hãi, viễn ly hết mọi mộng tưởng điên đảo, đó là Niết Bàn cứu 
cánh.” Đây mới chính là tâm của hành giả trên bước đường tu Đạo—The mind of a 
cultivator must be pure. Do not long for foreknowledge of events. To have this kind of 
foreknowledge 1s, in fact, nothing but a lot of trouble, because 1t leads to discrimination In 
our thinking and prevents us from being able to concentrate. Being unable to concentrate 
or focus our energy on cultivation, our idle thoughts run wild, then afflictions come In 
droves (herds). IÍ we_ do not crave this foreknowledge in the first place, then we also wIll 
not have afflictions, and we are free of Iimpediments. According to the Heart Sutra, the 
Buddha taught: “Because there 1s no impediment, he leaves distorted dream-thinking far 
behind; ultimately Nirvana!” This, then, should be the mind of a cultivator. 

24) Hóa Tâm: Mind in the transformation-body—Tâm trong hóa thân của Phật hay Bồ Tát, 
tâm có cái nhìn như thực —The mind in the transformation body of the Buddha or 
Bodhisattva, which apprehends things In their reality. 

25) Hoan Hỷ Tâm— Rejoicing mind: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, Hoan Hỷ Tâm gồm có hai tâm sau đây—According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, rejoicing mind 
Iincludes the following two minds: 

a) Tùy Hỷ Tâm—Accepting Mind: Tùy hỷ là vui theo các sự vui vẻ và hạnh phúc của 
người. Tùy hỷ tâm dứt trừ được các chướng nghiệp về tật đố, ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân— 
Accepting means to feel happy for others' Joy and happiness. Accepting mind has the 
special characteristics that can eliminate varlous karmic obstructions Including Jealousy, 
stingIness, pettiness, ©fc.. 

b) Hỷ Xả Tâm —Forgiving Mind: Hỷ xả là vui mà tha thứ lỗi lầm của người khác. Hỷ xả 
tâm dứt trừ được các chướng nghiệp về hận thù, báo phục, vân vân—Forgiving means to 
forgive happlly others` mistakes and transgressions. Forgiving mind has the special 
characteristics that can solve and destroy karmic obstructions Including vengeance and 
grudges. 


1813 


26) Ngu Đồng Trì Trai Tâm (nhân thừa): Mind of Confucianism——Cố gắng vượt lên sống đời 
đạo đức, như trường hợp của Khổng Giáo——The Vehicle of human beings striving to have 
a moral life, the stage of Confucianism. 

27) Nguyên Tâm: Primal mind—Tâm nguyên thủy không phân biệt đối đãi. Theo Khởi Tín 
Luận thì đây là nguồn của mọi hiện tượng. Nguyên tâm tròn đầy, bao trùm khắp mười 
phương——The original mind behind all things. According to the Awakening of Faith, the 
original mind 1s the source of all phenomena, the mind which 1s in all things. 

28) Nhất Tâm: Citta-nupassana (p)—Contempaltion of mind. 

a) Bằng tất cả tâm trí Unanimous (Unanimity)—ln agreement—ln chorus—The 
bhutatathata—With the whole mind or heart. 

b)_ Tâm nguyên thủy không phân biệt đối đãi: The original or primal mind behind all things. 

c)_ Sâm La Vạn Tượng Chi Tâm: Theo Khởi Tín Luận thì đây là nguồn của mọi hiện tượng. 
Nguyên tâm tròn đây, bao trùm khắp mười phương —According to the Awakening of 
Faith, the original mind 1s the source of all phenomena, the mind which 1s in all things. 

29) Nhất Thiết Ý Nghiệp Tày Tâm: Mind is in accordant with wisdom—Nhất Thiết Ý 
Nghiệp Tùy Trí Huệ hay mọi ý nghiệp đều làm theo trí tuệ—Mind ¡s accordant with 
wisdom or all thoughts are In accordance with knowledge and wisdom)). 

30) Nhiễm Ô Tâm: Mind of contamination—Tên của thức thứ bẩy trong tám thức, hay Mạt 
Na thức, hay tâm nhiễm ô bởi cái “ngã”——A name for the seventh vijnana, ¡.e. eøoism, or 
wrong notion of the self—See Bát Thức (Eight consciousnesses) in Chapter 49. 

31) Phạm Tâm: Noble mìnd—T]nh tâm. 

a) Tâm tu theo phạm hạnh hay thanh cao và tinh khiết mà người thực tập sẽ được sanh về 
cõi trời vô sắc: Pure Mind—The noble or pure mind (which practises the discipline that 
ensures rebirth 1n the realm without form). 

b)_ Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu 
nghiệp cũng thanh tịnh: To purify oneˆs mind—Pure heart, which 1s the original Buddha- 
nature In every man——Purification of the mind. 

c) Tịnh tâm là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta 
không bị nhiễm trược: Pure mind ¡is one of the most important entrances to great 
enlightenment; for with 1t, there 1s no defilemernt. 

32) Phát Tâm Đẳng: Mind nature being universal—Lý tính sở y bình đẳng, nên tâm năng 
phát cũng bình đẳắng——The mind nature being universal, its field of action is universal. 

33) Phục Tâm Bồ Đề: Mind control bodhi—Tâm chế phục phiển não mà tu hành các hạnh 
Ba La Mật —Mind control the passions and observance of the paramIftas. 

34) Sa Tâm: Hằng hà sa số tâm——Mind like sand ¡n its countless functionings. 

35) Sám Nguyện Tâm: Mind of Repentance and Vows—Nếu hành giả không do công tu 
trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với 
lòng sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn 
không, nên nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm 
kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói 
đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng.”——A mind of utterly sincere repentance. If rebirth is not due 
to efforts at cultivation in this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at 
the time of death, must have recited the Buddha”s name with a mind of utterly sincere 
repentance. Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and 


1814 


condifions 1s Intrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path 
of salvation or perdition, we should consider whether the state of mind 1s slowly 
transcendental at the time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s 
worth much more than a hundred times 1ts weight in cotton wool, or a small, isolated 
flame, which can reduce a pile of straw, enormous beyond reckoning, to ashes—See 
Chapter 54 (T) ) (5). 

36) Sân Khuể Tâm: Mind of anger—Tâm tức giận nóng nảy hay lòng sân nhuế, một trong 
tam độc——The heart of anger, one of the three poIsons. 

37) Tán Tâm: Confused thoughts—Tán Loạn—Scattered mind. 

38) Thâm Tâm: Profound mind—Tâm cầu Phật, cầu Pháp sâu nặng. Có mười thâm tâm. Chư 
đại Bồ Tát đã thanh tịnh nơi đệ nhị địa, và muốn vào tam địa nên trụ nơi mười thâm 
tâm—profound mind engrossed in Buddha-truth, or thought, or 1llusion, etc. There are ten 
profound minds. The Bodhisattva Mahasattva who has already purified the second 
ground, and wishes to enter the third ground, should bring forth ten kinds of profound 
minds. 

39) Thiện tâm: Citta kushala (skÐÙ—Wholesome mind. 

a) Tâm thiện lành với những tư tưởng thiện lành: Wholesome mind (good heart—Good 
mind) withgood thoughts. 

b)_ Tâm thiện lành bao gồm những việc làm thiện lành đối với tha nhân, từ bi, bố thí, nhẫn 
nhục, ấi ngữ, yêu thương, tín tâm, luôn nguyện cứu độ tha nhân: Benevolence: Good 
mind ¡ncludes beneficial Intentions towards others, compassion, loving-kindness, 
øenerosity, patlence, øgood speech, tolerance, love, faith, wishing to help others, etc.. 

c) Thiện tâm giúp đẩy lùi những tâm tiêu cực: Wholesome mind can be used to dispel 
negative minds—See Năm Mươi Mốt Tâm Sở (Fifty-one Dharmas interactive with the 
Mind) in Chapter 54 (MI). 

40) Thường Hằng Tâm: Permanent consciousness—Tâm thường hằng—Người nào đó 
nghiên cứu cùng tột lục căn, mạt na chấp thụ, trong tâm ý thức, về chỗ bản nguyên, tính 
hằng thường. Tu tập có thể biết trong tám vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay vần chẳng 
mất, bản lai thường trú, đến cùng tính chẳng mất, rồi chấp cho là thường——Certain person 
thoroughly Investigates the sixth sense faculty, the manas, and the consciousness that 
ørasps and receives, he concludes that the origin of the mind, intelect, and consciousness 
1s permanent. Through his cultivation, he knows that in eighty thousand eons, all living 
beings in the ten directions revolve In transmigration, this origin 1s never destroyed and 
exists permanently. Investigating this undestroyed origin, he speculates that It 1S 
permanernt. 

4T) Tịnh Tâm: Cittadrisyadharavisuddhi (sk—Pure Mind. 

a) Lầm cho tâm địa trong sạch: To purify the mind. 

b) Thanh Tịnh Tâm: Tâm địa quang minh—Tâm địa trong sạch không nhuốm não phiển— 
To pur1fy one”s mind—Noble mind, or a pure mìnd free from doubt or defilement. 

c) Tâm hoàn toàn giải thoát khỏi tham, sân, s¡ và tất cả những nhiễm trược khác. Thân 
thanh tịnh là một trong ba loại thanh tịnh của chư Bồ Tát: Enlightenment and 
Buddhahood 1s a pure mind, that is, a mind totally free of greed, anger and delusion (a 
pure mind 1s enlightenmernt, 1s the Pure Land) and all other impurities. One of the three 
puritles of a Bodhisattva. 


1815 


d) Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu 
nghiệp cũng thanh tịnh: Pure mind, or the purification of the mind, which 1s the orIginal 
Buddha-nature In every man. 

e) Tịnh tâm là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta 
không bị nhiễm trược: Pure mind ¡is one of the most important entrances to great 
enlightenment; for with 1t, there 1s no defilemernt. 

42) Tịnh Tâm Trụ: Pure-mind stage—NGI trụ tâm, giai đoạn thứ ba trong sáu giai đoạn trụ 
tâm của một vị Bồ Tát, trong đó các ngài buông bỏ hết thẩy vọng tưởng—The pure heart 
stage, the third of the six resting place of a Bodhisattvas, in which all 1llusory views are 
abandoned. 

43) Từ B¡ Tâm: Mind of Compassion—See Chapter 54 (T) (II) (3). 

44) Tự Giác Ngộ Tâm: Giác ngộ bằng chính nội tâm của mình chứ không do ngoại lực bên 
ngoài—A mind independent of externals. Pure thought (mind) capable of enlightenment 
from within. 

45) Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm: Tathagata-garbha (skt)——Mind-pure In Ifs original essence— 
Cái tâm vốn thanh tịnh (lại buông cho ảnh hưởng của các phiển não phụ thuộc, mạt na và 
cái ngã). Theo Khởi Tín Luận, đây là tâm bất biến hay Như Lai Tạng Tâm hay Tính 
Thanh Tịnh Tâm—The citta, pure In 1fs original essence, øIves 1tself up to the Iinfluence 
Of the secondary evil passions, Manas, etfc., and the ego. According to the Awakening of 
Faith, this 1s the self-existing fundamental pure mind (Immutable mind corpus, or mind- 
nature). 

46) Túc Tâm Thị Phật: Mind here and now ¡is Buddha—Tức Tâm Thành Phật —Tức Tâm 
Tức Phật—Pháp tối thượng thừa của Đại Thừa Giáo, tâm này là Phật này. Hình thức tiêu 
cực là “Phi Tâm Phi Phật” hay ngoài tâm không có Phật The identity of mind and 
Buddha, the highest doctrine of Mahayana. The negative form 1s “No mind no Buddha,” 
or apart from mind there 1s no Buddha; and all the living are of the one mind. 

47) Viên Dung Tâm: Tâm Cảnh Viên Dung—Mind and object contain one another—Quán 
chiếu “Tâm Cảnh viên dung,” chủ đích giúp hành giả chấm dứt sự phân biệt giữa tâm và 
cảnh. Khi chúng ta nhìn trời xanh, mây trắng, và biển cả, chúng ta thấy ba thứ trời, mây 
và nước. Nhưng nếu quán sát kỹ càng chúng ta sẽ thấy không những mây và nước có 
cùng một thể chất mà cả ba thứ đều không thể tách rời nhau mà hiện hữu được. Khi bạn 
nói: “Tôi sợ con rắn mà tôi mới vừa thấy,” bạn xem con rắn như một hiện tượng vật lý và 
sự hoảng sợ như một hiện tượng tâm lý. Phép quán tâm cảnh viên dung là phương pháp 
xóa bỏ ý niệm phân biệt có tính cách nhị nguyên ấy——Contemplation that aims at helping 
practitioners end all discrimination between the mind and 1fs obJects. When we look at 
the blue sky, the white clouds, and the sea, we are prone to seeing them as three separate 
phenomena. But If we look more carefully, we can see that the three are of the same 
nature and cannot exist independently of one another. If you say: “I was afraid of the 
snake I Just encounfered,” you treat the snake as physical and fear as psychological. The 
meditation on “Mind and ObJect Contain One Another” Is a means of overcoming that 
kind of separation. 

48) Xả Vô Lượng Tâm: Upeksa (skt)——Limitless indifference——Giving up all things—Mind of 
complete abandonment—Hoàn toàn xả bỏ, một trong tứ vô lượng tâm của chư Phật— 
Complete abandonment, or absolute indifference (renunciation of the mental faculties), 














1816 


one of the four forms of unlimited, or unsparing mind of all Buddhas—See Tứ Vô Lượng 
Tâm (Four immeasureable minds) in Chapter 22. 


49) Ý-Thức-Tâm: Citta-Manas-Vijnana (skt—Cittam-manas ca vijnana (skt)—Tâm, Ý và 


Thức, cả ba đều đồng nghĩa với tâm. Trong Kinh Lăng Già, “Tâm ý Thức” có nghĩa là 
toàn bộ máy móc của tâm thức. Khi “Citta” được kèm theo với “Mana” và “Vijnana,” thì 
nó tương ứng với cái tâm thức thực nghiệm, tức là “Citta” trong khía cạnh tương đối của 
nó cùng với sự phân biệt sai lâm——Mind, thought, and perception (discernment)—Tâm, Ý 
và Thức—Mind-WIll-Consciousness. All three terms are regarded as synonyms for 
mindIn the Lankavatara Sutra, these three terms “Citta” “Mana” and “ViJnana” are found 
1n combination meaning the whole machinery of mentation. When “Citta” 1s going along 
with “Mana” and “ViJnana,” 1t corresponds to the empirical consciousness, .e., Ciftfa 1n IS 
relative aspect and therefore together with false discrimination. 


30) ŸỶ Tha Tâm: Mind in a dependent state—Iâm trong trạng thái lệ thuộc, lệ thuộc vào 


Phật hay cầu Phật để được tái sanh vào một cõi cao hơn—The mind of the Buddha in a 
higher state of incarnation. 


51) Tâm Ấn: Mind seal. 


a) 


b) 


Tâm được Phật ấn chứng về chân lý. Từ ngữ chỉ ấn chứng bằng trực giác, chứ không qua 
ngôn ngữ hay văn tự (tâm ấn là cách truyền đạo đặc biệt của Thiền Tông. Phái nầy 
chẳng nương theo văn tự trong kinh điển, chăng dùng lời nói. Hễ sư phụ thấy trình độ của 
đệ tử có thể thọ lãnh giáo pháp, bèn dùng tâm mà ấn tâm, tức là đem cái tâm Phật nơi 
mình mà in thẳng vào tâm của đệ tử): Mental impression: Intuitive certainty—The mind 
1s the Buddha mind in all, which can seal or assure the truth. The term Iindicates the 
intuitive method of the Ch'an (Zen) school, which was independent of the spoken or 
Wriften word. 

Phật Tâm Ấn: Dấu in vào tâm hay dấu hiệu truyền tâm từ tâm của một vị thiển sư qua 
tâm của một đệ tử—Mind-seal of the Buddha, a sign of the true transmission from a Zen 
master to his disciple. 


52) Tâm Băng: Mind congealed as ice—Trong tâm có điều gì khó khăn ứ đọng không giải 


quyết được đóng băng—The heart congealed as ice (unable to solve a difficulty). 


53) Tâm Bất Tương Ưng: Hành hoạt của tâm không tương ưng với Phật pháp—Mind of 


corresponding with the laws. The functioning of the mind not corresponding with the laws. 


54) Tâm Bất Tương Ung Hành Pháp— Citta-viprayukta-samskara (skf): Things that are not 


associated with mind—Tâm bất tương ưng hành pháp —Trong số các pháp hữu vi, còn có 
14 pháp không tương ứng với tâm hay vật. Chúng chẳng phải là sắc mà cũng chẳng phải 
là tâm —Dharmas that have no connection with form or mind—Among the created, or 
conditioned elements, there are those which have no connection with form or mind. They 
are neither matter nor mind: 

Sự thủ đắc—Acquisition: Prapti (skt—Sự thủ đắc là năng lực ràng buộc một vật thể đạt 
được với kẻ đạt được nó—Acquisition ¡is the power that binds an acquired object to the 
one who acquIres 1t. 


1) Bất Thủ Đắc —Non-acquisition: Aprapti (sk)—Bất thủ đắc là năng lực làm phân ly một 


vật thể với sở hữu chủ của nó—Non-acdquisition is the power that separates an object 
from the possessor. 


1817 


1i) Chúng đồng phần—Communionship: Sabhaga (skt)——Chúng đồng phần là năng lực tạo ra 
những đặc loại hay bộ loại để có những hình thức tương tự như cuộc sống— 
CommunionshIp 1s the power that causes a specIes or a class to have similar forms of life. 

iv-vi)Những Kết Quả, Không Tư Tưởng và Không Điều Kiện chỉ đạt được bằng thiển định: 
From 4 to 6 are Thoughtless, Conditionless, and Effects attained by meditation. 

vi) Mạng căn 
năng lực kéo dài đời sống—Life or Vital power ¡s the power that gives longevity. 

viii-xi)Từ § đến 11 bao gồm sự sống và sự chết của sinh thể, tỷ như những làn sóng sinh hóa 
(sanh, lão, bệnh, tử): From 8 to 11 are elements that imply the life and death of being, 
1.e., the waves of becoming and exprration (birth, old age, sickness, and death). 

xii-xiv)Từ pháp 12 đến pháp 14 là những bộ phận của danh, cú và văn. Tất cả đều liên hệ 
đến ngôn ngữ: From 12 to 14 are elemen(s of names, sentences and letters. They all 
related to speech. 

%5) Tâm Bi: Compassionate Mind—Tâm bi là tâm thiện với những tư tưởng tư tưởng thiện 
lành, mong cho người khác thoát khỏi khổ đau phiển não. Tâm bi chẳng những mang lại 
hạnh phúc và an tịnh cho người khác mà còn mang lại cho mình nữa. Tâm bi giúp ta loại 
bỏ những tư tưởng bất thiện như giận hờn, ganh ghét và đố ky—Compassionate mind— 
Mind of pity—A compassionate mind 1s a mind with wholesome thoughts which always 





Life or Vital Power: Jivita-indrya (skÙ—Mạng căn hay sinh lực là những 


wishes others to be released from their sufferings and afflictions. ÀA compassionate mind 
does not only bring forth happiness and tranqguility for others, but also to ourselves. The 
compasslonate mind also helps us dispel our negative thoughts such as anger, envy and 
Jealousy, etc—See Chapter 22. 

56) Tâm Biến Nhất Thiết Xứ: Cittam-hi-sarvam (skt——Tất cả đều là tâm, tâm tỏa tràn khắp 
mọi nơi, trong mọi thân thể. Phàm phu nhận thức cái đa phức, nhưng không có cái gì có 
thể được nêu định trong Duy Tâm——All is mind, mind pervades in all places, in all the 
bodies. The ignorance perceive multiplicity, but there 1s nothing predicable in Mind-Only. 

57) Tâm Căn: Manas (skÙ)—Mind organ—Mắt của tâm hay Mạt Na thức, một trong 25 đế 
trong vũ trụ —The eye of the mind, or mental vision, one of the twenty-five tattva or 
postulates of a universe. 

38) Tâm Châu: Mind-gem——Tâm tính chúng sanh vốn là Phật tính thanh tịnh, nên được ví 
với ngọc minh châu—The mind stuff of all the living, being of the pure Buddha-nature, 1s 
likened to a translucent gem. 

59) Tâm Chứng: To realize—Tâm và Phật ấn chứng lẫn nhau—The ¡inner witness, or 
assurance. Mind and Buddha witness together. 

60) Tâm Cơ: Mind-motor—Lực vận chuyển của tâm —The mind the motor—The motive 
power of the mind. 

61) Tâm Đại Thừa: Mind oŸ the Mahayana——Heart of the Mahayana—Tâm Đại Thừa hay 
tìm về tâm Phật qua pháp tu Đại Thừa—The mind or heart of the Mahayana, or seeking 
the mind of Buddha by means of Mahayana. 

62) Tâm Địa: Mind-ground—Một từ khác của “tâm.” Tâm được so sánh với “đất.” Theo Lục 
Tổ Huệ Năng thì tâm là nguồn phóng ra vạn pháp và cũng chính là nơi thu về vạn 
pháp —Another term for the mind. The mind 1s compared to the ground. According to the 
Sixth Patriarch Hui-Neng, the mind 1s the source from which all dharmas spring and also 
the place to which all dharmas return. 


1818 


63) Tâm Địa Pháp Môn: Mind-Ground Dharma Door—Pháp môn nói về Tâm là gốc của 
vạn pháp, có thể sản sanh ra hết thảy vạn pháp——The method about the Mind from which 
all things spring. The mental ground or condition. 

64) Tâm Giới: Moras-karmas (skt——Ba giới về Tâm——The three dealing with the mind. 

a) Tâm không ganh ghét: Not to be covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri túc, mà 
ngược lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét—We do not know how to desire less and 
when 1s enough; but we confinue to be greedy and covetous. 

b) Tâm không xấu ác: Not to be malicious—Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa 
nhẫn nhục; mà lại còn luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác——We do not have peace 
and tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be maliclous and to have 
hatred. 

c) Tâm không bất tín: Not to be unbelief——Chúng ta chẳng những không tin luật luân hồi 
nhân quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc 
thiện hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành —We do not believe In the Law of 
Causes and Effetcs, but in contrast we continue to attach to our 1gnorance, and refuse to 
be near good knowledgeable advisors In order to learn and cultivate the proper dharma. 

65) Tâm Hải: Cittodadhi (sk)——Mind sea—Mind ocean 
biển cả hay đại dương, hiện tượng ngoại cảnh là gió và tám thức là sóng. Sóng của biển 
tâm không ngừng bị những cơn gió đối tượng khuấy động—Mind as a sea or ocean 
(external phenomena being the wind, and the eight consciousnesses or forms of cognition 
being the waves). The waves of the mind-ocean are uninterruptedly stirred by the wind of 
obJ€ctIvIty. 

66) Tâm Hành: Citta-sankhara (p)—Citta-samskara (skt). 

a) Tâm hành là sự cấu tạo của tâm: Citta-samskara means mental formation. 

b)_ Sự sáng tạo của tâm: Creation of the mind. 

c)_ Dụng của tâm: Mental functions. 

d) Tâm hành là tâm thay đổi từng giây từng phút: Mind and action—The activities of the 
mind (heart). 

e)_ Hành hoạt nhằm kiểm soát tâm: Working on the mind for 1ts control. 

?_ Tâm Hành Bất Ly: Tâm và hành không thể tách rời nhau. Tâm tưởng và hành động phải 
đồng thuận với nhau, đặc biệt là trong quan hệ với việc tu niệm theo Phật A Di Đà— 
Mind and act not separated or thought and deed In accord, especially In relation to 
Amitabha. 

ø) Tâm Hành Đạo: Phật dạy những vị mới tiến tu rằng: “Một tu sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, 
đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy thân hành đạo mà tâm chẳng hành. Nếu 
tâm đã hành thì cần nói chi đến thân?”—“A monk, especially a novice, who practices the 
way should not like a buffalo pulling a rotating grain mill; he should practice with all his 
mind. If the way of the mind 1s cultivated, where 1s the need to cultivate the body?” 

67) Tâm Hành Bất Ly: Mind and act are not separated—Tâm và hành không thể tách rời 
nhau. Tâm tưởng và hành động phải đồng thuận với nhau, đặc biệt là trong quan hệ với 
việc tu niệm theo Phật ÀA Di Đà ——Thought and deed In accord, especially in relation to 
Amitabha. 

68) Tâm Hành Đạo: Mind to practice the way—See Tâm Tu Hành in Chapter 54 (A) (HI) 
(100). 











Biển tâm——Mind-ocean—Tâm như 


1819 


69) Tâm Hoa: Mind-flower—Tâm vốn ngây thơ trong trắng như một cánh hoa—Heart- 
flower——The heart In Its original innocence resembling a flower. 

70) Tâm Hòa Hợp: Mind is in union with the thought—Ý phải hòa hợp với điều suy nghĩ, 
một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—One of the six unions of the six 
sense organs with the six obJects of the senses. 

71) Tâm Không Chấp Trước: Mind of detachment—Equanimity—Mind of renunciation— 
Tâm không chấp trước là tâm không luyến ái, bao gồm không chấp trước bỏ vật chất như 
những của cải, thân, sắc, âm thanh, vị và tiếp xúc, vân vân; và xả bỏ tinh thần như tâm 
thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân vân—Detachment or renunciation includes physical 
(wealth, body, form, sound, smell, taste, touch, etc) and mental (biased minds, wrong 
views, selÍ-øraspIng, eøo-grasping, etc). 

72) Tâm Kính: Mind mirror—Gương Tâm cần được giữ sạch để phản chiếu chân lý—The 
heart mirror, or the mirror of the mind, which must be kept clean 1Ý 1t 1s to reflect the 
Truth. 

73) Tâm Lộ: Mind road—The road to Buddhahood—Đường của tâm hay đường đi đến Phật 
quả. 

74) Tâm Lực: Mind power—Tâm lực là sức mạnh bởi tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm 
có nhiều mối nặng nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần thức của chúng ta theo mối 
nào nặng nhứt mà đi—Mind power or wIll power 1s the strength of the mind. Because our 
mind thoughts have many strengths and weaknesses which keep pulling us; therefore, 
when we die our consciousness wIll go with the stronger force. 

75) Tâm Lực Nghiệp: Mind power and karmic power——Theo ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ của Trung Quốc, có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. 
Dù nghiệp lực có lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi vì nghiệp kia nguyên lai 
không có tự tánh, nghĩa là nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn nương vào nơi tâm. Vì 
thế khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp mạnh thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng 
chính tâm có thể diệt nghiệp—According to Great Master Chi-Sun, the Twelfth Patriarch 
of the Thirteen Patriarchs of Chinese Pureland Buddhism, there are two kinds of karma, 
mind power and karmic power. Even though karmic power 1s great, the mind power 1s 
even greater. Because karma does not have an Iinherent nature. It means that karma 1s not 
a pre-existing phenomenon, but It relies entirely on the mind to arise. Therefore, 1f the 
mind øIves 1t importance, then the karma wIll become stronger. The mind can gø1ve rIse to 
karma, 1t can also destroy 1t. 

76) Tâm Lượng: Mind measure—Tâm phàm phu khởi vọng tưởng đo lường ngoại cảnh— 
Capacity of mind, or the ordinary man”s calculating mind. 

77) Tâm Ma: Mind mara—Tâm Tặc —Tên đạo tặc cướp mất tâm mình như dục vọng—The 
mara-robbers of the mind, such as the passion. 

78) Tâm Mã: Mind like a horse—Tâm loạn động như con ngựa, cần thắng bằng cương roi— 
The mind like a horse, that needs breaking In or stimulating with a whIp. 

79) Tâm Minh Luân: Mind-moon revolution—Sự xoay vần của Tâm Minh Luân tiêu biểu 
cho mức độ giác ngộ từ bậc sơ cơ đến Thánh—The mind”s or hearts moon. The mind”s 
or hearts moon revolutions (the moon's varying stages, typifying the grades of 
enlightenment from beginner to saInt. 


1820 


80) Tâm Mục (mắt tâm): Drishti (skt)—Mind°s eye—Tâm và mắt, những nguyên nhân chính 
gây nên những xúc cảm——Mind and eye, the chief causes of the emotions. 

6l) Tâm Nguyệt: Mind as the moon—Iâm Minh—Tâm tự nhiên trong sáng như mặt 
nguyệt —The natural mind or heart pure and bright as the full moon. 

2) Tâm Niệm Xứ: Citta-smrtyupasthana (skÙ—Tâm Niệm Xứ (Quán Tâm Vô Thường)— 
Quán và toàn chứng được tâm là vô thường—Vô thường là bản chất chính yếu của vạn 
hữu. Vạn hữu kể cả thân tâm con người vô thường, từng giây từng phút biến đổi. Tư 
tưởng này thay đổi qua tư tưởng kia và tư tưởng tiếp tục đi tới. Tư tưởng sau đùa tư tưởng 
trước cũng giống như những cơn sóng biển, sóng sau đùa sóng trước. Chúng hiện hữu rồi 
hoại diệt chứ không ngừng đọng. Tất cả đều phải trải qua tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán 
tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán tâm trên tâm, tính 
cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời—Meditation and full 
realization on the evanescence or Impermanence of mind and thoughts (contemplating 
the Impermanence of the thought). Impermanence 1s the key nature of all things. From 
momert to moment, all things In this universe, including human”s bodies and minds are In 
consfant transformation. Thought after thought changes and moves on. Thoughts are like 
waves on the sea. When one thought passes, another takes place. Thoughts come Into 
being and then ceases to be, thoughts never stop. Everything passes through a period of 
bịrth, maturity, transformation and destruction. Mind as an abode of mindfulness, or 
mindfulness of the mind as Impermanent, or to contemplate the mind as Impermaneti. 
Ordinary mind is impermanent, merely one sensation after another (mind 1s 
everchanging. consider the mind to be a constant state of flux). This negates the Idea of 
“Permanence.” Here a monk abides contemplating mind as mind, ardent, clearly aware 
and mindful, having put aside hankering and fretting for the world. 

83) Tâm Phược: Mind in bondage—Vọng tưởng như dây buộc tâm, lấy huyễn làm thực— 
The mind in bondage, which takes the seeming for the real. 

ở4) Tâm Quang: Prabhasvara-citta (skt)——Pabhassara-citta (p)—Iâm sáng như ánh sáng— 
Tâm Quang có nghĩa là “Tâm sáng như ánh sáng.” Theo Phật giáo Tây Tạng, đây là một 
giai đoạn căn bản nhất của tâm, trong mối quan hệ giữa tâm và tất cả những hiện tượng 
là ngẫu nhiên. Trong tiến trình của sự chết, mức độ thô thiển của tâm từ từ chết đi, cho 
đến khi tâm của một thứ ánh sáng trong trẻo ló rạng. Tiến trình này gọi là lúc chết theo 
lý thuyết y khoa Mật giáo. Từ này cũng được tìm thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Theo Lạt 
Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Hiện tượng màu đen biến mất, và 
khi ấy ta thấy một ánh sáng trong suốt như màu bình minh. Đây gọi là ánh sáng trong 
suốt của giấc ngủ. Không có tâm nào vi tế hơn tâm của ánh sáng trong suốt ấy. Vào giây 
phút cuối cùng trước khi chết tâm ta nhận thấy ánh sáng trong suốt. Khi một người có 
thiện nghiệp đặc biệt để được tái sanh làm người, thì dòng tương tục của cái tâm vi tế ấy 
sẽ nhập vào sự giao hợp của tỉnh cha trứng mẹ. Từ đó trở đi tâm trở nên càng ngày càng 
thô hơn—“Prabhasvara-citta” 1s a Sanskrit term for “Mind clear of light.” According to 
Tibetan Buddhism, this 1s the most fundamental level of mind, in relation between the 
minds and all other phenomena are adventitious. During the process of death, the coarser 
levels of mind progressively pass away, until the mind of clear light dawns. Thịs 1s said to 
be the moment of death according to tantric medical theory. The term 1s also found 1n the 


1821 


Anguttara-nikaya. According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana 
Tradition, this 1s one of the eight levels of mind development during the sleep process. 
The dark appearance disappears and we perceive a clear light like the colour of dawn. 
Thịs 1s called the clear light of sleep. There 1s no consclousness more subtle than the 
mind of clear light. At the last instant before death our mind perceIves the clear light. lf a 
person has the special good karma to be reborn as a human being, the continuum of that 
very subtle mind later enters Into the union of the fatherˆs and mother”s sperm and egg. 
From that time on the mind becomes grosser and ørosser. 


85) Tâm Sắc— Mind and mafter: Namarupa (NÑame and form) (skt & p)—Mind and body—— 


a) 


b) 


c) 


1) 


ii) 


ii) 


Mentality and corporeality—Name and form——Mentality and corporeality. 

Danh sắc, thể chất và tâm thần hay tên gọi và hình thể hay vật lý và tâm lý. Đây là kết 
quả của ý thức, là uẩn thứ nhất của ngũ uẩn, và mắc thứ tư của thập nhị nhân duyên: 
Name and form or mind and body (menfal and physical energies). Thịs 1s the result of the 
conscioussness which stands for the first skandha, and the fourth link In the chain of 
conditioned arising. 

Một trong mười hai nhân duyên: One of the twelve nidanas—See Thập Nhị Nhân Duyên 
in Chapter 37. 

Danh (gồm thọ, tưởng, hành, thức) và sắc đều không thật, nhưng lại có khả năng khởi lên 
phiển não: Name (feeling, perception, volition, and consciousness) and form (both are 
unreal and øive rise to delusion). 

Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “tâm-sinh-lý” hay hợp thể của thân và tâm. Cùng một 
thứ mà có khi phát hiện ra như thuộc về tâm, mà có khi lại phát hiện ra như thuộc về 
thân: À Sanskrit term for “psycho-soma” or body and mind formation. The mind-body as 
one entity. The same thing sometimes appears as mind, and sometimes appears as body. 
Phần thứ tư trong mười hai nhân duyên. Danh sắc, thể chất và tâm thần hay tên gọi và 
hình thể hay vật lý và tâm lý. Đây cũng là kết quả của ý thức, là uẩn thứ nhất của ngũ 
uẩn: The fourth part of the twelvefold process of dependent arising (pratitya-samutpada). 
Name and form or mind and body (mental and physical energies). This 1s also the result 
of the conscioussness which stands for the first skandha. 

Do nhận thức nhị nguyên của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng tâm không phải là thân và 
thân không phải là tâm. Nhưng nếu quán chiếu sâu sắc chúng ta sẽ thấy rằng thân tức là 
tâm và tâm tức là thân. nếu vượt thoát được lối nhìn nhị nguyên cho rằng thân tâm là hai 
thực thể riêng biệt thì có thể đạt đến gần chân lý thực tại. Nhiều người đã bắt đầu ý thức 
rằng tất cả những gì xảy đến cho thân thì cũng xảy đến cho tâm và ngược lại. Y khoa 
hiện đại đã nhận ra rằng thể xác bị bệnh có thể do tâm thân gây nên. Thân và tâm không 
phải là hai thực thể riêng biệt mà chỉ là một: Our dualistic view tells us that mind cannot 
be body, and body cannot be mind. But looking deeply, we see that body 1s mind and 
mind 1s body. lf we can overcome the duality that sees the mind and body as entirely 
Separate, we come very close to the truth. Many people are beginning to realize that what 
happens to the mind, and vice versa. Modern medicine 1s aware that the sickness of the 
body may be a result of the sickness in the mind. And sickness In our minds may be 
connected to sickness 1n our bodies. Body and mind are not two separate entities, they are 
one. 


1822 


86) Tâm Sở: Cetasikas (p)—Caitasika (skQ)—Mental factors—Tâm Sở—Mental actions— 
Tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của 
tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân— 
Mental condiions or emotlons—The attributes of the mind, especially the moral 
qualities, emotions, love, hate, etc. 

87) Tâm Sở Hành: Mental factor intention—Tất cả dục vọng ham muốn khởi lên do tâm sở 
hành. Khi chúng ta thấy cái gì hấp dẫn thì chúng ta khởi sinh lòng ham muốn và muốn 
đạt cho bằng được. Ngược lại, khi chúng ta thấy cái gì không hấp dẫn thì chúng ta sanh 
tâm nhàm chán không muốn, có khi còn sanh tâm oán ghét nó nữa là khác——All of our 
desires develop because of the thoughts of our mental factor intention. When we see an 
aftractive obJect, we develop a wish to obtain that obJect. In contrary, when we see an 
unattractive obJect, we develop a wish not to obtain that obJect; sometimes we hate the 
obJect. 

88) Tâm Sở Tác Ý: Mental factor attention—Tâm tập trung vào một đối tượng trong các đối 
tượng. Với tâm sở tác ý, chúng ta có thể tập trung tư tưởng vào một vật trong một nhóm 
vật, hay một người trong một nhóm người, từ đó chúng ta có thể thực tập nhứt tâm——A 
mind which focuses on one particular obJect from among various obJects. With the mental 
factor attention, we are able to focus on one thing among a goup of things or one person 
among a øroup of people, so we can practice one-minded concentration. 

89) Tâm Sở Tầm: Mental factor investigation—Tâm quán sát bể ngoài sự vật, chứ không 
quấn sát kỹ—The mental factor Investigation, a mind which examines obljects 
superficially, without making a precIse examination. 

90) Tâm Sở Tư: Mental factor analysis—Tâm quán sát sự vật cẩn thận và rõ ràng, chẳng hạn 
như đọc kỷ một quyển sách, lý luận kỷ càng, quán sát kỹ càng, vân vân là nhiệm vụ 
phân tích của tâm—A mind which investigates its objects carefully and precisely. 
Reading a book precisely, reasoning things precisely, contemplating or medifating 
precisely, etc are the functions of the mental factor analysIs. 

91) Tâm Số: Cetasikas (p)—Mental actions—Mental factors—Qualities of mind. 

a)_ Vài phẩm chất của tâm: Several qualities of mind, or mental content or conditions. 

b)_ Mật tông coi Phật Tỳ Lô Giá Na là tâm vương như tâm và ý chí; và tâm số là những 
phẩm chất hay điều kiện tinh thần, được nhân cách hóa như đoàn tùy tùng của Ngài: 
Several qualities of mind. The esoterics make Vairocana the Mind or WIII, and the moral 
qualifies, or mental attrIibutes, are personified as his retinue. 

c) Tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của 
tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân: 
Mental conditions or emotions. The attributes of the mind, especially the moral qualities, 
emotions, love, hate, etc. 

92) Tâm Sư: Mind as master—Tâm là thầy, chứ không phải như ngoại đạo chế ngự tâm— 
The mind as master, not like the heretics mastering or subduing the mind. 

93) Tâm Thanh Tịnh Phật Độ Thanh Tịnh: Pure mìnds-Pure lands—Theo Kinh Duy Ma 
Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: “Bảo Tích! Bồ Tát 
tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm 
tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ 
làm được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hổi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ 


1823 


có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được 
thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh 
tịnh mà trí huệ được thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm 
thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát muốn 
được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi 
Phật được thanh tịnh.”——According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna- 
rasi Bodhisattva: “Ratna-rasil Because of his straightforward mind, a Bodhisattva can act 
straightforwardly; because of his straightforward deeds he realizes the profound mind; 
because of his profound mind his though(s are kept under control; because of his 
controlled thoughts his acts accord with the Dharma (he has heard); because of his deeds 
1n accord with the Dharma he can dedicate his merits to the benefit of others; because of 
this dedication he can make use of expedient methods (upaya); because of his expedient 
methods he can bring living beings to perfection; because he can bring them to perfection 
his Buddha land 1s pure; because of his pure Buddha land his preaching of the Dharma 1s 
pure; because of his pure preaching his wisdom 1s pure; because of his pure wisdom his 
mind 1s pure, and because of his pure mind all his merits are pure. Therefore, Ratna-rasl, 
1f a Bodhisattva wanfs to win the pure land he should purify his mind, and because of his 
pure mind the Buddha land 1s pure.” 

94) Tâm Thủy: Mind as water—Tâm trong sạch như mặt nước hiện lên các hình ảnh hoặc 
muôn vàn hiện tượng——The mind as a reflecting water-surface, clear and turbid. 

95) Tâm Thức: Mind and cognition——Mind and consclousness——lnternal perception——Tâm và 
thức. Theo Tiểu Thừa Câu Xá Luận thì tâm và thức giống nhau, nhưng trong Đại Thừa 
thì lại khác nhau —Mind and 1ts contents. According to the Kosa Sastra, the two are 
considered as Identical in the Abhidharma-Kosa, but different in Mahayana. 

96) Tâm Thường V¡ Vô Ký: Cittam-avyakritam-nityam (skt)—Tâm mãi mãi tịch lặng hay 
trung tính, hay không bị phân chia—The mind remains eternally quiescentf, or neutral, or 
undivided. 

97) Tâm Tính: Mind-nature—The Tathagata-garbha—Theo Khởi Tín Luận, đây là tâm bất 
biến hay Như Lai Tạng Tâm hay Tính Thanh Tịnh Tâm—Self-existing fundamental pure 
mind—Immutable mind-corpus. According to the Awakening of Faith, this 1s the self- 
exIsting fundamental pure mind (Immutable mind corpus, or mind-nature). 

98) Tâm Tính Tam Thiên: Mind as a microcosm—Một niệm tâm tính có đủ tam thiên đại 
thiên thế giới hay cả vũ trụ trong một niệm-—The universe ¡in a thought. 

99) Tâm Tỉnh Thức: ŠSati-patthana (skt&p)—The application of mindfulness—Awareness of 
Attentiveness—Bốn cơ sở thức tỉnh của tâm. Đây là một trong những bài tập thiển định 
căn bản của trường phái Tiểu Thừa, gồm chú tâm liên tục trên thân thể, cảm giác, tinh 
thần và những đối tượng tinh thần. Phương pháp thiền định chú tâm nh thức hiện được 
thực hành rộng rãi bởi Phật giáo đồ và ngay cả những người ngoại giáo (bốn căn bản hay 
bốn lãnh vực của chánh niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp)—Four 
awakening foundations of mindfulness, one of the fundamental meditation practices of 
the Hinayana, which consIsts of continuous mindfulness of body, feeling, mind and 
mental obJects. Satipatthana 1s very much practiced by Buddhists and externalists today. 

100)Tâm Tu Hành (tu tâm): Mind-cultivation—Phật dạy những vị mới tiến tu rằng: “Một tu 
sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy thân hành đạo mà 


1824 


tâm chẳng hành. Nếu tâm đã hành thì cần nói chi đến thân?”—“A monk, especially a 
novice, who practices the way should not like a buffalo pulling a rotating grain mHÌll; he 
should practice with all his mind. If the way of the mind 1s cultivated, where 1d the need 
to cultivate the body?” 

101)Tâm Tụ (hệ thống tâm thức): Cittakalapa (skt)—Mental system——Toàn bộ hệ thống tâm 
thức được phát sinh và ảnh hưởng lẫn nhau như một bó tre—Mentation system, or the 
whole mental system 1s evolved mutually conditioning like a bundle of bamboo-sticks. 

102)Tâm Tự Cao Tự Đại: Mind of Big Ego—Một số Phật tử lúc mới tu thì khiêm cung từ tốn, 
nhưng sau khi tu được một thời gian, làm được một vài phước đức, thì sanh tâm tự kiêu tự 
đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc phẩi sa vào ác đạo— 
Some Buddhists are very humble and gentle; however, after some time of cultivation and 
achieving some worldly merits, then develop a big ego and look down on everyone, øIve 
rise to thoughtless action, and eventually fall into the evil paths. 

103)Tâm Tự Tại: Control of mind—Trí huệ hay nhập vô số tam muội—Mind ¡s able to enter 
countless concentrations. 

104)Tâm Tướng: Mind-shape. 

a) Hành Tướng Tâm: Hành tướng của tâm—Manifestation of mind ¡n action. Actions 
corresponding with mind. 

b)_ Nhục Đoàn Tâm: Trái tim bằng thịt của chúng sanh—Heart-shape or the physical heart. 

105)Tâm Vật: Mind and things—Nói chung, con người không bị phiền nhiễu bởi hiện tượng 
hay vật, mà bởi ý tưởng họ đặt ra liên quan đến hiện tượng ấy. Cái chết chẳng hạn, tự nó 
chẳng có gì là khủng khiếp, nhưng sự khiếp sợ về cái chết lại nằm ngay trong đầu của 
chúng ta. Sự luyến chấp về đời sống khơi dậy sự sợ hãi giả tạo về cái chết. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhận thức rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, nên không cớ gì 
chúng ta lại đi sợ hãi cái chuyện mà chúng ta không thể nào tránh được. Nói gì thì nói, 
thật là cực kỳ khó khăn để chúng ta bất chấp cái chết và vượt qua những biểu hiện bản 
năng tự tồn vì đó là bản chất tự nhiên của tâm mình. Tuy nhiên, Phật tử vẫn có một cách 
công hiệu để hàng phục tâm mình, đó là quên mình để giúp ích tha nhân, vì làm được 
như vậy là chúng ta chuyển sự luyến ái bên trong bản thân mình thành ra từ bi hay yêu 
thương tha nhân——Generally speaking, men are not disturbed by things, but by the notlons 
they form concerning things. The death for example, 1s not In ifself, fearful; the fear 
resides only in our mind. Attachmernt to life on earth stimulates the unnatural morbid fear 
of death. Devout Buddhists should always realize that death 1s inevitable, so there 1s no 
reason for us to be fearful with such an Iinevitable event. No matter what we say, 1s 
extremely difficult for us to despite and ignore these manifestatlons of the Instinct for 
self-preservation for this 1s the natural nature of the mind. However, Buddhists still have 
an effective method of overcoming 1t, this 1s to forget the self in service for other people, 
1f 1S fo turn our love from Inwards to outwards. 

106)Tâm Vi Cảnh Sở Hệ: Cittam-vishayasambandham (skt)—Tâm bị trói buộc bởi trần cảnh 
bên ngoài—The mind 1s bound up by an external world. 

107)Tâm Viền Ý Mã: Tâm (nhảy nhót loạn động) như con vượn, ý (chạy lung tung) như con 
ngựa—Mnnd 1s like a monkey, the thought is like a horse. 

108)Tâm Vô Ký: Neutral (indifferent) mind—Tâm vô ký là tâm không thiện không ác. Tâm 
vô ký có thể dễ dàng được chuyển hóa thành hoặc tích cực hoặc tiêu cực—A neutral 


1825 


mind 1s neither wholesome nor unwholesome. Neutral mind can be easily transformed 
InfO pOSIfIVe 0r negafive one. 

109)Tâm Vô Phân Biệt: Non-conceptual mind—Với tâm vô phân biệt chúng ta không suy 
nghĩ, tưởng tượng hay nhận biết đối tượng, mà nhận biết đối tượng bằng trực giác một 
cách trực tiếp. Nhận biết bằng năm thức là vô phân biệ—With a Non-conceptual mind, 
we don't have to think or to Imagine to perceive an obJect. Non-conceptual thought 1s a 
process which perceives or apprehends its obJects directly or Intuitively. Perceiving by 
the five sense consciousnesses 1s non-conceptual, while mental consciousness can be 
either conceptual or non-conceptual. 

110)Tâm Vô Tướng: Cittantrabhasa (skt)—Tâm không có hình tướng—The mind that has no 
form. 

111)Tâm Vương: Tác dụng của tâm—Functioning mind as a whole. The mind, the will the 
đirective or confrolling mind. 

112)Tâm Vương Như Lai: Phật Tỳ Lô Giá Na được xem như Tâm Vương Như Lai, và những 
phẩm chất của tâm ấy được nhân cách hóa như đoàn tùy tùng của Ngài—Vairocana as 
the ultimate mind, the attributes being personified as his retinue 

113)Tâm Vương Tâm Sở: Functioning mind and its conditions—Tâm vương là tác dụng của 
tâm (hiểu biết chư pháp), còn tâm sở là phẩm chất hay điều kiện của những tác dụng ấy 
(tham, sân, s1, etc—EFunctioning mind and 1ts qualities. 

114)Tâm Xa: Mind vehicle—Tâm Thừa—Tâm Quán —Insight—Phật giáo lấy tâm quán làm 
chủ yếu The vehicle of ¡ntellectual consciousness. In Buddhism, meditation is the 
principal practice. 

115)Tâm Xả: Equanimity—Mind of detachment—Mind of renunciaton—Tâm xả là tâm 
không luyến ái, bao gồm xả bỏ vật chất như những của cải, thân, sắc, âm thanh, vị và 
tiếp xúc, vân vân; và xả bỏ tinh thần như tâm thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân vân— 
Detachment or renunciation includes physical (wealth, body, form, sound, smell, taste, 
touch, etc) and mental (biased minds, wrong views, self-grasping, ego-grasping, efc). 

116)Tâm Xứ: Mind-sense—Ý căn, một trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy hay tâm 
suy nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, nước, lửa, gió 
hình thành; trong khi cảnh sở đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với pháp cảnh thì 
nẩy sinh ra ý thức)—The sixth of the six senses or the twelve entrance—Thought, the 
mind-sense, the sixth of the senses, the perception of thinking or faculty of thinking or the 
thinking mind—See Lục Nhập in Chapter 116. 

117)Tâm Ý Thức: Citam-manas ca vijnana (skt)——Mind thought and perception—Tâm, Ý và 
Thức—Trong Kinh Lăng Già, “Tâm ý Thức” có nghĩa là toàn bộ máy móc của tâm thức. 
Khi “Citta” được kèm theo với “Mana” và “Vijnana,” thì nó tương ứng với cái tâm thức 
thực nghiệm, tức là “Citta” trong khía cạnh tương đối của nó cùng với sự phân biệt sai 
lầm—Mind, thought, and discernment. In the Lankavatara Sutra, these three terms 
“Citta” “Mana” and “ViJnana” are found in combination meaning the whole machinery of 
mentation. When “Citta” 1s going along with “Mana” and “ViJnana,” 1t corresponds to the 
empirical conscIousness, .e., Citta In 1†s relative aspect and therefore together with false 
discrimination. 


1826 


(B) Đặc Tánh của Tâm 
Characterisfics 0ƒ Mind 


(B-1) Sự Hoạt Động của Tâm 
Activiies 0ƒ the Mind 


Những chức năng của tâm rất rộng lớn và không tính đếm được. Chính vì vậy mà Phật 
luôn nhắc nhở tứ chúng, “Tâm như vượn chuyển cây.”—The functions of mind are very 
extensive and numberless. That's why the Buddha always remineded his disciples, “Mind 
1s like an unrest monkey Jumping from one tree to another.” 

I1) Tâm biến hóa vô cùng (nó hoạt động không giới hạn): The activities of the mind have no 
limit. 

2) Tâm phát khởi mê lầm: The mind originate delusion. 

3) Tâm phát khởi giác ngộ: The mind originate Enlightenment. 

4) Tất cả sự vật đều do tâm tạo: Everything existence or phenomenon arises from the 
functions ofthe mind. 

5)_ Tâm tạo Niết bàn: The mind creates Nirvana. 

6) Tâm tạo địa ngục: The mind creates Hells. 

7)_ Một cái tâm ô nhiễm bị vây hãm bởi thế giới ô nhiễm: An impure mind surrounds itself 
with Iimpure things. 

8) Tâm thanh tịnh xuất hiện trong một thế giới thanh tịnh: A pure mind surrounds itself with 
pure things. 

9) Tâm làm ngoại giới biến hóa vô hạn: Surroundings have no more limits than the 
activities of the mind. 

10) Tâm làm Phật: The mind creates Buddhas (Buddha 1s like our mind). 

11) Tâm làm chúng sanh: The mind creates ordinary men (sentient beings are 1s Just like our 
mind). 

12) Tâm là một họa sĩ kỳ tài có khả năng vẻ vời mọi thứ thế giới: The mind ¡s a skilful 
paInter who creates pIctures of various worlds. 

13) Không có thứ gì trên thế gian nầy mà không do tâm tạo: There ¡s nothing in the world 
that 1s not mind-created. 

14) Sanh tử đều khởi lên và tổn tại từ tâm nây: Both life and death arise from the mind and 
exIst within the mind. 

15) Tâm sanh khởi tham, sân, si; tuy nhiên, cũng chính tâm ấy sanh khởi bố thí, nhẫn nhục và 
trí huệ: The mind creates greed, anger and Ignorance; however, that very mind 1s also 
able to create giving, patlence and wisdom. 

16) Một cái tâm bị vây hãm trong thế giới ảo tưởng sẽ dẫn dắt chúng sanh đến cảnh sống sĩ 
mê u tối: A mind that is bewildered by is own world of delusion will lead beings to an 
unenlightened life. 

17) Nếu chúng ta thấy rằng không có thế giới đo tưởng ngoài tâm nầy, thì tâm u tối trở thành 
trong sáng, không còn tạo cảnh bất tịnh, nên Bồ Đề hiển lộ: If we learn that there is no 


1827 


world of delusion outside of the mind, the bewildered mind becomes clear, we cease to 
creafe impure surroundings and we attain enlightenmer. 


18) Tâm làm chủ tất cả. Do tâm mê mờ mà thế giới đầy phiền não xuất hiện. Thế giới 


thường lạc lại cũng do tâm tạo, nhưng là cái tâm trong sáng: The mind 1s the master of 
every situation (it rules and controls everything). The world of suffering 1s brought about 
by the deluded mortal mind. The world of eternal Joy 1s also brought about by the mind, 
but a clear mind. 


19) Tâm như bánh xe theo bò kéo, vì vậy mà khổ đau phiển não đi liền với người nào dùng 


tâm bất tịnh để nói năng hành động: The mind ¡s as the wheels follow the ox that draws 
the cart, so does suffering follow the person who speaks and acts with an impure mind. 


20) Nếu tâm bất tịnh thì con đường trước mặt là gồ ghể khó đi, nhưng nếu tâm thanh tịnh thì 


con đường trước mặt sẽ trở nên bằng phẳng an lành: If the mind ¡s impure, it will cause 
the feet to stumble along a rogh and difficult road; but If a mind 1s pure, the path wIll be 
smooth and the Journey peaceful. 


(B-2) Hai Loại Vận Hành Của Tâm 
Two kinds 0ƒ ƒunctioning 0ƒ the mind 


(ID Tổng quan về Hai Loại Vận Hành Của Tâm——An overview oƒ Two kinds oƒ [uncfioning 


oøƒ the mỉnd: Trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, Thiền Sư D.T. Suzuki đã phân biệt hai 
loại vận hành của tâm —lIn The Studies of The Lankavatara Sutra, Zen Master D.T. 
SuzukKI distinguished two kinds of functioning of the mind: 


(II) Chỉ tiết về Hai Loại Vận Hành Của Tâm— Details oƒ Two kinds oƒ functioning oƒ the 


Ù 


2) 


mìnd: 

Vận Hành Tùy Thuộc vào Tâm Phân Biệt: Còn gọi là sự phân biệt trí, được hàng nhị 
thừa nhận biết. Nó được gọi là Ứng Thân hay cái thân đáp ứng. Vì họ không biết rằng 
đây là do cái tâm sinh khởi hay chuyển thức phóng chiếu ra, nên họ tưởng nó là cái gì Ở 
bên ngoài họ, và khiến cho nó mang một hình tướng có thân thể mà không thể có một cái 
biết thông suốt về bản chất của nó—Functioning is dependent on the Individualizing 
Mind and 1s perceived by the minds of the two-vehicle followers. It is known as 
Responding Body. As they do not know that this 1s proJected by their Evolving Mind, they 
take 1t for something external to themselves, and making 1t assume a corporeal form, fail 
to have a thorough knowledge of Its nature. 

Vận Hành Tùy Thuộc Vào Nghiệp Thức: Đây là loại vận hành xuất hiện với tâm Bồ Tát 
nào đã nhập vào con đường Bồ Tát tính cũng như đối với tâm của những vị đã đạt đến 
địa cao nhất. Loại nầy được gọi là Báo Thân. Cái thân có thể nhìn thấy được trong vô số 
hình tướng, mỗi hình tướng có vô số nét, và mỗi nét cao vời với vô số cách, và cái thế 
giới trong đó thân trú ngụ cũng được trang nghiêm theo vô số thể cách. Vì thân thể hiện 
khắp mọi nơi nên nó không có giới hạn nào cả, nó có thể không bao giờ suy diệt, nó vượt 
khỏi mọi hoàn cảnh. Tùy theo yêu cầu của chúng sanh tín thủ. Nó không bị đoạn diệt 
cũng không biến mất. Những đặc điểm ấy của thân là những kết quả huân tập của những 


Œ) 


1828 


hành động thuần khiết như các đức hạnh toàn hảo hay Ba La Mật, và cũng là sự huân tập 
vi diệu vốn sẵn có trong Như Lai Tạng. Vì có được các tính chất vô lượng an lạc như thế 
nên nó được gọi là Báo Thân—Functioning 1s dependent on the Karma-consciousness, 
that 1s, 1t appears to the minds of those Bodhisattvas who have Just entered upon the path 
of Bodhisattvahood as well as of those who have reached the highest stage. This is known 
as the Recompense Body. The body 1s visible in infinite forms, each form has Infinite 
marks, and each mark 1s excellent in Infimte ways, and the world in which the Body has 
1fs abode 1s also embellished in manners Infinite varying. As the Body is manifested 
everywhere, It has no limifations whatever, 1t can never be exhausted, it goes beyond all 
the conditions of. determination. According to the needs of all beings 1t becomes visible 
and ¡s always held by them, 1t Is neither destoyed nor lost sight of. AlII such 
characteristics of the Body are the perfuming effect of the immaculate deeds such as the 
virtues of perfection and also the work of the mysterlous perfuming innate in the 
Tathagata-garbha. Às It is thus possession of immeasurably blissful qualities, 1t is called 
Recompense Body. 


(B-3) Những Đặc Tính chính của Tâm 
Main Characteristics 0ƒ Mind 


Tâm Hiểu Biết Chính Mình— Mind oƒ Understanding Ourselyes: Hiểu biết chính mình 
là sáng suốt hiểu biết tường tận sự vật đúng như thật sự sự vật là như vậy, là thấu triệt 
thực tướng của sự vật, tức là thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn ngay 
trong chính mình. Không phải tự mình hiểu biết mình một cách dễ dàng vì những khái 
niệm sai lâm, những ảo tưởng vô căn cứ, những thành kiến và ảo giác. Thật là khó mà 
thấy được con người thật của chúng ta. Đức Phật dạy rằng muốn có thể hiểu được chính 
mình, chúng ta phải trước hết thấy và hiểu sự vô thường nơi ngũ uẩn. Ngài ví sắc như 
một khối bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ảo cảnh, hành lều bều như lục bình trôi, 
và thức như ảo tưởng. Đức Phật dạy: “Bất luận hình thể vật chất nào trong quá khứ, vị lai 
và hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... đều trống 
rỗng, không có thực chất, không có bản thể. Cùng thế ấy, các uẩn còn lại: thọ, tưởng, 
hành, thức...lại cũng như vậy. Như vậy ngũ uẩn là vô thường, mà hễ cái gì vô thường thì 
cái đó là khổ, bất toại và vô ngã. Ai hiểu được như vậy là hiểu được chính mình.”—Mind 
Understanding ourselves means understanding things as they really are, that 1s seeing the 
1mpermanert, unsatisfactory, and non-substantial or non-self nature of the five aggregates 
of clinging In ourselves. ÏIt 1s not easy to understand ourselves because of our wrong 
concepts, baseless illusions, perversions and delusions. It 1s so difficult to see the real 
person. The Buddha taupht that in order to be able to understand ourselves, we must first 
see and understand the Iimpemanence of the five agsgregates. He compares material form 
or body to a lump of foam, feeling to a bubble, perception to a mirage, mental formations 
or volitional activitles to water-lily plant which 1s without heartwood, and consciousness 
to an illusion. The Buddha says: “Whatever material form there be whether past, future 
or present, Internal, external, øross or subtle, low or lofty, far or near that materlal form 


1829 


IS empfy, unsubstantial and without essence. In the same mamner, the remaining 
aggregates: feeling, perception, menfal formation, and consciousness are also empty, 
unsubstantial and without essence. Thus, the five aggregafes are impermanent, whatever 
IS Impermanent, that 1s suffering, unsatisfactory and without self. Whenever you 
understand this, you understand yourselves.” 


(II) Tâm là Đối Tượng của Thiền Quán— Minds or Mental States as Objects oƒ Meditation 


Ù 


b) 


c) 


đ) 


2) 


Pracfces: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn 
không thể chạy trốn khỏi tâm. Với thiển bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và 
thoát khỏi những xáo trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh thức với 
những hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát hay chú tâm đến tất cả những 
trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm được phát triển đúng cách, nó sẽ mang lại niỀm vui 
và hạnh phúc nhất. Nếu tâm bị xao lãng nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn 
không thể kể xiết. Tâm kỹ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí huấn luyện tâm họ 
như người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế bạn nên quan sát tâm mình —According to 
Bikkhu Piyananda in The Gems of Buddhism Wisdom, you cannot run away from your 
mind. By meditation, you can train the mind to keep calm and be free from disturbances 
either from within or outside. Apply concentrated awareness to the internal confuslons 
and mental conflicts, and observe or pay attention to all the changing states of your mind. 
When the mind is properly developed, 1t brings happiness and bliss. If the mind 1s 
neglected, 1t runs you into endless troubles and difficulties. The disciplined mind 1s strong 
and effective, while the wavering mind 1s weak and Ineffective. The wise train theIr 
minds as thoroughly as a horse-traIner train their horses. Therefore, you should watch you 
mind: 

Khi bạn ngôi một mình bạn nên quan sát những thay đổi nơi tâm. Chỉ nên quan sát mà 
không chống cự lại hay trốn chạy hay kiểm soát những thay đổi ấy: When you sit alone, 
you should observe the changing conditions of the mind. The task 1s only a matter of 
observing the changing states, not fighting with the mind, or avoid 1t, or try to control 1t. 
Khi tâm đang ở trạng thái tham dục, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tham dục: 
'When the mind 1s in a state of lust, be aware that we are having a mind of lust. 

Khi tâm đang ở trạng thái sân hận hay không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có 
tâm sân hận hay tâm không sân hận: When the mind 1s In a state of hatred or when 1t 1s 
{ree from hatred, be aware that we are having a mind of hatred or free from hatred. 

Khi tâm tập trung hay tâm mông lung, bạn nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tập trung 
hay tâm mông lung: When you have the concentrated mind or the scattered mind, you 
should be aware that we are having a concentrated or a scattered mind. 

Bạn nên luôn nhớ nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn cảnh thay đổi mà không 
đồng hóa với chúng: You should always remember that your job is to observe all these 
changing conditions without identifying yourself with them. 

Nhiệm vụ của bạn là không chú tâm vào hoàn cảnh bên ngoài mà chú tâm vào chính 
bạn. Quả là khó khăn, nhưng có thể làm được: Your job is to turn your attention away 
from the outside world and focus In yourself. This 1s very difficult, but it can be done. 
Quan sát tâm bạn trong đời sống hằng ngày —Watching your mind in daily life——Quan 
sát tâm trong tất cả mọi hoàn cảnh—To observe your mind in all kinds of situations: 


b) 
c) 
đ) 


q) 


1830 


Quan sát sự làm việc của tâm nhưng không đồng nhất hay bào chữa cho tư tưởng của 
bạn: To observe the working of your mind without identifying with or finding Justification 
for your thoughts. 

Không xây bức màn thành kiến: Without erecting the screen of prejudice. 

Không mong chờ tưởng thưởng hay thỏa mãn: Without expecting reward or satisfaction. 
Quan sát thấy những cảm giác ham muốn, sân hận, ganh ghét, và nhiều trạng thái bất 
thiện khác phát sanh và làm đảo lộn sự quân bình của tâm, từ đó tiếp tục hành thiển để 
loại bỏ chúng: To observe the senses of desire, hatred, jealousy and other unwholesome 
sfates that arise and upset the balance of the mind. Continue medifation practices to 
check and eliminate these harmful elements. 


(B-4) Những đặc tính khác của Tâm 
QOther characteristics 0ƒ Mind 


Tâm hay thức là phần cốt lỗi của kiếp nhân sinh— The mỉnd or consciousness is the 
core 0ƒ our existence: Theo quan điểm Phật giáo, tâm hay thức là phần cốt lõi của kiếp 
nhân sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý như đau đớn hay sung sướng, buồn hay vui, 
thiện hay ác, sống hay chết, đều không do một nguyên lý bên ngoài nào, mà chỉ là kết 
quả của những tư tưởng của chúng ta và những hành động do những tư tưởng ấy đưa đến 
mà thôi. Tâm thật sự ảnh hưởng đến thân thể con người trong từng giây từng phút trong 
đời sống. Nếu chúng ta để mặc cho những tư tưởng hằn hộc dày xéo, những trò tiêu 
khiển không lành mạnh thao túng, thì tâm này có thể gây nên thẩm họa, thậm chí có thể 
giết chết sinh mạng khác. Tuy nhiên, chính tâm này lại có thể cứu được một thân xác 
bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư tưởng chính đáng, với những nỗ lực 
chân thành, và những hiểu biết xác đáng thì nó có thể mang lại một kết quả thù thắng. 
Chính vì vậy mà Đức Phật day: “Không một kẻ thù nào có thể hại được mình hơn tâm 
niệm khát ái, sân hận và đố ky của chính mình.” Tâm với những niệm tưởng thanh tịnh 
và thiện lành thực sự sẽ mang lại cuộc sống an lành và thanh thản: According to the 
Buddhist point of view, the mind or conscIousness 1s the core of our existence. All our 
psychological experiences, such as pain and pleasure, sorrow and happiness, good and 
evil, life and death, are not attributed to any external agency. They are only the result of 
our own thoughts and therr resultant actions. Mind actually influences the body In every 
minute of life. If we allow 1t to function with the viclous and unwholesome thoughfts, mind 
can cause disaster; It can even kill another being. However, when the mind 1s 
concentrated on right thoughts with right effort and understanding, it can produce an 
excellent effect. Thus, the Buddha taght: “No enemy can harm one so much as one”s own 
thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of Jealousy, and so on.” À mind with pure 
and wholesome thoughts really lead to a peaceful and relaxed life. 


(I1) Tâm không phải là một thực tại biệt lập với thế giới cảm giác và suy tưởng— Mind ¡s 


not separate from the world oƒ thoughfs and ƒeelings: Tâm không phải là một thực tại 
biệt lập với thế giới cảm giác và suy tưởng để đi ra khỏi thế giới ấy rồi rút về tự thân. 


1831 


Khi chúng ta nhìn cái cây trước mặt chúng ta, tâm chúng ta không đi ra ngoài chúng ta để 
đi vào rừng, nó cũng không mở cửa để đón cảnh rừng đi vào. Tâm chúng ta chỉ nhắm vào 
cái cây, nhưng những cái cây ấy không phải là một đối tượng biệt lập. Mà lúc đó tâm và 
cảnh là một. Cảnh chỉ là những biểu hiện kỳ diệu của tâm mà thôi: Mind is not separate 
from the world of thoughts and feelings, how can 1t leave and retire Into 1tself? When we 
look at the tree 1n front of us, our mind does not go outside of us into the forest, nor does 
1t open a door to let the trees in. Our mind fixes on the trees, but they are not a distinct 
obJect. Our mind and the trees are one. The trees are only one of the miraculous 
manifestations of the mind. 


(HI)Tâm vận hành không ngăn ngại— The Mind ¡is functioning without limifations or 
obsfacles: Khi nói đến tâm, người ta nghĩ đến những hiện tượng tâm lý như cảm giác, tư 
tưởng và nhận thức, cũng như khi nói đến vật, chúng ta nghĩ ngay đến những hiện tượng 
vật lý như núi, sông, cây, cổ, động vật. Như vậy là khi chúng ta nói đến tâm hay vật, 
chúng ta chỉ nghĩ đến hiện tượng (tâm tượng và cảnh tượng), chứ không nói đến tâm thể 
và vật thể. Chúng ta thấy rằng cả hai loại hiện tượng (tâm tượng và cảnh tượng) đều 
nương nhau mà thành, và thể tính của chúng là sự tương duyên, vậy sao chúng ta không 
thấy được rằng cả hai loại hiện tượng đều cùng một thể tính? Thể tính ấy có người thích 
gọi là “tâm”, có người thích gọi là “vật,” có người thích gọi là “chân như.” Dầu gọi là cái 
øì đi nữa, chúng ta không thể dùng khái niệm để đo lường thể tánh này được. Vì thể tánh 
ấy không bị ngăn ngại hoặc giới hạn. Từ quan điểm hợp nhất, người ta gọi nó là “Pháp 
thân.” Từ quan điểm nhị nguyên, người ta gọi nó là “Tâm không ngăn ngại” đối mặt với 
“thế giới vô ngại.” Kinh Hoa Nghiêm gọi nó là Tâm vô ngại và cảnh vô ngại. Cả hai 
dung hợp nhau một cách viên mãn nên gọi là “tâm cảnh viên dung.”: When we speak of 
mind, we usually think of psychological phenomena, such as feelings, thoughts, or 
perceptions. When we speak of obJects of mind, we think of physical phenomena, such as 
mounftains, trees, or animals. Speaking this way, we see the phenomenal aspects of mind 
and its obJects, but we don”t see theIr nature. We have observed that these two kinds of 
phenomena, mind and obJects of mind, rely on one another for their existence and are 
therefore Iinterdependent. But we do not see that they themselves have the same nature. 
Thịs nature 1s sometimes called “mind” and sometimes called “suchness.'” Whatever we 
call 1, we cannot measure this nature using concepts. It is boundless and all inclusive, 
without limitations or obstacles. From the point of view of unity, 1t 1s called Dharmakaya. 
From the point of view of duality, 1t 1s called “mind without obstacle” encountering 
“world without obstacle.” The Avatamsaka Sutra calls It unobstructed mind and 
unobstructed obJect. The mind and the world contain each other so completely and 
perfectly that we call this “perfect unity of mind and obJect.” 


(IV)Tâm vận hành tùy thuộc vào sự phân biệ—FuncHomning ¡is dependent on the 
Individualizing Mind: Còn gọi là sự phân biệt trí, được hàng nhị thừa nhận biết. Nó được 
gọi là Ứng Thân hay cái thân đáp ứng. Vì họ không biết rằng đây là do cái tâm sinh khởi 
hay chuyển thức phóng chiếu ra, nên họ tưởng nó là cái gì ở bên ngoài họ, và khiến cho 
nó mang một hình tướng có thân thể mà không thể có một cái biết thông suốt về bản chất 
của nó—Functioning ¡is dependent on the Individualizing Mind and ¡is perceived by the 


1832 


minds of the two-vehicle followers. It is known as Responding Body. As they do not know 
that this Is proJected by theirr Evolving Mind, they take 1t for something external to 
themselves, and making It assume a corporeal form, fail to have a thorough knowledge of 
1S nafure. 


(V) Tâm Vận Hành Tùy Thuộc Vào Nghiệp Thức— Funcfioning is dependent on the 
Karma-consciousness: Đây là loại vận hành xuất hiện với tâm Bồ Tát nào đã nhập vào 
con đường Bồ Tát tính cũng như đối với tâm của những vị đã đạt đến địa cao nhất. Loại 
nây được gọi là Báo Thân. Cái thân có thể nhìn thấy được trong vô số hình tướng, mỗi 
hình tướng có vô số nét, và mỗi nét cao vời với vô số cách, và cái thế giới trong đó thân 
trú ngụ cũng được trang nghiêm theo vô số thể cách. Vì thân thể hiện khắp mọi nơi nên 
nó không có giới hạn nào cả, nó có thể không bao giờ suy diệt, nó vượt khỏi mọi hoàn 
cảnh. Tùy theo yêu cầu của chúng sanh tín thủ. Nó không bị đoạn diệt cũng không biến 
mất. Những đặc điểm ấy của thân là những kết quả huân tập của những hành động thuần 
khiết như các đức hạnh toàn hảo hay Ba La Mật, và cũng là sự huân tập vi diệu vốn sẵn 
có trong Như Lai Tạng. Vì có được các tính chất vô lượng an lạc như thế nên nó được gọi 
là Báo Thân——Functioning 1s dependent on the Karma-consciousness, that 1s, It appears to 
the minds of those Bodhisattvas who have Just entered upon the path of Bodhisattvahood 
as well as of those who have reached the highest stage. This 1s known as the Recompense 
Body. The body 1s visible in Infinite forms, each form has infimite marks, and each mark 1s 
excellent In infiinite ways, and the world in which the Body has its abode 1s also 
embellished in manners Infinite varying. As the Body 1s manifested everywhere, it has no 
limitatons whatever, it can never be exhausted, 1t goes beyond all the conditions of 
determination. According to the needs of all beings 1t becomes visible and 1s always held 
by them, it 1s neither destroyed nor lost sight of. All such characteristics of the Body are 
the perfuming effect of the Iimmaculate deeds such as the virtues of perfection and also 
the work of the mysterious perfuming Innate In the Tathagata-garbha. As 1t is thus 
possession of Iimmeasurably blissful qualities, 1t is called Recompense Body. 


(VITâm như vượn chuyền cây— Mind is like a monkey: Tâm viên—Có ai đó hỏi vị Thiền sư 
làm sao nhìn vào tự tánh của mình. Vị Thiển sư đáp: “Làm sao thấy được? Vì nếu có một 
cái lỗng với sáu cửa sổ và một con khỉ trong đó. Nếu có ai gọi “khỉ ơi,` con khỉ liền trả 
lời, và nếu có ai khác lại gọi nữa “khỉ ơi' thì khỉ lại trả lời. Và cứ thế nó tiếp tục trả lời. 
Tâm con người lại cũng như thế ấy”—Someone asks a Zen master on how to look into 
one”s self-nature. The Zen master replies: “How can? For If there is a cage with sIx 
windows, in which there 1s a monkey. Someone calls at one wIindow, “O, monkey,` and he 
replies. Someone else calls at another window, and again he replies. And so on. Human”s 
mind 1s no different from that monkey.” 


(VII)Tâm như người hướng dẫn—Mind ¡s like a supervisor: Theo Kinh Tứ Thập Nhị 
Chương, Chương 31, Đức Phật dạy: “Có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên 
muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi 
người hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì 
đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. Ý do tư tưởng sinh, 


1833 


hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm'.”——According to the Sutra In 
Forty-Two Sections, Chapter 31, the Buddha said: “here was once someone who, 
plagued by ceaseless sexual desire, wished to castrate himself. To cut off your sexual 
organs would not be as good as to cut off your mind. You mind 1s like a supervisor; 1ƒ the 
supervisor stops, his employees will also quit. If the deviant mind 1s not stopped, what 
good does It do to cut off the organs?” The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s born from 
your wIll; your wIll 1s born from thought. When both aspects of the mind are still, there 1s 
neither form nor activIty.” 


(C) Phân loại Tâm 
Categories 0ƒ Citta 


( Nhị Tâm— Two kinds oƒ mind: Theo Kinh Pháp Hoa, có hai tâm—According to the 
Lotus Sutra, there are two minds: 

(A) 

1) Chơn tâm: Như Lai Tạng Tâm sẵn có của chúng sanh—The orginal, simple, pure, natural 
mind of all creatures——Buddha-mind. 

2) Vọng tâm: Tâm khởi niệm phân biệt sinh ra hết thảy mọi cảnh giới—lIlusion-mind, 
which results in complexity and confusion. 

(B) - 

1) Định tâm: Tâm thiền định—Meditative mind or mind fixed on goodness. 

2) Tántâm: Tâm tán loạn hay là tâm tu tán thiện—The scattered, Inattentive mind, or mind 
that is only good at Intervals. 

(C) 

I) Tâm trong thân—The mind within the body: Nếu có một cái tâm bên trong thân thì cái 
tâm ấy phải biết tất cả mọi sự vật bên trong thân, nhưng hình như người ta ít biết hay ít 
để ý gì đến những sự vật bên trong thân mình—Tf the mind is within the body, it ought to 
know the things Inside the body; but people are interested In external things and seem to 
know or care little for the things within the body. 

2) Tâm ngoài thân—The mind outside the body: Nếu tâm mà ngoài thân thì nó sẽ không 
biết gì về những nhu cầu của thân, đằng nây thân cảm được những gì tâm biết và tâm 
biết được những gì mà thân cảm. Như vậy không thể nào tâm ở ngoài thân được—If the 
mind Is located outside the body, it should not be In contact with the needs of the body. 
But, in fact, the body feels what the mind knows, and the mind knows what the body 
feels. Therefore, 1t can not be said that the human mind 1s outside of the body. 

(D) 

1) Tâm phân biệ—Discriminating mind: Tâm phân biệt nằm trên nóc của cõi sanh tử nẦy 
(tâm của cõi nhị nguyên), nhưng chúng sanh lại tin rằng đây là tâm thật của mình, nên có 
mê hoặc và từ đó có khổ đau phiền não——The discriminating mind lies at the roof of this 
birth and death, but people think that this mind 1s their real mind, so the delusion enters 
Into the causes and conditions that produce suffering. 


2) 


() 


l) 


2) 


(ŒF) 
l) 


2) 


(G) 
l) 


2) 


1834 


Tâm chơn thật —True mind: Sau lưng cái tâm phân biệt còn có cái tâm giác ngộ Bồ để 
mà chúng ta gọi nó là “tâm thật.—Behind the discriminating mind, there exisfs a pure 
mind of enlightenment which 1s called the true mind. 


Tâm trần tục—Worldly mind (defiled mind): Cơ bản, thì mọi người đều có một cái tâm 
thanh tịnh trong sáng, nhưng thường thì tâm nầy bị che lấp vẫn đục bởi những chướng cấu 
của trần thế—Fundamentally, everyone has a pure clean mind, but it is usually covered 
by defilement and dust of worldly desires. 

Chánh Tâm (căn bản và chân chánh)—True and Fundamental Mind: Dù bị bao nhiêu ô 
nhiễm che lấp, chánh tâm vẫn còn đó, như mặt trăng vẫn còn đó dù bị mây che lấp—The 
essence of one”s nature. No matter how mụuch defilement covered, this mind 1s stilÏ there 
Just like the moon 1s often hidden behind clouds. 


Tâm tạm thời—Temporary mind: Tâm tạm thời là cái tâm có những cảm giác khác nhau 
từ lúc nầy qua lúc khác của đời sống, như tốt xấu, thương ghét, vui buồn, được mất, thành 
công hay thất bại, tiếng tốt hay tiếng xấu, vân vân—A temporary mind is a mind that has 
different feelings from moment to moment with the changing circumstances of life, sụch 
as temporary feelings of good and evil, love and hatred, happy and sorrow, gaIn or loss, 
success or failure, good reputation or bad reputation, and so on. 

Bổn tâm—Original mind: Khi mà người ta từ bỏ chấp trước, tưởng tượng và sự phân biệt, 
chừng đó người ta mới có khả năng lấy lại được sự thanh tịnh cho bổn tâm, và chừng đó 
cả thân lẫn tâm đều vượt thoát những ô nhiễm và khổ đau của cuộc sống—When one 
gIives up theIr attachment, Iimagination, false discrimination, and so on, one restores the 
purity of their original mind, then both body and mind would be free from defilement and 
suffering. 


Nội tâm tướng—The mind ïn is inner character and influence: Bản tâm thanh tịnh bình 
đẳng bên trong. 

Ngoại tâm tướng——The mind ïn its outer manifestations: Theo duyên mà hiện ra các đối 
cảnh. 


(II) Tam tâtmm— Three minds or hearfS: 


(A) 
l) 
2) 
3) 
(B) 
l) 


2) 
3) 
(C) 
l) 
2) 


Chí thành tâm: Perfect sinerIty. 
Thâm tâm: Profound resolve. 
Hồi hướng phát nguyện: Resolve on demitting one”s merits to others”. 


Căn bổn tâm: The 8” Alaya vijnana—The store-house—Source of all seeds of good or 
evil—Nguồn chứa mọi chủng tử thiện ác. 

Mạt na thức: The 7” Mano-vijnana mind—The mediating cause of all tain—Y bổn tâm. 
Khởi sự tâm: The sadayatana mind—The immediate influence of the six senses. 


Nhập tâm: Entering Into a condition. 
Trụ tâm: Staying In a condition. 


3) 


1835 


Xuất tâm: Departing the condition. 


(HI)Tứ Chủng Tâm— Four Kind soƒ Mind: 
(A) Bốn loại tâm vương— Catubbidha-cifa (p): Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có 


l) 


2) 


3) 


4) 


bốn loại tâm vương—According to the Abhidharma, there are four classes of 
COnSCIOuSness. 

Tâm thuộc Dục Giới: Sense-sphere consciousness: Kamavacaram (p)—Theo A Tỳ Đạt 
Ma Luận (VI Diệu Pháp), tâm dục giới là cái gì thường lui tới hay thường xuyên hiện hữu 
trong Dục Giới, hoặc cái gì thuộc về giác quan và đối tượng của giác quan, những tâm 
nầy cũng có thể phát sanh trong các cảnh giới khác. Tâm Dục Giới bao gồm bốn cảnh 
khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la), cảnh người và sáu cõi trời dục giới—According 
to the Abhidharma, the sense-sphere consciousness Includes all those cittas that have 
their proper domain In the sensuous plane of existence, though they may arise In other 
planes as well. The sense-sphere conscIousness 1s the sensuous plane of existence, which 
comprises of the four woeful realms (hells, hungry ghosts, animals, asuras), the human 
realm, and the six sensuous heavens. 

Tâm thuộc Sắc Giới —Fine-material-sphere consciousness: Rupavacaram (p)—Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm sắc giới tương ứng với Thiển Sắc Giới, cảnh giới 
mà những người chứng đắc các tầng thiển sắc giới sẽ tái sanh vào —According to 
Abhidharma, the fine-material-sphere consclousness corresponds to the fine-material 
plane of existence (rupabhumn), or the plane of conscilousness pertaining to the state of 
meditative absorption called the rupaJjhanas. 

Tâm thuộc Vô Sắc Giới—Immaterial-sphere consciousness: Arupavacaram (p)—Theo A 
Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm thuộc vô sắc giới là cái gì thuộc về Thiền Vô Sắc 
Giới, hoặc cái gì thường lui tới hay hiện hữu trong cảnh vô sắc giới. Khi một người hành 
thiển chứng đắc những trạng thái vượt trên cõi Sắc Giới, người ấy sẽ tách rời danh sắc ra 
khỏi sắc, cũng như ta có thể giữ một khối sắc ở giữa không trung. Cũng theo theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có mười hai tâm thiện trong cõi vô sắc——According to the 
Abhidharma, the immaterial sphere 1s the plane of consciousness corresponds to the 
Immaterial plane of existence (arupabhumn), or the plane of conscIousness pertaining to 
the immaterial meditative absorptions (arupajjhanas—Thiển Vô Sắc Giới) Any 
consciousness which mostly moves about in this realm 1s understood to belong to the 
Immaterial sphere. When one medifates to attain formless meditative states beyond the 
rupajjhanas, one must discard all obJects connected with material form and focus upon 
some non-material object, such as the Infinty of space. Also according to the 
Abhidharma, there are twelve kinds of Immaterial-Sphere ConscIousness. 

Tâm Siêu Thế—Supermundane consciousness: Lokutaran (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, 
tâm siêu thế có thể giúp ta vượt ra khỏi thế gian danh sắc để đạt thẳng đến cảnh giới 
Niết Bàn—According to the Abhidharma, supermundane consciousness transcend the 
world of conditioned things 1s the unconditioned element, Nirvana, and the types of 
conscIousness that directly accomplish the realization of Nirvana. 


(B) Tứ Ký Tâm— Four ways gƒ teaqching Dhamưmna ín regard to the telling oƒ thoughí: Theo 


Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại ký tâm sai khác——According to the 


l) 


2) 


3) 


4) 


1836 


Sampasadamya Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four ways of 
teaching Dhamma In regard to the telling of thought: 

Loại Ký Tâm Thứ Nhất: The first way of teaching Dhamma ïn regard to telling of 
thought—Có hạng tự lộ bằng hình tướng, nói rằng: “Ý của ngươi thế nây, ý của ngươi là 
như vậy, không phải gì khác.”—One tells by a visible sign by saying: “This is what you 
think, this 1s in your mind, you thought 1s like this.” An however much one declares, If 1S 
so and not otherwise. 

Loại Ký Tâm Thứ Hai: The second way of teaching Dhamma 1n regard to telling of 
thought—Có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, nhưng tự tổ lộ sau khi nghe tiếng phát 
ra bởi người, phi nhân, hay chư Thiện: “Ý của ngươi là như thế, ý của ngươi là như vậy, 
tâm của ngươi là như thế nầy. Nếu có tổ lộ nhiều đi nữa, thì sự tổ lộ là như vậy, không 
phải gì khác.”—One tells not by a visible sign, but through hearing a sound made by 
humans, non-humans, or devas (the rest remains the same as In Ì). 

Loại Ký Tâm Thứ Ba: The thrd way of teaching Dhamma In regard to telling of 
thought—Có loại không tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát 
ra bởi nhân, phi nhân hay chư Thiên, mà tự tổ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, 
phát ra từ sự suy tầm, tư duy—One tells neither by a visible sign nor by a sound uttered, 
but by applying one”s mind and attending to something conveyed by sound (the rest 
remains the same as ]). 

Loại Ký Tâm Thứ Tư: The fourth way of teaching Dhamma In regard to telling of 
thought—Có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra từ nhân, phi nhân và chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý phát ra từ sự suy tầm và tư duy, nhưng khi chứng được định, không tầm, không tứ, 
có thể biết được tâm người khác với tâm của mình: “Tùy ý nguyện hợp ý hành của vị 
nầy, vị nầy sẽ hướng đến tâm nầy. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác.”—One tells, not by any of the above mentioned means in I, 2, and 3, 
but when one has attained a state of mental concentration without thinking and pondering, 
by divining anotherˆs thoughts in one”s mind, and one says: “As far as so-and-so”s mind- 
force 1s directed, so his thoughts wIll turn to that thing.” 


(IV)Ngũ Tâm— Five Minds: 
(A) Năm tâm khởi lên theo tiến trình giác trí ngoại cẳnh— The ƒfive condition o‡ mind 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


produced by objective percepfion: 

Tốt Di tâm: Bất chợt nẩy sinh tâm——Immediate or instantaneous—The first impression 
Tầm cầu tâm: Attention or Inquiry. 

Quyết định tâm: Conclusion or decision. 

Nhiễm tịnh tâm: The effect, evil or good. 

Đẳng lưu tâm: The production therefrom of the causation. 


(B) Năm loại đạo tâm —Five kinds oƒ path oƒ consciousness: According to the Abhidharma, 


there are five kinds of path conscilousness—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có năm loại đạo 
tâm. 


(B-1)Path consciousness oƒ stream-entfry— Đạo Tâm Nhập Lưu: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


1837 


Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ Thiển, đồng phát sanh cùng Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: 
The first Jjhana path consciousness of stteam-entry together with Initial application, 
sustained application, zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiển, đồng phát sanh cùng Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: The 
second Jhana path conscIousness of stream-entry together with sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiền, đồng phát sanh cùng Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: The third 
Jhana path consclousness of stream-entry together with zest, happiness, and one- 
pointedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiền, đồng phát sanh cùng Lạc và Nhất Điểm: The fourth jhana 
path conscIousness of stream-entry together with happiness and one-poIintedness. 

Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiền, đồng phát sanh cùng Nhất Điểm: The fifth jhana path 
COnScIousness 0Ÿ stream-entry together with one-pointedness. 


(B-2)Ngũ Nhứt Lai Đạo Tâm— Five kinds oƒ path conscious oƒ once-refurning: The same as 1n 


(A), Just replace “Stream-entry” with “Once-returning.” 


(B-3)Ngũ Bất Lai Đạo Tâm— Five kinds oƒ path consciousness oƒ non-refurning: The same as 


1n (A), Just replace “Stream-entry” with “Non-returning.” 


(B-4)Ngũ Vô Sanh Đạo Tâm —Five kinds oƒ path consciousness oƒ Arahamiship: The same as 


1n (A), Just replace “Stream-entry” with “Arahantship.” 


(C) Năm tâm khởi lên theo tiến trình giác trí ngoại cẳnh— The ƒfive condition o‡ mind 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 


produced by obJective perception: 

Tốt Di tâm: The ñirst impression—Immediate or instantaneous—Bất chợt nẩy sinh tâm. 
Tầm cầu tâm: Attention or Inquiry. 

Quyết định tâm: Conclusion or decision. 

Nhiễm tịnh tâm: The effect, evil or good. 

Đẳng lưu tâm: The production therefrom of the causation. 


(D)Ngñũ Tâm Hoang Vụ: Five mental blockages—Ceto-khila (p)—Five mental blockages—— 


Ù 


2) 


3) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có năm tâm hoang vu—According to the 
SangIti Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there are five mental blockages: 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị Đạo 
Sư. Thế nên vị ấy không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không kiên trì và tinh tấn: 
Here a monk who has doubts and hesitations about the teacher, 1s đissatisfied and cannot 
setile his mind. Thus his mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and 
effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ đối với Pháp, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn 
đối với Pháp. Thế nên vị ấy không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không kiên trì và 
tỉnh tấn: Here a monk who has doubts and hesitations about the Dhamma, ¡s dissatisfied 
and cannot settle his mind. Thus his mind 1s not inclined towards ardour, devotion, 
persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo nghi ngờ đối với Tăng, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn 
đối với Tăng. Thế nên vị ấy không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không kiên trì và 
tinh tấn: Here a monk who has doubts and hesitations about the Sangha, is dissatisfied 
and cannot settle his mind. Thus his mind 1s not inclined towards ardour, devotion, 
p©rsistence and effort. 


4) 


5) 


1838 


Ở đây vị Tỳ Kheo nghỉ ngờ đối với Học Pháp, do dự, không quyết đoán, không có thỏa 
mãn đối với Học Pháp. Thế nên vị ấy không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 
kiên trì và tỉnh tấn: Here a monk who has doubts and hesitations about the training, is 
dissatisfied and cannot setfle his mind. Thus his mind 1s not inclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tức giận đối với các vị đồng phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao 
động, trở thành hoang vu. Vì thế vị ấy không nỗ lực đúng hướng, không hăng hái, không 
kiên trì và tinh tấn: Here a monk who ¡s angry and displeased with his fellows in the holy 
life, he feels depressed and negative towards them. Thus his mind 1s not inclined towards 
ardour, devotion, persistence and effort. 


(E)Ngũ Tâm Triền Phược— Five mental bondages: Cetaso-vinibandha (p)—Theo Kinh Phúng 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm tâm triển phược—According to the Sangiti Sutta in 
the Long Discourses of the Buddha, there are five mental bondages: 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các DỤC VỌNG (kame). Tâm của vị ấy 
không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn: Here a monk has not got rid of the 
passion, desire, love, thirst (pipasa), fever, craving (tanha) for SENSE DESIRE. Thus his 
mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với THÂN. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of passion, desire, love, 
thirst, fever, craving for the BODY (kaye). Thus his mind 1s not Iinclined towards ardour, 
devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với SẮC. Tâm của vị ấy không hướng về nỗ 
lực, hăng hái, kiên trì và tính tấn: Here a monk has not got rid of passion, desire, love, 
thirst, fever, craving for PHYSICAL OBJECTS (rupe). Thus his mind 1s not inclined 
towards ardour, devotion, persistence and effort. 

Ở đây vị Tỳ Kheo không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không 
ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với THỰC (ăn uống). Vị Tỳ Kheo nầy ăn quá sức 
bao tử chịu đựng , hưởng thọ sự sung sướng về nằm, ngồi, xúc chạm và thụy miên. Tâm 
của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn: Here a monk has not got 
rid of passion, desire, love, thirst, fever, craving for EATTING as mụuch as his belly will 
hold, he abandons himself to the pleasure of lying down, of contact, of sloth. Thus his 
mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 

Vị Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư Thiên: “Với 
luật pháp nầy, với giới luật nầy, với khổ hạnh nây hay với phạm hạnh nầy, tôi sẽ trở 
thành một loại chư Thiên này hay loại chư Thiên khác.” Tâm của vị nầy không hướng về 
nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn: A monk who practises the holy life for the sake of 
becoming a member of some body of devas (deva-nikaya), thinking: “By means of these 
rites or this điscipline, this austerify or this holy life I shall become one of the devas, øreat 
or small.” 'Thus his mind 1s not inclined towards ardour, devotion, persistence and effort. 


(V) Lục Tâm—Six Mimds: 


1839 


(A) Lục Nhiễm Tâm— Six mertal taints: 
(A-1) Tại sao tâm không tự nhiên giác ngộ ?— Why is the mìnd not inherenftly enhightened?: Có 


người cho rằng thực thể của tâm là luôn luôn chân thực và trong sáng. Tuy nhiên, nhiều 
người tin rằng tâm ban sơ vốn thanh tịnh rồi sau đó mới trở nên bị nhiễm ô một cách 
ngẫu nhiên. Theo giáo lý Phật giáo, từ khởi thủy tâm thức vốn đã bị nhiễm ô, và bản 
chất giác ngộ chỉ là hạt giống chưa được phát triển hoàn toàn mà thôi—Some believes 
that the basic entity of the mind 1s always unfabricated and clear, 1t 1s indeed thoroughly 
good. However, a lot of other people believe that the mind 1s first pure and then later 
became adventitiously defiled. According to the Buddhist theorles, from the very 
beginning the mind 1s delifed, and the enliphtened nature is Just a seed that is not 
thoroughly developed. 


(A-2)Nội dung của Lục Nhiễm Tâm— Contents oƒ the six meníal tains: Sáu thứ nhiễm tâm 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


trong Khởi Tín Luận. Dù bản chất tâm là thanh tịnh không ô nhiễm, vô minh làm tâm ô 
nhiễm qua sáu thứ sau đây-——The six mental taints of the Awakening of Faith (Khởi Tâm 
Luận). Though mind-essence 1s by nature pure and without stain, the condition of 
Ignorance or Iinnocence permifs of taint or defilement corresponding to the following six 
phrases: 

Tâm chấp nhiễm cho rằng cái “dường như” là cái “thật.” Đây là giai đoạn cuối của Bích 
Chi Phật Địa (Thanh Văn và Duyên Giác) hay Tín Trụ Địa của Bồ Tát: The stage of faith 
of Bodhisattvas: Chấp tương ưng nhiễm—The taint interrelated to attachment, or holding 
the seeming for the real, the final stage of sravakas and pratyeka-buddha. 

Ly Cấu Địa Bất đoạn tương ưng nhiễm —The stage of purity: Tâm nhiễm chấp dẫn đến 
những nguyên nhân của khổ lạc—The taint interrelated to the persisting attraction of the 
cause of pain and pleasure. 

Tâm phân biệt tương ưng nhiễm: The stage of spirituality. The taint interrelated to the 
“particularizing intelligence” which discerns things within and without this world. 

Tâm hiện sắc bất tương ưng nhiễm: The stage of emancipation from the material. The 
non-interrelated or primary taint (ipnorant mind as yet hardly discerning subJect from 
obJect, of accepting an external world. 

Tâm năng kiến bất tương ưng nhiễm: The stage of emancipation from mental effort. The 
non-interrelated or prImary taint of acceptIing a perceptive mind. 

Tâm căn bổn nghiệp bất tương ưng nhiễm: The highest Bodhisattva stage, entering the 
Buddhahood. The non-interrelated or prImary taint of accepting the idea of primal action 
or acfivify 1n the absolute. 


(B) Lục Tâm—— Six poimfs to develop a true Bodhi Mind: See Chapter 54 (T). 


(VI)Bảy Tâm Thức—Seven consciousnesses: Ý thức xãy ra khi giác quan tiếp xúc với đối 


Ù 
2) 
3) 


tượng bên ngoài —Consciousness refers to the perception or discernment which occurs 
when our sense organs make contact with their respective obJects: 

Nhãn thức: Sight consciousness. 

Nhĩ thức: Hearing conscIousness. 

Tỷ thức: Scent consciousness. 


4) 
5) 
6) 
? 


1840 


Thiệt thức: Taste conscIousness. 

Thân thức: Touch conscIousness. 

Ý thức: Mind (mano) conscIousness—Mạt na thức. 
Ý căn: Klistamano consciousness. 


(VII)Bát Tâm— Eight minds: Tám Tâm. 
(A) Bát Tâm: Eight minds: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


x 


Tà: Erroneous. 

Chánh: Correct. 

Chân: True. 

Ngụy: False. 

Đại: Great. 

Tiểu: Small. 

Thiên: Imperfect. 

Viên: Perfect. 

For more Information, please see Chapter 1 12. 


(B)Tám Tâm Siêu Thế: See Tám Tâm Siêu Thế in Chapter 54 (L). 
(C) Tám Tâm Tướng— Eight levels oƒ mind development during the sleep process: Theo Lạt 


Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, có tám tầng lớp tâm 
phát sinh trong giấc ngủ; mỗi tầng lớp có một dấu hiệu riêng—According to Lama Geshe 
Kelsang Gyatso in Buddhism In Mahayana Tradition, there are eight levels of mind 
development during the sleep process. Each level has a different sign. 


(C-1)Bốn tướng đầu tiên được nhận biết bởi những tầng mức tương đối còn thô thiển của cái 


l) 


tâm vi tế. Trong thân có tứ đại là đất, nước, lửa, và gió. Mỗi đại có một luồng khí lực đi 
kèm. Bốn tướng trạng đầu tiên nầy được gọi là bốn dấu hiệu từ thô đến tế của giấc 
ngủ—The first four appearances are perceived by relatively gross levels of the subtle 
mind. Within the body are four elements: earth, water, fire and air. Accompanying each 
element 1s 1ts energy wind. The first four signs from gross to subtle which are called the 
four appearances of sleeping: 

Tướng giống như ảo tượng—Mirage-like appearance: Theo Lạt Ma Geshe Kelsang 
Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tướng giống như ảo tượng là một trong 
tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng ảo phát sinh khi luồng khí lực của địa đại tan 
vào bên trong. Nhưng vì hiện tại ta chưa thể xử dụng ký ức hay chánh niệm trong khi 
ngủ, nên ta không thể nhận ra tướng nầy rõ ràng lắm. Nếu nghiên cứu kỹ bản chất những 
tướng nây, thì có thể ta sẽ nhận ra chúng được. Khi phát sinh cái tâm nhận ra được tướng 
ảo tượng, thì tâm này là một tâm tương đối còn thô. Trong cái tâm vi tế của giấc ngủ, có 
một số tâm tương đối thô, một số tương đối vi tế hơn những tâm khác —According to 
Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana Tradition, this 1s one of the eight 
levels of mind development during the sleep process. The mirage-like appearance 
develops when the energy wind of the earth element dissolves Iinwardly. But since at 
present we cannot use our recollection or mindfulness during sleep, we cannof recogn1ze 
these signs or appearances precisely. But If we carefully study the nature of these signs, If 
becomes possible to recognize them. When we develop the mind which perceives the 


2) 


3) 


4) 


1841 


mirage-like appearance, this 1s a relatively gross mind. Within the subtle mind of sleep, 
some minds are relatively more gross and some more subtle than others. 

Tướng giống như làn khói—Smoke-like appearance: Theo Lạt Ma Geshe Kelsang 
Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là một trong 
tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy xuất hiện khi luồng khí lực tương ứng với 
thủy đại tan vào bên trong. Khi tâm lý hay khí lực thuộc thủy đại tan ra, thì ta liền thấy 
tướng làn khói xuất hiện. Trong giấc ngủ, cái tâm nhận ra tướng làn khói là vi tế hơn tâm 
trước đấy, nhưng nó vẫn còn là một tâm còn tương đối thô phù ——According to Lama 
Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana Tradition, this 1s one of the eight levels 
of mind development during the sleep process. This appearance 1s perceived when the 
energy wind related to the water element dissolves inwardly. When the psychic or energy 
wind of the water element dissolves, we perceive the smoke-like appearance Instantly. 
Within the mind of sleep, the mind which perceives the smoke-like appearance 1s subtler 
than the previous mind but 1s still a relatively gøross mind. 

Hiện tượng giống như những con đom đóm —Fireflies appearance: Theo Lạt Ma Geshe 
Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là 
một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy sinh khởi khi khí lực tương ứng 
với hỏa đại tan vào trong tâm——According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism 
in Mahayana Tradition, this 1s one of the eight levels of mind development during the 
sleep process. This appearance arises when the energy wind which 1s related to our fire 
element đissolves inwardly. 

Hiện tượng giống như ngọn đèn thắp bằng dầu bơ —Lamp-like appearance: Theo Lạt Ma 
Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy được nhận ra liền khi 
luồng khí lực của phong đại trong chúng ta tan rã—According to Lama Geshe Kelsang 
Gvyatso in Buddhism In Mahayana Tradition, this 1s one of the eight levels of mind 
development during the sleep process. It is perceived instantly when the energy wind of 
our aIr element dissolves. 


(C-2)Bốn tướng trạng trong tiến trình chết, còn gọi là bốn tướng “không.” Nếu trong giấc ngủ 


5) 


ta có những tầng lớp tâm từ thô đến tế thì cũng vậy, khi ta chết, có những tầng lớp tâm từ 
thô đến tế, rồi vô cùng vi tế phát sanh—Four appearances during the death process, also 
called the four “emptles.” Just as we have more gross and more subtle levels of mind 
during sleep, likewise when we die we develop gross, subtle and very subtle levels of 
mind: 

Cái không đầu tiên là tâm có tướng màu trắng—Mind of white appearance: Theo Lạt Ma 
Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Lúc ấy mọi sự được tâm nhận thức 
là hoàn toàn trống rỗng nhưng trắng và sáng. Vào thời điểm nầy tâm vi tế của giấc ngủ 
phát triển, và tâm ta càng lúc càng trở nên vi tế hơn trước—According to Lama Geshe 
Kelsang Gyatso in Buddhism In Mahayana Tradition, this 1s one of the eight levels of 
mind development during the sleep process. At this time everything 1s perceived as 
totally empty but white and bright. At this point the subtle mind of sleep develops and our 
mind becomes subtler and subtler. 


6) 


ý) 


8) 


1842 


Cái không kế tiếp là tâm màu đỏ tăng trưởng—Mind of red increase: Theo Lạt Ma 
Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Cái tâm nhận ra màu đỏ này vi tế 
hơn những tầng tâm thức trước đấy. Tâm nầy thấy mọi sự hoàn toàn trống rỗng, nhưng có 
tướng màu đồ xuất hiện —According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in 
Mahayana Tradition, this 1s one of the eight levels of mind development during the sleep 
process. The mind which perceives the red appearance 1s subtler than the previous levels 
of mind. This mind perceives everything totally empty, but there is a red-coloured 
appearance. 

Tâm màu đen của định cận hành (gần chứng đắc định an chỉ) —Mind of black near- 
attainment: Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại 
Thừa, tứớng giống như ảo tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Mọi sự 
xuất hiện nhưng có một màu đen kịt. Trong giai đoạn nầy, ta trải qua giấc ngủ sâu xa 
nhất của mình —According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana 
Tradition, this 1s one of the eight levels of mind development during the sleep process. 
Everything appears entirely empty but dark or black. During this stage we experience our 
deepest sleep. 

Cái không thứ tư xuất hiện tâm với ánh sáng trong suốt—Mind of clear light: Theo Lạt 
Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo 
tượng là một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Hiện tượng màu đen biến mất, và 
khi ấy ta thấy một ánh sáng trong suốt như màu bình minh. Đây gọi là ánh sáng trong 
suốt của giấc ngủ. Không có tâm nào vi tế hơn tâm của ánh sáng trong suốt ấy. Vào giây 
phút cuối cùng trước khi chết tâm ta nhận thấy ánh sáng trong suốt. Khi một người có 
thiện nghiệp đặc biệt để được tái sanh làm người, thì dòng tương tục của cái tâm vi tế ấy 
sẽ nhập vào sự giao hợp của tinh cha trứng mẹ. Từ đó trở đi tâm trở nên càng ngày càng 
thô hơn—According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana Tradition, 
this 1s one of the eight levels of mind development during the sleep process. The dark 
appearance disappears and we perceive a clear light like the colour of dawn. This 1s 
called the clear light of sleep. There 1s no consciousness more subtle than the mind of 
clear light. At the last instant before death our mind perceives the clear light. IfÍ a person 
has the special good karma to be reborn as a human being, the continuum of that very 
subtle mind later enters Into the union of the father”s and mother”s sperm and egg. From 
that time on the mind becomes ørosser and øroSser. 


(VIII)Thập Tâm— Ten Minds: 
(A) Mười Tâm Của Tông Chân Ngôn—Ten Minds oƒ the Shingon Sect: Mười Giai Đoạn 


Phát Triển Tâm Của Tông Chân Ngôn—Ten sfages of spiritual development—Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Mật giáo hay Kim 
Cang Thừa Phật Giáo là một từ ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, vượt hẳn cả 
Tiểu Thừa và Đại Thừa. Theo Đại Sư Hoằng Pháp, có mười giai đoạn phát triển tâm. 
Những giai đoạn nào từ thấp lên cao, cho thấy sự tiến triển của tâm thức con người theo 
thời gian, còn những giai đoạn cùng phát triển đồng thời như trong 6 và 7, 8 và 9, cho 
thấy tình trạng của thế giới hướng thượng —According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, the Mystic Doctrine School or the Buddhist Diamond 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


? 
8) 


3) 


1843 


Vehicle VajJrayana 1s a name given to a higher mysfic doctrine, transcending all Hinayana 
and Mahayana doctrines. Such Diamond Vehicle is only represented by Great Master 
Kobo with his proposal of the ten stages of spiritual development. These stages coming 
one above the other, show the timely progress of the human mind, while those which 
stand co-ordinated at one time as In 6 and 7, 8 and 9, show the state of the progressIve 
world. 

Dị Sanh Kỳ Dương Tâm: Những nẻo đường của cuộc sống mù quáng do bản năng điều 
khiển. Đây là giai đoạn của phàm ngu—Various paths of blind life driven by the 
1nstinctive Impulse. This 1s the stage of common people. 

Ngu Đồng Trì Trai Tâm (nhân thừa): Cố gắng vượt lên sống đời đạo đức, như trường hợp 
của Khổng Giáo—The Vehicle of human beings striving to have a moral life, the satge of 
Confucianism. 

Anh Đồng Vô Úy Tâm (Thiên thừa): Giai đoạn chúng sanh ở cõi trời, nỗ lực cho một sức 
mạng siêu nhiên, như Lão giáo và Bà La Môn giáo—The Vehicle of heavenly beings 
striving to have a supernatural power, the stage of TaoIsm and Brahmanism. 

Duy Uẩn Vô Ngã Tâm (Thanh Văn thừa): Đây là thừa của các đệ tử trực tiếp của Phật, 
vươn lên đời sống tâm linh cao đẳng như trong các bộ phái Tiểu thừa, Câu Xá và Thành 
Thật tông—The Vehicle of the direct pupils of the Buddha, or sravaka, striving for hipher 
spiritual life as in Hinayana schools, Kusala, and the Satyasiddhi schools. 

Bạt Nghiệp Nhân Chủng Tâm (Độc Giác thừa): Thừa nầy thọ hưởng giác ngộ riêng tư, 
nhưng còn vị kỷ—The Vehicle of the self-enlightened ones (pratyeka-buddha) enjoying 
self-enlightenmernt yet falling 1nto egoism. 

Tha Duyên Đại Thừa Tâm: Cho rằng ba thừa là chân thật, giai đoạn của Tam Luận và 
Pháp Tướng tông——The doctrine of the three Vehicles, holding the three Vehicles as real, 
the stage of San-Lun and Dharmalaksana schools. 

Giác Tâm Bất Sanh Tâm: Same as in (6)—Như (6). 

Nhất Đạo Vô Vi Tâm: Nhất Thừa, cho rằng chỉ có một thừa là chân thật, giai đoạn của 
Hoa Nghiêm và Thiên Thai—The doctrine of One Vehicle, holding the one Vehicle as 
real, the stage of Hua-Yen and T”ien-T”ai schools. 

Cực Vô Tự Tánh Tâm: Same as In (8)—Như (8). 


10) Bí Mật Trang Nghiêm Tâm: Tông chỉ của Chân Ngôn tông hay Kim Cang Thừa. Theo 


quan điểm của Chân Ngôn tông, Kim Cang thừa đứng trên các thừa khác, đó là tối 
thượng thừa về Mật Giáo The Diamond Vehicle as held by the Shingon School. 
According to the Shingon idea, the Diamond Vehicle stands above all others; 1t 1s the 
supreme Vehicle of mysticism. 


(B) Những Mười Tâm khác— Other Ten kinds oƒ Minds: See Chapter 54 (U-]). 


(IX)Mười Hai Tâm— Twelve Minds: 
(A) Mười Hai Tâm Bất Thiện— Twelve Unwholesome Minds: See Chapter 54 (E). 
(B) Mười Hai Tâm Thiện Vô Sắc Giới— Twelve types 0ƒ Imunaterial-Sphere consciousness: 


See Chapter 54 (N-3). 


(X) Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒactors: See Chapter 54 (M) 


ID. 


1844 


(XI)Mười Lăm Tâm Sắc Giới— Fifteen fine-material-sphere Minds: See Chapter 54 (N-2). 


(XII)Mười Sáu Tâm— Sixteen Minds: 

(A) Mười Sáu Tâm Bất Động—Sixteen Unperturbed Minds: Mười Sáu Căn Đế—Sixteen 
roots—Trong Thanh Tịnh Đạo, sự bất động của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu gọi là l6 
căn đế—According to the Path of Purification, the mind”s unpertubedness should be 
undersfood in sixteen modes which are called the sixteen roots. 

I) Tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đãi biếng nhác nên nó bất động: 
UndeJected consciousness 1s not perturbed by indolence, thus 1t is unperturbed. 

2) Tâm không mừng rỡ thì không lay động bởi trạo cử, vậy nó bất động: Unelated 
COnScIousness Is not perturbed by agitation, thus it 1s unperturbed. 

3) Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động: Unattracted 
COnsciousness 1s not perturbed by greed, thus 1t 1s unperturbed. 

4) Tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do vậy nó bất động: Unrepelled 
COnscIousness 1s not perturbed by 1ll-will, thus 1t 1s unperturbed. 

5) Tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do vậy nó bất động: Independent 
COnscIousness 1s not perturbed by false views, thus It 1s unperturbed. 

6) Tâm không vướng mắc thì không bị lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động: 
Untrammelled consciousness 1s not perturbed by greed accompanied by zeal, thus 1t 1s 
unperturbed. 

7) Tâm giải thoát thì không lay động vì ngũ dục, do vậy nó bất động: Liberated 
COnsciousness 1S not perturbed by greed for five sense desires, thus 1t 1s unperturbed. 

8) Tâm không liên hệ đến cấu uế thì không lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động: 
Unassociated conscIousness 1s not perturbed by defilement, thus it is unperturbed. 

9) Tâm không còn rào ngăn thì không bị lay động bởi rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất động: 
Consciousness rid of barriers 1s not perturbed by the barrler of defilement, thus It 1S 
unperturbed. 

10) Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động: 
Unified consciousness 1s not perturbed by the defilement of variety, thus 1t is unperturbed. 

11) Tâm tăng cường với tín thì không bị lay động bởi bất tín, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by faith 1s not perturbed by faithlessness. 

12) Tâm tăng cường bởi tấn thì không bị lay động vì giải đãi, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by energy 1s not perturbed by indolence, thus 1t 1s unperturbed. 

13) Tâm tăng cường bởi niệm thì không bị lay động bởi thất niệm hay lơ đễnh, do vậy nó bất 
động: Consciousness reinforced by mindfulness 1s not perturbed by negligence, thus 1t 1S 
unperturbed. 

14) Tâm tăng cường với định thì không bị lay động bởi trạo cử, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by concentratlon 1s not perturbed by agitation, thus 1t 1S 
unperturbed. 

15) Tâm tăng cường bởi tuệ thì không bị lay động bởi ngu si, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by understanding 1s not perturbed by Ignorance, thus 1t 1S 
unperturbed. 


1845 


16) Tâm được chiếu sáng thì không bị lay động bởi bóng tối vô minh, do vậy nó bất 
độngllluminated consciousness 1s not perturbed by the darkness of Ignorance, thus 1t 1s 
unperturbed. 

(B) Mười Sáu Tâm Đế —Sixteen Minds: Tám loại nhẫn và tám loại trí —Eight kinds of 
patlence and eight kinds of wisdom. 

(B-1) Tâm Khổ Đế— Mind oƒ Suffering: 

1) Khổ pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Suffering. 

2) Khổ pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Suffering. 

3) Khổ loại nhẫn: Patience with Kinds of Suffering. 

4) Khổ loại trí: Wisdom concerning Kinds of Suffering. 

(B-2) Tâm Tập Đế—Mind oƒ Accumulation: 

5) Tập Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Accumulation. 

6) Tập Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Accumulation. 

7)_ Tập loại nhẫn: Patience with Kinds of Accumulation. 

8) Tập loại trí: Wisdom concerning kinds of Accumulation. 

(B-3) Tâm Diệt Đế— Mind oƒ Extinction: 

9)_ Diệt Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Extinction. 

10) Diệt Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Extinction. 

11) Diệt loại nhẫn: Patience with Kinds of Extinction. 

12) Diệt loại trí: Wisdom concerning Kinds of Extinction. 

(B-4) Tâm Đạo Đế— Mind oøƒ the Way: 

13) Đạo Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of the Way. 

14) Đạo Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of the Way. 

15) Đạo loại nhẫn: Patience with Kinds of the way. 

16) Đạo loại trí: Wisdom concerning Kinds of the way. 


(XIII)Mười Tám Tâm Vô Nhân— Eighteen rootless minds: Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi 
Diệu Pháp, có cả thấy mười tám Tâm Vô Nhân—According to Bhikkhu Bodhi ¡in 
Abhidhamma, there are eighteen kinds of rootless minds: 

(A) Bảy loại Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân—Seven types oƒ unwhlesome resultanf fypes oƒ 
minds: 

I1) Nhãn thức đồng phát sanh cùng thọ Xả: Eye-consciousness accompanied by equanimity. 

2) Nhĩ thức đồng phát sanh cùng thọ Xả: Ear-consciousness accompanied by equanimity. 

3) Tỷ thức đồng phát sanh cùng thọ Xả: Ñose-consciousness accompanied by equanimity. 

4) Thiệt thức đồng phát sanh cùng thọ Xả: Tongue-consciousness accompanied by 
€quanimity. 

5) Thân thức đồng phát sanh cùng thọ Khổ: Body-consciousness accompanied by pain. 

6) Tiếp thọ tâm, đổng phát sanh cùng thọ Xả: Receiving consciousness accompanied by 


€equanimity. 
7) Suy đạt Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả: Investigating consciousness accompanied by 
€equanimity. 


(B) Tám loại Tâm Quả Thiện Vô Nhân— Eight wholesome-resultanf ftypes oƒ rootless mìnds: 
8) Nhãn thức quả thiện, đồng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant Eye- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 


1846 


9) Nhĩ thức quả thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant ear-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

10) Tỷ thức quả thiện đồng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant nose-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

11) Thiệt thức quả thiện đổng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant tongue- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

12) Thân thức quả thiện, đổng phát sanh cùng thọ lạc: Wholesome-resultant body- 
ConscIousness accompanied by pleasure. 

13) Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant receiving-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

14) Tiếp thọ Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ: Wholesome-resultant investigating- 
COnscIousness accompanied by Joy. 

15) Suy Đặc Tâm, đổng phát sanh cùng thọ Xả: Wholesome-resultant investigating- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

(C) Ba loại tâm hành vô nhân— Three rootless functional types oƒ minds: 

16) Ngũ môn hướng Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả: Five-sense-door adverting 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

17) Ý môn hướng Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả: Mind-door adverting consciousness 
accompanied by equanimIty. 

18) Tiếu sanh tâm, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ: Smile-producing consciousness 
accompanied by Joy. 


(XIV)Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõối Dục Giới: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), có 
hai mươi bốn tâm đẹp—According to the Abhidharma, there are twenty-four Sense- 
Sphere Beautiful ConscIousnesses: 

(A) Tám Loại Tâm Thiện— Eight Sense-Sphere ConsciOMSnesS: 

1) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by Joy, associated with knowledge, unprompted. 

2) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by Joy, associated with knowledge, prompted. 

3) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by Joy, dissociated from knowledge, unprompted. 

4) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by Jjoy, dissociated from knowledge, prompted. 

5) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by equanimity, associated with knowledge, unprompted. 

6) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by equanimity, associated with knowledge, prompted. 

7) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by equanimity, dissociated from knowledge, 
unprompted. 

8) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by equanimity, dissociated from knowledge, prompted. 

(B) Tám loại Tâm Quả Dục Giới— Eighft kimds oƒ Sense-Sphere Resultant Consciousness: 


1847 


9) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by Joy, associated with knowledge, unprompted. 

10) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by Joy, assocIated with knowledge, prompted. 

11) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by Joy, dissociated from knowledge, unprompted. 

12) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by Jjoy, dissociated from knowledge, prompted. 

13) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by equanimity, associated with knowledge, unprompted. 

14) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by equanimity, associated with knowledge, prompted. 

15) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by equanimity, dissociated from knowledge, 
unprompted. 

16) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that acompanied by equanimity, đissociated from knowledge, prompted. 

(C) Tám Loại Tâm Hành— Fight kinds oƒ Sense-Sphere Functional Consciowsness: 

17) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by joy, associated with knowledge, unprompted. 

18) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by Joy, associated with knowledge, prompted. 

19) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by Joy, dissociated from knowledge, unprompted. 

20) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by Joy, dissociated from knowledge, prompted. 

21) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by equanimity, associated with knowledge, unprompted. 

22) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Consciousness that 
accompanied by equanimity, associated with knowledge, prompted. 

23) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: 
Consciousness that accompanied by equanimity, dissociated from knowledge, 
unprompted. 

24) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: Consciousness 
that accompanied by equanimity, dissociated from knowledge, prompted. 


(XV)Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp— Forty-six Concomitant Memtal Functions: See Chapter 
54 (M) (IV). 


(XVDNăm Mươi Mốt Tâm Sở—Fffty-one Mental Factors: Fifty-one Dharmas interactive 
with the Mind—See Chapter 54 (M) (V). 


(XVII)Năm Mươi Hai Tâm Sở— FỰfty-two Mental Sfates: See Chapter 54 (M) (VŨ. 


1848 


(XVIII)Bách Tâm pháp: Citta-dharma (skt)—One hundred divisions of all mental qualities 
and their agents—See Chapter 50. 


(D) Kiểm Soát Tâm 
Confrol Your Mind 


(D-1) Trạng Thái Tâm 
Sfate 0ƒ Mind 


(Tâm của hành giả— Mind oƒ pracfifioner: Tâm của người tu phải thanh tịnh. Người tu 
không nên cầu khả năng dự tri hay sự biết trước. Sự biết trước chẳng mang lại điều gì 
hay ho, mà ngược lại chỉ gây thêm phiền phức cho chúng ta mà thôi. Nó khiến cho chúng 
ta phân tâm, không tập trung tinh thần được, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và phiển não sẽ 
chồng chất thêm. Nếu không cầu sự biết trước, chúng ta sẽ không có phiền não, tâm 
không bị chướng ngại. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Bởi không chướng ngại, 
nên không sợ hãi, viễn ly hết mọi mộng tưởng điên đảo, đó là Niết Bàn cứu cánh.” Đây 
mới chính là tâm của hành giả trên bước đường tu Đạo——The mind of a cultivator must be 
pure. Do not long for foreknowledge of events. To have this kind of foreknowledge 1s, in 
fact, nothing but a lot of trouble, because 1t leads to discrimination In our thinking and 
prevents us from being able to concentrate. Being unable to concentrate or Íocus our 
energy on cultivation, our idle thoughts run wild, then afflictions come in droves (herds). 
lf we do not crave this foreknowledge in the first place, then we also wIll not have 
afflictions, and we are free of impediments. According to the Heart Sutra, the Buddha 
taught: “Because there 1s no Iimpediment, he leaves distorted dream-thinking far behind; 
ultimately Nirvana!” 'This, then, should be the mind of a cultivator. 


(II) Trạng thái tâm— State 0ƒ mỉnd: Tâm cảnh hay tâm thần (trạng thái tâm). Một đối tượng 
vật thể có gây phiển toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái tâm hơn là 
vào chính đối tượng đó. Nếu chúng ta cho rằng nó là phiển toái, thì nó phiền toái. Nếu 
chúng ta không cho rằng nó phiền toái thì nó khôg phiển toái. Tất cả đều tùy thuộc vào 
trạng thái tâm. Thí dụ như đôi khi trong thiển quán chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. 
Nếu chúng ta nương theo và mắc kẹt vào chúng, chúng sẽ quấy rối thiển quán của chúng 
ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta dứt bỏ chúng khỏi tâm của chúng ta ngay khi chúng vừa mới 
khởi lên, thì chúng sẽ không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn đòi hỏi một cái gì đó 
từ cuộc sống, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận 
cuộc đời là cái mà chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có người 
tìm hạnh phúc trong vật chất; người khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần 
đến vật chất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, không thể 
đo được bằng số lượng tài sản. Nếu chúng ta biết đủ với những gì chúng ta đang là hay 
đang có, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. Ngược lại nếu chúng ta không hài lòng với 
những øì chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn ngự trị trong ta. Tham dục 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


1849 


không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống rỗng. Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương dạy: “Một kẻ đầy tham dục dù sống trên trời cũng không thấy đủ; một người 
đã ha tham dục dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.” Theo kinh Lăng Già, có ba loại 
tâm thức—Mental Intelligence or spirt of mind. Whether something obJective 1s 
troublesome or not often depends on the state of mind rather than the obJect Itself. IÝ we 
think that 1t 1s trouble, then it 1s trouble. If we do not think that it 1s trouble, then 1t 1s not 
trouble. Everything depends on the mind. For example, sometimes during meditation we 
are Interrupted by outside noises. If we dwell on them and cling to them, they will disturb 
our meditation, but IŸ we dismiss them from our minds as soon as they arise, then they 
will not cause a disturbance. If we are always demanding something out of our life, then 
we will never be content. But If we accept life as 1t is, then we know contentment. Some 
people seek happiness through material things; other people can be happy without many 
material things. Why? Because happiness 1s also a state of mind, not a quantitive measure 
Of possessions. If we are satisfied with what we are and have now, then we are happy. 
But If we are not satisfied with what we are and have now, that is where unhappIness 
dwells. The desire 1s bottomless, because no matter how much 1s put 1n(o 1f, 1t can never 
be filled up, It always remains empty. The Sutra In Forty Two Chapters taught: “Though a 
person filled with desires dwells in heaven, still that 1s not enough for him; though a 
person who has ended desire dwells on the ground, still he 1s happy.” According to the 
Lankavatara Sutra, there are three states of mind or consciousness, or three kinds of 
perception. 


(D-2) Kiểm Soát Tâm 
Confrol Your Mind 


Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm trên cơ thể—Man?s mìnd inƒluences hỉs body 
proƒfoundly: 

Nếu để tâm ta hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, tâm có thể gây ra 
những thẩm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, nhưng tâm có thể chữa khỏi thân bệnh—If 
allowed to function viciously and entertain unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster, 1t can even Kill a being, but it can cure a sick body. 

Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành mạnh với cố gắng và hiểu biết chính 
đáng, hiệu quả mà nó có thể sinh ra rất rộng lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành 
mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh thoải mái —When the mind ¡s 
concentrated on right thoughts with right effort and understanding the effect It can 
produce 1s Immense. ÀA mind with pure and wholesome thoughts really does lead to 
healthy relaxed living. 

Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng 
tham dục, đố ky, ganh ghét, vân vân. Một người không biết điều chỉnh tâm mình cho 
thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì thây ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm 
và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú 
trong nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng—Thus, the Buddha taught: “No enemy can 


4) 


5) 


1850 


harm one so mụuch as one”s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of 
Jealousy, and so on. À man who does not know how to adJust his mind according to 
circumstances would be like a corpse In a coffin. Turn your mind to yourself, and try to 
find pleasure within yourself, and you wIll always find therein an Infinite source of 
pleasure ready for your enJoymeIt. 

Chỉ khi tâm trí được kểm chế và giữ đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp 
nhàng thứ tự thì nó sẽ trở nên hữu ích cho sở hữu chủ và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa 
bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới nầy đều do sự tạo thành 
loài người mà tâm trí không được huấn luyện, kềm chế, cân nhắc và thăng bằng—It is 
only when the mind ¡s controlled and 1s kept to the right road of orderly progress that 1t 
becomes useful for 1ts possessor and for socIety. A disorderly mind 1s a liability both to 1ts 
owner and to others. All the havoc In the world 1s created by men who have not learned 
the way of mind control, balance and poIse. 

Bình tnh không phải là yếu đuối. Một thái độ bình nh luôn thấy trong con người có văn 
hóa. Chẳng khó khăn gì cho một người giữ được bình tĩnh trước những điều thuận lợi, 
nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thực là khó khăn vô cùng. Bằng sự bình 
tĩnh và tự chủ, con người xây được sức mạnh nghị lực—Calmness is not weakness. A 
calm attitude at all times shows a man of culture. lt 1s not too difficult for a man to be 
calm when things are favourable, but to be calm when things are goIing wrong 1s difficult 
indeed. Calmness and control build up a person”s strength and character. 


(II) Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc, và lo lắng— The 


Ù 


2) 


3) 


mữnd ïs influenced by bad mood, provoke, emofion, and WoFFy: 

Không nên đi đến một quyết định vội vàng nào đối với bất cứ vấn để gì khi bạn đang ở 
trong một tâm trạng bất an hay bị khiêu khích, ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi 
cảm xúc, vì quyết định trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau nầy—You 
should not come to any hasty decision regarding any matter when you are In a bad mood 
or when provoked by someone, not even when you are In good mood ¡influenced by 
emotion, because such decision or conclusion reached during such a period would be a 
matter you could one day regret. 

Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt nhất, mà cũng là kẻ 
thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những đam mê của tham, sân, sĩ tiềm Ẩn trong 
tâm bằng cách tu tập giới định huệ_——Angry ¡s the most dangerous enemy. Mind is your 
best friend and worst woe. You must try to kill the passions of lust, hatred and Ignorance 
that are latent in your mind by means of morality, concentration and wisdom. 

Bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay từ 
bây giờ, và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái 
tạo được quá khứ và cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xãy ra cho tương lai. Chỉ có 
khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại—The 
secret of happy, successful living lies in doing what needs to be done now, and not 
worrying about the past and the future. We cannot go back into the past and reshape 1t, 
nOr can we anticipate everything that may happen 1n the future. There 1s one moment Of 
time over which we have some conscious confrol and that 1s the present. 


1851 


(HI)Trau đôi lòng từ ái và sự lấy ơn trả ơn nơi tâm— Cultivate your mìnd with loving- 


Ù 


2) 


kindness and refurning good ƒor evil: 

Hãy trau dồi tâm bằng lòng từ ái—Let's cultivate our minds with loving-kindness: Nếu 
có thể an ủi người khác bằng những lời lẽ dịu dàng để làm cho họ an lòng và hạnh phúc 
thì tại sao chúng ta không làm? Nếu chúng ta có thể giúp đở người khác bằng của cải thì 
dù việc bác ái nầy nhỏ nhoi đến thế nào đi nữa nó cũng không thể nghĩ bàn được—lf we 
can console others with kinds words that can make them feel peaceful and happy, why 
don”t we do that? If we can help others with worldly possessions, however, scanty that 
charity may be, it is Inconceivable. 

Trau đồi tâm bằng cách lấy ân trả oán—Cultivate the mind by returning good for evil: 
Trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng Dhammananda đã khẳng định: 
“Nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước tiên bạn phải giết kẻ thù lớn nhất chính nơi bạn, 
đó là sự nóng giận của bạn. Hơn nữa, nếu bạn hàm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm 
đúng những ước vọng của kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của họ. Bạn không nên 
nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán dương, giúp đỡ và thân cận gần gũi 
bạn. Có nhiều điều bạn có thể học hỏi được từ kẻ thù; bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn 
toàn sai vì họ là kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn đôi khi có nhiễu đức tính tốt mà bạn 
không ngờ được. Bạn không thể nào loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy oán báo oán. Nếu làm 
như vậy bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương pháp tốt nhất và đúng nhất để chống lại 
kẻ thù là mang lòng thương yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó không thể làm 
được hay vô lý. Nhưng phương pháp đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn bắt 
đầu biết một người nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy cố gắng tìm hiểu 
nguyên nhân chính của sự thù hằn đó; nếu là lỗi của bạn thì bạn nên thừa nhận và không 
ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là do sự hiểu lầm giữa hai người thì bạn nên giải bày 
tâm sự và cố gắng làm sáng tổ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động 
nào đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng người đó bằng 
năng lượng tỉnh thần-lIn The Gems of Buddhism Wisdom, Most Venerable 
Dhammanada confirmed: “If you want to get rid of your enemies you should first kill your 
anger which 1s the greatest enemy within you. Furthermore, If you act Inconsiderately, 
you are fulfilling the wishes of your enemies by unknowingly entering into thetr trap. 
You should not think that you can only learn something from those who praise and help 
you and associate with you very close. There are many things you can learn from your 
enemies also; you should not think they are entirely wrong Just because they happen to 
be your enemies. You cannot imagine that sometimes your enemies also possess certain 
good qualities. You wI1ll not be able to get rid of your enemlies by returning evil for evIl. 
lf you do that then you wIll only be Iinviting more enemies. The best and most correct 
method of overcoming your enemies 1s by radiating your kindness towards them. You 
may think that this 1s impossible or something nonsensical. But this method 1s very highly 
appreciated by all wise people. When you come to know that there 1s someone who 1s 
very angry with you, you should first try to find out the main cause of that enmIty; 1Ý If 1S 
due to your mistake you should admrit 1t and should not hesitate to apolog1ze to him. IÝ 1t 1s 
due to certain misunderstandings between both of you, you must have a heart to heart talk 
with him and try to enlighten him. IÝ ¡t is due to Jealousy or some other emotional feeling 


1852 


you must try fo radiate your loving-kindness towards him so that you will be able to 
influence him through your menfal energy. 


(IV)Trau dồi độ lượng và khiêm tốn nơi tâm— Cultivate your mìnd with toleranee, humility, 


Ù 


2) 


3) 


and pafience: 

Hãy trau đổi độ lượng, vì độ lượng giúp bạn tránh những phán xét vội vàng, thông cảm 
với những khó khăn của người khác, tránh phê bình ngụy biện để nhận thức rằng cả đến 
người tài ba nhất cũng không thể không sai lầm; nhược điểm mà bạn tìm thấy nơi người 
cũng có thể là nhược điểm của chính bạn—Cultivate tolerance, for tolerance helps you to 
avoid hasty Jjudgments, to sympathize with other peopleˆ*s troubles, to avoid captious 
criticism, to realize that even the finest human being 1s not infallible; the weakness you 
find in other people can be found 1n yourse]f too. 

Khiêm nhường không phải là nhu nhược, mà khiêm nhường là cái thước đo của người trí 
để hiểu biết sự khác biệt giữa cái hiện tại và cái sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ 
mệnh hoằng pháp của Ngài bằng đức khiêm cung là loại bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của 
một vị hoàng tử. Ngài đã đạt Thánh quả nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn nhiên, và 
chẳng bao giờ Ngài biểu lộ tánh kẻ cả hơn người. Những lời bình luận và ngụ ngôn của 
Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ hay phô trương. Ngài vẫn luôn có thì giờ để tiếp xúc với 
những người hèn kém nhất Humility ¡s not weakness, humility ¡is the wise man”s 
measuring-rod for learning the difference between what 1s and what 1s yet to be. The 
Buddha himself started his ministry by discarding all his princely pride 1n an act of 
humility. He attained sainthood during his life, but never lost his naturalness, never 
assumed superlor airs. His dissertations and parables were never pompous. He had time 
for the most humble men. 

Kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện. Nóng giận đưa đến rừng rậm không lối thoát. Trong khi 
nóng giận chẳng những chúng ta làm bực bội và làm người khác khó chịu vô cùng, mà 
chúng ta còn làm tổn thương chính mình, làm yếu đi thể chất và rối loạn tâm. Một lời nói 
cộc cằn giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra không bao giờ có thể lấy lại được dù 
cho bạn có xin lỗi cả ngàn lần—Be patient with all. Anger leads one through a pathless 
Jungle. While 1t Irritates and annoys others, 1t also hurts oneself, weakens the physical 
body and disturbs the mind. A harsh word, like an arrow discharged from a bow, can 
never be taken back even I1f you would offer a thousand apologles for It. 


(D-3) Đạt Tâm 
Basic Understanding 


Theo Phật giáo, trí tuệ không phải là sự chất đống của tri thức. Trái lại, nó là sự vùng 
vẫy để thoát khỏi các tri thức ấy. Nó đập vỡ những tri thức cũ để làm phát sinh những tri 
thức mới phù hợp với thực tại hơn. Khi Copernicus phát hiện trái đất quay xung quanh nó 
và quay xung quanh mặt trời, có biết bao nhiêu ý niệm cũ về thiên văn học bị sụp đổ, 
trong đó có ý niệm trên và dưới. Thuyết Lượng Tử hiện thời đang phấn đấu mãnh liệt để 
vượt thoát các ý niệm đồng nhất và nhân quả vốn là những ý niệm căn bản xưa nay của 


Œ) 


1853 


khoa học. Khoa học cũng đang dấn thân trên con đường rũ bổ ý niệm như đạo học. Cái 
hiểu biết nơi con người được diễn dịch thành khái niệm, tư tưởng và ngôn ngữ. Cái biết ở 
đây là tri thức thu lượm được bằng cách chất chứa. Nó là cái thấy trực tiếp và mau lẹ. Về 
mặt tình cảm thì gọi là cảm xúc. Về mặt tri thức thì gọi là tri giác. Nó là một trực giác 
chứ không phải là kết quả của suy luận. Có khi nó hiện hữu tràn đầy trong chúng ta, 
nhưng chúng ta không diễn dịch nó thành khái niệm được, không dùng hình thức tư duy 
để chuyên chở nó được và do đó không diễn tả được thành lời. Không thể diễn tả nên lời, 
đó là tâm trạng của chúng ta vào lúc đó. Có những tri thức được nói trong đạo Phật là 
“bất khả tư, bất khả nghị, bất khả thuyết,” nghĩa là không thể suy tư, nghị luận và lập 
thành học thuyết được. Ngoài ra, sự hiểu biết còn là miếng chắn giúp bảo vệ hành giả 
khỏi sự tấn công của tham, sân và si. Con người thường hành động sai quấy là do bởi vô 
minh hoặc không thấy rõ được chính mình, không thấy rõ những khát vọng muốn đạt 
hạnh phúc cũng phương cách nào để đạt được chân hạnh phúc. Sự hiểu biết còn giúp 
hành giả có khả năng triệt tiêu nhiễm trược và tăng cường đức tính tốt nơi chính mình— 
According to Buddhism, understanding 1s not an accumulation of knowledge. To the 
contrary, 1t 1s the result of the struggle to become free of knowledge. Understanding 
shatters old knowledge to make room for the new that accords better with reality. When 
Copernicus discovered that the Earth goes around the sun, most of the astronomical 
knowledge of the time had to be discarded, including the ideas of above and below. 
Today, physics 1s struggling valiantly to free 1fself from the Ideas of identity and cause 
effect that underlie classical sclence. Sclence, like the Way, urges us to get rid of all 
preconceived notlons. Understanding, in human, 1s translated into concepts, thoughts, and 
words. Understanding 1s not an aggregate of bits of knowledge. It 1s a direct and 
Immediate penetration. In the realm of sentiment, it ¡s feeling. In the realm of intellect, 1t 
1S perception. Ït is an Intuition rather than the culmination of reasoning. Every now and 
aganmn 1t Is fully present In us, and we find we cannot express 1t in words, thoughts, or 
concepts. “Unable to describe 1t,” that 1s our situation at sụch moments. Insights like this 
are spoken of in Buddhism as “impossible to reason about, to điscuss, or ftO Incorporate 
Into doctrines or systems of thought.” Besides, understanding also means a shield to 
protect cultivator from the attack of greed, hatred and ignorance. À man often does wrong 
because of his ignorance or misunderstanding about himself, his desire of gaining 
happiness, and the way to obtain happiness. Understanding will also help cultivators with 
the ability to remove all defilements and strengthen their virtues. 


(E) Tâm Bất Thiện 
Unwholesome Mind 


Tổng Quan về Tâm Bất Thiện—An overview oƒ Unwholesome Minds: Nesative mind— 
Unwholesome mind—Tâm bất thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và 
tà kiến, vân vân), cũng như những hành động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ 
hủy diệt sự an lạc và thanh tịnh bên trong. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm 
bất thiện bắt nguồn từ các căn hoặc “Tham,” hoặc “Sân.”—Negative or unwholesome 


1854 


mind creates negative or unwholesome thoughts (anger, hatred, harmful thoughts, wrong 
Views, etc), speech (lying, harsh speech, double-tongued, etc), as well as deeds which 
are the causes of our sufferings, confusion and misery. Unwholesome or negative mind 
will destroy our inner peace and tranquility. According to the Abhidharma, unwholesome 
COnscIousnesses rooted In either “Greed,” or 1n “Delusion.” 


(H) Chỉ Tiết về Tâm Bất Thiện— Details oƒ Unwholesome Minds: 
(A) Tâm Bất Thiện bắt nguồn từ căn “Tham ”—Unwholesome consciousnesses rooted in 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


greed (accompanied by greed): 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và liên hợp với tà kiến (tà kiến hoặc 
làm tăng trưởng sự chấp trước, hoặc tự nó là sự chấp trước), tỷ như một cậu bé bỗng dưng 
(không có sự xúi dục) ăn cắp trái táo từ quày trái cây một cách vui vẻ (đồng phát sanh 
với thọ hỷ), cho rằng việc ăn cắp nây không có gì là xấu cả (liên hợp với tà kiến): 
Consciousness that accompanied by Joy, associated with wrong view (the view that may 
be either reinforce the attachment from which the consciousness springs by providing 1t 
with a rational Justification, or the view 1tself may be an obJect of attachment 1n 1fs own 
right), unprompted (the absence of prompting), 1.e. with Joy, holding the view that there 1s 
no evil in stealing, a boy spontaneously steals an apple from a fruit sfall. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và liên hợp với tà kiến, tỷ như một cậu bé 
do sự xúi dục của bạn, vui vẻ ăn cắp một trái táo, cho rằng việc ấy không có gì là xấu 
cả: Consciousness that accompanied by joy, associated from wrong view, prompted (the 
presence of prompting), 1.e. with Joy, holding the view that there 1s no evIl in stealing, a 
boy steals an apple through the prompting of a friend. 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và không liên hợp với tà kiến, tỷ như 
cậu bé vì vui mà ăn cắp một trái táo từ quày trái cây, dù biết rằng làm như vậy là xấu 
(không liên hợp với tà kiến) và không do ai xúi dục: Consciousness that accompanied by 
JOy, dissociated from wrong view, unprompted, I.e. with Joy, a boy steals an apple 
(without any prompting) from a fruit stall, knowing that stealing 1s an evil deed (does not 
hold any wrong view). 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và không liên hệ với tà kiến, tỳ như có bạn 
xúi dục, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, dù biết rằng ăn cắp là xấu (không liên 
hợp với tà kiến): Consciousness that acompanied by joy, dissociated from wrong view, 
prompted, I.e. with Joy and prompting from a friend, a boy steals an apple from a fruIt 
stall, knowing that stealing 1s an evil deed (does not hold any wrong view). 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, và liên hợp với tà kiến, tỷ như một 
cậu bé bỗng dưng ăn cắp một trái táo một cách thản nhiên, không vui không buồn (thọ 
xả), không ai xúi dục, cho rằng việc ăn cắp nầy không có gì là xấu cả (liên hợp với tà 
kiến): Consciousness that accompanied by equanimity, associated with wrong view, 
unprompted, 1.e. with neutral feeling (not Joy nor sorrow), a boy steals an apple, without 
any prompting, holding the view that there 1s no evil in stealing (does hold wrong view). 
Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, và liên hợp với tà kiến, tỷ như một cậu bé 
do sự xúi dục mà thản nhiên ăn cắp một trái táo, thấy rằng việc ăn cắp nầy không có gì 
là xấu cả (liên hợp với tà kiến): Consciousness that accompanied by equanimity, 


7) 


8) 


1855 


associated with wrong view, prompted, 1.e. with neutral feeling, prompting from a friend, 
a boy steals an apple from a fruit stall, holding the view that there 1s no evil in stealing. 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, và không liên hợp với tà kiến, tỷ như 
một cậu bé bỗng dưng ăn cắp một trái táo, không ai xúi dục, dù biết rằng ăn cắp là xấu 
(không liên hợp với tà kiến): Consciousness that accompanied by equanimity, dissociated 
from wrong view, unprompted, 1.e. with neutral feeling, without any prompting, a boy 
steals an apple even though he knows that stealing 1s an evil deed (dissassociated with 
Wrong view). 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tà kiến, tỷ như một cậu 
bé, do sự xúi dục của bạn, bỗng dưng ăn cắp một trái táo, dù biết rằng ăn cắp là xấu 
(không liên hợp với tà kiến): Consciousness that accompanied by equanimity, dissociated 
from wrong view, prompted, 1.e. with neutral feeling and prompting from a friend, a boy 
steals an apple, even though he knows that stealing 1s an evil deed (dissassociated from 
Wrong view). 


(B) Tâm bắt nguồn từ căn “Sân °—Consciousnesses rooted in “hatred” (accompanied by 


Ù 


2) 


hatred): 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp với tà kiến, tỷ như do 
bởi một cơn sân hận nhứt thời (không mưu tính trước) mà một người có thể sát hại một 
người khác: Consciousness that accompanied by displeasure, associated with aversion, 
unprompted, I.e. with hatred a man murders another In a spontaneous fẨit of rage. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp với tà kiến, tỷ như do bởi 
sân hận mà một người mưu tính và sát hại người khác: Consciousness that accompanied 
by displeasure, associated with aversion, prompted, 1.e. with hatred one man murders 
another after premedifation. 


(C) Tâm bắt nguồn từ “Si”—Consciousnesses roofed in “Delusion” (accompanied by 


Ù 


2) 


delusion): 

Tâm đồng phát sanh cùng thọ xả, và liên hợp với hoài nghi, tỷ như do bởi si mê mà một 
người hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật cũng như công năng giải thoát của giáo 
pháp của Ngài: Consciousness that accompanied by equanimity, associated with doubt, 
1.e. due to delusion, a man doubts the enliphtenment of the Buddha or the efficacy of the 
Dharm as a way to deliverance. 

Tâm đồng phát sanh cùng thọ xả, và liên hợp với phóng dật, tỷ như vì si mê mà một 
người có tâm phóng dật không thể nào chú tâm được vào một để mục: Consciousness 
that accompanied by equanimity, associated with restlessness, I.e. due to delusion, a 
p©rson 1s so distracted in mind that he canot focus his mind on any obJect. 


(D) Mười Hai Tâm Bất Thiện— Twelve Unwholesome Minds: Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vĩ 


Diệu Pháp, có mười hai tâm bất thiện —According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, 
there are twelve kinds of uanwholesome minds: 


(D-1)Tám tâm Bất Thiện bắt nguồn từ căn tham—Eight types of unwholesome minds which 


Ù 


are accompanied by grecd: 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ và liên hợp với tà kiến: Mind 
unprompted, accompanied by Joy, associated with wrong view. 


1856 


2) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ và liên hợp với tà kiến: Mind prompted, 
accompanied by Joy and associated with wrong view. 

3) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, dù không liên hệ với tà kiến: Mind 
unprompted, accompanied by Joy, dissociated from wrong view. 

4) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, và không liên hợp với tà kiến: Mind 
prompted, accompanied by Joy, dissociated from wrong vIew. 

5) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, liên hợp với tà kiến: Mind 
unprompted, accompanied by equanimity, associated from wrong view. 

6) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh với thọ Xả, liên hợp với tà kiến: Mind prompted, 
accompanied by equanimity, associated with wrong view. 

7)_ Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không liên hợp với tà kiến: Mind 
unprompted, accompanied by equanimity, dissociated from wrong view. 

8) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không liên hợp với tà kiến: Mind 
prompted, accompanmied by equanimity, dissociated from wrong view. 

(D-2)Có hai loại tâm bất thiện bắt nguồn từ căn Sân—There are two kinds of unwholesome 
minds rooted in hatred: 

9) Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp với ác ý: Mind 
unprompted, accompanied by displeasure, associated with aversion. 

10) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, có liên hợp với ác ý: Mind prompted, 
accompanied by displeasure, associated with aversion. 

(D-3)Hai loại tâm bất thiện bắt nguồn từ căn Si—Two kinds of unwolesome minds rooted in 
Delusion: 

11) Tâm đồng phát sanh cùng thọ Xả và liên hợp với hoài nghi: Mind accompanied with 
equanimity and associated with doubt. 

12) Tâm đồng phát sanh cùng thọ Xả và liên hợp với phóng dật: Mind accompanied by 
equanimity and associated with restlessness. 


(E) Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒacfors: Theo Vĩ Diệu Pháp, có 
mười bốn tâm sở bất thiện—According to The Abhidharma, there are fourteen 
unwholesome factors—See Chapter 54 (M) (II). 


(F) Giác Ngộ Tâm 
Enlhightened Mind 


(D_ Bản chất của Giác Ngộ Tâm— The Nature 0ƒ Mind oƒ Enlightenment: Cái diệu tâm bẳn 
giác hay bản tánh nguyên thủy của con người. Giác Ngộ Tâm luôn giác ngộ những điều 
sau đây: The 1lluminated mind, the original nature of man. The Mind of Enlightenment 1S 
always enlightened the followings 

I) Thân nây chẳng phải TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự tổng hợp giả tạm của tứ đại 
(đất, nước, lửa, gió) mà thôi. Dĩ nhiên tiến trình của Tâm được kinh điển hệ thống hóa và 
mô tả một cách rất rõ ràng, nhưng kinh nghiệm tâm qua Thiền định vượt ra ngoài sách vở 
kinh điển. Sách vở không thể nào nói cho mình biết về kinh nghiêm phát sinh của si mê, 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


1857 


hay cẩm giác phát sanh từ tác ý. Người có tâm giác ngộ là người không dính mắc vào 
ngôn từ, mà chỉ đơn thuần thấy tất cả các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Con người 
ấy có khả năng buông xả. Khi các pháp phát sinh, người ấy tỉnh thức và biết rõ, nhưng 
không chạy theo chúng. Người con Phật nên luôn nhớ rằng một khi Tâm nầy bị khuấy 
động thì nhiều loại tâm khác được thành hình, tư tưởng và phản ứng cũng được khởi lên 
từ đó. Vì vậy mà người có tâm giác ngộ luôn thấy sự vật theo chân lý, không cảm thấy 
hạnh phúc hay khổ đau theo những đổi thay của điều kiện. Đây mới đích thực là sự bình 
an, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không tùy thuộc vào nhân quả hay 
điểu kiện, vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, thiện và ác. Không còn cái gì để nói hay 
cái tâm nào khác để chứng đắc nữa: This body is not ME (self or MINE (self-belonging), 
but 1s only a temperary collaboration of the four great elements (land, water, fire, and 
wind). Of course, the systematic outline of the process In the texts 1s very clear and 
accurate, but the experience of the state of mind that we obtain in meditation 1s beyond 
textual study. Text books cannot tell us about the exprience of Ignorance arising, or how 
volition feels. ÀA person with an enlightened mind wIll not attach to the words. He simply 
sees that all things are impermanent, unsatisfactory, and empty of self. He let go of 
everything. When things arise, he 1s aware of them, knows them, but not accompanIes 
them to any where. Buddhists should always remember that once the mind 1s stirred up, 
the various menfal formations, thought constructions, and reactions sfart arising from It. 
Therefore, the one who possesses an enlightened mind always sees according to the truth 
and does not becomes happy or sad according to changing conditions. This 1s true peace, 
free of birth, aging, sickness, and death, not dependent on causes, results, or condifions, 
beyond happiness and suffering, above good and evil. Nothing can be spoken about it. Ño 
other mind can be achievedl 

TÂM THỨC PHÂN BIỆT nây cũng thế, nó chỉ là sự tổng hợp của sáu trần là sắc, thỉnh, 
hương, vị. Xúc, và pháp mà thôi. Do vậy nên nó cũng chẳng phải là TA và CỦA TA nữa. 
Hiểu được như vậy, hành giả tu tập sẽ dứt trừ những thứ sau đây—The discriminating 
mind 1s the same way; 1t 1s the result from the combination of the six elemenfs of form, 
sound, odor, flavor, touch and dharma. Therefore, 1t 1s also not ME or SELF- 
BELONGING etther. If cultivators are able to penetrate and comprehend in this way, 
they will be able to eliminate the followIngs. 

Hai thứ trói buộc là NGÃ và NGÃ SỞ. Ngã và Ngã sở đã không, tức nhiên sẽ dứt trừ 
được cái “Ngã Tướng” hay cái “Chấp Ta”: Two types of bondage of SELF and SELE- 
BELONOING. If there is no “Self” or “Self-belonging,” then the Self-Form, or the 
characteristic of being attached to the concept of self wIll be eliminated immediately. 

Sự “Chấp có nơi người khác” hay “Nhơn Tướng” cũng không: The Other's Form or the 
characteristic of clinging to the concept of other people does not exist eIther. 

Sự chấp “Có” nơi tất cả chúng sanh hay “Chúng Sanh Tướng”: The Sentient Beings Form 
or the characterIstic of clinging to the existence of all other sentient beings will no longer 
eXISI. 

Sự chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai chứng đắc: The Recipient-Form is also 
eliminated. 


1858 


3) Vì Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên hành giả liền được Giác Ngộ: Because 
these four form-characteristics of sentient beings no longer exist, the practitioners will 
attain Enlightenment. 


(II) Giác Ngộ Tâm theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm— Mind oƒ Enlightenment accoridng 
to Most Venerable Thỉch Thien Tam: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Chúng 
sanh thường chấp sắc thân nầy là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. 
Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên 
thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của 
sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một người trước kia dốt, nay theo 
học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một 
kẻ chưa biết Ba Lê, sau có địp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy 
vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang cảnh của đô 
thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau bỏ lãng 
không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta 
khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn 
luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm như 
gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp 
trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã 
không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có “nhơn tướng.” Cái ta của 
mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có 
“chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai 
chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không 
có “thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không phải không có thật thể chân ngã 
của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành 
không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn thay đổi sanh diệt, 
không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành 
không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” cũng thế. Cho nên 
cổ đức đã bảo: “Cần chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiên 
hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng 
thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế mà 
hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để Tâm—Mind of enlightenment. According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, 
enlightened mind 1s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. Sentient beings 
are used to grasping at this body as “me,” at this discriminating mind-consciousness which 
1s subJect to sadness and anger, love and happiness, as “me.” However, this flesh-and- 
blood body 1s illusory; tomorrow, when 1t đies, it w1lÏ return to dust. Therefore, this body, 
a composite of the four elements (earth, water, fore, and air) 1s not “me.” The same 1s 
true with our mind-consciousness, which 1s merely the synthesis of our perception of the 
six “Dusts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For example, a person 
who formerly could not read or write, but 1s now studying Vietnamese or English. When 
his studies are completed, he will have knowledge of Vietnamese or English. Another 
example 1s a person who had not known Paris, but who later on had the opportunity to 


1859 


visit France and absorb the sights and sounds of that city. Upon his return, 1Ý someone 
were to mention Paris, the sights of that metropolis would appear clearly In his mind. That 
knowledge formerly địd not exist; when the sights and sounds entered his subconscious, 
they “existed.” If these memories were not rekindled from time to time, they would 
gradually fade away and disappear, returning to the void. This knowledge of ours, 
Ssomefimes existing, sometimes not existing, some Images disappearing, other Images 
arising, always changing following the outside world, 1s illusory, not real. Therefore, the 
mind-consciousness 1s not “me.” The anclents have said: “he body 1s like a bubble, the 
mind 1s like the wind; they are Illusions, without origin or True Nature.” lf we truly 
realize that body and mind are ¡llusory, and do not cling to them, we wIll gradually enter 
the realm of “no-self,'”” escaping the mark of self. The self of our self being thus void, the 
self of others is also void, and therefore, there 1s no mark of others. Qur self and the self 
of others being void, the selves of countless sentient beings are also void, and therefore, 
there 1s no mark of sentilent beings. The self being void, there 1s no lasting ego; there 1s 
really no one who has “attained Enlightenmert.” This 1s also true of Nirvana, ever- 
dwelling, everlasting. Therefore, there 1s no mark of lifespan. Here we should clearly 
understand: 1t is not that eternally dwelling “Irue Thusness” has no real nature or true 
self; it is because the sages have no attachment to that nature that It becomes void. 
Senfient beings being void, obJects (dharmas) are also void, because obJects always 
change, are born and die away, with no self-nature. We should clearly realize that this 1s 
not because objects, upon disintegration, become void and non-existent; but, rather, 
because, being 1llusory, their True Nature 1s empty and void. Sentient beings, too, are like 
that. Therefore, ancIent have said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and dharmas are empty, 
can proceed to recite the Buddhaˆs name with a pure, clear and bright mind, free from all 
attachments. Only when he cultivates In sụch an enlightened frame of mind he be said to 
have “develop the Bodhi Mind.” 


(G) Tâm Không 
Mind oƒ Non-Existence 


(D Nghĩa của Tâm Không— The meanings oƒ Mind oƒ Non-Existence: 


Ù 


2) 


3) 


Tâm Không hay Vô tâm không có nghĩa là không có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm 
không vướng mắc: Inconsciousness does not mean that we don't have a mind or have no 
mind, it does mean that we have a mind which 1s free from attachment to thoughts (free 
from se]lf-consclousness). 

Trong Thiển Phật giáo, “Vô Tâm” diễn tả trạng thái tâm thức trước khi nhị nguyên bị 
phân chia bởi tư tưởng: In Zen Buddhism, “No-Mind” describes a state consciousness 
before the division into duality created by thought takes place. 

Chỉ khi nào trong tâm không còn một vật, ấy là vô tâm. Phật dạy, trong tu tập phải lấy 
pháp vô tâm để chế ngự vọng tâm: Only when the mind is empty (does not have 


4) 


1860 


anything); thus 1t 1s called “mind of non-exIstence. The Buddha taught that in cultivation, 
practictioners should take this mind to tame the deluded mind. 

Tâm Không là Tâm bất nhị: Trạng thái của tâm thức trước khi nó bị chia thành nhị biên 
bởi tư tưởng—The state of consciousness before the division ¡into duality created by 
thought takes place. 


(II) Tâm Không là Tâm Siêu Việ— Mind oƒ Non-Existence as a transcendemtal mind: TỔ 


Bồ Đề Đạt Ma mang sang Trung Quốc quan điểm của người Ấn về chư pháp đến từ tâm. 
Cái mà chúng ta gọi là tâm siêu việt vì nó vượt qua giới hạn, như mặt trời không bị mây 
che. Tất cả các vị nối pháp của Ngài, cho đến tổ thứ năm, đều đông ý rằng thiền là giữ 
cho tâm này không bị nhiễm ô. Tâm như minh kính đài, không để cho bụi đóng khi soi 
nó, nghĩa là người tu phẩi giữ tâm mình như người soi gương giữ kiếng vậy. Mãi đến khi 
tiếng sét Huệ Năng nổ lên thì thuyết “Tâm Không” mới thực sự ra đời —Patriarch 
Bodhidharma brought with him to China the Indian view that all this world comes from 
mind. What we may call Divine Mind, since 1t 1s beyond all limitations, Just as the sun 1s 
beyond all clouds. His successors, up to the Fifth Patriarch, agreed that meditation should 
be such as to favor the reception of this pure light without stain or dust. The monk”s mind 
was to be “a mirror bright” and must not “øather dust while it reflects,” which means that 
he must be on guard. lt was only upon the Hui-Nengs lightning that the doctrine of “Mind 
of Non-Existence” came forward. 


(HI)Tâm Không là Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng sanh (không phải do nỗ lực mà có cái 


tâm này, chỉ cần trở về với nó là được)— Mind oƒ Non-Existence means beings° innafe 
Buddhahood: Ý tưởng là khi các bạn nỗ lực để hoàn thành một nhiệm vụ và nếu dốc hết 
năng lực, cuối cùng các bạn có thể thành công, các bạn tự buông mình với tư cách ý thức. 
Tuy nhiên, trên thực tế tâm thức của các bạn vẫn còn nỗ lực hoàn thành công việc, trước 
khi các bạn biết rõ điều đó các bạn thấy sự việc đã xong rồi, “Hoạn nạn của con người là 
cơ may của thượng đế.” Đó là điều mà người ta muốn nói bằng câu “Thực hiện được 
nhiệm vụ nhờ ở tâm không.” Nhưng người ta cũng có thể hiểu quan niệm của Phật chẳng 
có tâm theo cách triết học. Vì theo triết học Thiển, tất cả chúng ta đều có sẵn Phật tánh 
phát sinh Bát Nhã, soi sáng mọi sinh hoạt tinh thần và thể xác của chúng ta. Phật tánh 
cũng tác động như mặt trời phát sinh ra ánh sáng và sức nóng, hay như tấm gương phản 
ảnh tất cả những gì xuất hiện trước nó, nghĩa là một cách vô thức, với “vô tâm” theo 
nghĩa trạng từ. Vì vậy người ta nói rằng “Phật vô tâm” hay “nhờ thành Phật người ta hiểu 
vô niệm.” Do đó, một cách triết lý mà nói, không cần bất cứ một nỗ lực có ý thức nào cả, 
kỳ thật chúng chỉ là những chướng ngại cho sự thành Phật mà thôi. Chúng ta vốn là 
những vị Phật. Nói thành một cái gì đó là phạm Thánh và theo lý luận học, là một sự 
trùng lập. Do đó “không có tâm” hay “yêu thích vô niệm,” do vậy nó có nghĩa là không 
có tất cả mọi nỗ lực xảo diệu, tự tạo hay giả dối bên ngoài, tất cả đều trái ngược với tâm 
không——The idea 1s that when every effort 1s put forward to achieve some task, and you 
are finally exhausted and have come to an end of your energy, you øIve yourself up so 
far as yOUr conscIousness Is concerned. In fact, however, your conscious mind 1s still 
Iintensely bent on the work accomplished. “Man”s extremity 1s God”s opportunity.” This 1S 
really what 1s meant by “to accomplish the task by no-mind.` But there 1s also a 


1861 


phiosophical construction of the idea of Buddha”s no-mind. For, according to Zen 
philosophy, we are all endowed with the Buddha-nature from which Prajna Issues, 
1llumining all our activitiles, mental and physical. The Buddha-nature does this in the 
same way as the sun radiates heat and light, or as the mirror reflects everything coming 
before 1t, that 1s to say, unconsciously, with “no-mind”, In 1ts adverbial sense. Hence It 1s 
declared that “Buddha 1s unconscious” or “By Buddhahood 1s meant the unconscIous.` 
Philosophically speaking, therefore, no special conscIous strIVings are necessary; In fact 
they are a hindrance to the attainment of Buddhahood. We are already Buddhas. To talk 
about any sort of attainment 1s a desecration, and logically a tautology (môn Lập Thừa). 
“Having no-mind,” or “cherishing the unconscious,` therefore means to be free from all 
these artificial, self-created, double-roofing efforts. Even this “having', this “cherishing", 
goes agaInst “Mind of No-Existence.” 


(H) Thân Lực-- Tâm Lực--Nghiệp Lực 
Body power--Mind power--Kqrinic poWer 


Thân Lực: Body power—Không còn ai có thể nghi ngờ gì về sự liên hệ giữa thân và 
tâm, ý thức và tất cả những kinh nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào thân xác, vì thế nên 
thân và tâm không thể tách biệt. Tuy nhiên, theo Phật giáo, tâm thức của con người có 
năng lực của nó và năng lực ấy có thể được làm cho tăng thêm qua quán chiếu hay thiển 
định. Thêm vào đó, ngành y khoa hiện đại ngày càng phải thừa nhận rằng năng lực của 
tâm đóng một vai trò trọng yếu trong việc giúp thân lực hồi phục các bệnh tật. Nói gì thì 
nói, ngày nay ai cũng phải thừa nhận tâm lực có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thân lực hay 
những thay đổi vật lý trong thân thể con người—No one can have any doubt about the 
relatilonships between the body and the mind, our consciousness and all experlences are 
confingent upon our body, so the human mind and human body are Iinseparable. However, 
according to Buddhism, human mind has I1ts own power which can be enhanced through 
reflection and meditation. In addition, it is well known that there 1s a growing recognition 
within the modern medical field that the mind power plays a crucial role in the healing 
process of the physical body. In whichever way, 1t 1s now acknowledged that the mind 
power can effect the body power or the physical changes. 


Tâm Lực: Mind power—Phần lớn tâm ý chúng ta luôn bao gồm các trạng thái liên quan 
tới những đối tượng mà chúng ta đã trải nghiệm trong quá khứ, những hồi ức về quá khứ 
chuyển vào ý thức hiện tại của chúng ta làm cho tâm ý của chúng ta trở nên phức tạp 
hơn. Kết quả là chúng ta rất khó nhận thấy được bản chất thật sự của tâm ý của chính 
mình. Tâm lực là sức mạnh bởi tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều mối nặng 
nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần thức của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. 
Để thấy rõ bản chất thật sự của ý thức, chúng ta có thể thực tập thiển quán. Qua thiển 
quán, chúng ta có thể giải thoát tâm thức chúng ta thoát khỏi những tư tưởng về kinh 
nghiệm quá khứ, cũng như những dự tính của tâm thức trong tương lai. Khi mình có thể 
cởi bỏ các ý tưởng về quá khứ và tương lai, từ từ mình có thể an trú được trong thời khắc 


1862 


hiện tại—Most of our consclous mind consists either of states related with obJects that we 
have experienced ¡n the past, recollections of the past experiences Inform our present 
COnsciousness fo make our consclousness more complicated. As a result, 1t 1s Very 
difficult for us to glimse the actual nature of our consciousness. Mind power or wIll power 
1s the strength of the mind. Because our mind thoughts have many strengths and 
weaknesses which keep pulling us; therefore, when we địe our consciousness will go with 
the stronger force. In order for us to see the actual nature of our consciousness, we can 
practice reflection or meditation. Through reflectiona and meditation, we can free our 
mind from thoughts of past experiences and from any form of anticipation of the future. 
When we are able to clear away thoughts of the past and future, we will gradually be 
able to abide 1n the present momernt. 


3. Nghiệp Lực: Karma-power—See Chapter 34. 


4. Tâm lực và nghiệp lực: Theo ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 trong Liên Tông Thập Tam 


Œ) 
Ù 


Tổ của Trung Quốc, có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp lực có lớn, nhưng 
tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi vì nghiệp kia nguyên lai không có tự tánh, nghĩa là nghiệp 
không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn nương vào nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho 
nghiệp mạnh thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp— 
According to Great Master Chi-Sun, the Twelfth Patriarch of the Thirteen Patriarchs of 
Chinese Pureland Buddhism, there are two kinds of karma, mind power and karmic 
power. Even though karmic power 1s great, the mind power 1s even greater. Because 
karma does not have an Iinherent nature. lít means that karma 1s not a pre-eXIsting 
phenomenon, but 1t relies entirely on the mind to arise. Therefore, 1f the mind gIves 1t 
1mportance, then the karma will become stronger. The mind can give rise to karma, If can 
also destroy 1t. 


(D Tâm Phân Biệt 
Discruminating Mind 


Tổng quan về Sự Phân Biệ— An overview 0ƒ Discrimination: Vikalpa (skÐ. 

Phân biệt là nguyên nhân trực tiếp của luân hồi sanh tử. Kỳ thật vạn hữu giai không. Vì 
thế Đức Phật dạy: “Mọi người nên sống chung đồng điệu với nhau trong mọi hoàn cảnh.” 
Sự hài hòa sẽ đưa đến hạnh phúc, ngược lại không hài hòa hay không đồng điệu sẽ đưa 
đến khổ đau phiền não vì nguyên nhân trực tiếp của sự không đồng điệu là sự phân biệt. 
Lịch sử thế giới đã cho thấy chính nạn phân biệt, phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, 
vân vân, đã gây ra không biết bao nhiêu là thảm họa cho nhân loại. Sự phân biệt chẳng 
những gây ra không đồng điệu trong cuộc sống, nó còn gây ra sự bất ổn cho cả thế giới. 
Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có ba loại kiêu mạn: phân biệt hay kiêu mạn 
“Tôi bằng”, phân biệt hay kiêu mạn “tôi hơn,'` phân biệt hay kiêu mạn “tôi thua.`— 
Discrimination or the mental function of distinguishing things 1s the fundamental cause of 
samsara. In reality, all phenomena are one and empty. Thus the Buddha taught: 


2) 


1863 


, 


“Everyone should live harmoniously In any circumstances.” Harmony will cause 
happiness, on the contrary, disharmony will cause sufferings and afflictions, for the direct 
cause of the disharmony 1s the discrimination. World history tells us that 1s the 
discrimmination, điscrimmination 1n race, skimn color, religlons, etc.. have caused 
innumerable misfortunes and miserles for human beings. Discrimination does not only 
cause disharmony in life, but it also cause unrest for the whole world. According to The 
Connected Discourses of the Buddha, Chapter Esanavaggo (searches), there are three 
kinds of discrimination: the discrimination “I am equal,` “lam superior,` or “IÏ am InferIor.' 
Theo Thiển Sư D. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, đây là một trong năm 
pháp tướng. Phân biệt là sự đặt tên cho tất cả các đối tượng và tính chất nầy mà phân 
biệt cái nầy khác với cái kia. Tâm phàm phu phân biệt tướng và hiện tượng, chủ quan lẫn 
khách quan, vì thế mà bảo rằng cái nầy là như thế nầy chứ không phải như thế kia. Từ đó 
chúng ta có những tên gọi như voi, ngựa, bánh xe, người hầu, đàn bà, đàn ông, từ đó mà 
phân biệt xấy ra—According to Zen Master D. T. Suzuki in The Studies In The 
Lankavatara Sutra, this 1s one of the five categorles of forms. Discrimination (vikalpa) 
means the naming of all these obJects and qualities, distinguishing one from another. 
Ordinary mental discrimination of appearance or phenomena, both subJective and 
obJective, saying “this 1s sụch and not otherwise;” and we have names such as elephant, 
horse, wheel, footman, woman, man, wherein Discrimination takes place. 


(I1) Tâm phân biệt— Discruininating mỉnd: Tâm phân biệt do thức với cảnh tướng bên ngoài 


làm duyên hiện lên mà phát sinh từ ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Nghĩa rốt ráo 
của chánh kiến là không phân biệt. Thấy mọi người như nhau, không đẹp cũng không 
xấu, không thông minh cũng không ngu dốt. Hành giả nên luôn nhớ rằng tâm phân biệt 
phát xuất từ tham muốn và si mê, nó nhuộm màu mọi vật bằng cách nầy. Đó là thế giới 
do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta cảm thấy cái nhà đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ là do tâm 
phân biệt của chúng ta. Chúng ta dùng tham ái và si mê để so sánh với cái khác nên có 
sự phân biệt lớn nhỏ. Thế gian nầy luôn có sự bất đồng. Xem xét sự bất đồng của chúng, 
đồng thời tìm hiểu sự tương đồng. Sự tương đồng ấy nằm ở chỗ tất cả đều trống rỗng và 
không có tự ngã. Tâm không phân biệt không có nghĩa là tâm chết hay bất động như một 
pho tượng. Người giác ngộ cũng suy nghĩ nhưng biết tiến trình suy nghĩ là vô thường, bất 
toại nguyện, và không có tự ngã. Hành giả phải thấy những điều nầy một cách rõ ràng. 
Chúng ta cần phải truy tầm đau khổ và chận đứng nguyên nhân gây ra đau khổ. Nếu 
không thấy được điều nây thì trí tuệ sẽ không bao giờ nẩy sinh. Hành giả không nên 
đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác đúng theo thực tướng của 
nó, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn 
đề của chúng ta——Discriminating mind discriminating and evolving the objects of the five 
senses. Right understanding ultimately means nondiscrimination, seeing all people as the 
same, neither good nor bad, neither clever nor foolish. Our desire and I1gnorance, our 
discriminations color everything in this way. Thịs 1s the world we create. We see a house 
beautiful or ugly, big or small from our discriminating mind. Practitioners should always 
remember that our discriminating mind 1s controlled by lust and attachment, thus we 
discriminate things as big and small, beautiful and ugly, and so forth. There are always 
differences in this world. We should know those differences, yet to learn the sameness 


Ù 


2) 
3) 


4 


1864 


too. The sameness of everything 1s that they are empty and without a self. A non- 
discriminating mind does not mean to become dead like a dead statue. One who 1s 
enlightened thinks also, but knows the process as Impermanent, unsatisfactory and empty 
Of self. Practitioners must see these things clearly. We need to Iinvesfigate suffering and 
SfOp 1s causes. If we do not see 1t, wIsdom can never arise. There should be no gueswork, 
we must see things exactly as they are, feelings are Just feelings, thoughts are Just 
thoughts. This 1s the way to end all our problems. 


(J) Tâm Pháp 
Mental dharmas 
Ciftam (sk£) 


Chư pháp được chia làm hai loại: Sắc pháp là những gì có chất ngại, và Tâm Pháp là 
những gì không có chất ngại mà duyên khởi nên các pháp. Theo Phật giáo, chư pháp 
tùng tâm khởi. Hai trường phái Hiển và Mật giáo có những giải thích khác nhau. Hiển 
giáo cho rằng Tâm pháp là vô sắc vô hình. Mật giáo lại cho rằng Tâm Pháp hữu sắc hữu 
hình. Tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp 
của tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân— 
AlI thíings are divided into two classes: Physical dharma which has substance and 
resistance, and mental dharma which 1s devoid of substance or resistance, or the root of 
all phenomena. According to Buddhism, the root of all phenomena 1s mind. The exofteric 
and esoteric schools differ in their Interpretation. The exoterics hold that mental ideas or 
things are unsubstantial and Invisible. The esoterics hold that mental ideas have both 
substance and form. The attributes of the mind, especially the moral qualities, emotions, 
love, hate, etc—See Eight conscIousnesses (Bát Thức) in Chapter 49. 


(K) Tâm Phật 
The Mind oƒ the Buddha 


Tâm của Phật hay Tâm tức Phật: The mind of the Buddha—The Buddha within the heart, 
or from mind 1s Buddhahood. 

Phật hiện ra trong tâm: The Buddha revealed In or to the mind——The mind 1s Buddha. 
Theo Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ nói: “Nếu niệm trước không khởi, đó là tâm. Niệm 
sau không dứt đó là Phật. Vì thế ngài khuyên không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm 
mà thôi.”—According to the Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch said: “If 
the preceding thought does not arise, 1t 1s mind. If the following thought does not end, 1t 1s 
Buddha. Thus, he advised one should not be afraid of rising thoughts, but only of the 
delay 1n being aware of them.” 

Tức Tâm Thị Phật: Pháp tối thượng thừa của Đại Thừa Giáo, tâm này là Phật này. Hình 
thức tiêu cực là “Phi Tâm Phi Phật” hay ngoài tâm không có Phật —The 1dentity of mind 


5) 


1865 


and Buddha, the highest doctrine of Mahayana. The negative form 1s “No mind no 
Buddha,” or apart from mind there 1s no Buddha; and all the living are of the one mind. 
Tâm, Phật, Cập Chúng Sanh Thị Tam Vô Sai Biệt: Ngoài tâm ra không có gì nữa; tâm, 
Phật và chúng sanh không sai khác. Đây là một giáo thuyết quan trọng trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Tông Thiên Thai gọi đây là Tam Pháp Diệu —Outside the mind there 1s no 
other thing; mind, Buddha, and all the living, these three are not different. There 1s no 
differentiating among these three because all is mind. All are of the same order. This 1s 
an Iimportant doctrine of the Hua-Yen sutra. The T”ien-T”ai called ““Phe Mystery of the 
Three Things.” 


(L) Tâm Siêu Thế 
Lokuttara-cifa (p) 


(D_ Nghĩa của Tâm Siêu Thế— The meanings oƒ the Supermundane consciousness: Theo A 


Tỳ Đạt Ma Luận, tâm siêu thế có thể giúp ta vượt ra khỏi thế gian danh sắc để đạt thẳng 
đến cảnh giới Niết Bàn —According to the Abhidharma, supermundane consciousness 
transcend the world of conditioned things 1s the unconditioned element, Nirvana, and the 
fypes of consciousness that directly accomplish the realization of NIrvana. 


(H) Tám Tâm Siêu Thế— Eight kinds oƒ supermundane mind: Theo A Tỳ Đạt Ma Luận, có 


tám loại tâm siêu thế——According to the Abhidharma, there are eight kinds of 
supermundane mind. 


(A) Bốn Tâm Thiện Siệu Thế— Four kinds oƒ Supermundane Wholesome Mind: 


Ù 


a) 


b) 


c) 
đ) 
©) 
2) 


a) 


Nhập Lưu Đạo Thiện Tâm: Sotapatti-maggacittam (p)—Path consciousness oŸ stream- 
entry. 

Tâm Thiện Nhập Lưu Sơ Thiền, đồng phát sanh với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: 
Path consciousness of stream-entry together with 1mtial application, sustained application, 
zest, happiness and one-pointedness. 

Tâm Thiện Nhập Lưu Nhị Thiền, đồng phát sanh với Sát, Phí, Lạc và Nhất Điểm: Path 
COnScIousness of stream-entry together with sustained application, zest, happiness and 
one-pointedness. 

Tâm Thiện Nhập Lưu Tam Thiển, đồng phát sanh với Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Path 
COnSCIiousness of stream-entry together with zest, happiness and one-pointedness. 

Tâm Thiện Nhập Lưu Tứ Thiền, đồng phát sanh với Lạc và Nhất Điểm: Path 
COnScIousness of stream-entry together with happiness and one-pointedness. 

Tâm Thiện Nhập Lưu Ngũ Thiền, đồng phát sanh với Nhất Điểm: Path consciousness of 
stream-entry together with one-pointedness. 

Nhứt Lai Đạo Thiện Tâm: Sakadagami-maggacittam (p)—Path conscIousness oŸ once- 
returning. 

Tâm Thiện Nhứt Lai Đạo Sơ Thiền: First Jhana wholesome mind of once-returning...See 
second part of (1) (a). 


b) 


c) 


đ) 


©) 


3) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


4 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


1866 


Tâm hiện Nhứt Lai Đạo Nhị Thiển: Second lJhana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (1) (b). 

Tâm Thiện Nhứt Lai Đạo Tam Thiển: Third Jhana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (1) (c). 

Tâm Thiện Nhứt Lai Đạo Tứ Thiển: Fourth Jhana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (1) (d). 

Tâm Thiện Nhứt Lai Đạo Ngũ Thiển: Fifh Jhana wholesome mind of once- 
returning...See second part of (1) (e). 

Bất Lai Đạo Thiện Tâm: Anagami-magsacittam (p)—Path consciousness of non- 
returning. 

Tâm Thiện Bất Lai Đạo Sơ Thiển: First Jhana wholesome mind of non-returning...See 
second part of (1) (a). 

Tâm Thiện Bất Lai Đạo Nhị Thiền: Second Jhana wholesome mind of non- 
returning...See second part of (1) (b). 

Tâm Thiện Bất Lai Đạo Tam Thiên: Third Jhana wholesome mind of non-returning...See 
second part of (1) (c). 

Tâm Thiện Bất Lai Đạo Tứ Thiển: Fourth Jhana wholesome mind of non-returning...See 
second part of (1) (d). 

Tâm Thiện Bất Lai Đạo Ngũ Thiền: Eifth Jhana wholesome mind of non-returning...See 


second part of (1) (e). 
Vô sanh Đạo Thiện Tâm: Arahatta-maggacitam (p)—Path consclousness of 
Arahantshnp. 


Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Sơ Thiển: Eirst Jhana wholesome mind of Arahantship...See 
Second part of (1) (a). 

Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Nhị Thiển: Second Jhana wholesome mind of 
Arahantship...See second part of (1) (b). 

Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Tam Thiền: Third Jhana wholesome mind of Arahantship...See 


second part of (1) (c). 
Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Tứ Thiền: Fourth Jhana wholesome mind of Arahantship...See 
second part of (1) (d). 


Tâm Thiện Vô Sanh Đạo Ngũ Thiền: Fifth Jhana wholesome mind of Arahantship...See 
second part of (1) (e). 


(B) Bốn Tâm Quả Siêu Thế— Four kinds oƒ Supermundane Resultant Mind: 


5) 
8) 


b) 


c) 


Nhập Lưu Quả Tâm: Sotapatti-phalacittam (p)—Fruition consciousness of stream-entry. 
Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Sơ Thiền, đồng phát sanh cùng Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất 
Điểm: First Jhana fruition consciousness of stream-entry together with initial application, 
sustained application, zest, happiness and one-pointedness. 

Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Nhị Thiền, đồng phát sanh cùng Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: 
Second Jhana fruition consciousness of stream-entry together with sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness. 

Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Tam Thiền, đồng phát sanh cùng Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Third 
Jhana fruition consciousness of stream-entry together with zest, happiness and one- 
pointedness. 


đ) 


©) 


6) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


?) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 
a) 


b) 
c) 
đ) 


©) 


1867 


Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Tứ Thiển, đồng phát sanh cùng Lạc và Nhất Điểm: Fourth 
Jhana fruiion consclousness of stream-entry together with happiness and one- 
pointedness. 

Tâm Quả Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiền, đồng phát sanh cùng Nhất Điểm: Eifth Jhana 
Íruition conscIousness oŸ stream-entry together with one-pointedness. 

Nhứt Lai Quả Tâm: Sakadagami-phalacitam (p)—Fruition consciousness of once- 
returning. 

Tâm Quả Nhứt Lai Đạo Sơ Thiển: First Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (5) (a). 

Tâm Quả Nhứt Lai Đạo Nhị Thiển: Second Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (5) (b). 

Tâm Quả Nhứt Lai Đạo Tam Thiền: Third Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (Š) (€). 

Tâm Quả Nhứt Lai Đạo Tứ Thiển: Fourth Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (5) (d). 

Tâm Quả Nhứt Lai Đạo Ngũ Thiển: Fifth Jhana fruition consciousness of once- 
returning...See second part of (Š) (©). 

Bất Lai Quả Tâm: Anagami-phalacittam (p)——Fruition consciousness of non-returning. 
Tâm Quả Bất Lai Đạo Sơ Thiển: First Jhana fruiion consciousness of non- 
returning...See second part of (5) (a). 

Tâm Quả Bất Lai Đạo Nhị Thiền: Second Jhana fruition consciousness of non- 
returning...See second part of (5) (b). 

Tâm Quả Bất Lai Đạo Tam Thiển: Third Jhana fruiion consciousness of non- 
returning...See second part of (Š) (€). 

Tâm Quả Bất Lai Đạo Tứ Thiền: Fourth jhana fruition consciousness of non- 
returning...See second part of (5) (d). 

Tâm Quả Bất Lai Đạo Ngũ Thiển: Eifth Jhana fruition consciousness of non- 
returning...See second part of (Š) (e). 

Vô Sanh Quả Tâm: Arahatta-phalacittam (p)—Fruition consciousness of Arahantship. 
Tâm Vô Sanh Đạo Sơ Thiển: First Jhana fruidon consciousness of Arahantship...See 


second part of (5) (a). 
Tâm Vô Sanh Đạo Nhị Thiển: Second Jhana fruition consciousness of Arahantship...See 
second part of (5) (b). 
Tâm Vô Sanh Đạo Tam Thiền: Third Jhana fruition consciousness of Arahantship...See 
second part of (5) (c). 
Tâm Vô Sanh Đạo Tứ Thiền: Fourth Jhana fruition consciousness of Arahantship...See 
second part of (5) (d). 


Tâm Vô Sanh Đạo Ngũ Thiển: Fifth Jhana fruition consciousness of Arahantship...See 
second part of (5) (e). 


Œ) 


1868 


(M) Tâm Sở 
Cefasikas (p) 


Nghĩa của Tâm Sở— The meanings oƒ the Memtal ƒactors or Mental acfions: Tâm pháp 
sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc biệt 
là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân—Mental conditions 
or emotions—The attributes of the mind, especially the moral qualities, emotions, love, 
hate, etc. 


(HH) Phân loại Tâm Sở— Categories 0ƒ the NMental Factors: 


Ù 
2) 
3) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


vi) Tâm Sở Chú Ý: Manasikaro (p) 


4) 


3) 


6) 


Tâm Sở Hữu Pháp: Citasamprayuktasamskarah (skt)——Mental qualities. 

Tâm Sở Pháp: See Chapter 50. 

Tâm Sở Phổ Thông: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có bảy tâm sở phổ 
thông—According to The Abhidharma composed by Bhikkhu Bodhi, there are seven 
unIversal conscIousness. 

Tâm Sở Xúc: Phasso (p)—Contact—See Xúc in Chapter 49. 

Tâm Sở Thọ: Vedana (p)—Feelins—See Thọ in Chapter 49. 

Tâm Sở Tưởng: Sanna (p)—Perception—See Tưởng in Ch. 49. 

Tâm Sở Tác Ý (Hành): Cetana (p)—Voliion—See Hành ¡in Ch. 49. 

Tâm Sở Nhất Điểm: Ekagsata (p)—One-pointedness—See Nhất Điểm ïn (N-2) (IV) (5). 
Tâm Sở Mạng Căn: Jivitindriyam (p)—Mental life faculty—See Mạng Căn in Chapter 48 
(A). 

Attention. 

Tâm Sở Tác Ý: Tâm tập trung vào một đối tượng trong các đối tượng. Với tâm sở tác ý, 
chúng ta có thể tập trung tư tưởng vào một vật trong một nhóm vật, hay một người trong 
một nhóm người, từ đó chúng ta có thể thực tập nhứt tâm——Mental factor attention——A 
mind which focuses on one particular obJect from among various obJects. With the mental 
factor attention, we are able to focus on one thing among a goup of things or one person 
among a øroup of people, so we can pracfice one-minded concentration. 

Tâm Sở Tâm: Tâm quán sát bể ngoài sự vật, chứ không quán sát kỹ—The mental factor 
Investigaton—A mind which examines obJects superficially, without making a precise 
examination. 

Tâm Sở Tư: Tâm quán sát sự vật cẩn thận và rõ ràng, chẳng hạn như đọc kỷ một quyển 
sách, lý luận kỷ càng, quán sát kỹ càng, vân vân là nhiệm vụ phân tích của tâm——The 
mental factor Analysis—A mind which Investigates 1fs obJects carefully and precisely. 
Reading a book precisely, reasoning things precisely, contemplating or medifating 
precisely, etc are the functions of the mental factor analysIs. 

See Chapter 50. 





(HI)Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Fourteen unwholesome ƒacfors: Theo Vì Diệu Pháp, có 


mười bốn tâm sở bất thiện—According to The Abhidharma, there are fourteen 
unwholesome factors. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


1869 


S¡ Tâm —lgnorance: Moho (p)—Delusion—S¡ hay moha đồng nghĩa với vô minh. Bản 
chất của nó là làm cho tinh thần chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó 
là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi 
chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện— 
Delusion or moha 1s a synonym for aviJJa, Ignorance. Its characteristic 1s mental blindness 
or unknowing. Its function 1s non-penetration, or concealment of the real nature of the 
obJect. It is manifested as the absence of right understanding or as mental darkness. lts 
proximate cause Is unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s 
unwholesome. 

Tâm Vô Tàm—Shamelessness: Ahirikam (p)—Tự mình không biết xấu hổ khi thân làm 
việc xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy——Shamelessness is the absence of disgust 
at bodily and verbal misconduct. 

Tâm Vô Quý——Fearlessness of wrong doing: Anottappam (p)—Vô quý là không biết hổ 
thẹn với người khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy ra khi chúng ta 
thiếu tự trọng chính mình và thiếu kính trọng người —Moral recklessness is the absence 
of dread on account of bodily and verbal misconduct. This happens due to lack of respect 
for self and others. 

Tâm Phóng Dật—-Restlessness: Uddhaccam (p)—Agitaton—DIistracted—Loose—— 
Unrestrained—Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, 
như mặt nước bị gió lay động. Nhiệm vụ của phóng dật là làm cho tâm buông lung, như 
gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú 
khôn ngoan—It has the characteristic of disquietude, like water whipped up by the wind. 
lts function 1s to make the mind unsteady, as wind makes the banner ripple. It 1s 
manifested as turmoil. lts proximate cause 1s unwise aftention to mental disquIet. 

Tâm Tham——Greed: Lobho (p)—Tham là căn bất thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, 
sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bàm víu vào một sự vật nào đó hay 
tham lam đắm nhiễm những gì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, như thịt 
bám chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân 
gần đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc —Greed, the first 
unwholesome root, covers all degrees of selfish desire, longIng, attachment, and clinging. 
lts characteristic 1s grasping an obJect. Its function 1s sticking, as meat sticks to a hot pan. 
lt is manifested as not giving up. Ïts proximate cause 1s seeing enJoyment In things that 
lead to bondage. 

Tâm Tà Kiến—Wrong view: Ditthi (p)—Tà kiến là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh 
và nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. Nguyên nhân gần của nó là 
không chịu tin theo tứ diệu đế—False view means seeing wrongly. Its characteristic is 
unwIse or unJustified Iinterpretation or belief. Its function 1s to preassume. It is manifested 
as a wrong Interpretation or belief. lts proximate cause 1s unwillingness to see the noble 
ones. 

Tâm Ngã Mạn—Pride: Mano (p)—Conceit—Tánh của tâm sở nầy là cao ngạo, ỷ tài ỷ 
thế của mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh điên rồ— 
Conceit has the characteristic of haugphtness. Its function 1s self-exaltation. lt 1s 
manifested as vainglory. lts proximate cause 1s greed disassociated from views. It should 
be regarded as madness. 


1870 


8) Sân Tâm—III-will: Doso (p)—Hatred—Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những 
cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính 
nó——Doso, the second unwholesome root, comprises all kinds and degrees of aversion, 
1ll-will, anger, Irritation, annoyance, and animosity. Iís characteristic 1s ferosity. lts 
function 1s to spread, or burn up 1ts own support, 1.e. the mind and body 1n which 1t arIses. 
lt is manifested as persecuting, and I1ts proximate cause 1s a øround for annoyance. 

9) Tâm Tật Đố hay Ganh Ty—Envy: Issa (p)—Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố 
ky những gì mà người ta hơn mình hay sự thành công của người khác. Nguyên nhân đưa 
đến tật đố là không muốn thấy sự thành công của người khác—Envy has the 
characteristic of being Jalous of other”s success. Its function 1s to be dissatisfied with 
other”s success. It is manifested as aversion towards that. lts proximate cause 1s other”s 
SUCC©SS. 

10) Tâm Xan Tham—Avarice: Macchariyam (p)—Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn 
che dấu sự thành công hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người 
khác —The characteristic of avarice or sfIinginess 1s concealing one”s own success when 1t 
has been or can be obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. It 1s 
manifested as shrinking away from sharing and as meanness or sour feeling. lts 
proXImate cause 1s one”s own success. 

11) Tâm Lo Âu—Worry: Kukkuccam (p)—Lo âu khi làm điều sai phạm——WOrry or remorse 
after having done wrong. Its characteristic is subsequent regret. lIts function 1s tO SOrroW 
over what has or what has not been done. Ït is manifested as remorse. 

12) Tâm Hôn Trầm—Sloth: Thinam (p)—Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí mờ mịt 
không sáng suốt—Sloth ¡is sluggishness or dullness of mind. Its characteristic is lack of 
driving power. Its function 1s to dispel energy. It is manifested as the sinking of the mind. 
lts proxImafe cause 1s unwIse attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as 
sickness of conscIousness or cittagelanna. 

13) Tâm Thụy Miên—Torpor: Middham (p)—Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay gục gật 
làm cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được—Torpor is the morbid state of the 
mental factors. Its characteristic 1s unwieldiness. lfts function 1s to smother. It 1s 
manifested as drooping, or as nodding and sleepiness. SÏloth and torpor always occur In 
conJuncfion, and are opposed to energy. Torpor 1s Identified as sickness of the mental 
factors or kayagelanna. 

14) Tâm Hoài Nghi —Doubt: Vicikiccha (p)—Hoài nghi có nghĩa là hoài nghi về mặt tỉnh 
thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, 
Tăng —Doubt signifles spiritual doubt, from a Buddhist perspective the inability to place 
confidence In the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 


(IV)Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp —Fortpsix Concomitan Mental Funcfions: Citta- 
Samyukta-Samskara (skt)—Theo Cương Yếu Triết Học Phật Giáo của Giáo Sư Junjiro 
Takakusu, có 46 tâm sở pháp trong Tâm Lý Học Phật Giáo—Concomitant Mental 
Functions—According to The Essentials of Buddhist Philosophy composed by Prof. 
Junjro Takakusu, there are 46 different kinds of concomitant mental functions In 
Psychological School of Buddhism: 


1871 


1-10)Mười đại địa pháp —Ten general functions or universals (Mahabhumika): Mahabhunika 
có nghĩa là những nhiệm vụ tổng quát, ở đây chỉ cho “tâm.” Bất cứ khi nào tâm hoạt 
động, thì những đại địa pháp như thọ, tưởng, tư, vân vân luôn luôn cùng xuất hiện— 
Mahabhumika means of the universal ground, the ground means the mind. Whenever the 
mind functions the universals such as idea, will, ect., always appear concomitantly. 

11-20)Thập Đại Thiện Địa Pháp (mười đại phiền não pháp)—Ten general functions of good 
or moral universal: Pháp thiện hành với tất cả tâm sở thiện ——They accompany all good 
merntal functions. 

21-26)Lục Phiển Não Địa Pháp—Six general functions of evil: Những thứ bị nhiễm ô tham 
dục——They are concomitant with all evil thoughts. 

27-28)Nhị Đại Bất Thiện Địa Pháp —Two general functions of evil: Chúng cùng xuất hiện 
với tất cả những tư tưởng xấu xa—They are concomitant with all evil thoughts. 

29-38)Thập Tiểu Phiển Não Địa Pháp (mười tiểu phiền não pháp)—Ten functions of 
ordinary character: Mười pháp thuộc đặc chất tham dục thông thường. Chúng luôn đi theo 
tấm xấu xa cũng như với tâm làm chướng ngại Thánh Đạo, và chúng cần phải được loại 
trừ từ từ qua tu tập, chứ không thể nào được đoạn trừ tức khắc bằng trí tuệ—They are 
those of ordinary compassionate character. They always accompany evil mind and also 
the mental mind which hinders the Noble Path, and they are to be eliminated gradually by 
the way of self-culture, not abruptly by the way ofinsight. 

39-46)Bát Bất Định Pháp (tám pháp bất định)—Eight Indeterminate Functions: Chúng là 
những pháp không thể được xếp vào năm phần vừa kể trên—They are those which 
cannot be classified as belonging to any of the five above mentioned functions. 


(VY) Năm Mươi Mốt Tâm Sở: Theo Đại Thừa, có 51 tâm sở—According to the Mahayana, 
there are fifty-one Dharmas Interactive with the Mind: 

(A) Năm tâm sở biến hành: Sarvatraga (skt)——Five universally interactive. 

1) Tác ý: Manaskara (skt)—Chú tâm vào việc gì—Attention—Pay attention on something. 

2) Xúc: Sparsha (skt)—Sau khi chú tâm vào việc gì, người ta có khuynh hướng tiếp xúc với 
nó—Confact—After paying attention on something, one has a tendency to want to come 
1n contact with 1t. 

3) Thọ: Vedana (skt—Một khi “tiếp xúc” đã thành lập, thọ liền khởi lên—Feeling—Once 
confact 1s established, feeling arises. 

4) Tưởng: Samjna (skt)—Khi “thọ” đã khởi lên thì tưởng liền xảy ra—Conceptualization— 
Once feeling arises, conceptualization OcCurs. 

5) Tư: Cetana (skÙ—Một khi đã có “tưởng” là “Tư” hay sự suy nghĩ liền theo sau— 
Deliberation—Onee there 1s “conceptualization,” then “deliberation” sets in. 

(B) Năm tâm sở biệt cảnh: Viniyata (skt)—Five particular states. 

6) Dục: Chanda (skt—Dục là mong muốn cái gì đó—Desire—Desire means to want for 
something. 

7) Thắng giải Adhimoksha (sk—Hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì cả— 
Resolution—Supreme understanding. There 1s no doubt at all. 

8) _ Niệm: Smrifi (skt)—Nhớ rõ ràng——Recollecton—Remembering clearly. 

9) Định: Samadhi (skt Chuyên chú tâm tập trung tư tưởng vào một cái gì đó— 
Concentration—Exclusively pay attention to something. 


1872 


10) Tuệ (Huệ): Prajna (sk)—Khả năng phán đoán mà một người bình thường cũng có— 
Judgment—Ability to Judge which average person possesses. 

(C) Mười một thiện tâm- Eleven wholesome: Kushala (skt)——Eleven Wholesome. 

11) Tín: Shraddha (skt)——Tin tưởng—Có niềm tin hay có thái độ tin—Faith—To have a sense 
of belief or an attitude of faith. 

12) Tấn: Virya (skt)—Một khi đã có niềm tin, chúng ta phải biến niềm tin thành hành động 
với sự tinh cần—Vigor—Once one has faith, one should put it into action with vigor. 

13) Tàm: Hri (sk—Còn có nghĩa là “tự xấu hổ hối hận”—Shame—Also means 
“Repentance.” 

14) Quí: Apatraya (skt)——Cảm thấy thẹn với người —Remorse—Embarrassmeit. 

15) Vô tham (không tham): Alobha (skt—Absence of greed. 

16) Vô sân (không sân): Advesha (skt)—Absence of anger. 

17) Vô si (không s1): Amoha (skÐ——Absence of ignorance. 

18) Khinh an: Prashraddhi (sk)—Nhẹ nhàng thơ thới—Người tu thiển thường trải qua giai 
đoạn “khinh an” trước khi tiến vào “định —Light ease, an initial expedient in the 
cultivation of Zen. Before samadhi 1s actually achieved, one experiences “lighf-ease.” 

19) Bất phóng dật: Apramada (sk)—Không buông lung mà theo đúng luật lệ—Non- 
laxness——To follow the rules. 

20) Hành xả: Upeksha (skt——Làm rồi không chấp trước mà ngược lại xả bỏ tất cả những 
hoạt động ngũ uẩn——Renunciation—Not to grasp on the past, but to renounce everything 
within the activity skhandha which 1s not in accord with the rules. 

21) Bất hại: Ahimsa (sk)—Không làm tổn hại sinh vật —Non-harming—Not harming any 
living beings. 

(D) Sáu phiền não căn bản: Klesha (skt)——Six fundamental afflictions. 

22) Tham: Raga (skt)—Tham tài, sắc, danh, thực, thùy hay sắc, thinh, hương, vị, xúc— 
Greed—Œrecd for wealth, sex, fame, food, sleep or greed for forms, sounds, smells, 
tastes, and obJects of touch. 

23) Sân: Pratigha (skt)——Không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận—Anger—— 
Not obtaining what one 1s greedy for leads to anger. 

24) Si: Moha (skt)—Khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài “si mê”—— 
lgnorance—Once anger arises, one has nothing but “ignorance.” 

25) Mạn: Mana (skt)—Ngã mạn Tự cao tự phụ làm cho chúng ta khinh thường người khác—— 
Arrogance—Arrogance means pride and conceit which causes one to look down on 
others. 

26) Nghĩ: vicikitsa (skt)——Không tin hay không quyết định được——Doubt—Cannot believe or 
make up one”s mind on something. 

27) Ác kiến: Drishti (sk)——Improper views——See Ngũ kiến và Tà kiến. 

(E) Hai mươi tùy phiền não: Upaklesha (skt)——Twenty derivative afflictions. 

(E-1)Mười Tiểu Tùy phiền não— Ten Minor Grade Afflictions: 

28) Phẫn: Krodha (skt)—Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận hờn—Wrath 
which comes sudenly and 1s a combination of anger and hatred. 

29) Hận: Upanaha (skt—Hận xãy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên 
trong—Hatred—Hatred happens when one represses the emotional feelings deep Inside. 


1873 


^ 


30) Não: Pradasa (sk)——Não là phản ứng tình cảm nặng nề hơn “hận”——Rage, of which the 
emotional reaction 1s muụch more severe than hatred. 

31) Phú: Mraksha (skt)——Che dấu —Covering or hiding something ¡inside. 

32) Cuống: Maya (skU—Sự dối gạt—Deceit—False kindness or phone intention. 

33) Siểm: Shathya (skt)—Ninh bợ—Flattery. 

34) Kiêu: Mada (skt)—Conceit——Think high of self and low of others. 

35) Hại: Vihimsa (skt)——Muốn làm tổn hại a—Harming——To want to harm other people. 

36) Tật (Đố ky ganh ghét): Irshya (skt)—Bằng cách nầy hay cách khác, ganh ghét đố ky với 
người hơn mình —]ealousy——To become envious of the who surpass us In one way Or 
other. 

37) Xan (Bỏn xẻn): Matsarya (skt)——Người bồn xẻn tự gói chặt tài sản, chứ không muốn chia 
xẻ với ai—Stinginess—One ¡s tight about one”s wealth, not wishing to share it with 
others. 

(E-2)Hai Trung Tùy Phiên Não— Two Intermediate Grade Afflictions: 

38) Vô tàm: Ahrikya (sk)——Lầm sai mà tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ—Lack of 
shame——To do wrong, but always feel self-righteous. 

39) Vô quí: Anapatrapya (skÐ——Vô quí có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi mình có 
theo đúng tiêu chuẩn với người hay không—Lack of remorse—Never examine to see if 
one 1s up to the standards of others. 

(E-3)Tám Đại Tùy Phiền Não— Eight Major Grade AfflicHons: 

40) Bất tín: Ashraddhya (skt)——Không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp— 
Lack of faith—Not trust or believe 1n anyone, not to believe in the truth. 

41) Giải đãi (Biếng nhác trễ nải): Kausidya (skt)—Không lo đoạn ác tích thiện——Laziness— 
Not to try to eliminate unwholesome deeds and to perform good deeds. 

42) Phóng dật: Pramada (skt)—Làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm 
theo nguyên tắc—Laxiness—Not to let the body and mind to follow the rules but does 
whatever one pleases. 

43) Hôn trầm: Styana (sk)—Mờ tối hay ngủ gục trong tiến trình tu tập —Torpor—To feel 
obscure In mind or to fall asleep in the process. 

44) Trạo cử: Auddhatya (skt—Người luôn nhúc nhích không yên—Restlessness—One ¡is 
agitated and cannot keep still. 

45) Thất niệm: Mushitasmriti (skt—Không giữ được chánh niệm—Distraction—To lose 
proper mindfulness. 

46) Bất chánh tri: Asamprajanya (sk)—Biết không chơn chánh, tâm tánh bị uế nhiễm ám 
ảnh——Improper knowledge—One become obssesses with defilement. 

47) Bất Định (Tán loạn): Wikshepa (skt——Tâm rối loạn—Scatteredness. 

(F) Bốn bất định: Aniyata (sk)——Four unfixed. 

48) Thụy miên: Middha (skt——Buồn ngũ làm mờ mịt tâm trí—To fall asleep to obscure the 
mind. 

49) Hối: Kaudritya (sk)——Ăn năn việc làm ác trong quá khứ—Regret or repent for wrong 
doinøs In the past. 

50) Tầm: Vitarka (skQ—Tìm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất ổn ——Investigation (to cause 
the mind unstable). 








1874 


51) Tư: Vicara (skt)—Cứu xét chính chắn làm cho tâm tánh yên ổn—Correct Examination (to 
pacIfy the mind). 


(VŨDNăm Mươi Hai Tâm Sở: Theo Luận Vi Diệu Pháp (A Tỳ Đạt Ma), có 52 tâm sở— 
According to the Abhidharma, there are fifty-two mental states: 

(A) Tâm Sở Phổ Thông— Universal Memtal Factors: 

1) Xúc: Phasso (p)—Contact. 

2) Thọ: Vedana (p)—Feeling. 

3) Tưởng: Sanna (p)—Perception. 

4) Tác ý (Hành): Cetana (p)——Volition. 

5) Nhất Điểm: Ekagagta (p)—One-pointedness. 

6)_ Mạng Căn: Jivitindriyam (p)—LIfe faculty. 

7) Chú Ý: Manasikaro (p}—Attention. 

(B) Tâm Sở Riêng Biệt—Occasional Mental Factors: 

8) Tâm: Vitakko (p)—lInitial application. 

9) Sát: Vicaro (p}—Sustained application. 

10) Xác Định: Adhimokkho (p)—DecIsion. 

11) Tinh Tấn: Viriyam (p)—Energy. 

12) Phỉ: Piti (p)—Zest. 

13) Dục: Chando (p)—Destre. 

(C) Tâm Sở Bất Thiện— Unwholesome Mental Factors: 

(C-1)Tâm Sở Bất Thiện Phổ Thông— Unwholesome Universal Mental Factors: 

14) Si: Moho (p)—Delusion. 

15) Vô Tàm: Ahirikam (p)—Shamelessness. 

16) Vô Quý: Anottappam (p)—Fearlessness of wrong-doing. 

17) Phóng Dật: Uddhaccam (p)—Restlessness. 

(C-2)Tâm Sở Bất Thiện Riêng Biệt— Unwholesome Occasional Mental Factors: 

18) Tham: Lobho (p)—Greed. 

19) Tà Kiến: Ditthi (p)—Wrong views. 

20) Ngã Mạn: Mano (p)—ConcetIt. 

21) Sân: Doso (p)—Hatred. 

22) Ganh Ty: Issa (p)—Envy. 

23) Xan Tham: Macchariyam (p)—Avarice. 

24) Lo Âu: Kukkuc-cam (p)—Worry. 

25) Hôn Trâm: Thinam (p)—Sloth. 

26) Thụy Miễn: Middham (p)—Torpor. 

27) Hoài Nghĩ: Vicikiccha (p)—Doubt. 

*.. For more information, please see Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện in Chapter 54 (M) (HD. 

(D) Tâm Sở Đẹp— Beautiful Mental Factors: 

28) Tín: Saddha (p)—Faith. 

29) Niệm: Sati (p)—Mindfulness. 

30) Tàm: Hiri (p)—Shame. 

31) Quý: Ottappam (p)—Fear of wrong-doing. 

32) Không Tham: Alobho (p)—Non-greed. 


1875 


33) Không Sân: Adoso (p)}—Non-hatred. 

34) Xả: Tatramjjhattata (p)—Neutrality of mind. 

35) Tâm Sở Vắng Lặng: Kayapassadhi (p)—Tranquility of mental body. 
36) Tâm Vắng Lặng: Cittapassadhi (p)—Tranguility of consciousness. 

37) Tâm Sở Khinh An: Kayalahuta (p)—Lightness of mental body. 

38) Tâm Khinh An: Cittalahuta (p)—LIghtness of consciousness. 

39) Tâm Sở Nhu Thuận: Kayamuduta (p)—Malleability of mental body. 
40) Tâm Nhu Thuận: Cittamuduta (p)—Malleability of consciousness. 

41) Tâm Sở Thích Ứng: Kayakammannata (p)—Wieldiness of mental body. 
42) Tâm Thích Ứng: Citta-kammanmnata (p)—WIeldiness of consciousness. 
43) Tâm Sở Tỉnh Luyện: Kayapagumnata (p)—Proficiency of mental body. 
44) Tâm Tĩnh Luyện: Citta-pagunnata (p)—Proficiency of conscIousness. 
45) Tâm Sở Chánh Trực: Kayujjukata (p)—Rectitude of mental body. 

46) Tâm Chánh Trực: CittujJjukata (p}—Rectitude of consciousness. 

(E) Tâm Sở Tiết Chế—Abstinences: 

47) Chánh Ngữ: Sammavaca (p)—Right speech. 

48) Chánh Nghiệp: Sammakammanro (p}—RIght action. 

49) Chánh Mạng: Samma-ajJivo (p)——RiIght livelihood. 

(F) Tâm Sở Vô Lượng—]lllimitables: 

50) Bi: Karuna (p)—Compassion. 

51) Hỷ: Mudita pana (p)—Appreciative joy. 

(Œ) Tâm Sở Tuệ Căn— Non-Delusion: 

52) Tuệ Căn: Pannindriya (p)—Wisdom faculty. 


(N) Tam Tâm 
Three Types 0ƒ Mind 


(N-1) Tâm Dục Giới 
Sense-Sphere Consci0ousness 
Kamavacara-citta (p) 


() Nghĩa của Tâm Dục Giới— The meanings oƒ Sense-Sphere Consciousness: Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm dục giới là cái gì thường lui tới hay thường xuyên hiện 
hữu trong Dục Giới, hoặc cái gì thuộc về giác quan và đối tượng của giác quan, những 
tâm nầy cũng có thể phát sanh trong các cảnh giới khác. Tâm Dục Giới bao gồm bốn 
cảnh khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la), cảnh người và sáu cõi trời dục giới— 
According to the Abhidharma, the sense-sphere consciousness includes all those cittas 
that have theIr proper domain In the sensuous plane of existence, though they may arise 


in other planes as well. The sense-sphere conscilousness 1s the sensuous plane of 


exIstence, which comprises of the four woeful realms (hells, hungry ghosts, animals, 


asuras), the human realm, and the six sensuous heavens. 


1876 


(H) Phân loạt Tâm Dục Giới— Categories 0ƒ Sense-Sphere ConsciOUSI€§SS+ 

(A) Tám Tâm Dục Giới Được Xếp Loại Theo Hỷ Xả Và Trí Được Nhắc Bảo—Eighfld 
consciowusness being cÌlassjfied according to joy, equanimity, knowledge and prompfing: 
Eightfold Conscilousness being classified according to Joy, equanimity, knowledge, and 
prompting. 

(A-1)Bốn tâm câu hữu với hỷ-——Four consciousnesses which are accompanied by joy: 

1) Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí, không cần được nhắc bảo. Thí dụ như 
khi một người sung sướng vì gặp được một tặng phẩm tuyệt hảo để làm quà, hay vì gặp 
được một người nhận, vân vân, hay một nguyên nhân nào tương tự làm phát sinh hỷ, và 
đặt chánh kiến lên hàng đầu, như nghĩ rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không do 
dự, không cần nhắc bảo khi làm những công đức bố thí, vân vân thì tâm ấy là câu hữu 
với hỷ, tương ưng với trí, và không cần nhắc nhở: When accompanied by joy, it is either 
associated with knowledge and unprompted. When a man 1s happy on encounfering an 
excellent gIft to be given, or reciplent, efc., or some such cause for Joy, and by placing 
right view foremost that occurs in the way beginning “there Is merit In giving,` he 
unhesitatingly and unurged by others performs such merit as giving, etc., then his 
COnSCIousness 1s accompanied by Joy, associated with knowledge, and unprompted. 

2) Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí cần được nhắc bảo. Khi một người 
sung sướng hài lòng như trên (1), và cũng đặt chánh kiến lên hàng đầu, nhưng lại làm với 
sự do dự vì tâm không rộng rãi, hoặc cần được người khác nhắc bảo, thì tâm ấy thuộc 
loại câu hữu với hỷ, tương ưng với, nhưng cần được nhắc bảo: When accompanied by joy, 
1t 1s either associated with knowledge and prompted. When a man 1s happy and confent In 
the way aforesaid in (1), and, while placing right view foremost, yet he does 1t hesitantly 
through lack of free generosity, efc., or urged on by others, then, his consciousness 1S 
accompanied by Joy, associated with knowledge, but prompted. 

3) Khi câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí, không cần nhắc bảo. Như trường hợp những 
em bé có thói quen tự nhiên do bắt chước người lớn, khi gặp một vị sư thì cúng dường, đó 
là tâm câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí và không cần sự nhắc bảo: When 
accompanied by Joy, If 1s dissociated from knowledge and unprompted. In case of young 
children who have a natural habit due to seeing the behaviour of relatives and are Joyful 
on seeing monks and at once give them whatever they have ¡In their hands or pay 
homage, this 1s the conscilousness which 1s accompanied by Joy, dissociated from 
knowledge, but unprompted. 

4) Khi câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo. Khi một người thấy người 
khác cúng dường, cũng muốn hoan hỷ cúng dường, nhưng vì lòng tham tiếc nên không 
chịu cúng mà phải đợi nhắc nhở: When accompanied by Jjoy, it is dissociated from 
knowledge and prompted. When a man sees other people offer, he 1s happy and wants to 
offer too; however, his stinginess prevents him from offering. He needs prompting from 
other people. 

(A-2)Bốn tâm câu hữu với xả. Khi không có hỷ như trong những trường hợp từ (5) đến (8), 
thì những tâm nầy gọi là tâm câu hữu với xả—Four consciousnesses which are 
accompanied by equanimity. When the consciousnesses are devoid of Joy, such as the 
cases from (Š) to (8), they are accompanied by equanimity. 


5) 


6) 


7) 


8) 


1877 


Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, không cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimity, 1t 1s either associated with knowledge and unprompted. 

Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, cần nhắc bảo: When accompanied by equanimity, 
1f 1s either associated with knowledge and prompted. 

Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, không cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimrty, 1t 1s dissocIated from knowledge and unprompted. 

Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimrty, It 1s dissociated from knowledge and prompted. 


(B) Tám Tâm Dục Giới được xếp loại theo HỆ Xả và Trí và chắc thậ—Eight 


Consciousnesses being cÏassjied qccording to joy, equaniữmify, knowledge, and 
prompting: 


(B-1)Bốn tâm câu hữu với hỷ-—Four consciousnesses which are accompanied by joy: 


l) 


2) 


3) 


”) 


Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí, không cần được nhắc bảo. Thí dụ như 
khi một người sung sướng vì gặp được một tặng phẩm tuyệt hảo để làm quà, hay vì gặp 
được một người nhận, vân vân, hay một nguyên nhân nào tương tự làm phát sinh hở, và 
đặt chánh kiến lên hàng đầu, như nghĩ rằng bố thí có công đức lớn, người ấy không do 
dự, không cần nhắc bảo khi làm những công đức bố thí, vân vân thì tâm ấy là câu hữu 
với hỷ, tương ưng với trí, và không cần nhắc nhở: When accompanied by joy, it is either 
associated with knowledge and unprompted. When a man 1s happy on encountering an 
excellent gift to be given, or recipIent, etc., or some such cause for Joy, and by placing 
right view foremost that occurs in the way beginning “there 1s merit in giving,` he 
unhesifatingly and unurged by others performs such merit as giving, etc., then his 
COnSCIOusness IS accompanied by Joy, associated with knowledge, and unprompted. 

Khi câu hữu với hỷ, tâm ấy hoặc tương ưng với trí cần được nhắc bảo. Khi một người 
sung sướng hài lòng như trên (1), và cũng đặt chánh kiến lên hàng đầu, nhưng lại làm với 
sự do dự vì tâm không rộng rãi, hoặc cần được người khác nhắc bảo, thì tâm ấy thuộc 
loại câu hữu với hỷ, tương ưng với, nhưng cần được nhắc bảo: When accompanied by joy, 
1f 1s either associated with knowledge and prompted. When a man 1s happy and confent In 
the way aforesaid In (1), and, while placing right view foremost, yet he does 1t hesitantly 
through lack of free generosify, etc., or urged on by others, then, his conscIousness 1s 
accompanied by Joy, associated with knowledge, but prompted. 

Khi câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí, không cần nhắc bảo. Như trường hợp những 
em bé có thói quen tự nhiên do bắt chước người lớn, khi gặp một vị sư thì cúng dường, đó 
là tâm câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí và không cần sự nhắc bảo: When 
accompanied by Joy, If 1s dissociated from knowledge and unprompted. In case of young 
children who have a natural habit due to seeing the behaviour of relatives and are Joyful 
on seeing monks and at once give them whatever they have In their hands or pay 
homage, this 1s the conscilousness which 1s accompanied by Joy, dissociated from 
knowledge, but unprompted. 

Khi câu hữu với hỷ, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo. Khi một người thấy người 
khác cúng dường, cũng muốn hoan hỷ cúng dường, nhưng vì lòng tham tiếc nên không 
chịu cúng mà phải đợi nhắc nhở: When accompanied by joy, it is dissociated from 
knowledge and prompted. When a man sees other people offer, he 1s happy and wants to 


1878 


offer too; however, his stinginess prevents him from offering. He needs prompting from 
other people. 


(B-2)Bốn tâm câu hữu với xả. Khi không có hỷ như trong những trường hợp từ (5) đến (8), 


3) 


6) 


7) 


8) 


thì những tâm nây gọi là tâm câu hữu với xả—Four consciousnesses which are 
accompanied by equanimity. When the consciousnesses are devoid of Joy, such as the 
cases from (5) to (8), they are accompanied by equanimIty: 

Khi câu hữu với xả, tương ưng với trí, không cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimity, it 1s either associated with knowledge and unprompted. 

Khi câu hữu với xẩ, tương ưng với trí, cần nhắc bảo: When accompanied by equanimity, 
1f 1s either associated with knowledge and prompted. 

Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, không cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimity, 1t 1s dissociated from knowledge and unprompted. 

Khi câu hữu với xả, không tương ưng với trí, cần nhắc bảo: When accompanied by 
equanimrty, It 1s dissociated from knowledge and prompted. 


(C) Tám loại Tâm Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới—Eight types 0ƒ sense-sphere 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


ƒfunctional wholesome mỉnds with roofs: Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, 
có tám loại Tâm Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới—According to Bhikkhu Bodhi in 
Abhidhamma, there are eight types of sense-sphere functional consciousness with roots: 
Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Unprompted 
Mind, accompanied by Joy, associated with knowledge. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by Joy, associated with knowledge. 

Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: 
Unprompted mind, accompanied by Joy, dissociated from knowledge. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by Joy, dissociated from knowledge. 

Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Unprompted 
Mind, accompanied by equanimity, associated with knowledge. 

Tâm bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by equanimity, associated with knowledge. 

Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: 
Unprompted Mind, accompanied by equanimity, dissociated from knowledge. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompnied by equanimity, dissociated from knowledge. 


(D) Tám loại Tâm Quả Thiện Hữu Nhân của Dục giớ—Eight types 0ƒ sense-sphere 


l) 


2) 


wholesome resultant mỉnds with roofs: Kamavacara vipakacittan (p)—Theo Ngài Tỳ 
Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có tám loại Tâm Quả Thiện—According to Bhikkhu 
Bodhi in Abhidhamma, there are eight types of sense-sphere wholesome resultant minds: 
Tâm không bị xúi dục, đổng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Unprompted 
Mind, accompanied by Joy, associated with knowledge. 

Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by Joy, associated with knowledge. 


1879 


3) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: 
Unprompted Mind, accompanied by Joy, đissociated from knowledge. 

4)_ Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by Joy, dissociated from knowledge. 

5) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Unprompted 
Mind, accompnied by equanimity, associated with knowledge. 

6) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by equanimity, associated with knowledse. 

7) Tâm không bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: 
Unprompted Mind, accompanied by equanimity, dissociated from knowledge. 

8) Tâm bị xúi dục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến: Prompted Mind, 
accompanied by equanimrity, dissociated from knowledse. 


(N-2) Tâm Sắc Giới 
Rupavacaram (p) 


(D) Nghĩa của Tâm Sắc Giới— The meanings oƒ the Fine-material-sphere consciousness: 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm sắc giới tương ứng với Thiển Sắc Giới, 
cảnh giới mà những người chứng đắc các tầng thiển sắc giới sẽ tái sanh vào——According 
to Abhidharma, the fine-material-sphere conscIousness corresponds to the fine-material 
plane of existence (rupabhumn), or the pÏlane of consclousness pertaining to the state of 
meditative absorption called the rupaJjhanas. 


(IIPhân loạc Tâm Sắc Giớ——Caftegoris doƒ Fine-Materiad-Sphere Wholesome 
ConsciOHSH€§SS: 

(A)Năm Tâm Thiện Sắc Giới: Five kinds of Fine-Material-Sphere Consciousness—See 
Mười Lăm Tâm Sắc Giới ¡n (II) (C). 

(B)Năm Tâm Quả Thuộc Sắc Giới: Five kinds of Eine-Material Sphere Resultant 
Consciousness—See Mười Lăm Tâm Sắc Giới in (H) (B). 

(C)Năm Tâm Hành Thuộc Sắc Giới: Five kinds of Fine-Material Sphere Functional 
Consciousness—See Mười Lăm Tâm Sắc Giới in H) (A). 





(HI)Mười Lăm Tâm Sắc Giới— Fffteen fine-material-sphere Minds: 

(A) Năm Loại Tâm Hành Thuộc Sắc Giới—Five kinds oƒ fine-material-sphere functional 
COHSCIOHSI€SS: 

1) Tâm Hành sơ thiền cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: First Jhana functional 
COnscIousness together with imtial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

2) Tâm Hành nhị thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second Jhana functional 
COnsciousness together with 1mtial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 


1880 


3) Tâm Hành tam thiền cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Third Jhana functional 
conscIousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

4) Tâm Hành tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth Jhana functional 
conscIousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

5) Tâm Hành ngũ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fifth jhana functional 
consciousness together with 1initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

(B) Năm Tâm Quả Sắc Giới— Five kinds oƒ Fine-Mafterial-Sphere Resultant Consciousness: 

6) Tâm Quả sơ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: First jhana resultant 
conscIousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

7) Tâm Quả nhị thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second Jhana resultant 
Consciousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

8) Tâm Quả tam thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Third jhana resultant 
consciousness together with 1initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

9) Tâm Quả tứ thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth jhana resultant 
conscIousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

10) Tâm Quả ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Eifth jhana resultant 
conscIousness together with initial application, sustained application, zest, happiness, and 
one-pointedness. 

(C)ONăm Tâm Thiện Sắc Giớ—Fùe kinds oƑ  Fine-Sphere-Material-Wholesome- 
Consciousness: Mỗi tầng trong năm hạng Thiển Sắc Giới nầy đều là nhân tạo quả tương 
xứng cho hành giả trong cảnh Sắc Giới sau khi từ bổ xác thân nầy—Five kinds of fine- 
material-sphere consciousness, or rupa jJhanas. These jhanas have their corresponding 
effects in the realms of form: 

11) Tâm Thiện sơ thiển cùng với Tầm, sát, Phí, Lạc, và Nhất Điểm hay Trụ: First Jhana 
moral or wholesome consciousness together with initial application, sustained application, 
zest, happiness, and one-pointedness. 

12) Tâm Thiện nhị thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Second Jhana moral or 
wholesome conscIlousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

13) Tâm Thiện tam thiển cùng với Tâm, Sát, Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm: Third Jhana moral or 
wholesome conscIlousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 

14) Tâm Thiện tứ thiền cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fourth Jhana moral or 
wholesome consciousness together with Iinitial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 


1881 


15) Tâm Thiện ngũ thiển cùng với Tầm, Sát, Phỉ, Lạc và Nhất Điểm: Fifth jhana moral or 


wholesome consciousness together with Initial application, sustained application, zest, 
happiness, and one-pointedness. 


(IV)Tâm-Sát-Phi-Lạc Nhất Điểm—Vitarka (skÐ-Vicara (skt-Pữi: (skt)-Sukha (skÐ)- 


Ekaggdía (p): 

Tâm: 

Khảo sát: To investigate. 

Theo Phật giáo——According to Buddhism: 

Trăn trở—Cân nhắc —Ngẫm nghĩ: Vitakkeiti (p)—Vitark (skt)——To ponder——To reflect. 
Sự ngẫm nghĩ: Vitakka (p)—Vitarka (skÙ-—lnmiial Applicaton—Pondering— 
Reflection—Trong kinh điển Phật Giáo, danh từ “tầm” được dùng lỏng lẻo với nghĩa 
“suy nghĩ,” nhưng trong A Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ “tầm” được dùng như một thuật 
ngữ có nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về 
một đối tượng. Như người cận thần được vua yêu chuộng hướng dẫn một dân làng đi vào 
cung điện, cùng thế ấy, “tầm” hướng dẫn tâm đến để mục —In the Buddhist sutras, the 
words “vitakka” 1s often used in the loose sense of “thought,” but in the Abhidharma 1t 1s 
used in a precise technical sense to mean the mental factor that mounfs or directfs the 
mind onto the obJect. Just as a king”s favourite might conduct a villager to the palace, 
even so “vitakka” directs the mind onto the obJect. 

Tầm hướng dẫn tâm đi vào để mục: “Vitakka” or initial application directs the mind onto 
the obJect. 

Tầm không thiện, mà cũng không bất thiện: “Vitakka” ¡is neither wholesome nor 
unwholesome. 

Khi liên hợp với thiện thì “tầm” là thiện: When “vitakka” associates with wholesome 
deeds, vitakka becomes wholesome. 

Khi liên hợp với bất thiện, thì “tầm” trở nên bất thiện: When “vitakka” associates with 
unwholesome deeds, it becomes unwholesome. 

Trong thực tập thiển “tầm” tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và thụy miên: In the 
practice for attaining jhana, vitakka has the special task of inhibiting the hindrance of 
sloth and torpor. 

Tầm Tứ: Vitarka and Vicara (skt)—Hai loại tâm sở hay hai điều kiện của thiển định về 
sự phát hiện và nguyên tắc phân tích—Two conditions in dhyana discovery and analysis 
of principles. 

Tầm: Vitarka (sk)—Tỳ Đát Ca—Tâm sở hay pháp có khuynh hướng tăng trưởng —A 
dharma which tends to increase. 

Tứ: Vicara (sk)——Tỳ Giá La—Tâm sở hay pháp có khuynh hướng giảm thiểu, hữu hạn 
và rõ ràng trong dòng tâm thức —One which tends to diminish, definiteness and clearness 
1n the stream of consciousness. 

Sát: Vicara (p): Sustained applicaton—Danh từ “Sát” có nghĩa là quan sát hay dò xét. 
Trong A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), “Sát” có nghĩa là “liên tục đặt tâm trên đối 
tượng. "”—The word “vicara” usually means “examination,” but in Abhidharma 1t signifies 
the “sustained application” of the mind on the obJect. Whereas “vitakka” 1s the directing 


a) 


b) 


c) 


1882 


of the mind and 1ts concomifants towards the object, vicara 1s the continued exercise of 
the mind on the obJect. 

“Tầm” tựa như con chim đang xoải cánh rộng ra để bay, còn “Sát” thì tựa như con chim 
đang bay lượn trên không trung với đôi cánh xoải rộng: Vitakka ¡s like a bird”s spreading 
out I1fs wings to fly, vicara 1s like the bird”s gliding through the air with outstretched 
WInøØs. 

“Tầm” tựa như con ong bay hướng về cánh hoa, “Sát” tựa như con ong đang bay lượn trên 
hoa: “Vitakka” 1s like a bee”s diving towards a flower, vicara 1s like the bee”s buzzing 
above the flower. 

Trong thực tập thiển, thì “Sát” giúp tạm thời khắc phục hoài nghi: In practicing 
meditation, “vicara” serves to temporarily inhibit the hindrance of doubt. 


3. Phỉ: Pitl (p)—Zest—Hân hoan hay hứng thú—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 


8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


từ “PhỶ” được rút ra từ động từ “panayati” của Phạn ngữ có nghĩa là hoan hỷ hay thích 
thú. Danh từ “Piti” thường được dịch là Phỉ hay Hỷ, đóng đúng vai trò của nó như là một 
yếu tố trong thiển na. Phỉ tạm thời khắc phục triển cái “oán ghét sân hận.” Có năm loại 
“Phỉ.”—According to the Abhidharma, “Piti” derived from the verb “panayati” meaning 
“to refresh,'” may be explained as delight or pleasurable interest in the obJect. The term 1s 
often translated as rapture, a rendering which fits 1ts role as a Jhana factor. “Piti” inhibits 
the hindrance of ill-will (vyapada). There are five grades of “pItI.” 

Cái vui làm mình rùng mình, rởn óc (nổi da gà): Khuddaka Piti (p)—Minor zest which 1s 
able to raise the haIr on the body. 

Cái vui thoáng qua mau lẹ như trời chớp: Khanika PIti (p)—Momentary zest which 1s like 
flashes of lightning. 

Cái vui tràn ngập như sóng biển trườn lên bãi: Okkantika Piti (p)—Showering zest which 
breaks over the body again and again like waves on the sea shore. 

Cái vui thanh thoát đem lại cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng như bông gòn lững lơ bay 
theo chiều gió: Ubbega Piti (p)—Uplifting zest which can cause the body to levitate. 

Cái vui thấm nhuần toàn thể châu thân như bong bóng được thổi phồng hay trận lụt tràn 
lan làm ngập cả ao hồ: Pharana Piti (p)—Pervading zest which pervades the whole body 
as a full-air balloon or as an inundation fills a cavern. 

Lạc: Sukha (p): Happiness—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), lạc là một yếu tố 
thiển na có nghĩa là an lạc hay hạnh phúc yên nh. “Sukha” đổng nghĩa với 
“Somanassa.” Đây là trạng thái thích thú không liên quan đến lạc thú vật chất. “Sukha” 
nầy chính là hậu quả của sự từ bỏ thú vui vật chất. Dù nghĩa của “PhỶ” và “Lạc” liên hệ 
mật thiết với nhau, chúng vẫn khác biệt nhau, “phỶ” thuộc về hành uẩn (tạo cho hành giả 
trạng thái cảm nghe hứng thú trong để mục), còn “Lạc” là cảm giác giúp cho hành giả 
thỏa thích hưởng thọ để mục. Phỉ được so sánh với một khách lữ hành đi trong sa mạc 
mệt mỏi thấy xa xa có một ốc đảo (trạng thái vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng). Khi 
đến tận ốc đảo tắm rửa và uống nước thỏa thích là “Lạc.” Lạc giúp ta đối đầu với những 
triỀn cái trạo cử và lo âu trong thiển na—According to the Abhidharma, “Sukha” is a 
Jhana factor meaning pleasant mental feeling. It is identical with “Joy” or “bliss.” Sukha 
1s Identical with Somanassa, Joy, and not with the sukha of pleasant bodily feeling that 
accompanies wholesome-resultant body-consciousness. This “Sukha” rendered as bliss, 1s 
born detachment from sensual pleausres; It is therefore explained as unworldly or 


1883 


spiritual happiness (niramisasukha). Though “Piti” and “Sukha” are closely connected, 
they are distinguished in that “Piti” 1s a conative factor belonging to the aggregate of 
mental formations, while “Sukha” 1s a feeling belong to the aggregate of feeling. “PItI” 1s 
compared to the delight a weary traveler would experience when coming across an oasIs, 
“Sukha” to his pleasure after bathing and drinking. “Sukha” helps us encountering the 
hindrances of restlessness and wOrry. 


5. Nhất Điểm—One-pointedness: 


đ) 


b) 


1) 


Nhất Điểm Tâm: Ekagsata (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ 
“Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là trạng thái gom tâm an trụ vào một 
điểm duy nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển (jhanas). Nhất điểm tâm tạm thời 
khắc phục triển cái tham dục, một điều kiện tất yếu để đạt được thiển định. “Ekaggata” 
thực tập quán tưởng thật sát vào để mục; tuy nhiên, “Ekaggata” không thể nào đạt được 
riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác như “Tầm,” “Sát,” “Phỉ,” và “Lạc.”— 
According to the Abhidharma, Pali term “Ekaggata” means a one pointed state. This 
mental factor 1s the primary component in all jhanas. One-pointedness temporarily 
IinhIbits sensual desire, a necessary condition for any meditative attainment. “Ekaggata” 
exercises the function of closely contemplating the obJect; however, it cannot perform 
this function alone. lt requires the jJoint action of the other Jhanas such as “Vitaka” 
(applying the associated state on the obJect), “Vicara” (sustaining them there), “PItI” 
(bringing delight in the obJect, “Sukha” (experiencing happiness in the Jhana). 

Nhất Điểm Trụ: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, 
nhất điểm trụ là trạng thái sau đây—According to Bhikkhu Piyananda in The Gems of 
Buddhism Wisdom. 

Nhất điểm trụ là trạng thái tập trung mà tất cả những khả năng và sức mạnh tinh thần 
đều nhắm vào và điểu khiển bởi sức mạnh ý chí hướng về một điểm hay một đối tượng. 
Nhất điểm tâm là một tâm được tập trung và hợp nhất. Nhất điểm tâm là sự đối nghịch 
của tâm buông lung hay tán loạn. Bình thường trạng thái tinh thần của chúng ta chạy đi 
mọi hướng, nhưng nếu sự tập trung được dồn vào một đối tượng, bạn bắt đầu biết bản 
chất thực sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập trung lần lần thay đổi trạng thái tinh 
thần cho đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần đồng quy vào một điểm: One-pointedness 
1S a concenfrated state in which all the faculties and mental powers are focussed and 
governed by the will-power and directed towards one point or one obJect. À one-pointed 
mind 1s the opposite of a distracted or scattered mind. Ordinarily our mental states are 
scattered in all directions but 1ƒ the concentration 1s fixed on one obJect, then you begin to 
know the true nature of that obJect. The process of concenfration gradually modifies the 
mental states until the whole mental energy converges towards one point. 

Nếu bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” bạn sẽ mang lại bình tĩnh và sự tĩnh lặng cho 
tâm, và bạn có thể gom sự chú ý vào một điểm, cũng như có thể ngưng những vọng 
tưởng của tâm và những phí phạm năng lượng hữu dụng. Tuy nhiên, tâm tĩnh lặng không 
phải là mục đích tối hậu. Sự tĩnh lặng nầy chỉ là cần thiết để phát triển tuệ giác. Nói một 
cách khác, tâm tĩnh lặng cần thiết nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu vào chính mình, và 
có được sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế giới: If you train your mind in one- 
pointedness, you will be able to bring calmness and tranquility to the mind and you will 
be able to gather your attention to one poinf, so as to stop the mind from friftering away 


ii) 


Œ) 


1884 


and wasting 1s useful energy. ÀA calm mind 1s not an end ¡n itself. Calmness of mind 1s 
only a necessary condition to develop “Insight.” In other words, a calm mind 1s necessary 
IÝ you want to have a deep look Into yourself and to have a deep understanding of 
yourself and the world. 

Thiển Tam Ma Địa huấn luyện tâm với nhiều giai đoạn khác nhau của sự tập trung tinh 
thân. Ở giai đoạn cao của sự tập trung tinh thần, tức là đắc thiển hay jnana, sức mạnh 
tâm linh được phát triển. Tuy nhiên, giai đoạn cao về sự tập trung không cần thiết hay 
thực tiển cho hầu hết mọi người sống trong nhịp độ cuồng nhiệt của đời sống hiện đại. 
Với hầu hết mọi người, tâm nhẩy từ quá khứ tới hiện tại vị lai, và từ chỗ nầy đến chỗ 
khác không ngừng nghỉ. Những người như vậy phí phạm một khối lượng năng lực tỉnh 
thần to lớn. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy trì đủ sự tập trung chú ý đến mỗi 
nhiệm vụ từng chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò 
chuyện, hay bất cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống hằng ngày, hãy hoạt động với một 
tâm tĩnh lặng, đó là chú tâm vào mỗi nhiệm vụ: Samatha meditation trains the mind to 
Various stages of mental concentration. At very hiph stages of mental concentration, 
known as Jnana, psychic powers can be developed. However, such high stages Of 
concentration are not necessary or practical for most people who have to live 1n the hectic 
pace of modern life. For most people, the mind 1s Jumping from past to present to future 
and from place to place. Such people waste an enormous amount of mental energy. If you 
can train your mind to maintain enough concentration to pay attention to each task from 
moment to moment, this 1s more than enough! When you are reading, walking, resting, 
talking, whatever you do In your dally life, act with a mind that 1s calm and that 1s paying 
aftention to each and every action. Learn to focus the mind on each task. 


(N-3) Tâm Vô Sắc Giới 
Arupa-vacara-cittfa (p) 


Nghĩa của Tâm Vô Sắc Giới— The meanings oƒ the tmunaferial-sphere consciousness: 
Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), tâm thuộc vô sắc giới là cái gì thuộc về Thiền 
Vô Sắc Giới, hoặc cái gì thường lui tới hay hiện hữu trong cảnh vô sắc giới. Khi một 
người hành thiển chứng đắc những trạng thái vượt trên cõi Sắc Giới, người ấy sẽ tách rời 
danh sắc ra khỏi sắc, cũng như ta có thể giữ một khối sắc ở giữa không trung: According 
to the Abhidharma, the Immaterial sphere 1s the plane of consciousness corresponds to 
the immaterial plane of existence (arupabhumn), or the plane of consciousness pertaining 
to the immaterial meditative absorptions (arupajjhanas—Thiển Vô Sắc Giới). Any 
consciousness which mostly moves about ¡in this realm 1s understood to belong to the 
1immaterial sphere. When one meditates to attain formless meditative states beyond the 
rupaJjhanas, one must discard all obJects connected with material form and focus upon 
some non-material obJect, such as the Infinity of space. 


1885 


(H) Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới: Theo Ngài Tỳ Khưu Bồ Đề trong A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi 
Diệu Pháp), có mười hai tâm thiện trong cõi vô sắc—According to _Bhikkhu Bodhi ¡in the 
Abhidharma, there are twelve kinds of Immaterial-Sphere ConscIousness: 

(A) Bốn Tâm Thiện Vô Sắc Giới—Four kinds of Immaterial-Sphere Consciousness: 

1) Tâm Thiện trong Không Vô Biên Xứ: Wholesome consciousness pertaining to the base of 
Infinite space. 

2) Tâm Thiện trong Thức Vô Biên Xứ: Wholesome conscIousness pertaining to the base of 
Infinife consciousness. 

3) Tâm Thiện trong Vô Sở Hữu Xứ: Wholesome consciousness pertaining to the base of 
nothingness. 

4) Tâm Thiện trong Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ: Wholesome consciousness pertaining to 
the base of neither perception nor non-perceptfion. 

(B) Bốn Tâm Thiển Quả thuộc Vô Sắc Giới —Four kinds of Immaterial-Sphere-Resultant 
Consciousness: 

5) Tâm Thiền Quả trong Không Vô Biên Xứ: Resultant consciousness pertaining to the base 
Of infinite space. 

6) Tâm Thiển Quả trong Thức Vô Biên Xứ: Resultant consciousness pertaining to the base 
Of Infinife consciIousness. 

7) Tâm Thiển Quả trong Vô Sở Hữu Xứ: Resultant consciousness pertaining to the base of 
nothingness. 

8) Tâm Thiển Quả trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Resultant consciousness pertaining 
to the base of neither perception nor non-perception. 

(C) Bốn Tâm Hành Vô Sắc Giới—Four kinds of Immaterial-Sphere Consciousness: 

9) Tâm Thiển Hành trong Không Vô Biên Xứ: Functional consciousness pertaining to the 
base of Infinite space. 

10) Tâm Hành Thiển trong Thức Vô Biên Xứ: Functional consciousness pertaining to the 
base of Infinite consciousness. 

11) Tâm Thiền Hành trong Vô Sở Hữu Xứ: Functional consciousness pertaining to the base 
of nothingness. 

12) Tâm Thiền Hành trong Phi Tưởng Phi Phi Tường Xứ: Functional consciousness pertaining 
to the base of neither perception nor non-perception. 


(ÓO) Tâm Thiện 
Wholesome Minds 
Cita kushala (skt) 


Tâm thiện lành với những tư tưởng thiện lành. Tâm thiện lành bao gồm những việc làm 
thiện lành đối với tha nhân, từ bi, bố thí, nhẫn nhục, ái ngữ, yêu thương, tín tâm, luôn 
nguyện cứu độ tha nhân. Thiện tâm giúp đẩy lùi những tâm tiêu cực. Theo đạo Phật, 
Tâm Thiện còn là Tâm Chánh, tức là tâm không ích kỷ và luôn luôn thành ý. Trên việc 
tu tập, chúng ta phải đặt nền móng vững chắc. Dù biết rõ rằng “Tâm” nây chẳng phải là 
“Ta”, không phải là “Cái Của Ta,” hay “Tự ngã của Ta”; tuy nhiên, nếu chúng ta muốn 


Ù 


2) 


1886 


chấm dứt luân hồi sanh tử thì chúng ta phải dụng công tu tập thiện tâm. Chúng ta phải 
đạt được thiện tâm trước khi tu tập nơi thân. Nghĩa là trước hết chúng ta phải diệt trừ dục 
vọng, phải loại bỏ tạp niệm và lòng ham muốn vật chất. Ham muốn vật chất bao gồm cả 
tài, sắc, danh, thực và thùy (ngủ nghỉ). Ngoài ra, thiện tâm còn bao gồm luôn cả thành ý, 
có nghĩa là một khi đã tu tập thiện pháp thì lúc nào mình cũng như vậy, chứ không nay tu 
mai nghỉ. Một khi chúng ta đã tin Phật thì niềm tin ấy phải là vĩnh viễn, chân thật và 
vững chắc. Bên cạnh đó, chúng ta phải cố gắng loại trừ tâm bất thiện, tức là cái tâm tạo 
ra những tư tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại và tà kiến, vân vân), cũng như những hành 
động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt sự an lạc và thanh tịnh bên 
trong—Wholesome mind (good heart—Good mind) with good thoughts. Good mind 
includes beneficial intentions towards others, compassion, loving-kindness, øenerosity, 
patence, good speech, tolerance, love, faith, wIshing to help others, etc. Wholesome 
mind can be used to dispel negative minds. According to Buddhism, wholesome mind also 
means Rectifying Mind with a true-hearted wIll. In cultivating the Way, we must lay a 
solid foundation. Although we know 1t 1s clear that the mind 1s not our self, not belonging 
to us, not “I”, not “Mind”; however, 1Ý we want to put an end to birth and death, we must 
exert efforts In cultivating the wholesome mind. We must obtain the wholesome mind 
before cultivating the body. It means we should get rid of our lust, random thoughts and 
materialistic desires. Materialistic desires include the desires for wealth, sex, fame, food 
and sleep. In addition, wholesome mind also means making the will sincere. ÏIt 1s to say 
that once we make a decision to cultivate wholesome dharma, we will be always the 
same, not to cultivate today and stop cultivating tomorrow. Once we have faith In 
Buddhism, that faith should be everlasting, true-hearted and firm. Besides, we must try to 
cultivate to eliminate negative or unwholesome mind, the mind that creates negative or 
unwholesome thoughts (anger, hatred, harmful thoughts, wrong views, efc), speech (lying, 
harsh speech, double-tongued, etc), as well as deeds which are the causes of our 
sufferings, confusion and misery. Unwholesome or negative mind will destroy our Inner 
peace and tranquIlity. 


(P) Tâm Truyền Tâm 
Mind-To-Mind Transrnisston 


Tâm Truyền Tâm là một lối biệt truyền ngoài giáo điển theo truyền thống—Mind-To- 
Mind-Transmission means a special transmission oufside the teaching of textual tradition. 
Từ ngữ “Tâm Truyền Tâm” là thuật ngữ của nhà Thiển ám chỉ việc một thiển sư trao 
truyền y pháp cho đệ tử làm người kế vị Pháp của dòng Thiển. Khái niệm “Truyền từ 
Tâm Tinh Thần sang Tâm Tinh Thân” trở thành khái niệm trung tâm của Thiền Tông, 
nghĩa là sự hiểu biết được giữ gìn và truyền thụ bên trong chứ không phải là sự hiểu biết 
qua sách vở, mà là sự hiểu biết trực giác và trực tiếp về hiện thực thật. Hiện thực nây có 
được nhờ ở sự thể nghiệm của cá nhân—The phrase “Transmitting Mind Through Mind” 
1s a Ch"an expression for the authentic transmission of Buddha-Dharma from master to 
students and dharma successors within the lineages of transmission of the Chˆan tradition. 


Œ) 


l) 
2) 
3) 


4) 


1887 


The notion of “I[ransmission from heart-mind to heart-mind” became a central notion of 
Zen. That 1s to say what preserved in the lineage of the tradition and “transmitted” 1s not 
book knowledge in the form of “teachings” from sutras, but rather an Iimmediate Insight 
1nto the true nature of reality, oneˆ”s own Immediate experience. 


(Q) Tâm Từ 
Loving-kindness 


Tâm Từ Ái Loving-kindness: 

Tâm từ có sức mạnh đem lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có 
tâm từ, con người trên thế giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn để như hận, thù, ganh 
ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương 
chúng sanh hơn chính mình. Thương yêu nên được ban phát một cách vô điều kiện, bất 
vụ lợi và bình đẳng giữa thân sơ, bạn thù—Loving-kindness—Love——Love has the power 
of bestowing temporal happiness upon us In this lifetime. Without love, people In this 
world will encounter a lot of problems (anger, hatred, Jealousy, envy, arrogance, etc). A 
Buddhist should develop love for all sentient beings and to cherish others more than 
oneself. Love should be given equally to everyone including relatives or strangers, 
friends or foes, given without any conditions, without self-interests or attachment . 

Tâm từ ái đem lại công đức mãnh liệt: Loving kindness or love will help us gain strong 
m€TIfOlOUS DOWET. 

Tâm từ ái sẽ tạo được lòng kính trọng nơi tha nhân: When we offer loving kindness to 
other people, we will gain their love and respect at the same time. 

Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại: Loving kindness helps us overcome 
all kinds of graspings of wealth, and other hindrances. 

Tâm từ ái giúp ta cảm thấy dễ chịu: Loving kindness help us experience more physical 
confort. 


(H) Tâm Từ Bi: Mind of Compassion—Heart of pity—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 


trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề 
Tâm. Ta cùng chúng sanh sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà 
vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay 
đã rõ như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, kởi lòng cảm hối từ bi tìm phương 
tiện độ mình cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với 
ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây 
tình ái ràng buộc. Từ bi là lòng xót thương cứu độ, mà lìa tướng, không phân biệt chấp 
trước; tâm nây thể hiện dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ 
càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông 
đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu 
độ, niệm từ bi của Bồ Đề tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
ngài Phổ Hiển đã khai thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có mười cách quán sát chúng sanh 
không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanhtánh chẳng điều thuận mà khởi 


1888 


đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những 
điều ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ 
ràng buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh vương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp mà 
khởi đại bi...” Đã phát tâm đại bi tất phải phát đại Bồ Đề tâm thể nguyền cứu độ. Thế 
thì lòng đại bi và lòng đại Bồ Đề dung thông nhau. Cho nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ 
Đề tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice, enlightened mind ¡s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. We 
ourselves and all sentient beings already possess the virtues, embellishment and wisdom 
of the Buddhas. However, because we are deluded as to our True Nature, and commIt 
evil deeds, we resolve in Birth and Death, to our immense suffering. Once we have 
understood this, we should rid ourselves of the mind of love-attachment, hate and 
discrimination, and develop the mind of repentance and compassion. We should seek 
expedient means to save ourselves and others, so that all are peaceful, happy and free of 
suffering. Let us be clear that compassion 1s different from love-attachment, that 1s, the 
mind of affection, attached to forms, which binds us with the ties of passion. Compassion 
1s the mind of benevolence, rescuing and liberating, detached from forms, without 
discrimination or attachment. This mind manifests 1tself in every respect, with the result 
that we are peaceful, happy and liberated, and possess Increased merit and wisdom. lIf we 
wish to expand the compasslonate mind, we should, taking our own suffering as starting 
poimt, sympathize with the even more unbearable misery of others. A benevolent mind, 
eager fo rescue and liberate, naturally develops; the compassionate thought of the Bodhi 
Mind arises from there. As the Bodhisattva Samantabhadra taught in the Avatamsaka 
Sutra: “Great Bodhisattvas develop great compassion by ten kinds of observatlons of 
sentilent beings: they see sentient beings have nothing to rely on for support; they see 
sentilent beings are unruly; they see sentient beings lack virtues; they see sentient beings 
are asleep In ignorance; they see sentient beings do bad things; they see sentient beings 
are bound by desires; they see sentient beings drowning In the sea of Birth and Death; 
they see sentient beings have no desire for goodness; they see sentient beings have lost 
the way to enlightenment.” Having developed the great compassionate mind, we should 
naturally develop the Great Bodhi Mind and vow to rescue and liberate. Thus the great 
compassionate mind and the great Bodhi Mindinterpenetrate freely. That Is why to 
develop the compassionate mind 1s to develop the Bodhi Mind. Only when we cultivate 
with such great compassion can we be said to have “developed the Bodhi Mind.”—See 
Sáu Điểm Phát Tâm Bồ Đề (Six points to develop a true Bodhi Mind) in Chapter 54 (T). 


(R) Tâm Vô Lượng 
Truneasurable Minds 
See Chapter 22. 


Œ) 
Ù 


2) 


1889 


(S) Tâm Vô Sở Trụ 
The Mind Without A Resting Place 


Tổng quan về Tâm Vô Sở Trụ—An overview oƒ The Mind Without a Resting Place: 

Tâm không trụ vào đâu. Hãy để cho quá khứ đi vào quá khứ—The mind without resting 
place—A mind which does not abide anywhere——A mind which let “bygone be bygone.” 
Tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ 
dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rồi sẽ 
tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận 
biết chư pháp không thật nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải 
thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô sinh tâm), 
đầu đuôi —The mind without resting place, detached from time and space, the past being 
past may be considered as a non-past or non-existent, so with present and future, thus 
realizing thelr unreality. The result 1s detachment, or the liberated mind, which 1s the 
Buddha-mind, the bodhi-mind, the mind free from Iideas or creation and extinction, of 
beginning and end, recognizing that all forms and natures are of the Void, or Absolute. 


(I1 Ưng Vô Sở Trụ Nhỉ Sanh Kỳ Tâm (Kinh Kừn Cang)—Act without affachinmenfs: Tâm 


Œ) 


như vượn chuyền cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy nhiên, Kinh Kim Cang để 
nghị: “Hãy tu tập tâm và sự tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào cả.” Theo Kinh 
Kim Cang, một vị Bồ Tát nên có các tư tưởng được thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ 
gì cả. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, 
bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không 
nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. Nên 
sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào)—The mind ¡s like a monkey, let it 
moves wherever It w1ll; however, the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and 
the awareness so that your mind abides nowhere.” According to the Diamond Sutra, a 
Bodhisattva should produce a thought which 1s nowhere supported, or a thought 
awakened without abiding In anything whatever. The complete sentence which the 
Buddha taught Subhuti as follows: “Do not act on sight. Do not act on sound, smell, taste, 
touch or Dharma. One should act without attachments.” 


(T) Sáu Điểm Phát Tâm Bồ Đề 
Six poïnfs ío develop a true Bodhi Mind 


Tổng quan về Lục Tâm—An overview 0ƒ Six poinfs to develop a true Bodhi Mind: Chúng 
ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, mà ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam 
độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát mà Đức Phật đã 
chỉ dạy. Muốn cho lòng Bồ Đề phát sanh một cách thiết thực. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo 


1890 


sáu yếu điểm sau đây——Most of us merely engage in external forms of cultivation, while 
paying lip service to “opening the mind.” Thus, the fire of greed, anger and delusion 
confinue to flare up, preventing us from tasting the pure and cool flavor of emancipation 
as taueht by the Buddhas. According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, we should pose the question of “How can we 
awaken the Bodhi Mind” or we should ponder and meditate on the following sIx points to 
develop a true Bodhi Mind. 


(II) Chỉ tiết về Lục Tâm— Details oƒ Six points to develop a true Bodhi Mind: 

I) Giác Ngộ Tâm —Enlightened Mind: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Chúng 
sanh thường chấp sắc thân nây là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận thương vui là ta. 
Nhưng thật ra, sắc thân nầy giả dối, ngày kia khi chết đi nó sẽ tan về với đất bụi, nên 
thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của 
sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ví dụ như một người trước kia dốt, nay theo 
học chữ Việt, tiếng Anh, khi học thành, có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một 
kẻ chưa biết Ba Lê, sau có dịp sang Pháp du ngoạn, thu thập hình ảnh của thành phố ấy 
vào tâm. Khi trở về bản xứ có ai nói đến Ba Lê, nơi tâm thức hiện rõ quang cảnh của đô 
thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vào nên tạm có, sau bỏ lãng 
không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạt đến tan mất hẳn rồi trở về không. Cái biết của ta 
khi có khi không, hình ảnh nầy tiêu hình ảnh khác hiện, tùy theo trần cảnh thay đổi luôn 
luôn, hư giả không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo: “Thân như bọt tụ, tâm như 
gió. Huyễn hiện vô căn, không tánh thật.” Nếu giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp 
trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới “nhơn không” chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã 
không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có “nhơn tướng.” Cái ta của 
mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có 
“chúng sanh tướng.” Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai 
chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh cửu của Niết Bàn cũng không, nên không 
có “thọ giả tướng.” Đây cần nên nhận rõ, cũng không phải không có thật thể chân ngã 
của tánh chân như thường trụ, nhưng vì Thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành 
không. Nhơn đã không thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn thay đổi sanh diệt, 
không có tự thể. Đây lại cần nên nhận rõ chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành 
không, mà vì nó hư huyễn, nên đương thể chính là không, cả “nhơn” cũng thế. Cho nên 
cổ đức đã bảo: “Cân chi đợi hoa rụng, mới biết sắc là không.” (Hà tu đãi hoa lạc, nhiên 
hậu thỉ tri không). Hành giả khi đã giác ngộ “Nhơn” và “Pháp” đều không, thì giữ lòng 
thanh tịnh trong sáng không chấp trước mà niệm Phật. Dùng lòng giác ngộ như thế mà 
hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để Tâm—Mind of enlightenment. According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
enlightened mind 1s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. Sentient beings 
are used to ørasping at this body as “me,” at this discriminating mind-consciousness which 
1s subJect to sadness and anger, love and happiness, as “me.” However, this flesh-and- 
blood body 1s 1llusory; tomorrow, when 1t dies, 1t w1ll return to dust. Therefore, this body, 
a composite of the four elements (earth, water, fore, and air) 1s not “me.” The same 1s 
true with our mind-consciousness, which 1s merely the synthesis of our perception of the 


2) 
a) 


b) 


1891 


six “Dusts” (form, sound, fragance, taste, touch, and dharmas). For example, a person 
who formerly could not read or write, but is now studying Vietnamese or English. When 
his studies are completed, he will have knowledge of Vietnamese or English. Another 
example 1s a person who had not known Paris, but who later on had the opportunmty to 
visit France and absorb the sights and sounds of that city. Upon his return, I1 someone 
were to mention Paris, the sights of that metropolis would appear clearly In his mind. That 
knowledge formerly địd not exist; when the sights and sounds entered his subconscious, 
they “existed.” If these memorles were not rekindled from time to time, they would 
gradually fade away and disappear, returning to the void. This knowledge of ours, 
Somefimes exiIsting, sometimes not existing, some Images disappearing, other Images 
arising, always changing following the outside world, 1s illusory, not real. Therefore, the 
mind-consciousness 1s not “me.” The ancients have said: “The body 1s like a bubble, the 
mind 1s like the wind; they are Illusions, without origin or True Nature.” lf we truly 
realize that body and mind are ¡llusory, and do not cling to them, we wIll gradually enter 
the realm of “no-self,” escaping the mark of self. The self of our self being thus void, the 
self of others is also void, and therefore, there 1s no mark of others. Qur self and the self 
of others being void, the selves of countless sentient beings are also void, and therefore, 
there 1s no mark of sentient beings. The self being void, there 1s no lasting ego; there 1s 
really no one who has “attained Enlightenmert.” This 1s also true of Nirvana, ever- 
dwelling, everlasting. Therefore, there Is no mark of lifespan. Here we should clearly 
understand: 1t 1s not that eternally dwelling “Irue Thusness” has no real nature or true 
self; it is because the sages have no attachment to that nature that it becomes void. 
Senfient beings being void, obJects (dharmas) are also void, because obJects always 
change, are born and die away, with no self-nature. We should clearly realize that this 1s 
not because objects, upon disintegration, become void and non-existent; but, rather, 
because, being 1llusory, their True Nature 1s empty and void. Sentient beings, too, are like 
that. Therefore, ancIent have said: “Why wait until flowers fall to understand that form 1s 
empty.” The practitioner, having clearly understood that beings and dharmas are empty, 
can proceced to recite the Buddhaˆs name with a pure, clear and bright mind, free from all 
attachments. Only when he cultivates In sụch an enlightened frame of mind he be said to 
have “develop the Bodhi Mind.” 

Bình Đẳng Tâm——Mind of Equality: 

Tâm bình đẳng là tâm không phân biệt hay thiên vị, không thương người nầy mà lại ghét 
người kia: Equality mind 1s an Iimpartial mind, not loving one and hating another. 

Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một 
trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Trong khế kinh, Đức Phật khuyên dạy: “Tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai.” Chư 
Phật thấy chúng sanh là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy 
chư Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiển não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng một 
cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn 
chỉ dạy, đối với chúng sanh phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị 
lai, đồng một Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu niệm, sẽ dứt được nghiệp 
chướng phân biệt khinh mạn, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà 
hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm-—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm 


ii) 


3) 


1892 


in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, enlightened mind 1s one of the six 
poInts to develop a true Bodhi Mind. In the sutras, Sakyamuni Buddha stated: “All 
sentient beings possess the Buddha Nature; they are our fathers and mothers of the past 
and the Buddhas of the future.” The Buddhas view sentient beings as Buddhas and 
therefore attempt, with equanimity and great compassion, to rescue them. Sentient beings 
view Buddhas as sentient beings, engendering afflictions, discrimination, hatred and 
scorn. The faculty of vision 1s the same; the difference lies in whether we are enlightened 
or not. As đisciples of the Buddhas, we should follow their teachings and develop a mind 
Of equanimity and respect towards sentient beings; they are the Buddhas of the future and 
are all endowed with the same Buddha Nature. When we cultivate with a mind of 
equanimity and respect, we rid ourselves of the afflictions of discrimination and scorn, 
and engender virtues. To cultivate with such a mind ¡s called “developing the Bodhi 
Mind.” 

Đối với các chúng sanh khác chúng ta phải sanh tâm bình đẳng và tôn trọng, xem họ như 
là những vị Phật tương lai: While associating with other sentient beings, we must develop 
an equal and respectful mind to look upon them as the Buddhas of the future. 

Nếu làm được như vậy, ắt sẽ dứt trừ được nghiệp chướng “phân biệt và khinh mạn: If 
this is done, the karmic obstructions of “discriminations and egotismˆ will be eliminated. 
Và sanh ra được các “tánh đức lành.": And doïng so wIll gIve rise to various “wholesome 
and virtuous characteristics. `” 

Tâm Từ Bi—Mind of Compassion: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Ta cùng chúng 
sanh sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi 
hoặc nghiệp nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải 
dứt tâm ghét thương phân biệt, kởi lòng cảm hối từ bi tìm phương tiện độ mình cứu người, 
để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng 
thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái ràng buộc. Từ bi 
là lòng xót thương cứu độ, mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước; tâm nầy thể hiện 
dưới đủ mọi mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ càng tăng. Muốn cho 
tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó 
nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của Bồ 
Đề tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiển đã khai 
thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có mười cách quán sát chúng sanh không nơi nương tựa 
mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi, quán sát 
chúng sanh nghèo khổ không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong 
đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại 
bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát 
chúng sanh vương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa 
thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp mà khởi đại bi...” 
Đã phát tâm đại bi tất phải phát đại Bồ Đề tâm thể nguyễn cứu độ. Thế thì lòng đại bi và 
lòng đại Bồ Đề dung thông nhau. Cho nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ Đề tâm. Dùng 
lòng đại từ bi như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để tâm——According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, 


4 


1893 


enlightened mind 1s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. We ourselves and 
all sentient beings already possess the virtues, embellishment and wisdom of the 
Buddhas. However, because we are deluded as to our True Nature, and commit evil 
deeds, we resolve in Birth and Death, to our Iimmense suffering. Once we have 
understood this, we should rid ourselves of the mind of love-attachmernt, hate and 
discrimination, and develop the mind of repenftance and compassion. We should seek 
expedient means to save ourselves and others, so that all are peaceful, happy and free of 
suffering. Let us be clear that compassion 1s different from love-attachment, that 1s, the 
mind of affection, attached to forms, which binds us with the ties of passion. Compassion 
1s the mind of benevolence, rescuing and liberating, detached from forms, without 
discrimination or attachment. This mind manifests 1tself in every respect, with the result 
that we are peaceful, happy and liberated, and possess increased merit and wisdom. If we 
wish to expand the compassionate mind, we should, taking our own suffering as starting 
poiInt, sympathize with the even more unbearable misery of others. A benevolent mind, 
eager fo rescue and liberate, naturally develops; the compassionate thought of the Bodhi 
Mind arises from there. As the Bodhisattva Samantabhadra taught in the Avatamsaka 
Sutra: “Great Bodhisattvas develop great compassion by ten kinds of observations of 
sentient beings: they see sentient beings have nothing to rely on for support; they see 
sentient beings are unruly; they see sentient beings lack virtues; they see sentient beings 
are asleep in Ignorance; they see sentient beings do bad things; they see sentient beings 
are bound by desires; they see sentient beings drowning In the sea of Birth and Death; 
they see sentient beings have no desire for goodness; they see sentient beings have lost 
the way to enlightenment.” Having developed the great compassionate mind, we should 
naturally develop the Great Bodhi Mind and vow to rescue and liberate. Thus the great 
compassionate mind and the great Bodhi Mind ¡interpenetrate freely. That 1s why to 
develop the compassionate mind 1s to develop the Bodhi Mind. Only when we cultivate 
with such great compassion can we be said to have “developed the Bodhi Mind.” 

Hoan Hỷ Tâm —Mind of Joy: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Đã có xót thương tất 
phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Lòng tùy hỷ trừ được chướng tật đố ky nhỏ nhen. 
Lòng hỷ xả giải được chướng thù báo phục. Bởi tâm Hoan Hỷ không ngoài sự giác ngộ 
mà thể hiện, nên đó chính là lòng Bồ Đề. Hoan hỷ có hai thứ —According to Most 
Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
enlightened mind 1s one of the six poinfs to develop a true Bodhi Mind. Having a 
benevolent mind, we should express 1t through a mind of Joy. The reJoicing mind can 
destroy the affliction of mean Jealousy. The “forgive and forget” mind can put an end to 
hatred, resentment, and revenge. Because the mind of Joy cannot manifest 1tself in the 
absence of Enliphtenment, 1t 1s that very Bodhi Mind. This mind 1s of two kinds: a 
reJoIcing mind and a mind of “forgive and forget”: 

Tùy Hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, Thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng sanh, có 
làm được công đức gì , dù là nhổ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước 
lợi, hưng thạnh thành công, an Ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùm: A rejoicing mind 
means that we are glad to witness meritorIlous and virtuous acts, however, Insigmficant, 
performed by anyone, from the Buddhas and saints to all various sentient beings. Also, 


b) 


5) 


1894 


whenever we see anyone receiving øain or merif, or prosperous, successful and at peace, 
we are happy as well, and rejoice with them. 

Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại 
cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn nầy nếu xét nghĩ 
sâu, thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. 
Nên Kinh Kim Cang dạy: “Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, tức chẳng phải nhẫn nhục 
Ba La Mật, đó gọi là nhẫn nhục Ba La Mật”: A “forgive and forget” mind means that 
even If sentient beings commit nefarious deeds, show Ingratitude, hold us in contempt and 
denigrate us, are wicked, causing harm to others or fo ourselves, we calmly forbear, 
gladly forgiving and forgetting their transgressions. This mind of joy and forbearance, If 
one dwells deeply on it, does not really exIst, because there 1s In truth no mark oŸ self, no 
mark of others, no mark of annoyance or harm. As stated in The Diamond Sutra: “The 
Tathagata teaches likewIse that the Perfecion of Patience 1s not the Perfectlon of 
Patience; such 1s merely a name.” 

Sám Nguyện Tâm—Mind of Repentance and Vows: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu điểm phát triển Bồ Đề 
Tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta 
vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thỉ đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn 
hại chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, Thánh nhơn, 
vì tâm đại bi đã ra đời thuyết pháp cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với ngôi 
Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, 
đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối, vì muốn mau 
chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam 
Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thể không 
tái phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ 
tâm và cảnh đều không, mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long 
ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng 
(ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thiện hữu tri thức, và ân chúng sanh). Có tâm 
sám nguyện như vậy tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ 
phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ 
Đề tâm—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, enlightened mind 1s one of the six poinfs to develop a true Bodhi 
Mind. In the endless cycle of Birth and Death, all sentient beings are at one time or 
another rlated to one another. However, because of delusion and attachment to self, we 
have, for countless eons, harmed other sentient beings and created an immense amount 
of evil karma. The Buddhas and the sages appear 1n this world out of compassion, to 
teach and liberate sentient beings, of whom we are a part. Even so, we engender a mind 
Of ingratitude and destructiveness toward the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). 
Now that we know this, we should feel remorse and repent the three evil karmas. Even 
the Maitreya Bodhisattva, who has attained non-retrogression, sfilÏ practices repentance 
sIx times a day, in order to achive Buddhahood swiftly. We should use our bodies to pay 
respect to the Triple Jewel, our mouth to confess our transgression and seek expiation, 
and our minds to repent sincerely and undertake not to repeat them. Once we have 
repented, we should put a complete stop to our evil mind and conduct, to the point where 


1895 


mind and obJectfs are empty. Only then will there be true repentance. We should also vow 
to foster the Triple Jewel, rescue and liberate all sentilent beings, atone for our past 
transgressions, and repay the "for great debts," which are the debt to the triple Jewel, the 
debt to our parents and teachers, the debt to our spiritual friends, and finally the debt we 
owe to all sentient beings. Through this repentant mind, our past transgressions will 
disappear, our virtues wIÏll increase with time, leading us to the stage of perfect merit and 
wisdom. Only when we practice with such a repenftant mind can we be said to have 
“developed the Bodhi Mind.” 


1896 


6) Bất Thối Tâm—Mind of no Retreat: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Dù đã 
sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập 
công bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi 
đến quả viên giác lại xa vời dẫy đây gay go chướng nạn, phải trải qua hằng sa kiếp, đâu 
phải chỉ một hai đời? Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại 
Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. Nhưng khi chịu khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị họ 
không dùng liệng xuống đất rồi nhổ nước dãi, lấy chân chà đạp lên trên, ngài còn thối 
thất Đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ! Cho 
nên hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố. Thể 
rằng: “Thân nầy dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu 
đốt nát tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác, thối thất trên bước đường 
tu hành.” Dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để tâm— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice, enlightened mind 1s one of the six points to develop a true Bodhi Mind. 
Although a practitioner may have repented his past transgressions and vowed to cultivate, 
his habitual delusions and obsftructions are not easy to eliminate, nor 1s the accumulation 
of merifs and virtues through cultivation of the six paramifas and ten thousand conducts 
necessarly easy to achieve. Moreover, the path of perfect Enlightenment and 
Buddhahood 1s long and arduous, full of hardship and obstructions over the course of 
untold eons. It is not the work of one or two life spans. For example, the Elder SarIputra, 
one of the main disciples of Sakyamuni Buddha, had reached the sixth abode of 
Bodhisattvahood 1n one of his previous incarnations and had developed the Bodhi Mind 
practicing the Paramita of Charity. However, when an externalist (non-Buddhist) asked 
him for one of his eyes and then, Instead of using 1t, spat on 1t and crushed It with his foot, 
even Sariputra became angry and retreated from the Mahayana mind. We can see, 
therefore, that holding fast to our vows 1s not an easy thingl For this reason, 1ƒ the 
practiioner wishes to keep his Bodhi Mind from retrogressing, he should be strong and 
frim in his vows. He should vow thus: “Although this body of mine may endure Immense 
suffering and hardship, be beaten to death or even reduced to ashes, I shall not, In 
consequence, commit wicked deeds or retrogress in my cultivation.” Practicing with such 
a non-retrogressing mind is called “developing the Bodhi Mind.” 


(U) Các Tâm quan trọng trong giáo lý Phật giáo 
Himportant Minds in Buddhist theories 


(U-I) Thập Tâm 
Ten Minds 


L Thập Tâm An Ổn— Ten kinds 0ƒ qifainment 0ƒ peace 0ƒ mind: Mười thứ tâm được an 
ổn—Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 38—Phẩm Ly Dục), chư đại Bồ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


1897 


tát có mười thứ tâm an ổn nhằm giúp họ đạt được sự an ổn đạt trí vô thượng của chư Như 
Lai According to the Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38)—Detachment 
From The World), Great Enlightening Beings have ten kinds of attainment of peace of 
mind which help them attain the peace of the supreme knowledge of the Buddhas. 

Mình trụ Bồ Đề tâm cũng phải khiến người trụ Bồ Đề tâm, nên tâm được an ổn: Abiding 
themselves in the will for enlightenmernt, they should also induce to abide in the wIll for 
enlightenment, to attain peace of mind. 

Mình được rốt ráo rời giận hờn tranh đấu, cũng phải khiến người rời giận hờn đấu tranh, 
nên tâm được an ổn: Ultimately free from anger and strife themselves, they should also 
Íree others from anger and strife, to attain peace of mind. 

Mình rời pháp phàm ngu, cũng khiến người rời pháp phàm ngu, nên tâm được an Ổn: Free 
from the state of ordinary Ignorance themselves, they also free others from the state of 
ordinary Ignorance, and attain peace of mind. 

Mình siêng tu thiện căn, cũng khiến người siêng tu thiện căn, nên tâm được an ổn: 
Diligently cultivating roots of goodness themselves, they also Induce others to cultivate 
roofs of goodness, and atfain peace of mind. 

Mình trụ đạo Ba La Mật cũng khiến người trụ đạo Ba La Mật, nên tâm được an ổn: 
Persisting in the path of transcendent ways themselves, they also Induce others to abide 
1n the path of transcendent ways, and attain peace of mind. 

Mình được sanh tại nhà Phật, cũng khiến người được sanh tại nhà Phật, nên tâm được an 
ổn: Being born themselves ¡n the house of Buddha, they should also enable others to be 
born in the house of Buddha, to attain peace of mind. 

Mình thâm nhập pháp chân thật không tự tánh, cũng khiến người được thâm nhập pháp 
ấy, nên tâm được an ổn: Deeply penetrating the real truth of absence of intrinsic nature, 
they also Introduce others Into the real truth of absence of inherent nature, and attain 
peace of mind. 

Mình không phỉ báng tất cả Phật pháp, cũng khiến người không phỉ báng tất cả Phật 
pháp, nên tâm được yên ổn: Not repudiating any of the Buddhas' teachings, they also 
cause others not fo repudiate any of the Buddhas' teachings, and attain peace of mind. 
Mình viên mãn nhứt thiết trí Bồ Đề nguyện, cũng khiến người viên mãn nhứt thiết trí Bồ 
để nguyện, nên tâm được an ổn: Fulfilling the vow of all-knowing enlightenment, they 
also enable others to fulfill the vow of all-knowing enlightenment, and attain peace of 
mind. 


10) Mình thâm nhập trí tạng của chư Như Lai, cũng khiến người thâm nhập trí tạng vô tận 


HH 


Ũ 


của chư Như Lai, nên tâm được an ổn: Entering deeply into the inexhaustible treasury of 
knowledge of all Buddhas, they also lead others Into the Iinexhaustible treasury of 
knowledge of all Buddhas, and attain peace of mind. 


Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm— Phẩm 38— Ly Thế 
Gian)— Ten kinds oƒ unshakable mìnd (The Flower Adornment Sufta— Chapter 36— 
Defachment from the World): Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm bất động 
nhứt thiết trí vô thượng—Enlightening Beings who abide by these can atfain the supreme 
unshakable mind of omniscience. 

Nơi tất cả sở hữu thảy đều xả được: To be able to give up all possessions. 


2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 


8) 


3) 


1898 


Tư duy quán sát tất cả Phật pháp: Pondering and examining all teachings. 

Ghi nhớ cúng dường tất cả chư Phật: Recollecting and honoring all Buddhas. 

Nơi tất cả chúng sanh thệ không não hại: Pledging not to harm living beings. 

Khắp nhiếp chúng sanh chẳng lựa oán thù: Caring for all sentient beings without 
choosing between enemies and friends. 

Cầu tất cả Phật pháp không thôi nghỉ: Ceaselessly seeking all attributes of Buddhahood. 
Số kiếp bằng số chúng sanh thật hành hạnh Bồ Tát chẳng mỏi nhàm, cũng không thối 
chuyển: Carrying out the practice of Enlightening Beings for untold ages without 
W€AFVIng Or reøressing. 

Thành tựu hữu căn tín, vô trược tín, thanh tịnh tín, cực thanh tịnh tín, ly cấu tín, minh triệt 
tín, cung kính cúng dường tất cả chư Phật tín, bất thối chuyển tín, bất khẩ tận tín, vô năng 
hoại tín, đại hoan hỷ tín: Perfecting well-rooted faith, clear faith, unpolluted faith, pure 
faith, extremely pure faith, undefiled faith, faith respecting and honoring all Buddhas, 
unregressing faith, inexhaustible faith, indestructible faith, ecstatic faith. 

Thành tựu đạo phương tiện xuất sanh nhứt thiết trí: Perfecting means of renunciation and 
supreme wisdom. 


10) Nghe tất cả Bồ Tát hạnh thời tin thọ chẳng hủy báng: Believing, accepting and not 


repudiating the methods of practice of Enlightening Beings. 


LIIL Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư đại 


l) 
2) 
3) 
4 


3) 
6) 


7) 


8) 


9) 


Bồ Tát có mười tâm bình đẳng. Chư Bồ Tát trụ những trong pháp nầy thời được tâm đại 
bình đẳng và vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of equanimity of Great Enlightening Beings. Enlightening 
beings rest in these will attain the supreme great equanimity of Buddhas. 

Tâm bình đẳng chứa nhóm tất cả công đức: Equanimity in accumulating all virtues. 

Tâm bình đẳng phát tất cả nguyện sai biệt: Equanimity in undertaking all diferent vows. 
Tâm bình đẳng nơi tất cả thân chúng sanh: Equanimity in regard to all living beings. 

Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo của tất cả chúng sanh: Equanimity in regard to the 
consequences of actions of all living beings. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các pháp: Equanimity in regard to all phenomena. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các quốc độ tịnh uế: Equanimity in regard to all pure and 
defiled lands. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả tri giải của chúng sanh: Equanimity ¡n regard to understandings 
of all sentient beings. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả các hạnh không phân biệt: Equanimity in regard to 
nonconceptualization of all practices. 

Tâm bình đẳng nơi tất cả lực khác nhau của chư Phật: Equanimity in regard to the 
nondifference of all Buddhas” powers. 


10) Tâm bình đẳng nơi trí huệ của tất cả Như Lai: Equanimity in regard the wisdom of all 


Buddhas. 


IV. Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười 


tâm chẳng hạ liệt của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nầy thời được tất cả 
Phật pháp tối thượng không hạ liệ—According to the Flower Adornement Sutra, Chapter 


Ù 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1899 


38, there are ten kinds of indomitable attitude of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain the supreme quality of indomitability 
of Buddhas. 

Hàng phục tất cả các thiên ma và quyến thuộc của chúng: Condquer all celestial demons 
and their cohorts. 

Phá tất cả ngoại đạo và tà pháp của họ: Destroy all false teachings. 

Ở nơi tất cả chúng sanh, dùng lời khéo lành để khai thị dạy bảo cho họ đều hoan hỷ: 
Open sentient beings” minds and edify them with good words, making them happy. 

Thành mãn tất cả các hạnh Ba La Mật khắp pháp giới: Fulfill all transcendent practices 
throughout the cosmos. 

Tích tập tất cả phước đức: Amass all virtues. 

Vô thượng Bồ Để quảng đại khó thành, sẽ cố gắng tu hành đến viên mãn: Though 
supreme enlightenment 1s vast and hard to accomplish, they try to cultivate practice to 
bring 1t to complete consummation. 

Dùng sự giáo hóa vô thượng, sự điều phục vô thượng để giáo hóa điều phục tất cả chúng 
sanh: Teach and tame sentlent beings with the supreme teaching and the supreme 
training. 

Dầu tất cả thế giới chẳng đồng, chư Bồ Tát vẫn dùng vô lượng thân thành chánh đẳng 
chánh giác: Though all worlds are variously different, they still attain enlightenment 
there In infinite bodies. 

Lúc tu Bồ Tát hạnh, nếu có chúng sanh đến xin những tay, chân, tai, mũi, máu, thịt, 
xương, tủy, vợ, con, voi, ngựa, nhẫn đến ngôi vua. Tất cả như vậy thảy đều có thể bỏ, 
chẳng sanh một niệm tâm lo lắng ăn năn, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh chẳng cầu quả 
báo, lấy đại bi làm đầu và đại từ làm cứu cánh: While cultivating the conduct of 
Enlightening Beinøs, 1f sentient beings should come and ask for hands, feet, ears, nose, 
blood, flesh, bones, marrow, spouse, children, elephant, horse or royal status, they give up 
without a single thought of sorrow or regret, doing so only to benefit all sentient beings, 
not seeking resulting rewards, beginning with great compassion and ending with great 
kindness. 


10) Trong tam thế có——All in past, present and future: 


8) 
b) 
c) 
đ) 


Tất cả chư Phật: AlII Buddhas. 

Tất cả Phật pháp: All Buddha teachings. 

Tất cả chúng sanh: All sentient beings. 

Tất cả quốc độ: AII lands. 

Tất cả thế giới: All worlds. 

Tất cả tam thế: All times. 

Tất cả hư không giới: All realms of space. 

Tất cả pháp giới: All realms of phenomena. 

Tất cả ngôn ngữ thi thiết giới: All realms of verbal usage. 
Tất cả tịch diệt niết bàn: All realms of tranquil nirvana. 
Tất cả pháp như vậy, chư vị phải dùng một niệm tương ưng huệ: By all means of 
Instantaneous discernment, they wIll try. 

Đều biết: To know. 

Đều hay: To be aware of. 


x  xXx x x x x x% % x x *x *% 


x 


1900 


Đều thấy: To see. 

Đều chứng: To realize. 

Đều tu: To cultivate. 

Đều đoạn: To detach from. 

Vô phân biệt: To have no conceptions of them. 

Lầa phân biệt: Being detached from conceptions. 

Không các thứ sai biệt: Not having various notIons. 

Không công đức: Having no attributes. 

Không cảnh giới: No objects. 

Chẳng có chẳng không: They are neither existent nor nonexistent. 

Chẳng một, chẳng hai: Not one, not dual. 

Do trí bất nhị để thông hiểu tất cả những gì thuộc về nhị nguyên: They should know all 
duality by knowledge of nonduality. 

Do trí vô tướng biết tất cả tướng: Know all forms by formless knowledge. 

Do trí vô phân biệt biết tất cả phân biệt: Know all discriminations by nondiscriminatory 
knowledge. 

Do trí vô dị biết tất cả dị: Know all đifferences by knowledge of nondifference. 

Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: Know all distinctions by nondifferentiating 
knowledge. 

Do trí không thế gian biết tất cả thế gian: Know all worlds by nonworldly knowledge. 

Do trí không thế biết tất cả thế: Know all time by timeless knowledge. 

Do trí không chúng sanh biết tất cả chúng sanh: Know all sentient beings by knowledge 
Of nonexistence of sentient beings. 

Do trí không chấp trước biết tất cả chấp trước: Know all attachments by unattached 
knowledge. 

Do trí vô trụ biết tất cả trụ xứ: Know all abodes by nonabiding knowledge. 

Do tri không tạp nhiễm biết tất cả tạp nhiễm: Know all defilements by undefiled 
knowledge. 

Do trí vô tận biết tất cả tận: Know all ends by endless knowledge. 

Do trí cứu cánh pháp giới biết tất cả thế giới thị hiện thân: Appear physically in all 
worlds by ultimate knowledge of the realm of reality. 

Do trí la ngôn âm thị hiện bất khả thuyết ngôn âm: Make untold statements by 
speechless knowledge. 

Do trí một tự tánh nhập nơi không tự tánh: Enter absence of Intrinsic nature by 
knowledge of Intrinsic nature. 

Do trí một cảnh giới hiện các thứ cảnh giới: Manifest various realms by knowledge of 
one realm. 

Biết tất cả các pháp bất khả thuyết mà hiện đại tự tại ngôn thuyết: Know all things are 
inexplicable yet manifest free speech. 

Chứng bậc nhứt thiết trí: Realize the state of omniscience. 

Giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh nên ở nơi tất cả thế gian thị hiện đại thần thông 
biến hóa: Manifest great spiritual powers and displays in all worlds in order to teach and 
tame all sentient beIngs. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1901 


Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of comprehensive mind of Great 
Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười tâm 
cùng khắp. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nây thời được vô lượng Phật pháp vô thượng 
cùng khắp trang nghiêm——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of comprehensive mind of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain the comprehensive adornments of supreme Buddhahood. 
Tâm cùng khắp tất cả hư không, vì phát ý rộng lớn: A mind comprehending all spaces, 
therr intentions far-reaching. 

Tâm cùng khắp pháp giới, vì thâm nhập vô biên: A mind comprehending all realms of 
reality, deeply penetrating Infinmty. 

Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một niệm đều biết rõ: A mind comprehending all past, 





present, and future, knowing them all in a single thought. 

Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì đều biết rõ nơi nhập thai, giáng sanh, xuất gia, 
thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết bàn: A mind comprehending the manifestation 
of all Buddhas, clearly understand ther entry Into the womb, bírth, leaving home, 
attainment of enlightenment, teaching activity, and ultimate nirvana. 

Tâm cùng khắp tất cả chúng sanh, vì biết rõ căn dục tập khí: A mind comprehending all 
sentient beings, knowing therr faculties, inclinations, and habit energIes. 

Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận biết rõ pháp giới: A mind comprehending all 
knowledge, knowing the realms of reality everywhere. 

Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết những huyễn võng sai biệt: A mind comprehending 
all infimities, knowing the differentiations of the networks of 1llusions. 

Tâm cùng khắp tất cả vô sanh, vì các pháp tự tánh bất khả đắc: A mind comprehending 
all non-origInation, not apprehending any Inftrinsic nature In anything. 

Tâm cùng khấp tất cả vô ngại, vì chẳng trụ tự tâm, tha tâm: A mind comprehending all 
nonobstruction, not dwelling on the mind of self or the mind of other. 


10) Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện thành Phật: A mind comprehending 


all freedoms, mamifesting realization of Buddhahood everywhere 1n a single Instant. 


VI. Mười Tâm Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm của chư Đại Bồ 


Tát -According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of heart 
of Great Enlightening Beings. 


(A) Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tâm vô thượng đại trí quang minh tạng của 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


5) 


Như Lai—Enlightening beings who abide by these can attain the supreme heart of 
treasury of light of great knowledge of Buddhas: 

Tâm tinh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo: A heart of diligence, fulfñilling all tasks. 

Tâm chẳng lười, vì chứa nhóm hạnh tướng hảo phước đức: A heart of perseverance, 
accumulating embellishing virtuous practices. 

Tâm dũng kiện vĩ đại, vì dẹp phá tất cả ma quân: A heart of great courage and strength, 
crushing all armies of demons. 

Tâm thực hành đúng lý, vì trừ diệt tất cả phiển não: A heart acting according to truth, 
extinguishing all afflictions. 

Tâm chẳng thối chuyển, vì nhẫn đến quả Bồ Đề trọn chẳng thôi dứt: A heart of 
nOnregression, never ceasing until enlightenment 1s reached. 


6) 


"Ủ 


8) 


3) 


1902 


Tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động vô trước: A heart of inherent purity, khnowing 
the mind is immovable, not having any attachments. 

Tâm biết chúng sanh, vì tùy theo chỗ hiểu biết và sở thích của họ mà làm cho họ xuất ly: 
A heart of knowledge of sentient beings, adapting to their understanding and I1nclinations 
fo emancIpate them. 

Tâm đại phạm trụ (từ, bi, hỷ, xả) khiến nhập Phật pháp, vì biết những chỗ hiểu biết và sở 
thích của chúng sanh, mà chẳng dùng thừa khác để cứu độ: A heart of great kindness, 
compassion, Joy, and equanimity, leading Into the way of enlightenment, knowing the 
Various understandings and Inclinations of sentient beings, and saving them without using 
separate paths. 

Tâm không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vì thấy tướng trong tam giới mà không chấp 
trước: A heart of emptiness, signless, wishlessness, and nonfabrication, seeing the 
characteristics of the triple world without grasping them. 


10) Tâm trang nghiêm thù thắng tạng, vì dẫu chúng ma đông thế mấy cũng không động được 


đến một sợi lông của Bồ Tát: A heart adorned with an indestructible supreme treasury of 
marks of felicity, thoroughly 1invulnerable to all demons. 


(B) Chư Bồ Tát an trụ trong mười tâm nầy thời được tâm đại thanh tịnh vô thượng của Như 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


?) 


8) 


9) 


Lat—Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme pure mind of 
Buddhas. 

Tâm như như đại địa, vì có thể gìn giữ và làm lớn những thiện căn của tất cả chúng sanh: 
A mind like the earth, able to hold all roots of goodness of all sentient beings and make 
them grow. 

Tâm như đại hải, vì tất cả chư Phật vô lượng vô biên đại trí pháp thủy đều chảy vào: A 
mind like the ocean, with the water of truth of Infinite great knowledge of all Buddhas all 
flowing Into 1t. 

Tâm như Tu Di Sơn vương, vì đặt tất cả chúng sanh nơi chỗ thiện căn xuất thế gian vô 
thượng: A mind like the polar mountain, placing all sentient beings on the supreme 
transmundane foundations of goodness. 

Tâm như Ma Ni Bửu vương, vì lạc dục thanh tịnh không tạp nhiễm: A mind like the finest 
Jewel, their desires beIng pure and unpolluted. 

Tâm như Kim Cang, vì quyết định thâm nhập tất cả pháp: A mind like diamond, deeply 
penetrating all truths with certainty. 

Tâm như Kim Cang Vi sơn, vì chư ma ngoại đạo chẳng có thể động: A mind like the 
adamantine world-surrounding mountains, being invulnerable to disturbance by any 
demons or false teachers. 

Tâm như liên hoa, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm được: A mind like a lotus blossom, 
which worldly things cannot affect. 

Tâm như hoa ưu-đàm-bát, vì trong tất cả kiếp khó gặp gỡ: A mind like an udumbara 
flower, difficult to encounter throuegh all time. 

Tâm như tịnh nhựt, vì có thể phá trừ chướng tối tăm: A mind like the clear sun, destroying 
the darkness. 


10) Tâm như hư không, vì chẳng lường được: A mind like space, being immeasurable. 
(C) Chư Bồ Tát an trụ trong những ý nầy thời được ý vô thượng của tất cả chư Phật— 


Enlightening beings who abide by these can attain the supreme mind of all Buddhas. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


1903 


Ý thượng thủ vì phát khởi tất cả thiện căn: A mind of leadership, generating all roots of 
gøoodness. 

Ý an trụ vì tin sâu kiên cố bất động: A stable mind with profound faith steadfast and 
unwaverInz. 

Ý thâm nhập, vì tùy thuận Phật pháp mà hiểu: A mind of profound penetration, 
understanding in accord with the teachings of Buddhas. 

Ý rõ biết bên trong, vì biết rõ tâm sở thích của chúng sanh: A mind of insight, knowing 
the mentalities of all sentient beings. 

Ý vô loạn, vì tất cả phiển não chẳng tạp: An undisturbed mind, not adulterated with any 
afflictions. 

Ý minh tịnh, vì các trần chẳng nhiễm trước được: A clear, clean mind, which externals 
cannot stain or adhere to. 

Ý khéo quán sát chúng sanh vì không có một niệm lỗi thời: A mind observing sentient 
beings well, not wishing proper timing 1n dealing with them. 

Ý khéo lựa chỗ làm, vì chưa từng có một chỗ lỗi lầm: A mind choosing well what to do, 
never making a mistake anywhere. 

Ý giữ gìn các căn, vì điều phục chẳng cho buông lung tán loạn: A mind closely guarding 
the senses, taming them and not letting them run wild. 


10) Ý khéo nhập tam muội, vì thâm nhập Phật tam muội, không ngã, không ngã sở: A mind 


skilled in entering concentration, entering deeply Into the concenfration of Buddhas, 
wIthout egoism or selfishness. 


VII.Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát: Mười tâm được Phật dạy 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


3) 


trong Kinh Hoa nghiêm. Những Bồ Tát nào có được mười tâm không nhàm mi sẽ được 
đại trí vô thượng không mỏi nhàm của Như Lai—Enlightening Beings who possess ten 
tireless minds wiÏll attain the tireless supreme knowledge of Buddhas. 

Tôn xưng và cúng dường chư Phật tâm không mỏi nhàm: Honoring and serving all 
Buddhas tirelessly. 

Gần gủi tất cả thiện tri thức tâm không mỏi nhàm: Attending all spiritual teachers 
tirelessly. 

Cầu tất cả các pháp tâm không mỏi mệt: Seeking all truth tirelessly. 

Nghe chánh pháp tâm không mỏi mệt nhàm chán: Listening to true teaching tirelessly. 
Tuyên nói chánh pháp tâm không mỏi nhàm: Expounding true teaching tirelessly. 

Giáo hóa điều phục chúng sanh tâm không mỏi nhàm: Educating and civilizing all 
sentient beings tirelessÌy. 

Đặt tất cả chúng sanh vào tâm Bồ Đề của chư Phật không mỏi nhàm: Placing all sentient 
beings In the enlightenment of all Buddhas tirelessly. 

Nơi mỗi mỗi thế giới trải qua bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp thật hành Bồ tát hạnh 
tâm không mỏi nhàm: Spending untold eons ¡in each and every world carrying out 
enlightening practices tirelessÌy. 

Du hành tất cả thế giới tâm không mỏi nhàm: Travelling in all worlds tirelessly. 


10) Quán sát tư duy tất cả Phật pháp tâm không mỏi nhàm: Examining and pondering all 


Buddha teachings tirelessly. 


1904 


VIII.Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 


D 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


? 


8) 


3) 


Đại Bồ Tát phát mười tâm không nghi—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten ways of developing a mind free from doubt by Great 
Enlightening Beings. 

Chư Bồ Tát sẽ dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí huệ, từ, bi, hỷ, xả 
mà nhiếp phục chúng sanh. Lúc phát tâm nầy quyết định không nghi: They shall take 
care of all sentient beings by giving, keeping precepts, tolerance, vigor, meditation, 
wisdom, benevolence, compassion, joy, and equanimmity. When making this 
determination, they are free from doubt (no doubt can arise 1n their minds). 

VỊ lai chư Phật xuất thế, tôi sẽ thừa sự cúng dường tất cả: When the future Buddhas 
appear In the world, they shall serve and honor them In all ways. 

Dùng các thứ lưới quang minh kỳ diệu cùng khắp trang nghiêm tất cả thế giới: They shall 
adorn all worlds with various marvelous webs of light. 

Tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng vô biên kiếp sẽ dùng pháp giáo hóa điều 
phục vô lượng chúng sanh trong hư không pháp giới cho đặng thành thục: They shall 
cultivate the practices of Enliphtening Beings throughout all future ages and fully 
develop countless sentient beings throughout the enfire cosmos by means of the supreme 
methods of teaching and taming. 

Tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại nguyện, đủ nhứt thiết trí and trụ trong đó: They shall 
cultivate the practices of enlightening beings, fulfill the great vows, acquire omniscIence, 
and abide therein. 

Vì chúng sanh khấp tất cả thế gian mà thực hành hạnh Bồ Tát, làm quang minh thanh 
tịnh của tất cả các pháp, chiếu sáng tất cả Phật pháp: They carry out the practices of 
Enlightening Beings for the sake of all beings in the world, become a pure light of all 
truths, and illuminate all the teachings of Buddhas. 

Biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, tùy tâm chúng sanh mà vì họ diễn thuyết đều 
khiến khai ngộ: They should know all things are Buddha teachings and explain them to 
sentient beings according to their mentalities to enlighten them all. 

Ở nơi tất cả pháp được môn vô chướng ngại vì biết tất cả chướng ngại đều vô sở đắc. 
Tâm như vậy không có nghi hoặc, trụ tánh chơn thật nhẫn đến thành vô thượng Bồ Đề: 
They wIll attain the way to nonobsruction in the midst of all things, by knowing that all 
obsftructions are graspable. Thus their minds are free from doubt and they abide in the 
essence of truth, finally to attain supreme complete perfect enlightenmernt. 

Biết tất cả các pháp đều là pháp xuất thế gian, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Dùng 
một trang nghiêm để tự trang nghiêm. Nơi đây tự tỏ biết không do người: They should 
know that all things are transmundane things, get rid of all false notions and delusions, 
and adorn myself with the adornment of unity, their being nothing to adorn. Here they 
understand by themselves and not through another. 


10) Sẽ ở nơi tất cả pháp thành Tối thượng Chánh Giác, vì ha tất cả vọng tưởng điên đảo, vì 


được nhứt niệm tương ưng trí, vì bất khả đắc hoặc một hoặc khác, vì rời tất cả số, vì rốt 
ráo vô vi, vì rời tất cả ngôn thuyết, vì trụ bất khả thuyết cảnh giới tế: They should realize 
supreme enlightenment In regard to all things, by getting rid of all false notions and 
delusions, by attaining Instantaneous knowledge, because unity and difference cannot be 


1905 


grasped, by transcending all categories, by ultimate nonfabrication of false descriptions, 
by detachmernt from all words, and by dwelling In the realm of ineffability. 


IX. Mười Kim Cang Tâm: Mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ Tát—Ten characteristics of 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


the “Diamond heart” as developed by a Bodhisattva: See Chapter 54 (V) (€). 


Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư đại Bồ Tát có mười phát khởi khi phát tâm vô thượng Bô Đề để 
được nhập nhứt thiết chủng trí, và lúc thân cận cúng dường thiện tri thức. Khi những đại 
Bồ Tát khởi tâm như vậy thời được đủ thứ thanh tịnh—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlipghtening Beings have ten kinds of spirit. When 
they develop the will for supreme enlightenment and attend and serve teachers In order 
to awaken to omniscient knowledge arouse such spirifs wIll attain all kinds of purIty. 

Khởi tâm cung cấp hầu hạ: A spirit of service. 

Khởi tâm hoan hỷ: A spirit of joy. 

Khởi tâm không trái: A spirit of noncontention. 

Khởi tâm tùy thuận: A spirit of docility. 

Khởi tâm không cầu lạ: A spirit of not seeking anything else. 

Khởi tâm nhứt hướng thiện tâm: A spirit of wholehearted devotion. 

Khởi tâm đồng công đức: A spirit of having the same virtues. 

Khởi tâm đồng nguyện: A spirit of having the same vows. 

Khởi tâm Như Lai: A spirit of being in the presence of enlightenmert. 


10) Khởi tâm đồng viên mãn hạnh: A spirit of cooperation in perfection of action. 


XI. Thập Phát Thú Tâm — The ten directional decisions: See Chapter 54 (V) (A). 


XII.Mười Tâm Phổ Hiền: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười tâm Phổ Hiển. Những 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


Bồ Tát an trụ trong những tâm nầy sẽ mau thành tựu trí thiện xảo của Bồ Tát Phổ 
Hiển —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of 
Uninersally Good Mind developed by Enlightening Beings. Enlightening Beings establish 
these minds, they will soon be able to achieve the skillful knowledge of the Enlightening 
Being Universally Good. 

Phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sanh: They develop a mind of great benevolence, 
to save all beings. 

Phát tâm đại bi, vì chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh: They develop a mind of great 
compassion, to bear suffering in place of all beings. 

Phát tâm thí tất cả, vì đều xả bỏ tất cả sở hữu: They develop a mind of total giving, 
relinquishing all they have. 

Phát tâm nhớ nhứt thiết trí làm trước nhất, vì thích cầu tất cả Phật pháp: They develop a 
mind that thinks of omnisclence above all, gladly seeking all Buddha teachings. 

Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả hạnh Bồ Tát: They develop a mind 
adorned with virtues, learning all practices of Enlightening Beings. 

Phát tâm kim cang, vì tất cả chỗ thọ sanh không quên mất: They develop an adamantine 
mind, so as not to become heedless wherever they may live. 


7) 


8) 


9) 


1906 


Phát tâm như biển vì tất cả các pháp thanh tịnh đều chảy vào: They develop an oceanic 
mind, as all pure qualities flow 1n. 

Phát tâm như núi Tu Di, vì tất cả ác ngôn đều nhẫn thọ: They develop a mind like a 
mountain, enduring all harsh words. 

Phát tâm an ổn, vì ban sự vô úy cho tất cả chúng sanh: They develop a peaceful mind, 
gIving to all sentient beings w1thout fear. 


10) Phát tâm Bát Nhã Ba La Mật cứu cánh, vì khéo quán sát tất cả các pháp hữu vi: They 


develop a mind with ultimate transcendent wisdom, skillfully observing that all things 
have no existence. 


XIII.Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát— Ten kinds oƒ mìỉnd outstanding 


Ù 
2) 


3) 
â) 


b) 
c) 


4) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
5) 


a) 


b) 
c) 
lì 
ñ) 


like a mountain oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Chapter 38, có 
mười tâm tăng thượng như núi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong đây thời 
được tâm tăng thượng như sơn vương đại trí vô thượng của Như Lai—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can 
aftain the mountain-like outstanding mind of supremely great knowledge of Buddhas. 
Thường tác ý siêng năng tu tập pháp nhứt thiết trí: Attentively cultivate the means of 
Omniscience. 

Hằng quán sát tất cả pháp bổn tánh trống không vô sở đắc: Always observe that 
fundamenral nature of all things 1s empty and ungraspable. 

Nguyện—Vow: 

Trong vô lượng kiếp thực hành hạnh Bồ Tát: To carry out the acts of Enlightening Beings 
OV€r measureless ©eons. 

Tu tất cả bạch tịnh: To cultivate all pure qualities. 

Do trụ nơi tất cả pháp bạch tịnh nên thấy biết Như Lai vô thượng trí huệ: By living 
according to all good and pure principles, see and know the boundless wisdom of the 
Buddhas. 

Vì cầu mọi phương diện của Phật quả nên—In quest of all aspects of Buddhahood: 

Bình đẳng kính thờ chư thiện tri thức: Serve all wise teachers impartially. 

Không cầu gì khác: Without seeking anything else. 

Không trộm pháp: With no ambition to steal the teaching. 

Chỉ tôn trọng cung kính: With nothing but respect. 

Tất cả sở hữu thảy đều bỏ được: Be able to give up everything they have. 

Nếu có chúng sanh mắng nhục hủy báng, đánh đập cắt chém làm thân Bồ Tát khổ đau 
nhẫn đến chết chóc—]f anyone reviles and slanders them, beats or wounds them, or even 
kills them: 

Bồ Tát đều nhẫn chịu được, trọn không sanh lòng loạn động hay sân hận: They can 
accept it all and do not become disturbed or hostile. 

Chẳng thối bỏ hoằng thệ đại bi: Do not give up their universal vow of great compassion. 
Càng thêm tăng trưởng hoằng thệ đại bi vì Continually make it grow even more 
because: 

Bồ Tát nơi tất cả pháp như thật xuất ly: They are truly emancipated from all things. 
Thành tựu hạnh xả: They have perfected relinguishment. 


1907 


1i) Chứng được tất cả Phật pháp: They realize the truth of all Buddhas. 

iv) Nhẫn nhục nhu hòa đã tự tại: They have mastered forbearance and gentility. 

6) Tâm tăng thượng thứ sáu —The sixth outstanding mind: 

a) Đại Bồ Tát thành tựu đại công đức tăng thượng —Great Enlightening Beings develop 
OVvermastering øreat virtues: 

I) Thiên tăng thượng công đức: Virtue overmastering celestials. 

1) Nhơn tăng thượng công đức: Virtue overmastering humans. 

1i) Sắc tăng thượng công đức: Virtue overmastering form. 

1V) Lực tăng thượng công đức: Virtue overmasftering pOwer. 

v)_ Quyến thuộc tăng thượng công đức: Virtue overmastering dependents. 

vi) Dục tăng thượng công đức: Virtue overmastering desire. 

vi) Vương vị tăng thượng công đức: Virtue overmastering kingshIp. 

vI1)Tự tại tăng thượng công đức: Virtue overmastering sovereIgnty. 

1x) Phước đức tăng thượng công đức: Virtue overmastering felicIty. 

x)_ Trí huệ tăng thượng công đức: Virtue overmastering Intelligence. 

b) Dầu thành tựu những công đức như vậy, nhưng chẳng sanh lòng nhiễm trước nơi những 
công đức đó—Though they perfect such virtues, they are never attached to them, that 1s 
they do no cling to: 

¡)_ Chẳng nhiễm trước dục lạc: They do not cling to enjoyment. 

ii) Chẳng nhiễm dục vọng: Do not cling to desire. 

ii) Chẳng nhiễm trước tài sản: Do not cling to wealth. 

iv) Chẳng nhiễm trước quyến thuộc đệ tử: Do not cling to dependents and followers. 

c) Chỉ rất mến thích nơi pháp: They only profoundly delight in truth. 

Đi theo pháp: Go according to truth. 

1i) Sống theo pháp: Live according to truth. 

11) Xu hướng theo pháp: Start out according to truth. 

iv) Rốt ráo theo pháp: End up according to truth. 

v)_ Dùng pháp làm y chỉ: Take truth as their reliance. 

vi) Dùng pháp làm cứu hộ: Take truth for thetr salvation. 

vi) Dùng pháp làm quy y: Take truth for their refuge. 

viii)Dùng pháp làm nhà: Take truth for their home. 

1x) Gìn giữ pháp: Guard the truth. 

x)_ Mến ưa pháp: Love the truth. 

xi) Trông cầu pháp: Seek the truth. 

xi) Suy gẫm pháp: Ponder the truth. 

d) Dù thọ đủ những pháp lạc mà thường xa lìa cảnh giới của chúng ma. Vì từ quá khứ Bồ 
Tát đã phát tâm như vầy: “Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh thảy đều xa lìa cảnh giới của 
chúng ma mà an trụ nơi cảnh giới Phật: Though enlightening beings experience all kinds 
of delights of truth, they always avoid all manias because in the past they determined to 
enable all sentient beings to get rid of all manias forever and abide in the realm of 
Buddhas. 

7) Tâm tăng thượng thứ bảy——The seventh outstanding mind: 

a) Đại Bồ Tát vì đã cầu vô thượng Bồ Đề, trong vô lượng vô số kiếp thực hành Bồ Tát đạo, 
Bồ Tát siêng năng tinh tấn, mà còn cho là tôi nay mới phát tâm vô thượng Bồ Đề thực 


b) 


8) 
a) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
b) 
1) 
1) 
11) 
1V) 


3) 


a) 


b) 


c) 


1908 


hành hạnh Bồ Tát cũng chẳng kinh sợ: Great Enlightening Beings have already practiced 
the way of Enliphtening Beings diligently for immeasurable eons in quest of excelled, 
complete perfect enlightenmernt, yet they stIll think of themselves as Just having set theIr 
hearts on enlightenment and carry out the acts of Enlightening Beings, without fright or 
fear. 

Dầu có thể trong khoảng một niệm liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng 
vì chúng sanh nên trong vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không thôi nghỉ: Though 
they are able to attain unexcelled complete perfect enlightenment In an Instant, yet for 
the sake of sentient beings they carry out enlightening practices ceaselessly for 
measureless eons. 

Tâm tăng thượng thứ tắm—The eighth outstanding mind: 

Chư Đại Bồ Tát biết —Great Enlightening Beings know: 

Tất cả chúng sanh tánh chẳng hòa chẳng lành: All sentient beings are by nature neither 
harmonious nor øood. 

Tất cả chúng sanh đều rất khó hòa hợp: All sentient beings are difficult to harmonize. 

Rất khó độ: Difficult to liberate. 

Chẳng biết ơn và chẳng báo ơn: Heedless and ungrateful. 

Bồ Tát vì chúng sanh mà phát đại thệ nguyện—Enlightening beings make great vows for 
the sake of all sentient beings: 

Muốn cho họ đều được tâm ý tự tại: Wishing to enable them to attain mental and 
Iintellectual freedom and autonomy. 

Chỗ làm vô ngại: To be unhindered in their actions. 

Lầa bỏ ác niệm: To give up evil thoughts. 

Chẳng sanh phiển não đối với người khác: Not to afflict others. 

Tâm tăng thượng thứ chín—The ninth outstanding mind: Chư Đại Bồ Tát cũng nghĩ— 
Great Enlightening Beings also think: 

Chẳng phải ai khác khiến tôi phát tâm Bồ Đề, cũng chẳng chờ người khác giúp tôi tu 
hành: Nobody makes me apsire to enlightenment, and I do not wait for others to help me 
culfivafe practices. 

Tôi tự phát tâm Bồ Đề, tích tập Phật pháp, thể hẹn tự cố gắng tột kiếp vị lai thực hành 
Bồ Tát đạo để thành vô thượng Bổ Để: I aspire to enlightenment of my own accord, 
accumulate the qualities of enlightenment, and am determined to work on my own. 

Thế nên nay tôi tu hành hạnh Bồ Tát —For this reason now I cultivate the practice of 
Enlightening Beings: 

Tôi phát tâm thanh tịnh tự tâm cũng như thanh tịnh tha tâm: I should purify my own mind 
and also purify others” minds. 

Biết cảnh giới của mình cũng như cảnh giới của người: I should know my own sphere and 
also know the spheres of others. 

Phải đều bình đẳng với cảnh của tam thế chư Phật: I should be equal in perspective to the 
Buddhas of all times. 


10) Tâm tăng thượng thứ mười—The tenth outstanding mind: Chư Đại Bồ Tát quán sát như 


a) 


vầy——Great Enlightening Beings perform this contemplation: 
Không có một pháp tu hạnh Bồ Tát: There is not a single thing that cultivate the practice 
of Enlightening Beings. 


b) 
c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


1909 


Không có một pháp viên mãn hạnh Bồ Tát: Not a single thing that fulfills the practice of 
Enlightening Beings. 

Không một pháp giáo hóa điều phục chúng sanh: Not a single thing that teaches and 
tames all sentient beIngs. 

Không một pháp cung kính cúng dường chư Phật: Not a single thing that honors all 
Buddhas. 

Không một pháp ở nơi vô thượng Bồ Để đã thành, hiện thành, sẽ thành: Not a single 
thing that has been or will be or 1s ever aftained in complete enlightenmerit. 

Không có một pháp đã nói, hiện nói, hay sẽ nói: Not a single thing that has been or wIll 
be or 1s ever explained in complete enlightenmernt. 

Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng cũng chẳng bỏ nguyện vô thượng Bồ Đề, vì 
Bồ Tát cầu tất cả pháp đều vô sở đắc mà xuất sanh vô thượng Bồ Đề: The teacher and 
the teaching are both ungraspable, yet they do not abandon unexcelled, complete perfect 
enlightenment because enlightening beIngs search out all things and find they cannot be 
grasped. This 1s how they develop supreme perfect enlightenmen. 

Dầu nơi pháp vô sở đắc mà siêng tu tập pháp đối trị thiện nghiệp thanh tịnh, trí huệ viên 
mãn, niệm niệm tăng trưởng đầy đủ: Although they do not obtain anything, yet they 
diligently cultivate dominant good actlons and pure curative measures, so that thelr 
knowledge and wisdom develop fully, growing moment by moment to total repletion. 

Nơi đây Bồ Tát chẳng kinh sợ, chẳng nghĩ rằng: “Nếu tất cả pháp đều tịch diệt, thời có 
nghĩa gì mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề?'—Enlightening Beings are not frightened by 
emptiness and do not think, “If all things are null, what 1s the sense of seeking the path of 
supreme enlightenment?' 


XIV.Mười Tâm Thắng Diệu— Ten kinds oƒ sublime mind: Mười Tâm Thắng Diệu theo kinh 


Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Hoa Nghiêm, phẩm 36—Ten kinds of sublime mind, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 36. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới ngữ ngôn phi ngữ ngôn: The sublime mind of both 
worlds of speech nor nonspeech. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả chúng sanh tưởng niệm không chỗ y chỉ: The sublime mind 
1n which none of the perceptions and thoughts of sentient bengs can abide. 

An trụ tâm thắng diệu rốt ráo hư không giới: The sublime mind of ultimate realm of 
space. 

An trụ tâm thắng diệu vô biên pháp giới: The sublime mind of the boundless cosmos. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật pháp thâm mật: The sublime mind of all the profound 
esoteric principles of Buddhahood. 

An trụ tâm thắng diệu trạng thái thậm thâm vô sai biệt: The sublime mind of the 
extremely profound state of nondifferentiation. 

An trụ tâm thắng diệu trừ diệt tất cả nghi lầm: The sublime mind annihilating all doubt 
and confusion. 

An trụ tâm thắng diệu tất cả thế giới bình đẳng vô sai biệt: The sublime mind of the 
nondifferentiated equality of all worlds. 

An trụ tâm thắng diệu tam thế chư Phật bình đẳng: The sublime mind of the equality of 
all Buddhas of past, present, and future. 


1910 


10) An trụ tâm thắng diệu tất cả Phật lực vô lượng: The sublime mind of the infinity of the 
power of all Buddhas. 


XV.Thập Thâm Tâm: Ten profound minds—Vị Đại Bồ Tát đã thanh tịnh xong nhị địa muốn 
bước vào tam địa phải có mười thâm tâm sau đây—A_ Bodhisattva Mahasattva who has 
already purified the second ground, and who wishes to enter the third ground, should 
bring forth ten kinds of profound minds: 

1l) Tâm thanh tịnh: A purified mind. 

2) Tâm an trụ: A peaceful dwelling mind. 

3) Tâm nhàm bỏ: A mind of disgust and renunciation. 

4) Tâm lìa tham: A mind free of greed. 

5) Tâm bất thối: An unretreating mind. 

6) Tâm kiên cố: A solid mind. 

7) Tâm minh thạnh: A mind of floursthing brightness. 

8) Tâm dũng mãnh: A courageous mind. 

9) Tâm rộng: A vast mind. 

10) Tâm lớn: A great mind. 


XVI.Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kùn Cang— Ten kinds oƒ qdqmantine mnd oƒ 
conunitmnent f0 universal enlighfenmenf: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ 
tâm thệ nguyện Đại thừa như Kim Cang. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí 
đại thần thông vô thượng kim cang tánh của Như Lai—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenment. Enlightening Beings who abide by these can attain the 
indestructible supreme spiritual knowledge of Buddhas. 

l) Tâm thệ nguyện đại thừa như kim cang thứ nhứt The first adamantine mind of 
commitmernt to universal enlightenment: 

a) Bồ Tát nghĩ rằng tất cả pháp chẳng có biên tế, chẳng cùng tận: They think all truths are 
boundless and inexhaustible. 

b) Dùng tận trí tam thế đều giác liễu khắp cả không sót thừa: They should realize these 
truths thoroughly by means of knowledge comprehending past, present and future. 

2) Tâm kim cang thứ nhì —The second adamantine mind: 

a) Nơi đầu lông có vô lượng vô biên chúng sanh, huống là tất cả pháp giới: There are 
Infinite sentient beings even on a point the size of a hairtip, to say nothing of in all 
unIverse. 

b)_ Dầu chúng sanh đông bao nhiêu đi nữa, chư Bồ Tát đều dùng vô thượng niết bàn mà diệt 
độ họ: No matter how many sentient beings, they should calm them and liberate them by 
means of unexcelled nirvana. 

3) Tâm kim cang thứ ba—The third adamantine mind: Mười phương thế giới vô lượng vô 
biên không có ngằn mé, không thể cùng tận; chư Bồ Tát sẽ dùng Phật độ tối thượng trang 
nghiêm, để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy, bao nhiêu sự trang nghiêm thảy đều 
chơn thiệt —The worlds of the ten directions are measureless, limi(less, Inexhaustible; 
they shall adorn them all with the finest adornments of the Buddha-lands, with all the 
adornments being truly real. 


4) 


3) 


a) 
b) 


c) 


6) 


8) 
b) 


€) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


1911 


Tất cả chúng sanh vô lượng vô biên không có chừng ngăn, không thể cùng tận; chư Bồ 
Tát sẽ đem tất cả thiện căn hồi hướng cho họ, dùng trí quang vô thượng chiếu diệu nơi 
họ: Sentient beings are measureless, boundless, limitless, inexhaustible; Enlightening 
Beings should dedicate all roots of goodness to them and i1llumine them with the light of 
unexcelled knowledge. 

Chư Phật vô lượng vô biên không có chừng ngăn, không thể cùng tận—The Buddhas are 
infinite, boundless, unÌlimited, inexhaustible: 

Chư Bồ Tát sẽ dùng thiện căn đã gieo hồi hướng cúng dường: Enlightening beings should 
dedicate the roots of goodness, they plant to offer to them. 

Khiến cùng khắp không chỗ kém thiếu: They cause those roo(s of goodness to reach 
everywhere, with no lack. 

Rồi sau đó mới thành vô thượng Bồ Đề: After that they will attain unexcelled complete 
perfect enlightenment. 

Tâm kim cang thứ sáu—The sixth adamantine mind: Đại Bồ Tát thấy chư Phật và nghe 
thuyết pháp —Seeing all Buddhas and hearing their teachings: 

Lòng rất hoan hỷ: They become very joyful. 

Chẳng chấp tự thân, cũng chẳng chấp Phật thân: Not attach to their own bodies or to the 
bodies of Buddhas. 

Hiểu thân Như Lai—They understand the body ofa Buddha: 

Chẳng thiệt chẳng hư: Neither real nor unreal. 

Chẳng có chẳng không: Neither existent nor nonexistent. 

Chẳng tánh chẳng không tánh: Not of a particular nature, not without nature. 

Chẳng vật chất chẳng không vật chất: Not material, not immaterial. 

Chẳng sắc chẳng không sắc: Not form, not formless. 

Chẳng sanh chẳng diệt: Not born, not extinct. 


vii) Chẳng thực vô sở hữu, cũng chẳng hoại sở hữu: Really without existence yet not 


destroying existence. 


vii)Chẳng thể dùng tánh tướng để chấp lấy: Cannot be grasped through any nature or 


7) 
a) 
)) 
1) 
11) 
1V) 
b) 


c) 
đ) 


©) 
1) 


characteristic at all. 

Tâm kim cang thứ bảy—The seven adamantine mind: 

Nếu ai đó—Tf any one should: 

Trách mắng đánh đập Bồ Tát: Revile or beat Enlightening Beings. 

Hoặc chặt tay chặt chân: Cut off their hands or feet. 

Hoặc móc mắt: Gouge out their eyes. 

Hoặc cắt đầu: Or even cut off their heads. 

Chư Bồ Tát đều thọ nhẫn tất cả sự khổ nhục, trọn không sanh lòng sân hại: Enlightening 
Beings are able to bear it all and never become angry or vicIous as a result of this. 

Tu hạnh Bồ tát trong vô lượng kiếp: They cultivate the practices of Enlightening Beings 
for countless eons. 

Nhiếp thọ chúng sanh hằng không phế bỏ: Taking care of sentient beings, never 
abandoning them. 

Tại sao?—Why? 

Vì chư Đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các pháp không có hai tướng: Enlightening 
Beings have already observed all things to be nondual. 


) 


ii) 


8) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


9) 


a) 


1) 


ñ) 
ii) 
b) 


c) 


1912 


Tâm chẳng loạn động: Their minds are undisturbed. 

Có thể bỏ thân mình mà nhẫn sự khổ đó: They can give up their own bodies and endure 
those paiIns. 

Tâm kim cang thứ tám ——The eight adamantine mind: VỊ lai thế kiếp vô lượng vô biên 
không có chừng ngăn, chẳng thể cùng tận—The ages of the future are infinite, boundless, 
1nexhaustible, limitless: 

Sẽ tột số kiếp đó ở một thế giới tu hạnh Bồ Tát: They should travel the path of 
Enlightening Beings throughout those ages in one world. 

Giáo hóa chúng sanh: Teaching sentient beings. 

Như một thế giới, tận pháp giới hư không tất cả thế giới cũng đều như vậy mà lòng 
không kinh sợ: Do the same ¡In all worlds in the space of the cosmos, without fright or 
fear. 

Đạo Bồ Tát lẽ phải như vậy, vì tất cả chúng sanh mà tu hành vậy: This is the way the 
path of Enlightening Beings should be In principle, cultivated for the sake of all sentient 
beings. 

Tâm kim cang thứ chín—The ninth adamantine mind: 

Vô thượng Bồ Đề do tâm làm gốc——Unexcelled complete perfect enlightenment is based 
on the mind: 

Nếu tâm thanh tịnh thời có thể viên mãn tất cả thiện căn, đạt được vô thượng Bồ Đề: If 
the mind 1s pure and clear, one can fulfill all roots of goodness and wIll surely attain 
†reedom In enlightenmernt. 

Nếu chư Bồ Tát muốn thành vô thượng Bồ Đề tùy ý liền thành: If they wish to attain 
supreme consummate enlightenment, they can do so at WwIll. 

Nếu muốn dứt trừ tất cả thủ duyên tùy ý liền trừ: If they wish to annihilate all grasping of 
obJects, they can do that at wIll. 

Nhưng họ chẳng dứt vì muốn rốt ráo Phật Bồ Đề: Yet they do not annihilate because they 
want to reach the ultmate end of enlightenment of the Buddhas. 

Chư Bồ Tát cũng chẳng liền chứng vô thượng Bồ Đề, vì để thành bổn nguyện: tận tất cả 
thế giới hành đạo Bồ Tát giáo hóa chúng sanh: They also do not immediately realize 
supreme enlightenmernt, In order to fulfill their original vow to carry out the practice of 
enlightening beings through all worlds and enlighten sentient beings. 


10) Tâm kim cang thứ mười —The tenth adamantine mind: 


a) 
1) 
HỆ) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


Chư Bồ Tát biết —Enlightening Beings know: 

Phật bất khả đắc: Buddha is ungraspable. 

Bồ Đề bất khả đắc: Enlightenment ¡is ungraspable. 

Bồ Tát bất khả đắc: Enlightening Beings are ungraspable. 
Tất cả pháp bất khả đắc: All things are ungraspable. 
Chúng sanh bất khả đắc: Sentient beings are ungraspable. 
Tâm bất khả đắc: The mind is ungraspable. 


vii) Hạnh bất khả đắc: Action ¡is ungraspable. 
viii)Quá khứ bất khả đắc: The past is ungraspable. 


1X) 
X) 


XI) 


Vị lai bất khả đắc: The future is ungraspable. 
Hiện tại bất khả đắc: The present is ungraspable. 
Tất cả thế gian bất khả đắc: All worlds are ungraspable. 


1913 


xi) Hữu vi vô vi bất khả đắc: The created and uncreated are ungraspable. 


b) 
1) 
HỆ) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


Biết vậy, chư Bồ Tát sẽ——Knowing this, Enlightening Beings: 
Trụ tịch tịnh: Dwell in quiescence. 

Trụ thậm thâm: Dwell in profundity. 

Trụ tịch diệt: Dwell in silent extinction. 

Trụ vô tránh: Dwell in noncontention. 

Trụ vô ngôn: Dwell in speechlessness. 

Trụ vô nhị: Dwell in nonduality. 


vii) Trụ vô đẳng: Dwell in ineomparability. 
vI)Trụ tự tánh: Dwell in essence. 


1X) 
X) 


XI) 


Trụ như lý: Dwell in truth. 
Trụ giải thoát: Dwell in liberation. 
Trụ niết bàn: Dwell in nirvana. 


xi¡) Trụ thực tế: Dwell in absolute reality. 


€) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 


À9) 


Mà chẳng bỏ—Yet they do not give up: 

Chẳng bỏ tất cả đại nguyện: Do not give up any of their great vows. 
Chẳng bỏ tâm nhứt thiết trí: Do not give up the will for omniscience. 
Chẳng bỏ hạnh Bồ Tát: Do not give up the deeds of Enlightening Beings. 
Chẳng bỏ giáo hóa chúng sanh: Do not give up teaching sentient beings. 
Chẳng bỏ các Ba-La-Mật: Do not give up the transcendent ways. 

Chẳng bỏ điều phục chúng sanh: Do not give up taming sentient beings. 


vi) Chẳng thừa sự chư Phật: Do not give up serving Buddhas. 
viii)Chẳng bỏ diễn thuyết các pháp: Do not give up explaining truth. 


1X) 
d) 
1) 


¡) 


11) 
1V) 


v) 


VI) 


©) 
1) 


Chẳng bỏ trang nghiêm thế giới: Do not give up adorning the world. 

Tại sao?—Why? 

Vì chư đại Bồ Tát đã phát đại nguyện: Because Great Enlightening Beings have made 
their great vows. 

Dù biết rõ cả pháp tướng mà tâm đại từ đại bi càng tăng trưởng: Though they 
comprehend the characterisics of all thíings, their great kindness and compassion 
Increase. 

Vô lượng công đức đều tu hành đủ: They cultivate measureless virtues. 

Với các chúng sanh lòng không rời bỏ, vì tất cả pháp đều vô sở hữu, phàm phu ngu mê 
chẳng hay chẳng biết: Their minds do not abandon sentient beings, because while things 
have no absolute existence, ordinary or ignorant beings do not realize this. 

Chư Bồ Tát sẽ khiến chúng sanh được khai ngộ, nơi các pháp tánh chiếu rõ phân minh: 
Enlightening Beings are committed to enlightening them so that they clearly comprehend 
the nature of things. 

Vì tất cả chư Phật an trụ tịch diệt mà dùng tâm đại bi nơi các thế gian thuyết pháp giáo 
hóa chưa từng thôi nghỉ: All Buddhas rest peacefully ¡in quiescence, yet by great 
compassion they teach in the world ceaselessly. 

Suy gẫm như vậy chư Bồ Tát sẽ—Reflecting on this, Enlightening Beings will: 

Sẽ không rời bỏ chúng sanh: Not abandon sentient beinøs. 


1914 


ii) Chẳng bỏ đại bi vì chư Bồ Tát đã thệ nguyện quảng đại, phát tâm quyết định lợi ích tất 


cả chúng sanh: Not abandon great compassion for they have already develop great 
commitment and have vowed to certainly benefit all sentient beings. 


iv) Phát tâm chứa nhóm tất cả thiện căn: Accumulate all roots of goodness. 


v) 


Phát tâm trụ thiện xảo hồi hướng: Persist in appropriate dedication. 


vi) Phát tâm xuất sanh trí huệ thậm thâm: Develop profound wisdom. 

vii) Phát tâm hàm thọ tất cả chúng sanh: Accommodate all sentient beings. 

viii)Phát tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh: Be impartial toward all sentient beings. 
ix) Nói lời chơn thiệt chẳng hư dối: They speak truthfully, without falsehood. 


X) 


Nguyện ban cho tất cả chúng sanh đại pháp vô thượng: Vow to give all sentient beings 
the supremely great teaching. 


xi) Nguyện chẳng dứt chủng tánh tất cả chư Phật: Vow to perpetuate the lineage of all 


Buddhas. 


xii) Chừng nào mà tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, chưa thành chánh giác, chưa đủ 


Phật pháp, đại nguyện Bồ Tát chưa viên mãn và Bồ Tát sẽ không rời bỏ đại bi: As long 
as all sentlent beings are not yet liberated, are not yet enliphtened, and have not yet 
realized Buddhahood, the Enlightening Beings”` great undertaking 1s not completed and 
they wIll not øgive up øreat compassion. 


XVII.Mười Tâm Thương Xót— Ten minds oƒ sympathy and piíy: Ten kinds oŸ mìnds of 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


sympathy and compassion (pIty): 

Thấy chúng sanh cô độc không chỗ nương tựa mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas 
bring forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings are alone and 
forlorn with nothing to rely on. 

Thấy chúng sanh nghèo cùng túng thiếu mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings are poor and 
desftitude. 

Thấy chúng sanh bị lửa tam độc đốt cháy mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing that all living beings scorched by the fire 
Of three poIsons. 

Thấy chúng sanh bị tù trong lục đạo mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring forth a 
mind of sympathy and pity when seeing all living beings are imprisoned (shut up) In the 
prison of the existence (six realms). 

Thấy chúng sanh luôn bị rừng rậm phiển não che chướng mà sanh lòng thương xót: 
Bodhisattvas bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings are 
consftantly covered and hemmed ¡n by the dense forest of afflictions. 

Thấy chúng sanh không khéo quán chiếu mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings are not good at 
contemplating. 

Thấy chúng sanh không thích muốn pháp lành mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas 
bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings do not desire 
wholesome Dharmas. 

Thấy chúng sanh bổ mất Phật pháp mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring forth a 
mind of sympathy and pity when seeing all living beings lose all Buddhadharma. 


9) 


1915 


Thấy chúng sanh lăn trôi trong vòng sanh tử mà đem lòng thương xót: Bodhisattvas bring 
forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings follow along with the 
cycle of birth and death. 


10) Thấy chúng sanh đánh mất phương tiện giải thoát mà sanh lòng thương xót: Bodhisattvas 


bring forth a mind of sympathy and pity when seeing all living beings lose expedients for 
liberation. 


XVIII Thập Tín Tâm— Ten grades oƒ Bodhisaffvas ƒaifh: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát—lIn the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten grades of 
Bodhisattva faith. 

Tín Tâm Trụ ——The mind that resides in faith and faith which destroys 1llusions: Cứ tâm 
ấy, nương theo trung đạo tiến vào, thì viên diệu phát ra. Từ nơi chân diệu viên, càng phát 
càng chân diệu. Diệu tín thường trụ. Tất cả vọng tưởng vô dư đều dứt hết, thuần là chân 
trung đạo. Đó gọi là tín tâm trụ—With the mind centered in the middle, they enter the 
flow where wonderful perfection reveals itself. From the truth of that wonderful 
perfection there repeatedly arise wonders of truth. They always dwell in the wonder of 
faith, until all false thinking 1s completely eliminated and the middle way 1s tofally true. 
Thịs 1s called the mind that resides in faith. 

Niệm Tâm Trụ -Rememberance: Unforgefulness or the mind that resides In 
mindfulness—Chân tín rõ ràng, tất cả viên thông. Ba thứ ấm, xứ, giới không thể làm 
ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân nầy thọ thân khác, bao nhiêu 
tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là 
niệm tâm trụ—When true faith 1s clearly understood, then perfect penetration 1s total, and 
the three aspects of skandhas, places, and realms are no longer obstructions. Then all 
therr habits throughout innumerable kalpas of past and future, during which they abandon 
bodies and receive bodies, appear to them now In the present moment. These good 
people can remember everything and forget nothing. This 1s called ““Phe mind that resides 
1n mindfulness.”. 





Zealous progress or the mind that resides in vigor: Diệu viên thuần 
chân, chân tinh phát ra. Từ vô thủy tập khí thông một tính minh. Chỉ do tinh minh tiến tới 
chân tịnh. Đó gọi là tinh tấn tâm—When the wonderful perfection ¡is completely true, that 
essential truth brings about a transformation. They go beyond the beginningless habits to 
reach the one essential brightness. Relying solely on this essential brightness, they 
pfOgress toward true purity. This 1s called the mind of vigor. 

Tuệ tâm trụ—Wisdom or the mind resides in wisdom: Tâm tỉnh, hiện tiền, thuần là trí 
tuệ, gọi là tuệ tâm trụ —The essence of the mind reveals 1tself as total wisdom; this 1s 
called the mind that resides In wisdom. 

Định tâm trụ: Giữ gìn trí sáng, khắp cả trạm tịch, tịch diệu thường yên lặng. Đây gọi là 
định tâm trụ: Setfled firmness on concenfration or the mind that resides 1n samadhI. Às 
the wisdom and brightness are held steadfast, a profound stillness pervades. The stage at 
which the majesty of this stillness becomes constant and solid. This 1s called the mind 
that resides in samadhi. 


Tinh tấn tâm trụ 


6) 


7) 


8) 


3) 


1916 


Bất thối tâm trụ —Non-retrogression or the mind that resides ¡in irreversibility: Định 
quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là bất thối 
tâm trụ —The light of samadhi emits brightness. When the essence of the brightness 
enters deeply within, they only advance and never retreat. This 1s called the mind of 
1rreversIbility 

Hộ pháp tâm trụ —Protection of the Truth or the mind that resides In protecting the 
Dharma: Tâm càng tiến tới, càng yên lành, giữ gìn không sai mất. Giao tiếp với khí phần 
của mười phương Như Lai. Đó gọi là hộ pháp tâm trụ—When the progress of their minds 
1S secure, and they hold theIr minds and protect them without loss, they connect with the 
lie-breath of the Thus Come Ones of the ten directions. This 1s called the mind that 
protects the Dharma. 

Hồi hướng tâm trụ—Reflexive powers or the mind that resides in Making Transferences: 
Giác minh giữ gìn có thể lấy được diệu lực xoay từ quang của Phật, đến cảnh Phật mà an 
trụ. Ví như hai gương sáng chói đối nhau. Chặn giữ diệu ảnh chồng chập xen vào nhau. 
Đó gọi là hồi hướng tâm trụ—Protecting their light of enlightenment, they can use this 
wonderful force to return to the Buddha”s light of compassion and come back to stand 
firm with the Buddha. It is like two mirrors that are set facing one another, so that 
between them the exquisite images ¡interreflect and enter Into one another layer upon 
layer. This 1s called the mind of transference. 

Giới tâm trụ —The nirvana mind in effortlessness or the mind that resides in precepts: 
Tâm sáng suốt bí mật xoay lại, được thường trụ vô thượng diệu tịnh không øì vượt nổi 
của Phật, an trụ với vô vi không bị mất sót. Đó gọi là giới tâm trụ —With this secret 
interplay of light, they obtain the Buddhaˆs eternal solidity and unsurpassed wonderful 
purity. Dwelling In the unconditioned, they know no loss or dissipation. This 1s called the 
mind that resides In precepts. 


10) Nguyện tâm trụ —Action at wIll in anything in anywhere or the mind that resides In vows: 


An trụ giới tự tại, có thể dạo chơi mười phương, đến đâu đều theo như nguyện. Đó gọi là 
nguyện tâm trụ—Abiding in the precepts with self-mastery, they can roam throughout the 
ten directions, going anywhere they wish. This 1s called the mind that resides In vows. 


XIX.Thập Tâm Tịnh Độ— Ten mỉnds developed by the Pure Land pracfifioners: Ten Minds 


Ũ 
2) 


3) 


developed by the Pure Land practitioners—Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo 
Ngài Di Lặc Bồ Tát: “Mười Tâm cho hành giả Tịnh Độ nầy không phải hạng phàm ngu, 
bất thiện, hay kẻ ác nhiều phiển não có thể phát được.” Những gì là mười?—In the 
Maharatnakuta Sutra, Sakyamuni Buddha told Maitreya Bodhisattva: “len Minds 
developed by the Pure Land practitioners cannot be developed by ordinary people, nor 
those who lack virtue and are beset by afflictions.” What are these ten? 

Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại: To develop great loving 
kindness, not to harm sentient beings. 

Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não: To develop great compassion, 
not to cause any afflictions to sentient beings. 

Với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng: To protect the true 
Dharma of the Buddha without regard for ones life. 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


1917 


Với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước: To develop Supreme Tolerance 
of the Correct Dharma, without clinging nor ørasping. 

Tâm điểm tnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng: To be still and 
peaceful, without seeking gaIn, support nor respect. 

Tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng: To seek the Buddha's 
wisdom at all times. 

Đối với chúng sanh, khởi lòng tôn trọng, cung kính, không cho là hạ liệt: To be respectful 
and reverential toward all sentient beings at all times. 

Không tham trước thế luận, với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định: To avoid indulging in 
mundane discussions; to resolve to Bodhi-Mind. 

Tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành: To keep the Mind pure, to 
plant all good roots. 


10) Đối với chư Phật, xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm: To give up attachment to the 


marks of the Buddhas, while always keeping the Buddhas in mind. 


XX.Thập Trưởng Dưỡng Tâm (Thập Trụ Tâm): Ten Dwelling Minds—Ten kinds of well- 


nourished heart, essential to entry Into the cult of the higher patience and endurance: See 
Chapter 54 (V) (B). 


XXI.Thập Vô Biên Tâm — Ten kinds oƒ boundless will oƒ Great Enlightening Beings: Theo 


Ù 


2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 27, Thập Định, có mười môn vô biên tâm của chư Đại Bồ Tát— 
According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of boundless 
wIll of Great Enlightening Beings. 

Phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sanh: They awaken the boundless will to liberate 
all sentient beings. 

Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật: The boundless will to attend all the Buddhas. 
Phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật: The boundless will to provide for all 
Buddhas. 

Phát tâm vô biên thấy khắp tất cả chư Phật: The boundless will to see all Buddhas. 

Phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất: The boundless will to receive 
and hold all Buddha teachings without forgetting any. 

Phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật: The boundless will to 
manifest the Infinite spiritual metamorphoses of all Buddhas. 

Phát tâm vô biên vì được Phật lực nên chẳng bỏ tất cả Bồ Đề hạnh: The boundless will 
not to abandon any enlightening practices to attain enlightened power. 

Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới vi tế của nhứt thiết trí diễn thuyết tất cả Phật 
pháp: The boundless wIll to enter into the subtle realm of all knowledge and explain all 
Buddha teachings. 

Phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới quảng đại bất tư nghì của Phật: The boundless will 
to enter into the inconceivable vast realm of Buddhahood. 


10) Tâm vô biên thứ mười—The tenth boundless wIll: 


a) 


Phát tâm vô biên ham thích biện tài của Phật và lãnh thọ các Phật pháp: To develop 
profound aspiration for the Buddhas'" powers of elucidation and receive all Buddha 
teachings. 


b) 


Ù 


1918 


Thị hiện những thân tự tại vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai: To manifest 
all kinds of free bodies and enter the circles of all Enlightened Ones. 


U-2 Thập Nhất Tâm 
k;leven Minds 


Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác ngộ— Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 11 tâm dẫn đến giác 
ngộ— Eleven minds that lead to enlighfenmenf: According to The Avatamsaka Sutra, 
there are elven minds that lead to enlightenment (desire for enlightenment 1s really 
arouse from these minds). 

Tâm Đại Bi—Maha-karuna-citta (skt): Lòng bi mẫn có nghĩa là tư duy vô hại. “Karuna” 
được định nghĩa như “tính chất làm cho trái tim của người thiện lành rung động trước 
những bất hạnh của người khác” hay “tính chất làm khơi dậy những cảm xúc dịu dàng 
trong một người thiện lành, khi nhìn thấy những khổ đau của người khác. Độc ác, hung 
bạo là kẻ thù trực tiếp của lòng bi mẫn. Mặc dù sự buồn rầu hay sâu khổ có thể xuất 
hiện dưới dạng một người bạn, nó vẫn không phải là Karuna thật sự, mà chỉ là lòng trắc 
ẩn giả dối, lòng trắc ẩn như vậy là không trung thực và chúng ta phải cố gắng phân biệt 
tâm bi thật sự với lòng trắc ẩn giả dối nầy. Người có lòng bi mẫn là người tránh làm hại 
hay áp bức kẻ khác, đồng thời cố gắng xoa dịu những bất hạnh của họ, bố thí sự vô úy 
hay đem lại sự an ổn cho họ cũng như cho mọi người, không phân biệt họ là ai. Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ Bi Tâm? Từ bi là 
lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là thương xót 
cứu độ mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang cả, vân 
vân, nên giả bộ “Từ Bi' để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ 
được gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc 
của chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi—“Karuna` means pity or compassion. In Pali 
and Sanskrit, “Karuna" 1s defined as “the quality which makes the heart of the good man 
tremble and quiver at the distress of others.` The quality that rouses tender feelings In the 
good man at the sight of others` suffering. Cruelty, violence 1s the direct enemy of 
“karuna". Though the latter may appear In the guise of a friend, It is not true “karuna", but 
falsely sympathy; such sympathy 1s deceiful and one must try to distinguish true from 
false compassion. The compassionate man who refrains from harming and oppressing 
others and endeavors to relieve them of the1r distress, ø1ves the gIÝt of securify to one and 
all, making no distinction whatsoever. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, what 1s the “compassionate mind?” To be 
compassionafe 1s to pity and to be empathetic, wishing to help and rescue others without 
having discriminations or attachment to various characterIstics. This means “altruism” or 
to have mercy and compassion, wishing to help others but not to have any Intention of 
taking advantages. For Instance, seeing someone rich, beautiful, etc, one pretends to be 
compassionate by helping, but having ulterior motives of self-gain. This 1s called 
“Desirous Views,” or developing love and lust when seeing wealth and beauty according 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


1919 


to binding ways of sentlent beings; thus, to act in this way cannot be called being 
“compassIonate'. 

Tâm Đại Từ —Maha-maitri-citta (skt): Trong đạo Phật, lòng từ là lòng yêu thương rộng 
lớn đối với chúng sanh mọi loài, còn gọi là từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là lòng 
thương yêu vô cùng rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng 
sanh cái vui chân thật. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bền, cái 
vui ấy bị phiền não chi phối; khi tham sân si được thỏa mãn thì vui; khi chúng không 
được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng 
ta phải nhổ hết khổ đau do phiền não gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ 
nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ 
phương pháp cứu khổ ban vui. Tuy nhiên, lòng từ không phải là một đặc tính bẩm sinh. 
Nếu chúng ta muốn phát triển lòng từ chúng ta phải bỏ nhiều thời gian hơn để thực hành. 
Ngồi thiền tự nó không mang lại cho chúng ta cái gọi là “lòng từ.” Muốn được lòng từ, 
chúng ta phải đưa nó vào hành động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Trong 
những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải phát triển sự cảm thông và gần 
gũi với người khác bằng cách suy niệm về những khổ đau của họ. Chẳng hạn như khi gặp 
ai đang khổ đau phiền não thì chúng ta hết lòng an ủi hoặc giúp đở họ về vật chất nếu 
cần In Buddhism, loving kindness ¡is the greatest love toward all sentient beings. 
Immeasurable loving kindness 1s the greatest love dedicated to all sentient beings, 
together with the desire to bring them Joy and happiness. Human Joy 1s totally 
Impermanent; 1t is governed by misery, that 1s, when our passions such as greed, anger, 
and Ignorance are satisfied, we feel pleased; but when they are not satisfied, we feel sad. 
To have a permanent Joy, we must first sever all sufferings. Loving kindness generally 
goes together with pity whose role 1s to help the subJects sever his sufferings, while the 
role of loving kindness 1s to save sentlent beings from sufferings and to bring them Joy. 
However, loving-kindness 1s not an Inborn characterictic. If we really want to develop our 
loving-kindness, we have to devote more time to practice. Sitting in medifation alone 
cannot bring us the so-called “loving-kindness.” In order to achieve the loving-kindness, 
we must put loving-kindness In actions In our daily life. In our daily activities, we must 
develop empathy and closeness to others by reflecting on their sufferings. For example, 
when we know someone suffering, we should try our best to console them by kind words 
or to help them with our worldly possessions 1ƒ needed. 

Tâm An Lạc —Sukha-citta (skÐ: Tâm mong làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy họ chịu 
đựng đủ mọi hình thức khổ não—The desire to make others happy, which comes from 
seeing them suffer all forms of pain. 

Tâm Lợi Ích—Hita-citta (skt): Tâm mong làm lợi ích cho kẻ khác, cứu rỗi họ thoát khỏi 
những hành vi sai quấy và tội lỗi—The desire to benefit others, and to deliver them from 
evils and wrong deeds. 

Tâm Ai Mẫn—Daya-citta (skt): Tâm mong bảo bọc hết thảy chúng sanh thoát khỏi những 
tâm tưởng khốn quẫn—A sympathetic heart which desires to protect all beings from 
tormenting thoughts. 

Tâm Vô Ngại—Asamga-citta (skt: Tâm mong muốn dẹp bỏ tất cả chướng ngại cho kẻ 
khác —An unimpeded heart which wishes to see all the Impediments removed for others. 


1920 


7) Tâm Quảng Đại—Vaipulya-citta (skt): Tâm đầy khắp cả vũ trụ—A large heart which 
fills the whole universe. 

8) Tâm Vô Biên —Ananta-citta (skt): Tâm vô biên như hư không——An endless heart which 
1S like space. 

9) Tâm Vô Cấu Nhiễm—Vimala-citta (skt: Tâm thấy hết thảy chư Phật—A spotless heart 
which sees all the Buddhas. 

10) Tâm Thanh Tịnh—Visuddha-citta (skt): Tâm hoàn toàn giải thoát khỏi tham, sân, sỉ và 
tất cả những nhiễm trược khác. Bản tánh thanh tịnh của con người vốn đầy đủ. Tâm 
thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng thanh tịnh. Tịnh tâm là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta không bị nhiễm trược— 
Enlightenment and Buddhahood 1s a pure mind, that 1s, a mind totally free of greed, anger 
and delusion (a pure mind 1s enlightenment, 1s the Pure Land) and all other Impurities. 
Pure mind, or the purification of the mind, which 1s the ortiginal Buddha-nature in every 
man. Pure mind 1s one of the most Important entrances to great enliphtenmernt; for with 1t, 
there 1s no defilement. 

11) Tâm Trí Tuệ—Jnana-citta (skt): Tâm nhờ đó có thể bước vào biển lớn nhất thiết trí —A 
wisdom-heart by which one can enter the great ocean of all-knowledge. 


U-3 Thập Lục Tâm 
Sixteen Mimds 


(D Thập Lục Tâm —Sixteen minds: Tám loại nhẫn và tám loại trí—Eight kinds of patience 
and eight kinds of wisdom. 

1) Khổ pháp nhẫn tâm: Patience with Dharmas of Suffering. 

2) Khổ pháp trí tâm: Wisdom concerning Dharmas of Suffering. 

3) Khổ loại nhẫn tâm: Patience with Kinds of Suffering. 

4)_ Khổ loại trí tâm: Wisdom concerning Kinds of Suffering. 

5) Tập Pháp nhẫn tâm: Patience with Dharmas of Accumulation. 

6) Tập Pháp trí tâm: Wisdom concerning Dharmas of Accumulation. 

7)_ Tập loại nhẫn tâm: Patience with Kinds of Accumulation. 

8) Tập loại trí tâm: Wisdom concerning kinds of Accumulation. 

9) Diệt Pháp nhẫn tâm: Patience with Dharmas of Extinction. 

10) Diệt Pháp trí tâm: Wisdom concerning Dharmas of Extinction. 

11) Diệt loại nhẫn tâm: Patience with Kinds of Extinction. 

12) Diệt loại trí tâm: Wisdom concerning Kinds of Extinction. 

13) Đạo Pháp nhẫn tâm: Patience with Dharmas of the Way. 

14) Đạo Pháp trí tâm: Wisdom concerning Dharmas of the Way. 

15) Đạo loại nhẫn tâm: Patience with Kinds of the way. 

16) Đạo loại trí tâm: Wisdom concerning Kinds of the way. 


(H) Mười Sáu Căn Đế (tâm bất động)— Sixteen roots (mỉnd?s unpertubedness): Trong Thanh 
Tịnh Đạo, sự bất động của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu gọi là 16 căn đế hay 16 loại 


1921 


tâm—According to the Path of Purification, the mind's unpertubedness should be 
undersfood in sixteen modes which are called the sixteen roots. 

I) Tâm không chán chường thì không bị lay động bởi giải đãi biếng nhác nên nó bất động: 
UndeJected consciousness 1s not perturbed by indolence, thus 1t is unperturbed. 

2) Tâm không mừng rỡ thì không lay động bởi trạo cử, vậy nó bất động: Unelated 
COnScIousness Is not perturbed by agitation, thus it 1s unperturbed. 

3) Tâm không bị lôi cuốn thì không lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động: Unattracted 
COnscIousness Is not perturbed by greed, thus it 1s unperturbed. 

4) Tâm không chán ghét thì không bị lay động bởi ác ý, do vậy nó bất động: Unrepelled 
COnscIousness 1s not perturbed by 1ll-will, thus 1t 1s unperturbed. 

5) Tâm độc lập thì không bị lay động bởi tà kiến, do vậy nó bất động: Independent 
COnscIousness 1s not perturbed by false views, thus It 1s unperturbed. 

6) Tâm không vướng mắc thì không bị lay động bởi tham dục, do vậy nó bất động: 
Untrammelled consciousness 1s not perturbed by greed accompanied by zeal, thus 1t 1s 
unperturbed. 

7) Tâm giải thoát thì không lay động vì ngũ dục, do vậy nó bất động: Liberated 
COnscIousness 1s not perturbed by greed for five sense desires, thus If is unperturbed. 

8) Tâm không liên hệ đến cấu uế thì không lay động vì cấu uế, do vậy nó bất động: 
Unassociated conscIousness 1s not perturbed by defilement, thus it is unperturbed. 

9) Tâm không còn rào ngăn thì không bị lay động bởi rào ngăn cấu uế, do vậy nó bất động: 
Consciousness rid of barrlers 1s not perturbed by the barrier of defilement, thus 1t 1s 
unperturbed. 

10) Tâm chuyên nhất thì không bị lay động bởi cấu uế của sai biệt, do vậy nó bất động: 
Unified consciousness 1s not perturbed by the defilement of variety, thus It 1s unperturbed. 

11) Tâm tăng cường với tín thì không bị lay động bởi bất tín, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by faith 1s not perturbed by faithlessness. 

12) Tâm tăng cường bởi tấn thì không bị lay động vì giải đãi, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by energy 1s not perturbed by indolence, thus it 1s unperturbed. 

13) Tâm tăng cường bởi niệm thì không bị lay động bởi thất niệm hay lơ đễnh, do vậy nó bất 
động: Consciousness reinforced by mindfulness 1s not perturbed by negligence, thus It 1s 
unperturbed. 

14) Tâm tăng cường với định thì không bị lay động bởi trạo cử, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by concentration 1s not perturbed by agitation, thus It 1s 
unperturbed. 

15) Tâm tăng cường bởi tuệ thì không bị lay động bởi ngu si, do vậy nó bất động: 
Consciousness reinforced by understanding 1s not perturbed by ignorance, thus 1t 1s 
unperturbed. 

16) Tâm được chiếu sáng thì không bị lay động bởi bóng tối vô minh, do vậy nó bất động: 
IHuminated consclousness 1s not perturbed by the darkness of Ignorance, thus 1t 1s 
unperturbed. 


1922 


U-4 Thập Bát Tâm 
Eighteen Mimnds 


(D Mười Tám Loại Tâm Vô Nhân: Theo A Tỳ Đạt Ma, có 18 loại tâm vô nhân—According 
to the Abhidharma, there are eighteen kinds of rootless conscIousness: 

A._ Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân——Unwholesome resultant consciousnesses: 

I) Nhãn thức, đổng phát sanh cùng thọ xả: Cakkhuvinnana (p)—Eye-consciousness 
accompamied by equanimity. 

2) Nhĩ thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: Sotavinnanam (p)—Ear-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

3) Tỷ thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: Ghanavinnanam (p)—Nose-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

4) Thiệt thức, đồng phát sanh cùng thọ xả: Jivhavinnanam (p)—Tongue-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

5) Thân thức, đồng phát sanh cùng thọ khổ: Kayavinnanam (p)—Body-consciousness 
accompanied by pain. 

6) Tiếp thọ tâm, đổng phát sanh cùng thọ xả: Sampaticchanacitam (p)—Receiving 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

7) Suy đạt tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: Santranacitan (p)—lInvestigating- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

B. Tâm Quả Thiện Vô Nhân——Wholesome resultant rootless consciousnesses: 

8) Nhãn thức quả thiện, đổng phát sanh cùng thọ xả: Cakkhuvinnanam (p)—Eye- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

9) Nhĩ thức quả thiện, đồng phát sanh cùng thọ xẩ: Sotavinnanam (p}—Ear-consciousness 
accompanied by equanimIty. 

10) Tỷ thức quả thiện, đổng phát sanh cùng thọ xả: Ghanavinnanam (p)—Nose- 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

11) Thiệt thức quả thiện, đồng phát sanh cùng thọ xả: Jivhavinnanam (p)—Tongue- 
COnsciousness accompanied by equanimity. 

12) Thân thức quả thiện, đồng phát sanh cùng thọ lạc: Kayavinnanam (p)—Body- 
ConscIousness accompanied by pleasure. 

13) Tiếp thọ tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: Receiving consciousness accompanied by 
€equanimity. 

14) Suy đạt tâm, đồng phát sanh cùng thọ hỷ: Sampaticchana-cittam (p)—Investigating 
COnscIousness accompanied by Joy. 

15) Suy đạt tâm, đổng phát sanh cùng thọ xả: Santrana-citam (p)—lInvestigating 
COnscIousness accompanied by equanimity. 

C. Tâm Hành Vô Nhân——Rootless Functional Consciousnesses: 

16) Ngũ môn hướng tâm, đồng phát sanh từ thọ xả: Pancadvaravajjana-cittam (p)—Five- 
sense door adverting consciousness accompanied by equanimIty. 

17) Ý môn hướng tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả: Manodvaravajjana-cittam (p)—Mind- 
door adverting consciousness accompanied by equanimIty. 


1923 


18) Tiếu sanh tâm, đồng phát sanh cùng thọ hỷ: Hasituppada-cittan (p)—Smile-producing 


COnSCIousness accompanied by Joy. 


(V) Bốn Mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng 
Forty Bodhisaftvya Postfions in Brahma-Net Sutra 


(D Tổng quan về Tâm của một hành giả tu Phật—An overview oƒ Mind oƒ a Buddhist 


practifioner: Tâm của người tu phải thanh tịnh. Người tu không nên cầu khả năng dự tri 
hay sự biết trước. Sự biết trước chẳng mang lại điều gì hay ho, mà ngược lại chỉ gây thêm 
phiền phức cho chúng ta mà thôi. Nó khiến cho chúng ta phân tâm, không tập trung tỉnh 
thần được, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và phiển não sẽ chồng chất thêm. Nếu không cầu 
sự biết trước, chúng ta sẽ không có phiển não, tâm không bị chướng ngại. Theo Bát Nhã 
Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Bởi không chướng ngại, nên không sợ hãi, viễn ly hết mọi 
mộng tưởng điên đảo, đó là Niết Bàn cứu cánh.” Đây mới chính là tâm của hành giả trên 
bước đường tu Đạo The mind of a cultivator must be pure. Do not long for 
foreknowledge of events. To have this kind of foreknowledge 1s, In fact, nothing but a lot 
of trouble, because 1t leads to discrimination 1n our thinking and prevents us from being 
able to concentrate. Being unable to concentrate or focus our energy on culfivation, our 
1dle thoughts run wild, then afflictions come 1n droves (herds). IÍ we do not crave this 
foreknowledge In the first place, then we also wIll not have afflictions, and we are free of 
Iimpediments. According to the Heart Sutra, the Buddha taught: “Because there 1s no 
Iimpediment, he leaves distorted dream-thinking far behind; ultimately Nirvana!” Thịs, 
then, should be the mind of a cultivator. 


(H)Bốn Mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng—Forty Bodhisatta Positions in 


Brahma-Net Sutra: 


(A) Thập Phát Thú Tâm: Mười giai đoạn phát tâm đầu tiên (những tâm nầy liên hệ đến Thập 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Trụ) —Ten I1nitial stages of directional decisions (these minds are associated with the ten 
stages) in which the bodhisattvas have the following minds: 

Xả Tâm: Bồ tát xả bổ mọi thứ—The mind of abandoning things of the world. 
Giới Tâm: Tâm giữ gìn giới luật—The mind of keeping moral law. 

Nhẫn Nhục Tâm: Tâm nhẫn nhục—The mind of patience. 

Tiến Tâm: Tâm tinh tấn—The mind of zealous progress. 

Định Tâm: Tâm thiền định—The mind of Dhyana. 

Tuệ Tâm: Tâm trí huệ——The mind of wisdom. 

Nguyện Tâm: Tâm phát thệ nguyện——The mind of resolve. 

Hộ Tâm: Tâm hộ pháp——The mind of guarding the law. 

Hỷ Tâm: Tâm hỷ lạc—The mind of joy. 


10) Đỉnh Tâm: Tâm quyết được Phật thọ ký——The mind of spiritual baptism by the Buddha. 


(B) Thập Trưởng Dưỡng Tâm: Mười giai đoạn nuôi dưỡng tâm (những tâm nầy liên hệ với 


Thập Hành)——Ten steps in the nourishment of perfection (these minds are associated with 
the ten necessary activities) in which the Bodhisattvas have the following minds: 


1924 


11) Từ Tâm: The mind of Kindness. 

12) Bi Tâm: The mind of Pity. 

13) Hỷ Tâm: The mind of Joy. 

14) Xả Tâm: Relinquishing. 

15) Bố Thí Tâm: Almsgiving. 

16) Hảo Ngữ Tâm: Tâm giảng pháp——Good Discourse. 

17) Ích Tâm: Tâm lợi tha—Benefitting. 

18) Đồng Tâm: Tâm kết tụ bổ đề quyến thuộc——Friendship. 
19) Thiền Định Tâm: Dhyana. 

20) Trí Tuệ Tâm: Wisdom. 


(C)Thập Kim Cang Tâm: Mười tâm kim cang liên hệ với Thập Hồi Hướng—Ten “diamond” 
steps of firmness associated with ten bestowings one°s merits to anothers (these are 
associated with the ten dedIcations): 

21) Tín Tâm: The Bodhisattvas have the mind of faith. 

22) Niệm Tâm: Remembrance. 

23) Hồi Hướng Tâm: Bestowing one”s merits on others. 

24) Đạt Tâm: Thông triệt pháp tính—Understanding. 

25) Trực Tâm: Uprightness. 

26) Bất Thối Tâm: No-retreat. 

27) Đại Thừa Tâm: Mahayana. 

28) Vô Tướng Tâm: Formlessness. 

29) Tuệ Tâm: Wisdom. 

30) Bất Hoại Tâm: Indestructibility. 


(D)Ten grounds: Thập địa—From 31 to 40, please see Thập Địa (Ten grounds) in Chapter 
174. 


(W) Những lời Phật dạy về Tâm 
The Buddha”s Teachings oƒ the Mind 


(D_ Những lời Phật dạy về Tâm trong Kinh Pháp Cú— The Buddha?s teachings oƒ the Mind 
in the Dharmapada Sutra: 

1) Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói 
năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật 
kéo xe——-OYf all dharmas, mind ¡1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we 
have become what we thought (what we are today came from our thoughts of yesterday). 
lf we speak or act with a deluded mind or evil thoughts, suffering or pain follows us, as 
the wheel follows the hoof of the draught-ox (Dharmapada ]). 

2) Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh 
tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng với hình— 
Of all dharmas, mind 1s the forerunner, mind 1s chief. We are what we think, we have 
become what we thought. If we speak or act with a pure mind or thought, happiness and 
Joy follows us, as our own shadow that never leaves (Dharmapada 2). 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


1925 


Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không tu tất bị tham dục lọt vào cũng 
thế—As rain penetrates and leaks into an ill-thatched hut, so does passion enter an 
untrained mind (uncultivated mind)—Dharmapada 13. 

Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham dục lọt vào—As 
rain does not penetrate a well-thatched hut, so does passion not enter a cultivated mind 
(Dharmapada 14). 

Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại 
chế phục tâm mình làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi 
tên—The wavering and restless, or unsteady mind, difficult to guard, difficult to hold 
back; a wise man steadies his trembling mind and thought, as a fletcher makes straight 
his arrow (Dharmapada 33). 

Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy 
đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma—As a fish drawn from its 
watery abode and thrown upon the dry land, our thought quivers all over In Ifs effort to 
escape the realm of Mara (Dharmapada 34). 

Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người 
nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui—Ït is good to control the mind, which 
1s đifficult to hold in and flighty, rushing wherever 1t wishes; a controlled mind brings 
happiness (Dharmapada 35). 

Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u-ẩn khó thấy, nhưng người trí lại 
thường phòng hộ tâm mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy——The mind ¡s hard to 
perceive, extremely subtle, flits whenever 1t wishes. Let the wise person guard 1t; a 
guarded mind is conducive to happiness (Dharmapada 36). 

Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu, 
nếu người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc—Traveling far, 
wandering alone, bodiless, lying In a cave, 1s the mind. Those who subdue 1t are freed 
from the bonds of Mara (Dharmapada 37). 


10) Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không 


thể thành tựu được trí tuệ cao—He whose mind is not steady, he who does not know the 
True Law, he whose confidence wavers, the wisdom of such a person will never be 
perfect (Dharmapada 38). 


11) Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác 


thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi—He whose mind ¡s free from lust of 
desires, he who 1s not affected by hatred, he who has renounced both good and evIl, for 
such a vigilant one there 1s no fear (Dharmapada 39). 


12) Hãy biết rằng thân nầy mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách, 


ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng 
lợi, chứ đừng sanh tâm đắm trước—Knowing that this body ¡is as fragile as a jar, 
establishing this mind as firm as a fortress, he should be able to fight Mara with the 
weapon of wisdom. He should be able to guard his conquest and be without attachment 
(Dharmapada 40). 


13) Thân nây thật là ngắn ngủi! Nó sẽ ngủ một giấc dài dưới ba thước đất, vô ý thức bị vất 


bỏ như khúc cây khô vô dụng—In a short period of time, this body will lie on the ground, 
cast aside, withouf conscIiousness, even as a useless piece of dry log (Dharmapada 41). 


1926 


14) Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của 
tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình—Whatever harm an enemy may do to 
an enemy, or a hater to a hater, an ill-directed mind can do one far greater harm 
(Dharmapada 42). 

15) Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi 
chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn—What neither mother, nor father, nor any 
other relative can do, a well-directed mind can do one far greater good (Dharmapada 43). 

16) Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố 
như nhân đà yết la, như ao báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển—Like 
the earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent not. He 1s like a pool 
wIthout mud; no new births are In store for him (Dharmapada 95). 

17) Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng 
lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn—Those Arhats whose mind is calm, 
whose speech and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have thus 
become qulet men (Dharmapada 96). 

18) Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng 
nay đã điều phục được tâm ta như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài 
giỏi—In the past times, this mind went wandering wherever it liked, as it wished and as it 
pleased. But now I shall completely hold it under control as a rider with his hook a rutting 
elephant (Dharmapada 326). 

19) Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức 
để vượt khỏi chốn sa lầy—Take delight in heedfulness, check your mind and be on your 
guard. Pull yourself out of the evil path, Just like the elelphant draws 1tself out of the mud 
(Dharmapada 327). 


(D_ Những lời Phật dạy về Tâm trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha?s teachings 
0ƒ the Mind in the Forty-Two Secfions Suira: 

I1) “Có vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết được đời trước, mà hội nhập được đạo chí 
thượng? Đức Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội nhập đạo chí thượng, cũng 
như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm vô sở cầu thì sẽ 
biết đời trước”.”—“A Sramana asked the Buddha: °What are the causes and conditions by 
which one come to know past lives and also by which one”s understanding enables one to 
attain the Way?” The Buddha said: “By purifying the mind and guarding the wIll, your 
understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you polish a mirror, the dust 
vanishes and brightness remains; so, too, 1ƒ you cut off and do not seek desires, you can 
then know past lives.” (Chapter 13). 

2) Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng chủ quan với tâm ý; tâm ý không thể tin được. Hãy 
thận trọng đừng gần nữ sắc, gần nữ sắc thì tai họa phát sanh. Khi nào chứng quả A-La- 
Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý.”——The Buddha said: “Be careful not to believe 
your own mind; your mind cannot be believed. Be careful not to get involved with sex; 
involvement with sex leads to disasters. Once you have attained Arahantship, then you 
can believe your own mind.” (Chapter 28). 


1927 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI LẮM 
CHAPTER FIFTY-FIVE 


Duy Tâm 
Mind-Only 
VỤnapti (skf) 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Duy Tâm— Overview and Menaings oƒ Mind-Only 
(I) Tổng quan về “Duy Tâm ”—An overview øƒ “Mind-only”. 
(II) Nghĩa của Duy Tâm— The meanings oƒ “Mind-Only”. 


(B) Giáo lý Duy Thức— The Theories oƒ VỤnanavada 


(C) Phân Loại Duy Tâm— Categories 0gƒ Mind-Only 

()_ Bốn Cõi Duy Tâm— This single mind encompasses the ƒour kinds oƒ lands in their totality. 
(II Ngũ Chúng Duy Tâm— Five kinds oƒinsighit. 

(HI)Sáu luận chứng về Duy Tâm —Six proojš for the “Mind-Only”. 


(D) Tám Nghĩa Của Duy Tâm—— Eight meanings oƒ “Mind-only ” 
(I) Tổng quan về Tám Nghĩa Của Duy Tâm —An overview oƒ Eight meanings oƒ “Mind-only”. 
(I) Chỉ tiết về Tám Nghĩa Của Duy Tâm— Details oƒ Eight meanings oƒ “Mind-only”. 


(E) Duy Tâm Tông— Mind-Only SectF— Infuifive SecfF— VỤnanavada (skt) 


(F) Duy Tâm Tịnh Độ— Pure Land within the mind— The Pure Land ïs in your mỉnd 
(l) Pháp Giới Duy Tâm Tạo— The Dharma Realm is made from the Mind Alone. 
(H) Duy Tâm Tịnh Độ— Pure Land within the mìnd. 


(GŒ) Thành Duy Thức Luận— VỰngaptiinatratd-siddhi-sastras 
(I) Thành Duy Thức Luận— Vịnaptừnatrata-siddhi-sastra (skf). 
(H) Tam Thập Tụng Duy Thức— VỤnaptimatrata-trimsika (skt). 


1928 


1929 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Duy Tâm 
Overview and Menaings 0ƒ Mind-Only 


(D_ Tổng quan về “Duy Tâm ”—An overview oƒ “Mind-only ”: 


l) 


2) 


Duy Tâm: Mind-only or mind itselfF—Hết thấy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không 
có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có nghĩa là phân 
biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già —ldealism—The 
theory that the only reality 1s mental, that of the mind—Nothing exists apart from mind. 
Similar to “Only Mind,” or “Only Consciousness” in the Lamkavatara Sutra. 

Học thuyết chỉ có thực thể duy nhất là phần tinh thần, là tâm. Hết thấy chư pháp đều ở 
bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các 
pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng 
Già: The theory that the only reality 1s mental, that of the mind. The theory that the only 
reality 1s mental, that of the mind. Nothing exists apart from mind. Similar to “Only 
Mind,” or “Only Consciousness” in the Lamkavatara Sutra. 


(H) Nghĩa của Duy Tâm—— The meanings 0ƒ “Mind-Omly ”: 


l) 


2) 


“Vijnapti” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Duy Tâm.” Từ ngữ ám chỉ rằng Tâm tạo 
tác và chi phối tất cả. Tâm là gốc của sự phân biệt về thế giới hiện tượng và sự vật. 
“Duy Tâm” thường liên hệ tới truyền thống Du Già của Phật giáo Ấn Độ, mặc những tác 
phẩm của Du Già ít khi để cập tới “Duy Tâm,” thường thì truyền thống này xử dụng từ 
“Duy Thức.” Mặc dù trong kinh văn Du Già từ “Duy Tâm” hiếm thấy, nó thường được 
Phật giáo Tây Tạng dùng để chỉ truyền thống hơn là dùng từ đã được xác chứng hơn như 
“Du Già,” hay “Tu Tập Du Già.”: A Sanskrit term for “Mind only.” A term that implies 
that all of reality 1s actually a creation of conscIousness. Ït is commonly associated with 
the Yogacara tradiion of Indian Buddhism, although it is only rarely mentioned In 
Yogacara works, which generally use the term Vijnapti-matra, or “Cognition-only.” Even 
though the term 1s rare In Yogacara literature, it 1s used by Tibetan Buddhism to 


, 


designate the tradition, Instead of the better-attested term “Yogacara,” or “Practice of 
Yoga.” 

Từ “Vijnapti” (A Lại Da) phát sanh hai loại nhận thức phân biệt gọi là mạt na thức và 
liễu biệt cảnh thức. Liễu biệt cảnh thức làm phát hiện cẩm giác, tri giác, khái niệm và tư 
tưởng. Căn cứ phát sinh của nó là giác quan, thần kinh hệ và não bộ. Chỉ trong trường 
hợp cảm giác và tri giác thuần túy và trực tiếp thì đối tượng của nó mới có thể là tánh 
cảnh. Khi nhìn qua bức màn khái niệm, thì đối tượng của nó chỉ là đối chất cảnh và độc 
ảnh cảnh trong các trạng thái mơ mộng. Dù đối tượng của cảm giác thuần túy là thực tại 
của tự nó, khi thực tại này được nhìn qua khái niệm và tư tưởng thì nó đã bị méo mó mất 
rồi. Thực tại tự nó chính là một dòng sống, luôn biến động không ngừng. Hình ảnh của 
thực tại được sản sanh bởi thế giới khái niệm là những cấu trúc cụ thể trong khuôn khổ 
bởi khái niệm không gian và thời gian, sanh và tử, sanh và diệt, có và không, một cái và 
nhiều cái: From the Alaya arise two kinds of consciousness, manyana and vijnapti causes 
all feelings, perceptions, concepts, and thoughts to appear. It is based In the sense organs, 
the nervous system, and the brain. The obJect of viJnaptI 1s reality In Itself and 1s possible 


3) 


1930 


only when feelings and perceptions are pure and direct. When seen through the veil of 
conceptualization, the same objJect can be only an image of reality or a pure Iimage such 
as a dream while asleep or daydream. Although the obJect of a pure sensation 1s reality In 
1fself, when this reality 1s seen through concepts and thoughts, 1t 1s already distorted. 
Reality In Ifself is a stream of life, always moving. Images of reality produced by 
concepfs are concrete structures framed by the concepts of space-time, birth-death, 
production-destruction, existence-nonexIstence, one-many. 

Trong liễu biệt cảnh có sáu loại nhận thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và ý thức. Ý 
thức là tác dụng tâm lý hoạt động rộng rãi nhất; khi thì nó hoạt động chung với các thức 
cảm giác (trong trường hợp tri giác), khi thì nó hoạt động riêng lẻ (trong các trường hợp 
khái niệm, tư duy, tưởng tượng, mơ mộng, v.v...) đến sau năm thức cẩm giác, nó được gọi 
là thứ thứ sáu. Mạt na là thức thứ bẩy, còn A lại da là thức thứ tám: Within vijanpti, there 
Ar€ SIX COnSCIOUSne€sses: conscIousness of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and 
thinking. The mind-consciousness has the broadest field of activity. It can be active In 
conJunction with the other senses, for example, awareness of seeing. It can also be active 
On 1fs own, such as In conceptualizing, reflecting, imagining, and dreaming. Following the 
five consciousness of the senses, mind-consciousness 1s called the sixth consciousness. 
Manyana or manas and alaya are the seventh and eighth conscIousnesses. 


(B) Giáo lý Duy Thức 
The Theories 0ƒ VỤnanavada 


Chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ không phải là những vật thể bên ngoài. Còn 
gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến 
tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên để 
minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mặc 
dù tông nây thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay 
rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy 
thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. 
Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam 
giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức 
phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên 
do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tổn nào cả. Tại Ấn Độ, tông 
phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, 
nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước và Thiện 
Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiển, một người Ấn Độ, sống trong tu viện 
Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao 
trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang được 
Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái nầy. Về sau, tông nầy cũng có tên là 
Pháp Tướng Tông và do một đồ để của Huyễn Trang là Khuy Cơ dẫn dắt —The doctrine 
Of consciousness. The doctrine of the Yogacaras that only intelligence has reality, not the 
obJects exterlor to us. Dharmalaksana sect, which holds that all is mind in 1s ultimate 


Œ) 


l) 
a) 
b) 


1) 


1) 
2 
3) 
4) 


1931 


nature. The doctrinne of Idealism School concerns chiefly with the facts or specIfic 
characters (lakshana) of all elements on which the theory of idealism was bullt in order to 
elucidate that no element 1s separate from ideation. Although 1t 1s usually expressed by 
saying that all dharmas are mere ideation or that there 1s nothing but ideation, the real 
sense Is quite different. It 1s idealistic because all elements are in some way or other 
always connected with 1deation. This doctrine was based on the teaching of the Buddha In 
the Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist only in ideation. According to Ideation 
Theory, the outer world does not exist but the Internal Ideation presents appearance as I1f 
It were an outer world. The whole world 1s therefore of either illusory or causal nature 
and no permanent reality can be found. In India, two famous monks named Wu-Ch”o and 
Tlen-Ts'in wrote some sastras on Vijnana. They had an outstanding disciple named 
Chieh-Hsien, an Indian monk livinng at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien 
established the Vijnanavada school and contributed mụuch to the arrangement of the 
Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to whom Chieh-Hsien handed over the sastra, 
founded this school In his native land. Later, the school was also called Dharmalaksana 
(Fa-Tslang-Tsung) and was led by Kwei-Chi, a great disciple of Hsuan-Tsang—See Du 
Già và Duy Thức Tông in Chapter 185. 


(C) Phân Loại Duy Tâm 
Categories 0ƒ Mind-Only 


Bốn Cối Duy Tâm— Thủs single mind encompasses the ƒour kinds oƒ lands in their 
tofality: Chỉ một tâm nầy mà có đủ đầy bốn cõi. 

Cõi Phàm Thánh Đồng Cư—The land of common residence of beings and Saints: 

Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ: Common Residence Pure Land. 

Phàm Thánh Đồng Cư Uế Độ —Common Residence Impure Land where all ordinary 
beings and saints reside together. There are two types of both ordinary people and saints: 
Như là cõi Ta Bà trong quốc độ nầy có phàm có Thánh ở chung lẫn, mà phàm và Thánh 
đều có hai hạng: 

Ác Chúng Sanh (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la): Evil beings (hells, hungry ghosts, 
anImals, and asuras). 

Thiện Chúng Sanh (trời và người): Good beings (devas and humans). 

Cõi Phương Tiện Hữu Dư: The land of Expediency. 

Cõi Thật Báo Vô Chướng Ngại: The land of True Reward. 

Cõi Thường Tịch Quang: The land of Eternally tranquil light serenity and 1llumination. 


(I1) Ngũ Chúng Duy Tâm—Five kinds oƒ insighf: Năm loại Duy Thức—Five kinds of 


Ù 


2) 


wIsdom or 1nsight or 1dealistic represenfation 1n the sutras and sastras (the first four are 
obJective and the fifth 1s subJective). 

Cảnh Duy thức: Căn cứ vào cảnh mà thuyết về Duy Thức —Wisdom or insight ¡in 
obJective condifions. 

Giáo Duy thức: Giải thích về Duy Thức——Wisdom or insight in interpretation. 


3) 
4) 


5) 


1932 


Lý Duy thức: Luận về thành tựu đạo lý Duy Thức——Wisdom or insight in principles. 
Hành Duy thức: Nói rõ quán pháp của Duy Thức—W¡isdom or insight in meditation and 
practice. 

Quả Duy thức: Nói về diệu cảnh giới của Phật quả—Wisdom or insight in the fruits or 
results of Buddhahood. 


(HI)Sáu luận chứng về Duy Tâm—Six prooƒfs for the “Mind-Only”: Trong Kinh Lăng Già, 


l) 


có sáu luận chứng về Duy Tâm ——According to The Lankavatara Sutra, there are six 
proofs for the “Mind-Only'”. 

Sự việc các sự vật không như vẻ dáng bề ngoài của chúng, được chứng tỏ từ sự so sánh 
với một giấc mộng và với những sáng tạo bằng huyễn thuật. Khi vua La Bà Na, vua xứ 
Lăng Già, nhìn thấy những hình ảnh của Đức Phật quanh khắp ông rồi sau đó những hình 
ảnh nầy biến mất, ông nghĩ “Có thể đây là một giấc mộng? Hay một hiện tượng huyễn 
ảo giống như thành của các Càn Thác Bà?” Rồi ông lại suy nghĩ “Đây chỉ là sự phóng 
chiếu của những sáng tạo tâm thức của chính ta.” Vì chúng ta không thực sự hiểu các sự 
vật đúng như các sự vật nên chúng ta tách biệt cái bị thấy với người thấy; do đó mà tạo 
ra một thế giới nhị biên. “Ở chỗ nào không có sự phân biệt sai lâm, ở đấy người ta thực 
sự nhìn thấy Đức Phât.” Hễ chừng nào chúng ta còn ở trong mộng, chúng ta vẫn không 
hiểu được rằng tất cả chúng ta đều đang mộng, rằng chúng ta là những nô lệ của sự phân 
biệt sai lầm. Vì chỉ khi nào chúng ta tỉnh mộng thì khi ấy chúng ta mới biết chúng ta ở 
đâu. Thí dụ về giấc mộng hoàn toàn là một luận điểm chống lại cái thực tính của một 
thế giới bên ngoài, nhưng thí dụ ấy không có giá trị gì đối với những ai đang thực sự nằm 
mộng. Những sáng tạo thuộc ảo thuật cũng như thế, người Ấn Độ đã được ghi nhận là 
tỉnh xảo trong khoa phù phép và không có dân tộc nào mà việc xử dụng các mật chú và 
đà la ni phổ biến như người Ấn Độ. Do đó mà trong văn học Phật giáo Đại Thừa và Tiểu 
Thừa thường có những ám chỉ về ảo thuật. Nhà ảo thuật hết sức thành thạo trong việc 
làm cho các khán giả trông thấy các sự vật ở tại nơi không có cái gì cả. Chừng nào các 
khán giả còn bị ảnh hưởng bởi phù phép của ông ta thì vẫn không có cách nào làm cho 
họ hiểu rằng họ là những nạn nhân của thuật thôi miên. Những ví dụ hay ngoài ví dụ về 
giấc mộng, về huyễn thuật được rút ra từ Lăng Già để chỉ vào sự không thực của các sự 
vật được nhìn thấy bên ngoài và bên trong như là —Things are not what they seem is 
proved from the analogy of a dream and magical creatlons. When Ravana, king of 
Lanka, saw Images of the Buddha all around him, which later disappeared, he thought, 
“Could this be a dream? Or a magical phenomenon like the castle of the Gandharvas?” 
He reflected again, “[his 1s no other than the proJection of my own mental creations.” Às 
we do not truly understand things as they are, we separate the seen from the seer, thus 
producing a world of dualities. “Where there 1s no false discrimination, one really sees 
the Buddha.” As long as we are In the dream, we do not realize that we are all dreaming, 
that we are slaves of false discrimination. For it 1s only when we are awakened from 1t 
that we know where we have been. The analogy of dream ¡1s quite a strong argument 
against the reality of an external world, but 1t 1s not all effective for them who are 
actually dreaming. So It is with magical creations. The Indians have been noted for their 
skill in the art of conJuration, and thee are no people among whom the use of mantrams 
and dharanmis 1s so universal. Hence the frequent allusions to magic in the literature of 


b) 
c) 
đ) 
©) 


8) 
h) 
)) 
k) 
2) 


3) 


1933 


Mahayana and Hinayana Buddhism. The magician is so wonderfully proficient in making 
the spectafors see objects where there are none whatever. Às long as they are under his 
spell, there 1s no way of making them realize that they are the victims of hypnotism. The 
favorite analogles besides the dream and magIc that are resorted to in the Lankavatara to 
show the unreality of obJects seen externally and internally are: 

Các bức tranh: Paintings. 

Một vòng tóc đối với người bị nhặm mắt: A haïr-circle to the dim-eyed. 

Sự quay tròn của một bánh xe lửa: A revolving fire-wheel. 

Một bong bóng trông giống như mặt trời: A bubble looks like a sun. 

Cây cối phản chiếu trong nước: Reflected trees in water. 

Các hình ảnh trong một tấm kiếng: Images in a mirror. 

Một tiếng đội: An echo. 

Ảo ảnh: Fata morgana. 

Người máy: A mechanical man. 

Đám mây trôi: A floating cloud. 

Ánh chớp: Lightning. 

Tất cả các sự vật đều tương đối và không có cái tự tính nào mãi mãi phân biệt một cách 
tuyệt đối sự vật nầy với sự vật khác. Các sự vật chỉ là những tương đối; hãy phân tách 
chúng thành những thành phần của chúng thì sẽ không còn lại gì cả. Và những cấu trúc 
của tâm há chẳng phải đều là những tương đối? Cái tâm nhìn thấy nó bị phẩn ánh là do 
bởi sự phản ánh hay suy nghĩ và phân biệt; đến đây thì sự việc chẳng gây hại gì, vì 
những cấu trúc tâm thức được nhận thức như thế và không có những phán đoán sai lầm 
về chúng. Sự rắc rối khởi đầu ngay khi chúng ta bị chấp như là có thực ở bên ngoài, có 
giá trị riêng của chúng, độc lập với chính cái tâm đánh giá. Đây là lý do khiến bộ kinh 
nhấn mạnh sự quan trọng của cái nhìn vào sự vật như thực, đúng thực như các sự vật khi 
chúng được nhìn bằng cái nhìn như thực thì chúng chỉ là cái tâm mà thôi. Nguyên lý về 
tương đối tạo thành một thế giới của các đặc thù, nhưng khi nguyên lý nầy bị vượt qua, 
thì đó chính là cái tâm mình: All things are relative and have no substance (svabhava) 
which would eternally and absolutely distinguish on from another. Things are nothing but 
relations; analyze them Into their component elemenfs and there will be nothing left. And 
are not all relations the constructions of the mind? Thus the citta seeing 1tself reflected 1s 
due to reflection and discrimination; so far no harm 1s done, for the mental constructions 
are perceived as such and there are no wrong Judgments about them. The trouble begins 
at once when they are adhered to as externally real, having their own values independent 
of the valuing mind ¡itself. This 1s why the sutra emphasizes the importance of looking at 
things (yathabhutam), as they really are. When they are thus looked at things, they are no 
more than the mind 1tself. The principle of relativity creates a world of individuals, but 
when it 1s transcended, there 1s Mind ItseTf. 

Luận chứng thứ ba—The third proof: 

Các tên gọi hay danh và ác hình ảnh hay tướng chỉ là những dấu hiệu giả danh và không 
có thực tính nào (phi hữu) trong tự chúng, vì chúng thuộc về sự tưởng tượng hay biên kiến 
sở chấp. Sự tưởng tượng là một cái tên khác dùng cho sự phân biệt sai lầm vốn là tác 
nhân tinh quái của sự sáng tạo. Sự kiện nhất tâm do đó bị chôn vùi trong sự sai biệt của 
những hiện hữu đặc thù. Lại nữa, theo ngôn từ, họ phân biệt một cách sai lầm và nêu ra 


b) 


đ) 


1934 


những khẳng định về thực tính; và vì những khẳng định nầy mà họ bị đốt trong địa ngục. 
Trong sự giao tiếp hằng ngày mà ta mang nợ ngôn từ biết bao nhiêu. Và tuy thế, do từ 
ngôn từ, không những về luận lý mà cả về mặt tâm linh nữa, ta phải chịu hậu quả trầm 
trọng biết bao nhiêu! Ánh sáng của tâm bị che phủ hết trong ngôn từ. Và với ngôn từ 
quả thực là do tâm tạo ra, và bây giờ tưởng ngôn từ là những thực tính độc lập với cái tạo 
ra nó, tâm trở thành vướng víu trong ngôn từ, để rồi bị nuốt chửng trong cơn sóng của 
luân hồi sanh tử: Names and images are mere signs (samketa) and have no reality 
whatever (abhava) in themselves, for they belong to the Imagination (parikalpita). 
Imagination 1s another name for false discrimination, which 1s the mischievous agency of 
creatlon. The fact of One Mind (ekacittam) 1s thus buried 1n the differentiatlon of 
individual existence. According to words they discriminate wrongfully and make 
statements concerning reality; and because of these statements they are burned ¡n hell. 
How mụuch we owe 1n our dalÌy intercourse to words! And yet what grave consequences, 
not only logically but spiritually, we suffer from words! The light of the mind 1s altogether 
beclouded in and with words. The mind has, indeed, created words, and now taking these 
words for realiies independent of thelr creator, 1t gets enfangled in them, and 1s 
swallowed up In the waves Of transmigration. 

Người ngu tưởng những gì do chính cái tâm biểu hiện là những thực tính khách quan vốn 
không thực sự hiện hữu, và do bởi sự diễn tả sai lạc nầy mà phân biệt bị trở thành sai 
lầm. Tuy nhiên, trường hợp của người trí thì không như thế: The ignorant take what is 
presented by the mind itself for obJective realitiles which do not really exIst, and because 
of this wrong representation, discrimination 1s falsified. This, however, 1s not the case 
with the wise. 

Người trí biết rằng các tên gọi, các hình tướng và các tượng trưng phải được xem là 
những gì mà chúng được định từ ban đầu: The wise know that names and signs and 
symbols are to be taken for what they are intended from the beginning. 

Trong khi người ngu thì chấp vào chúng như chúng là những thực tính và để cho tâm họ 
mù quáng bám riết theo sự chấp trước nầy. Như thế họ trở thành bị ràng buộc vào nhiều 
hình tướng và nuôi dưỡng cái kiến giải rằng quả thực có cái “tôi” và cái “của tôi,” do bởi 
làm như thế, họ chấp chặt vào các tướng trong cái tính phức tạp của chúng. Do bởi những 
ràng buộc chấp trước nầy mà trí tuệ của họ bị ngăn ngại không vươn lên được; tham, 
sân, si bị quấy động lên, và mọi thứ nghiệp bị mắc phạm. Vì những chấp trước nầy cứ bị 
mắc phạm mãi bên người ngu thấy mình bị cuốn chặt một cách vô vọng bên trong những 
cái kén được đệt thành do bởi những phân biệt sai lầm của họ. Họ bị nuốt chửng trong 
những cơn sóng luân hồi sanh tử, không biết làm sao để tiến lên trong công việc giải 
thoát, vì họ cứ quay tròn giống như cái bánh xe nước. Quả thực do bởi vô minh mà họ 
không thể hiểu được rằng tất cả các sự vật, giống như huyễn ảo, như hạt bụi sáng, hay 
như ánh trăng trên nước, không có tự tánh hay ngã thể, rằng trong chúng không có gì để 
chấp làm “tôi” hay “của tôi;” rằng tất cả các sự vật là không thực hay hư vọng, được sinh 
ra do phân biệt sai lầm; rằng thực tính tối hậu vượt khỏi cái nhị biên của cái được định 
tính và cái định tính vượt khỏi dòng sinh, trụ, dị, diệt; rằng tất cả những gì được biểu 
hiện là do chính cái tâm người ta phân biệt những gì hiển lộ ra đối với nó. Tưởng rằng 
thế giới được sinh ra từ đấng Tự Tại, thời gian, nguyên tử hay linh hồn, vũ trụ; người ngu 
bị mê đắm vào các danh xưng và hình tướng, do đó mà để cho chúng thống trị: While the 


4) 
a) 


b) 


5) 
8) 


1935 


Ignorant cling to them as 1f they were realities and let ther minds blindly follow up this 
clinging. Thus, they get attached to a variety of forms and entertain the view that there 
are really “I[” and “mine,” and by doing so, they hold fast to appearances In their 
multiplicity. Because of these attachments, their hipgher wisdom 1s obsfructed; greed, 
anger, and infatuation are stired up, and all kinds of karma are committed. As these 
attachments are repeatedly committed, the Ignorant find themselves hopelessly 
enwrapped within the cocoons woven out of their wrong discriminations. They are 
swallowed up In the waves of transmigration, and do not know how to go ahead ¡n the 
work of emancipation for they turn round and round like the water-wheel. It is owing to 
their Ignorance, Indeed, that they fail to realize that all things, like maya, the shining 
mote, or the moonlight on water, have no self-substance, that there 1s nothing 1n them to 
take hold of as “me” and “mine;” that all things are unreal (abhuta) born of wrong 
discrimination; that ultimate reality 1s above the dualism of marked and marking, and the 
course of birth, staying, and disappearance; that 1s manifested due to the discriminating 
by one”s own mind of what 1s presented to 1t. Imagining that the world 1s born of Isvara, 
Time, Atom, or Universal Soul, the 1gnorant are addicted to names and forms thereby 
allowing themselves to be swayed by them. 

Luận chứng thứ tư——The fourth proof: 

“Những gì không được sinh ra thì không dính dáng gì đến nhân quả, không có người tạo 
lập, tất cả chỉ là sự kiến lập của tâm, như ta thuyết giảng về những gì bất sinh.” Sự việc 
không có người tạo lập nào như đấng Tự Tại, bậc Thắng giả hay Phạm Thiên là một 
trong những chủ để chính của Phật giáo Đại Thừa. Theo kinh Lăng Già, ý niệm về một 
đấng tạo lập là do bởi phân biệt, điều nầy luôn luôn có khuynh hướng dẫn cái tâm theo 
một hướng sai lầm. Khi người ta thấy rằng tất cả là duy tâm thì những øì bất sinh sẽ hiện 
ra thay cho ý niệm ấy: “That which ¡is unborn has nothing to do with causation, there is no 
creator, all 1s nothing but the construction (vyavasthana) of the mind, as I teach that which 
1s unborn." That there 1s no creator such as Isvara or Pradhana or Brahma 1s one of the 
principal theses of Mahayana Buddhism. According to the Lankavatara, the notion of a 
creafor 1s due to điscrimination, which always tends to lead the mind In a wrong direction. 
When it 1s seen that all is mind-only (cittamatra), that which 1s unborn will present 1tself 
Instead. 

Vô sinh không phải do vì phi hiện hữu, cũng không phải do vì hiện hữu là những thứ phải 
được xem là tùy thuộc lẫn nhau, cũng không phải do vì một cái tên gọi cho hiện hữu, 
cũng không phải vì tên gọi không có thực tính đằng sau nó. Sự việc tất cả là vô sinh 
không thuộc lãnh vực của hàng Thanh Văn, Duyên Giác hay các triết gia, hay của chư 
Bồ Tát đang còn ở địa thứ bảy. Vô sinh được xây dựng trên chân lý Duy Tâm: No birth, 
not because of non-existence, nor because existence 1s to be regarded as mutually 
dependent, nor because there 1s a name for existence, nor because name has no reality 
behind it. That all is unborn does not belong to the realm of Sravakas, Pratyekabuddhas, 
or philosophers, or of those Bodhisattvas who are still on the seventh stage; no-birth 1s 
consfructed on the truth of the Mind-Only. 

Nhất Nguyên Luận Tuyệt Đối—The absolutely idealistic monism. 

Sự cần thiết về luận lý để đạt đến cái ý niệm tối hậu về nhất tính, vì thế mà Kinh Lăng 
Già chấp nhận học thuyết Duy Tâm thay vì Duy Sắc. Khi không có đấng tạo hóa tạo lập 


b) 


6) 
8) 


1936 


nào được nhận biết và tất cả các hình thức nhị biên đều bị gạt bổ như là không phù hợp 
với trạng thái thực sự của các sự vật thì chỉ còn hai cách thành tựu sự thống nhất tư tưởng, 
đó là hiệp thực luận và lý niệm luận hay lý tưởng luận; vì Lăng Già bác bỏ cái thực tính 
của một thế giới bên ngoài hay cảnh giới, hay các sự vật bên ngoài (ngoại cảnh) là 
những thứ được định tính chủng chủng hợp thành, nên học thuyết Duy Tâm hẳn phải là 
kết quả tự nhiên. Do đó nhất nguyên luận tuyệt đối là luận bằng cái trí siêu việt vượt lên 
trên sự nhận biết đa phức của một thế giới đối tượng bởi cái trí tương đối: The logical 
necessity of reaching the ultimate notion of unity; thus, the Lankavatara accepts the 
doctrine of “Mind-Only” instead of “Matter-Only.” When no creator 1s recognized and all 
forms of dualism are set aside as not In accord with the real state of things, there remain 
two ways for achieving the unificaton of thought, realism and idealism; and the 
Lankavatara denies the reality of an external world (vishaya), or outside obJects 
(bahyabhava) that are characterized with multitudinousness (vicitrata), the doctrine of 
“Mind-Only” seems to be the natural conclusion. Thus the absolutely idealistic monism 1s 
to use the transcendental knowledge (prajna or Jjnana) to take cognisance of the 
manifoldness of an obJective world, not by the relative knowledge (vijnana). 

Lại nữa, cái trí siêu việt nầy không ở trong phạm vi của hai thừa, vì quả thực nó vượt qua 
khỏi cảnh giới của hữu, cái trí hiểu biết của hàng Thanh Văn vận hành bằng cách tự ràng 
buộc nó vào các hữu thể mà họ tưởng là các thực tính, trong khi cái trí siêu việt thanh 
tịnh hay lý nhất tính của Như Lai thì thấu nhập vào trong chân lý Duy Tâm. Trong khi thế 
giới đối tượng làm nhiễu động cái nhất tính và làm cho tâm bị nhiễu động. Thế rồi tâm 
nầy lại chấp vào những nhiễu động có tính cách phân biệt hóa nầy mà cho rằng đấy là 
thực và do đó mất hết sự tinh thuần hay nhất tính vốn có của nó trong chúng. Đây chính 
là nguồn gốc của những khổ đau: Again, this transcendental knowledge is not within the 
reach of the two Vehicles, as it, Iindeed, goes beyond the realm of beings; the knowledge 
of Sravakas moves by attaching 1tself to beings which they take for realities, while the 
pure transcendental knowledge of the Tathagata penetrates Into the truth of the Mind- 
Only. While the obJective world disturbed this unity and makes the mind, thus disturbed, 
perceive manifoldness within its own body. It then clings to these individualizing 
disturbances as real, thus losing 1s original purIty or unify altogether in them. Thịs 1s the 
Source of spiritual tribulations. 

Tam Giới Duy Thị Tự Tâm——The three worlds are mind 1tself. 

Luận chứng mạnh mẽ nhất trong tất cả các luận chứng có thể được nêu ra trước để khẳng 
định rằng thế giới là chính cái tâm hay tam giới duy thị tự tâm, là luận chứng về cái biết 
trực giác hay hiện lượng. Trong khi đây là cái biết tối hậu trong mọi hình thức xác quyết, 
thuộc lý thuyết hay thực tiễn thì người ta cảm thấy cái sức mạnh của nó đặc biệt mãnh 
liệt trong cái chân lý có tính cách tôn giáo vốn là những chân lý được xây dựng không 
phải trên lý luận mà là trên sự nhận thức trực tiếp. Theo Kinh Lăng Già thì nguyên lý tối 
hậu của cái biết không phụ thuộc vào bất cứ điều gì được lập luận bằng luận lý (điều tôi 
thấy và tôi tin), mà là điều được thể nghiệm bên trong chính mình, nhờ cái trí tối thượng 
của Đức Như Lai, hoặc đúng hơn, nó là chính cái trí tuệ tối thượng, vì sự tỉnh thức của trí 
tuệ nầy nghĩa là sự thủ nhiếp cái nguyên lý tối hậu vốn cùng một thứ với sự thể nghiệm 
bên trong cái tâm thức nội tại của người ta về cái chân lý bảo rằng không có gì trong thế 
giới ngoại trừ cái tâm. Chân lý nầy vượt khỏi phạm vi của cái trí lý luận. Cái trí chuyên 


b) 


Œ) 


1937 


biệt nầy vốn có thể được gọi là thuộc về trực giác: The strongest of all the proofs that can 
be advanced_ for the statement that the world 1s mind 1tself (tribhavas-vacittamatram), 1s 
that of intuiive knowledge (pratyaksha). While this 1s what 1s final in all form of 
conviction, speculative or practical, the force 1s especially strongly felt in religious truths, 
which are not founded upon reasoning but upon Iimmediate perception. So with the 
Lankavatara, 1ts thesis Is derived from 1ts immediacy and not from its intellectual 
precision. The ultimate principle of knowledge 1s not dependent upon anything logically 
reasoned: it ¡s “I see and I believe.” It is what 1s realized within oneself means of the 
supreme wisdom (aryajnana) of the Tathagata, or rather it ¡is the supreme wisdom of 
1fself, for the awakening of this wisdom means the grasping of the ultimate principle, 
which 1s the same thing as the realization within oneˆ”s Inmost consciousness of the truth 
that there ¡1s nothing In the world  but the Mind. This truth 1s beyond the realm of 
discursive knowledge. This special knowledge which may be called intuitive. 

Đức Phật dạy ngài Mahamati trong Kinh Lăng Già: “Cái trí thủ đắc cái tối hậu thì không 
thể bị đưa vào một hệ thống các phạm trù; vì nếu nói về cái tối hậu bằng một điều gì đó 
thì điều nầy trở thành một ý niệm về tối hậu, và cái nhân thực không còn ở đấy nữa, và 
kết quả là chỉ chuốc lấy lầm lẫn hay hư vọng mà thôi. Chấp vào những thực tính mà cho 
rằng chúng có tự tính là do không biết rằng không có gì ngoài cái được phản ánh và được 
nhận thức bởi cái tâm của chính mình. Kỳ thật sự tỉnh giác một cái gì đó được thức tỉnh 
trong tâm thức và nó được nhận ra ngay rằng tất cả đều là tâm. Sự tỉnh giác thì ở bên 
trên cái nhị biên của hữu và phi hữu; hữu và phi hữu là do phân biệt sai lầm mà có, 
ngược lại tỉnh thức là sự thấy cái nguyên lý tối hậu về hiện hữu đúng như sự hiện hữu 
trong chính nó hoặc bằng cái khác với nó. Điều nầy gọi là thấy biết như thực: The 
Buddha taught Mahamati in The Lankavatara Sutra: “Oh Mahamati, If they form any 
notion at all about it, there wIll be no supreme wisdom taking hold of reality (vastu). By 
this we know that knowledge that takes hold of the ulimate cannot be brought Into a 
System of categories; for 1ƒ anything 1s to be said about 1t, 1t turns into an idea of 1t and the 
real thing 1s no more there, and what 1s left behind 1s nothing but confusion or delusion. 
Attachment to realiles as having self-substance 1s produced from not knowing 
(anavabodha) that there 1s nothing but that which 1s proJected and perceived by one”s own 
mind. Avabodha 1s really awakening; something is awakened within the consciousness, 
and If Is at once recognize that all is mind. The awakening 1s above the dualism of “to be” 
(sat) and “not to be,” (asat), the latter being due to false discrimination (vikalpa). The 
awakening 1s, therefore, the sight of the ultimate principle of existence as 1f 1s in 1tselt 
and not determined by any form of confusion or otherness. This 1s what meant by ““Fo see 
yathabhutam.”. 


(D) Tám Nghĩa Của Duy Tâm 
Eight meanings oƒ “Mind-only ” 


Tổng quan về Tám Nghĩa Của Duy Tâm—An overview dƒ Eight meanings oƒ “Mind- 
ønly”: Học thuyết Duy Tâm trải suốt trong Kinh Lăng Già. Hiểu được nó là thể nghiệm 


1938 


được chân lý tối hậu và không hiểu nó là tiếp tục luân hồi sanh tử. Kinh Lăng Già đặt 
nhiều sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của học thuyết nầy, quả thực, quá nhiều đến 
nỗi nó làm cho mọi sự đều xoay quanh sự cứu độ thế giới, chứ không nói đến những gì 
thuộc về cá nhân. Đức Phật dạy về tám ý nghĩa của Duy Tâm như sau—The doctrine of 
“Mind-Only” runs through the Lankavatara Sutra as 1Ý it were wrap and weft (sợi ngang) 
of the sutra. To understand ït ¡s to realize the ultimate truth, and not to understand 1t 1s to 
transmigrate throush many cycles of births and deaths. The sutra lay mụch emphasis on 
the Iimportance of the doctrine, so much, indeed, that it makes everything hinge on this 
one point of the salvation of the world, not to say anything of the individual. The Buddha 
taught about the eight meanings of “Mind-only” as follows: 


(II) Chỉ tiết về Tám Nghĩa Của Duy Tâm— Details oƒ Eight meanings oƒ “Mind-only ”: 


Ù 
8) 


b) 


Nghĩa thứ nhất —The first meaning: 

Duy Tâm dẫn đến sự thể chứng tối hậu. Đức Phật dạy Mahamati: “Này Mahamati, ngôn 
ngữ không phải là chân lý tối hậu. Tại sao? Vì chân lý tối hậu là điều mà người ta ưa 
thích; nhờ vào ngôn thuyết mà người ta có thể nhập vào chân lý, nhưng từ ngữ tự chúng 
không phải là chân lý. Chân lý là sự tự chứng được kinh nghiệm một cách nội tại bởi 
người trí bằng trí tuệ tối thượng của họ, chứ không thuộc phạm vi của ngôn từ, phân biệt 
hay trí thức; và do đó, phân biệt không mở được cái chân lý tối hậu: The “Mind-only” 
leads to the realization of the ultimate truth. Oh Mahamatt, language 1s not the ultimate 
truth; what 1s attainable by language 1s not the ultimate truth. Why? Because the ultimate 
truth 1s what is enJoyed by the wise; by means of speech one can enter into the truth, but 
words themselves are not the truth. It is the self-realization inwardly experienced by the 
wIse through their supreme wisdom, and does not belong to the domain of words, 
discrimination, or intelligence; and, therefore, discrimination does not reveal the ultimate 
truth itself. 

Này Mahamati, ngôn ngữ phải chịu sự sinh và diệt, không ổn cố, ảnh hưởng lẫn nhau, 
được tạo ra theo luật nhân quả, nhưng chân lý tối hậu không phải là những gì ảnh hưởng 
lẫn nhau hay được tạo ra theo luật nhân quả, cũng không phải phát sinh từ những điều 
kiện như thế, vì nó vượt lên trên mọi khía cạnh của tính tương đối, và văn tự không thể 
tạo ra được chân lý, vì chân lý tối hậu là phù hợp với cái kiến giải cho rằng thế giới sở 
kiến chính là cái tâm của chúng ta, và vì không có những sự vật bên ngoài như thế xuất 
hiện trong những khía cạnh đa dạng của đặc thù nên chân lý tối hậu không bị ảnh hưởng 
của phân biệt: Moreover, oh Mahamati, language ¡s subject to birth and destruction, is 
unsteady, mutually conditioned, and produced according to the law of causation; and what 
1s mutually conditioning to the law of causation, and produced according to the law of 
causation 1s not the ultimate truth, nor does 1t come out of such condifions, for 1t 1s above 
aspects of relativity, and words are incapable of producing 1t, and again as the ultimate 
truth is in conformity with the view that the visible world 1s no more than our mind, and as 
there are no such external obJects appearing 1n their multifarious aspectfs of Individuation, 
the ultimate truth 1s not subJect to discrimination. 

Này Mahamati, khi một người nhìn thấy trú xứ của thực tính mà ở đấy tất cả các sự vật 
hiện hữu thì người ấy thể nhập cái chân lý rằng những gì xuất hiện ra trước người ấy 
không khác gì hơn chính cái tâm: Oh, Mahamati, when a man sees Into the abode of 


2) 


3) 
a) 


b) 


c) 


4) 


1939 


reality where all things are, he enters upon the truth that what appears to him 1s not other 
than mind 1tself. 

Ý nghĩa thứ hai—The second meaning: Duy tâm được thủ nhiếp bằng ý tưởng thuần túy. 
Cái trí tuyệt đối hay trí Bát Nhã không thuộc về hai thừa. Thực ra nó không dính dáng øì 
đến các sự vật đặc thù; hàng Thanh Văn bị ràng buộc vào cái ý niệm “hữu;” trí tuyệt đối 
thanh tịnh trong bản thể thuộc Như Lai, bậc đã thể nhập Duy Tâm—The Mind-only ¡s 
grasped by pure thought. Absolute ¡ntelligence or prajna does not belong to the two 
Vehicles. lt has, indeed, nothing to do with particular objects; the Sravakas are attached 
to the notion of being; absolute intelligence, pure in essence, belonging to the Tathagata 
who has entered upon the “Mind-Only.” 

Ý nghĩa thứ ba—The third meaning: 

Chư Bồ Tát không nhập Niết Bàn do vì chư vị thông hiểu cái chân lý của Duy Tâm. Tất 
cả những hành động khác nhau trong ba cõi (tam giới—traidhatuka) như thăng lên từng 
địa trong sự tu tập của vị Bồ Tát và tinh tấn vững vàng của vị ấy đều chỉ là những biểu 
hiện của Tâm: Bodhisattvas do not enter into Nirvana because of their understanding of 
the truth of the “Mind-Only.” All the various doings In the triple world such as the 
grading of stages In the discipline of Bodhisattva and his steady promotion are nothing but 
the manifestations of Mind. 

Người ngu không hiểu điều nầy, do đó mà chư Phật nói đến tất cả những thứ ấy. Lại nữa, 
hàng Thanh Văn và Bích Chi, khi đạt đến địa thứ tám, trở nên quá mê đắm về hạnh phúc 
của sự tịch tịnh của tâm hay tận diệt định đến nỗi họ không thể hiểu được rằng cái sở 
kiến không là gì khác hơn cái tâm. Họ đang còn trong lãnh vực của đặc thù, cái tuệ kiến 
thâm nhập thực tính của họ chưa thanh tịnh: This ¡is not understood by the ignorant, 
therefore all these things are taught by the Buddhas. And again, the Sravakas and the 
Pratyekabuddhas, when they reach the eighth stage, become so intoxicated with the bliss 
of mental tranquility (nrodha-samapatti) that they fail to realize that the visible 1s nothing 
but the Mind. They are still in the realm of individuation, their Insight into reality 1s not 
yet pure (vivikta). 

Mặt khác, chư Bồ Tát ý thức về các bổn nguyện của mình, những bổn nguyện phát sinh 
từ trái tim từ ái bao trùm hết thảy của mình; chư vị không nhập Niết Bàn; chư vị biết 
rằng thế giới sở kiến chỉ là sự biểu hiện của chính cái Tâm; chư vị thoát khỏi những ý 
niệm như tâm, ý, và ý thức, thế giới bên ngoài, ngã thể, và những dấu hiệu phân biệt: 
The Bodhisattvas, on the other hand, are alive to their original vows flowing out of theIr 
all-embracIng loving hearts; they do not enter Into Nirvana; they know that the visible 
world 1s nothing but the manifestation of Mind 1tself; they are free from such Ideas as 
mind (citta), will (manas), consciousness (manovijnana), external world, self-substance, 
and distinguising marks. 

Ý nghĩa thứ tư—The fourth meaning: Duy Tâm và cái quan niệm nhị biên về hữu và phi 
hữu phát sinh từ phân biệt sai lầm thì đối lập với nhau, và không thể dung hòa cho đến 
khi cái quan niệm nhị biên ấy bị hút vào trong Duy Tâm. Giáo lý của Duy Tâm, nói theo 
tri thức luận, là chỉ vào sự sai lạc của một thế giới quan được đặt căn bản trên phân biệt 
để đưa chúng ta quay vào trong cách nhận thức đúng đắn cái thực tính đúng như thực 
tính: “Vì người ngu và kẻ thiếu trí không hiểu giáo lý của Duy Tâm, nên họ bị ràng buộc 
vào các sự vật bên ngoài; họ đi từ hình thức phân biệt nầy sang hình thức phân biệt khác, 


3) 


6) 


1940 


như cái nhìn nhị biên tính về hữu và phi hữu, đồng và dị, vừa đồng vừa dị, thường và vô 
thường, ngã thể, tập khí, nhân duyên, vân vân. Sau khi phân biệt những ý niệm nây, họ 
tiếp tục chấp vào chúng như là thực một cách khách quan và không thay đổi, giống như 
những con vật kia, bị cơn khát trong mùa hè lôi cuốn mà chạy ào vào những con suối 
tưởng tượng. Nghĩ rằng các thành tố chủ yếu hay những thành tố đầu tiên hiện hữu thực 
sự là do bởi phân biệt sai lâm chứ không có gì khác nữa. Khi chân lý Duy Tâm được hiểu 
thì không có sự vật bên ngoài nào được nhìn thấy, tất cả các sự vật ấy đều do bởi phân 
biệt về những gì mà người ta nhìn thấy trong cái tâm của chính mình—The Mind-Only 
and the dualistic conception of being and non-being, which 1s the outcome of wrong 
discrimination (vikalpa), stand opposite to each other, and are Irreconcilable until the 
latter 1s absorbed Into the former. Its teaching, Intellectually speaking, 1s to show the 
fallacy of a world-conception based on discrimination, or rather upon wrong 
discrimination, in order to get us back Into the right way of comprehending reality as 1t 1s. 
“As the Ignorant and unenlightened do not comprehend the teaching of the Mind-Only, 
they are attached to a variety of external obJects; they go from one form of discrimination 
to another, such as the duality of being and non-being, oneness and otherness, bothness 
and non-bothness, permanence and Iimpermanence, self-substance, habit-energy, 
causation, etc. After discriminating these notions, they go on clinging to them as 
objctively real and unchangeable, like those animals who, driven by thirst in the summer- 
time, run wildly after Imaginary spring. To think that primary elements really exist 1s due 
to wrong điscrimination and nothing else. When the truth of the Mind-Only 1s understood, 
there are no external obJects to be seen; they are all due to the discrimination of what one 
Sees In one”s own mind. 

Ý nghĩa thứ năm—The fifth meaning: Không hiểu Duy Tâm đưa người ta đến chỗ luân 
hồi mãi mãi. Vì các triết gia ngoại đạo không thể vượt khỏi nhị biên nên họ làm tổn hại 
không những cho chính mình, mà cả cho những người ngu nữa. Cứ liên tục quanh quẩn 
trong lục đạo, từ sự hiện hữu nây đến sự hiệu hữu khác, mà không hiểu rằng những gì 
được nhìn thấy chỉ là cái tâm của chính họ và chấp vào cái ý niệm rằng các sự vật bên 
ngoài là có ngã thể, họ không thể thoát khỏi phân biệt sai lẫm——Not to understand the 
Mind-Only leads one to eternal transmigrations. As the philosophers fail to go beyond 
dualism, they hurt not only themselves but also the Ignorant. Going around continually 
from one path of existence to another, not understanding what 1s seen 1s no more than 
their own mind, and adhering to the notion that things externals are endowed with self- 
substance, they are unable to free themselves from wrong discrimination. 

Ý nghĩa thứ sáu —The sixth meaning: Sự sinh khởi của A Lại Da Thức là do bởi chúng ta 
tưởng những biểu hiện của tâm là một thế giới của những thực tính khách quan. Ký thật, 
A Lại Da thức là chủ thể (nhân) và khách thể (duyên) của chính nó; và nó chấp vào một 
thế giới của những biểu hiện tâm thức của chính nó, một hệ thống tâm thức phát sinh mà 
gây ảnh hưởng lẫn nhau. Giống như sóng biển bị gió quấy động: tức là, một thế giới được 
làm thành khả kiến bởi chính cái tâm mà trong đó những cơn sóng tâm thức đến và đi. 
Đây là một thí dụ hay đối với những người theo Phật Giáo Đại Thừa—The rising of the 
Alaya ¡is due to our taking the manifestations of the mind for a world of obJective 
realities. The Alayavijnana 1s 1fs own subJect (cause) and obJect (supporf); and it clings to 
a world of 1ts own mental presenfations, a system of mentality that evolves mutually 


7) 


8) 


Ù 


1941 


conditioning. It 1s like the waves of the ocean, stirred by the wind; that 1s, a world made 
visible by Mind 1tself where the mental waves come and go. This ocean-and-waves 
simile 1s a favorite one with Mahayana Buddhists. 

Ý nghĩa thứ bảy—The seventh meaning: Như thế chúng ta thấy rằng không có gì trên thế 
giới là không phải của tâm, do đấy mà có học thuyết Duy Tâm. Và điều nầy áp dụng với 
sự nhấn mạnh đặc biệt vào tất cả mọi tranh cãi có tính cách luận lý là những thứ mà 
theo Kinh Lăng Già, chỉ là những chế tạo có tính cách chủ quan suông mà thôi: thân thể, 
tài sản và nhà cửa, những thứ nầy không gì khác hơn là những cái bóng của tâm, người 
ngu không hiểu điều ấy. Họ khẳng định hay kiến lập, hay bác bỏ, bài báng, và sở dĩ như 
thế là do bởi cái Tâm mà thôi, ngoài cái Tâm này thì không thể có cái gì nữa. Ngay cả 
các cấp độ tâm linh của quả vị Bồ Tát cũng chỉ là những phản ảnh của Tâm: “Các trú xứ 
của Phật và các cõi Phật đều thuộc Tâm mà thôi, trong đó không có những cái bóng nào; 
tức là không có những gì do chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai thuyết giảng—Thus we 
see that there Is nothing in the world that 1s not of the mind, hence the Mind-Only 
doctrine. And this applies with special emphasis to all logical controversles, which, 
according to the Lankavatara Sutra, are more subJective fabrications. The body, property, 
and abode, these are no more than the shadows of Mind (citta), the Ignorant do not 
understand 1t. They make assertions (samaropa) or refufations (apavada), and this 
elaboration 1s due to Mind-Only, apart from which nothing 1s obtainable. Even the 
spiritual stages of Bodhisattvahood are merely the reflections of mind. The Buddha- 
abodes and the Buddha-stages are of Mind only in which there are no shadows; that 1s 
what Is taught by the Buddhas past, present, and future. 

Ý nghĩa thứ tám—The eighth meaning: Khi tất cả các hình tướng đặc thù bị chối bỏ sẽ 
xãy ra một sự đột chuyển trong tâm ta, và chúng ta thấy cái chân lý rằng: “Ngay từ lúc 
khởi đầu, không có cái gì ngoài tâm và từ đó chúng ta được giải thoát khỏi những trói 
buộc của sự phân biệt sai lầm——When all forms of individuation are negated, there takes 
place a revulsion (paravritti) in our minds, and we see that the truth that there 1s nothing 
but Mind from the very beginning and thereby we are emancipated from the fetters of 
wrong điscrimination. 


(E) Duy Tâm Tông 
Mimd-Only SecfF— Intuitive Secf 
VỤnanavada (skt£) 


Vào những năm đầu công nguyên. Một tông phái Phật giáo mới được biết dưới tên “Duy 
Thức” bắt đầu phát triển. Sau năm 500 sau Tây lịch, tông phái này ngày càng phát triển 
và chế ngự tư tưởng của trường phái Đại Thừa. Giáo lý đặc thù của Du Già Sư dạy rằng 
tuyệt đối thể là “Thức.” Lý thuyết này thực ra không có gì mới mẻ. Nó đã được kinh điển 
của mọi tông phái nói đến: During the first centuries of Christian Era, a new Buddhist 
school known as the Mind-Only (Yogacarins), began to form. After 500 A.D. it came to 
dominate the thought of the Mahayana more and more. The distinctive doctrine of the 


2) 


3) 


1942 


'Yogacarins taught that the Absolute 1s ““Thought.” This doctrine 1s not really a new one. lt 
had been clearly stated in the scriptures of all other schools. 

Giữa năm 150 và 400 sau Tây lịch, có vài tài liệu kinh giảng thuyết về Duy Thức là Kinh 
Lăng Già và Hoa Nghiêm, giữ địa vị trung gian giữa Trung Quán Luận và Duy Thức 
tông. Abhisamyalankara là một sớ giải quan trọng về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã 
hướng dẫn những giải thích về kinh Bát Nhã vào khoảng những năm 350 sau Tây lịch và 
trở về sau này, và bây giờ vẫn còn là căn bản giải thích kinh trên trong những tịnh xá ở 
Tây Tạng và Mông Cổ. Kinh Hoa Nghiêm lấy lại giáo nghĩa về đồng nhất tính của vạn 
pháp và giải thích nó như sự tương nhập của các yếu tố với nhau: Between 150 and 400 
A.D., we have several other literary documents which teach “Thought-Only.” The 
Lankavatara Sutra, the Avatamsaka, and the Abhisamayalankara occupy a position 
midway between Madhyamikas and Yogacaras. The Abhisamayalankara 1s an Influential 
commentary on the PraJnaparamita which has guided 1ts exegesis from 350 A.D. onward, 
and which 1s stiI the basis of the explanation of the PraJnaparamita In the monasterles of 
Tibet and Mongolia. The Avatamsaka takes up the teaching of the sameness of 
everything, and Interprets it as the interpenetration of every element In the world with 
everything else. 

Duy Thức Tông, còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy 
Thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy 
Thức Học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào 
tách biệt khỏi thức được. Mặc dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả 
các pháp đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của 
nó lại khác biệt. Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn 
luôn liên hệ với thức. Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa 
Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện 
hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế 
giới do đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tổn 
nào cả. Tại Ấn Độ, tông phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và 
các kinh sách cùng loại, nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là 
Vô Trước và Thiện Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiền, một người Ấn Độ, 
sống trong tu viện Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và 
có nhiều công lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi 
Huyền Trang được Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái nầy. Về sau, tông 
nầy cũng có tên là Pháp Tướng Tông và do một đồ đệ của Huyền Trang là Khuy Cơ dẫn 
dắt: Dharmalaksana sect, which holds that all is mind ïn its ulimate nature. The doctrine 
of Idealism School concerns chiefly with the facfs or specific characters (lakshana) of all 
elements on which the theory of idealism was buIilt in order to elucidate that no element 
1S separafte from Iideation. Although it is usually expressed by saying that all dharmas are 
mere ideation or that there 1s nothing but ideation, the real sense 1s quite different. Ït 1s 
I1dealistic because all elements are in some way or other always connected with ideation. 
This doctrine was based on the teaching of the Buddha in the Avatamsaka Sutra, that the 
three worlds exist only In Ideation. According to Ideation Theory, the outer world does 
not exist but the internal ideation presents appearance as !f it were an outer world. The 
whole world 1s therefore of either illusory or causal nature and no permanent reality can 


1943 


be found. In India, two famous monks named Wu-Ch'o and T”ien-Ts”in wrote some 
sastras on ViJnana. They had an outstanding disciple named Chieh-Hsien, an Indian monk 
living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien established the Vijnanavada school and 
contributed mụuch to the arrangement of the Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to 
whom Chieh-Hsien handed over the sastra, founded this school in his native land. Later, 
the school was also called Dharmalaksana (Fa-Tsiang-Tsung) and was led by KweI-Chi, a 
great disciple of Hsuan-Tsang. 


(F) Duy Tâm Tịnh Độ 
Pure Land within the mỉnd 
The Pure Land is in your mỉnd 


(UD Pháp Giới Duy Tâm Tạo— The Dharma Realm ¡s made from the Mind Alone: Chỉ một 
tâm nầy mà có đủ đầy bốn cõi. Từ Lục Phàm Tứ Thánh đều do tâm nầy tạo ra. Cái tâm 
có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. Tâm làm mình thành Phật, thì cũng chính tâm 
nầy làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh, hay địa ngục, Bồ Tát, Duyên Giác hay Thanh 
Văn. Vì mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm nầy. Nếu tâm muốn 
thành Phật thì Phật Pháp Giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới khác lại cũng như 
vậy. Người con Phật chân thuần phải thấy như vậy để nhất cử nhất động từ đi, đứng, 
nằm, ngồi lúc nào cũng phải chế phục mình theo đúng lễ nghĩa của một người con Phật. 
Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chỉ vì tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không 
kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh mà xoay chuyển để rồi bị cảnh giới dẫn dắt gây tội tạo 
nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích tu hành của chúng ta là tu để thành Phật, thành Bồ 
Tát, hay thành bất cứ quả vị Thánh nào trong Tứ Thánh. Thay vào đó, chúng ta chỉ biết 
tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà thôi. Phật hay ma đều do một niệm sai biệt mà 
ra. Phật thì có tâm từ, ma thì có tâm tranh thắng bất thiện. Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na và 
ý thức; rằng thế giới được sinh tạo do phân biệt sai lầm bởi cái tâm của chính mình; rằng 
không có những tướng trạng hay dấu hiệu nào của một thế giới bên ngoài mà trong đó 
nguyên lý đa phức điều động; và cuối cùng rằng ba cõi chỉ là cái tâm của chính mình— 
This single mind encompasses the four kinds of lands ¡in their totality. From the Six 
Common Dharma Realms to the Four Dharma Realms of the Sages are not beyond the 
present thought in the Mind. The mind can create the heavens as well as the hells. The 
mind can achieve Buddhahood, but 1t can also turn Iinto a hungry ghost or an animal, or 
fall Iinto the hells. It can be a Bodhisattva, a Pratyekabuddha, or a Sravaka. Since 
everything 1s made from the mind, nothing goes beyond the mind. lf we want to create 
Buddhas In our minds, we become part of the retinue of the Dharma Realm of the 
Buddhas. The other Dharma Realms are the same way. Sincere Buddhists should always 
see this and pay attention to all daily activities from walking, standing, lying down, or 
sitting... We must regulate ourselves in accord with proprlety of a true Buddhist. Sincere 
Buddhists should always remember that we create more and more karmas and commit 
more and more sins because we are not concenfrated and determined. We get dragged 


1944 


InfO situations until we forget what we want to do. We forget our goal 1s to cultivate to 
become a Buddha, a Bodhisattva, or any of the four kinds of the sages. Instead, we only 
know how to create hells, hungry ghosts, and animals, etc. Thus, Buddhas and demons are 
only a single thought apart. Buddhas are kind and compassionate, while demons are 
always competitive with unwholesome thoughts. In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
taught: “The Bodhisattva-mahasattvas sees that the triple world 1s no more than the 
creaton of the citta, manas, and mano-vijnana, that 1t 1s brought forth by falsely 
discriminating one”s own mind, that there are no signs of an external world where the 
principle of multiplicity rules, and finally that the triple world 1s Just one”s own mind.” 


(II Duy Tâm Tịnh Độ— Pure Land within the mìnd: 


l) 


2) 
a) 


b) 


Có người hỏi Diên Thọ Đại Sư rằng cảnh “Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp cả mười phương 
sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên liên đài, như 
vậy đâu có khế hợp với lý vô sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì đâu thành bình 
đẳng?: Someone asked Great Master Yen-Shou that ¡f the realm of “Pureland within the 
Mind” 1s ubiquitous throughout the ten directions, why not try to penetrafe 1t Instead of 
wanting the Pureland and abandoning the Impure Land praying to gain rebirth to the 
Ulumate Bliss World and sit on the lotus throne. Doing so not seem to be consistent with 
the theory of “No Birth.” If one has the mind of being tired of Iimpurity but 1s fond of 
purity then that 1s not the mind of equality and non-discrimination? 

Đại Sư đáp——The Great Master replied: 

Sanh “Duy Tâm Tịnh Độ” là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, đã chứng được pháp 
thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những bậc Bồ 
Tát chứng được Sơ Địa hay Hoan Hỷ Địa vào Duy Tâm Độ cũng nguyện xả thân để mau 
sanh về Cực Lạc. Vì thế phải biết rằng “Ngoài Tâm Không Pháp.” Vậy thì cảnh Cực Lạc 
đâu thể ở ngoài tâm: Pureland within the Mind is a state achieved only by those who 
have seen and penetrated the true nature and have attained the Non-Form Dharma Body. 
Despite this, according to the Buddhaˆs Inconceivable (Unimaginable) World Sutra, those 
Bodhisattvas who have attained the First Ground Maha-Bodhisattva or Rejoicing Ground 
to enter the world of “Everything within the Mind,” still vow to abandon their bodies to be 
born quickly to the Ultimate Bliss World. Thus, 1t 1s necessary to understand”No Dharma 
exists outside the Mind.” If this 1s the case, then the Ultimate Bliss World 1s not outside 
the realm of the Mind. 

Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình Đẳng, dĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, những 
kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ dục cùng trần 
duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì chứng nhập vào được. Cho nên những kẻ ấy cần phải cầu 
sanh Cực Lạc, để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở đó, mới mau chứng vào cảnh 
“Tịnh Độ Duy Tâm” và thực hành Bồ Tát đạo được: As for the theory of no-birth and the 
mind of equality and non-discrimination, of course, 1n theory this 1s true. However, for 
those who still do not have enough spiritual power, have shallow wisdom, Impure minds, 
are bound by heavy karma and afflictions; moreover when tempted with the five desires 
and the forces of life, how many actually will be able to attain and penetrate this theory. 
Therefore, these people, most sentient beings of this Dharma Ending Age, need to pray to 
gain rebirth to the Ultimate Bliss World so they can rely on the extraordinary and 


c) 


q) 


1945 


favorable conditions of that world in order to be able to enter quickly the realm of 
Pureland within the Mind and to practice the Bodhisattva”s Conducts. 

Hơn nữa, Thập Nghi Luận có dạy——Moreover, the book of commentary ““Ien Doubts of 
Pureland Buddhism” taught: 

Bậc trí tuy đã liễu đạt được Duy Tâm song vẫn hăng hái cầu về Tịnh Độ, vì thấu suốt 
sanh thể như huyễn không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân thật vô sanh: Those who 
have wisdom and have already attained the theory of “Everything 1s within the Mind,” 
yet are still motivated to pray for rebirth to the Pureland because they have penetrated 
completely the true nature of non-birth 1s 1llusory. Only then can 1t be called the “true 
nature of non-birth.”. 

Còn các kẻ ngu si, người vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa “Sanh” ràng 
buộc, vì vậy khi nghe nói “Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng “Sanh.” Khi nghe nói 
“Vô Sanh” thì lại lầm hiểu là không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới khởi sanh ra 
các niệm thị phi, chê bai, phỉ báng lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến, báng pháp. 
Những người như vậy, thật đáng nên thương xót!: As for the Ignorant, those who lack 
wisdom and are incapable of comprehending such a theory; therefore, they are trapped 
by the meaning of the world “Birth.” Thus, when they hear of birth, they automatically 
think and conceptualize the form characteristics of birth actually exist, when In fact 
nothing exists because everything 1s an illusion. When they hear “Non-Birth,” they then 
mistakenly think of “Nothing being born anywhere!” Given this misconception, they 
begin to generate a mixture of øossIp, criticism, and mockery; thus create various false 
views and then degrade the Dharma. Such people truly deserve much pityl 


(G) Thành Duy Thức Luận 
VỤnaptừnatrafa-siddhi-sastras 


Thành Duy Thức Luận— VỤngapttnatrafa-siddhi-sasfra (skf): Pháp Tướng Tông mặc dù 
là Duy Thức, nhưng lại khác với Nhiếp Luận Tông vốn chỉ là Duy Thức tượng trưng, và 
sau đó được Pháp Tướng thay thế tại Trung Hoa. Các nhà Duy Thức của Pháp Tướng 
tông nhìn nhận là truyền thừa về hệ thống chính thống của ngài Thế Thân, nhưng trên 
thực tế quả là khó cả quyết. Tam Thập Tụng Duy Thức, bản luận căn bản của tông Pháp 
Tướng, gồm 30 bài luận được ngài Thế Thân Bồ Tát biên soạn và ngài Huyền Trang đời 
Đường biên tập gộp lại còn 10 quyển. Thành Duy Thức Luận nói về giáo thuyết chính 
của trường phái là tất cả những gì kinh qua của vạn hữu chỉ là sản phẩm của tâm mà thôi. 
Có chỗ tin rằng Bộ Luận do Ngài Hộ Pháp Đẳng soạn về Tông phái Du Già và A Lại Da 
Thức The Dharmalaksana school, though 1dealistic, 1s different from the Samparigraha 
school, which was represenfative I1dealism and was later replaced by the Dharmalaksana 
(Fa-Hsiang) School in China. The Dharmalaksana Idealists profess to have transmitted 
the orthodox system of Vasubandhu, but In reality this 1s rather uncertain. Vasubandhuˆs 
Trimsika was annotated by ten authorities of whom Hsuan-Tsang and his pupil Ki 
followed chiefly the opinons of Dharmapala of Nalanda. The ViJnaptimatrata-siddhi- 
sastra, which 1s the fundamental treatise of the Dharmalaksana School, was composed by 


1946 


Vasubandhu in 30 books and Hsuan-Tsang during the T”ang dynasty reduced to 10 books. 
Central doctrine of the Yogacara tradition, according to which all of the phenomena of 
©experience are merely products of mind. Some sources believe the sastra was composed 
by Dharmapala on the explanation about Yogacara and Alaya Consclousness—See 
Hsuan-Tsang In Chapter 190. 


(I) Tam Thập Tụng Duy Thúc— VỤnaptùnatrdfa-trùnsika (skf: Duy Thức Tông của Ngài 
Thế Thân là hệ thống Du Già được cải biến và bản văn chính yếu là Duy Thức Tam 
Thập Tụng của Thế Thân, trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, hai bài kế 
nói về tánh của các pháp, và bốn bài sau cùng nói về giai đoạn của các Thánh giả—The 
Idealistic School of Vasubandhu 1s a reformed Yogacara system and 1s fundamental text 
1s Vasubandhu”s ViJnaptimatrata-trimsika, a versified text on the theory of mere Ideation 
in thirty stanzas, of which the first twenty-four are devoted to the special character 
(svalaksana) of all dharmas, the next two to the nature (svabhava) of all dharmas, and the 
last four to the stages of the noble personages. 


Phát Ngôn— The Buddha”s Words: Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mười 
Hai Chương)— Sufra In Forty-Two Secfions: 

Chương 28— Chapter 28: Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng chủ quan với tâm ý; tâm ý 
không thể tin được. Hãy thận trọng đừng gần nữ sắc, gần nữ sắc thì tai họa phát sanh. Khi 
nào chứng quả A-La-Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý.”—The Buddha said: “Be 
careful not to believe your own mind; your mind cannot be believed. Be careful not to get 
involved with sex; Involvement with sex leads to disasters. Once you have atfained 
Arahantship, then you can believe your own mind.” 

Chương 29— Chapter 29: Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng 
đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh 
trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phẩi như hoa sen không 
bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn mình như chị, 
người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ họ được 
giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.”—The Buddha said: “Be 
careful not to look at women and do not talk with them. IÝ you must speak with them, be 
properly mindful and think: “I am a Sramana living in a turbid world. I should be like the lotus 
flower and not be defiled by the mud.* Regard old women the way you regard your mother. 
Regard those who are older than you the way you regard your elder sisters. Regard those who 
are yOunger as your younger sisters and regard children as their own. Bring forth thoughts to 
rescue them and put an end to negative (bad) thoughts.” 

Chương 30— Chapter 30: Đức Phật dạy: “Là người tu hành phải coi mình giống như kẻ mang 
cỏ khô, thấy lửa đến phải tránh, người học đạo thấy các đối tượng dục lạc đến phải tránh 
xa.”—The Buddha said: “Those of the Way are like those who carry dry ørass; It 1s essential 
to keep 1t away from oncoming fire. People of the Way look upon desire as something they 
must keep at a distance.” 


1947 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI SÁU 
CHAPTER FIFTY-SIX 


Phật Tánh 
Buddhata or Buddhitatfva (sktf) 
Buddha Nature 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phật Tánh— Overview and Meanings oƒ Buddha Nature 

(I) Tổng quan về Phật Tánh—An overview oƒ “Buddhata”. 

(II) Nghĩa của Phật Tánh— The meanings 0ƒ Buddhata. 

(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Phật Tánh— Other definitions that are related to 
the Buddha-Ndature. 

(IV) Tánh đặc thà của Phật Tánh— The characteristics oƒ Buddha-ndature. 


(B) Phân loại Phật Tánh— Categories 0ƒ Buddhata 
(I) Nhị Phật Tánh (hai loại Phật Tánh)— Two kinds oƒ Buddhata. 
(H) Ngũ Phật Tánh (Tính)— The five characteristics 0a Buddha`s nafure. 


(C) Kiến Tánh và Kiến Phật— Behold the Buddha-nature within oneself and Behold the 
Buddha 

(I_ Kiến Phật— Behold (v) the Buddha. 

(H) Kiến Tánh Thành Phật— Seeing oneˆs own nature and becoming a Buddha. 


1948 


1949 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phật Tánh 
Overview and Meanings 0ƒ Buddha Nafure 


(D_ Tổng quan về Phật Tánh—An overview 0ƒ “Buddhata ”: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Theo quan điểm Phật giáo Đại thừa, thì Phật tánh là bản tánh chân thật, không lay 
chuyển và thường hằng của chúng sanh mọi loài. Theo hầu hết các kinh điển Đại thừa, 
mọi sinh vật đều có Phật tánh và cái Phật tánh này thường trụ và không thay đổi trong 
mọi kiếp luân hồi. Điều này có nghĩa là mọi sinh vật đều có thể thành Phật. Tuy nhiên, 
chỉ vì sự suy tưởng cấu uế và những chấp trước mà chúng sanh không chứng nghiệm 
được cái Phật tánh ấy mà thôi: According to the Mahayana view, Buddha-nature is the 
true, immutable, and eternal nature of all beings. According to almost all Mahayana 
sutras, all living beings have the Buddha-nature. The Buddha-nature dwells permanently 
and unalterably throughout all rebirths. That means all can become Buddhas. However, 
because of their polluted thinking and attachments, they fail to realize this very Buddha- 
nafure. 

Bản chất của đạo Phật: Nhân chánh niệm và giác ngộ trong mọi chúng sanh, tiêu biểu 
cho khả năng thành Phật của từng cá nhân. Chính chỗ mọi chúng sanh đều có Phật tánh, 
nên ai cũng có thể đạt được đại giác và thành Phật, bất kể chúng sanh ấy đang trong 
cảnh giới nào—The seed of mindfulness and enlightenment in every person, representing 
our potential to become fully awake. Since all beings possess this Buddha-nature, 1t 1s 
possible for them to attain enlightenment and become a Buddha, regardless of what level 
Of exIstence they are. 

Bản tánh nguyên thủy: Bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô tình. 
Theo giáo thuyết nhà Thiền thì mọi chúng sanh, mọi vật đều có Phật tánh, nhưng không 
biết và không sống với tánh này như một bậc giác ngộ luôn hằng sống với nó. Theo Bạch 
Ẩn, một Thiên sư Nhật Bản nổi tiếng, Bản tánh của Phật là đồng nhất với điều mà người 
ta gọi là “Hư Không.” Mặc dù Phật tánh nằm ngoài mọi quan niệm và tưởng tượng, 
chúng ta có thể đánh thức nó trong chúng ta vì chính bản thân của chúng ta cũng là một 
phần cố hữu của Phật tánh —Buddha-Nature, True Nature, or Wisdom Faculty (the 
substratum of perfection, of completeness, Iinfrinsic to both sentient and insentient HIfe). 
According to Zen teaching, every sentient being or thing has Buddha-nature, but not 
being aware of It or not living with this awareness as an awakened one does. According 
to Hakuin, a famous Japanese Zen master, Buddha-nature 1s Identical with that which 1s 
called emptiness. Although the Buddha-nature 1s beyond all conception and Imagination, 
1t 1s possible for us to awaken to 1t because we ourselves are Intrinsically Buddha-nature. 
Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh vốn có Phật tánh.” Toàn bộ đời 
sống tôn giáo của chúng ta bắt đầu bằng sự thể nghiệm này. Tỉnh thức về Phật tánh của 
mình và mang nó ra ánh sáng từ chiều sâu thắm của tâm thức, nuôi dưỡng và phát triển 
nó một cách mạnh mẻ là bước đầu của đời sống tôn giáo. Nếu một người có Phật tánh thì 
những người khác cũng có. Nếu một người có thể chứng nghiệm bằng tất cả tâm mình về 
Phật tánh, thì người ấy phải tự nhiên hiểu rằng người khác cũng có Phật tánh giống như 
vậy ——In the Lotus Sutra, the Buddha taught: “All sentient beings have the Buddha-nature 
innately.” Our entire religious life starts with this teaching. To become aware of one”s 


1950 


own Buddha-nature, bringing ¡t to lipght from the depths of the mind, nurturing 1t, and 
developing 1t vigorously 1s the first step of one”s religious life. If one has the Buddha- 
nature himself, others must also have 1t. If one can realize with his whole heart that he 
has the Buddha-nature, he comes sponfaneously to recognize that others equally possess 
1t. Anyone who cannot recognize this has not truly realized his own Buddha-nature. 


(I1 Nghĩa của Phật Tánh— The meanings oƒƑ Buddhaífa: Buddha nature—The Buddha- 


Ù 


2) 


3) 


nature within (oneself) all beings which 1s the same as In all Buddhas. Potential bodhi 
remains In every gatI, all have the capacity for enlightenment; however, 1t requires to be 
cultivated in order to produce 1fs ripe fruit—The potential for Buddhahood inherent in all 
beings—The original nature—Self-Nature—True-Nature—TIrue Mark—True Mind— 
Dharma Nature——All have the capacity for enlightenment. 

Phật Tánh là bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống hữu tình và vô tình—Buddha- 
Nature, True Nature, or Wisdom Faculty (the substratum of perfection, of completeness, 
1nfrinslc to both sentIlent and 1nsentient life). 

Phật tánh trong mỗi chúng sanh đồng đẳng với chư Phật. Chủng tử tĩnh thức và giác ngộ 
nơi mọi người tiêu biểu cho khả năng tĩnh thức và thành Phật. Bản thể toàn hảo và hoàn 
bị sẵn có mỗi chúng sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong mỗi chúng sanh, tất cả đều có khả 
năng giác ngộ; tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tinh chuyên để gặt được quả Phật. Lý do 
của Phật tánh gồm trong sự đoạn trừ hai thứ phiền não (see Nhị Phiển Não ¡in Chapter 
40)— The seed of mindfulness and enlightenment In every person, representing our 
potential to become fully awakened and eventually a Buddha. The substratuim of 
perfection, of completeness, 1ntrinsic to both sentient and insentient life. The reason of 
Buddhahood consists in the destruction of the twofold klesa or evIÏ passions. 

“Buddhata” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Phật tánh.” Từ Phật giáo Đại Thừa này 
dùng để chỉ thực tánh không thay đổi và cuối cùng của vạn hữu. Từ này thường được 
xem như tương đương với “Không tánh” và được định nghĩa một cách đơn giản như là sự 
thiếu vắng một bản chất không thay đổi và được xác định rõ ràng. Theo mô thức này, vì 
tất cả chúng sanh đều không có một bản chất không thay đổi, nên luôn thay đổi, và vì 
vậy có khả năng thành Phật. Phật tánh còn được gọi là Chân tánh. Giác tánh là tánh giác 
ngộ sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. Trong Liên Tâm 
Thập Tam Tổ, Đại Sư Hành Sách đã khẳng định: “Tâm, Phật, và Chúng sanh không sai 
khác. Chúng sanh là Phật chưa thành; A Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một chớ 
không hai. Chúng sanh tuy điên đảo mê lầm, song Giác Tánh chưa từng mất; chúng sanh 
tuy nhiều kiếp luân hồi, song Giác Tánh chưa từng động. Chính thế mà Đại Sư dạy rằng 
một niệm hồi quang thì đồng về nơi bản đắc.” Tuy nhiên, trong các truyền thống Đại 
Thừa khác, đặc biệt là ở vùng Đông Á, khái niệm về một mô thức có tính thực thể hơn 
được đưa ra và được xem như là bản tánh căn bản của mọi thực thể, một bản chất thường 
hằng mà tất cả chúng sanh đều có rằng tất cả đều có thể thành Phật. Thí dụ như trong 
truyền thống Thiển tông Nhật Bản, bản chất này được mộ tả như là “chân ngã” của mọi 
người, và Thiển đã phát triển kỹ thuật thiển quán qua đó hành giả có thể phát triển sự 
chứng nghiệm về cái chân ngã ấy. Khái niệm này không tìm thấy trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, vốn không thừa nhận ý tưởng mọi chúng sanh đều có thể thành Phật, mà 
truyền thống này cho rằng chỉ có những cá nhân xuất chúng mới có thể thành Phật mà 


1951 


thôi và những người khác nên bằng lòng với việc chứng đắc Niết Bàn như một vị A La 
Hán hay một vị Bích Chi Phật —“Buddhata” 1s a Sanskrit term which means “Buddha- 
nature.” This Mahayana Buddhist term that refers to the final, unchanging nature of all 
reality. This 1s often equated with emptiness (sunyata) and defined as simply an absence 
of any fixed and determinate essence. According to this formulation, because sentient 
beings have no fixed essence, they are able to change, and thus have the potential to 
become Buddhas. The Buddha Nature 1s also called True Nature. The enlightened mind 
free from all ilusion. The mind as the agent of knowledge, or enlightenment. In the 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, the Tenth Patriarch Ching-She confirmed: 
“Mind, Buddha, and Sentient Beings, all three are not any different. Sentient beings are 
Buddhas yet to be attained, while Amitabha 1s Buddha who has attained. Enlightened 
Nature 1s one and not two. Even though we are delusional, blind, and ignorant, but even 
so our Enliphtened Nature has never been disturbed. Thus, once seeing the light, all will 
return to the inherent enlightenment nature.” In other Mahayana traditions, however, 
particularly in East Asia, the concept 1s given a more substantialist formulation and 1s 
seen as the fundamental nature of all reality, an eternal essence that all beings possess, 
and In virtue of which they can all become Buddhas. In Japanese Zen tradition, for 
example, It 1s described as true self of every individual, and Zen has developed 
meditation techniques by which practitioners might develop experlential awareness OŸ 1t. 
The concept 1s not found in Theravada Buddhism, which does not posit the idea that all 
beings have the potential to become Buddhas, rather, Nikaya Buddhist traditions hold that 
only certain exceptional individuals may become Buddhas and that others should be 
content to attain Nirvana as an Arhat or Pratyeka-Buddha. 


(HI) Những định nghĩa khác liên quan đến Phật Tánh— Other definiions that are related 
to the Buddha-NatHre: 

1. Phật Tánh Bất Thọ La: Phật tánh không nhận hình phạt của địa ngục vì nó là hư không, 
nó không có hình tướng, chỉ có những thứ có hình tướng mới chịu thọ hình nơi địa ngục— 
The Buddha-nature does not receive punishment in the hells because 1t 1s void of form, 
or spiritual or above the formal or material (only things with forms can enter the hells). 

2. Phật Tánh Chơn Như: Phật tánh hằng hữu—The Buddha-nature, the absolute, as 
eternally existent,1.e. the Bhutatathata. 

3. Phật Tánh Giới: Giới luật khởi lên từ Phật tánh trong chúng sanh mọi loài hay giới luật 
làm hiển lộ Phật tánh—The moral law which arises out of the Buddha-nature ¡n all 
beinsgs; the law which reveals or evolves the Buddha-nature. 

4. Phật Tánh Và Pháp Tánh: Phật tánh chỉ cho các loài hữu tình, và Pháp Tánh chỉ chung 
cho vạn hữu; tuy nhiên, trên thực tế cũng chỉ là một, như là trạng thái của giác ngộ (nói 
theo quả) hay là khả năng giác ngộ (nói theo nhân)—Buddha-nature, which refers to 
living beings, and Dharma-nature, which concerns chiefly things in general, are 
practically one as either the state of enlightenment (as a result) or the potentiality of 
becoming enlightened (as a cause). 

$. Phật Tánh Thường Trụ: Phật tánh thường trụ, bất sanh bất diệt, bất biến—The eternity 
of the Buddha-nature—The Buddha-nature 1s Immortal and Immutable. 


1952 


(IV) Tánh đặc thù của Phật Tánh— The characteristics 0ƒ Buddha-natre: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


Œ) 


Ù 


2) 


Cát sông Hằng luôn nằm dọc theo dòng nước, Phật tánh cũng như thế, luôn phù hợp theo 
dòng Niết Bàn—As the sands the Ganges which always arrange themselves along the 
stream, so does the essence of Buddhahood, always conform 1tself to the stream of 
Nirvana. 

Mọi chúng sanh đều có Phật Tánh, nhưng do bởi tham, sân, si, họ không thể làm cho Phật 
Tánh nầy hiển lộ được—AII living beings have the Buddha-Nature, but they are unable 
to make this nature appear because of their desires, hatred, and ignorance. 

Phật Tánh Bất Thọ Địa Ngục: Phật tánh không nhận hình phạt của địa ngục vì nó là hư 
không, nó không có hình tướng, chỉ có những thứ có hình tướng mới chịu thọ hình nơi địa 
ngục—The Buddha-nature does not receive punishment in the hells because 1t 1s void of 
form, or spiritual or above the formal or material (only things with forms can enter the 
hells). 

“Buddhata” là một thuật ngữ quan trọng trong nhà Thiển, dùng để chỉ cái thực chất cơ 
bản đã từ lâu bị che mờ bởi luyến chấp vào khái niệm tư tưởng và ngôn ngữ. Thuật ngữ 
được dùng trong một trong những công án nổi tiếng nhất của nhà Thiển, đó là “Bản lai 
diện mục từ thời cha mẹ chưa sanh ta ra là cái gì?”—“Buddhata” 1s an important term 1n 
Zen Buddhism, which refers to oneˆs buddha-nature (buddhata), the fundamental reality 
that is obscured by attachment to conceptual thoughts and language. The term 1s used In 
one of the best-known Koans, “What Is your original face before your parents were born? 
Phật Tánh Chơn Như: Phật tánh hằng hữu —Buddha-nature ¡is eternal. The Buddha- 
nature, the absolute, as eternally existent, i.e. the Bhutatathata. 

Phật tánh thường trụ, bất sanh bất diệt, bất biến: The eternity of the Buddha-nature. The 
Buddha-nature 1s Immortal and immutable. 

Phật tánh là trạng thái mà cái gì cũng chẳng có—Buddha-nature ¡s the state of 
nothingness: Phật giáo thường nói: “Phản bổn hoàn nguyên.” Có nghĩa là chúng ta xưa 
như thế nào thì trở lại như thế đó. Tuy nhiên, khi xưa bản lai như thế nào? Lúc xưa cái gì 
cũng chẳng có. Cho nên bây giờ hoàn nguyên tức là quay trở lại trạng thái mà cái gì 
cũng chẳng có—In Buddhism we always talk about returning to the origin. We want to 
return to the way we were originally. What were things like originally? There was 
nothing at all! Ñow we want to go back to the state of nothingness. 


(B) Phân loại Phật Tánh 
Categories 0ƒ Buddhata 


Nhị Phật Tánh (hai loại Phật Tánh)— Two kinds oƑ Buddhafa: Thịs nature takes two 
forms. 

Lý Phật Tánh: Mang nghĩa tuyệt đối, bất sanh bất diệ—Noumenal, in the absolute 
sense, unproduced and Iimmortal. 

Hành Phật Tánh: Sự hay hiện tượng——Phenomenal, in action. 


1953 


(I1 Ngũ Phật Tánh (Tính)— The ƒfive characteristics 0ƒ a Buddha°s nafure: Năm bản tánh 


đặc biệt của Phật tánh. 


(A) Tự Tánh Phật: Tam Nhơn Phật Tánh——Natural attributed Buddha-nature: 


Ù 


2) 
3) 


Tự tính trú Phật tánh: The Buddhaˆs nature which 1s In all living beings, even those in the 
three evil paths (gatI). 

Dẫn xuất Phật tánh: The Buddha's nature developed by the right discipline. 

Trí đắc quả Phật tánh: The final or perfected Buddha-nature resulting from the 
development of the original potentiality. 


(B) Tu Tập Phật tánh: Acquired Buddha-nature: 


4) 
5) 


Quả Phật tánh: The fruition of perfect enlightenment. 
Quả quả Phật tánh: The fruition of that fruition, or the revelation of parinirvana. 


(HI) Lục Tức Phật: See Chapter 57 (E) (V). 


(C) Kiến Tánh và Kiến Phật 
Behold the Buddha-natfure within oneselƒ 
and Behold the Buddha 


(D Kiến Phật— Behold (v) the Buddha: Beholding Buddha—To see Buddhas— Thấy báo 


Ù 


2) 


3) 


thân và ứng thân của Phật. 

Hàng phàm phu và nhị thừa, do cái biết phân biệt nên chỉ thấy được ứng thân của Phật: 
Due to clinging to discrimmination, ordinary people and Hinayana see only the 
nrmanakaya or body ofincarnation of the Buddha. 

Bồ Tát và Đại Thừa, không còn phân biệt nên thấy cả ứng thân và báo thân Phật: 
Bodhisattvas and Mahayana, without clinging to discrimination, see both the body of 
Incarnation (nrmanakaya) and the spiritual body or body in bliss (sambhogakaya) of the 
Buddha. 

Những người không có duyên lành (không trồng căn lành) ở kiếp trước không thấy cả hai 
thứ ứng thân và báo thân: Those who dịd not cultivate good roots in their past ]ives, see 
neither nrrmanakaya nor sambhogakaya of the Buddha. 


(I) Kiến Tánh Thành Phật — Seeing one°s own nature and becoming a Buddha: Behold (v) 


the Buddha-nature within oneself—Kiến tánh hay thấy Phật tánh, hay thấy được tự tánh 
và thành Phật. Đây là câu nói rất thông dụng trong nhà thiển. Kiến tánh là nhìn thấy 
được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” 
và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên 
khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến 
tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà 
Thiển. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông——To see one”s own nature and become a Buddha, 
or to behold the Buddha-nature to reach the Buddhahood or to attain enlightenmernt. Thịs 
1S a very common saying of the Zen school or Intuitive school. To behold the Buddha- 


1954 


nature within oneself or to see Into one”*s own nature. Semantically “Beholding the 
Buddha-nature” and “Enlightenment” have virtually the same meaning and are often 
used Interchangeably. In describing the enlightenment of the Buddha and the patrlarchs, 
however, If 1s often used the word “Enlightenmentf” rather than “Beholding the Buddha- 
nature.” The term “enlightenment” implies a deeper experlence. This 1s a common sayIng 
of the Chˆan (Zen) or Intuitive School. This 1s one of the eight fundamental principles, 
1ntuifional or relating to direct mental vision of the Zen School. 





(Đỉnh Linh Thứu — Ngay trước khi tới hương thất của Đúc Phật) 


1955 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI BẢY 
CHAPTER FIFTY-SEVEN 


Chư Như Lai và 
Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Come Ones and their 
Wonderƒul Works 


(A) Như Lai— Thus-Corme Qne— Tathagdfa (skt & p) 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Như Lai ”—Overview and Meanings oƒ “Thus-Come 
One” 

(I)_ Tổng quan về “Như Lai”—An overview oƒ. “Thus-Gone-One”. 

(H) Nghĩa của Như Lai— The meanings oƒ “Thus-Gone-One”. 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Như Lai— Other definitions related to “Tathagata”. 

(IV)Những định nghĩa khác nữa liên quan đến Như Lai— More definitions related to “Tathagata”. 

(V) Sự khác biệt giữa Phật, Bô Tát, A La Hán, Bích Chỉ Phật và Thanh Văn— The differences among 
Buddhas, Bodhisattvas, Arahants, Pratyeka-buddhas and Sravakas. 

(A-2) Phân loại Như Lai— Categories 0ƒ Tathagata 

(I)_ Nhị Chủng Như Lai—Two kinds 0ƒ Tathagaia. 

(H) Tứ Chủng Như Lai— Four types oƒ Buddha. 

(A-3) Đặc tánh căn bản của Như Lai— Basic characteristics 0ƒ Tathagata 

(A-4) Các tên gọi khác của một đấng Như Lai— Other names (appelladions) 0ƒ a Tathagata 
See Chapter One (.]) 


(B) Như Lai Tạng (Tạng lý)—Dharrmma Nature— Tathagata-garbha 
(l)_ Nghĩa của Như Lai Tạng— The meanings oƒ Tathagata-garbha. 
(1L Những đặc tính khác của Như Lai Tạng— Other characteristics oƒ Tathagatagarbha. 


(C) Bảy Đấng Như Lai Thời Quá Khứ— Seven ancient Buddhas 

(I)_ Bảy Đấng Như Lai theo truyễn thống Phật Giáo Nguyên Sơ—Seven Ancient Buddhas according to 
Early Buddhist Tradition. 

(A) Ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm Kiếp— Three Buddhas in the past glorious kalpa. 

(B) Bốn vị Phật trong thời Hiền Kiếp— Four Buddhas in the present or Bhadra kalpa. 

(I) Bảy Đấng Như Lai theo truyền thống Tịnh Độ—Seven Ancient Buddhas according to the Pure Land 
Tradition. 


(D) Các Đấng Như Lai khác— Other Tathagatas 

1) A Đề Như Lai: Adi-Buddha (skt). 

2) Ba Đâu Ma Thắng Như Lai: Padma Victory Thus Come One. 

3) Bất Động Tôn Như Lai: Aksobhya Buddha (skt). 

4)_ Bất Khả Thuyết Như Lai: Ganendra-buddha (skt). 

3) Bửu Thắng Như Lai: Ratnasambhava (skt)—.Jewel Nature Thus Come One. 
6) Ca Sà Tràng Như Lai: Kashaya Banner Thus Come One. 


1956 


7) Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna-Buddha (skt)— Many Jewels Buddha. 

8) Đại Phương Quảng Như Lai: Great Vaipulya Buddha. 

9) Đại Thông Trí Thắng Như Lai: Mahabhijna-Jnanabhibhu (skt). 

10) Ly Bố Úy Như Lai: Amoghasiddhi (skt). 

TI) Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai: Perfect Moon Lieht Buddha. 

12) Nguyệt Diện Như Lai: Moon ƒace Buddha. 

13) Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật (Nhật Nguyệt Quang Phật)— Sun-Moon-Light Buddha. 
14) Nhiên Đăng Như Lai: Dipankara (skt† & p). 

15) Nhựt Nguyệt Đăng Minh Như Lai: Candra-surya-pradipa (skt). 

16) Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đúc Như Lai: Candra-vimala-surya-prabhasa-sri (sk†). 
17) Phạm Diện Như Lai: Buddha with Brahma's ƒace. 

16) Quang Diệm Vương Như Lai: Flaming Brightness Buddha. 

19) Sự Tử Hống Như Lai: Lion`s Roar Thus Come One. 

20) Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai: Divyadundubhimeghanirghosa (skt). 

21) Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Original Buddha. 

22) Uy Âm Vương Như Lai: Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja (skt). 

23) Vân Lôi Âm Vương Như Lai: Megha-dundubhi-svara-raja (skt). 

24) Vị Diệu Thanh Như Lai: Amoghasiddhi Buddha. 


(E) Gia đình của các Đấng Như Lai— Buddha ƒfamilies 

(I)_ Tứ Chủng Như Lai— Four types oƒ the Tathagdfa. 

(1 Ngũ Chúng Như Lai— Five Kinds oƒ Tathagdta. 

(HI)Năm gia đình của các Đấng Như Lai— Five Buddha ƒfamilies. 

(IV) Những Đặc Tính Khác của Gia Đình Ngũ Phật—Other Characteristics oƒ the Families oƒ Five 
Buddhas. 

(A) Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, và Ngũ Phẫn Nộ—Five Buddhas that correspond to 
the five Bodhisattvas. 

(B) Ngũ Phật Ngũ Sắc— Five Buddhas that correspond to the five colors. 

(C) Ngũ Phật Ngũ Đại— Five Buddhas that correspond to the five elements. 

(D) Ngũ Phật Ngũ VỊ— Five Buddhas that correspond to the ƒfive posifions. 

(E) Ngũ Phật Ngũ Quan— Five Buddhas that correspond to the fïive senses. 

(V) Lục Tức Phật: Six developmens. 

(VI)Thất Phật— Seven ancient Buddhas: See Chapter 57 (C). 

(VH)Thập Phật: Ten kinds oƒ Buddha. 


(F) Đức Phật A Di Đà— Amitabha Buddha— Amnta (p)— Armifayus (skf) 

(I)_ Tổng quan về Đức Phật A Di Đà—An overview oƒ Amitabha. 

(II) Lược sử của Đức Phật A Di Đà— Summary oƒ history oƑ Amitabha Buddha. 

(HI)Tín ngưỡng A Di Đà theo Giáo Sự Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo— 
Amita-pettism according to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials oƒ Buddhist Philosophy. 

(IV)Quốc độ của Đức Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc— The Land oƒ Bliss oƒ Amitabha Buddha is 
laid im the Western Quarter. 

(V) Những danh hiệu khác nhau của Đức Phật A Di Đà—Amitabha Buddha also has several other 
titles. 

(VI) Đúc Phật A Di Đà và những lời thệ nguyện rộng sâu—Amitabha Buddha with His dall- 
€HCOInDđSSInNg VOWS. 

(VII) Kinh A Di Đà— Amitabha Sutra. 

(VIHHI) Nguyện A Di Đà—Amitabha”s Vows. 


1957 


(GŒ) Đức Phật Thích Ca—Sakyqrmnuni Buddha— See Chapter (0ne 

(H) Phật Dược Sư— BhaisqJya-Guru-vaidurya-prabhasa (skt) 

(I)_ Tổng quan về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai—An overview oƒ “Buddha oƒ Medicine”. 

(H) Tiếp Dẫn Đạo Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai—A Welcomer and Escorter øƒ all kinds oƒ 
sentient beings. 

(HI)Những Lời nguyện của Dược Sư Phật—Buddha of Medicine's Vows: See Như Lai Nguyện ïn 
Chapter 57 (V) (HI). 


(D Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật— Maitreya Buddha— Maitreya (skt)— Metteya (p) 

(I)_ Tổng quan vê Maitreya—An overview oƒ Maitreya. 

(I) Nghĩa của Di Lặc— The meanings oƒ Maitreya. 

(IH)Hai danh hiệu của Đức Phật Di Lặc trước khi thành Phật—Two epithets oƒ Maitreya Buddha 
before He becomes a Buddha. 

(IV)Đức Phật Di Lặc trong cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy —Maitreya in both 
Mahayana and Theravada traditions. 

(V) Đức Di Lặc và ngài Duy Ma Cật—Maitreya and Vimalaktrti. 


(J) Âm Thanh của chư Như Lai— Buddhas)° Voice 

(I)_ Bốn Tướng Của Âm Thanh Của Đức Như Lai— Four characteristics oƒ Buddha's voice. 
(I)Mười Vô Lượng Của Âm Thanh Của Đức Như Lai. 

(IH)Làm thế nào để biết được âm thanh của Đức Như Lai— How to know the voice oƒ the Buddha. 


(K) Phật Ân— Buddha°s grace— See Chapter 25 

(L) Cách Chuyển Pháp Luân của Các Đức Như Lai—Aspects 0ƒ the turning oƒ the great 
wheel oƒ teaching 

(M) Những thứ “Chẳng Lỗi Thời ” của chư Như Lai— Proper Timing oƒ all Buddhas 

(I)_ Mười Điều Chẳng Lỗi Thời Của Chư Như Lai— Ten kinds oƒ proper timing öƒ all Buddhas. 

(H) Mười Công Đức Lớn Thanh Tịnh Hoàn Toàn Rời Lỗi Của Chư Như Lai— Ten kinds oƒ great virtue 
that are impeccably pure oƒ all Buddhas. 


(N) Như Lai Đúc-Lực Thù Thắng— Tathagata°s Extraordinary Powers and Virtues 

()_ Như Lai Tứ Bình Đẳng— Fourfold sameness. 

(H) Như Lai Ngũ Thù Thắng Đức— Five superior virtues oƒ‡a Buddha. 

(HI)Bát Biến Hóa của Đức Như Lai— Eighft supernatural powers oƒ transformation. 

(IV)Tám Đức Hạnh của Đúc Như Lai—Eight virtues that enable Buddha to bestow blessing and 
happiness upon people. 

(V) Tám tài hàng biện của Đức Như Lai— Eight characteristics ofa Buddha`s speaking. 

(VI)Thập Lực Như Lai— Ten powers or Ten kinds oƒ Knowledge oŸa Tathagdatfa. 

(VH)Mười Tám Công Đức của Đúc Như Lai— Eighteen merits ofa Tathagala. 


(O0) Danh hiệu Như Lai— Epithets 0ƒ a Buddha 

(P) Cảnh Giới của chư Như Lai— Buddhas° Realms 

(0) Sự Diễn Thuyết của chư Như Lai— Buddhas° Expounding 

()_ Mười Môn Diễn Thuyết Vô Lượng Của Chư Phật: Ten kinds oƒ exposition oƒ the inumerable ƒacets 
oƒthe Teaching oƒ the Buddhas. 


1958 


(II) Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự: Ten considerations when 
Buddhas have done their Buddha-work. 


(R) Phật Địa— Buddhas° Lands 

(I)_ Tổng quan về Phật quốc—An overview oƒ Buddha-ksetra. 

(II) Nghĩa của Phật Độ— The meanings of “Buddha Realms”. 

(IH)Phân loại Phật Độ— Categories oƒ “Buddha Realms”. 

(A) Tứ Phật Độ— Four Buddha-realms. 

(B) Ngũ Sở Y Độ— Five realms oƑa Buddha. 

(IV)Đúc Phật dạy về Phật Độ— The Buddha taught about Buddha Lands. 


(S) Giải Thoát của chư Như Lai— Buddhas` Liberation 

(T1) Đại Lực của chư Như Lai—Great Powers ga Buddha 

(l)_ Mười Lực Của Chư Phật. 

(II) Thập Lực Như Lai: Dasa-tathagata-balami (skt). 

(IH)Mười Lực Vô Ngại Dụng: Ten kinds oƒ unimpeded function relating to poWer. 

(IV)Mười Thân Lực Vô Ngại Dụng: Ten kinds oƒ unimpeded function relating to miraculous abilities. 

(V). Mười thân lực của Như Lai— Ten divine powers oƒa TathagaIa. 

(VI) Mười sự lãnh hội viên mãn của kiến thức mà chỉ có Đức Như Lai mới có—Ten kinds oƒ perfect 
cơmprehension 0a Buddha. 


(U) Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ Buddha-action dƒ great 
Enhightening Beings 

(1) Tổng quan về Phật Nghiệp—An overview oƒ the Buddha-action. 

(I1) Chỉ tiết về Phật Nghiệp— Details oƒ the Buddha-action. 


(V) Như Lai Nguyện— Buddhas° Vows— Tathagafa°s Vows 

(I)_ Những Lời Nguyện của Đức A Di Đà Như Lai—Amitabha`s Vows: 

A...A Di Đà Bổn Nguyện—Amitabha`s basic essemtial vows. 

B.A Di Đà Tú Thập Bát Nguyện—Amitabha's Forty Eight Vows: 

(II Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai— The twelve vows oƒ Bhaishajya- 
Guru-Buddha. 


(W) Như Lai Nhiếp Trì — Buddhas° Supports 

(X) Pháp Ân của chư Như Lai— Buddhas' Truth Seals 

(Y) Pháp của chư Như Lai— Buddhas° Dharmas 

(l)_ Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật— Ten things that pervade the 
infinite cosmos oƒ the Buddhas. 

(H) Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan Hỷ: Ten things which Enlightening Beings cause the Buddhas 
fO r@JOIC€. 

(HH) Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư Phật— Ten kinds oƒ speech oƒ great enlightening beings. 

(IV) Mười Pháp Phổ Nhập Của Chư Phật: Ten kinds oƒ ways oƒ entry into universality oƒ all Buddhas. 

(V) Mười Pháp Quảng Đại Khó Tin Của Chư Như Lai— Ten great qualiHes that are hard to believe oƒ 
all Buddhas. 

(VI)Mười Pháp Tối Thắng Của Chư Phật: Ten kinds oƒ supreme qualities of all Buddhas. 

(VH)Mười Pháp Trí Hải Vô Tận Của Chư Phật—Ten kinds oƒ virtues oƒ inexhaustible oceans oƒ 
knowledse oƒ the Buddhas 


1959 


(VHI)Thập Pháp Trụ của chư Như Lai— Ten kinds oƒ abod. 

(IX)Mười Pháp Tự Tại Của Chư Như Lai: Ten kinds oƒmastery oƒ all Buddhas. 

(X) Mười Pháp Vô Ngại Dụng: Ten kinds oƒ unimpeded function relating to phenomena and principles. 

(XI)Mười Pháp Vượt Trội: Ten things surpassing all the gods oƒ the Thity-Three-Fold Heaven attained 
by the god-king when he obtained the Mami Jewel. 

(XII)Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: Ten praise-worthy qualities. 

(XHI)Mười Thường Pháp Của Chư Phật: Ten kinds oƒ eternal law oƒ all Buddhas. 


(Z) Phật Sự của chư Như Lai— Buddhas° Works 

(I)_ Tổng quan vê Phật Sự—An overview oƒ “Buddhas' Works”. 

(H) Phật Sự theo Kinh Duy Ma Cật— Buddha`s affairs according to the Vừưnalakirti Suira. 

(IH1)Mười Phật Sự Vì Chúng Sanh Của Chư Phật: Ten kinds of performance of Buddha-work ƒor 
sentient beings oƒ all Buddhas. 

(IV)Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự—Ten considerations 
when Buddhas have done their Buddha-work. 

(V) Mười thứ Phật sự của chư Phật tam thế— Ten kinds oƒ Budha-work in all worlds in all times oƒ the 
Buddhas. 


(AA) Phương Tiện Thiện Xảo của Chư Như Lai— Skill in means oƒ all Buddhas 

(BB) Tam Muội của chư Như Lai— Buddha-Concentration 

(CC) Sự Thanh Tịnh của chư Như Lai— Buddhas° Purity 

(l) Mười Pháp Bạch Tịnh mà chư Nhự Lai Dùng Để Gieo vào Tâm chúng sanh— Ten things which 
Buddhas plant pure elements In the minds oƒ sentient beings. 

(H) Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật: Ten kinds oƒ ulimate purity oƒ all Buddhas. 


(DD) Sự Thành Tựu của chư Như Lai— Buddhas° Fulfilhnenis 

()_ Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đức Như Lai Được Thành Tựu. 

(H) Mười Vô Lượng Bất Tư Nghì Pháp Thành Tựu Viên Mãn Của Chư Phật: Ten kinds oƒ measureless, 
inconceivable ways of fulfillmemt oƒ Buddhahood oƒ all Buddhas. 


(EE) Thân của chư Như Lai— Buddha-body— Tathagata-kaya (skt) 

(I)_ Đại cương về Thân Như Lai—An overview oƒ the Tathagata-kaya. 

(II) Thập Thân Như Lai— Ten bodies ofa Buddha. 

(HI) Thập bất cộng thân Như Lai (10 đặc tánh nơi thân của một vị Phật)— Ten special characteristics 
oƒ the body oƒa Buddha. 

(IV)Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai: Eight nature oƒ Dharmakaya. 

(V) Thập Tướng Thân Như Lai— Ten characteristics oƒ the body oƒ Buddha. 


(FF) Thần Thông của chư Như Lai— Spiritual powers oƒ the Buddha 

(GG ) Sự Trang Nghiêm của chư Như Lai— Buddhas? Adorrnmment 

(HH) Trí của chư Như Lai— Buddha?s powers 0ƒ understanding— Buddha°?s wisdom 

() Mười Điều Biết Hết Tất Cả Các Pháp Không Thừa Sót Của Chư Như Lai—Ten exhaustive 
knowledses oƒ all Buddhas. 

(H) Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật: Ten kinds oƒ instantly creative knowledge oƒ the 
Buddhas. 

(HI)Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Như Lai Hằng Trụ— Ten staHons oƒ omniscience oƒ all Buddhas. 


1960 


(IV)Mười Điều chư Như Lai đều biết Thực Hành Pháp Tự Tại Vô Nhị— Ten kinds oƒ mastery oƒ nondual 
action oƒ all Buddhas. 

(V) Thập Như Lai Trí— Ten Buddhaˆs powers oƒunderstanding or wisdom. 

(VI)Mười Trí Của Chư Phật: Ten kinds oƒ knowledge oƒ all Buddhas. 

(VII)Mười Trí Lực của chư Như Lai— Ten great powers ofa Buddha. 

(VIH)Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Phật Hằng Trụ: Ten stations oƒ omniscience oƒ all Buddhas. 


(MU) Trụ Xứ của chư Như Lai— Buddhas° Abodes 

(JJ) Tự Tại của chư Như Lai— Buddhas° masteries 0ƒ selƒ-control 

(KK) Tướng của chư Như Lai— Buddhas? Characteristics 0ƒ Manifestation 

(LL) Vô Chướng Ngại của chư Như Lai— Buddhas? remaining unhindered 

(MM) Những thứ Vô Lượng của chư Như Lai— Buddhas` Immeasurables 

(1) Ngũ Vô Lượng— The five Infimnites or imuneasurables. 

(H) Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đức Như Lai Được Thành Tựu— Ten 
infinities oƒ things that the manifestation oƒ Buddha can be accomplished. 


(NN) Những thứ Vô Nhị của chư Như Lai— Buddhas° Non-dual Actions 

(O0) Những thứ Vô Thượng của chư Như Lai— Surpassing Qualities oƒa Buddha 

(PP) Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng— Thus-Come Ones° Wonderful 
Works im the Earth-Store Bodhisattvya Sutra 

(I)_ Tổng quan về Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng—An overview oƒ the Thus-Come 
Ones` Wonderƒful Works in the Earth-Store Bodhisaftya Sufra. 

(H) Chỉ tiết về Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng—Details oƒ the Thus-Come Ones` 
Wonderful Works in the Earth-Store Bodhisattva Sutra. 

l1) Vô Biên Thân Như Lai—Boundless Body Thus Come One. 

2)_ Bửu Thắng Như Lai— Jewel Nature Thus Come One. 

3) Ba Đầu Ma Thắng Như Lai—Padma Victory Thus Come One. 

4)_ Sư Tử Hống Như Lai— Lion`s Roar Thus Come One. 

5) Câu Lưu Tôn Như Lai— Krakucchanda Tathagd1a. 

6) Tỳ Bà Thi Như Lai—Vipashin Tathagsdia. 

7) Đa Bửu Như Lai—Jeweled Apearance Thus Come One. 

6) Ca Sà Tràng Như Lai—Kashaya Banner Thus Come One. 

9) Đại Thông Sơn Vương Như Lai— Great PenetraHon Mountain King Thus Come One. 

10) Các vị Như Lai khác— Other Tathagafas. 

(HI)Công hiệu của việc xưng niệm hông danh của chư Như Lai—Eƒfects oƒ Recitation oƒ these 
Tathagatas` Names. 


1961 


(A) Như Lai 
Thus-Corme (One 
Tathagatfa (skt & p) 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Như Lai” 
Overview and Meanings oƒ “ Thus-Come One ” 


(D_ Tổng quan về “Như Lai ”— An overview of. “Thus-Gone-One ”: 


l) 


2) 


Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng Như Lai không phải là đấng Thượng Đế hay nhà 
tiên tri của Thượng Đế. Như Lai là đấng đã giác ngộ toàn hảo cao nhất (samyak- 
sambuddha). Trong Phật giáo Đại thừa, Như Lai được dùng dưới hình thức hóa thân, làm 
trung gian giữa bản chất và hiện tượng. Như Lai còn đồng nghĩa với “Tuyệt đối,” “Bát 
Nhã” hay “Hư không.” Bậc Như Lai siêu việt lên trên tất cả đa nguyên tánh và phạm trù 
của tư tưởng, có thể coi là không phải vĩnh hằng mà cũng không phải là phi vĩnh hằng. 
Ngài là bậc không thể truy tầm dấu tích. Vĩnh hằng và phi vĩnh hằng chỉ được dùng trong 
lãnh vực nhị nguyên tánh chứ không thể dùng trong trường hợp phi nhị nguyên. Bởi lẽ 
các bậc Chân Như đều giống nhau trong sự hiển hiện, vì thế tất cả chúng sanh đều tiềm 
năng trở thành Như Lai. Chính Như Lai tánh hiện hữu trong chúng ta, khiến cho chúng ta 
khao khát tìm cầu Niết Bàn, và cuối cùng tánh ấy sẽ giúp giải thoát chúng ta. Như Lai là 
một trong mười danh hiệu của Phật mà Đức Phật dùng khi xưng hô. Ngài đã sanh ra, đã 
sống và đã diệt độ như mọi người. Ngài không để lại trong giáo lý của Ngài bất cứ một 
giả thuyết nào. Biến cố về cuộc đời của đấng Như Lai đã là nguồn cảm hứng và hy vọng 
cho con người vì ai cũng có thể hy vọng rằng rồi đây mình cũng sẽ được như Ngài nếu 
mình quyết chí hết mình tu tập —Devout Buddhists should always remember that 
Tathagata 1s neither a god nor the prophet of a god. In Mahayana Buddhism, Tathagata 1s 
the Buddha In his nrmanakaya, the Intermediary between the essential and the 
phenomenal world. Tathagata also means “Absolute,” “Prajna” or “Emptiness— 
Shunyata.” The Tathagata who has gone beyond all plurality and categories of thought 
can be said to be neither permanent nor impermanent. He 1s untraceable. Permanent and 
1mpermanent can be applied only where there 1s duality, not in the case of non-dual. And 
because Tathata 1s the same in all manifestation, therefore all beings are potential 
Tathagaatas. It 1s the Tathagata within us who makes us long for Nibbana and ultimately 
sefs us free. Tathagatfa 1s one of the ten titles of the Buddha, which he himself used when 
speaking of himself or other Buddhas. He was born, lived and passed away. He left no 
room 1n His teaching for any other superstition. This event of the life of the Tathagata 1s 
human beIngs” greatest Iimpression and hope for everyone of us can hope that some day 
we can reach the same stage as the Tathagata did 1Ÿ we resolve to do our best to cultivate. 
Từ vô lượng vô biên kiếp trước khi Đức Phật thị hiện, đã có hằng hà sa số chư Phật đã 
tìm ra con đường và đã chỉ giáo cho chúng sanh. Chư Phật khác đã sống ở những thời xa 
xưa đến nỗi không còn dấu tích lịch sử ghi lại về các Ngài, nhưng những Chân lý mà các 
Ngài giảng dạy cũng giống như những điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy 


1962 


chúng ta gần 2.600 năm về trước, vì đó là những chân lý không bao giờ thay đổi—Long 
before our Buddha was born, there were many other Buddhas who found the path and 
showed 1t to people. These other Buddhas lived so long ago that we have no wriften 
histories about them, but they taught the people 1n those far off days the very same Truth 
that our Sakyamuni Buddha taught us almost twenty-six hundred years ago, for the Truths 
never change. 


(1U Nghĩa của Như Lai— The meanings 9ƒ “Thus-Gone-One ”: Thus-Come One—One who 


l) 


2) 


has attained Supreme Eblightenmerit. 

Nghĩa đen là như đến, hay như thế, chỉ trạng thái giác ngộ. Như Lai có thể được hiểu là 
“Giác ngộ như thế tôi đến” và dùng chung cho tất cả các đức Phật hơn là riêng cho Phật 
Thích Ca Mâu NiI—It lierally means one “thus come,” the “thus” or “thusness,” 
indicating the enliphtened state. Therefore, Tathagata can be rendered as “hus 
enlightened I come,” and would apply equally to all Buddhas other than SakyamunI. 

Phạn ngữ có nghĩa là “Như Lai.” Danh hiệu của chư Phật, có nghĩa là sự thành đạt Bồ 
Đề, một trạng thái siêu thoát vượt qua tất cả những thành đạt phàm tục. Từ nây có thể 
được chia làm hai phần, hoặc theo biểu thức Tatha+gata, hoặc Tatha+agata. Trong trường 
hợp thứ nhất nó có nghĩa là “Như khứ,” và trong trường hợp thứ nhì nó có nghĩa là “Như 
Lai.” Danh hiệu mà đệ tử dùng để gọi Phật. Đức Phật cũng dùng danh hiệu nầy để tự 
xưng hô. Tathagata còn có nghĩa là những vị Phật trước đây đã đến và đi. Theo Kinh 
Trung A Hàm, người ta bảo dấu vết của Như Lai bất khả truy tầm, nghĩa là Ngài vượt lên 
trên tất cả những nhị nguyên của tư tưởng. Theo Kinh Pháp Cú (254), thì Tathagata có 
nghĩa là “không thể truy tầm dấu tích không trung. Ý nghĩa của Như Lai là “đã đi như 
thế,' tức là không có dấu tích, dấu tích ấy không thể xử dụng phạm trù tư tưởng để tư duy 
và truy tầm. Theo Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận, bất luận khởi nguyên của chữ 
“Như Lai” như thế nào, chức năng của nó đã rất rõ ràng. Ngài giáng thế để truyền thọ 
ánh sáng của Chân Lý cho thế nhân và sau đó đã ra đi mà không để lại dấu vết nào. 
Ngài là hiện thân của Chân Như. Khi Đức Phật được gọi là Như Lai, nhân cách cá biệt 
của Ngài được gác qua một bên, mà Ngài được xem là một loại kiểu mẫu điển hình thỉnh 
thoảng lại xuất hiện trên đời. Ngài là sự thể hiện trên trần thế của Pháp—A SanskrIt 
term for “Thus-gone-one.” An epithet of Buddhas, which sigmifies thelr attainment of 
awakening (Bodhi), a transcendental state that surpasses all mundane attainments. This 
term may be divided into either of the following formulas: tatha+gafa, or tatha+agata. In 
the former case, It means “Như khứ,” and In the latter case “Như Lai.” A tide of the 
Buddha, used by his followers and also by himself when speaking of himself. Tathagata 
also means the previous Buddhas have come and gone. According to the Middle Length 
Collections (Majjhimanikaya), Tathagata 1s a perfect being whose foot-prints or tracks 
are untraceable, who 1s above all the dichotomies of thought. According to the 
Dhammapada (254), the word Tathagata means “thus gone” or “so gone,` meaning 
“trackless,, or whose track cannot be traced by any of the categorles of thought. 
According to Nagarjuna 1n the Madhyamaka Philosophy, regardless the origin of the word 
“Tathagata,` the function of it is clear. He descends on earth to impart the light of Truth to 
mankind and departs without any track. He ¡1s the embodiment of Tathata. When the 


1963 


Buddha 1s called Tathagata, his individual personality 1s ignored; he 1s treated as a ftype 
that appears from time to time in the world. He 1s the earthly manifestation of Dharma. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Như Lai—Other defimiHons related to 
*Tathagafa ”: 

I)_ Đấng đã đạt được giác ngộ tối thượng: One who has attained Supreme Enlightenment. 

2) Đấng đã khám phá ra (đạt đến) chân lý: One who has discovered (come to) Truth. 

3)_ Một trong mười danh hiệu của Phật, thường được Phật dùng khi Ngài nói về Ngài và chư 
Phật: One of the ten tiles of the Buddha, which he himself used when speaking of 
himself or other Buddhas. 

4) Những chúng sanh thuộc hàng Như Lai: Those of the Tathagata order. 

5) Như Lai Sứ —Tathagata-apostle: Tathagata-duta or presya (skt)—Người truyền bá kinh 
pháp sau khi Đức Phật nhập diệt—A Tathagata apostle sent to do his work. 

6) Trí năng tối thượng của Như Lai: Tathagata-bala (p)—The supreme intellectual powers 
of a Tathagata. 

7)_ Như Lai tại triển —Tathagata in bonds: Tâm là pháp thân hay Như Lai tại triỀn, vẫn phải 
chịu mê mờ và khổ đau trong đời sống—The mind ¡is dharmakaya or tathagata in bonds, 
which 1s still limited and subJect to the delusions and sufferings of life. 

8) Chánh Pháp Minh Như Lai: Tathagata who clearly understands the true law. Kuan-Yin 
who attained Buddhahood In the past. 

9) Như Lai nhựt—Tathagata day: Thực Tướng Nhựt—Ngày giờ trong quá khứ, hiện tại và vị 
lai, là vô thủy vô chung—Which ¡s without beginning or end and has no limit of past, 
present and future. 

10) Pháp thân Như Lai—Tathagataˆs đharmakaya: Có tám đặc tính của Pháp thân Như Lai— 
There are eight special natures of the Tathagatas dharmakaya. 

11) Như Lai thường trụ ——Tathagata 1s eternal: Như Lai thường trụ không biến dịch (hết thầy 
mọi chúng sanh đều có Phật tánh hay tánh Như Lai thường trụ không biến dịch)—The 
Tathagata 1s always abiding. 

12) Như thế đó: Tatha (skt)——§o——Thus——Like——As——In such manner. 

13) Được dùng với nghĩa “Tuyệt Đối” hay “Không”: It is used in the sense of the “absolute” 
or “Sunya.” 

14) Thực Tướng không sai biệt của vạn hữu: The undifferentiated whole of things—The 
ultimate reality. 

15) Chư Phật chi Thực Tướng: Thực tướng của chư Phật —The reality of all Buddhas. 

16) Pháp Tánh: Chư Pháp chi Tánh hay tánh của vạn pháp: The nature of all thinøs. 

17) Chân Như: Bhutatathata (skt)——The real so, or suchness, or reality, the altimate or the all. 

18) Như Lai Thường Trụ: Như Lai thường trụ không biến dịch (hết thảy mọi chúng sanh đều 
có Phật tánh hay tánh Như Lai thường trụ không biến dịch) —The Tathagata is eternal 
(always abiding). 

19) Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri: Ba danh hiệu của Phật —Three titles of a Buddha: 

a) Như Lai: Tathagata. 

b) _ Ứng Cúng: Worshipful. 

c)_ Chánh Biến Tri: Omniscient. 








1964 


(IV)Những định nghĩa khác nữa liên quan đến Như Lai— More defimiions related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


c) 


3) 
8) 
b) 
c) 


đ) 


©) 


%Tathagafa ”: 

Phật cảnh: Buddha-abode—Phật trụ (trụ xứ của tất cả chư Phật tức là vô lượng tam 
muội). Cõi Phật tương đương với vô tận Tam ma địa—The spiritual region of Buddha—— 
The Buddha-abode, the equivalent of the samadhi of the Infinite. 

Phật địa: Buddha-land—Cõi Phật —Phật Độ ở đây có nghĩa là một đại thiên thế giới mà 
ở đó có một Đức Phật hóa độ. Trái đất của chúng ta thuộc một hệ thống trong đó có núi 
Tu Di ở giữa, bốn bên Đông, Tây, Nam và Bắc, mỗi bên là một châu chung quanh có 
núi Thiết Vi bao bọc, châu nào cũng cùng ở dưới một mặt trời và mặt trăng soi sáng: đây 
theo Phật là một thế giới. Một ngàn thế giới hợp lại thành một tiểu thiên thế giới. Một 
ngàn tiểu thiên thế giới làm thành một trung thiên thế giới, và một ngàn trung thiên thế 
giới làm thành một đại thiên thế giới. Đi qua vạn ức Phật độ như vậy về phía Tây là thế 
giới Cực Lạc—A Buddha Land is a whole great galaxy of worlds that are all taken care 
by one Buddha. Our earth belongs to a system where there 1s a cenftral Polar Mountann, 
and four confinenfs to the east, west, south, and north of it, iluminated by the same sun 
and moon, surrounded by a circular range of iron mounfain: this 1s one world. A thousand 
of these make up a small world system, a thousand small world systems make up a 
medium world system, and a thousand medium world systems make up a great galaxy Of 
worlds. West of a hundred billion of sụch Buddha-lands 1s the Land of Ultimate Bliss. 
Phật Điền: Buddha-field—Nơi vun trồng công đức Phật để chắc chắn gặt được Phật quả, 
đặc biệt Phật là một đối tượng thờ phụng và cúng dường——The field in which the planting 
and cultivation of the Buddhist virtues ensure a rich harvest, especially the Buddha as an 
obJect of worship and the Order for almsgiving. 

Phật Ngữ: Dharani or mantra (skt)—Buddha-truth—Ambrosial truth—True words— 
Words of Tathagata—Words of truth—Cam lộ pháp—Chân Ngôn—Thực Ngữ. 

Ngữ mật trong tam mật của Đức Như Lai, chỉ riêng thuyết pháp của pháp thân Phật (còn 
gọi là bí mật hiệu, mật ngôn, mật ngữ, chú minh): Precept, true words, right điscourse, 
words of truth, or the words of Tathagata, Buddha-truth. One of the three mystic things of 
the Tathagata. 

Chân ngôn còn để chỉ Đà La Ni hay Tổng Trì hay Mật Chú: The term is used for mantra 
and dharani, indicating magical formulae, spells, charms, esoteric words. 

Chư Phật và chư Bồ Tát đều có mật âm tiêu biểu bởi Phạn ngữ, tiên khởi với âm “a” hay 
“Chân Ngôn Cứu Thế Giả” của Đức Đại Nhật Như Lai: Buddhas and Bodhisattvas have 
each an esoteric sound represented by a Sanskrit letter, the prImary Vairocana letter, the 
alpha of all sounds being “a” which 1s also styled the True Word that saves the world. 
Phật Tâm: Tâm của Phật —Buddha-mind—The mind of Buddha. 

Tâm giác ngộ của Phật: The spiritually enlightened heart. 

Tâm đại bị: A heart of great mercy. 

Tâm nhìn sự vật như thật, chứ không như hình tướng bên ngoài: A heart abiding in the 
real, not the seeming. 

Tâm không luyến chấp (thiện ác): A heart detaching from good and evil and other such 
confrasfs. 

Chơn tâm: Như Lai Tạng Tâm sẵn có của chúng sanh——The orginal, simple, pure, natural 
mind of all creatures. 


6) 


7) 


ỡ) 


1965 


Phật thọ: Buddha-age——Thời đại lúc Đức Phật còn tại thế. Trong khi Ngài chỉ trụ thế chỉ 
có 80 năm, nhưng ứng thân của Ngài là bất diệt — The age when the Buddha was on 
earth. While he only lived to eighty as a man, in his Sambhogakaya he 1s without end. 
Phật Thừa: Buddha Vehicle—The Buddha Conveyance—Buddhayana—Phật Thặng—— 
Viên Giáo—Cổ xe đưa người đến Phật quả. Cỗ xe đưa chúng sanh đến quả vị Phật. Giáo 
thuyết Nhất Phật Thừa của tông Hoa Nghiêm cho rằng tất cả mọi chúng sanh đều có thể 
thành Phật. Phật tử trong tông phái nây gọi giáo thuyết nầy là “Viên Giáo.” Giáo thuyết 
nầy cũng được gọi là “Pháp Hoa Nhất Phật Thừa—Buddhism as the vehicle of salvation 
for all beings. The doctrine of the Hua-Yen school that all may become Buddha, which 1s 
called “The One Vehicle,” the followers of this school calling 1t the “Complete or perfect 
Doctrine.” This doctrine 1s also styled in The Lotus One Buddha-Vehicle. 

Phật Trì Kiến: Buddha-cakkhu (p}—Buddha eye—Buddhaˆs vision—The penetrative of 
Buddhaˆs wisdom—Phật Tri Kiến—Phật nhãn hay Phật tri kiến, Cái thấy biết của Phật, 
khả năng thấy thấu suốt của trí tuệ Phật, hay trí lực của bậc Giác Ngộ nhìn thấy tâm 
phàm nhân, hiểu rõ tâm tư chúng sanh và quyết định dạy chúng sanh Thánh Đạo đưa đến 
giác ngộ hay Niết Bàn. Theo kinh Trung Bộ, quyển 12, đây là một trong thập lực Như 
Lai khiến Đức Phật tự xưng Naài là vị đứng đầu mọi hội chúng, rống tiếng sư tử hống và 
chuyển Phạm Luân Vương—The Buddha's Eye, the penetrative power of Buddha°s 
wIsdom, the power of an Awakened One who sees the heart of men, realizes their mental 
sfate and decides to teach them the Noble Path to Awakening, Nirvana. According to the 
Majjhima Nikaya, volume 12, this 1s one of the ten powers with which the Buddha claims 
to be the leader of all assemblies, roars the lion”s roar and sets the Brahma Wheel In 
mofion. 








(V) Sự khác biệt giữa Phật, Bồ Tát, A La Hán, Bích Chỉ Phật và Thanh Văn— The 


Œ) 
l) 
a) 


b) 


dỰƒferences qmong Buddhas, Bodhisattras, Arahants, Pratyeka-buddhas and Sravakas: 
Phật, Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật và Thanh Văn... đều là những bậc giác ngộ, 
nhưng Đức Phật là bậc giác ngộ tối thượng, bậc chánh đẳng chánh giác (A nậu đa la Tam 
miệu Tam Bồ Để)—Buddhas, Bodhisattvas, Arahants, Pratyeka-buddhas and Sravakas 
are all Enlightened Beinss, but a Buddha 1s referred to as the supreme, perfectly 
enlightened one, the Anuttara Samyak Sambodhi—See Phật in Chapter 1, A La Hán và 
Bồ Tát in Chapter 172, Duyên Giác in Chapter 171, và Thanh Văn in Chapter 170. 


(A-2) Phân loại Như Lai 
Categories 0ƒ Tathagafa 


Nhị Chúng Như Lai— Two kinds oƒ Tathagdfa: 

Tại triển Như Lai: 

Như Lai tại triển, giới hạn và chịu sự chi phối của cuộc sống khổ đau phiền não: The 
Tathagata In bonds (limited and subJect to the delusions and sufferings of life). 

Lý chân như pháp tính ẩn trong phiển não triển phược: The fettered bhutatathata. The 
bhutatathata In limitations. 


2) 
8) 


b) 


1966 


Xuất triển Như Lai: 

Như Lai xuất triển, không giới hạn và không còn chịu sự chi phối của cuộc sống khổ đau 
phiền não nữa: Tathagata unlimited and free from bonds (not subject to the delusions and 
sufferinss of life any more). 

Lý chân như không phiền trược, đối nghĩa lại với tại triển chân như—The unfettered or 
free bhutatathata, as contrast with fettered bhutatathata (Tại triển chân như). 


(I) Tứ Chúng Như Lai— Four types oƒ Buddha: See Chapter 57 (E) (D. 


(H1) Ngũ Chúng Như Lai: See Chapter 57 (E) (ID. 


l) 


2) 


(A-3) Đặc tánh căn bản của Như Lai 
Basic characteristics 0ƒ Tathagata 


Theo Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận—According to NagarJuna in the 
Madhyamaka Philosophy. 

Không tánh và Từ bi—Sunyata and Karuna: Không tánh và từ bi là hai đặc tính thiết yếu 
của Như Lai. Không tánh ở đây có nghĩa là Bát Nhã hay trí tuệ siêu việt. Vốn sẵn không 
tánh hoặc Bát Nhã cho nên Như Lai đồng nhất với Chân Như; vốn sẵn có từ bi cho nên 
Như Lai là đấng cứu độ của tất cả chúng sanh hữu tình —Sunyata and Karuna are the 
essential characteristcs of Tathagata. Sunyata here means Prajna or transcendental 
Iinsight. Having Sunyafa or Prajna, Tathagata 1s Identical with Tathata or Sunya. Having 
Karuna, he 1s the saviour of all sentient beIngs. 

Sự tổn hữu chân chính của tất cả—The true being of all: Khi nói “sự tổn hữu chân chính 
của Như Lai cũng là sự tồn hữu chân chính của tất cả' là điều bất khả tư nghì. Trong bản 
chất tối hậu của Ngài thì Như Lai là “cực kỳ thâm sâu, không thể đo lường được." Các 
pháp hay những thành tố của sự tổn tại là bất khả xác định, vì chúng chịu những điều 
kiện và vì chúng là tương đối. Bậc Như Lai là bất khả xác định hiểu theo nghĩa khác. 
Như Lai không thể xác định là vì bản chất tối hậu của Ngài, Ngài không phải được sanh 
ra từ nhân duyên. Vì thế trong Trung Quán Tụng, Ngài Long Thọ đã khẳng định: “Đức 
Phật siêu việt đối với tư tưởng và ngôn ngữ, và vô sanh vô tử; những ai xử dụng khái 
niệm phạm trù để mô tả Đức Phật đều là nạn nhân của loại trí tuệ bị chi phối bởi ngôn 
ngữ và hý luận, và như vậy không thể nào thấy được Như Lai trong bản thể đích thực của 
Ngài.— The true being of the Tathagata which 1s also the true being of all is not 
concervable. In his ulimate nature, the Tathagata 1s  “deep, Iimmeasurable, 
unfathomable.' The dharmas or elements of existence are indeterminable, because they 
are conditioned, because they are relative. The Tathagata 1s Indeterminable, because, 1n 
his ulimate nature, he 1s not conditionally born. The indeterminability of the ultimate 
nature really means “the inapplicability of the ways of concepts.` Thus, Nagarjuna in the 
Karika: “The Buddha 1s transcendental in regard to thoughts and words. He 1s not subJect 
to birth and death. Those who describe the Buddha in the terms of conceptual categorIes 


1967 


are all vicims of the worldly and verbalizing mind and are thus unable to see the 
Tathagata In his real nature.” 


(A-4) Các tên gọi khác của một đấng Như Lai 
QOther names (appellafions) oƒa Tathagata 
See Chapter One (J) 


(B) Như Lai Tạng (Tạng lý) 
Dharma Nature 
Tathagata-garbha 


()_ Nghĩa của Như Lai Tạng— The meanings 0ƒ Tathagatfa-garbha: Pháp tánh—Thusness— 
True SuchnessTathagata-store—Tathagata-womb——Universal storehouse—Phạn ngữ chỉ 
tiểêm năng Phật tánh bẩm sinh sẵn có nơi mọi chúng sanh. Như Lai Tạng là cái thai tạng 
trong đó Như Lai được mang, được nuôi dưỡng và được thành thục. Như Lai Tạng còn là 
A Lại Da thức được hoàn toàn thanh tịnh, sạch tập khí hay năng lực của thói quen và các 
khuynh hướng xấu. Theo truyền thống Đại thừa, mọi thực thể đều chứa Phật ở tận sâu 
trong bản thân mình dưới hình thức Pháp thân. Như Lai Tạng là nguyên nhân của thiện 
cũng như bất thiện, sinh ra nhiều con đường hiện hữu khác nhau, như lục thú chẳng hạn. 
Trong một số giáo điển, chẳng hạn như giáo điển Đại Thừa, Như Lai Tạng tương đương 
với tánh không, và dựa trên khái niệm tất cả chúng sanh hay vạn hữu không có tự tánh, 
và luôn biến đổi, tùy thuộc vào nhân duyên bên ngoài, không có một cái tự tánh cố định. 
Vì vậy Phật tánh không phải là cái gì được phát triển qua thiển định hay do kết quả của 
thiển định, mà nó là bản chất cố hữu nhất của chúng sanh được làm cho hiển lộ qua việc 
tháo gỡ bức màn vô minh che mờ nó từ bấy lâu nay. Tuy nhiên, thiển định đóng vai trò 
vô cùng quan trọng trong đời sống tu tập của chúng ta, vì chính nó là công cụ chính giúp 
ta thanh tịnh thân tâm và tháo gỡ bức màn vô minh từ vô thỉ để Phật tánh được hiển lộ. 
Như Lai Tạng có hai nghĩa—The absolute, the true nature of all things which 1s 
Immutable, immovable and beyond all concepts and distinctions. A Sanskrit term for the 
innate potential for Buddhahood or Buddha-nature that 1s present in all sentient beings. 
Tathagatagarbha 1s the womb where the Tathagata 1s conceived and nourished and 
matured. Tathagatagarbha also means the Alayavijnana which fully purified of 1ts habit- 
energy (vasana) and evil tendencies (daushthulya). According to the Mahayana 
Buddhism, everything has 1fs own Buddha-nature In the dharmakaya. Tathagatagarbha 1s 
the cause of goods as well as evils which creates the varlous paths of existence. In some 
texts, Mahayana texts, for example, Tathagata-garbha ¡is equated with emptiness 
(sunyafa) and 1s based on the notion that since all beings, all phenomena lack Iinherent 
existence (svabhava) and are constantly changing in dependence upon causes and 
conditions there 1s no fixed essence. Thus Buddha-nature 1s not something that 1s 
developed through practices of meditation or as a result of meditation, but rather 1s one”s 
most basic nature, which 1s simply made manifest through removing the velils of 


1968 


Ignorance that obscure 1t. However, meditation plays a crucial role in our cultivation life, 
for Its a main tool that helps us to remove the beginningless veils of ignorance so that 
Buddha-nature can manifest. Matrix of Thus-come or Thus-gone or Tathagata-garbha has 
a twofold meaning: 

1) Như Lai hay Phật đã hàm ẩn trong thai tạng hay nhân tính: Thus-come or Thus-gone or 
Buddha concealed In the Womb (manˆs nature). 

2) Phật tính trong tự tính: The Buddha-nature as 1t 1s. 


(H) Những đặc tính khác của Như Lai Tạng—Other characteristics 0ƒ Tathagatagarbha: 
Như Lai Tạng có hai nghĩa: a) Như Lai hay Phật đã hàm ẩn trong thai tạng hay nhân tính; 
b) Phật tính trong tự tính—Matrix of Thus-come or Thus-gone or Tathagata-garbha has a 
twofold meaning: a) Thus-come or Thus-gone or Buddha concealed in the Womb (man”s 
nature); b) the Buddha-nature as It 1s. 

I) Nơi chứa đựng hay thu nhiếp vạn pháp: The absolute, unitary storehouse of the universe, 
the primal source of all things. 

2) Những lời dạy của Như Lai: The sutras of the Buddhas utering, or the storehouse of the 
Buddha's teaching. The treasure of Buddhaˆs teaching. 

3) Chân như ở trong phiển não dục vọng: The Tathagata is in the midst of the delusion of 
passlons and desires. 

4) Chân như ở trong vạn pháp bao hàm cả hai mặt hòa hợp và không hòa hợp, tịnh và bất 
tịnh, tốt và xấu: The Tathagata ¡is the source of all things(all created things are in the 
Tathagatagarbha, which 1s the womb that gives birth to them all), whether compatible or 
1ncomaptible, whether forces of purIty or impurity, good or bad. 

5) Cảnh giới của Như Lai Tạng vốn là một tên khác của A Lại Da thức, cảnh giới nầy vượt 
khỏi những kiến giải được đặt căn bản trên sự tưởng tượng của hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác và các triết gia: The realm of the Tathagatagarbha which ¡is another name for the 
Alayavijnana, 1s beyond the views based on the Iimaginaton of the Sravakas and 
Pratyekabuddhas and philosophers. 

6) Như Lai Tạng là cái thai tạng trong đó Như Lai được mang, được nuôi dưỡng và được 
thành thục: Tathagatagarbha 1s the womb where the Tathgata 1s conceived and nourished 
and matured. 

7) Như Lai Tạng còn là A Lại Da thức được hoàn toàn thanh tịnh, sạch tập khí hay năng lực 
của thói quen và các khuynh hướng xấu: Tathagatagarbha also means the Alayavijnana 
which fully purified of its habit-energy (vasana) and evil tendencies (daushthulya). 

8) Như Lai Tạng còn là Phật tánh. Theo truyền thống Đại thừa, mọi thực thể đều chứa Phật 
ở tận sâu trong bản thân mình dưới hình thức Pháp thân: Tathagatagarbha also means 
Buddha-nature. According to the Mahayana Buddhism, everything has its own Buddha- 
nature 1n the dharmakaya. 

9) Như Lai Tạng là nguyên nhân của thiện cũng như bất thiện, sinh ra nhiều con đường hiện 
hữu khác nhau, như lục thú chẳng hạn: Tathagatagarbha is the cause of goods as well as 
evils which creates the various paths of existence. 


1969 


(C) Bảy Đấng Như Lai Thời Quá Khứ 
Seven ancient Buddhas 


(ID) Bảy Đấng Như Lai theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Sơ—Seven Ancient Buddhas 


according to Early Buddhist Tradition: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là vị Phật 
duy nhất, mà là một trong nhiều Đức Phật đã từng xuất hiện ở thế giới nầy trong nhiều 
kiếp. Sự hiểu biết về những vị Phật không được ghi nhận trong lịch sử dường như ngày 
càng gia tăng theo thời gian. Tuy nhiên, theo truyền thuyết Phật giáo, nguyên thủy có 
bảy vị Phật tất cả—Sakyamuni Buddha is not the only Buddha ¡n the universe, but on of 
many Buddhas who appeared in this world throughout the aeons. Knowledge of the non- 
historical Buddhas seems to have øgrown as time went on. However, according to Buddhist 
legends, oriIginally, there were seven Buddhas: 


(A) Ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm Kiếp— Three Buddhas in the past glorious 


l) 


2) 


3) 


kalpa: 

Tỳ Bà Thi Phật: Vipasyin Buddha (Universally Preaching)—Tên của vị Phật đầu tiên 
trong bảy vị cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bảy (Thắng Quan, Chúng Chủng 
Quan, Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiển Kiếp, có vị Phật tên là Tỳ Bà 
Thị} —The first of the seven Buddhas of antiquity, Sakyamuni being the seventh. 

Thi Khí Phật: Sikhin Buddha (Fire)—VỊ Phật thứ 999 của kiếp cuối cùng mà Đức Thích 
Ca Mâu Ni đã từng gặp. Vị Phật thứ hai trong bảy vị Phật quá khứ, sanh tại Quang Tướng 
Thành—The 999” Buddha of the last (preceeding) kalpa, whom Sakyamuni is said to 
have met. The second of the seven Buddhas of antiquity, born In PrabhadvaJa as a 
Ksatriya. 

Tỳ Xá Phù Phật: Visyabhu Buddha (All Benevolent)—Trong Kinh Trường A Hàm, Tỳ 
Xá Phù là Đức Phật thứ 1000 trong kiếp trước, vị Phật thứ ba trong bẩy vị cổ Phật, bậc đã 
hai lần độ được 130.000 người —According to The Long Discourses of the Buddha, 
Visvabhu was the last 1,000” Buddha of the preceding kalpa, the third of the Sapta 
Buddha, who converted on two occaslons 130,000 persons. 





(B) Bốn vị Phật trong thời Hiền Kiếp— Four Buddhas in the present or Bhadra kalpa: 


4) 


Ca-la-catôn (Câu Lưu Tôn) Phật: Krakucchanda Buddha (present kalpa—Gold 
Wizard)—Vị Phật thứ nhất trong các vị Phật trong (1000 vị Phật) Hiền kiếp, vị Phật thứ 
tư trong bảy vị cổ Phật. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, về thuở quá khứ, có 
đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe 
danh hiệu của đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán thán, người nầy nơi 
pháp hội của một ngàn đức Phật trong Hiền Kiếp làm vị Đại Phạm Vương, đặng Phật thọ 
ký đạo Vô thượng cho——The first of the Buddhas of the present Bhadrakalpa, the fourth 
of the seven ancient Buddhas. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, 
1n the past, a Buddha named Krakucchanda appeared in the world. lf a man or woman 
hears this Buddha's name and sincerely beholds, worships, or praises him, that person 
wIll become the king of the Great Brahma Heaven In the assemblies of the one thousand 
Buddhas of the Worthy Aeon, and w1ll there receIve a superior prediction. 


5) 


6) 


7) 


1970 


Câu Na Hàm Mâu NI Phật: Kanakamuni Buddha (present kalpa—Golden Wizard)—Câu 
Na Hàm Mâu NÑI—Ca Na Già Mâu Ni—Cát Nặc Già Mâu NI—VỊ Phật thứ hai trong 
năm vị Phật Hiền kiếp, vị Phật thứ năm trong bảy vị Phật quá khứ—The second Buddha 
1n the five Buddhas of the Bhadrakalpa, and the fifth of the seven ancient Buddhas. 

Ca Diếp Phật: Kasyapa Buddha (Drinking Brightness)—Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba 
trong năm vị Phật hiển kiếp, là vị Phật thứ sáu trong bẩy vị Phật thời cổ—Kasyapa 
Buddha, the third of the five Buddhas of the psent kalpa, the sixth of the seven ancient 
Buddhas. 

Thích Ca Mâu Ni Phật: Sakyamuni Buddha (present kalpa—Benevolence and 
Serenity)—See Chapter One. 





(H) Bảy Đấng Như Lai theo truyền thống Tịnh Độ—Seven Ancient Buddhas according to 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


2) 


the Pure Land Tradiion: 

A Di Đà Như Lai: Amitabha Tathagata. 

Cam Lộ Vương Như Lai: Kanlu Wang Tathagata. 

Quán Âm Như Lai: Kuan Yin Tathagata. 

Diệu Sắc Thân Như Lai: Wonderful Body Tathagata. 

Bảo Thắng Như Lai: Ratnasambhava Tathagata. 

L¡ Bố Úy Như Lai: Non-Fearfulness Tathagata. 

Quảng Bác Thân Như Lai: Đa Bảo—Prabhutaratna Tathagata. 


(D) Các Đấng Như Lai khác 
QOther Tathagafas 


A Đề Như Lai: Adi-Buddha (sk)—A Để Phật Đà—The pñmal Buddha of anclient 
Lamaism—Đây là vị Phật bản sơ của Lạt Ma giáo—“Bổn Phật.” Vị Phật luôn giác ngộ. 
Trong một vài trường phái Phật giáo, vị Phật này liên hệ với Phổ Hiển Bồ Tát, và trong 
Mật giáo Tây Tạng Ngài là Chấp Kim Cang. Trong các truyền thống Mật giáo Nhật Bản, 
Bổn Phật được đồng nhất với Đức Đại Nhật Như Lai, vị mà thiện phúc lan rộng khắp nơi 
và tính từ thiện cũng ở khắp mọi nơi—The “Original Buddha.” The primordial Buddha, 
who has always been awakened. In some Buddhist schools, this buddha 1s associated with 
Samantabhadra, and in Tibetan Tantric Buddhism he 1s commonly said to be VajJradhara. 
In Japanese esoteric traditions, the adi-buddha ¡1s identified with Mahavairocana. One 
who 1s All-pervadingly Good, and Whose Beneficence Is Everywhere. 

Ba Đầu Ma Thắng Như Lai: Padma Victory Thus Come One—Theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: “Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Ba 
Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào, nghe danh hiệu của đức Phật 
đây thoát qua lỗ tai, người nầy sẽ được một ngàn lần sanh lên sáu tầng trời dục giới, 
huống nữa là chí tâm xưng niệm!”—According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, the Buddha taught: “In the past, a Buddha named Padma Victory Thus Come 
One appeared in the world. If a man or woman hears this Buddha”s name, as It passes 
through his or her ear faculty, that person wIll be reborn one thousand times In the sIx 





1971 


desire heavens. How mụuch more wIll this be true 1f he or she sincerely recites the name 
of that Thus Come One.” 

3) Bất Động Tôn Như Lai: Aksobhya Buddha (skt)—Đông Phương A Sấm Phật —Aksobya 
Buddha 1n the East—Immovable Buddha——Imperturbable Buddha—A Súc bệ Phật —Đức 
A Súc Bệ Phật của thế giới Diệu Hỷ, ngự trị nơi Đông Độ. Ngài là một trong năm vị Phật 
Thiền Định hay Siêu Việt (Tỳ lô giá Na, A Súc Bệ Phật, Đa Bảo Như Lai, A Di Đà Phật, 
và Vô Bố Úy Như Lai). Ngài luôn tỉnh lặng, thanh khiết và vô tham dục. Theo Kinh Pháp 
Hoa thì ngài là con trai trưởng trong 16 người con của Phật Đại Thông Trí Thắng. Đặc 
tính chính yếu của ngài là hàng phục dục vọng. Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Bất Động.” 
Đây là tên của vị Phật đang trụ tại Thiên Đường Đông Độ Abhirati. Trong Phật giáo, 
thiên đường không nhằm chỉ một địa danh, mà là một trạng thái của tâm thức. Người ta 
thường phác họa Ngài có da màu xanh đậm, thỉnh thoảng có màu vàng kim, thường cỡi 
voi. Ngài thường cầm Kim Cang chùy bên tay phải và tay trái làm dấu hiệu tiếp xúc với 
đất. Người ta nói Ngài có tên “Bất Động Tôn” vì Ngài giữ lời nguyện là chẳng bao giờ 
nóng giận với bất cứ chúng sanh nào. Tên ngài được những kinh điển Đại Thừa đầu tiên 
nhắc đến rất nhiều. Sự thờ phụng ngài chắc chắn bành trướng thật rộng rãi, nhưng thần 
thoại về ngài rất tản mạn. Theo truyền thuyết thì Aksobhya là một vị sư người đã thệ 
nguyện trước vị Phật đã từng trị vì vô cùng lâu dài ở Abharati rằng sẽ không bao giờ oán 
hận hay giận dữ một sinh linh nào cả. Vị sư đã luôn tuân thủ lời thể của mình và sau nầy 
đã trở thành Phật A Súc Bệ ngự trị thiên đường Abhirati. Ai được sanh vào thiên đường 
nầy sẽ không bao giờ rơi lại vào ác đạo. Vì thế Phật tử nên phát nguyện giữ đúng lời thể 
do Phật A Súc Bệ đã nói lên—The Imperturbed (Unperturbed or motionless) Buddha 
who Is always calm, serene and absence of passion. He ¡is one of the Five Dhyani- 
Buddhas (Vatrocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha, and Amoghasiddh), and 
generally reigns over the east, his kingdom being Abhirati, realm of mystic pleasure. In 
the Lotus Sutra he 1s named as the first of the sixteen sons of Mahabhijnabhibhu. One of 
his principal characteristics 1s that of subduing the passions. “Aksobhya” 1s a Sanskrit 
term for “Imperturbable.” This 1s the name of a Buddha who resides over the eastern 
paradise of Abhirati. In Buddhism, paradise 1s not understood as a location but rather as a 
state of consciousness. He 1s generally represented Iconographically as having dark blue, 
and occasionally gold skin and sometimes as riding on an elephant. He generally holds a 
Vajra In his right hand and makes the “earth-touching” gesture with his left. He 1s said to 
have received his name because he kept his vow never to manifest anger toward any 
being. He is mentioned in quite a number of early Mahayana Sutras. His worship must 
have been fairly widespread, but only fragments of his legend have survived. Aksobhya 
as a monk 1s said to have taken a vow before the Buddha who, endlessly long ago, 
reipgned over Abhirati, never feel disgust or anger toward_ any being. In carrying out this 
vow, he showed himself “immovable” and after endlessly long striving, he became 
Buddha Aksobhya and thereby the ruler of the Abhirati paradise. Whoever 1s reborn there 
can never fall back into lower levels of consciousness. Thus all Buddhist believers should 
seek to fulfill the promise kept by Aksobhya. 

4) Bất Khả Thuyết Như Lai: Ganendra-buddha (skÙ—VỊ Phật thứ 733 trong 1000 vị Phật 
trong Hiển Kiếp, trong đó bốn vị đã xuất hiện—The 733'” of the Buddhas of the present 
kalpa, in which 1,000 Buddhas are to appear, of whom four have appeared. 


3) 


6) 


7) 


1972 


Bửu Thắng Như Lai: Ratnasambhava (skQ—Jewel Nature Thus Come One——Một trong 
năm vị Phật siêu việt,, mà trú xứ của ngài là Nam Phương Tịnh Độ. Về Tiếu Tượng học, 
người ta thường phác họa Ngài có da màu vàng kim, ngồi tọa thiển vị thế kiết già, tay bắt 
ấn “ban phát ước nguyện.” Ở Tây Tạng ngài thường được họa đang quấn lấy Kamaki. 
Nam Phật còn được biết như người ban bố từ bi. Phật trần thế Kashyapa và Bồ tát siêu 
việt Bảo Chưởng đều phục tùng Nam Phật. Ngài thường ngồi trên lưng sư tử với cử chỉ 
chấp thuận những mong ước. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín, Đức Phật dạy: 
“Hằng hà sa số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của đức Phật đây, phát tâm quy-y 
với Phật trong khoảng khẩy móng tay, người nầy trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.”—One of the five buddhas, who presides over a 
“pure land” in the south. lconographically, he 1s generally portrayed with golden skin and 
siting In the Yogic Padmasana position, making the “wish-granting” gesture (varada- 
mudra). In Tibet he 1s often portrayed embracing his consort MamakKi. Also known as the 
Compassionate iver. He Is associated with the earthly buddha Kashyapa and a 
transcendent Bodhisattva Ratnapani. Ratna-Sambhava 1s always riding a lion or a horse, 
making the gesture of wish granting. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, the Buddha taught: “In the past, as many aeons ago as there are ørains of sand 
in the Ganges River, a Buddha named Jewel Nature Thus Come One appeared In the 
world. Ifa man or woman hears the name of this Buddha and ¡in the space of a finger-snap 
decides to take refuge, that person will never retreat from the unsurpassed path. 

Ca Sà Tràng Như Lai: Kashaya Banner Thus Come One—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 
phẩm thứ chín,vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Ca Sà 
Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, 
thời người nầy sẽ siêu thoát tội sanh tử trong một trăm đại kiếp——According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, limitless asamkheyas of aeons ago, a Buddha named 
Kashaya Banner Thus Come One appeared in the world. If a man or woman hears this 
Buddha's name, that person will overcome the offenses of birth and death for one 
hundred great aeons. 

Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna-Buddha (sk)—Many Jewels Buddha—Abundant 
treasures Buddha—Abundant-treasures (Many Jewels) Buddha—Một vị cổ Phật (ở thế 
giới Đông Phương Bảo Tịnh) đã nhập Niết bàn, đã xuất hiện nghe Phật Thích Ca thuyết 
kinh Pháp Hoa (phẩm 11), do sự hiện diện của Phật Đa Bảo, chúng ta thấy Niết bàn 
không phải là sự hủy diệt. Phật Đa Bảo là một hình ảnh quan trọng trong Kinh Pháp Hoa: 
một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ đó bước 
ra. Biểu tượng nầy tượng trưng cho chân lý trường tổn, dù đôi khi chân lý ấy bị lu mờ hay 
chôn vùi; cũng có lúc nó sẽ được phát hiện sáng ngời. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm 
thứ chín, vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đa 
Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đạy, 
sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả A La Hán—The Ancient 
Buddha, who entered Nirvana a long long time ago, who appeared In his stupa to hear the 
Buddha preach the Lotus Sutra (chapter 11), by his presence revealing that nirvana 1s not 
annihilation. Prabhutaratna Buddha, an important Iimage In the Lotus Sutra: an ancient 
monument emerges from the ground, opens up, and reveals an extinct Buddha, named 





ỡ) 


2) 


10) Ly Bố Úy Như Lai: Amoghasiddhi (skt) 


1973 


Prabhutaratna, who although extinct 1s still alive and teaching. This symbolizes the Idea 
that truth 1s eternal, even though 1t may sometimes be concealed_ or forgotten, sometimes 
revealed or rediscovered. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in 
the past, a Buddha named Jeweled Apearance Thus Come One appeared in the world. If 
a man or woman hears this Buddha”s name and gives rise to a thought of respect, that 
person wIll, before long, attain the fruit of Arhatship. 

Đại Phương Quảng Như Lai: Great Vaipulya Buddha—Hoa Nghiêm Bổn Tôn, vị Phật 
đã chứng nghiệm được lý đại phương quảng hay là bậc đã công viên quả mãn—The 
fundamental honoured one of the Avatamsaka. The Buddha who realizd the universal 
law. 

Đại Thông Trí Thắng Như Lai: Mahabhijina-Jnanabhibhu (skt—Một vị Phật với tối 
thượng thông trí trong cõi nước Hảo Thành (Sambhava), Kỳ Kiếp (Kalpa) của ngài tên là 
Đại Tướng (Maharupa). Ngài đã qua mười kiếp thiển định để thành Phật, và sau đó lại 
lui về 84.000 kiếp thiển định nữa, trong khi mười sáu vương tử của ngài vẫn tiếp tục 
thuyết pháp, trong số đó thì A Di Đà là vương tử thứ chín và Thích Ca Mâu Ni là vương 
tử thứ l6—The great Buddha of supreme penetration and wisdom, a fabulous Buddha 
whose realm was Sambhava, his kalpa Maharupa. Having spent ten middling kalpas In 
ecstatic meditation he became a Buddha, and retired again in meditation for 84.000 
kalpas, during which his sixteen sons continued his preaching as Buddhas, among which 
Amitabha Is his ninth son and Sakyamuni 1s his sixteenth son. 

Người thực hiện mục đích không sợ hãi. Một 
trong năm vị Phật siêu việt trong Phật giáo Đại thừa, mà Đức Di Lạc thế gian và Bồ Tát 
siêu việt đều phải theo. Ngài có liên hệ đến hướng chánh Bắc, người ta thường họa hình 
Ngài có da xanh tay trái trong lòng, lòng bàn tay ngửa lên, trong khi tay phải bắt ấn dấu 
vô úy—One whose achievemert 1s not in vain, who unerringly achieves his goal. One of 
the five transcendent or Celestial Budhhas of Mahayana Buddhism. With him are 
associated the earthly Maitreya Buddha and the transcendental bodhisatva VishvapanI. 
He 1s associated with the northern direction. He 1s always depicted with green skin and 
with his left hand in his lap, palm up, while his right hand makes the gesture of 
fearlessness (abhaya-mudra). 





11 Mãn Nguyệt Quang Minh Như Lai: Perfect Moon Light Buddha—Về phía Đông của thế 


giới Ta Bà có cõi Phật tên là Bất Động, trong nước đó có Phật tên là Mãn Nguyệt Quang 
Minh làm giáo chủ. Mãn nguyệt quang minh có nghĩa là ánh sáng của đêm trăng rằm. 
Ánh sáng đó vừa thanh tịnh vừa an lạc, có công năng chữa lành sự loạn động của thân 
tâm. Ban ngày thân tâm chúng ta bị ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng dưới ánh trăng huyền 
diệu ban đêm, chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang 
Minh cũng như chư Phật đều có cùng một thứ ảnh hưởng như vậy đối với chúng sanh mọi 
loài—To the East of the Saha World, there ¡is a Budhaland called Ủnditurbed, in that 
world there 1s a Buddha named “Perfect Moon Light” ruling over It. Perfect Moon Light 
means the light of full moon. Such a light 1s pure, peaceful, and able to heal mind and 
body. During the day under the sunˆs fury, our mind and body burn, but under the softness 
of the moonlight, we feel at ease and relax. Thus, similarly this Buddha and all Buddhas 
have the same affect on all sentient beings. 


1974 


12) Nguyệt Diện Như Lai: Moon face Buddha—Theo Kinh Hoa Nghiêm thì Nguyệt Diện 
Phật chỉ thọ mệnh có một ngày một đêm, đối lại với Nhật Diện Phật thọ mệnh 1.800 
năm——According to the Flower Adornment Sutra, the “Moon-Face” Buddha, whose lIfe 1s 
only a day and a nipght, in contrast with the “Sun-Face” Buddha whose life 1s 1.800 years. 

13) Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật (Nhật Nguyệt Quang Phật)— Sun-Moon-Light Buddha: 
Theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm số I, Đức Phật Nhật Nguyệt 
Đăng Minh giảng pháp riêng cho những ai mong được là Thanh Văn hay Duyên Giác, và 
Ngài cũng giảng pháp thích hợp cho chư Bồ Tát. Chính Ngài đã thuyết giảng bộ kinh 
“Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa,” tức là giáo pháp mà chư Bồ Tát được thuyết dạy và được 
chư Phật hộ niệm. Khi giảng kinh này xong, Ngài liền thu nhiếp đại chúng, ngồi kiết già 
và nhập định. Bấy giờ mưa hoa rải lên chư Phật và đại chúng. Ngay khi toàn cõi Phật 
rung động theo nhiều cách khác nhau, đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh phóng hào 
quang từ vòng lông trắng giữa hai cặp chân mày chiếu sáng mười tám ngàn Phật độ ở 
phương Đông, giống như các cõi Phật đang được thấy đây vậy —The Sun Moon Light 
Buddha 1s an ancient Buddha. According to ManJusri Bodhisattva (Manjushr) in the 
Lotus Sutra, Chapter I, this Buddha preached the proper law for those who soupht to be 
Sravakas and Pratyekabuddhas, and he also preached a suitable Law for the 
Bodhisattvas. This Buddha also preached the Great-Vehicle sutra called Innumerable 
Meanings, the law by which Bodhisattvas are Instructed and which the Buddhas watch 
over and keep In mind. Having preached this sutra, he at once, admidst the great 
assembly, sat cross-lepgsed and entered meditaton. At this moment, the sky rained 
beautiful flowers over the Buddhas and the great assembly. As soon as the universal 
Buddha-world shook In various ways, the Buddha Sun Moon Lipht sent forth the circle of 
white hair between his eyebrows a ray of light, which illuminated eighteen thousand 
Buddha-lands in eastern quarter, Just like those that now are seen. 

14) Nhiên Đăng Như Lai: Dipankara (skt & p)—Đề Hoàn Kiệt—Đại Hòa Kiệt La—Nhiên 
Đăng Phật —Kindler of lightsBurning Lamp Buddha, or Light-causer (the Luminous)—— 
Light-causer—(The Luminous)—Theo truyễển thuyết Phật giáo Ấn Độ, trong hiển kiếp 
(kiếp hiện tại), người ta đã thấy hai mươi bốn vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, mà 
Đức Phật Nhiên Đăng là vị cổ Phật đầu tiên. Đức Nhiên Đăng là đấng thắp ngọn đèn 
hay khơi lên ánh sáng. Nhiên Đăng Phật là vị Phật thường hay xuất hiện mỗi khi có một 
vị Phật thuyết pháp, như trong Kinh Pháp Hoa, ngài là một vị nghe pháp quan trọng. Phật 
Nhiên Đăng được coi như là vị tiền bối quan trọng nhất của Phật Thích Ca. Ngài tượng 
trưng cho tất cả các vị Phật quá khứ. Chính Ngài là người đã từng giáo huấn Phật Thích 
Ca lúc Phật còn là một người tu khổ hạnh trong những tiền kiếp, và chính Ngài đã chuẩn 
bị cho sự thành tựu của Đức Phật Cổ Đàm. Phật Dipamkara đã thừa nhận rằng sau nhiều 
kiếp xa xôi trong tương lai, Sumedha sẽ thành Phật tên gọi Cổ Đàm—According to 
Indiaan Buddhist legends, the present age has seen twenty- four Buddhas prlor to 
Sakyamuni Buddha, first of whom was Dipankara. Dipankara 1s a legendary (mythical) 
Buddha who 1s said to have lived an endlessly long time ago and who always appears 
when a Buddha preaches the gospel found in the Lotus Sutra, in which sutra he 1s an 
Important hearer. The only one of the predecessors 1n offlce of Gautama the Buddha of 
whom there are any details in the Scriptures. He symbolized all the Buddhas In the past. 
He was one who taught Gautama Siddhartha in previous births when Siddhartha was still 


1975 


1n the form of the ascetic sumedha, and prepared him for future achievement. Dipamkara 
recognized that after an endless number of ages had elapsed, Sumedha would become a 
Buddha named Gautama. 

15) Nhựt Nguyệt Đăng Minh Như Lai: Candra-surya-pradipa (skt)—Theo Phẩm Tự của Kinh 
Pháp Hoa, đời quá khứ có hai vạn vị Phật có cùng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật, 
đã kế tiếp nhau xuất hiện nơi đời mà thuyết Kinh Pháp Hoa—§un Moon Torchligh—Sun 
Moon light (name of a Buddha). According to the Lotus Sutra, the 1s the tifle of 20,000 
Buddhas In the past kalpas, who succeeded each other preaching the Lotus Sutra—See 
Chapter 57 (D) (13). 

16) Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai: Candra-vimala-surya-prabhasa-sr1 (skt)—VỊ Phật 
mà pháp giới cũng giống như An Dưỡng Quốc của Phật A Di Đà—A Buddha whose 
realm resembles Sukhavati of Amitabha Buddha. 

17) Phạm Diện Như Lai: Đức Phật có gương mặt giống như Phạm Thiên, người ta nói vị ấy 
sống tới 23.000 năm——Buddha with Brahma's face, said to be 23.000 years old. 

18) Quang Diệm Vương Như Lai: FPlaming Brightness Buddha—Đức Phật có danh hiệu 
Quang Diệm Vương vì ánh sáng của Đức Phật ấy soi sáng nhất. Đây là Đức danh của 
Đức Phật ÀA Di Đà ——The royal Buddha of shining flames, or flaming brightness. This 1s 
the Amitabha Buddha with his virtues. 

19) Sự Tử Hống Như Lai: Lion`s Roar Thus Come One——Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm 
thứ chín, Bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời 
hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của 
đức Phật đây, mà phát tâm quy-y chừng trong một niệm, người nầy sẽ đặng gặp vô lượng 
các đức Phật xoa đảnh thọ ký cho—According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, in the past, indescribable asamkheyas of aeons ago, a Buddha named Lion”s 
Roar Thus Come One appeared In the world. If a man or woman hears this Buddhaˆs 
name and 1n a single thought takes refuge, that person will encounter numberless 
(nnumerable) Buddhas, who will rub the crown of his or her head and bestow a 
prediction of enlightenment upon the Individual. 

20) Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai: Divyadundubhimeghanirghosa (sk)—Cổ Âm Như Lai—Một 
trong năm vị Phật trong Thai Tạng Giới Mạn Đà La, ở phía bắc của nhóm trung tâm. 
Người ta nói đây là pháp thân hay “Đẳng Lưu” thân của Phật Thích Ca. Vị Phật nầy cũng 
được biết đến như là Bất Động Tôn tương ứng với A Súc Bệ Phật One of the fñive 
Buddhas In the Garbhadhatu mandala, on the north of the cenftral group; said to be one of 
the dharmakaya of Sakyamuni or his universal emanation body; 1t Is known as 
Immutably-Honoured One corresponding with Aksobhya. 

21) Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Original Buddha—Bổn Phật—Phật tánh nơi mỗi người—The 
Buddha-nature within oneself—Đức Bổn Phật là cái năng lực làm cho mọi sự sống và 
Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Không có chỗ nào không có đức Phật. Dĩ nhiên 
đức Bổn Phật xuất hiện theo một hình tướng thích hợp với đối tượng mà Ngài gây sự 
sống vì Ngài là cái năng lực làm cho mọi sự được sống. Khi Ngài xuất hiện trong cõi 
người, Ngài mang hình tướng thích hợp với con người. Nếu chúng ta hiểu từ Bổn Phật 
một cách hời hợt thì chúng ta sẽ tự hỏi thế thì tại sao mọi người không thấy được khi 
Ngài xuất hiện. Nhưng mối nghi ngờ này là vô căn cứ. Thay vì bảo sự thể hiện của sự 
hiện hữu của Ngài thì ở đây nói “Ngài xuất hiện,” chỉ có thế mà thôi. Hễ chừng nào đức 


1976 


Bổn Phật vẫn là chân lý và là cái năng lực làm cho mọi người sống thì Ngài vẫn luôn 
luôn hiện hữu trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng đều có thể hiểu sự hiện hữu của 
Ngài theo một cách nào đó. Hiểu như thế tức là thấy Phật. Mỗi Đức Phật như là một báo 
thân của đức Bổn Phật, có một thế giới chịu sự giáo hóa của Ngài. Thế giới này được gọi 
là Hóa Thổ, hay một cõi tạm mà Đức Phật hiện diện để giáo huấn. Đức Như Lai Dược 
Sư có hóa thổ của Ngài tại Vãng Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, Đức A Di Đà tại cõi Tịnh 
Độ ở phương Tây, và Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà. Tuy nhiên, Đức 
Thích Ca Như Lai Phật, tức là đức Bổn Phật, không chỉ giới hạn trong một cõi tạm như 
thế để giáo hóa mà Ngài hiện diện khắp nơi và khiến cho mọi sự sinh sống. Hết thảy chư 
Phật đều là báo thân của Đức Bổn Phật xuất hiện theo những hình tướng khác nhau trong 
những tình huống khác nhau. Dù tự thân Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni, đức Bổn Phật 
vĩnh hằng và hợp nhất với Ngài. Từ đó chúng ta có thể thiết lập đối tượng tôn thờ theo 
niềm tin của chúng ta. Theo Kinh Pháp Hoa thì Bổn Phật hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ 
từ quá khứ vô thỉ đến tương lai vô chung, nhưng nhờ giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni là vị Phật đã xuất hiện trên cõi đời này theo đúng chân lý của Đức Bổn Phật mà 
chúng ta mới hiểu được chân lý ấy. Vì vậy chúng ta không thể bảo rằng Đức Bổn Phật 
hay Đức Tích Phật, vị nào thánh diệu hay quan trọng hơn vị nào, cả hai vị đều thiết yếu 
như nhau. Đức Bổn Phật đồng nhất với chân lý của vũ trụ. Đức Phật này xuất hiện bằng 
nhiều hình tướng khác nhau, thích hợp với từng thời gian, và nơi chốn riêng để cứu độ hết 
thảy mọi người bằng những phương tiện tương ứng với khả năng hiểu biết của họ về giáo 
lý của Ngài. Theo giáo lý của Ngài, chúng ta chỉ cần sống đúng theo chân lý là Đức Bổn 
Phật sẽ hiện ra. Bấy giờ đám mây mờ của hư ảo bao phủ tâm và thân ta sẽ hoàn toàn tan 
biến, và ánh sáng rực rỡ của đời sống tinh anh của ta sẽ tỏa sáng lên từ bên trong của 
chính tâm mình. Trạng thái này của tâm mới là sự cứu rỗi thật sự cho chúng ta, và là 
trạng thái tâm linh mà chúng ta cần phải đạt cho được—The Original Buddha ¡is the 
power that makes everything live and 1s omnipresent In the universe. There 1s no place 
where the Buddha does not exiIst. It is natural that the Original Buddha appear in a form 
appropriate to the object that he causes to live, because he 1s the power that makes 
everything live. When he appears 1n the world of man, he takes a shape suited to 1t. lÝ we 
superficially interpret the words “the Original Buddha appears,” we may wonder why, 
then, everybody cannot see him when he makes his appearance. But this doubt 1s 
unfounded. It means replacing the realizaton of his existence with the words “he 
appears,” nothing more. As long as the Original Buddha 1s the truth and the power that 
makes all men live, he always exIsts in each of us. We can all realize his existence In 
some way. To do this 1s to see the Buddha. Each Buddha, as the reward-body of the 
Eternal Buddha, has a world that 1s under his charge for Instruction. This world 1s called a 
“temporary land” where the Buddha 1s present for Instruction. The Tathagata Healing has 
his “temporary land” in the World of the Pure Land Emerald in the east; the Tathagata 
Amitabha In the Pure Land In the west; the Tathagata SakyamunI, the Eternal Original 
Buddha, 1s not limited to sụch a temporary land for Instruction but 1s omnipresent and 
causes everything to live. All the Buddhas are the reward-body of the Original Buddha, 
who appears In different shapes In various situations. Though each Buddha 1s honorable 
in himself, he originates in the Tathagata Sakyamumi, the Eternal Original Buddha, and 1s 
united with him. From this we can establish the obJect of worship of our faith. According 


1977 


to the Lotus Sutra, Original Buddha 1s the Buddha who exiIsfs In every part of the universe 
from the Infinite past to the Infinite future, but only throuph the teachings of SakyamunI, 
who appeared In this world in obedience the truth of the Original Buddha, can we 
understand that truth. So, we cannot declare that either the Original Buddha or the 
appearing Buddha 1s the more holy or the more Iimportant, both are necessary. The 
Original Buddha 1s one with the truth of the universe. This Buddha appears In varlous 
forms appropriate to the particular time and place for the salvation of all people by means 
suited to theIr capacity to understand his teachings. This 1s the concept of the Original 
Buddha. According to the Original Buddha”s teachings, we need only live in accordance 
with the truth of the universe, the original buddha will appear to us. At that time the dark 
cloud of illusion covering our minds and bodies vanishes completely and the brilliant light 
Of our essential life begins to shine from within our minds. This state of mind 1s our real 
salvation, and the spiritual state that we should attain. 


22) Uy Âm Vương Như Lai: Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja (sk)—Name of a legendary 


Buddha—Còn gọi là Uy Âm Vương Phật với âm thanh vi diệu, tên của vô lượng Đức 
Phật xuất hiện thời “Không Kiếp” (các ngài thị hiện làm sáng tổ nghĩa thực tế với âm 
thanh vi diệu của các ngài)—The king with the awe-inspiring voice, the name of 
countless Buddhas successively appearing during the empty kalpa. 


23) Vân Lôi Âm Vương Như Lai: Megha-dundubhi-svara-raja (skt—Còn gọi là Vân Túc 


Vương Hoa Trí (Jaladhara-garjita-ghosa-susvara-naksatra-raja-sankusumita-bhiJna), một 
vị Phật có âm thanh như tiếng nhạc sấm trên mây —A Buddha who has a voice as 
musical as the sound of the thunder of the clouds and conversant with the appearance of 
the regents of the naksatras. A Buddha possessing the wisdom of the Thunder-god and of 
the flowery sfars. 


24) Vi Diệu Thanh Như Lai: Amoghasiddhi Buddha—VỊ Phật ngự trị ở thế giới Liên Hoa 


Trang Nghiêm phương Bắc hay Phật Thích Ca—Sakyamuni Buddha who reigns in the 
North, the world of the Lotus Adornmentt. 


(E) Gia đình của các Đấng Như Lai 
Buddha ƒamilies 


(UD Tứ Chúng Như Lai— Four types 0ƒ the Tathagata: 
(A) Tứ Chúng Phật— Four types oƒ the Buddha: 


l) 


2) 


3) 


Tam Tạng Phật: Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề của xứ Ma Kiệt Đà, dùng cỏ tươi làm 
đệm, dứt bỏ hoặc kiến tư mà giác ngộ— The Buddha of the Tripiaka who attained 
enlightenment on the base ground under the bodhi-tree. 

Thông Phật: Ở ngôi nhân vị đã dứt bỏ kiết sử và nghỉ hoặc , ngồi dưới gốc bô đề thất bảo 
của xứ Ma Kiệt Đà, dùng áo trời làm đệm, dứt bỏ tâm tư mà thành chánh giác—The 
Buddha on the deva robe under the bodhi-tree of the seven precious things. 

Biệt Phật: Dứt bỏ 12 phẩm vô minh nhập vào ngôi vị Diệu Giác, ngồi ở chính tòa đại bảo 
hoa, dưới gốc cây bồ để thất bảo của Liên Hoa Tạng thế giới, mà hiện báo thân viên 
mãn, đây chính là Đức Tỳ Lô Giá Na nói đến trong Kinh Phạm Võng—The Buddha on 


4) 


1978 


the great precious Lotus throne under the Lotus realm bodhi-tree. This 1s the Vairocana 
mentioned in the Brahma Net Sutra. 

Viên Phật: Dứt bỏ phẩm vô minh mà thành thanh tịnh pháp thân, an trụ cõi thường tịch 
quang, lấy hư không làm chỗ ngồi, tức là Đức Tỳ Lô Giá Na nói đến trong Kinh Hoa 
Nghiêm—The Buddha on the throne of space, in the realm of eternal rest and glory, 
where he 1s a Vairocana mentioned ¡n the Flower Adornment Sutra. 


(B) Tứ Phương Tứ Phật— Four Buddhas oƒ the four regions: Bốn vị Phật ở bốn phương. 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Đông phương, thế giới Hương Tích có A Súc Bệ Phật: East, the world of abundant 
Íragrance where reigns Aksobhya Buddha. 

Nam phương, Hoan Hỷ thế giới có Bảo Tướng Phật: South, the world of pleasure where 
reigns Ratnaketu Buddha. 

Tây phương, Hoan Lạc thế giới có Vô Lượng Thọ Phật: West, the world of restfulness or 
Joyful comfort where reigns Amitabha Buddha. 

Bắc phương, Liên Hoa Trang Nghiêm thế giới có Vi Diệu Thanh Phật hay Thích Ca Mâu 
NI Phật: North, the world of Lotus Adornment where reigns Amoghasiddhi Buddha or 
SakyamunI. 


(I Ngũ Chúng Như Lai— Five Kinds 9ƒ Tathagafa: Năm vị Phật —Five đhyani Buddhas. 
(A) Năm vị Phật của Kim Cang và Thai tạng giớ—The fivwe Dhyami-Buddhas oƑ the 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Vajradhatu and Garbhadhafu: The five Buddhas In therr five manifestations. 

Phật Tỳ Lô Giá Na——Vairocana (skt): Phật Đại Nhựt, tượng trưng cho pháp thân vĩnh cửu 
và thanh tịnh. Còn được gọi là Đại Tỳ Lô Giá Na Phật (là tính túy của chư Phật). Ngài 
ngự tại trung tâm Thai Tạng và Kim Cang giới—Vairocana as eternal and pure 
dharmakaya. Also called Mahavatirocana. He situated In the centre of both Garbhadhatu 
and Vajradhatu. 

A Súc Bệ Phật —Aksobhya (skÐ: Còn gọi là Đông Phật, hay vị Phật tượng trưng cho Bất 
Lai Chuyển—Aksobhya, also called the Buddha of the Eastern Pure Land, as immutable 
and sovereign. 

Nam Phật —Ratnasambhava (skt: Bảo Sanh Phật, tượng trưng cho phước đức huy hoàng 
(bảo hộ cho các kho báu)——Ratnasambhava as bliss and glory. 

A Di Đà Phật —Amitabha (skt): Còn gọi là Tây Phật, là vị Phật tượng trưng cho trí tuệ 
trong hành động—AIlso called Buddha of the Western Pure Land. Amitabha as wisdom In 
action. 

Phật Thích Ca cho hóa thân độ chúng: Sakyamuni as incarnation nirmanakaya. 


(B) Kữm Cang Giới Ngĩ Bộ—Five divisions oƑ Vajradhafu4r Same as 1n (A) with 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Amoghasiddhi, or the Northern Buddha replaces Amitabha: Giống như phần (A) chỉ thay 
thế Phật A Di Đà bằng Ly Bố Úy Như Lai, hay Bắc Phật—See Ly Bố Úy Như Lai in 
Chapter 57 (D). 

Trung Đài Đại Nhựt Như Lai: Vairocana 1n the center. 

Đông Độ A Súc Bệ Phật: Aksobhya In the east. 

Nam Phương Bảo Sanh Phật: Ratnasambhava ¡in the south. 

Tây Phương A Di Đà Phật: Amitabha in the west. 

Bắc Phương Bất Không Thành Tựu: Amoghasiddhi ¡in the north. 


(C)Theo Chân Ngôn tông—According to the Shingon Sect (Real or substanfive word): 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 


1979 


Dược Vương Như Lai: BhaIsajya Tathagata. 
Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna Tathagata. 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Vairocana Tathagata. 
A Súc Bệ Như Lai: Aksobhya Tathagata. 

Ly Bố Úy Như Lai: Amoghasiddhi Tathagata. 


(D) Hệ thống khác của năm vị Phật trong Phật giáo Đại Thừa— Other systems oƒ five Dhyani- 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Buddhas in Mahayana Buddhism: 

Dược Vương Như Lai: BhaIsajya Tathagata. 
Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna Tathagata. 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai: Vairocana Tathagata. 
A Súc Bệ Như Lai: Aksobhya Tathagata. 
Thích Ca Mâu Ni Như Lai: SakyamunI. 


(HI)Năm gia đình của các Đấng Như Lai— Five Buddha ƒamilies: Theo Phật giáo Mật tông 


l) 


Tây Tạng, có năm nguyên lý hay năm gia đình Phật —According to the Tibetan Tantric 
Buddhism, there are five principles or five Buddha families. 

Gia đình Phật đầu tiên là gia đình Kim cang, theo nghĩa là gia đình của sự sắc bén, kết tụ 
và bển chắc. Từ Vajra thỉnh thoảng được dịch một cách cạn cợt là “Kim cang,” nhưng 
dịch như vậy không được chính xác. Theo truyền thống thì kim cang là một loại đá quý từ 
cõi trời có khả năng cắt đứt mọi vật. Nó thật sự hơn hẳn một viên kim cương của thế tục; 
nó hoàn toàn không thể bị phá hủy được. Gia đình Kim cang được biểu hiện qua hình 
tượng của chiếc chùy kim cang, hay kim cang quyền trượng, tiếng Tây Tạng là Dorje. 
Chiếc chùy kim cang hay viên siêu kim cương này có năm cạnh, biểu tượng cho năm sự 
cảm thọ của chúng ta: sân hận, kiêu mạn, tham dục, ganh ty, và sĩ mê. Những cạnh bén 
của chiếc chùy Kim cang chẳng những có khả năng cắt đứt mọi thứ tâm lý bệnh hoạn 
thuộc năm lãnh vực trên, mà chúng còn có khả năng nhạy bén đối với những viễn cảnh 
có thể xảy ra. Nói khác đi, kim cang bất hoại được nói như một đống lưỡi dao bào: nếu 
chúng ta ngây ngô nắm chúng trong tay hay sờ vào chúng, chúng ta luôn luôn bắt gặp 
những lưỡi dao bén cắt vào tay ta và đi xuyên suốt qua thân tâm ta. Khái niệm ở đây về 
kim cang có thể điều chỉnh hay chữa lành các tâm lý bệnh hoạn một cách chính xác— 
The first Buddha family 1s the Vajra family, which literally means the family of 
sharpness, crysfallization, and Indestructible. The term Vajra 1s sometimes superficially 
translated as “diamond,” but that 1s not quite accurate. Traditionally, vaJra 1s a celestial 
preclous stone that cut through any other solid obJect. So 1t 1s more than a worldly 
diamond; it is complete Indestructibility. The Vajra family 1s symbolized by the vajra 
scepter, or dorJe In Tibetan. This vaJra scepter or super-diamond has five prongs, which 
represent relating to the five emotions: agsression, pride, passion, Jealousy, and 
Ipnorance. The sharp edges or prongs of the vajra represent cutting through any neurotic 
emotional tendencies; they also represent the sharp quality of being aware of many 
possible perspectives. In other words, the indestructible vajra 1s said to be like a heap of 
razor blades: If we naIvely try to hold it or touch 1t, there are all kinds of sharp edges that 
are both cutting and penetrating. The notion here 1s that vajra corrects or remedies any 
neurotic đistorfion In a precise and sharp way. 


a) 


b) 


1980 


Trong đời sống bình thường có lẽ sự cảm thọ về Kim cang không có tác dụng mạnh như 
những lưỡi dao bào trong tay chúng ta, nhưng cũng không kém phần nhạy bén và cá biệt. 
Nó giống như cái lạnh cắt da của mùa Đông. Mỗi khi chúng ta đi ra ngoài trời chúng ta 
liền bị tê cóng tức thì. Đối với các học giả thì tác dụng của Kim cang rất nhạy bén. Tất 
cả các học giả đều là thành viên của gia đình này. Một thành viên trong gia đình Kim 
Cang là những người có khả năng phán xét mọi việc đúng hay sai một cách hợp lý. Trí 
thức của gia đình Kim Cang bao hàm sự nhạy bén đối với sự cởi mở và cái nhìn tổng 
quát mọi khía cạnh của các sự việc. Chẳng hạn họ có thể nhìn một quả cầu thủy tinh từ 
hàng trăm góc cạnh, tùy theo nơi để quả cầu, cách nhìn quả cầu, khoảng cách từ nơi quan 
sát đến quả cầu, vân vân. Sự tri thức của gia đình Kim Cang không thể đơn thuần hiểu 
theo nghĩa của một bộ bách khoa tự điển; nó nhạy bén và tĩnh giác về các viễn cảnh của 
vấn để. Sự bất hoại và nhạy bén này là những bản năng cá biệt và rất thật: In the 
ordinary world, the experlence of vajJra 1s perhaps not as extreme as holding razor blades 
1n our hand, but at the same time, 1t 1s penetrating and very personal. It 1s like a sharp, 
cutting, biting cold winter. Each time we expose ourselves to the open air, we get 
frostbite Instantly. Intellectually vajra 1s very sharp. All the intellectual traditions belong 
to this family. A person In the vajra family knows how to evaluate logically the 
arguments that are used to explain experience. He can tell whether the logic 1s true or 
false. Vajra family intellect also has a sense of constant openness and perspective. For 
Instance, a vajra person could view a crystal ball from hundreds of perspectives, 
according to where 1t was placed, the way 1t was perceived, the distance from which he 
was looking at 1t, and so forth. The Intellect of the vaJra family 1s not Just encyclopedic; 1t 
Is sharpness, directness, and awareness of perspectives. Such indestructibility and 
sharpness are very personal and very real. 

Sự diễn tả về bệnh hoạn của Kim Cang liên hệ tới sân hận và tánh chấp thủ về tri thức. 
Nếu chúng ta chấp chặt vào một kiểu lý luận đặc biệt nào đó thì sự nhạy bén của Kim 
cang liễn bị cứng nhắc chứ không còn uyển chuyển như trước nữa. Chúng ta trở thành sở 
hữu của trí tuệ, chứ không còn rộng mở nữa. Sự sân hận trong Kim cang có thể đơn thuần 
là sự hung hăng, nhưng cũng có thể là sự căng thẳng vì chúng ta chấp chặt vào sự nhạy 
bén của trí não chúng ta. Kim cang cũng liên hệ tới nước. Dòng nước đục hay gợn sóng 
tượng trưng cho sự biểu lộ sân hận qua hành động giận dữ, trong khi dòng nước trong 
tượng trưng cho sự nhạy bén, chính xác và phản chiếu trí tuệ Kim cương. Kỳ thật, trí tuệ 
kim cang được gọi là “Đại viên cảnh trí” (loại trí tuệ trong sáng như gương soi vậy), nó 
cũng giống như mặt hồ tỉnh lặng. Một cách ngẫu nhiên, từ Kim Cang cũng được dùng 
trong các chữ “Kim cang Thừa,” “Kim cang Sư,” “Kim cang mạn,” đều không phải là 
những ngôn ngữ dành cho gia đình Kim Cang, mà nó chỉ được dùng với nghĩa là “Bất 
Hoại” mà thôi: The neurotic expression of vajJra 1s associated with anger and intellectual 
fixation. If we become fixated on a particular logic, the sharpness of vajJra can become 
rigidity. We become possessive of our insipht, rather than having a sense of open 
perspective. The anger of vajra neurosis could be pure aggression or also a sense of 
uptightness because we are also attached to our sharpness of mind. Vajra 1s also 
associated with the element of water. Cloudy, turbulent water symbolizes the defensive 
and aggressive nature of anger, while clear water suggests the sharp, precise, clear 
reflectiveness of vajra wisdom. In fact, vajra wisdom 1s traditionally called the Mirrorlike 


2) 


a) 


b) 


1981 


Wisdom, which evokes this image of a calm pond or reflecting pool. Incidentally, the use 
of the term “vajra” in such words as vajrayana, vajra master, and vajra pride does not 
refer to this particular Buddha famrly, but simply expresses basic Indestructibility. 

Kim cang ở hướng Đông, vì Kim cang được xếp vào sự liên hệ với ánh bình minh khi mặt 
trời mọc. Kim cang được trình bày qua màu xanh dương và mang hình thể chiếc chùy kim 
cang. Đây chính là hình ảnh của sự cảm thọ nhạy bén, giống như tinh thần tỉnh táo của 
chúng ta vào buổi ban mai khi chúng ta vừa thức giấc. Chúng ta nhìn trong ánh sáng của 
bình minh, khi những tia sáng đầu ngày được quả đất tiếp nhận và phản chiếu lại, biểu 
tượng của sự tỉnh thức về thực tại hiện hữu: Vajra ¡s in the East, because vajra is 
connected with the dawn. It is also connected with the color blue and 1s symbolized by the 
Vajra scepter. It is the sharpness of experlence, as in the morning when we wake up. We 
begin to see the dawn, when light 1s first reflected on the world, as a symbol of 
awakening reality. 

Gia đình Phật kế tiếp là gia đình Bảo vương. Bảo vương có thật nghĩa là sự trải rộng hay 
sự giản rộng chính mình và làm sung mãn thế giới quanh mình. Sự trải rộng, giàu có và 
đong đầy cũng có thể có trở ngại và yếu điểm. Trong khía cạnh tâm lý của Bảo vương, 
sự giàu có của Bảo vương có thể hiện qua hình tướng mập mạp và làm ra vẻ quan trọng, 
ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Họ luôn giản rộng ra, phơi bày một cách vô tư và dễ 
bị đưa tới những hành động điên rồ. Nó giống như cẩm giác bơi trong mật và bơ vậy. Một 
khi chúng ta bị những thứ ấy bám vào người thì chúng ta khó lòng thoát ra khỏi được 
chúng. Chúng ta không thể chỉ đơn thuần phủi chúng, mà chúng ta cần phải có bột tẩy 
hay xà bông để tẩy sạch các chất nhờn ấy ra khỏi cơ thể—The next Buddha family ¡s 
“Ratna.” Ratna 1s a personal and real sense of expanding ourselves and enriching our 
environment. Ïlt 1s expansion, enrichment, plentifulness. Such plentifulness could also 
have problems and weaknesses. In the neurotic sense, the richness of Ratna manIfests as 
being completely fat, or extraordinarily ostentatious, beyond the limits of our sanity. We 
expand consftantly, open heedlessly, and indulge ourselves to the level of Insanity. Ít 1s 
like swimming In a dense lake of honey and butter. When we coat ourselves In this 
mixture of butter and honey, 1t is very difficult to remove. We cannot Just remove 1t by 
wiping 1t off, but we have to apply all kinds of cleaning agents, such as cleanser and soap 
to loosen 1s ørasp. 

Trên phương diện tích cực về sự diễn tả vâ bảo vương, nguyên tắc giàu có của Bảo 
vương thật đặc biệt lạ thường. Chúng ta cảm thấy vô cùng giàu có và đong đây, và chúng 
ta tự trải rộng cả thế giới một cách cá biệt, trực tiếp, nhạy cẩm, tâm lý và cả tâm linh 
nữa. Chúng ta mở rộng như cơn nước lũ hoặc như một cơn địa chấn. Chúng ta luôn có 
một cảm giác mở rộng, làm rung chuyển cả thế giới, tạo ra nhiều đường nứt trên quả địa 
cầu. Đây là khả năng mở rộng của Bảo vương: In the positive expression of the Ratna 
family, the principle of richness 1s extraordinary. We feel very rich and plentiful, and we 
extend ourselves to our world personally, directly, emotionally, psychologically, and 
spiritually. We are extending constantly, expanding like a flood or an earthquake. There 
1S a sense of spreading, shaking the earth, and creating more and more cracks In It. That 1s 
the powerful expansiveness of ratna. 

Sự giác ngộ của Bảo vương gọi là Bình đẳng tánh trí vì trong sự bao trùm cả vũ trụ Bảo 
vương chấp nhận mọi sự hiện hữu một cách bình đẳng. Do đó Bảo vương cũng là biểu 


3) 


1982 


tượng của mặt đất. Mặt đất chấp nhận những khúc gỗ nằm thoải mái trên đất. Khúc gỗ 
ấy không muốn rời mặt đất. Nó muốn nằm đó, nhưng đồng thời trên khúc gỗ ấy đủ thứ 
các loại nấm và rong rêu và chấp nhận tất cả sinh vật làm tổ sinh sống trên đó. Cái hiện 
tượng ù lì ấy cứ mãi như thế một cách tự nhiên, tự tạo phương tiện cho mình đồng thời 
mời gọi người khác đến cùng an dưỡng, đó là hình ảnh của Bảo vương: The enlightened 
expression of ratna 1s called the Wisdom of Equanimity, because ratna can Include 
everything In Ifs expansive environment. Thus ratna 1s associated with the element of 
earth. It 1s like a rotting log that makes itself at home 1n the country. Such a log does not 
want to leave Its home ground. It would like to stay, but at the same time, It grows all 
kinds of mushrooms, moss and plants and allow animals to nest in 1t. That lazy settling 
down and making ourselves at home, and Inviting other people to come 1n and rest as 
well, 1s ratna. 

Bảo vương thuộc phương Nam. Gia đình này tượng trưng cho sự giàu sang, do vậy được 
trình bày qua màu vàng và mang hình hình thể một viên ngọc quý vào buổi trưa, khi 
chúng ta cần sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và ăn uống bồi bổ cơ thể: Ratna is ¡n the South. It ¡s 
connected with richness and is symbolized by a Jewel and the color yellow. Ratna 1s 
connected with the midday, when we begin to need refreshment and nourishment. 

Gia đình kế nữa là gia đình Liên Hoa, theo nghĩa đen là hoa sen. Biểu tượng của sự giác 
ngộ trong gia đình Liên hoa là đóa sen mọc lên từ trong bùn, nhưng lại tinh khiết và trong 
sáng. Những chứng bệnh của gia đình Liên hoa là những ảnh hưởng thần kinh theo cái 
tâm ái, thủ và hữu (yêu thích, chấp chặt và sở hữu). Là một thành viên của gia đình Liên 
hoa, chúng ta là những chúng sanh của thế giới tham dục, chúng ta sẵn sàng quyến rũ thế 
giới, nhưng lại không chịu bổ công ra tâm sự với thế giới. Bản chất của chúng ta là một 
con người khoác lác hay là một kẻ làm nghề quảng cáo, nhưng căn bản chúng ta là một 
con công thích khoe màu sắc lộng lẫy của nó. Kỳ thật, Kim Cang Thừa biểu tượng Đức 
Phật A Di Đà theo truyền thống ngồi trên mình công, nói lên sự chế ngự các tâm bệnh. 
Một người mang những tâm bệnh của gia đình Liên Hoa nói năng nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ một 
cách tuyệt vời, họ tỏa ra một sức quyến rũ mạnh về tình dục, vui vẻ, rộng lượng và hoàn 
toàn dễ thích nghi: “Nếu bạn làm tổn thương tôi, không sao. Đó là chuyện thường tình 
trong vấn đề tình cảm. Sau khi bạn lắng lòng xin hãy trở lại với tôi.” Đây là lối quyến rũ 
theo tánh Liên hoa, đôi khi quá đáng, đôi khi nó đong đầy lòng bi mẫn, tùy theo cảm 
nhận của từng cá nhân—The next family ¡is Padma, which literally means “Lotus flower.” 
The symbol of the enlightened padma famnily 1s the lotus, which grows and blooms in the 
mud, yet still comes out pure and clean, virginal and clear. Padma neurosIs 1s connected 
with passion, a øgrasping quality and a desire to possess. We are completely wrapped up In 
desire and want only to seduce the world, without concern for real communication. We 
could be a hustler or an advertiser, but basically, we are like a peacock. In fact, Amitabha 
Buddha, the Buddha of the padma family, tradiionally sits on a peacock, which 
represents subJugating padma neurosis. A person with padma neurosis speaks gently, 
fantastically gently, and he or she 1s seemingly very sexy, kind, magnificent, and 
completely accommodating: “If you hurt me, that's fine. That's part of our love affalr. 
After you calm down, come towards me.” Such padma seduction sometimes become 
©xcessive and sometimes becomes compassionate, depending on how we work with It. 


a) 


b) 


1983 


Liên hoa liên hệ với yếu tố về lửa. Trong trạng thái hỗn mang, lửa không phân biệt bất 
cứ vật gì mà nó gặp, nó cứ chụp lấy, đốt cháy và hủy hoại. trong tâm giác ngộ, ngọn lửa 
tình dục được biến thành sự nông ấm của lòng bi mẫn. Khi các tâm bệnh của gia đình 
Liên Hoa được chuyển hóa, nó trở thành đặc tính của sự chính xác và tnh thức một cách 
mâu nhiệm, nó trở thành những hành động đầy quan tâm và sự tìm cầu hiểu biết chân 
chánh. Tất cả mọi vật đều được thấy như là đặc tính riêng của chúng. Vì vậy trí tuệ của 
gia đình Liên Hoa được gọi là Diệu Quán Sát trí hay trí tuệ nhận biết nhiều khía cạnh 
khác nhau: Padma 1s connected with the element of fire. In the confused state, fire does 
not distinguish among the things 1t grasps, burns, and destroys. But in the awakened state, 
the heat of passion 1s transmuted info the warmth of compassion. When padma neurosIs 1s 
transmuted, 1t becomes fantastically precise and aware; 1t turns Into tremendous Interest 
and Inquisitiveness. Everything 1s seen in its own distinct way, with 1fs own particular 
qualiies and characteristics. Thus the wisdom of padma 1s called Discriminating 
Awareness Wisdom. 

Bản chất thật của sự quyến rũ của gia đình Liên Hoa chỉ là sự mở rộng thật sự (sự bày tổ 
với thế giới hình tướng bên ngoài sự cởi mở của họ về những gì họ có và họ là gì). Họ sẽ 
đem lại cho thế giới những cảm giác thích thú đầy hứa hẹn. Trong tất cả những cảm thọ, 
họ đều cảm thấy mang lại nhiều hứa hẹn. Họ luôn luôn cảm nhận từ những cảnh giới 
chung quanh sự mời gọi và sự tiếp đón tự nhiên không gượng gạo: The genuine character 
of padma seduction 1s real openness, a willingness to demonstrate what they have and 
what they are to the phenomenal world. What they bring to the world is a sense of 
pleasure, a sense of promise. In whatever they experience, they begin to feel that there 1s 
lots of promise. They constantly experience a sense of magnetization and spontaneous 
hospitality. 

Phẩm chất này của Liên Hoa tạo cho chúng ta cảm giác chúng ta đang tắm trong nước 
hoa hay trong nước trà lài. Mỗi lần sau khi tắm chúng ta đều cảm thấy khỏe khắn tươi tắn 
tuyệt diệu và cảm thấy sự tiếp đãi thật vô cùng có ý nghĩa. Chủ cho chúng ta ăn những 
món ăn ngon, nhưng không bị đầy bụng. Chúng ta sống trong thế giới của sữa và mật, 
nhưng qua sự cảm thọ rất vi tế hoàn toàn khác hẳn với cảm thọ đầy ắp và ngột ngạt của 
gia đình Bảo vương. Thật là tuyệt diệu! Ngay cả miếng bánh mì chúng ta đang ăn cũng 
tỏa mùi thơm ngào ngạt, và miếng kem cũng mang màu hồng của cánh sen. Chúng ta 
khó kểm lòng trước sự hấp dẫn ấy và thèm thuồng muốn ăn ngay lập tức. Bên cạnh đó là 
tiếng nhạc dễ chịu và ngay cả không có nhạc đi chăng nữa, chúng ta thì trong gia đình 
Liên Hoa, khi chúng ta nghe những tiếng gió chung quan ta nó cũng trở thành những điệu 
nhạc du dương. Dù chúng ta không phải là những nhạc sĩ chúng ta vẫn có thể sáng tác 
được đủ các loại nhạc. Chúng ta ao ước chúng ta tor thành nhà thơ hay một người mang 
tình thương kỳ diệu đến cho mọi người: This quality of padma is like bathing in perfume 
or jasmine tea. Each time we bathe, we feel refreshed, fantastic and hospitality of our 
host 1s magnificent. We eat the good food provided by our host, which 1s delicious, but not 
too filling. We live in a world of honey and mIÏlk, in a very delicate sense, unlike the rịch 
but heavy experience of the ratna family. Fantasticl Even our bread 1s scented with all 
kinds of delicious smells. Qur Ice cream 1s colored by beautiful pink lotus like colors. We 
cannot waIt to eat. Sweet music 1s playing in the background constantly. When there 1s no 
music, we listen to the whistling of the wind around our padma environment, and 1t 


đ) 


„) 


1984 


becomes beautiful music as well. Even though we are not musicians, we compose all 
kinds of music. We wish we were a poet or a fantastic lOver. 

Liên Hoa thuộc về hướng Tây, và được trình bày qua màu đỏ và hình thể một cánh sen. 
Khi một ngày sắp tàn, chúng ta bắt đầu tìm kiếm một người để yêu. Đây là thời gian của 
sự họp mặt, thời gian để đi đến cuộc hẹn hò với người yêu. Hay khi chúng ta đặc biệt 
thích một món đồ cổ, một món đổ trang sức thì đây là lúc để chúng ta đi mua những thứ 
ấy: Padma ¡s in the West and is symbolized by the lotus and the color red. As our day gets 
older, we also have to relate with recruiting a lover. lt 1s time to soc1alize , to make a date 
with our lover. Or, if we have fallen in love with an antique or 1Ÿ we have fallen In love 
with some clothing, If 1s time to øo out and buy 1t. 

Gia đình kế tiếp là gia đình nghiệp, một gia đình mang những đặc tính hoàn toàn khác 
biệt. Ở đây không phải nói về những nghiệp báo, mà nói về nghiệp trong ý nghĩa rộng 
hơn, nó đơn giản là hành động. Tâm bệnh của gia đình của nghiệp chính là sự ganh ty, so 
sánh và ghen ghét. Trí tuệ của gia đình Nghiệp được gọi là trí tuệ hoàn thành của mọi 
hành động hay Thành Sở Tác Trí. Nó mang tính siêu việt trong sự hoàn tất tất cả mọi 
việc không cần tốn nhiều hơi sức, hay bị vướng vào các chứng tâm bệnh. Đây là một 
thành tựu quả nhiên qua cách sống và tiếp nhận thế giới của chúng ta. Trong tất cả mọi 
trường hợp, siêu việt và bệnh hoạn, Nghiệp đều đem đến một kết quả—The next family 
1s the “karma famnily,” which 1s a different kettle of fish. In this case we are not talking 
about karmic debts, or karmic consequences; “karma” in this case simply means “action.” 
The neurotic quality of action or activity 1s connected with Jjealousy, comparison, and 
envy. The enliphtened aspect of karma 1s called the Wisdom of All-Accomplishing 
Action. It is the transcendental sense of complete fulfillment of action without being 
hassled or pushed Into neurosis. lt 1s natural fulfillment in how we relate with our world. 
In either case, whether we relate to karma family on the transcendental level or the 
neurotic level, karma 1s the energy of efficiency. 

Khi chúng ta sống trong gia đình Nghiệp qua màn vô minh chúng ta sẽ vô cùng khó chịu 
khi phát hiện ra một cọng tóc trong tách trà của chúng ta. Trước tiên chúng ta nghĩ là cái 
chén bị nứt và sợi tóc chính là cái lăn rạn nứt. Sau đó chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn vì 
cái tách không bị nứt và cái mà ta tưởng là lần nứt kia chỉ là một sợi tóc. Nhưng rồi 
chúng ta bắt đầu nhìn sợi tóc trong tách trà và trở nên bực dọc. Chúng ta thích thấy mọi 
việc phải được làm một cách có hiệu nghiệm và hoàn toàn tính sạch. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta đạt được sự tinh sạch thì chính sự tinh sạch ấy lại trở thành một vấn đề khác: 
chúng ta cảm thấy thiếu tự tin vì không còn gì để cai quản, hay không còn gì để tiếp tục 
thực hiện. Chúng ta luôn tìm cách kiểm soát lại từng chi tiết nhỏ nhất, bởi vì chúng ta 
luôn đòi hỏi phải sắc xảo trong mọi hiệu quả: If we have a karma family neurosis, we 
feel highly 1rritated 1ƒ we see a hair In our teacup. First we think that our cup 1s broken 
and that the hair 1s a crack In the cup. Then there 1s some relief. Our cup 1s not broken; 1t 
Just has a piece of hatr on the side. But then, we begin to look at the harr in our cup of tea, 
we become angry all over again. We would like to make everything very efficient, pure, 
and absolutely clean. However, If we do achieve cleanliness 1tself becomes a further 
problem: we feel Insecure because there 1s nothing to administer, nothing to work on. We 
constantly try to check every loose end. Being very keen on efficilency, we get hung up 
On I. 


b) 


đ) 


1985 


Nếu chúng ta gặp một người không có hiệu quả, một người bê tha trong cuộc sống, thì 
chúng ta xem anh ta là đáng kinh tởm. Chúng ta muốn bỏ rơi anh ta và không muốn có sự 
liên hệ gì đến con người như vậy, chắc chắn là chúng ta không thể nào kính trọng loại 
người như vậy, dù cho người ấy có là một nhạc sĩ kỳ tài hay một nhà khoa học nổi bật 
hay gì gì đi chăng nữa. Ngược lại, khi chúng ta gặp người có năng suất không có khuyết 
điểm nào, thì chúng ta tin rằng đó là người tốt nên làm bạn. Chúng ta chỉ muốn có quan 
hệ với những người có trách nhiệm và đàng hoàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng 
chúng ta cũng đang ganh ghét với những người có năng suất. Chúng ta muốn người khác 
có năng suất nhưng không hơn chúng ta: If we meet a person who is not efficient, who 
does not have his life together, we regard him as terrible person. We would like to get rid 
of such Inefficient people, and certainly we do not respect them, even If they are talented 
musiclans or outstanding sclentists or whatever they may be. On the other hand, If 
someone has immaculate efficiency, we believe that he 1s a good person to be with. We 
would like to associate ourselves exclusively with people who are both responsible and 
clean-up. However, we also find that we are envious and Jealous of such efficient people. 
We want others to be efficient, but not more efficlent than we are. 

Một trong những tâm bệnh của gia đình Nghiệp là muốn tạo một thế giới đồng nhất. 
Ngay cả khi chúng ta không có một tư tưởng triết lý nào, một sự hành trì thiển quán nào, 
một sự hiểu biết nào về tự ngã như thế nào, chúng ta vẫn tin rằng mình có khả năng giao 
tiếp với thế giới một cách thích hợp và đúng đắn. Chúng ta có thể diện và khả năng riêng 
của mình, chúng ta có thể tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong đời sống. Chúng ta 
cảm thấy khó chịu vì người khác không hành sử theo cách chúng ta hành xử. Nghiệp đi 
đôi với biểu tượng của gió. Gió không bao giờ thổi một lúc nhiều phương hướng, nó luôn 
luôn chỉ thổi một chiều. Đây chính là hình ảnh của con đường một chiều trong tâm ganh 
ghét hờn giận, những cái tâm luôn xé to những việc cỏn con. trong trí tuệ của Nghiệp sự 
ganh ghét không có mặt, chỉ còn lại năng lượng tích cực, khả năng hoàn tất công việc và 
sự cổi mở. Nói cách khác, tánh tích cực của gió được bảo tổn giống như những công việc 
tích cực của chúng ta luôn mang lại lợi lạc đến cho tất cả muôn loài. Chúng ta sẽ thấy 
những khả năng có thể được sử dụng một cách thích hợp một cách tự nhiên trong từng 
trường hợp. Hành động của chúng ta mang lại hậu quả tốt: The epitome of karma family 
ñ€UTOSIS 1S wanfting to create a uniform world. Even though we might have very litle 
phiosophy, very litle meditation, very litle consciousness In terms of developing 
ourselves, we feel that we can handle our world properly. We have composure, and we 
relate properly with the whole world, and we are resentful that everybody else does not 
see things in the same way that we do. Karma 1s connected with the element of wind. The 
wind never blows in all directions but 1t blows In one direction at a time. This 1s the one- 
way view Of resentment and envy, which picks on one liftle fault or virtue and blows 1t 
out of proportion. With karma wisdom, the quality of resentment falls away but the 
qualities of energy, fulfilliment of action, and openness remain. In other words, the active 
aspect of wind 1s retained so that our energetic activity touches everything 1n 1ts path. We 
see the possIbilities Iinherent In situations and automatically take the appropriate course. 
Action fulfñills 1ts purpose. 

Nghiệp nằm ở phương Bắc, qua màu xanh lục và hình thể một lưỡi gươm. Cuối cùng 
chúng ta đã nắm được tình hình; chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần, không có 


5) 


a) 


b) 


1986 


một thứ gì mà chúng ta chưa có. Chúng ta đã đem những món hàng mà chúng ta đã mua 
về nhà, hay đã mời được người tình. Chúng ta sẽ nói: “Hãy khép cửa lại, hãy khóa nó 
lại.” Đàn tràng ngũ phương Phật mang một ý nghĩa như thế, nó diễn tả tiến trình của một 
ngày trong đời sống của chúng ta: Karma family ¡s in the North. It is symbolized by a 
sword and the color green. Finally we have capture the whole situation: we have 
everything we need, and there 1s nothing more to get. We have brought our merchandise 
back home or our lover back home, and we say “let”s close the door; let's lock 1t.” So the 
mandala of the five Buddha families represents the progress of a whole day or a whole 
COUrse O action. 

Gia đình thứ năm là gia đình Phật. Gia đình Phật được liên đới với không gian. Năng 
lượng Phật chính là những nền tảng của hiện hữu hay là không gian căn bản. Đó chính là 
không gian hay khoảng dưỡng khí chung quanh chúng ta, yếu tế làm tổn tại các hiện 
hữu. Đây là những pháp luật và sự chắc chắn. Những thành viên của gia đình Phật có 
những cảm tính tự nhiên về các cảm thọ siêu hình có khả năng tư duy——The fifth family 
1s called the Buddha family. It is associated with the element of space. Buddha energy Is 
the foundation or the basic space. lt is the environment or oxygen that makes It possible 
for the other principles to function. It has a sedate, solid quality. Persons in this family 
have a strong sense of contemplative experience, and they are highly meditative. 

Tâm bệnh của gia đình Phật là cái ảo giác không thuộc vào trong không gian. Thường thì 
nó đi kèm theo không thích phát biểu về mình hay tính thụ động. Thí dụ chúng ta có thể 
thấy người hàng xóm phá hàng rào của chúng ta bằng cây búa tạ. Chúng ta có thể nghe 
và thấy rõ ràng, thật ra chúng ta đã theo dõi anh ta cả ngày, chúng ta thấy rõ anh ta làm 
thế nào để phá hư cái hàng rào. Nhưng thay vì phản ứng chúng ta chỉ nhìn một cách thụ 
động rồi trở vô cái nhà thân thuộc ấm áp của chúng ta. Chúng ta ăn sáng, ăn trưa, và ăn 
chiều và mặc kệ những gì đang xảy ra bên ngoài. Chúng ta như tê liệt, không thể nào nói 
chuyện được với người ngoài: Buddha neurosis 1s the quality of being “spaced-out” rather 
than spacious. It 1s often associated with an unwillingness to express ourselves. For 
example, we might see that our neighbors are destroying our picket fence with a sledge 
hammer. We can hear them and see them; In fact, we have been watching our neighbors 
at work all day, continuously smashing our picket fence. But Instead of reacting, we Just 
observe them and then we return to our snug little home. We eat our breakfast, lunch, and 
dinner and ignore what they are doing. We are paralyzed, unable to talk to outsiders. 

Một khía cạnh tâm bệnh khác của gia đình Phật là sự mặc nhiên của chúng ta đối với tất 
cả sự việc. Quần áo dơ của chúng ta chất chồng trong góc phòng. Thỉnh thoảng chúng ta 
còn dùng một miếng quần áo dơ ấy để lau cái gì đổ xuống sàn hay cái bàn, rồi lại quăng 
nó trở lại đống đồ dơ. Có lúc tất cả vớ của chúng ta đều dơ không còn mang được nữa, 
nhưng chúng ta vẫn để yên như thế: Another quality of Buddha neurosis is that we 
couldn”t be bothered. Our dirty laundry 1s piled up In a corner oŸ our room. Sometimes we 
use our laundry to wipe up spIlls on the floor or table and then we put it back on the same 
pIle. ÀAs time goes on, our dirty socks become unbearable, but we Just sit there. 

Nếu chúng ta tham gia chính trị và những đồng nghiệp để nghị chúng ta làm một kế 
hoạch gì đó và mở rộng hoạt động. Nếu chúng ta bị tâm bệnh của gia đình Phật, chúng ta 
sẽ chọn một hoạt động tốn ít công sức nhất. Chúng ta không muốn phải đối phó trực tiếp 
với những chỉ tiết về cách làm sao để hành sử với thực tại: If we are embarking on a 


đ) 


8) 


1987 


political career, our colleagues may suggest that we develop a certain proJect and expand 
Our Organization. If we have a Buddha neurosis, we will choose to develop the area that 
needs the least effort. We do not want to deal directly with the details of handling reality. 

Tiếp đãi bạn bè cũng là một sự khó chịu đối với chúng ta. Chúng ta thích tiếp đãi bạn 
trong một nhà hàng nào đó hơn là mời họ về nhà. Và nếu chúng ta muốn có một quan hệ 
tình cảm, thay vì ve vãn hay theo đuổi, hay nói chuyện với một người nào đó để làm 
quen thì chúng ta chỉ tìm người nào đó đã quen và đã có sẵn cảm tình với mình. Chúng ta 
cảm thấy vô cùng phiển phức trong việc nói chuyện với ai về vấn để gì: Entertaining 
friends 1s also a hassle. We prefer to take our friends to a restaurant rather than cook In 
our home. And If we want to have a love affair, instead of seducing a partner, talking to 
him or her and making friends, we Just look for somebody who 1s already keen on us. We 
cannot be bothered with talking somebody Into something. 

Đôi khi chúng ta có cẩm giác như đang lún sâu vào trong đất, vào trong bùn và đất. Đôi 
khi chúng ta cảm thấy thoải mái vì chúng ta nghĩ rằng mình là người vững vàng nhất 
trong vũ trụ. Chúng ta từ từ mỉm cười với chính mình vì chúng ta là người hạng nhất trong 
nhân loại. Nhưng có khi chúng ta cảm thấy mình là người cô đơn nhất trong toàn thể vũ 
trụ. Chúng ta không muốn khiêu vũ và nếu có ai đó mời chúng ta, chúng ta cảm thấy bối 
rối và khó chịu. Chúng ta luôn muốn ở yên trong góc nhà của chúng ta: Sometimes we 
feel we are sinking Into the earth, the solid mud and earth. Sometimes we feel good 
because we think we are the most stable person In the universe. We slowly begin to grin 
to ourselves, smile at ourselves, because we are the best person of all. We are the only 
person who manages to stay stable. But sometimes we feel that we are the loneliest 
person In the whole universe. We do not particularly like to dance, and we are asked to 
dance with somebody, we feel embarrassed and uncomfortable. We want to stay 1n our 
own little corner. 

Khi chúng ta đã vượt qua được những căn bệnh để chuyển nó thành trí tuệ của gia đình 
Phật thì nó cũng trở nên một cảm nhận rộng lớn về không gian, khoảng không gian 
chung quanh chúng ta trở nên không ngăn ngại cho tâm trí chúng ta. Đứng về khía cạnh 
giác ngộ thì Trí tuệ này được gọi là Như Lai Trí, hay trí tuệ có thể nhận biết tất cả ngoại 
cảnh chung quanh trong chính thật tánh của chúng. Trong giai đoạn đầu có thể cái trí tuệ 
này còn bị che lấp bởi một số tập khí, nhưng đồng thời đây cũng là giai đoạn để cái trí ấy 
phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi một định kiến nào. Trí tuệ của Như Lai rộng mở 
như chân trời bao la bát ngát: When the Ignoring quality of a Buddha neurosis 1s 
transmuted Into wIsdom, 1t becomes an environment of all-pervasive spaciousness. This 
enlightened aspect 1s called the Wisdom of All-Encompassing Space. In itself it might still 
have a somewhat desolate and empty quality, but at the same time, It 1s a quality of 
completely open potentfial. lt can accommodate anything. lt is spacious and vast like the 
sky. 

Trong bối cảnh đàn tràng Mạn Đà La của truyền thống Mật tông, năm gia đình Phật được 
xếp tại trung tâm và bốn điểm trọng yếu của đàn tràng. Đàn tràng của năm gia đình Phật 
dĩ nhiên tiêu biểu cho những khía cạn trí tuệ hay giải thoát của từng gia đình. Theo 
truyền thống gia đình Phật được đặt giữa đàn tràng. Nó nói lên vai trò quan trọng của trí 
tuệ và cũng là những phối hợp tương quan qua biểu tượng bánh xe màu trắng: In tantric 
Iconosraphy, the five Buddha families are arrayed In the center and the four cardinal 


1988 


poInts of a mandala. The mandala of the five Buddha families of course represents theIr 
wisdom or enlightened aspect. Traditionally, the Buddha family 1s In the center. That 1s to 
say, in the center there 1s the basic coordination and basic wisdom of Buddha, which 1s 
symbolized by a wheel and the color whIite. 


(IV) Những Đặc Tính Khác của Gia Đình Ngũ Phật — Other Characteristics 0ƒ the Families 


0ƒ Five Buddhas: 


(A) Ngũ Phật Sinh Ngũ Bồ Tát, Ngũ Kim Cang, và Ngũ Phẫn Nộ—Five Buddhas that 


1) 


a) 
b) 
c) 
2) 
a) 
b) 
c) 
3) 
a) 
b) 
c) 
4) 
a) 
b) 
c) 
3) 
a) 
b) 
c) 


correspond to the five Bodhisafvas: A bodhisattva who represents the Buddha”s 
dharmakaya, or spiritual body; wIsdom 1n øraciIousness and a pIerce or angry form agaInst 
evll. 

Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ba hình thức— Vairocana (Đại Nhật Như Lai) appears in the 
three [orms: 

Chuyển Pháp Luân Bồ Tát: Vajra-paramita Bodhisattva. 

Biến Chiếu Kim Cang: Universally Shining Vajrasattva. 

Bất Động Minh Vương: Arya-Acalanatha Raja. 

A Súc Bệ Phật dưới ba hình thức— Aksobhya appears in the three ƒorms: 

Hư Không Tạng: Akashagarbha. 

Như Ý: Complete Power. 

Quân Trà Lợi Minh Vương: Kundali-RaJa. 

Nam Phật (Bảo Sanh Phật) dưới ba hình thức— Ratnasambhava”s three ƒorms: 

Phổ Hiền: Samantabhadra. 

Tát Đỏa: Sattva-vajra. 

Giáng Tam thế Minh vương: Trailokyavijaya-raja. 

A Di Đà—Amitabha Buddha: 

Quán Thế Âm: Avalokitesvara. 

Pháp Kim Cang: DharmaraJa. 

Mã đầu Minh vương: Hayagriva—The horse-head Dharmapala. 

Bất Không Phật— Amoghasiddhi's three ƒorms: 

Di Lặc: Mattreya. 

Nghiệp Kim Cang: Karmavajra. 

Kim Cang Dạ Xoa: VaJrayaksa. 





(B) Ngũ Phật Ngũ Sắc— Five Buddhas that correspond to the five colors: Năm vị Phật tương 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 


ứng với Năm màu sắc —The five Buddhas correspond to five colours: 

Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với sắc Trắng: Vairocana Buddha corresponds to White. 
Phật A Súc Bệ tương ứng với sắc Xanh: Aksobhya Buddha corresponds to Blue. 

Phật Bảo Sanh hay Nam Phật tương ứng với sắc Vàng: Ratnasambhava Buddha 
corresponds to Yellow. 

Phật A Di Đà tương ứng với sắc Đồ: Amitabha Buddha corresponds to Red. 

Phật Ly Bố Úy hay Bất Không Phật tương ứng với sắc Xanh lá cây: Amoghasiddhi 
Buddha coresponds to Green. 


1989 


(C) Ngũ Phật Ngũ Đại— Five Buddhas that correspond to the five elemenfs: Ngũ Phật tương 
ứng với ngũ đại —The five Buddhas correspond to five elements: 

1) Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Hư Không: Vairocana Buddha corresponds to Space 
(Ether). 

2) Phật A Súc Bệ tương ứng với Đất: Aksobhya Buddha corresponds to Earth. 

3) Bảo Sanh Phật hay Nam Phật tương ứng với Lửa: Ratnasambhava Buddha corresponds to 
Frre. 

4) Phật A Di Đà tương ứng với Nước: Amitabha Buddha corresponds to Water. 

5) Phật Ly Bố Úy hay Bất không Phật tương ứng với Gió: Amoghasiddhi Buddha corrsponds 
to Wind or Air. 





(D) Ngũ Phật Ngũ VỊ— Five Buddhas that correspond to the five posifions: Năm vị Phật 
tương ứng với năm vị thế—The five Buddhas correspond to five positions: 

I) Phật Tỳ Lô Giá Na ở Trung tâm: Vairocana Buddha ¡in the Center. 

2) Phật A Súc Bệ ở Đông Độ: Aksobhya Buddha in the East. 

3) Phật Bảo Sanh hay Nam Phật ở Nam Độ: Ratnasambhava Buddha ¡in the South. 

4A Di Đà Phật ở Tây Phương: Amitabha Buddha in the West. 

5)_ Ly Bố Úy hay Bất Không Phật ở phương Bắc: Amoghasiddhi Buddha in the North. 


(E) Ngũ Phật Ngũ Quan— Five Buddhas that correspond to the five senses: Ngũ Phật tương 
ứng với ngũ quan—The five Buddhas correspond to five senses: 

1) Phật Tỳ Lô Giá Na tương ứng với Thị giác: Vairocana Buddha corresponds to Sight. 

2) PhậtA Súc Bệ tương ứng với Thính giác: Aksobhya Buddha corresponds to Sound. 

3) Phật bảo Sanh hay Nam Phật tương ứng với Khứu giác: Ratnasambhava corresponds to 
Smell. 

4) Phật A Di Đà tương ứng với VỊ giác: Amitabha Buddha corresponds to Taste. 

5) Phật Ly Bố Úy hay Bất Không tương ứng với Xúc giác: Amoghasiddhi Buddha 
corresponds to Touch. 


(V) Lục Tức Phật: Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên 
Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục Vị của Biệt Giáo—The six staøes of 
Bodhisattva developments as defined in the T”ien-T”ai Perfect or Final Teaching, In 
contrast with the ordinary six developments as found In the Differentiated or Separated 
School: 

(A) Ngoại Phàm — External or Common to all: 

I1) Lý Tức Phật: Mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh—Theoretical—Realization that all 
beings are of Buddha-nature. 

2) Danh Tự Tức Phật: Từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín 
thọ phụng hành đều có thể thành Phật-First step ¡in practical advance—The 
apprehension of terms, that those who only hear and believe are In the Buddha-law and 
potentially Buddha. 

(B) Nội Phàm— Internal for all: 

3) Quán hạnh Tức Phật: Chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành— 
Advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. 


4) 


5) 


6) 


1990 


Tương Tự Tức Phật: Đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật —Semblance 
Sfage, or approximation of truth and Ifs progressive experlential proof. 

Phần Chơn Tức Phật: Cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng 
sáng tỏ thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó—The 
real wisdom 1s gradually opened, the screen of ignorance 1s gradually rolled up, the mind 
1s clearer and clearer to totally clear. 

Cứu Cánh Tức Phật: Phá trừ tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác——Destroy 
all ignorance and delusions to attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 


(VIDThất Phật— Seven ancient Buddhas: See Chapter 57 (C). 


(VII)Thập Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười vị Phật mà chư Bồ Tát hay nói 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


đến—According to the Flower Adornment Sutra, there are Ten kinds of Buddha whom 
Great Enlightening Beings speak of: 

Thành Chánh Giác Phật: The Buddha of attainment of true enlightenment. 
Nguyện Phật: The Buddha of Vows. 

Nghiệp Báo Phật: The Buddha of rewards of action. 

Trụ trì Phật: The Buddha of preservation of true teaching. 

Niết Bàn Phật: The Buddha of Nirvana. 

Pháp giới Phật: The Buddha of the cosmos. 

Tâm Phật: The Buddha of Mind. 

Tam Muội Phật: The Buddha of concentrafion. 

Bổn Tánh Phật: The Buddha of Fundamental Nature. 


10) Tùy Nhạo Phật: The Buddha adapting to Menftalities. 


(F) Đức Phật A Di Đà 
Aimmitabha Buddha 
Ammta (p)—Armfayus (skf) 


(D Tổng quan về Đức Phật A Di Đà —An overview ogƒ Amifabha: Có nhiều tên gọi Phật A 


Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang 
và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn 
kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật đang chủ trì Tây Phương Tịnh Độ, nơi 
mà chúng sanh được vãng sanh nhờ thành tâm trì nệm hồng danh của Ngài, nhứt là vào 
lúc lâm chung. A Di Đà là vị Phật được tôn kính rộng rãi nhất trong các vị Phật phi lịch 
sử. Kỳ thật, trong các tông phái Tịnh Độ, Ngài che mờ cả Phật Tỳ Lô Giá Na và Đức 
Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni. Ngài còn nhiều tên khác—There are several names for 
“A Di Đà Phật” in several other languages; however, Amitabha 1s the most commonly 
used name for the Buddha of Infinite Light and Iniinte Life. A transhistorical Buddha 
venerated by most Mahayana schools. He presides over the Western Pure Land where 
anyone can be reborn through utterly sincere recitation of His Name, particularly at the 


1991 


time of death. Amitabha 1s the most widely venerated of the non-historical or Dhyani- 
Buddhas. Indeed, In the Pure Land sects, he overshadows both Vairocana and the historIc 
Buddha SakyamunI. 


(I1 Lược sử của Đức Phật A Di Đà— Sumunary oƒ history oƒ Amitabha Buddha: 


D 


2) 


3) 


4) 


Vị Phật lịch sử được tôn kính bởi các trường phái Đại thừa (Thiên Thai, Mật tông, Thiễn, 
Tịnh Độ, v.v): A transhistorical Buddha venerated by all Mahayana schools (T”1en TỶaI, 
Esoteric, Zen, Pure Land, etc). 

Amitayus nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Vị Phật lịch sử được trường phái Đại thừa tôn 
kính. Ngài đang ngự trị nơi Tây Phương Tịnh Độ, nơi vãng sanh cho những ai chí thành 
niệm hồng danh Ngài, nhứt là lúc lâm chung: Amitabha is the most commonly used name 
for the Buddha of Infinite Light and Infinite Life In the Western Land of Ultimate Bliss. 
A transhistorical Buddha venerated by all Mahayana schools. He presides over the 
Western Pure Land where anyone can be reborn through utterly sincere recitation of His 
name, particularly at the time of death. 

Vị Phật chính được trì niệm bởi Phật tử của trường phái Tịnh Độ tại các nước Tàu, Nhật, 
Việt và Đại Hàn. Theo truyền thống này thì những ai trì tụng hồng danh của Ngài với 
lòng tin chân thành sẽ được tái sanh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Bên Nhật, thực hành 
quan trọng nhất là trì nệm “Nembutsu.” Bên Trung Hoa thì trì tụng “Namo A-mi-to-fo.” 
Còn bên Việt Nam thì tụng “Nam Mô A Di Đà Phật.” Tất cả đều có nghĩa là “Tán thán 
Đức Phật A Di Đà.” Theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà (see Forty-eight vows 
of Amitabha), bất cứ ai khẩn nguyện mười lần để mong vãng sanh về Tây Phương Cực 
Lạc, chắc chắn sẽ được sanh về cõi ấy. Người ta thường nói đây là cách “tu dễ” vì chỉ 
dựa vào niềm tin và sự lặp đi lặp lại của sự trì tụng, hơn là phải thực hành thiển tập khó 
khăn: The Buddha who 1s the main obJect of devotion In the the Pure Land School of 
Buddhism in China, Japan, Vietnam and Korea. This tradition holds that people who 
recite his name with a sincere faith are reborn in Sukhavati. In Japan, the most Important 
practice for achieving this 1s recitation of the “Nembutsu” or “Namo Amida Butsu.” In 
China, “Namo A-mi-fo-fo.” And in Vietnam, “Nam Mô A Di Đà Phật.” These all have 
the same meaning: “Praise to Amitabha Buddha.” According to Amitabha”s eighteenth 
vow, anyone who Invokes Amitabha”s name ten times, or desires rebirth in Sukhavati ten 
times, wIll surely be reborn there. Thịs 1s often referred to as an “easy practice,” because 
1t 1s based on faith and repetition of recitation of the formula “Namo Amitabha Buddha,” 
rather than on difficult meditational practices. 

Sự thờ phụng Đức Phật A Di Đà chịu ảnh hưởng nặng nề của Ba Tư, bắt đầu từ những 
năm đầu công nguyên. A Di Đà Phật là Vô Lượng Quang Như Lai và cõi Cực Lạc của 
Ngài ở phương Tây. Ngài cũng còn được biết dưới tên Vô Lượng Thọ (Amitayus), vì sự 
trường thọ (ayus) của Ngài. Một số lớn kinh văn dành cho Vô Lượng Quang Phật; cuốn 
kinh được biết tới nhiều nhất là Sukhavati-vyuha, Kinh Di Đà, mô tả Thiên đàng của 
Ngài, nguồn gốc và cách cấu tạo của cõi ấy: The cult of Amitabha shows strong lranian 
influence, and began about the first years of Christain Era. Amitabha 1s the Buddha of 
Infinie (Amita) Light (abha) and his kingdom 1s in the West. He 1s known as Amitayus, 
because his life-span (ayuh) 1s infinite (amita). À great number of texts are devoted to 


5) 


1992 


Amitabha. The best known among them 1s the Sukhavati-vyuha, the Array of the Happy 
Land, which describes his Paradise, 1†s origin and structure. 

Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật chủ trì Tây phương Cực Lạc. Ngài là 
đối tượng thờ cúng và tu tập của các phái Tịnh độ ở Tàu và Nhật. Ngài thường ngồi ở 
giữa liên đài ám chỉ sự thanh tịnh. Ngài thường xuất hiện cùng với bên phải là Đại thế 
chí và bên trái là Quán Thế Âm (Phật A Di Đà ngồi còn hai vị Bồ Tát thì đứng): Name 
of a mythical Buddha—The Buddha of Infinite Light and Infimte Life—The presiding 
Buddha of the Western Paradise worshipped in Pure Land Buddhism. Most often he 1s 
seated ¡in the middle of a lotus blossom, symbol of purity. He often appears together with 
Avalokitesvara on his left hand and Mahasthamaprapta on his right hand (Amitabha 1s 
seated and the two Bodhisattvas stand). 


(HI)Tín ngưỡng A Di Đà theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 


Ù 


2) 


Giáo— Armnta-peifism qccording to Proƒ. Junjiro Takakusu in The Essentials oƒ Buddhist 
Plhưlosophy: 

Tín ngưỡng Di Đà tiêu biểu bởi Tịnh Độ Tông của ngài Pháp Nhiên, Chân tông của Thân 
Loan, và Thời Tông của Nhất Biến cho thấy một sắc thái độc đáo của Phật giáo. Trong 
lúc tất cả các tông phái khác của Đại Thừa chuyên chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh 
Độ lại dạy y chỉ nơi Phật lực: Amita-peitism, as represented by the Pure Land School of 
Fa-Ran, the Shingon of Shin-Ran, and Shih-Tsung of I-Bien shows a unique aspect of 
Buddhism. While all other schools of Mahayana Insist on self-enlightenment, these 
schools teach sole reliance on the Buddha”s power. 

Đức Phật của những tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca Mâu Ni, trong lúc Đức 
Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ: The Buddha 
of all other exoteric schools 1s Sakyamuni, while the Buddha of these schools 1s Amita, or 
Amitabha, or Amitayus. 


(IV)Quốc độ của Đúc Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc—The Land oƒ Bliss oƒ 


Ù 


2) 


Amitabha Buddha is laid in the Western Quarter: 

Phán giáo theo quan điểm của Pháp Nhiên là chia thành hai thuyết Thánh đạo và Tịnh 
Độ, nguyên lai do Đạo Xước để xướng ở Trung Hoa vào khoảng năm 645 sau Tây Lịch. 
Học thuyết đầu là “Nan Hành Đạo,” trong lúc học thuyết sau là “Dị Hành Đạo” được 
Long Thọ xác định: The critical division of the Buddha”s teaching adopted by Fa-Ran was 
1nto the two doctrines of the Holy Path and the Pure Land, originally proposed by T”ao- 
Ch'o of China in 645 A.D. The former 1s the difficult way to traverse while the latter 1s 
the easy way to travel defined by Nagarjuna. 

Còn một lối phân chia khác do ngài Thế Thân để xướng, và Đạo Xước minh giải, đó là 
con đường tự lực và tha lực. Tha lực ở đây có nghĩa là năng lực của Đức Phật A Di Đà, 
chớ không phải của bất cứ ai khác. Ai đi theo Thánh đạo có thể thành Phật quả trong thế 
gian nầy nếu họ có đầy đủ căn cơ, trong lúc có những người chỉ khát vọng vãng sanh 
Tịnh Độ và thành Phật tại đó: There 1s another division which was proposed by 
Vasubandhu and elucidated by T”ao-Ch'o, that 1s, the ways of self-power and anotherˆs 
power. Another's power here means the power of Amitabha Buddha, not any other”s 
power. Those who pursue the Holy Path can attainn Buddhahood ¡n this world, 1f they are 


1993 


qualified, while other Just want to seek rebirth in the Pure Land and attain the 
Buddhahood there. 


(V) Những danh hiệu khác nhau của Đức Phật A Di Đà —Amitabha Buddha also has 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 


several other tifles: 

A Di Đà Như Lai: Amitabha Tathagata. 

Vô Lượng Quang Như Lai: Measureless Brightness of Tathagata (Buddha of Boundless 
Light or Buddha of Unlimited Light)—“Amitabha” là một Phạn ngữ chỉ “Vô Lượng 
Quang.” Đây là một vị Phật ngự tại Thiên Đường Tây Phương, cõi nước mà chúng sanh 
sanh vào chắc chắn sẽ đạt thành Phật quả trong một đời. Điều kiện tu tập trong cõi thiên 
đường này là tốt nhất cho những ai tu tập Phật pháp, y theo những lời nguyện đời trước 
của Đức Phật A Di Đà —Amitabha is a Sanskrit term for “Limitless Light.” A Buddha 
who 1s said to preside over the western paradise of SukhavatI, a realm in which bengs 
born there are assured of attaining buddhahood in that lifetime. The conditions of the 
paradise are optimal for practice of Budhism, In accordance with Amitabha”s former 
VOWS. 

Vô Biên Quang Như Lai: Limitless Brightness of Tathagata. 

Vô Ngại Quang Như Lai: No Fear Brightness of Tathagata (Buddha of Irresistible Light). 
Vô Đối Quang Như Lai: No Objection Brightness of Tathagata (Buddha of Incomparable 
LighÐ). 

Diệm Vương Quang Như Lai: Volcano King Brightness of Tathagata (Buddha of Flame- 
King Light or Yama). 

Thanh Tịnh Quang Như Lai: Purifiction Brightness of Tathagata (Buddha of Pure Light). 
Hoan Hỷ Quang Như Lai: Joyful and Detached Brightness of Tathagata (Buddha of 
Joyous Light). 

Trí Huệ Quang Như Lai: Brightness of Knowledge and Favour of Tathagata (Buddha of 
Wisdom LJIght). 


10) Nan Tư Quang Như Lai: Brightness of Difficult Privacy of Tathagata (Buddha of 


Unconcerivable Light). 


11) Bất Đoạn Quang Như Lai: Perpetual Brightness of Tathagata (Buddha of Unending 


LighÐ. 


12) Vô Xưng Quang Như Lai: Brightness of Non-Proclamation of Tathagata (Buddha of 


Indescribable Light). 


13) Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai: Brightness of Super Sun and Moon of Tathagata 


(Buddha of Light Surpassing that of Sun and Moon). 


14) Vô Lượng Thọ Phật —Buddha of Boundless Age (Life): Một sự hiển hiện dưới hình thức 


khác của Đức Phật A Di Đà, đặc biệt liên hệ với vô lượng thọ. Người ta thường họa hình 
Ngài có da đỏ và tay cầm bát khất thực chứa đựng thuốc trường sinh. Vị Phật này, trong 
đời quá khứ tên là Tỳ Kheo Dharmacara, có lời nguyện sẽ tạo ra cõi nước tu tập lý tưởng 
cho chúng sanh nào muốn đạt thành Phật quả. Đức Phật A Di Đà thường được phác họa 
ngồi, trên tay cầm chiếc bình đựng mật hoa bất tử—An alternative manifestation of 
Amitabha Buddha, who 1s particularly associated with longevity. He 1s usually depicted 
with red skin and holding a begging-bowl containing the elixir of Iimmortality. Thịs 
Buddha, In a lifetime during which he was a monk named Dharmakara, had his vows to 


1994 


create a realm that would be the ideal training ground for beings aspiring to Buddhahood. 
Amitabha Buddha is usually depicted as sitting with a vessel of nectar of Immortality In 
his hands. 


15) Vô Lượng Cam Lộ Vương Như Lai: Buddha of Infinite King of Sweet-Dew: Sweet-Dew 


King. 


(VI) Đức Phật A Di Đà và những lời thệ nguyện rộng sâu —Amntabha Buddha with His all- 


Ù 


2) 


€HCOIDđSSIHE VOWS: 

Vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức Phật A Di Đà đã 
phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho những lời nguyện nây là lời 
nguyện thứ 18 và 11 —Because according to the Longer Amitabha Sutra or the Infinite 
Life Sutra, In his previous lifetimes, Amitabha Buddha has made forty-eight profound, 
all-encompassing vows. The general tenor of these vows Is best exemplified in the 
eighteenth and eleventh vows—See Forty-eight vows of Amitabha (11) and (18) im 
Chapter 57. 

Chúng sanh ở cõi Ta Bà niệm hồng danh Phật A Di Đà để cầu vãng sanh Cực Lạc do 
Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi Tịnh Độ, nguyện tiếp dẫn 
từ bậc Bồ Tát, cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác—Sentient beings in the Saha World 
recite Amitabha Buddhaˆs name with a wish to be reborn ¡In the Pure Land because 
Amitabha Buddha has adorned the Western Pure Land with forty-eight lofty Vows. These 
vows (parficularly the eighteenth Vow of “welcoming and escorting”) embrace all 
sentient beings, from Bodhisattvas to common beings full of evIl transgresslons. 


(VII) Kinh A Di Đà— Amitabha Sufra: Sukhavati Vyuha Sutra (skt)—Sutra of Amitabha. 
(A) An overview of “Amitabha Sutra”: Tổng quan về Kinh A Di Đà—Một trong ba bộ kinh 


chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch sang Hán tự. 
Tên đủ của kinh được dịch từ Hoa Ngữ là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Có hai bộ, một là 
bộ kinh dài và một là bộ kinh ngắn, cả hai đều mang tên là “Kinh A Di Đà” và cả hai 
đều lấy chủ để Đức Phật A Di Đà, Tây phương Tịnh độ. Cực Lạc là tên của quốc độ này. 
Còn một bộ kinh khác cũng diễn tả về cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là Kinh Quán A Di 
Đà Kinh hay Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Ba bộ kinh này lập thành Tịnh Độ Tam Kinh. 
Bộ kinh dài giải thích về 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong tiền kiếp và sự hiện 
thực của quốc độ Cực Lạc. Bộ Quán A Di Đà Kinh hướng dẫn cách tu và nói về mười 
sáu pháp quán nhằm giúp đưa hành giả đến chỗ hóa sanh Cựu Lạc. Cả hai bộ kinh đều 
bao gồm những pháp được thuyết giảng do sự yêu cầu của chúng sanh. Bộ Trường A Di 
Đà thì do ngài A Nan thỉnh Phật, còn bộ Quán A Di Đà Kinh thì do bà hoàng hậu Vi Đề 
Hy, mẹ của ác vương tử A Xà Thế, thỉnh cầu Phật thuyết giảng. Trong khi bộ A Di Đà, 
dù là bộ kinh ngắn nhất trong ba bộ, nhưng không phải là không quan trọng. Đây là bộ 
kinh trong phân bộ “Vô vấn tự thuyết” kinh của Đức Phật. Nói cách khác, Đức Phật tự ý 
thuyết bộ kinh này, vượt hẳn ra ngoài thông lệ là phải chờ ai hỏi thì Ngài mới thuyết 
giảng. Đức Phật nói rằng trong thời ngũ trược ác thế, những lời thuyết giảng trong kinh 
này thật là khó tin. Kinh Tiểu Bộ còn giảng về nguyên nhân và hoàn cảnh tái sanh vào 
quốc độ Cực Lạc. Lời nhắn nhủ chủ yếu trong Kinh này dạy chúng ta nệm “Nam Mô A 
Di Đà Phật.” Đức Phật A Di Đà có một quan hệ thật lớn với chúng sanh trong cõi ta bà. 


1995 


Trước khi thành Phật, Ngài đã lập 48 lời nguyện và trong mỗi lời nguyện đều quan hệ tới 
việc đưa chúng sanh đến Phật quả. Lúc đó Ngài chính là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài nói: 
“Khi tôi thành Phật, tôi nguyện rằng chúng sanh nào niệm hồng danh tôi đều sẽ được 
thành Phật. Nếu không tôi nguyên không đắc thành Chánh Đẳng Chánh Giác.” Vì 
nguyện lực của Ngài, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh tái sanh vào quốc độ nơi 
mà họ có thể thành Phật. Nguyện lực này hấp dẫn chúng sanh về cõi Cực Lạc cũng như 
khối nam châm hút lấy mạt sắt vậy. Nếu chúng sanh niệm tên Ngài mà không thành Phật 
thì Ngài nhất quyết không thành Phật. Quả là một lời nguyện vô cùng vĩ đại vậy! —See 
Smaller text of Sukhavati-vyuha—Short form of Amitabha Sutra. One of the three basic 
sutras of the Pure Land sect. It was translated Into Chinese by KumarajJiva. The complete 
tile translated from the Chinese 1s The Buddha Speaks of Amitabha Sutra. There are two 
sutras, the large and the small (Sukhavati-vyuha-sutra, large and small), both sutras have 
the same tile “Amitabha Sutra” and take their subJect as Amitabha Buddha, his pure 
Buddhaland to the West. Ultimate Bliss 1s the name of this land. There is another sutra 
also describes Sukhavati: the Meditation on Amitabha Sutra or the Meditation on the 
Infimte Life Sutra. Together, these three sutras comprise the three basic texts of the Pure 
Land School. The large sutra explains Amitabha Buddha”s 48 vows made In His former 
life and their realization in the Land of Ultimate Bliss. The Meditation on Amitabha Sutra 
Is a guide to cultivation and describes a series of sixteen meditations which lead to 
varlous grades of rebirth by transformation ¡n the Land of Ultimate Bliss. Both sutras 
contain Dharmas preached in specific response to the requesfs of sentient beings. The 
largee Amitabh Sutra, at the request of Ananda, the Meditation on Amitabha Sutra at the 
request of Vaidehi, queen mother of wicked Prince AJatasatru. The small Amitabha 
Sutra, although the shortest of the three, 1s by no means less important than the other two 
for the entire sutra belongs to the “self-spoken division.” In other words, the Buddha 
spontaneously preached the Dharma of this sutra, over-stepping the usual practice of 
speaking Dharma only upon request. The Buddha proclaims in this sutra that in the evil 
time of the five turbidities, this dharma 1s extremely difficult to believe. The sutra also 
explains the causes and circumstances for rebirth in the Land of Uluimate Bliss. The 
essential message of this sutra 1s to teach us to recite the name “Namo Amitabha 
Buddha.” Amitabha Buddha has a great Iniinity with living beings in the Saha world. 
Before realizing Buddhahood, he made forty-eight vows and each vow Involved taking 
living beings to Buddha-hood. At that time, he was a Bhiksu named Dharma-Treasure or 
Dharmakara. He said: “When I realize Buddhahood, I vow that living beings who recIte 
my name will also realize Buddhahood. Otherwise, I won't.” By the power of his vows, 
Amitabha Buddha leads all beings to rebirth in his country where they realize 
Buddhahood. This power attracts living beings to the Land of Ulumate Bliss, Jjust as a 
magnet attracts 1ron filings. If living beings do not attain enlightenment, he himself won't 
realize Buddhahood. What a great vowl. 
(B) Kinh A Di Đà Tiểu Bổn—Smaller text of Sukhavati-vyuha: See Chapter 7. 


(VIII) Nguyện A Di Đà— Armmifabha?s Vows: A Di Đà nguyện trở thành Vô Lượng Quang, Vô 
Lượng Thọ, người giải thoát và chiếu rọi kho trí tuệ và công đức, giác ngộ mọi quốc độ, 
và giải thoát chư chúng sanh đau khổ. Đây là mười nguyện quan trọng nhất trong số 48 


Œ) 


1996 


lời nguyện của Đức Phật A Di Đà—Amitabha vowed to become the source of unlimited 
Light and Boundless Life, freeing and radiating the treasure of his wisdom and virtue, 
enlightening all lands and emancipating all suffering people. These are ten of the most 
Imporfant vows In the Amitabhaˆs forty-eight vows—See Như Lai Nguyện in Chapter 57 
(Vì). 


(G) Đức Phật Thích Ca 


Sakyamuni Buddha 
See Chapter Qne 


(H) Phật Dược Sư 
Bhaisajya-Guru-yaidurya-prabhasa (sk£) 


Tổng quan về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai—An overview 0ƒ “Buddha oƒ 
Medicine”: Bhaisajya-Guru-vaidurya-prabhasa (sk)—Bề Sát Xã Lũ Lô—Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai—Đại Y Vương Phật—Y Vương Thiện Thệ—Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang, giáo chủ của nước Tịnh Lưu Ly ở phương đông, có khả năng chữa lành bá bệnh 
cho chúng sanh, kể cả bệnh vô minh hay ngu si. Bhaisajyaguru Còn được gọi là Dược 
Sư hay Dược Vương. Phật Dược Sư trong nhiều truyền thống Đại Thừa đặc biệt liên hệ 
tới sự chữa lành các bệnh. Ngài thường được phác họa một tay cầm thuốc và một tay 
cầm phương thức trị liệu. Trong Kinh Dược Sư, Ngài được nói đến qua 12 đại nguyện 
trong tiền kiếp, trong đó Ngài chú tâm đến việc chữa lành bệnh hoạn làm khổ não chúng 
sanh. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, giáo chủ của nước Tịnh Lưu Ly ở phương đông, có 
khả năng chữa lành bá bệnh cho chúng sanh, kể cả bệnh vô minh hay ngu si. Hình tượng 
của Ngài thường được đặt bên trái của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuất xứ của Ngài 
chưa được biết rõ, nhưng có nhiều kinh liên hệ tới ngài. Ngài là một hình ảnh quan trọng 
trong Phật giáo tại các xứ Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. Theo Kinh 
Dược Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng ở phương Đông cách cõi Ta Bà 
hơn mười căn dà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy 
hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai 
nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình cầu chi được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
khẳng định với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có nói đến mãn một kiếp hay hơn 
một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có thể nói ngay rằng cõi 
Phật kia không có đàn bà, không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không.”—The 
Buddha of Medicine, who heals all diseases, Iincluding the disease of ignorance. His 
Image Is often at the left of Sakyamuni Buddha's, and he 1s associated with the east. The 
history of this personification 1s not yet known, but there are several sutras relating to 
him. When he was a Bodhisattva, he Initiated 12 great vows to cause living beings to 
obtain what they wish. Also called Medicine Teacher or Medicine King. The “Medicine 


1997 


Buddha” who in many Mahayana traditions 1s particularly associated with healing. He 1s 
often pictured Iconographically as holding healing herbs in one hand and medical 
treatises in the other. In the BhaisJyaguru-sutra he 1s said to have made twelve øreat vOws 
1n a previous life, several of which Iindicate his desre to focus on healing physical 
ailments that afflict sentient beings. The Buddha of Medicine, who heals all diseases, 
including the disease of Ignorance. His Image 1s often at the left of Sakyamuni Buddha's, 
and he 1s associated with the east. The history of this personification 1s not yet known, but 
there are several sutras relating to him. When he was a Bodhisattva, he Initiated 12 great 
VOWS fo cause living beings to obtain what they wish. He 1s an imporfant figure In 
Buddhism In China, Japan, Tibet, and Vietnam, etc. According to The Medicine Buddha 
Sutra, the Buddha said to ManJusri Bodhisattva: “East of this world, past countless 
Buddha-lands, more numerous than the grains of sand in ten Ganges Rivers, there eXIsts a 
world called Pure Lapis Lazuli. The Buddha of that world 1s called the Medicine Buddha 
LapIs Lazuli Radiance Tathagata, Arhat, the Perfectly Enlightened, Perfect in Mind and 
Deed, Well Gone, Knower of the World, Unsurpassed Being, Tamer of Passions, Teacher 
of Gods and Men, Buddha, World Honoured One. When the World Honoured Medicine 
Buddha was treading the Bodhisattva path, he solemnly made Twelve Great Vows to 
grant sentlent beings whatever they desired. Sakyamuni Buddha confirmed ManJjusri 
Bodhisattva: “I cannot possibly describe them all, not even I1f [ were to speak for an eon 
or more. However, this Buddha-land 1s utterly pure. You will find no temptations, no Evil 
Paths nor even cries of suffering there.” 


(II) Tiếp Dẫn Đạo Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai—A Welcomer and Escorter oƒ all 


1) 


kinds 0ƒ senftent beings: 

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang độ kẻ tham lẫn bị đọa vào ngạ quỷ hay súc sanh nhưng 
vẫn còn nhớ đến tên Ngài— Medicine Buddha welcomes and escorts living beings who are 
born in the realrms oƒthe hungry ghosts and animals for their greed and stinginess, but stiHH 
remember the Buddha's name: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
trong Kinh Dược Sư như sau: “Có những kẻ không nhận thức lẽ thiện ác, chỉ một bể tham 
lam mà không hề biết bố thí và phước báo của bố thí là gì. Ngu muội, vô trí, thiếu cả đức 
tin. Dồn chứa tài sẳn vàng ngọc cho nhiều, nỗ lực mà ôm giữ. Thấy người xin đến, lòng 
họ không vui. Giả sử bất đắc dĩ phải bố thí thì họ cẩm thấy thật tiếc rẽ như đang cắt thịt 
mình vậy. Lại còn những kẻ tham xan (tham lam keo kiết), dồn chứa tài sản mà đối với 
bản thân họ, họ còn không hưởng dụng, huống chi có thể đem cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, 
người làm hay kẻ đến xin. Những kẻ ấy, sinh mạng kết thúc ở đây thì sanh trong thế giới 
nga quỷ hay súc sanh. Nhưng xưa kia, khi ở trong loài người, từng được thoáng nghe danh 
hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên ngày nay dù ở trong ác đạo, vẫn 
thoáng nhớ danh hiệu của Đức Như Lai ấy, và ngay khi nhớ thì chết ở ác đạo mà sanh lại 
làm người, được sự nhớ đời trước nên sợ nỗi khổ ác đạo mà không ham dục lạc, thích bố 
thí và ca tụng người bố thí. Có gì cũng không tiếc. Dần dần tiếp theo, đầu, mắt, tay chân, 
máu thịt, và những bộ phận khác của cơ thể, còn có thể đem cho người đến xin, huống là 
những thứ tiển tài sản vật khác —Sakyamuni Buddha told Manjusri ¡in the Medicine 
Buddha Sutra as follows: “There are living beings who don't distinguish good from evIl, 
who Indulge in greed and stinginess, and who know nothing oŸ giving or 1ts rewards. They 


2) 


1998 


are sfupid, ignorant, and lack the foundation of faith. They accumulate much wealth and 
many treasures and ardently guard them. When they see a beggar coming, they feel 
displeased. When they have to practice an act of charity that does not benefit themselves, 
they feel as though they were cutting a piece of flesh from thetr body, and they suffer 
deep and painful regret. There are other innumerable avaricilous and miserly living 
beings who hoard money and necessities that they don”t use even for themselves, how 
much less for their parents, wives, or servants, or for beggars! At the end of their lives, 
such beings wIll be reborn among the hungry ghosts or animals. If they heard the name of 
that Buddha, Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, In their former human 
existence, and they recall that Tathagata”s name for the briefest moment while they are 
In the evil destinies, they will immediately be reborn In the human realm. Moreover, they 
wIll remember their past lives and wIll dread the sufferings of the evil destines. They 
wIll not delight in worldly pleasures, but will reJolce in giving and prailse others who 
gIive. They wIll not begrudge giving whatever they have. Gradually, to those who come to 
beg, they will be able to gIve away their own head, eyes, hands, and even their entire 
body, to say nothing of their money and property ! 

Đúc Dược Sự Lưu Ly Quang Như Lai độ những kẻ phá giới, những kẻ phá hoại chánh 
kiến, những kẻ phế bỏ đa văn, những kê đa văn mà thượng mạn... Medicine Vaidurya 
Light Tathagaf welcomes those who violate the sila, those who destroy proper views, those 
who neglect learning, those who are learned but rise to overweening pride...: Những người 
đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng có cơ may 
được nghe tên Ngài. Có kẻ dù thọ giới pháp Như Lai mà lại phá giới pháp ấy. Có kẻ 
không phá giới pháp mà phá quy tắc. Có kẻ đối với giới pháp và quy tắc tuy không phá 
hoại, nhưng lại phá hoại chánh kiến. Có kẻ không phá hoại chánh kiến mà phế bổ đa 
văn, nên đối với ý nghĩa sâu xa của Kinh Phật nói không thể lý giải được. Có kẻ tuy đa 
văn mà thượng mạn, vì thượng mạn che mờ tâm trí nên luôn cho mình là phải, người là 
trái, ghét chê cả chánh pháp, làm bè đảng với tà ma. Những kẻ u mê như vậy tự mình đã 
làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người khác rơi xuống hố lớn nguy hiểm. Những kẻ ấy 
đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng nếu được 
nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì bỏ ngay tánh ác, tu các 
pháp lành, và sẽ không sa vào các đường dữ. Giả sử có kẻ vẫn không thể bỏ ngay tánh 
ác hay tu ngay các pháp lành mà phải sa vào ác đạo đi nữa, thì nhờ uy lực của Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ thoáng nghe được danh hiệu của Ngài, sinh 
mạng kết thúc ở ác đạo, sanh lại trong cõi người, được chánh kiến, tinh tấn, và ý thích 
khéo điêu luyện, nên thoát ly gia đình, đi đến phi gia đình, ở trong pháp Như Lai mà thọ 
giới, giữ giới, không có phạm giới mà lại chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu 
xa mà lại viễn ly thượng mạn, không chê chánh pháp, không làm bạn ma, dần dần tu 
hành các hạnh Bồ Tát và đầy đủ một cách mau chóng—These beings will drift endlessly 
In the realms of hells, ghosts or animal, but they have a chance to hear His name. There 
are beings who, although they study under the Tathagata, nonetheless violate the 
precepts. Others, although they do not violate the precepts, nonetheless, transgress the 
rules and regulations. Others, although they do not violate the precepts or rules and 
regulations, nonetheless destroy their own proper views, nonetheless neglect learning, so 
they are unable to understand the profound meaning of the Sutras that the Buddha speaks. 


1999 


Others, although they are learned, nonetheless øIve rise to overweening pride. Shadowed 
by overweening pride, they Justify themselves and disparage others, slander the Proper 
Dharma, and Join the retinue of demons. Such fools act on their misguided views and 
further, cause Iimmeasurable millions of beings to fall into pits of great danger. These 
beings w1ll drift endlessly in the realms of the hells, hungry ghosts, and animals. But 1f 
they hear the name of Medicine Master Vaidurya Lipht Tathagata, they will be able to 
renounce therr evil practices and cultivate wholesome Dharmas, and thereby avoid falling 
Iinto the evil destinies. If those who have fallen Into the evil destinies because they could 
not renounce their evil practices and cultivate wholesome Dharmas, by the awesome 
power of the past vows of that Tathagata, get to hear his naem for only a momeit, then 
after they pass out of that existence, they will be reborn agaIn as human beings. They wIll 
hold proper views and will be ever vigorous. Their minds will be regulated and joyful, 
enabling them to renounce their families and leave the householderˆs life. They will take 
up and maintain study of the Tathagata's Dharma without any violation. They will 
understand profound meanings and yet be free from overweening pride. They will not 
slander the Proper Dharma and will never join the ranks of demons. They wIll 
progressively cultivate the practices of Bodhisattvas and will soon bring them to 
perfection. 

3) Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai độ những kê chấp chứa tham lẫn...Những người 
đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng có cơ may 
được nghe tên Ngài—Mledicine Vaidurya Light Tathagata welcomes and escorts those who 
harbor greed and jealousy, those who praise themselves and disparage others...Ihese 
beings will drỰt endlessly in the realms oƒ hells, ghosts or animal, but they have a chance 
to hear His name: Có những kẻ tham lẫn ganh ghét, ca tụng bản thân, công kích kẻ khác, 
nên sẽ sa vào ba đường dữ, chịu đựng khổ sở khốc liệt trong vô số ngàn năm, rồi sinh 
mạng kết thúc ở đó mà tái sanh làm trâu bò, lừa ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, đói 
khát hành hạ, lại luôn mang nặng, chở nhiều. Nếu được làm người thì sanh trong gia đình 
hèn hạ, làm tôi tớ, bị người sai sử, thường không có tự do. Nhưng nếu xưa kia khi còn làm 
người, từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì do nhân lành 
ấy mà nay nhớ lại, chí tâm quy-y, nhờ thần lực của Phật mà thoát hết khổ sở, giác quan 
tinh nhuệ, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, thường gặp thiện hữu, dứt hẳn lưới ma, 
đập vỏ vô minh, làm khô cạn sông phiển não, giải thoát hết thẩy sinh lão bệnh tử, lo 
buồn khổ não—There are sentient beings who harbor stinginess, greed and jealousy, who 
praise themselves and disparage others, they will fall into the three evil destinies for 
countless thousands of years where they will undergo Intense suffering. After undergoIing 
1ntense suffering, at the end of therr lives they wIll be reborn 1n the world as oxen, horses, 
camels, and donkeys that are constantly beaten, afflicted by thirst and hunger, and made 
to carry heavy burdens along the roads. Or they may be reborn among lowly people, as 
slaves or servants who are always ordered around by others and who never for a moment 
have freedom. If such beinss, In their former lives as humans, heard the name of the 
World Honored One, Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, and by this good cause 
are able to remember it and sincerely take refuge with that Buddha, then, by means of 
the Buddha”s spiritual power, they will be liberated from all sufferings. They will be 
endowed with keen faculties, and they will be wise and erudite (learn broadly). They will 


#) 


3) 


2000 


always seek the supreme Dharmas and encounter good friends. They wIll eternally sever 
the nets of demons and smash the shell of Ignorance. They wIll dry up the river of 
afflictions and be liberated from birth, old age, sickness, death, anxIety, grief, suffering, 
and vexation (depression). 

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai độ những kẻ những kẻ thích chống đối, ưa kiện 
tụng... Những người đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh, nhưng có cơ may được nghe tên Ngài—Medicine Vaidurya Light Tathagafa 
welcomes and escorts those who delight in perversity and engage in legal disputes, 
bringing troubles to others as well as themselves... These beings will drỰt endlessly in the 
realms oƒ hells, ghosts or animal, but they have a chance to hear His name: Có những kẻ 
thích chống đối, ly gián, đấu tranh, kiện tụng, gây bực tức và rối loạn cho bản thân và 
người khác. Đem cả thân thể, lời nói, và ý nghĩ mà tạo ra và làm tăng trưởng đủ thứ ác 
nghiệp. Gây mãi cho nhau những sự bất lợi để mưu hại lẫn nhau. Nguyện cầu bái lạy 
thần rừng núi, cây cỏ, mồ mả; giết sinh vật lấy máu huyết mà cúng tế dạ xoa, la sát; viết 
tên người mình oán, làm hình ảnh của người ấy, đem chú thuật tàn ác mà thư, ếm, phú 
chú, dùng thuốc độc, chú quỷ khởi thi, dùng mọi cách làm đứt sinh mạng người khác, hay 
làm chết thân họ. Tuy nhiên, nếu những nạn nhân ấy nghe được danh hiệu của Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì mọi việc dữ trên không cách nào hại được. Lại cùng kẻ kia 
(người muốn hại người khác), tất cả đôi bên đều khởi dậy từ tâm đối với nhau, làm lợi 
ích an lạc mà không còn ý thức thương tổn hay tâm lý ghét giận. Đôi bên cùng vui vẻ. Ai 
cũng cảm thấy bằng lòng với những gì mình có, không ai muốn lấn lướt ai mà chỉ làm lợi 
ích cho nhau mà thôi —There are beings who delight In perversity and engage ¡in legal 
dispute, bringing troubles to others as well as themselves. In their actions, speech, and 
thoughts, they create and Increase evil karma. They are never willing to benefit or 
forgive others, they scheme to harm one another instead. They pray and bow to the spIrIts 
of the mountains, forests, trees, and graves. They kill living beings In order to make 
sacrifices of blood and flesh to the Yaksa and Raksasa ghosts. They write down the 
names of their enemies and make Iimages of them, and then they bewitch those names 
and images with evIl mantras. They summon paralysis ghosts, or command corpse-ralsing 
ghosts to kill or inJure their enemies. However, If the victims hear the name of Medicine 
Master Vaidurya Light Tathagata, then all those evil things wIll lose their power to do 
harm. The evildoers will become kind to one another. They wIll attain benefit, peace, and 
happiness and no longer cherish thoughts of malice, affliction, or enmity. Everyone will 
rejoice and feel content with what they have. Instead of encroaching upon each other, 
they seek to benefit one another. 

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tiếp dẫn tứ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tốc, 
Ưu Bà Di thọ trì Bát quan trai giới— Medicine Vaidurya Light Tathagata welcomes and 
escorts those among the ƒourƒold assembly oƒ Bhikshus, Bhikshunis, Upasakas and 
Upasikas, who accept and uphold the eight precepts: Có những người trong tứ chúng Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, và những thiện nam thiện nữ khác, có đức tin 
thuần tịnh, nếu ai có khả năng thọ trì bát quan trai giới trong một năm hay ba tháng. Rồi 
đem thiện căn này nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, trụ xứ của Đức Phật Vô 
Lượng Thọ, để được nghe Chánh Pháp của Ngài, nhưng chưa quyết định. Nếu nghe danh 
hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì đến khi sinh mạng kết thúc, 


2001 


có tám vị đại Bồ Tát, danh hiệu Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Vô Tận 
Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược Vương, Dược Thượng, và Di Lặc Bồ Tát. Tám vị đại Bồ Tát này 
lướt không gian đến tiếp dẫn cho người ấy. Tức thì người ấy tự nhiên hóa sanh trong hoa 
sen bằng các thứ ngọc và đủ mọi màu xen lẫn với nhau. Họ có thể nhờ vậy mà được 
sanh lên cõi trời. Tuy sinh lên cối trời, nhưng thiện căn xưa cũng chưa cùng tận, và không 
còn sinh lại tại các đường dữ nữa. Khi thọ mệnh trên cõi trời chấm dứt thì họ sinh lại làm 
người. Bằng cách hoặc sanh làm chuyển luân vương, ngự trị tứ châu, uy đức tự tại, khiến 
cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh trụ vào thập thiện nghiệp. Hoặc sinh vào dòng sát đế 
lợi, bà la môn, cư sĩ, nhiều tiền bạc ngọc ngà châu báu, kho bổ đầy tràn, thân hình tướng 
mạo đẹp đẽ trang nghiêm, bà con bạn bè đầy đủ, trí tuệ thông minh, sức lực mạnh mẽ 
như đại lực sĩ. Nếu là phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, nhất tâm thọ trì, thì về sau không còn chịu lại thân thể phụ nữ nữa— 
There are people among the fourfold assembly of Bhikshus, Bhikshunis, Upasakas, and 
Upasikas, as well as other good men and women of pure faith, who accept and uphold the 
eipht precepts either for one year or for three months, practicing and studying them. With 
these good roots, they may vow to be reborn In the Western Land of Ultimate Bliss where 
the Buddha of Limitless Life dwells, to hear the Proper Dharmas, but their resolve may 
not be firm. However, 1f they hear the name of the World Honored One, Medicine Master 
Vaidurya Light Tathagata, then as the end of their lives draws near, before them will 
appear eight great Bodhisattvas, whose names are: ManJusri, Avalokitesvara (the one 
who observes the sounds of the world), Great Strength Bodhisattva, Inexhaustible 
Intention Bodhisattva, Jewelled Udumbara Flower, Medicine King, Medicine Superior, 
and Maitreya Bodhisattva. Those eight great Bodhisattvas will appear in space to show 
them the way, and they will naturaly be born by transformation in that land, amid 
precious flowers. Or they may be born in the Heavens due to this cause. Although reborn 
in the heavens, their original good roots wIll not be exhausted and so they will not fall 
Iinto the evil destinies again. When their life in the heavens ends, they will be born among 
people again. They may be wheel-turning kings, reigning over the four continents with 
awesome virtue and ease, bringing uncountable hundreds of thousands of living beings to 
abide 1 the practice of the ten good deeds. Or they may be born as ksatriyas, Brahmans, 
laymen, or sons of honorable families. They will be wealthy, with storehouses filled to 
overflowing. Handsome 1n appearance, they wIll be surrounded by a great retinue of 
relatives. They wIll be Intelligent and wise, courageous and valiant, like great and 
awesome knights. If a woman hears the name of teh World Honored One, Medicine 
Master Vaidurya Light Tathagata, and sincerely cherishes it, in the future she wIll never 
be born as a female. 


(HI)Những Lời nguyện của Dược Sư Phật—Buddha oƒ Medicine? Vows: See Như Lai 
Nguyện in Chapter 57 (V) (H). 


đYN 


:2 
»e 
ˆ 
 & 


q) 
l) 


2) 


2002 


(D Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 
Mattreya Buddha 
Mattreya (skf) 
Mefteya (p) 


Phật Di Lặc—Còn gọi là Mai Đát Lê, Mai Đát Lợi, hay Mai Đát Lợi Da, dịch là Từ Thị, 
là vị Phật Hạ Sanh sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—Affection—Benevolent— 
Friendly——The expected Buddhist Love——Messiah. 


Tổng quan về Maitreya— An overview oƒ Maitreya: 

Di Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc tham, sân, si. 
Đây là vị Phật trong tương lai (Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật), hiện đang trụ tại cung trời Đâu 
Suất, chuẩn bị cho sự tái sanh cuối cùng của Ngài như là vị Phật cuối cùng trong hiển 
kiếp (kiếp hiện tại). Hiện nay trên khắp thế giới người ta sáng lập ra trường phái Di Lặc, 
trong đó Phật tử tu tập và cầu được tái sanh vào thời có Đức Phật Di Lặc trên thế giới 
này, mà người ta tin sẽ xảy đến trong vòng 30.000 năm tới: The Unconquerable, or one 
who 1s free from the three poisons of greed, hatred, and Ignorance. This 1s the future 
Buddha, who presently resides 1n the Tusita In preparation for his last rebirth, in which he 
wIll be born as the last Buddha of the present age. Today people found the tradition of 
Maitreya throughout the Buddhist world, where Buddhists practice and pray to be reborn 
on this earth at the time of his appearance, believed to be about 30,000 years in the 
future. 

Một nhân vật bí ẩn trong trường phái Du Già, có lẽ sống vào khoảng những thế kỷ thứ tư 
hay thứ năm. Người ta cho rằng ngài là tác giả của năm bộ luận và chính tác giả này là 
Phật Di Lặc trong tương lai, người mà người ta cho rằng ngài Vô Trước đã được gặp một 
vài lần: An enigmatic figure ¡in the Yogacara tradition, who probably lived during the 
fourth or fifth centuries and who is credited with the authorship of five Important 
treatises, this author 1s actually the future Buddha Maitreya, with whom Asanga 1s said to 
have met on a number of occasIons. 


(H) Nghĩa của Di Lặc— The meanings 0ƒ Miaitreya: 


l) 


2) 


3) 


Vị Bồ Tát sẽ là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng 
Bồ Tát Di Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca: The Buddha-to- 
come, also called the next Buddha, or a Bodhisattva predicted to succeed Sakyamunli as a 
future Buddha. The Bodhisattva who will be the next holder of the supreme office of 
Buddha. 

Tên của một vị Phật tương lai rất nổi tiếng trong khoa nghệ thuật Phật Giáo, Ngài nổi 
tiếng ở các nước miễn Đông Á Châu với hình ảnh của một vị Phật cười, bụng phệ: 
Mattreya Buddha 1s very popular in Buddhist art. He ¡s well known East Asia as a 
laughing figure with a fat belly. 

Di Lặc, vị Phật của yêu thương, vị Phật của tương lai. Ngài là vị Phật nối tiếp Phật Thích 
Ca. Người ta còn gọi Ngài là Phật của tình thương qua hình ảnh một ông Phật mập và 


4) 


2003 


luôn cười. Sự thờ cúng Phật Di Lặc rất phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài là một 
trong năm vị Phật trần thế (Ca na dà Mâu Ni—Kanakamuni, Thích Ca Mâu Ni— 
Sakyamuni, Krakuchchanda, Ca Diếp —Kashyapa, Di Lặc—Maitreya). Ngài hiện đang 
ngự trị trên các cõi trời Đâu Xuất. Tuy nhiên, Bồ Tát Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn 
chúng sanh—Metteya, Loving One, the future Buddha or the Buddha-to-come. The 
Bodhisattva who will be the next holder of the supreme office of Buddha. The Buddha of 
Love through the Image of the fat and always laughing Buddha. The cult of Maltreya 1s 
very widespread 1n Tibetan Buddhism. He 1s one of the five earthly Buddhas 
(Krakuchchanda, Kanakamuni, Kashyapa, Shakyamumil, Mattreya). He ¡1s currently 
presiding in the Tushita heaven. However, Maitreya Bodhisattva does not have the 
“welcoming and escorting Vow”. 

Tên của một vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong tương lai. Ngài đã tái sanh và trụ nơi cõi trời 
Đâu Suất, hiện Ngài đang thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất Thiên Nội Viện. 
Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có thuyết nói rằng 
ngài thị hiện sau Đức Thích Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 triệu năm cõi 
người. Theo truyền thuyết thì ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở vùng Nam Ấn: 
Name of a Bodhisattva and future Buddha. He 1s said to have been reborn in the Tusita 
Heaven, where he Is now expounding the Dharma to the heavenly beings ¡n the Inner 
palace. He is to come 5,000 years after the nirvana of Sakyamumi, or according to the 
other reckoning after 4,000 heavenly years, 1.e. 5,670,000,000 human years. According to 
tradition he was born In Southern India ofa Brahman famIly. 


(HI)Hai danh hiệu của Đức Phật Di Lặc trước khi thành Phật — Two epithets oƒ Maitreya 


Ù 


2) 


Buddha before He becomes a Buddha: 

Từ Thị Bồ Tát: Từ Thị Bồ Tát mà hình tượng của ngài thường thấy trong sảnh đường thờ 
Tứ Thiên Vương, xây mặt ra ngoài. Ngài thường được biểu hiện bằng một vị Phật to béo 
và luôn miệng cười—Benevolent Bodhisattva. His Iimage 1s usually in the hall of the four 
guardians facing outward, where he 1s represented as the fat laughing Buddha. 

Vô Năng Thắng Bồ Tát: Ajita (skt)——A Dật Đa—Uy đức rộng lớn không gì thắng nổi, chỉ 
Đức Di Lặc Bồ Tát (Từ Thị Bồ Tát Bodhisatva or Invincible Bodhisattva. 
Unconguerable, invincible, unsurpassable; especially applied to Mattreya. 


(IV)Đức Phật Di Lặc trong cả hai truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thủy— Maitreya in 


both Mahayana and Theravada traditions: Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật là một vị Bồ Tát 
nổi tiếng, được các tông phái thừa nhận, nhất là Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo 
Đại Thừa. Có một câu chuyện về sự buông xả của Bồ Tát Di Lặc như sau: Thuở xa xưa 
khi Ngài Bồ Tát Di Lặc còn trong kiếp của một vị Tăng bụng bự, hay cười, với một cái 
túi vải thường trực trên lưng. Ngài thường du hành về những vùng quê xin của bố thí rồi 
đem cho những người nghèo qua lại bên đường. Ngài thường ngồi dưới gốc cây, và kể 
những chuyện về Phật giáo cho đám trẻ nhóc bu quanh. Một vị Tăng trưởng lão thời bấy 
giờ nhận thấy như vậy cho rằng ngài Di Lặc có hạnh kiểm kém cõi. Một hôm vị Tăng 
nây chặn đường Bồ Tát Di Lặc để thử ngài bằng câu hỏi sau, “Nầy ông Tăng già kia, hãy 
nói cho ta xem, ông nghĩ gì về Phật pháp?” Bồ Tát Di Lặc ngừng lại giây lát, nhìn vào 
mắt vị Tăng, đoạn buông bỏ cái bị vải xuống đất. Trong khi vị Tăng còn đang bối rối 


2004 


không hiểu ngài Di Lặc muốn gì qua hành động ấy, thì ngài Di Lặc cúi xuống nhặt lấy 
cái bị vải và rảo bước đi. Bỏ cái bị vải hay “buông xả,” “tha thứ” hay “quên đi” là giáo 
pháp của vị Phật tương lai hay Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật—Maitreya, predicted by 
Sakyamuni Buddha as the one destined to become the next human Buddha, enJoys the 
unique distinction of being the only Bodhisattva recognized throughout the entire 
Buddhist world, especially in Theravada as well as in Mahayana Buddhism. A story 
about the Bodhisattva Mattreya illustrates the Buddhist concept of “letting go” as follow: 
In a long long time ago, Maitreya was In his Incarnation as a laughing, big-bellied monk 
with a sack perpetually on his back . He used to travel about the countryside seeking alms 
and sharing them with whomever happened to be nearby. He would customarily sit under 
a tree, surrounded by urchins, to whom he would tell storiles to 1llustrate Buddhist 
teachings. Seeing this, an elder monk of the time became annoyed at what he perceived 
as untoward conduct on the part of Maitreya. One day he stopped Maitreya at the corner 
O a street and tried to test him with the following question: “Old monk, please tell me, 
Just what do you think 1s the essence of the Buddha”s teaching?* Maitreya stopped for a 
moment, looked at him in the eye, and Just let his sack fall to the ground. As the puzzled 
monk wondered what to make of this singular action, Maitreya bent down, picked up his 
sack and walked away. Dropping the sack, “letting go,” forgive and forget, that 1s the 
teaching of Maitreya, the future Buddha. 


(V) Đức Di Lặc và ngài Duy Ma Cật— Maitreya and Vimalakirt: Di Lặc Bồ Tát không 
kham lãnh thăm bệnh Duy Ma Cật —Maitreya Bodhisattva 1s not qualified to call on 
Vimalakirti and enqutre after his health: 

*_ Thời Phật còn tại thế, có lúc cư sĩ Duy Ma Cật bị bệnh, Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm ta.”—At the time of the Buddha, once 
Upasaka Vimalakirti was sick, the Buddha then said to Maitreya Bodhisattva: “You go to 
Vimalakirti to enqulre after his health on my behalf.” 

* Di Lặc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? 
Nhớ lại lúc trước con nói hạnh “bất thối chuyển,' cho vị Thiên Vương ở cõi trời Đâu Suất 
và quyến thuộc của người, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: “Ngài Di Lặc! 
Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đó là 
đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? 
Nếu là đời quá khứ thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai thời vị lai chưa đến. Nếu là đời 
hiện tại thời hiện tại không dừng trụ. Như Phật nói: “Nầy Tỳ Kheo! Như ông ngay bây 
giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết!” Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, thì vô sanh tức 
là chánh vị, ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác. Thế nào Di Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ “Như” sanh mà được thọ 
ký, mà như không có sanh. Nếu từ như diệt được thọ ký, mà như không có diệt. Tất cả 
chúng sanh đều như, các Thánh Hiển cũng đều như, cho đến Di Lặc cũng như. Nếu Di 
Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như không hai 
không khác. Nếu Di Lặc được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tất cả chúng sanh 
cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt 
độ, tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt ráo 
vắng lặng, chính là tướng Niết Bàn, chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc, chớ dùng pháp 


2005 


đó dạy bảo các Thiên tử, thật không có chi phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
cũng không có chi thối lui. Ngài Di Lặc! Phải làm cho các vị Thiên tử nầy bỏ chỗ kiến 
chấp phân biệt Bồ Đề. Vì sao? Bồ Đề không thể dùng thân được, không thể dùng tâm 
được. Tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt các tướng; chẳng nhận xét là Bồ Đề, vì ly các duyên; 
chẳng hiện hạnh là Bồ Đề, vì không ghi nhớ; đoạn là Bồ Đề, vì bổ các kiến chấp; ly là 
Bồ Đề, vì ha các vọng tưởng; chướng là Bồ Đề, vì ngăn các nguyện; bất nhập là Bồ Đề, 
vì không tham đắm; thuận là Bồ Đề, vì thuận chơn như; trụ là Bồ Đề, vì trụ pháp tánh; 
đến là Bồ Đề, vì đến thực tế; bất nhị là Bồ Đề, vì ly ý pháp; bình đẳng là Bồ Đề, vì đồng 
hư không; vô vi là Bồ Đề, vì không sanh trụ dị diệt; tri là Bồ Đề, vì rõ tâm hạnh chúng 
sanh; không hội là Bồ Đề, vì nhập không nhóm; không hiệp là Bồ Để, vì rời tập khí 
phiền não; không xứ sở là Bồ Đề, vì không hình sắc; giả danh là Bồ Đề, vì danh tự vốn 
không như; huyễn hóa là Bồ Đề, vì không thủ xả; không loạn là Bồ Đề, vì thường tự 
vắng lặng; thiện tịch là Bồ Đề, vì tánh thanh tịnh; không thủ là Bồ Đề, vì rời phan duyên; 
không khác là Bồ Đề, vì các Pháp đồng đẳng; không sánh là Bồ Đề, vì không thể thí dụ; 
vi diệu là Bồ Đề, vì các Pháp khó biết —Maitreya replied: “World Honoured One, I am 
not qualified to call on him and enquire after his health. The reason 1s that once when I 
was expounding to the deva-king and his retinue In the Tusita heaven the never-receding 
stage (of Bodhisattva development Iinto Buddhahood) Vimalakirti came and said to me: 
“Maitreya, when the World Honoured One predicted your future attainment of supreme 
enlightenment (anuttara-sayak-sambodh1) in one lifetime, tell me in which life, whether 
1n the past, future or present, did or will you receive His prophecy? IÝ it was In your pasf 
life, that has gone; 1f 1t will be 1n your future life, that has not yet come; and 1Ý It 1s in yOur 
present life, that does not stay. As the Buddha once said: “O bhiksus, you are born, are 
aging and are dying simultaneously at this very momenf”; 1ƒ you received His prophecy In 
a lifeless (state), the latter 1s prediction (of your future Buddhahood) nor realization of 
supreme enlightenment. How then did you receive the prediction oŸ your attainment of 
Buddhahood In one lifetime? Or did you receive 1t in the absolute state (thatness or 
tathata) of either bírth or death? If you receive 1t in the absolute state of bìrth, this 
absolute state 1s uncreated. If you receive 1t in the absolute state of death, this absolute 
state does not die. For (the underlying nature of) all living beings and of all things 1s 
absolute; all saints and sages are In this absolute state, and so also are you, Maitreya. So, 
1f you, Maitreya, received the Buddhahood, all living beings (who are absolute by nature) 
should also receive it. Why? Because that which 1s absolute 1s non-dual and 1s beyond 
differentiation. If you, Maitreya, realize supreme enlightenment, so should all living 
beings. Why? Because they are the manifestaton of bodhi (enlightenment). If you, 
Maitreya, win nirvana, they should also realize 1t. Why? Because all Buddhas know that 
every living being 1s basically In the condition of extinction of existence and suffering 
which 1s nirvana, in which there can be no further extinction of existence. Therefore, 
Maitreya, do not mislead the devas because there ¡1s neither development of supreme 
bodhi-mind nor its backsliding. Maitreya, you should instead urge them to keep from 
discriminating views about bodhi (enliphtenmenft). Why? Because bodhi can be won by 
neither body nor mind. For bodhi 1s the state of calmness and extinction of passion (I.e. 
nirvana) because It wipes out all forms. Bodhi 1s unseeing, for it keeps from all causes. 
Bodhi 1s non-discrimination, for 1t stops memorizIng and thinking. Bodhi cuts off ideation, 


2006 


for 1t 1s free from all views. Bodhi forsakes Inversion, for 1t prevents perverse thoughts. 
Bodhi puts an end to desire, for 1t keeps from longing. Bodhi 1s unresponsive, for 1t WIpeS 
out all clinging. Bodhi complies (with self-nature), for 1t 1s In line with the state of 
suchness. Bodhi dwells (in this suchness), for 1t abides 1n (changeless) Dharma-nature (or 
Dharmata, the underlying nature of all things) Bodhi reaches this suchness, for 1t attains 
the region of reality. Bodhi 1s non-dual, for it keeps from (both) intellect and 1s obJects. 
BodhIi 1s Impartial, for 1t 1s equal to boundless space. Bodhi 1s the non-acfive (we wel) 
state, for 1t is above the conditions of birth, existence and death. Bodhi 1s true knowledge, 
for 1t discerns the mental activities of all living beings. Bodhi does not umte, for 1t 1s free 
from all confrontation. Bodhi disentangles, for it breaks contact with habitual troubles 
(klesa). Bodhi 1s that of which the position cannot be determined, for it is beyond form 
and shape, and 1s that which cannot be called by name for all names (have no 
1ndependernt nature and so) are void. Bodhi is like the mindlessness of an 1llusory man, 
for 1t neither accepts nor reJects anything. Bodhi is beyond disturbance, for it 1s alWays 
serene by ifself. Bodhi ¡s real stillness, because of Its pure and clean nature. Bodhi Is 
non-acceptance, for 1t keeps from causal attachments. Bodhi 1s non-differentiating, 
because of 1ts Impartiality towards all. Bodhi is without compare, for 1t 1s indescribable. 
Bodhi 1s profound and subitle, for although unknowing, 1t knows all.” 

Di Lặc Bồ Tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, hai trăm vị 
Thiên tử chứng được Vô sanh pháp nhẫn. Vì thế, nên con không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông—Maitreya said to the Buddha: “World Honoured One, when Vimalakirti so 
expounded the Dharma, two hundred sons of devas realized the patient endurance of the 
uncreate (anutpattika-dharma-ksantIl). 'This 1s why I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health.” 


(J) Âm Thanh của chư Như Lai 
Buddhasˆ Voice 


(ID Bốn Tướng Của Âm Thanh Của Đức Như Lai— Four characteristics oƒ Buddha°s voice: 
(A) Bốn Tướng Của Âm Thanh Của Đúc Như Lai—Four characteristics of Buddha's voice: 


l) 


2) 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), âm thanh của Đức Như Lai có 
bốn tướng—According to The Flower Ornament Scripture, Chapter Manifestaton of 
Buddha (37), there are four characterisfics of Buddhaˆs voIce. 

Tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai—The first characteristic of Buddha-s voice: Âm 
thanh của Đức Như Lai, chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, mà có thể làm lợi 
ích cho vô lượng chúng sanh —Buddha”s volce does not come from the body or from the 
mind, yet It can benefit infinite sentient beIngs. 

Tướng thứ hai của âm thanh Như Lai—The second characteristic of Buddha”s voice: Ví 
như tiếng vang do hang núi và âm thanh mà phát ra không có hình trạng, chẳng ngó thấy 
được, cũng không phân biệt mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. Cũng như vậy, âm thanh 
của Đức Như Lai không có hình trạng, chẳng thấy được, chẳng phải có phương sở, chẳng 
phải không phương sở, chỉ tùy nơi duyên dục giải của chúng sanh mà phát ra. Tánh âm 


2007 


thanh nầy rốt ráo, không nói không bày, chẳng tuyên thuyết được—Just as an echo arises 
due to mountains, valley, and sound, and has no form, cannot be sen, and though 1t has no 
discrimination can follow all words, so also 1s the voice of Buddha; ¡t has no form, cannot 
be seen, has no direction or location yet 1t 1s not without direction and location; 1t Just 
emerges according to the conditions of sentient beings" Inclinations and understandings. 
lts nature ultimately has no words, no Information, and cannot be explained. 

3) Tướng thứ ba của âm thanh Như Lai—The third characteristic of Buddha”s voice: 

a)_ Ví như chư Thiên có pháp cổ lớn tên là “giác ngộ.` Lúc chư Thiên tử nếu ham vui phóng 
dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra tiếng bảo chư thiên đó rằng “Chư Thiên tử nên biết 
tất cả dục lạc thảy đều vô thường, hư vọng, điên đảo, giây lát đã biến hoại, chỉ kể cuồng 
ngu mới tham luyến. Chư Thiên tử chớ phóng dật, nếu phóng dật về sau sẽ đọa ác thú ăn 
năn dã muộn." Chư Thiên tử nghe âm thanh nầy lòng rất kinh hãi, liền bổ những sự dục 
lạc trong thiên cung, cùng nhau đến chỗ Thiên vương cầu pháp tu hành: It ¡s like the 
heavens” great drum of law, called awakener: when the celestials act without restraint, 
the drum produces a voice In the sky saying, “You should know that all pleasures are 
Impermanent, unreal, 1llusory, changing and disintegrating in a moment. They only fool 
the ignorant, causing attachment. Don”t be indulgent, for the unrestrained fall into bad 
ways, and It 1s Of no use to regret afterward.` The indulgent celestials, having heard this 
VoOlce, are øreatly distressed and frightened; they leave the pleasures 1n their own abodes, 
go to the king of gods, seek the truth and practice the way. 

b) Tiếng của Thiên cổ không chủ, không làm, không khởi không diệt, mà có thể lợi ích vô 
lượng chúng sanh. Phải biết Đức Như Lai lại cũng như vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh 
phóng dật mà phát ra vô lượng diệu pháp âm thanh. Đức Như Lai dùng những âm thanh 
nầy khắp trong pháp giới để khai ngộ chúng sanh—The sound of that drum has no 
master, no maker, no origin, no destruction, yet 1t can benefit infinite sentient beings. 
Know that the Buddha likewise utters the volce of infinite sublime truths in order to 
awaken Indulsgent beings. These voices pervade the cosmos, awakening the beings 
therein. 

¡) Tiếng vô trước: The voice of non-attachmert. 

ii) Tiếng chẳng phóng dật: The voice of nonindulgence. 

1i) Tiếng vô thường: The voice of impermanence. 

iv) Tiếng khổ: The voice of suffering. 

v) Tiếng vô ngã: The voice of selflessness. 

vi) Tiếng bất tịnh: The voice of impurity. 

vii) Tiếng tịch diệt: The voice of annulment. 

viii)Tiếng Niết Bàn: The voice of Nirvana. 

ix) Tiếng vô lượng tự nhiên trí: The voice of measureless spontaneous knowledge. 

x) Tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại: The voice of incorruptible enlightening practices. 

xi) Tiếng trí địa vô-công-dụng của Như Lai đến tất cả chỗ: The voice of all-pervasive 
effortless knowledge of Buddhas. 

c)_ Vô số chúng sanh được nghe âm thanh nầy đều rất hoan hỷ siêng tu pháp lành. Đều ở nơi 
tự thừa mà cầu xuất ly. Những là hoặc tu Thanh Văn thừa, hoặc tu Độc Giác thừa, hoặc 
tu Bồ tát vô thượng đại thừa. Nhưng âm thanh của Như Lai vẫn không trụ ở phương sở, 
không có ngôn thuyết: Countless sentient beings, having heard these voices, all become 


4) 


2008 


Joyful and diligently cultivate good ways, each seeking emancipation by theIr respective 
vehicles of emanciIpation; that 1s, some practice the vehicle of listeners, some practice the 
vehicle of individual awakening, and some practice the unsurpassed Great Vehicle of 
enlightening beings. Yet the voice of Buddha does not remain in any place; 1t has no 
speech. 

Tướng thứ tư của âm thanh Như Lai—The fourth characteristic of Buddha”s voice: Ví như 
Tự Tại Thiên Vương có Thiên thể nữ tên là Thiện Khẩu. Nơi miệng Thiên nữ nầy phát ra 
một âm thanh hay hòa cùng với trăm ngàn thứ nhạc, trong mỗi thứ nhạc lại có trăm ngàn 
âm thanh sai khác. Thiên nữ Thiện Khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà thành vô 
lượng âm thanh. Phải biết Đức Như Lai cũng như thế, từ trong một âm thanh phát ra vô 
lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích sai khác của chúng sanh thảy đều đến khắp, đều 
làm cho được hiểu—]t is like the case of the celestial concubine of the great lord god, 
name beautiful Mouth, whose volce corresponds to a hundred thousand kinds of music, 
within each of which are also a hundred thousand different tones. Just as that of goddess 
Beautiful Mouth produces countless sounds In one utterance, in the same way Buddha 
produces innumerable voices In one utterance, according to the differences in _mentalities 
Of sentient beings, reaching them all and enabling them to gain understanding. 


(B) Tứ Chúng Âm Thanh Quảng Đại Của Đức Như Lai— Four great voices from the power øƒ 


l) 


2) 


the virtuous qualities oƒ Buddha: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), 
âm thanh của Đức Như Lai không chủ không làm, không có phân biệt, chẳng phải nhập 
chẳng phải xuất, chỉ từ pháp lực công đức của Như Lai mà phát sanh bốn thứ âm thanh 
quảng đại —According to The Flower Adornment Scripture, Chapter Manifestation of 
Buddha (37),The voice of Buddha 1s without master or maker, without điscriImination, not 
entering, not emerging, yet producing four great voices from the power of the virtuous 
qualities of Buddha. 

Âm thanh quảng đại thứ nhất nói, “Đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ. 
Những là địa ngục khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã và 
ngã sở là khổ (chấp cái tôi và cái của tôi), tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh lên cõi 
trời hay nhơn gian phải gieo căn lành, sanh trong nhơn thiên rời khỏi các chỗ nạn.” 
Chúng sanh nghe xong bỏ lìa điên đảo tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà 
sanh lên cõi nhơn thiên: The first great volce says, “You all should know that all 
conditioned sfates are miserable. There 1s the misery of hells, the misery of animality, the 
misery of hungry ghosthood, the misery of lack of virtue, the misery of clinging to self 
and possessions, the misery of evildoing. lf you want to be born human or divine, you 
should plant roots of goodness. Born In the human world or in a heaven, you will leave all 
situaftions in which enlightenment 1s difficult.” Sentient beings, having heard this, ø1ve up 
error and perversity, practice good actions, leave all difficulties behind, and are born In 
the human world or in heaven. 

Âm thanh quảng đại thứ hai nói, “Đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đầy những 
khổ như hòn sắt nóng, hành pháp vô thường, là pháp diệt mất. Niết Bàn tịch tịnh vô vi an 
lạc la xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não.” Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành, nơi 
Thanh Văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn: The second great voice says, “You 
should know that the myriad pains of all conditioned sfates are as searing as balls hot 


3) 


4) 


2009 


Iron. Conditioned states are Impermanent and pass away. Nưrvana 1s tranqull, 
unfabricated well-being, beyond all burning, extinguishing all inflaming afflictions.” 
Having heard this, sentient beings diligently practice good principles, and in the vehicle 
Of listeners to Buddhaˆs voice attain the tolerance of conformrity to the message. 

Âm thanh quảng đại thứ ba nói, “Đại chúng nên biết Thanh Văn thừa do lời người khác 
mà được tỏ ngộ, trí huệ hẹp kém. Lại có Độc Giác thừa tỏ ngộ chẳng do thây, đại chúng 
nên học.” Những người thích thắng đạo nghe lời nầy xong liền bỏ Thanh Văn thừa mà tu 
Độc Giác thừa: The third great volce says, “You should know that those 1n the vehicle of 
listeners follow the words of others to understand; their knowledge and wisdom 1s narrow 
and Inferior. There 1s a higher vehicle called the vehicle of the individually awakened, 
whose enlightenment does not depend on a teacher. You should learn 1t.” Those inclined 
to a superlor path, having heard this voice, øIve up the path of listeners and cultivate the 
vehicle of the individually awakened. 

Âm thanh quảng đại thứ tư nói, “Đại chúng nên biết hơn hàng nhị thừa còn có thắng đạo 
gọi là Đại thừa, là chỗ tu hành của Bồ Tát thuận sáu môn Ba La Mật, chẳng dứt hạnh Bồ 
Tát, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô lượng sanh tử mà chẳng mỏi nhàm, hơn hàng nhị thừa, 
gọi là Đại thừa, là đệ nhứt thừa, là thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô 
thượng thừa, là thừa lợi ích tất cả chúng sanh.” Nếu có chúng sanh nào lòng tin hiểu rộng 
lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước gieo căn lành, được thần lực của Đức Như Lai gia hộ, có 
chí nguyện thù thắng mong cầu Phật quả, nghe lời nầy xong liên phát tâm Bồ Đề (see Bồ 
Đề Tâm in Chapter 112): The fourth great voice says, “You should know that there is an 
even higher path beyond the ranks of these two vehicles, which 1s called the great 
vehicle, practiced by enlightening beings, following the six transcendent ways, not 
stopping enlightening practice, not relinquishing the determination for enlightenment, 
being in the midst of infinite birth and death without getting sick of it. Going beyond the 
two vehicles of individual liberation, 1t 1s called the Great Vehicle, the foremost vehicle, 
the preeminent vehicle, the supreme vehicle, the highest vehicle, the unexcelled vehicle, 
the vehicle of benefiting all sentlent beings.” If there are any sentlent beings whose 
resolve Is very great, whose faculties are strong and keen, who have planted roots of 
goodness In the past, who are spiritually empowered by the Buddhas, who have superior 
inclinatlons and seek Buddhahood, once they have heard this volce they arouse the 
determination for enlightenmernt. 


(C) Bốn thứ Phật Âm— Four voices oƒ Buddha: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất 


Hiện (37), chư đại Bồ Tát biết âm thanh của Đức Như Lai chẳng phải lượng, chẳng phải 
vô lượng, chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ, chẳng phải thị giáo, chẳng phải không 
thị giáo. Ví như thế giới lúc sắp hoại, không chủ không làm, tự nhiên âm thanh của Đức 
Như Lai phát ra bốn thứ. Bốn thứ âm thanh trên đây không chủ, không làm, mà chỉ do 
thiện nghiệp của chúng sanh mà phát sanh —According to The Flower Adornment 
Scripture, Chapter Manifestation of Buddha (37), great enlightening beings should know 
that Buddha”s voice 1s neither quantified nor unquantified, neither has a master nor lacks 
a master, neither communIcates nor does not communicate. lt is as when the world 1s 
about to disintegrate, there 1s no master, no maker, yet 1t spontaneousÌy emits four voIces. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2010 


These volces have no master or maker, they are just produced by the power of good 
practices of sentient beings. 

Âm thanh thứ nhất nói, “Mọi người nên biết sơ thiển an lạc, rời những lỗi dục nhiễm vượt 
khỏi cõi dục.” Chúng sanh nghe rồi tự nhiên được thành tựu sơ thiển, bổ thân cõi dục 
sanh lên Phạm Thiên: The first volce says, “You all should know that the well-being of 
the first meditation stage, free from the 1lls of desire, surpasses the realm of desire.” 'The 
sentient beings hearing this are naturally able to accomplish the first meditation stage, 
relinquish the body of the realm of desire and be reborn in Brahma heaven 

Âm thanh thứ hai nói, “Mọi người nên biết nhị thiển an lạc, không giác, không quán, 
vượt hơn Phạm Thiên.” Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu nhị thiển, bổ thân 
Phạm Thiên sanh lên cõi trời Quang Âm Thiên: The second voice says, “You should 
know that the well-being of the second meditation stage, without reflection and 
rumination, surpasses the Brahma heaven.” The sentient beings hearing this naturally 
manage to accomplish the second meditation stage, relinguish the body of Brahma 
heaven, and are born In the light-sound heaven. 

Âm thanh thứ ba nói, “Mọi người nên biết tam thiển an lạc không lỗi lầm, vượt hơn 
Quang Âm Thiên.” Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tam thiển, bỏ thân 
Quang Âm Thiên sanh lên Biến Tịnh Thiên: The third voice says, “You should know the 
well-being of the thrd meditaton stage has no flaws and surpasses the light-spund 
heaven.” Hearing this, the sentient beings are naturally able to achieve the third 
mediftation stage, relinquish the body of the light-sound heaven, and are born in the 
heaven of universal purIty. 

Âm thanh thứ tư nói, “Mọi người nên biết tứ thiền tịch tịnh hơn Biến Tịnh Thiên.” Chúng 
sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tứ thiển, bỏ thân Biến Tịnh Thiên sanh lên 
Quảng Quả Thiên: The fourth voice says, “You should know that the tranquility of the 
fourth meditation stage surpasses the heaven of universal purity.” Hearing this, the 
sentient beings are naturally able to achieve the fourth meditation stage, relinquish the 
body of the heaven of universal purity, and are born in the heaven of vast results. 


(H)Mười Vô Lượng Của Âm Thanh Của Đúc Như Lai: Ten Kinds of Infinity of The 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


Buddhaˆs Voice— Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, âm thanh của Đức Như 
Lai có mười thứ vô lượng—According to the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of infimty of the Buddha”s voIce. 

Âm thanh của Đức Như Lai như Hư Không giới vô lượng vì âm thanh ấy trải khắp mọi 
nơi: Ït 1s as Infinite as the realm of space because 1t extends to all places. 

Âm thanh của Đức Như Lai như Pháp Giới vô lượng, vì không chỗ nào mà âm thanh ấy 
chẳng khắp: It is as infinite as the cosmos because it pervades everywhere. 

Âm thanh của Đức Như Lai như chúng sanh giới vô lượng, vì âm thanh ấy khiến tất cả 
tâm hoan hỷ: It is as infinite as the realm of sentient beings because ït gladdens all hearts. 
Âm thanh của Đức Như Lai như các nghiệp vô lượng, vì âm thanh ấy giải thích quả báo 
của nghiệp: It is as infinite as all acts because it explains their results and consequences. 
Âm thanh của Đức Như Lai như vô lượng phiển não vì âm thanh ấy có khả năng diệt trừ 
mọi phiền não: It is as infinite as afflictions because it removes them all. 


6) 


7) 


8) 


3) 


2011 


Âm thanh của Đức Như Lai như ngôn âm của chúng sanh vô lượng, vì tùy theo sự hiểu 
biết của chúng sanh mà làm cho nghe được: It is as infinite as the speech of sentient 
beings bcause 1t enables them to hear according to their understanding. 

Âm thanh của Đức Như Lai như dục dục giải của vô lượng chúng sanh, vì âm thanh ấy 
quán sát cứu độ khắp chúng sanh: It is as infinite as the inclinations and understandings of 
sentient beings because 1t observes them all to rescue and liberate them. 

Âm thanh của Đức Như Lai như tam thế vô lượng vì âm thanh ấy vô biên tế (không có 
giới hạn): It 1s as Infinite as past, present and future because 1t has no boundarles. 

Âm thanh của Đức Như Lai như trí huệ vô lượng vì âm thanh ấy phân biệt tất cả: It is as 
infinite as knowledge because 1t distinguishes everything. 


10) Âm thanh của Đức Như Lai như Phật cảnh giới vô lượng, vì âm thanh ấy nhập vào Phật 


pháp giới: It 1s as Infinite as the realm of Buddhahood because 1t enters the cosmos of 
reality of Buddhahood. 


(HI)Làm thế nào để biết được âm thanh của Đức Như Lai— How to know the voice oƒ the 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


NỤ 


8) 


3) 


Buddha: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện, phẩm nầy chỉ cách cho chư 
đại Bồ Tát làm thế nào để biết âm thanh của Đức Như Lai—According to The Flower 
Adornement Scripture, Chapter Manifestation of Buddha (37), show the ways for great 
enlightening beings to know the voice of the Buddha: 

Âm thanh của Đức Như Lai đến khắp tất cả, vì nó khỏa lấp mọi âm thanh khác: The 
Buddha”s voice 1s omnipresent, because 1t pervades all sounds. 

Âm thanh của Đức Như Lai, tùy tâm sở thích của thính giả đều làm cho họ hoan hỷ, vì 
thuyết pháp minh liễu: The Buddha”s voice pleases all according to their menfalities, 
because 1s explanation of truth 1s clear and comprehensive. 

Âm thanh của Đức Như Lai, tùy tín giải của thính giả đều làm cho họ hoan hỷ, vì tâm 
được thanh lương: The Buddha”s voice gladdens all according to their resolve, because 
their minds gain clarity and coolness. 

Âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe thời đều 
được nghe: The Buddha”s volce teaches without error In timing, because all who need 
and are able to hear it do. 

Âm thanh của Đức Như Lai không sanh diệt, vì như vang ứng tiếng: The Buddha's voice 
has no birth or death, because 1t Is like the echo of a call. 

Âm thanh của Đức Như Lai không chủ, vì do tu tập tất cả công hạnh phát khởi: The 
Buddha”s voice has no owner, because ¡1t 1s produced by cultivation of all appropriate 
practices. 

Âm thanh của Đức Như Lai rất sâu, vì khó lường được: The Buddha's voice is extremely 
profound, because 1t cannot be measured. 

Âm thanh của Đức Như Lai không tà vạy, vì do pháp giới phát sanh: The Buddha's voice 
has no falsehood or deviousness, because 1t is born of the realm of truth. 

Âm thanh của Đức Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới: The Buddha's 
voIce has no end, because 1t permeates the cosmos. 


10) Âm thanh của Đức Như Lai không biến đổi, vì đã đến nơi rốt ráo: The Buddhaˆs voice 


has no change, because 1t reaches the ultimate. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


2012 


(K) Phật Ân 
Buddha)s grace 
See Chapter 25 


(L) Cách Chuyển Pháp Luân của Các Đức Như Lai 
Aspectfs 0ƒ the turning 0ƒ the great wheel 0ƒ teaching 


Mười Cách Chuyển Pháp Luân Của Các Đức Như Lai— Ten aspects 0ƒ the turning oƒ 
the greqat wheel oƒ teaching: Theo Kinh Hoa Nghiêm, các Đức Như Lai có mười cách 
chuyển Pháp Luân—Ten aspects of the turning of the turning of the great wheel of 
teaching by truly awakened Buddhas (The Flower Adornment Sutra). 

Thanh tịnh đầy đủ bốn trí vô úy: They are imbued with the knowledge of the four pure 
fearlessness. 

Xuất sanh bốn biện tài tùy thuận âm thanh: They produce ufterances consonant with the 
four intellectual powers. 

Khéo có thể khai triển tướng của bốn chân đế: They are able to expound the 
characteristics of the four truths. 

Tùy thuận chư Phật vô ngại giải thoát: They accord with the unobstructed liberation of all 
Buddhas. 

Có thể làm cho chúng sanh phát tâm tin thanh tịnh: They are able to provoke pure faith in 
the minds of all sentient beings. 

Những lời nói ra đều không luống công, đều có thể nhổ trừ tên độc đau khổ cho tất cả 
chúng sanh: Whatever they say 1s not in vain, being able to extract the poison arrows of 
suffering from sentient beings. 

Đại bị nguyện lực gia trì: They are supported by the power of. øreat compassionate 
commitmernt. 

Khi phát âm sẽ vang vọng khắp cùng tất cả thế giới mười phương: Their utterances 
pervade all worlds. 

Trong vô số kiếp chẳng ngớt thuyết pháp: Teach endlessly for incalculable eons. 


10) Lời thuyết nào cũng đều có thể giúp phát khởi những pháp căn, lực, giác, đạo, thiển định, 


giải thoát và tam muội: The teachings they utter are all able to produce spiritual faculties 
and powers, ways of awakening, meditations, liberations, concentratlons and such 
phenomena. 





2013 


(M) Những thứ “Chẳng Lỗi Thời ” của chư Như Lai 
Proper Từhming 0ƒ all Buddhas 


(D Mười Điều Chẳng Lỗi Thời Của Chư Như Lai—Ten kinds oƒ proper tùming oƒ all 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều chẳng lỗi thời của chư Như 
Lai —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 

Tất cả chư Như Lai thành chánh đẳng chánh giác chẳng lỗi thời: All Buddhas attain 
Anuttara Samyak Sambodlhi at the proper time. 

Tất cả chư Như Lai thành thục kẻ có duyên chẳng lỗi thời: All Buddhas develop and 
mature those with affinity at the appropriate time. 

Tất cả chư Như Lai thọ ký cho chư Bồ Tát chẳng lỗi thời: All Buddhas give enlightening 
beings Instructions for the future at proper time. 

Tất cả chư Như Lai theo tâm chúng sanh mà thị hiện thần lực chẳng lỗi thời: AlII Buddhas 
show spiritual powers in accord_ with sentient beings” minds at the proper time. 

Tất cả chư Như Lai theo chỗ hiểu của chúng sanh mà thị hiện thân Phật chẳng lỗi thời: 
AlI Buddhas show Buddha-bodies in accord with sentient beings” understandings at the 
proper time. 

Tất cả chư Như Lai trụ nơi đại xả chẳng lỗi thời: All Buddhas persist in great 
relinquishment at the proper time. 

Tất cả chư Như Lai vào các tụ lạc chẳng lỗi thời: All Buddhas go into inhabited places at 
appropriate time. 

Tất cả chư Như Lai nhiếp thọ các chúng sanh tịnh tín chẳng lỗi thời: All Buddhas receive 
the pure and faithful at the proper time. 

Tất cả chư Như Lai điều phục những chúng sanh ác chẳng lỗi thời: All Buddhas tame evil 
sentient beings at the appropriate time. 


10) Tất cả chư Như Lai hiện bất tư nghì Phật thần thông chẳng lỗi thời: AIl Buddhas reveal 


the Iinconceivable occult powers of the enlightened at the proper time. 


(II Mười Công Đúc Lớn Thanh Tịnh Hoàn Toàn Rời Lỗi Của Chư Như Lai— Ten kinds oƒ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


great virtue that are iinpeccably pure oƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, 
có mười công đức lớn hoàn toàn rời lỗi thanh tịnh của chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of great virtue that are impeccably pure 
of all Buddhas. 

Chư Như Lai đủ oai đức lớn rời lỗi thanh tịnh: All Budhas are endowed with great 
spiritual powers, Impeccably pure. 

Chư Như Lai đều sanh nơi nhà tam thế Như Lai, chủng tộc điều thiện rời lỗi thanh tịnh: 
AlI Buddhas are born in the families of the enlightened ones of past, present and future, 
of people harmonious and good, Iimpeccably pure. 

Chư Như Lai vĩnh viễn tế tâm vô sở trụ, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas”` minds are free 
from obsession forever, impeccably pure. 

Chư Như Lai nơi pháp tam thế đều vô sở trước, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas are free 
from attachment to anything In the past, present and future, impeccably pure. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2014 


Chư Như Lai biết những loại tánh, đều là một tánh, không từ đâu đến, rời lỗi thanh tịnh: 
All Buddhas know all kinds of natures are one nature, coming from nowhere, impeccably 
pUre. 

Chư Như Lai từ quá khứ đến hiện tại vị lai phước đức vô tận đồng với pháp giới, rời lỗi 
thanh tịnh: All Buddhas' virtues, past, present and future, are Iinexhaustible, equal to the 
cosmos, impeccably pure. 

Chư Như Lai vô biên thân tướng khắp mười phương cõi, tùy thời điều phục tất cả chúng 
sanh, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas” boundless physical forms pervade all lands of the 
ten directions, teaching all sentient beings at the approprlate time, with impeccable 
pUTItV. 

Chư Như Lai được bốn đức vô úy lìa những khủng bố, ở trong chúng hội đại sư tử hống, 
phân biệt rành rẽ tất cả các pháp, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas acquire the fourfold 
fearlessness, are free from all fears, and roar the great lion”s roar among the masses, 
clearly discerning all things, Impeccably pure. 

Chư Như Lai trong vô lượng kiếp nhập niết bàn, chúng sanh nghe danh hiệu được phước 
vô lượng như Phật hiện tại công đức không khác, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas enter 
final nirvana In untold ages, and when sentlent beings hear their names they gain 
Immeasurable benefit, same as Ifthe Buddhas were presently existing, Impeccably pure. 


10) Chư Như Lai ở xa trong vô lượng thế giới, nếu có chúng sanh nhứt tâm chánh niệm thời 


đều được thấy, rời lỗi thanh tịnh: All Buddhas though ¡in untold distant worlds, can be 
seen by sentient beings who correctly meditate on them single-mindedly, impeccably 
pure. 


(N) Như Lai Đức-Lực Thù Thắng 
Tathagata)s Extraordinary Powers and Virfues 


(D_ Như Lai Tứ Bình Đẳng— Fourƒfold sameness: 
(A) Như Lai Tứ Đẳng theo truyền thống nguyên sơ— Four virtues which a Buddha out oƒ his 


Ũ 
2) 


3) 


4) 


imfimte heart maniƒest equadlly to all according to Early Buddhist Tradiion: The four 
virtues which a Buddha out of his infinte heart manifest equally to all: Tứ Vô Lượng Tâm 
(Từ, Bi, Hỷ, Xả). 

Tự Đẳng: Chư Phật ba đời đều có một danh hiệu như nhau (đều được gọi là Phật)—AlI 
Buddhas have the same title or titles. 

Ngữ Đẳng: Chư Phật ba đời đều dùng một thứ ngôn ngữ mà giảng thuyết (Phạn Ngữ)— 
AlI the Buddhas speak the same language (SanskrIt). 

Pháp Đẳng: Chư Phật ba đời đều được ba mươi bẩy phẩm trợ đạo như nhau—All 
Buddhas proclaim the same truth (thirty-seven aids to enlightenment)—See Ba Mươi Bảy 
Phẩm Trợ Đạo in Chapter 21. 

Thân Đẳng: Chư Phật ba đời đều có ba thân (Pháp, Báo, Hóa) như nhau—All Buddhas 
have each the threefold body or trikaya. 


(B) Như Lai Tứ Đẳng theo Kinh Lăng Già—Four virtues which a Buddha out oƒ his infinte 


heart manifest equally to all according to the Lankavafara Sufra: Trong Kinh Lăng Gà, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2015 


Đức Phật dạy: “Ta nói trong chúng hội giáo lý thâm mật về bốn bình đẳng rằng xưa kia 
Ta đã từng là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu N¡ị, hay Ca Diếp.” Bốn loại bình 
đẳng đối với những ai tu tập đời sống phạm hạnh—According to The Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “We talk of this in the assembly because of the secret teaching of 
fourfold sameness, that I was In ancient days the Buddha Krakucchanda, Kanakamuni, or 
Kasyapa.” Four sorts of sameness for those who disicpline themselves In religious life. 
Danh Tự Bình Đẳng: Bình đẳng về chữ nghĩa là danh hiệu Phật được nêu như nhau cho 
hết thảy chư Như Lai, không có sự phân biệt nào trong chư vị trong phạm vi của chữ 
PHẬT—By “sameness in letters” is meant that the tile Budha is equally given to all 
Tathagatas, no distinction being made among them as far as these letter BUDDHA go. 
Ngôn Từ Bình Đẳng: Bình đẳng về ngôn từ nghĩa là tất cả chư Như Lai đều nói sáu mươi 
bốn âm giai hay âm thanh khác nhau mà ngôn ngữ của Phạm Thiên phát âm, và nghĩa là 
ngôn ngữ của chư Như Lai nghe ra giống như âm giai của loài chim Ca Lăng Tần Già— 
By “sameness in words” 1s meant that all the Tathagatas speak In sixty-four different 
notes or sounds with the language of Brahma 1s pronounced, and that their language 
sounding like the notes of Kalavinka bird 1s common to all the Tathagatas. 

Nghĩa Bình Đẳng: Bình đẳng về thân nghĩa là tất cả các Đức Như Lai đều không khác 
biệt khi được xét về Pháp Thân (Dharmakaya), về đặc trưng thuộc về thân thể hay sắc 
tướng (rupalakshana), và các nét cao đẹp phụ hay hảo tướng. Tuy vậy, chư Như Lai khác 
nhau khi được nhìn bởi chúng sanh khác nhau mà chư vị đang điều ngự dạy bảo—By 
“sameness in body” 1s meant that all the Tathagatas show no distinction as far as thelr 
Dharmakaya, their corporal features (rupalakshana) and their secondary marks of 
excellentce are concerned. They differ, however, when they are seen by a varlety Of 
beings whom they have the special design to confrol and discipline. 

Pháp Bình Đẳng: Bình đẳng về chân lý có nghĩa là tất cả chư Như Lai đều đạt cùng một 
sự thể chứng nhờ vào ba mươi bảy phần chứng ngộ—By ““sameness in the truth” is meant 
that all Tathagatas attain to the same realization by means of the thirty-seven đivisions Of 
enlightenment—See Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo ¡in Chapter 21. 


(II) Như Lai Ngũ Thù Thắng Đúc— Five superior virtues oƒ a Buddha: Buddha receives the 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


respect of the world because of the five superior virtues: 

Hành vi thù thắng: Superior conduct. 

Kiến giải thù thắng: Superior point of view. 

Trí huệ thù thắng: Superior or perfect wisdom. 

Minh thuyết thù thắng: Superior preaching ability. 

Khả năng thù thắng dẫn đạo chúng sanh y đạo tu hành: Superior ability to lead people to 
the practice of His Teaching. 


(HI)Bát Biến Hóa của Đúc Như Lai— Eight supernatural powers 0ƒ transformafion: Tám 


Ũ 


loại biến hóa hay tám thần thông biến hóa của chư Phật —Characteristics of every 
Buddha: 

Năng tiểu: Animan (sk)—Có khả năng làm cho nhỏ lại được—To shrink self or others 
(to make self or others smaller), or the world and all things to an atom. 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


lở) 
8) 


2016 


Năng đại: Mahiman (skt)—Có khả năng làm cho lớn ra được —To enlarge self or others 
(to make self or others larger than anything in the world), or the world and all things to fill 
all space. 

Năng khinh: Laghiman (skt—Có khả năng làm cho nhẹ đi được—To make self or others, 
or the world and all things light as a feather (to make self or others lighter). 

Năng tự tại: Vasitva (skt)——Có khả năng làm cho tự tại được——To make self or others any 
sIze or anywhere at wIll_——To make everything depends upon oneself, all at wIl. 

Năng hữu chủ: Isitva (sk)—Có khả năng làm cho có quyền vô hạn ở khắp mọi nơi và 
trên mọi vật —To be able to control all natural laws, or to make everywhere and 
everthing to be omniIpoftent. 

Năng viễn chí: Prapti (sk)—Có khả năng đến nơi xa được hay như ý thân——To reach any 
place at wIll, ot to be anywhere at wIll, either by self-transportation or by bringing the 
destination to himself. 

Năng động: Có khả năng làm cho động được—The ability to shake all thinøs. 

Tùy ý: Prakamya (skt—Có khả năng làm tùy theo ý mình—To be able to assume any 
shape or to be one or many and at wIll pass throuph the solid or through space, or through 
fire or water, or tranform the four elements at wIll, I.e. turn earth Into water. 





(IV)Tám Đúc Hạnh của Đức Như Lai— Eight virtues that enable Buddha to bestow blessing 


l) 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


and happiness upon people: Tám công đức làm cho Phật có khả năng ban phước hạnh 
cho con người. 

Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài: 
Ability to bring Iimmediate benefits and happiness in the world through practice of His 
teaching. 

Khả năng phán đoán một cách chính xác thiện ác chánh tà: Ability to judge correctly 
between good and bad, right and wrong. 

Khả năng giáo đạo chính đạo khiến chúng sanh giác ngộ: Ability to lead people to 
enlightenment by teach his right way. 

Khả năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập chánh đạo: Ability to lead and guide people to 
convert to the right way. 

Khả năng tránh tâm kiêu mạn: Ability to avoid pride and boasting. 

Khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như nhứt): Ability to do what He has spoken. 

Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách bình đẳng: Ability to lead all people by an 
equal way. 

Khả năng hoàn thành mãn túc chư nguyện: Ability to fulfill the vows of his 
compassionate heart. 


(V) Tám tài hùng biện của Đức Như Lai— Eight characteristics 0ƒ a Buddha?s speaking: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Bát Biện—Tám đặc tính của Phật trong lúc nói—Eipht characteristics of a Buddha”s 
speaking: 

Bất tê hát biện (không la ó hò hét): Never hectoring. 

Bất mê loạn biện (không mê mờ loạn động): Never misleading or confused. 

Bất bố biện (biện luận không tỏ vẻ khiếp sợ): Fearless. 

Bất kiêu mạn biện: Biện luận không tỏ vẻ kiêu mạn——Never haughty. 


5) 
6) 
? 
8) 


2017 


Nghĩa cụ túc biện (biện luận với đầy đủ ý nghĩa): Perfect in meaning. 

Vị cụ túc biện (biện luận với đầy đủ hương vị ý vị): Perfect in flavor. 

Bất chuyết sáp biện (biện luận lưu loát, chẳng vụng về cứng nhắt): Free from harshness. 
Ứng thì phân biệt (biện luận đúng lúc đúng thời): Seasonable or suited to the occasion. 


(VI)Thập Lực Như Lai— Ten powers or Ten kinds ogƒ Knowledge gƒ a Tathagdfa: Dasabala 


l) 
2) 
3) 


4) 
3) 


6) 
lở) 


8) 


9) 


(skt & p): An epithet of the Buddha, the possessor of Ten P—Một danh hiệu của Đức 
Phật, Đấng Thập Lực hay Đấng có đầy đủ thập tri kiến. Thập lực (mười khả năng nơi 
một vị Phật)—Thập lực Ca Diếp——Ten powers or ten abilities possessed by a Buddha: 
Nhận biết bằng trực giác về cái có thể và cái không có thể trong mọi hoàn cảnh: 
Knowledge concerning what 1s possible and impossIble In any situation. 

Nhận thức sự chín muồi của những hành động: Vipaka (skt)—Concerning the ripening of 
deeds. 

Nhận thức về những năng lực cao nhất và thấp nhất nơi tha nhân: Concerning the 
superior and inferior abilities of other beings. 

Nhận thức về những thiên hướng của họ: Concerning their tendencies. 

Nhận thức về những thành tố của thế giới: Concerning the manifold constituents of the 
world. 

Những thức về nhiều con đường dẫn tới những trạng huống tái sanh khác nhau: 
Concerning the paths leading to the various realms of existence. 

Nhận thức về sự tạo ra thanh trược: Concerning the engendering of purity and impurity. 
Nhận thức về suy tưởng, về đại định, về tam giải thoát và thiển định: Concerning the 
contemplations, meditative states (samadhi), the three liberations, and the absorption 
(dhyana). 

Nhận thức về sự chết và tái sanh: Concerning deaths and rebirths. 








10) Nhận thức về sự suy mòn của nhiễm trược: Concerning the exhaustion of all defilements 


(asrava). 


(VIIMười Tám Công Đức của Đức Như Lai— Eighteen merifs 0ƒ a Tathagafa: Theo Kinh 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 


8) 
9) 


Pháp Hoa, có 18 tính chất đặc biệt hay 18 công đức mà chỉ có Đức Phật mới có được— 
According to the Lotus Sutra, there are eighteen unique characferistics or eighteen merIts 
that belong only to the Buddha: 

Không sai lầm nơi thân thể: Faultlessness in body. 

Không sai lầm về ngôn ngữ: Faultlessness in speech. 

Không sai lầm về ý niệm: Faultlessness in mind and thought. 

Không bất định về tâm: No unsteadiness of mind. 

Không có tâm thiên vị: Impartiality. 

Hoàn toàn nhẫn nhục: Perfect resignation. 

Kiên trì mong muốn cứu độ tất cả chúng sanh: Imperishable aspiration to save all living 
beings. 

Tinh tấn không ngừng nghỉ: Unfailing zeal. 

Nhớ nghĩ không ngừng nghỉ tất cả giáo lý của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai: 
Unfailing memory of all teachings of all Buddhas past, present, and future. 


10) Quán niệm không ngừng nghỉ: Unfailing contemplation. 


2018 


11) Trí tuệ bất tận: Unfailing wisdom. 
12) Không bao giờ bị chướng ngại: Unfailing freedom from all hindrances. 
13) Mọi hành động về thân đều phù hợp với trí tuệ: All bodily deeds being in accord with 


wisdom. 


14) Mọi lời nói đều phù hợp với trí tuệ: All deeds of speech being in accord with wisdom. 
15) Mọi ý nghĩ đều phù hợp với trí tuệ: All deeds of thought being in accord with wisdom. 
16) Trí tuệ không ngăn ngại trong quá khứ: Unhindered knowledge of the past. 

17) Trí tuệ không ngăn ngại trong tương lai: Unhindered knowledge of the future. 

18) Trí tuệ không ngăn ngại trong hiện tại: Unhindered knowledge of the present. 


Ù 


2) 


)) 
ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


3) 


(O0) Danh hiệu Như Lai 
Epithets oƒa Buddha 


Mười danh hiệu của Phật— The ten titles 0ƒ a Buddha: 

Như Lai: Tathagata (skt)——Thus Come One——Như Lai là bậc đã hoàn toàn phản bổn hoàn 
nguyên. Bậc ấy dù có xuất hiện nơi đời, nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi mọi hệ lụy và 
trói buộc của trần tục—One who is completely original in nature. He appeared in this 
world, yet he was not really here since he was completely free from all bondage and 
attachments. 

Ứng Cúng: A-La-hán—Arhat (skt—Người xứng đáng nhận sự cúng dường của chúng 
sanh và chư thiên. Theo Hòa Thượng K. Sri Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, Đức Phật dạy rằng một vị A La Hán phải tròn đầy năm phương diện 
chánh sau đây—One Worthy of Offerings or one who can take offerings from all sentient 
beings, Including heavenly beings. According to Most Venerable K. Sri Dhammananda In 
the Gems of Buddhism Wisdom, the Buddha said that an Arahant must complete the 
following five aspects: 

Đã loại bỏ tất cả ô trược: Has discarded all defilements. 

Đã tiêu diệt được tất cả những kẻ thù liên quan đến việc loại bổ nhiễm trược: Has 
suppressed all the enemies connected with the eradication of defilements. 

Đã bẻ gãy tất cả những chiếc căm xe của bánh xe luân hồi: Has destroyed the spokes of 
the wheel of existence. 

Đáng được thọ nhận sự cúng dường và tôn vinh: Is worthy of being offerings and paid 
homage. 

Không giữ bí mật đặc tính cũng như giáo lý giác ngộ của mình: Withheld no secrets in his 
character or in his teachings of enlightenment. 

Chánh Biến Tri: Samyak-Sambuddha (skt)—Samma-sambuddho (p)—Người hiểu biết 
thông suốt vạn pháp. Đức Phật được gọi là Chánh Biến Tri vì Ngài thấu rõ nhân sinh 
quan và vũ trụ quan (cuộc sống trên thế giới cũng như sự vận hành của vũ trụ), và Ngài 
đã khám phá ra Tứ Diệu Đế bằng sự liễu ngộ của chính mình. Ngài cũng khám phá ra 
luật Duyên Khởi và luật Nhân Quả, nghĩa là toàn bộ chơn lý của trần thế—One of 
Proper and Pervasive Knowledge or one who has deep and complete understanding of all 
dharmas; all knowing. The Buddha was designated as a Samyak-Sambuddha because He 


4) 


5) 


6) 


2019 


comprehended the all aspects of human life and cosmology (he comprehended the 
existence of the world In Ifs proper perspective), and He discovered the Four Noble 
Truths through His own comprehension. He also discovered the Law of Dependent 
Origination and the Law of Cause and Effect, the whole truth of the universe. 

Minh Hạnh Túc: Vidya-carana-Sampamna (skt——VIJJa-carana-sampanno (p)—Người có 
đủ đây trí đức. Đức Phật được tán thán không chỉ nơi toàn trí, mà còn toàn vẹn nơi giới 
hạnh nữa. Từ “Minh Hạnh Túc” có nghĩa là Đức Phật đã đạt được cái nhìn rõ ràng hoàn 
hảo và một tư cách đạo đức gương mẫu. Đức Phật có thể nhớ lại những lần tái sanh trong 
quá khứ và có thể nhìn lại tiền kiếp của Ngài và của người khác. Ngoài việc thấu suốt 
quá khứ, Đức Phật còn có một sức nhìn thật độc đáo nghĩa là có thể nhìn thấy tương lai 
và hình dung được tất cả vũ trụ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Đức Phật còn có khả năng kểềm 
chế hành động và lời nói, kểm chế trong tác động của giác quan, điều độ trong việc dùng 
thực phẩm, tránh được việc ngủ quá nhiễu, giữ được niỀm tin trong sáng, biết xấu hổ khi 
phạm phải tội lỗi, biết sợ hãi khi phạm lỗi, biết khát vọng kiến thức, nghị lực, chánh 
niệm và sự hiểu biết. Đấng Minh Hạnh Túc có đủ lòng từ bi và trí tuệ. Do nơi lòng từ bi 
mà Ngài có được năng lực phục vụ chúng sanh không mệt mỏi và dẫn dắt họ ra khỏi tội 
đồ lầm than. Do nơi trí tuệ mà Ngài nhận thức điều phải trái cho tất cả chúng sanh—One 
Complete in Clarity and Conduct or one who possesses all wisdom and virtue. The 
Buddha was praised as not only perfect in knowledge, but also perfect 1n conduct (or not 
only perfect In conduct, but also perfect in wisdom). The term “ViJJa-carana-sampanno” 
means that the Buddha has a perfect clear vision and examplary good conduct. The 
Buddha could recall his past birth and trace back his previous existence as well as that of 
others. Beside being able to recollect the past, the Buddha has a unique foresight of being 
able to see Into the future and visualize the whole universe at any moment. In addition, 
the Buddha 1s also able to restrain his deeds and words, restrain in the absorption of sense 
effects, moderate In the consumption of food, avoid excessive sleep, maintain crystal 
clear vision In faith, realize of shame In committing evIl, realize of fear In committing 
evil, be thirsty for knowledge, energy, mindfulness and understanding. A Complete In 
Clarity and Conduct has both compassion and wisdom. Compassion gives him the energy 
to serve mankind tirelessly and lead His followers away from evil and misery. Wisdom 
helps him realizes what 1s good and what 1s not good for sentient beings. 

Thiện Thệ: Sugata (sk)—Sugato (p)—Người luôn hướng thiện, không bao giờ thối 
chuyển. Đấng Thiện Thệ là đấng đang đi trên con đường tốt. Lời nói và phương cách của 
Ngài là không tổn hại và không thể nào chê trách được—One who ¡s always on the path 
toward goodness; never regreesing toward evil. A Sugafa also means that one whose Path 
1s good, his words and methods are harmless and blameless. 

Thế Gian Giải: Lokavit (skt—Lokavidu (p)—Đấng có hiểu biết toàn diện về cả lý 
thuyết lẫn thực hành cho chúng sanh trong tam giới (dục, sắc, và vô sắc giới). Từ Thế 
Gian Giải không có tương đương trong Hoa ngữ, Anh ngữ hay Việt ngữ, nhưng đại ý Thế 
Gian Giải được xử dụng trong trường hợp Đức Phật như một bậc có kiến thức thế giới 
tuyệt vời, bậc đạo sư có kinh nghiệm, hiểu biết tất cả các khía cạnh của cuộc đới về cả 
vật chất lẫn tinh thần. Đức Phật chính là bậc đầu tiên nhận xét về hàng ngàn hệ thống 
thế giới trong vũ trụ. Khái cũng chính là bậc đầu tiên tuyên bố rằng thế giới này chẳng 
qua chỉ là khái niệm. Theo Ngài, việc đoán biết về nguồn gốc và nơi tận cùng của thế 


7) 


8) 


3) 


2020 


giới là vô nghĩa. Tất cả đều được tìm thấy trong phạm vi con người với nhận thức và ý 
thức—Well Gone One who understands the World or one who has total understanding of 
theory and practice for all beings in the three worlds (desire, form, and formless). The 
term “Lokavidu” 1s applied to the Buddha as the one with exquisite knowledge of the 
world. The Buddha has experience, known and penetrated Into all aspects of worldly life, 
physical as well as spiritua. The Buddha was the first one who observed and declared that 
there were thousands of world systems in the universe. He was the first who declared that 
the world, including the whole universe. In His own words, 1t is regarded meaningless to 
speculate the origin and the end of the world. According to His views, the origin of the 
world, Ifs cessation and the path to the cessation thereof 1s to be found within human- 
beiIngs” perception and conciousness. 

Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu: Anuttara Purusa-Damya-Sarathi (skt)——Người đứng 
trên cả mọi loài trong ba cõi. Từ “Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu” có nghĩa là vô 
song hay không ai có thể vuợt hơn——Unsurpassed Knight (Taming and Subduing Hero). 
One who stands the highest among all beings In the Three Worlds. The term “Anutfaro- 
Pursia-Damma-Sarathi” means matcheless and unsurpassed. 

Thiên Nhơn Sư: Sasta-deva-Manusyanam (skt)—Thầy dạy khắp trời người, dẫn dạy 
chúng sanh điều quấy lẽ phải. Bậc có thể dạy cho chúng sanh chánh kiến chánh tri thức 
để từ đó họ có thể có được trí tuệ hóa giải vô minh mà đạt thành giác ngộ—Teacher of 
Gods and Humans or one who 1s the master of all humans and heavenly beings, teaching 





them what 1s ripht and what 1s wrong. One who 1s able to give all sentilent beings the 
proper view and knowledge so they may gain wisdom to see through Ignorance, to attain 
enlightenment. 

Phật: Buddha-lokanatha—Bhagavan (sk)—VỊ đã đạt được giác ngộ tối thượng. Từ 
Buddha có nghĩa là vị chủ tể toàn trí toàn thức, có những thân thông lạ thường, có thể 
thuyết phục người khác bằng sự thuyết giảng của mình. Từ Buddha cũng có nghĩa là tự 
mình tỉnh thức và giáo hóa cho người khác được tỉnh thức—Buddha (The Awakened 
One) or one who has attained the Ultimate or Supreme Enlightenment. The term Buddha 
means an omnisclent Master who possesses extraordinary powers of being able to 
convince others through his teachings. The term Buddha also means “Self-Awakened” 
and “convincing others to be awakened.”—For more Information, please see Chapter 
One. 


10) Thế Tôn: Lokanatha (skt—Bhagava (p)—Đấng được chúng sanh trong các cõi kính 


trọng. Từ Bhagava thường được ghép với Buddho để chỉ “Đấng Thế Tôn” hay “Đấng 
Thiêng Liêng.”—World Honored One or one who has the most respect by all realms of 
exIstence. The term Bhagava 1s usually used together with Buddho as “Buddho-Bhagava” 
with the meaning of the “Blessed One” or the “Most Sacred One.” 





Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


2021 


(P) Cảnh Giới của chư Như Lai 
Buddhasˆ Realms 


Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Như Lai— Ten kinds oƒ peerless inconceivable realms 
oƒ all Buddhas: Mười thứ cảnh giới vô tỉ bất tư nghì của chư Như Lai theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33—Ten kinds of peerless inconceivable realms of all Buddhas, according 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33. 

Tất cả chư Như Lai một lần ngồi kiết già cùng khắp mười phương vô lượng thế giới: All 
Buddhas, once sitting, pervade Infinite worlds in the ten directions. 

Tất cả chư Như Lai nói một cú nghĩa đều hay khai thị tất cả Phật pháp: All Buddhas, 
uttering one logical statement, can express all Buddha teachings. 

Tất cả chư Như Lai phóng một quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới: All Buddhas, 
emanating one light, can illuminate all worlds. 

Tất cả chư Như Lai ở nơi một thân đều hay thị hiện tất cả thân: AII Buddhas, in one body, 
can manifest all bodies. 

Tất cả chư Như Lai ở trong một xứ đều hay thị hiện tất cả thế giới: AII Buddhas can show 
all worlds in one place. 

Tất cả chư Như Lai ở trong một trí đều hay quyết rõ tất cả các pháp không bị ngăn ngại: 
AlI Buddhas can ascertain all things within one knowledge without any Impedimer. 

Tất cả chư Như Lai ở trong một niệm đều hay qua khắp mười phương thế giới: AlI 
Buddhas can travel to all worlds in the ten directions 1n a single moment of thought. 

Tất cả chư Như Lai ở trong một niệm đều hiện Như Lai vô lượng oai lực: All Buddhas 
can manifest the Infinite spiritual powers of the enlightened ïn a single Instant. 

Tất cả chư Như Lai ở trong một niệm duyên khắp tam thế Phật và chúng sanh, tâm không 
tạp loạn: All Buddhas can focus on all Buddhas and sentilent beings of past, present and 
future In a single Instant without confusion of mind. 


10) Tất cả chư Như Lai ở trong một niệm cùng với tam thế tất cả Phật đồng một thể không 


hai: AII Buddhas are in one Instant essentially the same as all Buddhas of past, future and 
present. 


(Q) Sự Diễn Thuyết của chư Như Lai 
Buddhas° Expounding 


(D Mười Môn Diễn Thuyết Vô Lượng Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 


Ù 


2) 


mười môn diễn thuyết vô lượng của chư Phật. Chư Phật diễn thuyết vô lượng nhứt thiết 
chư Phật trí môn—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten 
kinds of exposition of the inumerable facets of the Teaching of the Buddhas. AlI Buddhas 
expound the ways of knowledge of all Buddhas. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng giải thoát môn: All Buddhas expound innumerable facets 
Of the realms of sentient beings. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh hạnh môn: All Buddhas expound innumerable 
facets of the activifIles of sentient beingøs. 


3) 


4 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2022 


Chư Phật diễn thuyết vô lượng chúng sanh nghiệp quả môn: All Buddhas expound 
Innumerable facets of effects of acts of sentient beings. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng giáo hóa chúng sanh môn: All Buddhas expound 
Innumerable facets of teaching sentient beIngs. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng tịnh chúng sanh môn: All Buddhas expound innumerable 
facets of purifying sentient beIngs. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát nguyện môn: All Buddhas expound innumerable 
facets of vows of enlightening beings. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát hạnh môn: All Buddhas expound innumerable 
facets of practices of enlightening beings. 

Chư Phật diễn thuyết tất cả thành kiếp-hoại kiếp môn: All Buddhas expound 
innumerable facets of the ages of becoming and decay of all worlds. 

Chư Phật diễn thuyết vô lượng Bồ Tát thâm tâm tịnh Phật sát môn: All Budhas expound 
innumerable facets of enlightening beings devotedly purifying Buddha-lands. 


10) Chư Phật diễn thuyết vô lượng tất cả thế giới tam thế chư Phật nơi những kiếp đó thứ đệ 


xuất hiện môn: All Buddhas expound innumerable facets oŸ successive emergence in 
each age of the past, present and future Buddhas In innumerable worlds. 


(H) Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự: Theo Kinh 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười nghĩa mà chư Như Lai quán sát khi đã thực hành xong 
Phật sự. Các Đức Như Lai vì quán sát mười nghĩa nầy nên thị hiện nhập Niết bàn— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten considerations when 
Buddhas have done their Buddha-work, they manifest final extinction. These are ten 
poInts of consideration because of which the Buddhas manifest ultimate extinction 1n 
nIrvana. 

Vì chỉ bày tất cả hành pháp thật là vô thường: To show that all activities are really 
1mpermaneII. 

Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng phải là pháp an ổn: To show that all created things 
are unstable. 

Vì chỉ bày đại niết bàn là chỗ an ổn, vô bố úy: To show that ultimate nirvana is the abode 
Of peace, without fear. 

Vì hàng nhơn thiên tham đắm sắc thân, nên vì họ mà thị hiện sắc thân là pháp vô thường, 
khiến họ phát nguyện trụ pháp thân thanh tịnh: To show those (human and celestial 
beings) attached to the physical body that the physical body 1s impermanernt, so that they 
WIll aspire to dwell in the pure body of reality. 

Vì chỉ bày sức vô thường không thể chuyển được: To show that the power of 
1mpermanence canmnot be overturned. 

Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng tự tại, chẳng trụ theo tâm: To show that all created 
things do not remain as one wishes and are not under one”s control. 

Vì chỉ bày tất cả những hiện hữu đều như huyễn hóa, chẳng bển chắc: To show that all 
exIstents are like magical productions and are not hard and fast. 

Vì chỉ bày tánh niết bàn rốt ráo bển chắc, chẳng thể hư hoại: To show that the nature of 
nirvana 1s ultimately stable and indestructible. 


3) 


2023 


Vì chỉ bày tất cả pháp vô sanh vô khởi, mà có tướng tụ họp và tán hoại: To show that all 
things have no birth or origin, yet have the appearance of assemblage and dissolution. 


10) Một khi chư Phật —Once the Buddhas: 


3) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


Œ) 


Thực hành xong Phật sự: Have finished their Buddha-work. 

Bổn nguyện đã mãn: Have fulfilled their vows. 

Đã chuyển xong pháp luân: Have turned the wheel of teaching. 

Người đáng được hóa độ, đều đã hóa độ xong: Have enlightened and liberated those who 
could be enlightened and liberated. 

Sự thọ ký đã thành, theo pháp phải như vậy nhập nơi bất biến đại niết bàn: Have made 
predictions of Buddhahood of the enlightening beings who become honored ones, as a 
matter of course they enter unchanging, great, ultimate nirvana. 


(R) Phật Địa 
Buddhas° Lands 


Tổng quan về Phật quốc—An overview 0ƒ Buddha-ksefra: Tha Thọ Dụng Độ—Báo Độ 
của Phật trong đó chúng sanh nhận và tuân giữ theo chân lý của Ngài. Phật Độ ở đây có 
nghĩa là một đại thiên thế giới mà ở đó có một Đức Phật hóa độ. Trái đất của chúng ta 
thuộc một hệ thống trong đó có núi Tu Di ở giữa, bốn bên Đông, Tây, Nam và Bắc, mỗi 
bên là một châu chung quanh có núi Thiết Vi bao bọc, châu nào cũng cùng ở dưới một 
mặt trời và mặt trăng soi sáng: đây theo Phật là một thế giới. Một ngàn thế giới hợp lại 
thành một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới làm thành một trung thiên thế 
giới, và một ngàn trung thiên thế giới làm thành một đại thiên thế giới. Đi qua vạn ức 
Phật độ như vậy về phía Tây là thế giới Cực Lạc —The country of Buddha's birth, land 
or realm of a Buddha. Reward land of a Buddha or Buddhaksetra, in which all beings 
receive and obey his truth. A Buddha Land 1s a whole great galaxy of worlds that are all 
taken care by one Buddha. Our earth belongs to a system where there 1s a central Polar 
Mountain, and four continenfs to the east, west, south, and north of it, 1lluminated by the 
same sun and moon, surrounded by a circular range of iron mountan: this 1s one world. A 
thousand of these make up a small world system, a thousand small world systems make 
up a medium world system, and a thousand medium world systems make up a great 
galaxy of worlds. West of a hundred billion of sụch Buddha-lands 1s the Land of Ultmate 
Bliss. 


(II Nghĩa của Phật Độ— The meanings oƒ “Buddha Realims ”: 


Ù 


a) 


Báo Độ—Land of Reward: Pure Land—Thực Báo Tịnh Độ—Nơi cư ngụ của các bậc Bồ 
Tát ở cấp cao—Còn gọi là Phật độ hay Tịnh Độ là nơi chư Phật ngự trị, còn gọi là Hoa 
Tạng Thế Giới—The Land of Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. The land in 
which a Buddha himself dwells. The Pure Land. Also called the Pure Land of all Buddhas 
In their Sambhogakaya. There are two kinds: 

Tự Thọ Dụng Báo Độ: Một trong bốn “Báo Độ” của Phật, nơi chúng sanh có thể tự m 
cầu giải thoát lấy mình bằng các tuân thủ tu tập theo giáo pháp của Phật —Reward land 


b) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2024 


of a Buddha In which all beings are able to seek salvation on their own, the third of the 
four Buddha-ksetra or Buddha-domains, that in which there 1s complete response to his 
teaching and powers. 

Tha Thọ Dụng Độ: Reward land of a Buddha, in which all beings receive and obey his 
truth. 

Cực Lạc: Sukhavati (skt——Tên của cõi nước thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà nằm về 
phương tây của vũ trụ—Highest Joy, name of the Pure Land of Amitabha Buddha ¡n the 
west—See Tịnh Độ In Chapter 151. 

Hoa Tạng Thế Giới: The Pure Land of all Buddhas ¡in their Sambhogakaya—Lotus 
treasury store—Hoa Tạng Thế Giới—Thế Giới Liên Hoa Đài Tạng hay cõi Tịnh Độ báo 
thân của mỗi vị Phật do hoa sen báu tạo thành (của Đức Phật A Di Đà là Tây Phương 
Tịnh Độ, của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là Mật Nghiêm Quốc). Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
đây là pháp hội của thế tạng hay cõi nước Tịnh Độ của Phật Tỳ Lô Giá Na, mà cũng là 
cõi Tịnh Độ của chư Phật. Tầng dưới cùng là phong luân, trên phong luân có biển 
“Hương Thủy” trồi ra đóa Đại Liên Hoa ngàn cánh, trong đóa sen nầy chứa vô số những 
thế giới khác nhau, gọi tắt là “Hoa Tạng Thế Giới (còn gọi là Báo Độ hay Phật Độ. Các 
Đức Phật chứng đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác/Anuttara-Samyak-Sambodhi, 
dùng tịnh thức chuyển biến ra các thế giới, vì thế cho nên gọi là thế giới chư Phật. Tiếng 
Phạn là ksetra, nghĩa là cõi hay cõi nước. Vì là chỗ ở của báo thân nên gọi là “báo độ.” 
Kinh Hoa Nghiêm/Avatamsaka-Sutra nói: “trong biển hương thủy sanh hoa sen lớn, trong 
hoa sen hàm chứa thế giới như số vi trần, cho nên gọi là hoa tạng thế giới hải.” Hoa sen 
lớn là thí dụ chơn như pháp giới. Hoa sen mọc từ trong bùn nhơ mà không nhiễm mùi 
bùn, ví như chơn như tuy ở khắp thế gian nhưng không bị thế gian làm ô nhiễm. Mỗi thế 
giới đều là chỗ cư trú cho loài hữu tình) —The Lotus world or universe of each Buddha 
for his sambhogakaya (the one of the Amitabha Buddha 1s the Western Pureland, the one 
of the Vairocana Buddha 1s the Secret Adorned World). According to the Flower 
Adornment Sutra, the lotus store, or the lotus world, the Pure Land of Vairocana, also the 
Pure Land of all Buddhas in their sambogakaya (enJoyment bodies). Above the wind or 
aIr circle 1s a sea of fragrant water, in which 1s the thousand-petal lotus with 1fs Infinite 
varlety of worlds, hence the meaning 1s the Lotus which contains a store of myriads of 
worlds. 

Phật quốc: Xứ sở nơi Đức Phật đẳn sanh—The land or realm of a Buddha—The land of 
the Buddha”s birth. 

Thường Tịch Quang Tịnh Độ: Trụ xứ của chư Phật —The abode of Buddhas—The realm 
Of eternal rest and light, and of eternal spirit (Dharmakaya). 

Danh từ Phật Sát, Phật Độ hay Phật Quốc không có trong Phật Giáo Tiểu Thừa. Theo 
Đại Thừa, thì đây là quốc độ đạt đến của vị đã hoàn toàn giác ngộ, nơi đó Phật hướng 
dẫn giúp chúng sanh chuẩn bị giác ngộ— The term is absent from Hinayana. In 
Mahayana 1t 1s spiritual realm acquired by one who reaches perfect enlightenment, where 
he Instructs all beings born there, preparing them for enlightenment. 

Nơi ngự trị của chư Phật: A country being transformed by a Buddha or one already 
transformed. 





(LHH)Phân loại Phật Độ— Categories 0ƒ “Buddha Realims ”: 


2025 


(A) Tứ Phật Độ— Four Buddha-reains: Theo Tông Thiên Thai, có Tứ Phật Độ—According 


Ù 


a) 


b) 


2) 


3) 


4) 


to the T”Ien-T”ai Sect, there are four Buddha-ksetras: 

Phàm Thánh Đồng Cư Độ ——The land of common residence of beings and saints: Cõi 
Thánh phàm đồng cư—Đồng cư quốc độ, cõi nước trong đó hạng Nhân, Thiên, Thanh 
Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung với nhau—Where common beings and 
saints dwell together. Realms where all classes dwell (men, devas, Buddhas, discIples, 
non-disciples). Lands where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and ordinary people (six 
lower and six upper worlds) dwell together. 

Uế độ—Saha world: Ta bà quốc độ—Where all beings are subject to transmigration. 
Tình độ— The Pure Land: Thanh tịnh độ. 

Phương Tiện Hữu Dư Độ—The Land of Expediency: Trú xứ của Tứ Thánh hay Biến dịch 
quốc độ, chốn vãng sanh của chư A-la-hán và những vị Thánh còn kém bậc Bồ Tát, 
những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiển não—Temporary realms, where the occupants have 
got rid of the evils of unenlightened views and thoughts, but still have to be reborn. Land 
of Expedient Liberation, inhabited by Arhats and lesser Bodhisattvas. The sphere where 
beings are still subJect to higher forms of transmigration. The abode of Srota-apamna (Tu 
đà hườn), Sakrdagamin (Tư đà hàm), Anagamin (A na hàm), and Arhat (A la hán). 

Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ—The Land of Real Reward: The bodhisattva realm——Nơi 
trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật —Realms of permanent reward and freedom, for those 
who have attained bodhisattva rank. The Land of Real Reward, inhabited by the highest 
Bodhisattvas. 

Thường Tịch Quang Độ—The Land of Eternally Quiescent Light: Buddha-parinirvana—— 
Cõi Thường Tịch Quang, nơi thường trú của chư Phật —Realm of eternal rest and light 
(wisdom) and of eternal spirit (dharmakaya), the abode of Buddhas; but in reality all the 
others are Included ¡n this, and are only separated for convenmience' sake. The Land of 
Eternally Quiescent Light, in which Buddhas dwell. Where permanent tranquility and 
enlightenment reIgn. 


(B) Ngũ Sở Y Độ—Five realms oƒ a Buddha: The five Buddha-ksetra or dependencies, the 


Ù 


2) 


3) 
4) 


3) 


realms or conditions of a Buddha——Năm cõi sở y: 

Pháp Tính Độ: Cõi nương tựa của pháp thân thanh tịnh của Đức Như Lai, lấy Chân Như 
làm thể, nhưng thân và cõi đó không sai biệ—The Buddhas dharmakaya-ksetra, or 
realm of his spiritual nature, depend on and yet identical with Bhutatathata. 

Thực Báo Độ: Tự Thọ Dụng Độ—Cõi mà báo thân viên mãn của Đức Như Lai nương tựa 
vào, lấy năm uẩn vô lậu làm thể—The Buddha's sambhogakaya realm with its five 
Immortal skandhas, 1.e. his glorified body for his own enJoymeIt. 

Sắc Tướng Độ: Cõi vi trần tướng hải của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí tự hành thể—The 
land or condition of his self-expression as wisdom. 

Tha Thụ Dụng Độ: Tha dụng thân của Đức Như Lai, lấy hậu đắc trí lợi tha làm thể—The 
Buddha”s sambhogakaya realm for the Joy of others. 

Biến Hóa Độ: Cõi nương tựa của biến hóa thân, tùy theo tâm của chúng sanh mà biến 
hiện thành đủ mọi cõi nước tịnh uế—The realm on which the Buddha”s nirmanakaya 
depends, which results in his relation to every kind of condition. 


2026 


(IV)Đức Phật dạy về Phật Độ— The Buddha taught about Buddha Lands: Theo Kinh Duy 


D 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Ma Cật, Đức Phật dạy rằng: “Này Bảo Tích! Tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. 
Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; tùy theo chỗ điều 
phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ 
của Phật mà lãnh lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào phát khởi căn tánh 
Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì 
muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, 
tùy ý được thành công, nếu xây dựng giữa hư không quyết không thành tựu được; Bồ Tát 
cũng thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi 
Phật chẳng phải ở nơi rỗng không vậy——According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha 
said: “Ratna-rasl, all specles of living beings are the Buddha land sought by all 
Bodhisattvas. Why 1s It so? Because a Bodhisattva wins the Buddha land according to the 
living beings converted by him (to the Dharma); according to the living beings tamed by 
him; according to the country (where they will be reborn to) realize the Buddha-wisdom 
and in which they wIll grow the Bodhisattva root. Why 1s it so? Because a Bodhisattva 
wins the pure land solely for the benefit of all living beings. For Instance, a man can 
build palaces and houses on vacant ground without difficulty, but he wIll fail If he 
aftempts to build them in (empty) space. So, a Bodhisattva, in order to bring living beings 
to perfection, seeks the Buddha land which cannot be soupht In (empty) space. 


(S) Giải Thoát của chư Như Lai 
Buddhas)° Liberation 


Mười Vô Ngại Giải Thoát Của Chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 28): Ten kinds of 
unimpeded liberation of the Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chapter 28). 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện vô lượng chư Như Lai xuất thế: All 
Buddhas can cause the emergence In the world of untold Buddhas In a single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Như Lai chuyển tịnh 
pháp luân: AlI Buddhas can cause untold Buddhas actively teaching to appear In a single 
atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chúng sanh được giáo hóa 
điều phục: All Buddhas can cause untold sentient beings being taught and guided to 
appear In a single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết chư Như Lai quốc độ: AII 
Buddhas can cause untold Buddha-lands to appear In a single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện bất khả thuyết Bồ Tát thọ ký: All Buddhas 
can cause untold Enlightening Beings receiving predictions of Buddhahood to appear In a 
single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chư Như Lai: All Buddhas 
can cause all Buddhas of past, future and present to appear 1n a single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thế giới chủng: All Buddhas 
can cause all worlds of past, present and future to appear In a single atom. 


8) 


9) 


2027 


Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả thần thông: All Buddhas can 
cause all pasf, present and future miracles to appear In a single atom. 

Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả chúng sanh: AII Buddhas can 
cause all sentient beings of past, present, and future to appear In a single atom. 


10) Tất cả chư Như Lai hay ở nơi một vi trần hiện tam thế tất cả Phật sự: All Budha can 


cause all past, present and future Buddha-works to appear In a single atom. 


(T) Đại Lực của chư Như Lai 
Great Powers 0ƒa Buddha 


(ID Mười Lực Của Chư Phật: Mười thứ lực của chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)— 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Ten kinds of might with enormous power of all Buddhas (The Flower Adornment Sutra—— 
Chapter 33). 

Tối thượng lực: Supreme power. 

Vô lượng lực: Measureless power. 

Quảng đại lực: Grandiose power. 

Đại oai đức lực: Awesome power. 

Nan hoạch lực: Power difficult to acqurire. 

Bất thối lực: Undiminishing power. 

Kiên cố lực: Stable power. 

Bất hoại lực: Indestructible power. 

Tất cả thế gian bất tư nghì lực: Power inconceivable to any worldlings. 


10) Tất cả chúng sanh vô năng động lực: Power that all living beings cannot shake. 


(I) Thập Lực Như Lai: Dasa-tathagata-balani (sk)——Mười đại lực của Phật —Như Lai Cụ 


Ù 


2) 


3) 


4 


Túc Thập Lực —The ten great powers of a Buddha: 

Tri thị xứ phi xứ trí lực: Khả năng biết sự lý là đúng hay chẳng đúng—Complete 
knowledge of what 1s right or wrong in every condition—The power of knowing from 
awakening to what 1s and what 1s not the case—Knowing right and wrong——The power fo 
distinguish right from wrong. 

Tri tam thế nghiệp báo Trí lực: Tri Thượng Hạ Trí Lực—Complete knowledge of what is 
the karma of every being past, present and future—The power of knowing karmic 
retributions throughout the three periods of tme—Knowing what karmic effects follow 
from which causes. 

Tri chư Thiên giải thoát Tam muội: Complete knowledge of all stages of dhyana 
liberation and samadhi—The power of knowing all dhyanas, liberations and samadhis— 
Knowing the various balanced states (four dhyanas, eight states of liberation, three 
samadhi, etc). 

Trị chúng sanh tâm tánh Trí lực: Complete knowledge of the powers and faculties of all 
beings—The power of knowing all facultles whether superlor or inferior—Knowing the 
superIor or inferior makings og others. 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2028 


Tri chủng chủng giải trí lực: Biết được sự hiểu biết của chúng sanh—Complete 
knowledge of the desires or moral direction of every being——The power of knowing the 
Various realms—Knowing the desires of others. 

Tri chủng chủng giới trí lực: Biết hết các cảnh giới—Complete knowledge of actual 
condition of every Individual—The power of knowing the varlous understanding—— 
Knowing the states of others. 

Tri nhứt thiết sở đạo trí lực: Biết hết phần hành hữu lậu của lục đạo—Complete 
knowledge of the direction and consequence of all laws—The power of knowing where 
all paths lead——Knowing the destinations of others, either nirvana or hell. 

Tri thiên nhãn vô ngại trí lực: Thấy biết tất cả sự việc của chúng sanh—Complete 
knowledge of all causes of mortality and of good and evIl in their reality—The power of 
knowing through the heavenly eye without obstruction—Knowing the past. 

Tri túc mạng vô lậu trí lực: Biết các đời trước rất xa của chúng sanh—Complete 
knowledge of remote lives of all beings, the end of all beings and nirvana— The power of 
knowing previous lives without outflows——Buddha-power to know life and death, or all 
r€Vious transmigrations. 


10) Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực: Biết đoạn hẳn các tập khí—Complete knowledge of the 


destruction of all illusion of every kind—The power of knowing from having cut off all 
habits forever——Knowing how to end excesses. 


(HIUMười Lực Vô Ngạit Dụng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


function relating to power (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 

Chúng sanh lực vô ngại dụng, vì giáo hóa điều phục chẳng bỏ rời: Unimpeded function of 
power relating to sentient beings, teaching and taming them without abandoning them. 

Sát lực vô ngại dụng, vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang nghiêm: Power 
relating to lands, manifesting untold adornment and arraying them. 

Pháp lực vô ngại dụng, vì làm cho tất cả thân vào một thân: Power relating to 
phenomena, causing all bodies to enter the bodiless. 

Kiếp lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power relating to oens, cultivating 
practices unceasingly. 

Phật lực vô ngại dụng, vì giác ngộ thùy miên: Power of enlightenment, awakening those 
who are asleep. 

Hành lực vô ngại dụng, vì nhiếp thủ tất cả Bổ Tát hạnh: Power of action including all 
practices of enlightening beings. 

Như Lai lực vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng sanh: Power of Buddhas, liberating all 
sentient beInøs. 

Vô sư lực vô ngại dụng, vì tự giác tất cả các pháp: Teacherless power, spontaneously 
awakening to all truth. 

Nhứt thiết trí lực vô ngại dụng, vì dùng nhứt thiết trí thành chánh giác: Power of 
Oomniscience, attaining true enlightenment by omnIscIence. 


10) Đại bi lực vô ngại, vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh: Power of great compassion, not 


abandoning sentient beings. 


2029 


(IV)Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unmpeded 


D 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


function relating to miraculous abilities (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 
Đem bất khả thuyết thế giới để vào một vi trần: Place untold worlds in one atom. 

Trong một vi trần hiện khắp thế giới tất cả cõi Phật: Manifest all Buddha-lands, equal to 
the cosmos, In a single atom. 

Đem nước tất cả đại hải để vào một lỗ lông qua lại cùng khắp mười phương thế giới mà 
không làm xúc não chúng sanh: Place the water of all oceans in one pore and travel 
throghout the universe, without the sentient beings therein being disturbed. 

Đem bất khả thuyết thế giới nạp trong thân mình, thị hiện tất cả việc làm do sức thần 
thông: Contain untold worlds within their own bodies and manifest all spiritual powers. 
Dùng một sợi lông buộc bất khả thuyết thế giới và cầm đi du hành tất cả thế giới, mà 
chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Tie up innumerable mountain chainswith a 
single haIr and carry them through all worlds, without frightening sentient beings. 

Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị 
hiện sự thành hoại sai biệt, mà chẳng làm cho chúng sanh có lòng kinh sợ: Make untold 
ages one age and make one age untold ages, showing therein the differences of 
formation and disintegration, without scaring sentient beings. 

Trong tất cả thế giới hiện thủy, hỏa và phong tai, những sự biến hoại mà chẳng não hại 
chúng sanh: In all worlds they show varilous changes and devastatons by floods, 
conflagrations, and gales, without troubling sentient beIngs. 

Tất cả thế giới lúc tam tai hoại, đều có thể hộ trì đổ dùng của tất cả chúng sanh, chẳng 
để tổn hư thiếu thốn: When such disasters arise they can safeguard the necessities of life 
of all sentient beings In all worlds, not letting them be damaged or lost. 

Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới ném ra ngoài bất khả thuyết thế giới, chẳng làm 
cho chúng sanh có ý tưởng kinh sợ: Can hold inconceivably many worlds ¡in one hand and 
toss them beyond untold worlds, without exciting fear in the sentient beings. 


10) Nói tất cả cõi đồng với hư không, làm cho các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Explain how 


all lands are the same as space, causing sentient beiIngs all to gain understanding. 


(V) Mười thần lực của Như Lai— Ten divine powers 0ƒ a Tathagafa: Theo Kinh Pháp Hoa, 


Ù 


phẩm 21, Đức Như Lai có 10 thần lực—According to the Lotus Sutra, Chapter 21, there 
are fen divine powers of a Tathagata: 

Tướng lưỡi rộng dài —Broad and far-stretched tongue: Trong tất cả các cuộc thuyết 
giảng, Đức Phật đưa “tướng lưỡi rộng dài của Ngài chạm đến cõi Phạm Thiên.” Điều này 
khiến chúng ta lấy làm lạ hôm nay, nhưng đây là phát xuất từ một tập tục cổ của Ấn Độ. 
Tại Ấn Độ thời cổ, đưa lưỡi rộng dài là một động tác tỏ rằng những gì người nói là thật. 
Qua thần lực đầu tiên của Ngài, Đức Phật muốn thố lộ rằng tất cả những giáo lý Ngài đã 
giảng là thực và sẽ mãi mãi là thực. Sử dụng một từ ngữ thông dụng, Ngài muốn tỏ rằng 
Ngài không bao giờ nói hai lưỡi trong tất cả những gì mà Ngài thuyết —ln all his 
preachings, the Buddha put forth “his broad and far-stretched tongue ti it reached 
upward to the Brahma world.” This expression may strike us today as strange, but 1t 
comes from an old Indian custom. In ancient India, to put one”s tongue out Wwas an action 
showing the truth of what one said. Through his first divine power, the Buddha revealed 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


2030 


that all teachings that he had preached were true and would be so eternally. To use a 
common expression, he showed that he was never two-tongued in what he preached. 

Đức Phật Thích Ca hiển lộ thần thông của Ngài bằng cách phóng một ánh sáng đẹp từ 
trên toàn bộ thân thể của Ngài, chiếu sáng khắp mọi nơi, khắp suốt mọi phương của vũ 
trụ. Hiện tượng thần bí này có nghĩa là chân lý là ánh sáng xua tan bóng tối không hiện 
hữu như một thực thể thực sự. Bóng tối chỉ là một trạng thái không được chiếu sáng và sẽ 
biến mất khi ánh sáng chiếu rọi. Chúng ta cũng có thể nói như vậy với ảo tưởng. Chỉ có 
chân lý là một hiện hữu thực sự; ảo tưởng là không thực. Ảo tưởng sinh ra từ trạng thái 
tâm ta chưa hiểu được chân lý. Ảo tưởng sẽ biến mất khỏi tâm ta khi chúng ta hiểu được 
chân lý. Chân lý thu hút chân lý. Chúng trộn lẫn với nhau và trở thành một. Vào lúc Đức 
Phật Thích Ca phóng linh quang trên thân thể của Ngài, chư Phật khác cũng theo cách 
như thế, phóng ánh sáng vô lượng trộn lẫn thành một ánh sáng lớn chiếu khắp mọi nơi 
trong vũ trụ. Nghĩa là chân lý sẽ được chiếu rọi khắp mọi nơi, hay nói cách khác, mọi 
người đều sẽ thành Phật: Sakyamuni Buddha revealed his divine power by radiating a 
beautiful light from his whole body, shinning everywhere throughout all directions of the 
universe. This mysterious phenomenon signifies that the truth 1s the light that dispels the 
darkness of illusion, darkness does not exIst as a real entity. Darkness 1s only a nonlighted 
state and will disappear when light shines. The same thing can be said of illusion. Only 
the truth has real existence; 1llusion 1s unreal. IIllusion 1s born from the state in which our 
minds do not yet realize the truth. IlIusion will disappear from our minds when we realize 
the truth. Truth attracts Truth. They blend together and become one. The moment 
Sakyamuni Buddha radiated the sacred light from his body, the other Buddhas also In like 
mamner radiated Infinite light, which melted Into one great light that shone everywhere 
throughout the universe. This means “lIruth” will be spread everywhere, or all people 
from the Saha world will eventually become Buddhas. 

Kế đến Đức Phật rút lưỡi vào, đằng hắng cùng lúc và búng ngón tay đồng thời, có nghĩa 
là tất cả giáo lý được hợp lại thành một: Next, the Buddha drew back his tongue, 
couphed simultaneously, and snapped his fingers in unison. The phrase “cough 
simultaneously” means that all the teachings are united into one, and the voices raised In 
a cough signify the preaching of the teaching. 

Khi Đức Phật làm động tác kế tiếp là “búng ngón tay đồng thời” với một ý nghĩa hết sức 
đặc biệt: “Xác nhận.” Động tác này cũng phát xuất từ một tập tục Ấn Độ. Chư Phật búng 
ngón tay cùng một lúc sự hiện diện sự bảo đảm, “Ta phát biểu” hay “Ta hứa sẽ làm điều 
ấy.” Sự miêu tả tất cả chư Phật đều búng ngón tay đồng thời do đó sẽ giảng Pháp, nói 
một cách khác, cái hạnh nguyện Bồ Tát của chư vị: When the Buddha made the next 
move: “snapped their fingers In unison,” with a speclal meaning: “Confirmation.” This 
action also came from an Indian custom. The Buddhas' snapping their fingers in unison 
represent their assurance, “I give my words,” or “[ promise to do 1t.” The description of 
all the Buddhas snapping thetr finger unision therefore signifies their solumn promise to 
spread the Law, In other words, their vow to perform the Bodhivattva practice. 

Khi các Đức Như Lai xuất hiện giảng pháp thì quốc độ của họ rung chuyển theo sáu 
cách: When the Buddhas appear to preach, all their lands being shaken In six Wways. 

Khi chư Phật thuyết pháp thì tất cả chúng sanh trong các cõi từ trời, rổng, dạ xoa, cần 
thác bà, ca lâu na, khẩn na la, ma hầu la già, nhân, phi nhân...do thần lực của Đức Phật, 


?) 


8) 


9) 


2031 


đều thấy trong thế giới ta bà này vô lượng, vô biên, trăm ngàn vạn ức Đức Phật ngồi trên 
tòa sư tử dưới tất cả cây báu. Sau đó họ đều vui mừng khi đạt được điều mà từ trước đến 
nay họ chưa từng được kinh qua: When the Buddha preaches his teachings, all living 
beings, øods, dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mahogaras, 
human and non-human beings, and other creatures, by the reason of the divine power of 
the Buddha, all saw this saha world the Infinite, the boundless, hundred thousand myriad 
kotis of Buddhas, seated on the lion throne, under all the Jewel trees, and saw Sakyamuni 
together with the Tathagata Abundant Treasures, seated on lion thrones in the midst of 
the stupa, and also saw the Infinite, the boundless, hundred thousand myriad kotIls of 
Bodhisattva-mahasattvas, and the four groups of reverenfly surround Sakyamuni Buddha. 
After beholding this they were all greatly delighted, obtaining that which they had never 
experienced before. 

Khi Đức Phật xuất hiện giảng kinh Pháp Hoa, tất cả chúng sanh, nhân và phi nhân, được 
thấy đại chúng hội của Đức Phật Thích Ca Mau Ni, cùng với Đức Đa Bảo Như Lai và 
nhiều vị Phật khác. Đây gọi là “Phổ Kiến Đại Hội,” vì tất cả chúng sanh đều thấy hết đại 
chúng của Đức Phật được vây quanh bởi nhiều Đức Phật khác, ám chỉ rằng Đức Phật có 
thần lực đưa tất cả chúng sanh cùng đến cảnh giới Niết Bàn trong tương lai. Và qua điều 
này Đức Phật muốn gởi cho tất cả chúng ta một thông điệp: “tất cả chúng sanh đều có 
thể nhận biết giáo lý của Đức Phật như nhau.” Tuy nhiên, khả năng lãnh hội Phật pháp 
của mỗi người khác nhau. Một số người có thể dễ dàng trong khi rất khó khăn đối với 
những người khác. Do đó mà phương tiện thiện xảo được Phật dùng theo nhiều cách khác 
nhau tùy khả năng khác nhau của họ. Đây là tình trạng hiện tại của con người, nhưng 
trong tương lai vĩnh cửu, ai nấy đều có thể giác ngộ thành Phật: When the Buddhas 
appear to preach the Lotus Sutra, all creatures, both human and non-human beings, were 
enabled to see the great assembly of Sakyamuni Buddha, together with the Tathagata 
Abundant Treasures and many other Buddhas. This state 1s called “All creatures 
universally see the great assembly of the Buddha surrounded by many other Buddhas.” 
And through this the Buddha wanted to send to all of us a message: “All creatures can 
equally realize the Buddha”s teachings.” However, their capacify to understand the 
teachings of Buddhism 1s different. Some can grasp them easily, while others find 1t very 
difficult to do so. That”s why tactful means to enlighten people are to be used 1n varIous 
ways according to their differing capacities. Thịs 1s the present state of human beings, but 
In an eternal future, all of them will be able to attain enlightenmernt. 

Khi Đức Phật xuất hiện, đồng thời tất cả chư Thiên từ hư không cất cao giọng xướng 
rằng: “Vượt ngoài vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức a tăng kỳ thế giới này, có một cõi 
tên là Ta Bà. Ở giữa cõi ấy có một vị Phật tên Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây Ngài vì tất cả 
Bồ Tát Ma Ha Tát mà giảng kinh độ chúng: When the Buddhas appear, all the gods in 
the sky sang with exalted voices: “Beyond these infinite, boundless, hundreds of 
thousands of myriads of kotis of asamkhyeya worlds, there 1s a realm named Saha. In its 
midst 1s a Buddha, whose name 1s SakyamunI. Now, for the sake of all Bodhisattva- 
mahasattvas, he preaches the sutras to save beings.”. 

Khi Đức Phật xuất hiện, chư Thiên từ xa rải vào thế giới Ta Bà các thứ hương, hoa, 
hương thơm, tràng hoa, lọng, cũng như các đồ trang sức, châu ngọc và các thứ tuyệt diệu 
khác. Hiện tượng này có nghĩa là trong tương lai, việc tu tập của tất cả mọi người sẽ đều 


2032 


là những thứ cúng dường như nhau cho Đức Phật. Sự cúng dường lớn nhất cho Đức Phật 
là làm cho tất cả mọi người tu tập hằng ngày phù hợp với Phật tâm: When the Buddhas 
appear, another mysterious phenomenon happens: “All gods from afar strewed the Saha 
world with varlous flowers, incense, garlands, canoples, as well as personal ornaments, 
gems, and wonderful things. This phenomenon means that, in the future, the pracfice of 
all people w1ll make equal offerings to the Buddha. The greatest offering to the Buddha 
1s fo make all one”s daily practice In accord with the Buddha”s mind. 


10) Khi Đức Phật xuất hiện, tất cả các thế giới trong vũ trụ sẽ hợp nhất không ngăn ngại 


thành một Phật quốc. Thế giới Ta Bà được gọi là cảnh giới của ảo tưởng, trong khi Tịnh 
Độ được gọi là cảnh giới đẹp đế không có khổ đau, và địa ngục là một cối đại khổ. 
Nhưng nếu chúng sanh sống hoàn toàn vì chân lý nhờ vào Phật pháp thì vũ trụ này sẽ 
hợp nhất thành một cõi Phật không có phân biệt giữa cõi trời, cõi Ta Bà hay cõi địa ngục, 
vào một lúc nào đó trong tương lai, mọi sự tiến đến chân lý và sẽ đóng góp vào việc 
sáng tạo một thế giới hài hòa toàn hảo: When the Buddhas appear, all the worlds in the 
universe will be united without barrier as one Buddha-land. The Saha world 1s said to be 
the realm of illusion, while the Pure Land 1s said to be a beautiful land with no suffering 
and hell to be a world of suffering. But 1f all living beings live perfectly for the sake of 
the truth by means of the Buddha”s teachings, this universe wIll be united Into one 
Buddha-land with no distinction between the world of heaven, the Saha world, and the 
world of hell. Because the truth 1s one, all things will tend toward the truth sometime 1n 
the future and will contribute to creating a world of perfect harmony. 


(VI) Mười sự lãnh hội viên mãn của kiến thức mà chỉ có Đức Như Lai mới có— Ten kinds 


0ƒ perfect comprehension oƒa Buddha: Theo Kinh Pháp Hoa, có mười sự lãnh hội viên 
mãn hay mười phạm vi của kiến thức mà chỉ có Đức Như Lai mới có—According to the 
Lotus Sutra, there are ten kinds of perfect comprehension of a Buddha, or ten fields of 
knowledge that belong only to the Buddha: 

Năng lực biết cái đúng và cái sai: The power to know right and wrong sfates. 

Năng lực biết hậu quả của nghiệp: The power to know the consequences of karma. 

Năng lực biết tất cả các thiển định và quán chiếu: The power to know all meditations and 
contemplations. 

Năng lực biết khả năng cao thấp của chúng sanh: The power to know the various higher 
and lower capacities of living beings. 

Năng lực biết chúng sanh hiểu biết cái gì: The power to know what living beings 
understand. 

Năng lực biết bản tánh và hành động của chúng sanh: The power to know the basic 
nature and actions of living beings. 

Năng lực biết nhân quả của chúng sanh trong mọi cảnh giới: The power to know the 
causes and effects of living beings 1n all worlds. 

Năng lực biết kết quả của nghiệp trong những đời quá khứ: The power to know the 
results of karma In past lives. 

Năng lực biết bằng trí siêu phàm: The power to know by supernatural insight. 








10) Năng lực thoát khỏi mọi sai lầm, hay không thể sai lầm trong cái biết: The power of 


being free from all error, or infallibility in knowledge. 


2033 


(U) Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát 
Ten kimds oƒ Buddha-action 0ƒ great Enhightening Beings 


(ID Tổng quan về Phật Nghiệp—An overview oƒ the Buddha-action: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Phẩm 38, có mười Phật nghiệp của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được nghiệp quảng đại vô thượng vô sư chẳng do người dạy —According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of Buddha-action of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Biengs who abide by these can achieve supreme teacherless øreat 
action without relying on the Instruction of another. 


(II) Chỉ tiết về Phật Nghiệp— Details oƒ the Buddha-action: 


Ù 
8) 
b) 


2) 


3) 


4) 


5) 


?) 


Phật nghiệp thứ nhất—The first Budha-action: 

Tùy thời khai đạo: Guiding at appropriate times. 

Làm cho chúng sanh tu hành chánh pháp: Foster sentient beings with correct cultivation 
OŸ practice. 

Trong chiêm bao khiến thấy làm cho giác ngộ thiện căn thuở xưa: Causing dream vision 
because 1t awakens awareness of past roots oŸ goodness. 

Vì người mà diễn thuyết kinh chưa được nghe, vì làm cho họ sanh trí và dứt nghĩ: 
Expounding to others scriptures they have not yet heard because 1t causes growth of 
knowledge and resolution of doubts. 

Vì người ăn năn bị kiết sử triển phược mà nói pháp xuất ly, là Phật nghiệp, vì làm cho 
tâm họ ha nghi: Teaching the way to emancipation to those bound up In regrets because 1t 
frees them from a doubting mind. 

Phật nghiệp thứ năm—The fifth Buddha-action: Hiện thân tướng hảo trang nghiêm của 
Như Lai làm tăng trưởng quá khứ thiện căn nơi những chúng sanh khởi những tâm sau 
đây —Manifesting the glorified body of Buddha which nurtures past roots of øoodness for 
the sake of sentient beings with the following minds: 

Tâm xan lẫn: Stingy minds. 

Tâm mê mờ: Ignorant minds. 

Tâm nhị thừa: Minds Interested in personal salvation. 

Tâm tổn hại: Malevolent minds. 

Tâm nghi hoặc: Doubting minds. 

Tâm kiêu mạn: Conceited minds. 

Tâm tán động: Scattered minds. 

Phật lực thứ sáu —The sixth Buddha-action: Lúc khó gặp chánh pháp, vì chúng sanh mà 
rộng thuyết pháp. Làm cho những ai nghe xong liền được trí Đà La Ni và trí thần thông. 
Có thể làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thắng giải của những điều trên đây đều 
thanh tịnh —Widely expounding the true Teaching in times when true Teaching 1s 
difficult to come across. Causing those who hear to attain concentrated knowledge of 
spiritual powers. To be able to benefit innumerable sentient beings. The resolution of all 
of the above 1s pure. 

Nếu có ma sự khởi lên, có thể dùng phương tiện hiện tiếng khắp hư không giới thuyết 
pháp chẳng tổn não người khác, dùng đây để đối trị làm cho họ được khai ngộ. Chúng ma 


8) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 
3) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


2034 


nghe xong, oai quang tắt mất. Đây là Phật nghiệp, vì chỉ thích oai đức lớn thù thắng: If 
anything demonic occurs, being able to manifest voice equal to space explaining the 
pmnciple of not harming others, In order to quell it, causing the awakening of 
understanding and causing the maJesty of demons who hear to vanish, because the wIll 1s 
extraordinary and the power great. 

Phật nghiệp thứ tám——The eighth Buddha-action. 

Vì bổn nguyện mà làm: The performance of original vow. 

Tâm Bồ Tát không xen hở: The mind having no lapse. 

Thường tự giữ gìn: Being constantly alert. 

Chẳng cho chứng nhập chánh vị nhị thừa: Not permitting experiential entry into the 
absolute state of individual liberation. 

Nếu có chúng sanh căn tánh chưa thành thục thời trọn chẳng vì họ mà nói cảnh giới giải 





thoát: Never speaking of the realm of liberation to those who faculties and characterIstics 
are not yet mature. 

Phật nghiệp thứ chín—The ninth Buddha-action. 

Xa lìa sanh tử kiết lậu: Shedding all the bonds and contaminations of birth and death. 

Tu hạnh Bồ Tát tiếp nối chẳng dứt: Cultivating the practices of enlightening beings 
confinuousÌy. 

Dùng tâm đại bi nhiếp thủ chúng sanh, làm cho họ khởi hạnh rốt ráo giải thoát: Taking 
care of sentient beings with great compassion, causing them to undertake such practice 
and eventually be liberated. 

Chẳng dứt tu hành hạnh Bồ Tát: Not stopping the practices of the deeds of enlightening 
beings. 


10) Phật nghiệp thứ mười —The tenth Buddha-action. 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


Đại Bồ Tát thấu rõ tự thân cùng chúng sanh bổn lai tịch diệt, thế nhưng chẳng sanh lòng 
kinh sợ, mà còn siêng tu phước trí không nhàm đủ: Realize that their own bodies as well 
as sentient beings are fundamentally quiescent and null, yet, not being surprised or afraid, 
they still tirelessly cultivate virtue and knowledge. 

Dầu biết tất cả pháp không tạo tác, mà cũng chẳng bỏ tự tướng của các pháp: Though 
they know all things have no creation, yet they do not 1gnore the 1individual characteristics 
of things. 

Dầu nơi cảnh giới la hẳn tham dục, mà thường thích chiêm ngưỡng phụng thờ sắc thân 
của chư Phật: Though they are forever aloof of craving for objects, yet they always gladly 
behold the form bodies of Buddhas. 

Dầu biết ngộ nhập các pháp chẳng do nơi người, mà vẫn dùng nhiều phương tiện cầu 
nhứt thiết trí: Though they know one ¡s enlightened into the truth without depending on 
another, yet they seek omniscience through many kinds of methods. 

Dầu biết các quốc độ đều như hư không, mà thường trang nghiêm tất cả cõi Phật: Though 
they know all lands are like space; they always enjJoy adorning all Buddha-lands. 

Dầu hằng quán sát vô nhơn vô ngã, mà vẫn giáo hóa chúng sanh không nhàm mi: 
Though they always observe that there 1s no real person or self, yet they tirelessly teach 
and enlighten sentient beings. 


8) 


h) 


1) 


}) 


k) 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


2035 


Dầu nơi pháp giới bổn lai bất động, mà dùng thần thông trí lực hiện những biến hóa: 
Though fundamentally unmoving 1n the cosmos of reality, yet they mamfest a multitude 
Of transformations by spiritual powers. 

Dầu đã thành tựu nhứt thiết trí, mà vẫn không ngớt tu hạnh Bồ Tát: Though they have 
already accomplished ommiscience, yet they practice the acts of Enlightening Beings 
wIthout ceasing. 

Dầu biết chư pháp bất khả ngôn thuyết, mà vẫn chuyển tịnh pháp luân làm cho đại chúng 
hoan hỷ: Though they know all things are inexplicable, yet they turn the wheel of pure 
Teaching and gladden the hearts of all beIngs. 

Dầu có thể thị hiện chư Phật thần lực, mà chẳng nhàm bỏ thân Bồ Tát: Though they are 
able to manifest the spiritual powers of Buddhas, yet they do not reJect embodiment as 
enlightening beings. 

Dầu hiện nhập đại Niết bàn, mà thị hiện thọ sanh tất cả xứ, có thể thực hành các pháp 
huyễn thiệt: Though they appear to enter ultimate final extinction, they manifest birth in 
all places, being able to perform these practices, simultaneously carrying out the 
provisional and the true. 


(V) Như Lai Nguyện 
Tathagafa)s Vows 


Những Lời Nguyện của Đức A Di Đà Như Lai— Amitabha?s Vows: 

A Di Đà Bổn Nguyện— Amitabha?s basic essenfial vows: Những lời cầu nguyện căn bẳn 
của Đức A Di Đà. Những lời nguyện căn bản trong tứ thập bát nguyện của ngài—The 
original vows of Amitabha Buddha——The baslc essential vows In his forty-eight vows: 
Trong cõi Tịnh Độ sẽ không có một điều kiện tái sanh vào cõi thấp kém hay ác đạo: In 
the Pure Land, there will be no Inferlor modes or evil path of existence. 

Trên cõi Tịnh Độ sẽ không có người nữ, người nữ nào được vãng sanh Tịnh độ đều biến 
thành nam giới: In the Pure Land, there wIll be no women, as all women who are reborn 
there wIll transform at the moment of death into men. 

Không có sự khác biệt bể ngoài với những chúng sanh Tịnh độ, mọi người đều có 32 
tướng hảo: There will be no differences in appearance there, every being ¡s to have 32 
marks of perfection. 

Mỗi chúng sanh Tịnh độ đều có một nhận thức hoàn hảo về tiền kiếp của mình: Every 
being in the Pure Land posseses perfect knowledge of all past existences. 

Mọi người đều có Thiên nhãn thông: Every being possesses a Divine eye. 

Mọi người đều có Thiên Nhĩ thông: Every being possesses a Divine Ear. 

Mọi người đều có Thần túc thông: Every being possesses the ability to move about by 
supernatural means. 

Mọi người đều có Tha Tâm thông để có thể đọc thấy ý nghĩ của người khác: Every being 
poSsesses the ability to know the thoughts of others. 

Mọi chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu Ngài đều phát bổ để tâm và nguyện 
vãng sanh Tây phương Tịnh Độ: All beings of the worlds in all ten directions, upon 


2036 


hearing the name of Amitabha, will arouse Bodhicitta and vow to be reborn in the 
Western Pure Land after death. 

10) Phật A Di Đà cùng Thánh chúng sẽ xuất hiện tiếp dẫn vào lúc lâm chung, những ai đã 
phát tâm Bồ để sau khi nghe được hồng danh của Ngài (đây là lời nguyện quan trọng 
nhất): Amitabha and all saints will appear at the moment of their death to all beings who 
have aroused Bodhicitta through hearing his name (this 1s the most Important vow). 

11) Ngài nguyện sẽ làm cho tất cả những ai khi nghe đến tên Ngài, hướng ý nghĩ của mình 
về đất Tịnh Độ và tích lũy thiện nghiệp để vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc: All 
beings who through hearing his name have directed therr minds toward rebrrth 1n his Pure 
Land and have accumulated wholesome karmic merits will be reborn In the Western 
Paradise. 

12) Sau khi vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh chỉ còn một lần tái sanh duy nhất trước khi lên 
hẳn Niết Bàn, chúng sanh ở đây không còn rơi vào cõi thấp nữa: After rebirth in the Pure 
Land, only one further rebirth will be necessary before entry Into Nirvana, no more 
falling back Into lower paths. 


B. A Di Đà Tứ Thập Bát Nguyện—Amntabha°s Forty Eight Vows: 

(A) Lịch sử và đại cương của 46 lời nguyện— History and overview öƒ the ƒorty-eighf yows: 

I) Bốn mươi tám lời nguyện của Phật A Di Đà trong Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài đã thệ 
nguyện khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng. Theo trường kinh A Di Đà, Bồ Tát Pháp Tạng 
nguyện tạo cõi Phật nơi đó ngài sẽ ngự khi thành Phật. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, Đức 
Phật A Di Đà là tối yếu vì sức mạnh nơi những lời nguyện của Ngài. Sức mạnh nầy vĩ 
đại đến nỗi ai nhất tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” khi lâm chung có thể vãng sanh 
Cực Lạc, và thành Phật từ nơi cõi nước nầy. Chỉ cần niệm Hồng Danh Phật là được—The 
forty-eight vows of Amitabha that he would not enter Iinto his final nirvana or heaven, 
unless all beings share it. The vows which Amitabha Buddha made while still engaged In 
Bodhisattva practice as Bodhisattva Dharmakara. According to Longer Amitabha Sutra, 
Bodhisattva Dharmakara wished to create a splendid Buddha land in which he would live 
when he attained Buddhahood. Also according to Amitabha Sutra (The Sutra of Infinite 
Life), Amitabha Buddha 1s foremost. This 1s because of the power of his vows. This 
pOWeFT IS so great that when you singlemindedly recite “Nam Mo Amitabha Buddha,” 
after death you can be reborn in the Western Pure Land, and become a Buddha from 
there. All you need to do 1s recite the Buddha”s name. 

2) Thệ nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, vị Bồ Tát sắp thành Phật, hay ngay cả Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ đầy đủ bằng 48 lời nguyện, trong đó lời nguyện thứ 12 và 
13 nói về Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ: “Nếu ta không chứng được Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ, ta sẽ không thành Phật.” Khi Ngài thành Phật, Ngài có thể tạo 
nên cõi Phật tùy ý. Một Đức Phật, lẽ dĩ nhiên là trụ tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó có 
thể ở bất cứ nơi nào và khắp cả mọi nơi. Nguyện của Ngài là lập nên cõi Cực Lạc cho tất 
cả chúng sanh mọi loài. Một quốc độ lý tưởng trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quý, có 
ao quý, để tiếp dẫn những thiện tín thuần thành. Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng 
nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi Phật lực với trọn tấm lòng thanh tịnh và 
chuyên niệm Phật hiệu, sẽ được thác sinh về cõi Cực Lạc nầy. Nguyện thứ 19, nguyện 
tiếp dẫn trước giờ lâm chung cho những ai có nhiều công đức. Nguyện thứ 20 nói rằng 


2037 


những ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác sanh vào nơi quốc độ của Ngài 
thì sẽ được như ý: The vow, original to Dharmakara, the would-be Buddha, or even to 
Sakyamuni Buddha himself, 1s fully expressed In the forty-eight vows In the text. Vows 
numbered 12 and and 13 refer to the Infinite Light and the Infinite Life. “If he cannot get 
such aspects of Infinite Light and Life, he will not be a Buddha.” If he becomes a Buddha 
he can constitute a Buddha Land as he likes. A Buddha, of course, lives In the “Nirvana of 
No Abode,' and hence he can live anywhere and everywhere. His vow 1s to establish the 
Land of Bliss for the sake of all beings. An ideal land with adornments, ideal plants, ideal 
lakes for receiving all pious aspirants. The eiphteenth vow which 1s regarded as most 
1mportant, promises a birth in His Land of Bliss to those who have a perfect reliance on 
the Buddha, believing with serene heart and repeating the Buddha”s name. The 
nineteenth vow promises a welcome by the Buddha himself on the eve of death to those 
who perform meritorious deeds. The twentieth vow further Indicates that anyone who 
repeats his name with the obJect of winning a rebirth in His Land wIll also be received. 


(B) Nội dung của 48 lời nguyện— Contentfs oƒ the ƒorty-eighf vows: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Vô Tâm Ác Thú Nguyện (nguyện không còn ba nẻo ác): Nếu tôi được làm Phật, mà 
trong cõi nước còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I 
shall not attain supreme enlightenmernt 1f there would still be the planes (realms) of hell- 
dwellers, hungry ghosts, and animals in my land (When I become a Buddha, 1ƒ, in my 
land, there are still the planes of hell-dwellers, hungry ghosts, or animals, I will not 
ultimately take up supreme enlightenment). 

Bất Cánh Ác Thú Nguyện (nguyện chúng sanh chẳng còn phải sa vào ba nẻo ác): Nếu 
tôi được làm Phật, mà trời, người trong nước sau khi thọ chung, còn phải trải qua ba nẻo 
dữ, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if any 
sentient beings, especially the devas and humans from my land would fall to the three 
miserable planes (realms) of exIstence 1n other lands. 

Tất Giai Kim Sắc Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều màu vàng ròng): Nếu tôi 
được làm Phật, mà trời, người trong nước chẳng hệch như màu vàng y hết cả đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if the sentient 
beings, especially the devas and humans in my land would not be endowed with a 
complexion of genuine gold. 

Vô Hữu Hảo Xú Nguyện (nguyện không còn kẻ đẹp người xấu): Nếu tôi được làm Phật, 
mà trời người trong nước hình sắc chẳng đồng, còn có người đẹp kẻ xấu, xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác—I shall not attend supreme enlightenment ¡f there would be such 
distinctions as good and ugly appearances among the sentient beings in my land, 
especially among the devas and humans. 

Túc Mệnh Trí Thông Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được túc mệnh thông): 
Nếu tôi được làm Phật, mà trời, người trong nước chẳng biết túc mạng, trở xuống chẳng 
biết trăm ngàn ức Na-do-tha việc các kiếp đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall 
not aftain supreme enlightenmernt 1Ÿ any sentient beings in my land, especially the devas 
and humans, would fail to achieve the power to remember the past lives of himself and 
others, even events that happened hundreds of thousands of millions of billions of 
myriads of kalpas ago. 


6) 


7) 


8) 


9) 


2038 


Thiên Nhãn Trí Thông Nguyện (nguyện hết thấy chúng sanh đều được thiên nhãn thông): 
Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng được thiên nhãn, trở xuống nghe 
tiếng trăm ngàn ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall 
not aftain supreme enlightenment If any sentient beings in my land, especially the devas 
and humans, would not be endowed with the deva-eye, enabling him to see hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of Buddha-lands. 

Thiên Nhĩ Trí Thông Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được thiên nhĩ thông): 
Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng được thiên nhĩ, trở xuống nghe 
tiếng trăm ngàn ức Na-do-tha chư Phật thuyết pháp mà chẳng thọ trì tất cả đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if any sentient beings 
in my land, especially the devas and humans, would fail to obtain the deva-ear, enabling 
him to hear the Dharma expounded by another Buddha hundreds of thousands of millions 
of billions of myriads of leagues away. 

Tha Tâm Trí Thông Nguyện (nguyện hết thẩy chúng sanh đều được tha tâm thông): Nếu 
tôi được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng được thấy tha tâm trí, trở xuống chẳng 
biết trăm ngàn ức Na-do-tha tâm niệm của chúng sanh trong các cõi Phật đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if any sentient beings 
in my land, especiall the devas and humans, would not be endowed with the power of 
knowing others` minds, so that he would not know the menfaliftiles of the sentlent beings 
1n hundreds of thousands of millions of billions of myriads of other Buddha-lands. 

Thần cảnh Trí Thông Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được thần túc thông): 
Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong nước chẳng được thân túc, ở trong lối một 
niệm trở xuống chẳng vượt qua được trăm ngàn ức Na-do-tha các nước Phật đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if any sentient 
beings in my land, especially the devas and humans, would fail to achieve the perfect 
mastery of the power to appear anywhere at wIll, so that he would not be able to traverse 
hundreds of thousands of millions of billions of myriads of Buddha-lands in a flash of 
thoughit. 


10) Tốc Đắc Lậu tận Nguyện (nguyện hết thẩy chúng sanh đều chóng lậu tận): Nếu tôi được 


làm Phật mà trời người trong cõi nước còn khởi tưởng niệm tham, tính chuyện riêng thân 
mình đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if 
any senfient beings In my land, especially the devas and humas, would entertain even a 
single the notion of “Ƒ” and “mine.” 


11) Trụ Chính Định Tự Nguyện (nguyện hết thấy chúng sanh đều trụ trong chính định): Nếu 


tôi được làm Phật, mà trời người trong cõi nước chẳng trụ nơi định-tụ, rồi diệt độ đó, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if any sentient 
beings in my land, especially the devas and humans, would not certainly achieve supreme 
enlightenment and realize øreat nirvana. 


12) Quang Minh Vô Lượng Nguyện (nguyện hết thẩy chúng sanh đều được vô lượng quang 


minh): Nếu tôi được làm Phật, mà quang minh có hạn lượng trở xuống chẳng chiếu được 
trăm ngàn ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not 
attainn supreme enliphtenment If my light would be so limited as to be unable to 
1lluminate hundreds of thousands of millions of billions of myriads (or any number) of 
Buddha-lands. 


2039 


13) Thọ Mệnh Vô Lượng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được vô lượng thọ 
mệnh): Nếu tôi được làm Phật, mà thọ mạng có hạn lượng, trở xuống tới trăm ngàn ức 
Na-do-tha Kiếp đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attaint enlightenment 
1f my life span would be limited to even hundreds of thousands of millions of billions of 
myriads of kalpas, or any countable number of kalpas. 

14) Thanh Văn Vô Số Nguyện (nguyện có vô số chúng Thanh Văn): Nếu tôi được làm Phật, 
mà bậc Thanh Văn trong cõi nước có thể đếm lường được, cho chí chúng sanh trong tam 
thiên đại thiên thế giới đều thành Duyên giác, ở trăm ngàn ức Kiếp tính đếm cọng lại 
biết được cái số (Thinh văn) đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain 
supreme enlightenment 1f anyone would be able to know number of Sravakas In my land. 
Even I1f all sentient beings and Pratyeka-buddhas in a billion-world universe exercised 
their utmosf counting power to count together for hundreds of thousands of years, they 
would not be able to know It. 

15) Quyến Thuộc Trường Thọ Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì thọ mạng của trời người 
trong cõi nước không hạn lượng được; trừ ra bổn nguyện của họ dài, vắn đều được tự tại. 
Nếu chẳng được vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme 
enlightenment I1f any sentient beings in my land would have a limited life span, except 
those who are born due to theIr vows. 

16) Vô Chư Bất Thiện Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều không có các điều bất 
thiện): Nếu tôi được làm Phật, mà trời người trong cõi nước cho đến nghe có tiếng chẳng 
lành đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if 
any senftient beings in my lands, especially the devas and humans, would have a bad 
reputafion. 

17) Chư Phật Xưng Dương Nguyện (nguyện mười phương đều được chư Phật khen ngợi): Nếu 
tôi được làm Phật, mà vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới chẳng đều nức nở xưng 
danh hiệu cõi nước của tôi đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain 
supreme enlipghtenment If my land would not be praised and acclaimed by inumerable 
Buddhas In countless Buddha-lands. 

18) Niệm Phật Vãng Sanh Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chúng sanh mười phương chí 
tâm tín lạc, muốn sanh về nước tôi, cho đến mười niệm mà chẳng sanh đó, Xin chẳng giữ 
lấy ngôi chánh giác. Chỉ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp— 
When I realize supreme enlightenment, there will be sentient beings in the Buddha-lands 
who, after hearing my name, dictate their good roots to be born in my land in thought 
after thought. Even If they had only ten such thoughts, they will be born in my land, 
except for those who have performed karmas leading to Ủninterrupted Hell and those 
who speak 1lI of the true Dharma or saints. If this would not be the case, I shall not attain 
enlightenmernt. 

19) Phát Bồ Để Tâm Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều phát bổ để tâm): Nếu tôi 
được làm Phật, thì chúng sanh mười phương phát tâm Bồ để, tu các công đức, chí tâm 
phát nguyện, muốn sanh về nước tôi; tới lúc lâm mạng chung thời, như tôi chẳng cùng 
đại chúng hầu quanh hiện ra ở trước người ấy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác——When 
I become a Buddha, I shall appear with an assembly of monks at the deathbeds of 
sentilent beings of other Buddha-lands who have brought forth bodhicitta, who think of my 


2040 


land with a pure mind, and who dedicate their good roots to birth in the Land of Utmost 
Bliss. I shall not attain supreme enlightenmernt I1f I would fail to do so. 

20) Phát Tín Tâm Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều phát tín tâm): Nếu tôi được làm 
Phật, thì chúng sanh mười phương nghe danh hiệu của tôi, đem lòng tưởng niệm đến 
nước tôi, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi, như chẳng quả 
toại lòng đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I become a Buddha, all the 
sentilent beings in countless Buddha-lands, who, having heard my name and dedicated 
their good roots to be born in the Land of Utmost Bliss, w1ll be born there. Otherwise, I 
shaÏll not attain supreme enlightenmernt. 

21) Tam Thập Nhị Tướng Nguyện (nguyện hết thảy chúng sanh đều được 32 tướng hảo): 
Nếu tôi được làm Phật mà trời người trong cõi nước chẳng đều thành mãn 32 tướng của 
bực đại nhân đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme 
enlightenment 1ƒ any Bodhisattva in my land would fail to achieve the thirty-two 
AuSpICIOUS SIgns. 

22) Tất Chí Bổ Xứ Nguyện: Nết tôi được làm Phật, thì các chúng Bồ Tát ở các cõi Phật các 
phương khác sanh lại nước tôi, rốt cuộc ắt tới Nhứt sanh bổ xứ. Trừ ra cái bổn nguyện 
của mình, tự tại hóa ra, vì cớ chúng sanh muốn được cứu độ nên thệ nguyện rộng lớn, 
kiên như áo giáp sắt, chứa chan cội đức, độ thoát hết thảy, du hành đến các cõi Phật, tu 
hạnh Bồ tát, cúng dường chư Phật Như Lai mười phương, khai hóa cho vô lượng chúng 
sanh đông như cát sông Hằng, khiến cho lập nên cái đạo chánh chơn, không chi trên 
được, cao tột hơn cái hạnh của các địa vị tầm thường, hiện ra mà tu tập cái đức Phổ Hiền. 
Nếu chẳng được vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh gíac—I shall not attain supreme 
enlightenment 1f any Bodhisattvas In my land on their way to great bodhi would fail to 
reach the stage of being only one lifetime away from Buddhahood. This excludes those 
Bodhisattvas with great vows who wear the armor of vigor for the sake of sentient beings; 
who strive to do beneficial deeds and cultivate great nirvana; who perform the deeds of a 
Bodhisattva throuphout all Buddha-lands and make offerings to all Buddhas, the 
Tathagatas; and who establish as many sentient beings as the sands of the Ganges In 
supreme enlightenment. This also excludes those who seek liberation by following the 
path of Samantabhadra, devoting themselves to Bodhisattvas” practices even more than 
those who have attained the stage of being only one lifetime away from Buddhahood. 

23) Cúng Dường Chư Phật Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, mà Bồ Tát trong cõi nước nương 
vào thần lực của Phật, muốn cúng dường chư Phật, trong khoảng một bữa ăn, chẳng khắp 
tới được vô số vô lượng ức Na-do-tha các cõi Phật đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác—I shall not attain supreme enlightenment If the Bodhisattvas in my land would not, 
by the awesome power of the Buddha, be able to make offerings to countless hundreds of 
thousands of millions of billions of myriads of Buddhas In other Buddha-lands every 
morning return to their own land before mealtime. 

24) Cúng Cụ Như Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát ở trong cõi nước, trước chư 
Phật, hiện ra cội đức của mình, những đồ mình cầu muốn cúng dường, nếu chẳng như ý 
đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if the 
Bodhisattvas in my land would not possess every varlety of offering they need to plan 
good roots in various Buddha-lands. 


2041 


25) Thuyết Nhất Thiết Trí Nguyện: Nếu tôi được làm Phật mà Bồ Tát trong nước chẳng diễn 
thuyết được “hết thấy mọi trí” đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain 
supreme enlightenment 1f the Bodhisattvas in my land would not be skilled in expounding 
the essence of the Dharma 1n harmony with all-knowing wIisdom. 

26) Na La Diên Thân Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, mà Bồ Tát trong cõi nuớc chẳng đặng 
cái thân kim cang Na-la-diên đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain 
supreme enlightenment 1f the Bodhisattvas in my land would not have enormous strength 
of a Narayana. 

27) Sở Tu Nghiêm Tịnh Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì trời người trong cõi nước và hết 
thảy muôn vật đều nghiêm tịnh sáng đẹp, hình sắc tinh diệu, không thể cân lường cho 
xiết được. Từ các chúng sanh cho chí các bậc đã được thiên nhãn, nếu ai biện được tên 
và số cho rành rẽ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I become a Buddha, no 
one will be able to describe completely the articles of adornment in my land; even one 
with the deva-eye wIll not be able to know all ther varieties of shape, color, and 
brillance. If anyone could know and describe them all, I shall not attain supreme 
enlightenmernt. 

28) Kiến Đạo Tràng Thụ Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, mà từ Bồ Tát trong cõi nước chí 
đến kẻ ít công đức chẳng thấy biết được cái vẻ sáng chiếu vô lượng của cây Đạo Tràng 
cao bốn trăm muôn dặm đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain 
supreme enlightenmernt I1f in my land there would be Bodhisattvas with Inferlor roots of 
virtue who could not know the numerous kinds of trees, four hundred thousand leagues 
high, which will abound in my land. 

29) Đắc Biện Tài Trí Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát trong cõi nước nếu ai thọ 
đọc kinh pháp, phúng, tụng, trì, thuyết, mà chẳng đặng cái biện tài trí huệ đó, xin chẳng 
giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment ïf those sentient beings 
in my land who read and recite sutras and explain them to others would not acquire 
superb eloquence. 

30) Trí Biện Vô Cùng Nguyện: Nếu tôi được làm Phật mà trí huệ, biện tài của Bồ Tát trong 
cõi nước còn có thể hạn lượng được, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not 
affain supreme enlightenment 1f any Bodhisattva in my land would be unable to achieve 
limitless eloquence. 

31) Quốc Độ Thanh Tịnh Nguyện: Nếu tôi được làm Phật thì cõi nước thanh tịnh đều chiếu 
thấy vô lượng vô số thế giới chư Phật mười phương chẳng thể nghĩ bàn, dường như tấm 
gương sáng soi thấy bộ mặt vậy. Nếu chẳng được như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác—When I become a Buddha, my land will be unequaled in brightness and purIty; 1t 
wIll clearly 1lluminate countless, numberless Buddha-lands, inconceivable in number, Just 
as a clear mirror reveals oneˆs features. If this would not be so, I shall not attain supreme 
enlightenmernt. 

32) Quốc Độ Trang Sức Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì từ dưới đất trở lên tới chốn hư 
không, cung điện, lầu quán, ao hồ, hoa, cây... hết thẩy muôn vật ở trong cõi nước, đều 
dùng vô lượng của báu góp lại và trăm ngàn các thứ hương mà hiệp cộng thành ra, sửa 
soạn cho thiệt lạ lùng mầu nhiệm, hơn hết các cõi trời và cõi người; mùi hương của các 
vật ấy huân khắp thế giới mười phương; hễ chư Bồ Tát ngửi mùi đều tu Phật hạnh. Nếu 
chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I become a Buddha, there will 


2042 


be inumerable kinds of incense on land and In air within the borders of my land, and there 
wIll be hundreds of thousands of millions of billions of myrlads of precious censers, from 
which wIll rise the fragrance of the Incense, permeating all of space. The incense wIll be 
superlor to the most cherished Iincense of humans and gods, and will be used as an 
offering to Tathagatas and Bodhisattvas. If this would not be the case, I shall not attain 
supreme enlightenmernt. 

33) Xúc Quang Nhu Nhuyễn Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng các loài chúng 
sanh trong thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, đều nhờ ánh 
quang minh của tôi chạm vô mình của họ, thân tâm trở nên nhu nhuyễn trội hơn trời và 
người. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác: When I become a Buddha, 
sentient beings In countless realms, inconceivable and unequaled in number, throughout 
the ten directions who are touched by the awesome light of the Buddha wIll feel more 
secure and joyful in body and mind than other humans or gods. Otherwise, I shall not 
affain supreme enlightenmernt. 

34) Văn Danh Đắc Nhẫn Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, mà các loại chúng sanh trong thế 
giới chư Phật mười phương vô lượng chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, đều nghe danh tự 
của tôi, nếu chẳng đặng đức vô sanh pháp nhẫn và các thâm tổng trì của bực Bồ Tát, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment If Bodhisattvas 
1n countless Buddha-lands, inconceivable and unequaled in number, would not realize the 
truth of non-arising and acquire dharanis after they hear my name. 

35) Phế Nữ Nhân Thân Vãng Sanh Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng thế giới chư 
Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, trong đó hễ có người phái nữ nào nghe 
danh tự của tôi mà hoan hỷ tin vui, phát tâm Bồ đề, chán ghét nữ thân, thế mà sau khi 
qua đời, còn phải làm hình con gái nữa, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I 
become a Buddha, all the women in numberless Buddha-lands, inconceivable and 
unequaled In number, who, after hearing my name, acquire pure faith, bring forth 
bodhicitta, and are tired of the female body, will rid themselves of the female body In 
therr future lives. If this would not be the case, I shall not attain supreme enlightenmernt (I 
refuse to enter Into final nirvana or final Joy until every woman who calls on my name 
rejoIces In enlightenment and who, hating her woman's body, has ceased to be reborn as 
a woman). 

36) Thường Tu Phạm Hạnh Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng chúng Bồ tát trong 
thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, hễ nghe danh tự của tôi, 
thì sau khi qua đời, thường tu phạm hạnh cho tới khi thành Phật đạo. Nếu chẳng như vậy, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if 
Bodhisattvas in countless Buddha-lands, inconceivable and unequaled in number, who 
aftain doctrine of non-arising after hearing my name would fail to cultivate superb, pure 
conduct until they attain great bodhI. 

37) Thiên Nhân Trí Kính Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì vô lượng chư thiên, nhân dân 
các cõi thế giới chư Phật mười phương chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc, hễ nghe danh tự 
của tôi, thì năm thể (đầu, hai cùi chỏ và hai đầu gối) đầu địa, dập đầu làm lễ, hoan hỷ tin 
vui, tu hạnh Bồ Tát, trời và người không ai chẳng đem lòng kính. Nếu chẳng như vậy, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if, when I 
become a Buddha, humans and gods would not pay homage to all the Bodhisattvas of 


2043 


numberless Buddha-lands who, after hearing my name, prostrate themselves 1n obeisance 
to me and cultivate the deeds of Bodhisattva with a pure mind. 

38) Y Phục Tùng Niệm Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì trời người trong cõi nước muốn 
được đổ y phục, ý vừa dứt thì đồ liền tới, y như đồ mặc mầu nhiệm ứng pháp mà đức 
Phật khen, tự nhiên ở nơi mình. Nếu ai còn phải cầu lấy sự may vá, nhuộm, giặt, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I become a Buddha, sentient beings in my land 
will obfain the clothing they need as soon as they think of It, Just as a man wIll be 
spontaneously clad in a monastic robe when the Buddha says, “Welcome, monk !” If this 
would not be the case, I shall not attain supreme enlightenment. 

39) Thụ Lạc Vô Nhiễm Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, mà sự khoái lạc của trời người trong 
cõi nước thọ hưởng chẳng bằng bậc Tỳ Kheo lậu tận, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh 
giác —I shall not attain supreme enlightenment 1Ÿ any sentlent beings in my land would 
not at birth obtain the necessities of life and become secure, pure, and blissful in mind, 
like a monk who has ended all defilements. 

40) Kiêm Chư Phật Độ Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát trong cõi nước tùy ý 
muốn thấy vô lượng cõi Phật mười phương nghiêm tịnh, tức thì như nguyện, từ trong cây 
báu chiếu thấy đủ hết, dường như tấm gương sáng ngó thấy bộ mặt. Nếu chẳng như vậy, 
xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I become a Buddha, if sentient beings in my 
land wish to see other superbly adorned, pure Buddha-lands, these lands will immediately 
appear to them among the precIous trees, Just as one”s face appears In a clear mirror. lf 
this would not be the case, I shall not attain supreme enlightenment. 

41) Chư Căn Cụ Túc Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi ở 
các phương khác nghe danh tự của tôi, cho đến khi được làm Phật mà các căn còn thiếu 
thốn, chẳng đầy đủ đó, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme 
enlightenment 1f any sentient beings In any other Buddha-lands, after hearing my name 
and before attaining bodhi, would be born with incomplete organs or organs restricted In 
function. 

42) Trụ Định Cúng Dường Phật Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong 
các cõi ở các phương khác nghe danh tự của tôi, đều kịp tới được cảnh Tam Muội “Thanh 
tịnh giải thoát” hết cả. Trụ ở cảnh Tam muội ấy, trong một khoảnh vừa phát ra ý tưởng, 
thì cúng dường vô lượng, chẳng có thể suy nghĩ bàn bạc số chư Phật Thế tôn, thế mà 
chẳng lạc mất cái ý định. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When 
I become a Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha-lands, after hearing my name, 
wIll be able to know distinctly the name of superb samadhis. While in remaining In 
samadhi, they will be able to make offerings to countless, numberless Buddhas, 
inconceivable and unequaled in number, 1n a moment, and will be able to realize great 
samadhis Instantly. If this would not be the case, I shall not attained supreme 
enlightenmernt. 

43) Sinh Tôn Quý Gia Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng ở trong các cõi 
phương khác nghe danh tự của tôi, sau khi qua đời, sanh vào nhà tôn quí. Nếu chẳng như 
vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if, 
when Ibecome Buddha, any Bodhisattva in any other Buddha-lands who has heard my 
name would not be born in a noble family after death. 


2044 


44) Cụ Túc Đức Bản Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì Bồ Tát chúng trong các cõi phương 
khác nghe danh tự của tôi, vui mừng hớn hở, tu hạng Bồ Tát, trọn đủ cội đức. Nếu chẳng 
như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if 
when become a Buddha, any Bodhisattva in any other Buddha-lands would not 
Immediately cultivate the Bodhisattva practices, become purified and Joyful, abide In 
equality, and possess all good roots after he hears my name. 

45) Trụ Định Kiến Phật Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi 
ở các phương khác nghe danh tự của tôi, đều kịp tới cảnh Phổ Đẳng Tam Muội. Trụ ở 
cảnh Tam muội ấy cho tới khi thành Phật, thường thấy hết thảy vô lượng chư Phật chẳng 
có thể suy nghĩ bàn bạc. Nếu chẳng như vậy, xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—When I 
become a Buddha, Bodhisattvas in other Buddha-lands will achieve the Samadhi of 
Equality after hearing my name and will, without regression, abide in this samadhi and 
make constant offerings to an Iinumerable, unequaled number of Buddhas until those 
Bodhisattvas attain bodhi. If this would not be the case, I shall not attain supreme 
enlightenmeit. 

46) Tùy Ý Văn Pháp Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì Bổ Tát trong cõi nước tùy theo cái 
nguyện của mình, hễ muốn nghe pháp, tự nhiên được nghe. Nếu chẳng như vậy, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if Bodhisattvas 
in my land_would not hear at wIll the Dharma they wish to hear. 

47) Đắc Bất Thối Chuyển Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các 
cõi các phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng được tới nơi Bất Thối Chuyển tức 
thì xin chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment ¡f, when 
I become a Buddha, any Bodhisattva in any other Buddha-lands would regress from the 
path to supreme enlightenment after he hears my name. 

48) Đắc Tam Pháp Nhẫn Nguyện: Nếu tôi được làm Phật, thì chư Bồ Tát chúng trong các cõi 
các phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng tới được liền bậc Pháp nhẫn thứ nhứt, 
thứ nhì và thứ ba, đối với pháp của chư Phật liền chẳng được nơi Bất Thối Chuyển, xin 
chẳng giữ lấy ngôi chánh giác—I shall not attain supreme enlightenment if, when I 
become a Buddha, any Bodhisattva In any other Buddha-lands would not acqurre the firsf, 
the second or the third realization as soon as he heard my name, or would not Iinstantly 
attain nonregression with regard to Buddha-Dharmas. 


(1U Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai— The twelve yows 0ƒ 
Bhaishaqjya-Guru-Buddha: Theo Kinh Dược Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát rằng ở phương Đông cách cõi Ta Bà hơn mười căn dà sa cõi Phật, có một thế giới tên 
là Tịnh Lưu Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Luu Ly Quang Như Lai, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai nguyện lớn, khiến cho chúng hữu tình 
cầu chi được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng định với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
rằng: “Dầu ta có nói đến mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào nói cho hết 
được. Tuy nhiên, ta có thể nói ngay rằng cõi Phật kia không có đàn bà, không có đường 
dữ và cả đến tiếng khổ cũng không.”—According to The Medicine Buddha Sutra, the 
Buddha said to ManJusri Bodhisattva: “East of this world, past countless Buddha-lands, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


2045 


more numerous than the grains of sand in ten Ganges Rivers, there exists a world called 
Pure Lapis Lazuli. The Buddha of that world ¡s called the Medicine Buddha Lapis Lazuli 
Radiance Tathagata, Arhat, the Perfectly Enlightened, Perfect in Mind and Deed, Well 
Gone, Knower of the World, Unsurpassed Being, Tamer of Passions, Teacher of Gods 
and Men, Buddha, World Honoured One. When the World Honoured Medicine Buddha 
was treading the Bodhisattva path, he solemnly made Twelve Great Vows to grant 
sentient beings whatever they desired. Sakyamuni Buddha confirmed ManJjusn 
Bodhisattva: “I cannot possibly describe them all, not even 1f Ï were to speak for an eon 
or more. However, this Buddha-land 1s utterly pure. You will find no temptations, no Evil 
Paths nor even cries of suffering there.” 

Đại Nguyện thứ nhất —The Eirst great Vow: Nguyện đời sau, khi chứng được đạo Chánh 
Đẳng Chánh Giác, thân có hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng, vô số, vô 
biên thế giới, để soi sáng giác ngộ cho mọi chúng sanh, khiến cho tất cả chúng hữu tình 
đều có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hình trang nghiêm 
như thân của ta vậy—I vow that in a future life, when I have attained Supreme, Perfect 
Enlightenment, my brilliant rays wIll radiate to all beings or to shine upon all beings with 
the light from my body, illuminating Iinfinite, countless boundless realms. This body will 
be adorned with the Thity-Iwo Marks of Greatness and Eighty Auspiclous 
Characteristics. Furthermore, I will enable all sentient beings to become Just like me. 

Đại Nguyện thứ hai—The Second Great Vow: Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ Đề, 
thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tính sạch hoàn toàn, không có chút nhơ 
bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới đệt 
bằng tia sáng, tổ hơn vầng nhật nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều nhờ ánh sáng 
ấy mà tâm trí được mở mang và tùy ý muốn đi đến chỗ nào để làm các sự nghiệp gì cũng 
đều được cả—I vow that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, 
my body, inside and out, wIll radiate far and wide the clarity and flawless purity of lapIs 
lazuli. This body will be adorned with superlative virtues and dwell peacefully in the 
midst of a web of light more magnificent than the sun or moon. The light wIll awaken the 
minds of all beings dwelling in darkness, enabling them to engage 1n the1r pursuIfs 
according to their wishes. 

Đại Nguyện thứ ba—The Third Great Vow: Nguyện đời sau, khi được đạo Bồ Đề, dùng 
trí huệ phương tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các 
vật dụng, chớ không ai phải chịu sự thiếu thốn—I vow that in a future life, when I have 
attained Supreme Enlightenment, I will, with Iinfinite wisdom and skillful means, provide 
all sentient beings with an inexhaustible quantity of goods to meet their material needs. 
They will never want for anything. 

Đại Nguyện thứ tư—The Fourth Vow: Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có 
chúng hữu tình tu theo tà đạo, thì ta khiến họ quay về an trụ trong đạo Bồ Đề, hoặc có 
những người tu theo hạnh Thanh Văn, Độc Giác thì ta cũng lấy phép Đại Thừa mà dạy 
bảo họ: I vow that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, I will 
set all who follow heretical ways upon the path to Enlightenment. Likewise, I wIll set 
those who follow the Sravaka and Pratyeka-Buddha ways onto the Mahayana path. 

Đại Nguyện thứ năm—The Fifth Vow: Nguyện đời sau khi được đạo Bồ Đề, nếu có 
chúng hữu tình nhiều vô lượng, vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh 


6) 


?) 


8) 


9) 


2046 


thanh tịnh, thì ta khiến cho tất cả đều giữ được pháp giới hoàn toàn đầy đủ cả tam tụ tịnh 
giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phạm giới pháp mà khi đã nghe được danh hiệu ta thì 
trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác—I vow that in a future life, when I have 
attained Supreme Enlightenmernt, I will help all the countless sentient beings who 
cultivate the path of morality In accordance with my Dharma to observe the rules of 
conduct (Precepts) to perfection, in conformity with the Three Root Precepts. Even those 
gullty of disparaging or violating the Precepts wIll regain their purifty upon hearing my 
name, and avoid descending upon the Evil Paths. 

Đại Nguyện thứ sáu-The Sixth Vow: Nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có 
chúng hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đử, xấu xa, khờ khạo, tai điếc, mắt 
đưi, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu tất cả những 
bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta liền được thân hình đoan chánh, tâm tánh khôn 
ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh khổ ấy nữa—I vow that in a future life, 
when I have attanned Supreme Enlightenment, sentient beings with imperfect bodies, 
whose senses are deficlent who are ugly, stupid, blind, deaf, mute, crippled, 
hunchbacked, leprous, Insane or suffering from various other illnesses, w1ll, upon hearing 
my name, acquire well-formed bodies, endowed with intelligence, with all senses Intact. 
They wIll be free of illness and suffering. 

Đại Nguyện thứ bảy—The Seventh Great Vow: Nguyện đời sau, khi được chứng đạo Bồ 
Đề, nếu có chúng sanh nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo không ai cứu chữa, không 
ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu 
nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả 
bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, 
cho đến chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Để—I vow that ¡in a future life, when I have 
attained Supreme Enlightenment, sentient beings afflicted with varlous illnesses, with no 
one to help them, nowhere to turn, no physicians, no medicine, no family, no home, who 
are destitute and miserable, will, as soon as my name passes through their ears, be 
relieved of all their illnesses. With mind and body peaceful and contented, they will 
enjoy home, family and property In abundance and eventually realize Unsurpassed 
Supreme Enlightenment. 

Đại Nguyện thứ tám—The Eighth Great Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được đạo 
quả Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho 
buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rối thì 
tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến 
chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Để—I vow that in a future life, when I have attained 
Supreme Enlightenment, those women who are extremely disgusted with “hundred 
afflictions that befall women” and wish abandon their female form, wIll, upon hearing my 
name, all be reborn as men. They will be endowed with noble features and eventually 
realize Unsurpassed Supreme Enlightenmernt. 

Đại Nguyện thứ chín—The Ninth Great Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được đạo quả 
Bồ Đề thì khiến cho chúng sanh hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất 
cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở 
về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát được mau chứng đạo 
Chánh Đẳng Bồ Để—I vow that in a future life, when I have attained Supreme 


2047 


Enliphtenment, I will help all sentient beings escape from the demons” net and free 
themselves from the bonds of heretical paths. Should they be caught in the thicket of 
wrong views, [ will lead them to correct views, gradually inducing them to cultivate the 
practices of Bodhisattvas and swiftly realize Supreme, Perfect Enlightenmernt. 

10) Đại Nguyện thứ mười —The Tenth Great Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được đạo 
quả Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải bị xiểng xích, 
đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn 
nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ, buồn râu, bức rứt, hễ nghe đến danh hiệu ta thì 
nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy——I vow 
that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenement, those sentIent beings 
who are shackled, beaten, Imprisoned, condemned to death or otherwise subJected to 
countless miseries and humiliations by royal decree, and who are suffering in body and 
mind from this oppression, need only hear my name to be freed from all these afflictions, 
thanks to the awesome power of my merits and virtues. 

11) Đại Nguyện thứ mười một —The Eleventh Great Vow: Nguyện đời sau khi ta được chứng 
đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm miếng 
ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết 
ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem pháp 
vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn—I vow that in a future life, 
when [I have attained Supreme Enlightenmernt, If sentilent beings who are tormented by 
hunger and thirst, to the point of creating evil karma in their attempts to survive, should 
succeed in hearing my name, recite 1t singlemindedly and hold fast to 1t, I wIll first satIsfy 
them with most exquisite food and drink. Ultimately, 1t is through the flavor of the 
Dharma that I wIll establish them In the realm of peace and happIness. 

12) Đại nguyện thứ mười hai—The Twelfth Great Vow: Nguyện đời sau khi ta chứng được 
đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân bị muỗi 
mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà 
chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn: Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào 
tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống 
nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn 
cả—I vow that in a future life, when I have attained Supreme Enlightenment, if sentient 
beings who are utterly destitute, lacking clothes to protect them from mosguifos and flies, 
heat and cold, and are suffering day and nipht, should hear my name, recite 1t 
singlemindedly and hold fast to 1t, their wishes will be fulfilled. They will immediately 
receive all manner of exquisite clothing, preclous adornments, flower garlands and 
Incense powder, and will enJoy music and entertainment to their hearts content. 


(W) Như Lai Nhiếp Trì 
Buddhas° Supporfs 


Mười Điều Được Chư Như Lai Nhiếp Trì — Ten kinds oƒ support by Buddhas: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, có mười điều được chư Như Lai nhiếp trì. Nếu chư Bồ Tát rời bổ được 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 


8) 


9) 


2048 


mười điều bị ma nhiếp trì thời được mười điều được chư Như Lai nhiếp trì—According to 
the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of support by Buddhas. If Enlightening 
BeInss can get rid of the ten possessions by demons, they can gain ten kinds of support by 
Buddhas (see ten kinds of possession by demon§). 

Ban sơ có thể phát tâm Bồ Để được Như Lai nhiếp trì: They are supported by Buddhas in 
first being able to aspire to enlightenmett. 

Trong nhiều đời gìn giữ tâm Bồ Để không để quên mất, được chư Như Lai nhiếp trì: In 
preserving the wIll for enliphtenment life after life without letting 1t be forgotten. 

Rõ biết được ma sự và có thể xa ha, được chư Như Lai nhiếp trì: In being aware of 
manias and being able to avoid them. 

Nghe các môn Ba La Mật rồi tu hành đúng pháp, được chư Phật nhiếp trì: In learning the 
way Of transcendence and practice them as taught. 

Biết khổ sanh tử mà chẳng nhàm ghét, được chư Như Lai nhiếp trì: In knowing the pain 
of birth and death, yet not reJecting them. 

Quán pháp thậm thâm được vô lượng quả, được chư Như Lai nhiếp trì: In contemplating 
the most profound truth and gaIning immeasurable reward. 

Vì chúng sanh nói pháp nhị thừa, mà chẳng chứng lấy quả giải thoát nhị thừa, được chư 
Như Lai nhiếp trì: In expounding the principles of the two lesser vehicles of salvation for 
the benefit of sentient beings wIthout actually grasping the liberation of those vehIicles. 
Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, đối với hữu vi và vô vi không tưởng là hai, 
được chư Như Lai nhiếp trì: In happily contemplating the uncreated without dwelling 
therein and not thinking of the created and the uncreated as dual. 

Đến chỗ vô sanh mà vẫn hiện thọ sanh, được chư Như Lai nhiếp trì: In reaching the realm 
of birthlessness, yet manifesting birth. 


10) Dầu chứng được nhứt thiết trí mà khởi hạnh Bồ Tát chẳng dứt giống Bồ Đề, được chư 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


Như Lai nhiếp trì: In realizing universal knowledge, yet carrying out the practices of 
enlightening beings and perpetuating the seed of Enlightening Beings. 


(X) Pháp Ấn của chư Như Lai 
Buddhas)° Truth Sedls 


Mười Pháp Ấn (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 27): Ten kinds of truth seal (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 27). 

Đồng thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật: Having the same roots of goodness equal 
In all Buddhas of past, present and future. 

Đồng được trí huệ pháp thân vô biên tế với chư Phật: Attaining the reality body with 
boundless knowledge, same as all Buddhas. 

Đồng chư Như Lai trụ pháp bất nhị: Abiding in nonduality, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai quán sát tam thế vô lượng cảnh giới thảy đều bình đẳng: Seeing the 
Iinfinite obJects of all times as all equal, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai liễu đạt pháp giới vô ngại cảnh giới: Gaining comprehension of the 
unobstructed realm of the cosmos of reality, same as that of the Buddhas. 


6) 


"Ủ 


8) 


9) 


2049 


Đồng chư Như Lai thành tựu thập lực thực hành vô ngại: Achieving the ten powers, same 
as the Buddhas, being unhindered in function. 

Đồng chư Như Lai tuyệt hẳn hai hạnh, trụ pháp vô tránh: Having forever cut off opinions 
and passions, dwelling in the state of freedom from conflict, same as the Buddhas. 

Đồng chư Như Lai giáo hóa chúng sanh hằng chẳng thôi nghỉ: Ceaselessly teaching 
sentient beings, same as the Buddhas do. 

Đồng chư Như Lai ở trong trí thiện xảo, nghĩa thiện xảo hay khéo quán sát: Having 
ability to observe adaptive skill in knowledge and meaning, same as the Buddhas. 


10) Đồng chư Như Lai cùng với tất cả Phật bình đẳng không hai: Being equal to all Buddhas, 


same as all Enlightened Ones. 


(Y) Pháp của chư Như Lai 
Buddhas° Dharmas 


(D Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật (Kinh Hoa 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


?) 


8) 


9) 


Nghiêm—Phẩm 33)—Ten things that pervade the infinite cosmos of the Buddhas (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thân sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà không 
nhiễm trước: All Buddhas have unbounded bodies, with pure forms, entering ¡nto all 
sfates of being without defilement or attachmet. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế nhãn vô ngại, đều hay thấy rõ tất cả pháp: All Buddhas 
have unbounded, unobstructed eyes that can clearly see all things. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế nhĩ vô ngại, đều hay hiễu rõ tất cả âm thanh: AII Buddhas 
have unbounded, unobstructed ears that can understand alÏ sounds and utterances. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế tỷ, hay đến bỉ ngạn tự tại tất cả Phật: All Buddhas have 
unbounded, unobstructed noses that can reach the other shore of freedom of the Buddhas. 
Tất cả chư Phật có quảng trường thiệt, phát ra âm thanh vi diệu cùng khắp pháp giới: All 
Buddhas have universal tongues that utter sublime sounds pervading the cosmos. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thân, ứng theo tâm của chúng sanh, cho họ đều được thấy: 
AlI Buddhas have unbounded bodies that appear to sentient beings in accord with theIr 
minds. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế ý, trụ nơi vô ngại bình đẳng pháp thân: All Buddhas have 
unbounded minds that dwell on the unobstructed impartial body of reality. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế giải thoát vô ngại thị hiện sức đại thần thông vô tận: All 
Buddhas have unbounded, unobstructed liberaton manifesting ¡inexhaustible great 
spiritual powers. 

Tất cả chư Phật có vô biên tế thế giới thanh tịnh, theo sở thích của chúng sanh hiện 
những Phật độ, đây đủ vô lượng những thứ trang nghiêm, mà ở trong đó chẳng sanh 
nhiễm trước: All Buddhas have unbounded pure worlds, manifesting Buddha-lands 
according to the pleasures of sentient beings, replete with infinite adornmernt, yet without 
Ø1ving rise to any obsession or attachmernt to them. 


10) Tất cả chư Phật đều có—All Buddhas have: 


a) 


b) 
c) 
đ) 


2050 


Vô biên tế Bồ Tát hạnh nguyện: Unbounded practical undertakings of enlightening 
beings. 

Được trí viên mãn: Having complete knowledse. 

Du hí tự tại: Spiritual freedom. 

Thông đạt tất cả Phật pháp: Ability to master all elements of Buddhahood. 


(II) Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan Hỷ: Chư Bồ Tát có mười pháp làm cho chư Phật 


6) 
? 
8) 
3) 


hoan hỷ (Kinh Hoa nghiêm——Phẩm 18)—Ten things which Enlightening Beings cause the 
Buddhas to reJoice (The Flower Adornment—Chapter 18). 


Tỉnh tấn bất thối: Persevering without regression. 

Chẳng tiếc thân mạng: Not begrudging their physical life. 

Không mong cầu lợi dưỡng: Not seeking profit or support. 

Biết tất cả các pháp đều như hư không: Knowing all things are like spaces. 

Khéo quán sát vào khắp pháp giới: Be skillful at contemplation, entering into all realms 
Of reality. 

Biết các pháp ấn: Knowing the definitive marks of all things. 

Luôn phát đại nguyện: Always Invoking øreat vows. 

Thành tựu nhẫn trí: Developing the light of pure tolerant knowledge. 

Examining one”s own virtues withouf exagseration or underestimation. 


10) Quán sát pháp lành của mình mà lòng không tăng giảm: Y nương vào vô tác môn mà tu 


@) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 
3) 


tịnh hạnh: Cultivating pure practices 1n accord with the way of nonsfriving. 


An trụ bất phóng dật: Abiding securely ¡in nonindulgence. 

An trụ vô sanh nhẫn: Abiding securely in acceptance of nonorigination. 

An trụ đại từ: Abiding securely in great kindness. 

An trụ đại bị: Abiding securely 1n great compassion. 

An trụ đầy đủ các môn Ba La Mật: Abiding securely ¡in the fulfllment of the 
transcendent ways. 

An trụ đại hạnh: Abiding securely in the enlightening practices. 

An trụ đại nguyện: Abiding securely In øreat vows. 

An trụ phương tiện thiện xảo: Abiding securely ¡n skillful means. 

An trụ dũng mãnh: Abiding securely in dauntless power. 


10) An trụ trí huệ, quán sát chư pháp vô trụ, như hư không: Abiding securely in knowledge 


and wisdom, observing all things have no abode, like empty space. 


(HI) Mười Pháp Nhanh Chóng Của Chư Phật (Kinh Hoa nghiêm—Phẩm 33)—Ten kinds of 


Ù 
2) 


3) 


speech of great enlightening beings (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38). 

Nếu có người thấy Phật thời được nhanh chóng xa lìa tất cả ác đạo: Those who see any 
Buddha are speedily able to avoid bad disposition. 

Nếu có người thấy Phật thời được nhanh chóng viên mãn công đức thù thắng: Those who 
see any Buddha are speedily able to fulfill superlor virtues. 

Nếu có người thấy Phật thời mau được thành tựu thiện căn quảng đại: Those who see any 
Buddha are speedily able to develop extensIve bases of goodness. 


4) 


5) 


6) 
a) 


b) 


c) 


7) 


8) 


9) 


2051 


Nếu có người thấy Phật thời mau được sanh lên trời tịnh diệu: Those who see any 
Buddha speechly attain rebirth in an Immaculate heaven. 

Nếu có người thấy Phật thời mau trừ dứt được tất cả mê lầm: Those who see any Buddha 
can speedHly get rid of all doubts and confusion. 

Pháp nhanh chóng thứ sáu——The sixth kind of speed: 

Nếu có người đã phát Bồ Đề tâm mà được thấy Phật thời mau được thành tựu tín giải 
quảng đại vĩnh viễn không thối chuyển: Those who have already aroused the aspiration 
for enlightenment who see any Buddha can soon develop Immense resolve, never to turn 
back. 

Có thể tùy chỗ đáng độ mà giáo hóa chúng sanh: Can be able to teach people according 
to their needs. 

Nếu người chưa phát tâm Bồ Đề mà được thấy Phật thời mau phát tâm vô thượng chánh 
đẳng chánh giác: If they have not yet aroused the aspiration for enlightenment, they will 
quickly be able to arouse the determinaton for unexcelled, complete perfect 
enlightenmert. 

Nếu người chưa nhập chánh vị mà được thấy Phật thời được mau nhập chánh vị: Those 
who see any Buddha before having entered the absolute state will speedily enter absolute 
sfate. 

Nếu có người được thấy Phật thời mau được thanh tịnh tất cả các căn thế gian và xuất 
thế gian: Those who see any Buddha will speedily able to purify all roots of goodness, 
mundane and supramundane. 

Nếu có ai được thấy Phật thời mau diệt trừ được tất cả chướng ngại: Those who see any 
Buddha will speedily manage to destroy all obstruction. 


10) Nếu có ai được thấy Phật thời mau được vô úy biện tài: Those who see any Buddha will 


speedily be able to acquire fearless Intellectual powers. 


(IV) Mười Pháp Phổ Nhập Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ 


l) 


2) 


a) 
b) 
c) 
3) 


4) 
a) 


b) 
c) 


Phổ nhập pháp của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, 
there are ten kinds of ways of entry into universality of all Buddhas. 

Tất cả chư Phật đều có thân tịnh diệu vào khắp tam thế: All Buddhas have immaculate 
bodies that penetrate past, present and future. 

Tất cả chư Phật đều đủ đầy ba thứ tự tại mà các Ngài dùng để giáo hóa khắp chúng 
sanh—All Buddhas are endowed with three kinds of mastery by which they edify beings 
everywhere: 

Chẩn định: Diagnosis. 

Trị liệu: Prescription. 

Huyền lực: Occult powers. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ những thứ Đà La Ni, hay khắp thọ trì tất cả Phật pháp: All 
Buddhas are endowed with mnemonic powers able to receive and hold Buddha teachings. 
Tất cả chư Phật đều có đầy đủ bốn trí đặc biệt—All Buddhas are endowed with four 
special knowledge: 

Lý: Principles. 

Nghĩa: Meaning. 

Sự diễn đạt: Expressions. 


đ) 
5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2052 


Cách diễn thuyết trước đại chúng: Elocution. 

Tất cả chư Phật đều đây đủ bình đẳng đại bi, hằng chẳng bỏ ha tất cả chúng sanh: AII 
Buddhas have I1mpartial great compassion and never abandon all sentient beings. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ thậm thâm thiền định, hằng khắp quán sát tất cả chúng sanh: 
AlI Buddhas have profound meditation concentration and always observe all sentient 
beings everywhere. 

Tất cả chư Phật đều đây đủ thiện căn lợi tha, điều phục chúng sanh không thôi dứt: All 
Buddhas have roots of goodness beneficial to others, and civilize sentlent beings 
unceasingly. 

Tất cả chư Phật đều đây đủ tâm vô ngại, hay an trụ trong khắp pháp giới: All Buddhas 
have unobstructed minds, able to abide calmly In all universes. 

Tất cả chư Phật đều đầy đủ thần lực vô ngại, một niệm hiện khắp tam thế chư Phật: All 
Buddhas have unimpeded spiritual powers and are able to manifest the Buddhas of past, 
present and future In one 1nstant. 


10) Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ vô ngại, một niệm lập khắp tam thế kiếp: All 


Buddhas have unobstructed Intellect, in a single Instant defining sets of ages of past, 
present and future. 


(V) Mười Pháp Quảng Đại Khó Tìn Của Chư Như Lai— Ten great qualities that are hard to 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 
8) 


believe oƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp quảng đại khó 
tin của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten great qualities that are hard to believe of all Buddhas. 

Chư Như Lai hay diệt trừ tất cả chúng ma: All Buddhas can destroy all demons. 

Tất cả chư Như Lai đều hay hàng phục tất cả ngoại đạo: All Buddhas can overcome all 
false teachers. 

Tất cả chư Như Lai đều hay điều phục và làm chúng sanh hạnh phúc: All Buddhas can 
tame all sentient beings and make them happy. 

Tất cả chư Như Lai đều hay qua đến tất cả thế giới, hóa đạo mọi loài: AII Buddhas can 
go to all worlds and guide the myriad types of beings there. 

Tất cả chư Như Lai đều hay trí chứng pháp giới thậm thâm: All Buddhas can knowingly 
experience the most profound realm of reality. 

Tất cả chư Như Lai đều hay dùng thân vô nhị, hiện những thân tràn đầy thế giới: All 
Buddhas, by means of nondual body, manifest various bodies, filling the world. 

Tất cả chư Như Lai đều hay dùng âm thanh thanh tịnh khởi bốn biện tài, thuyết chơn 
pháp không dứt, phàm có tín thọ thời chẳng luống công: All Buddhas can, with pure 
voIces, produce the special knowledges of principle, meaning, expression, and elocution, 
and expound truths endlessly, to the unfailing benefit of those who accept. 

Tất cả chư đều hay ở trong một lỗ lông xuất hiện chư Như Lai đồng với thế giới vi trần, 
không lúc nào đoạn tuyệt: All Buddhas can manifest Buddhas as numerous as afoms In 
all worlds in a single pore, without end. 

Pháp quảng đại thứ chín—The ninth great quality: 

Tất cả chư Như Lai đều hay ở trong một vi trần thị hiện các cõi đồng với số tất cả thế 
giới vi trần: All Buddhas can manifest in a single atom as many lands as atoms in all 
worlds. 


b) 
c) 


đ) 


2053 


Đầy đủ các thứ trang nghiêm thượng diệu: Replete with all kinds of fine adornments. 
Hằng ở trong đó chuyển diệu pháp luân mà vi trần chẳng lớn thế giới chẳng nhỏ: 
Continuously turn the wheel of the sublime Teaching therein for the edification of 
sentient beings, yet the atom 1s not enlarged and the worlds are not small. 

Thường dùng chứng trí an trụ pháp giới: They always abide In the realm of reality by 
realizational knowledge. 


10) Pháp quảng đại thứ mười—The tenth great quality: 


a) 


b) 


c) 


đ) 


Tất cả chư Như Lai đều liễu đạt thế giới thanh tịnh: All Buddhas arrive at the pure realm 
Of realIty. 

Dùng trí quang minh phá si ám của thế gian: Shatter the darkness of ignorance of the 
world by means of the light of knowledge. 

Lầm cho tất cả đều được khai hiểu nơi Phật pháp: Cause all to gain understanding of the 
Buddha teachings. 

Theo dõi chư Như Lai an trụ trong thập lực: Follow the enlightened, and dwell in the ten 
DOWTS. 


(VI)Mười Pháp Tốt Thắng Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp 


Ũ 
8) 


b) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


?) 
a) 


tối thắng của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of supreme qualities of all Buddhas. 

Pháp tối thắng thứ nhứt —The first supreme quality: 

Tất cả đại nguyện của chư Phật kiên cố và không gì ngăn trở phá hoại được: All 
Buddhas" great vows are firm and steadfast and cannot be broken. 

Một khi các Ngài nói ra tất thực hành, lời nói không có hai: They do what they say 
without fail, and there 1s no duplicity 1n their words. 

Chư Như Lai vì muốn viên mãn tất cả công đức nên tột kiếp vị lai tu hạnh Bồ Tát chẳng 
mỏi lười: All Buddhas tirelessly practice the deeds of Enlightening Beings throughout all 
future ages, in order to perfect and fulfill all virtues. 

Chư Như Lai vì muốn điều phục một chúng sanh, cũng như tất cả chúng sanh, nên trong 
vô lượng thế giới điều phục chúng sanh không lúc nào đoạn tuyệt: All Buddhas will go to 
unfold worlds in order to guide a single sentient being, and do the same for all sentient 
beings, endlessly. 

Đối với hai hạng chúng sanh kính tín và hủy báng, tâm đại bi của chư Như Lai vẫn bình 
đẳng không khác: All Buddhas universally regard both faithful and scornful beings with 
8reat compasslon, Impartially, without any discrimination. 

Chư Như Lai từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm Bồ Đề: 
AlI Buddhas from therr Initial aspiration to their attainment of Buddhahood, never lose 
the determination for perfect enlightenmernt. 

Chư Như Lai đem tất cả vô lượng công đức lành đã chứa nhóm hồi hướng tánh nhứt thiết 
trí với các thế gian trọn không nhiễm trước: All Buddhas accumulate immeasurable 
virtues and dedicate them all to omnisclence, without any attachment to the world of Its 
Creafures. 

Pháp tối thắng thứ bảy——The seventh supreme quality: 

Chư Như Lai tu học thân ngữ ý nơi chư Phật: All Buddhas learn physical, verbal and 
merntal practices from Buddhas. 


b) 
c) 
đ) 
8) 
a) 
b) 


3) 


2054 


Chư Như Lai chỉ thực hành hạnh Bồ Tát chẳng phải hạnh nhị thừa: Only carrying out 
Buddha-practice, not the practice of the vehicles of individual liberation. 

Hồi hướng tánh nhứt thiết trí: All to be dedicated to omniscience. 

Thành tựu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề: Attain excelled true enlightenment. 

Pháp tối thắng thứ tám——The eighth supreme quality: 

Chư Như Lai phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp tất cả chỗ và Phật pháp: AII 
Buddhas emanate great light which 1s impartially 1lluminating all places and 1lluminating 
all the Buddha teachings. 

Làm cho chư Bồ Tát tâm được thanh tịnh viên mãn nhứt thiết trí: Enabling Enlightening 
Beings” minds to become purified and to fulñll universal knowledge. 

Chư Như Lai rời bỏ sự vui thế gian chẳng tham nhiễm, mà nguyện khắp thế gian la khổ 
được vui không có hý luận: All Buddhas give up worldly pleasures, without craving or 
attachment, and wish that all worldlings would be free from suffering and attain bliss, and 
have no false Ideas. 


10) Pháp tối thắng thứ mười —The tenth supreme quality: Vì chúng sanh mà chư Như Lai— 


a) 
b) 
c) 
đ) 


AlI Buddhas, out of compassion for sentient beIngs: 

Chịu những sự khổ: Undergo all kinds of hardship. 

Giữ gìn Phật chủng: Preserving the seed of Buddhahood. 

Đi nơi cảnh giới Phật: Course in the sphere of Buddhahood. 

Xuất ly sanh tử và đạt đến bực thập lực: Leave birth and death, and arrive at the stage of 
the ten powers. 


(VII)Mười Pháp Trí Hải Vô Tận Của Chư Phật—Ten kinds oƒ vừtues 0ƒ inexhaustible 


Ù 


2) 
3) 


8U 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


oceans oƒ knowledge oƒ the Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ 
pháp trí hải vô tận của chư Phật—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, 
there are ten kinds of virtues of inexhaustible oceans of knowledge of the Buddhas. 

Tất cả chư Như Lai vô biên pháp thân pháp trí hải vô tận: The virtue of the inexhaustible 
ocean of knowledge of the boundless body of reality of all Buddhas. 

Vô lượng Phật sự, pháp trí hải vô tận: Of the infinite Buddha-works of all Buddhas. 

Chư Như Lai cảnh giới Phật nhãn, pháp trí hải vô tận: Of the sphere of the enlightened 
eye of all Buddhas. 

Chư Như Lai vô lượng vô số nan tư thiện căn, pháp trí hải vô tận: Of the infinite, 
inconceivable roots of goodness of all Buddhas. 

Chư Như Lai mưa khắp tất cả cam lổ diệu pháp, pháp trí hải vô tận: Of all Buddhas 
showering all liberating teachings everywhere. 

Chư Như Lai tán thán Phật công đức, pháp trí hải vô tận: Of all Buddhas extolling the 
qualities of enlightenmernt. 

Chư Như Lai ngày trước đã tu những nguyện hạnh: Of the various undertakings and 
practices carried out by all Buddhas In the past. 

Chư Như Lai làm Phật sự vô cùng tận, pháp trí hải vô tận: Of the eternal performance of 
Buddha-work by all Buddhas. 

Chư Như Lai biết rõ tâm hành của tất cả chúng sanh, pháp trí hải vô tận: Of Buddha 
comprehending the mental patterns of all sentient beings. 


2055 


10) Chư Như Lai phước trí trang nghiêm không ai hơn, pháp trí hải vô tận: Of the unsurpassed 


adornmentfs of virtue and knowledge of all Buddhas. 


(VIHI)Thập Pháp Trụ của chư Như Lai—Ten kinds of abode: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 


Phẩm 33, có mười pháp trụ, để an trụ tất cả các pháp của chư Như Lai—According to 
The Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of abode, abiding therein in 
all things of all Buddhas. 

Chư Như Lai trụ nơi giác ngộ tất cả pháp giới: All Buddhas abide in awareness of all 
realms of reality. 

Chư Như Lai trụ nơi đại bi ngữ: AII Buddhas abide in compassion speech. 

Chư Như Lai trụ nơi bổn đại nguyện: AII Buddhas abide in the fundamental great vow. 
Chư Như Lai trụ nơi chẳng bỏ điều phục chúng sanh: All Buddhas abide ¡n persistence in 
cIvilizing sentient beings. 

Chư Như Lai trụ nơi pháp không tự tánh: All Buddhas abide in the principle of absence of 
selfhood. 

Chư Như Lai trụ nơi bình đẳng cứu độ chúng sanh: All Buddhas abide in impartial 
salvation. 

Chư Như Lai trụ nơi pháp không quên mất: All Buddhas abide ¡n recollection of truth. 
Chư Như Lai trụ nơi tâm không chướng ngại: AlI Buddhas abide in the unobstructed 
minds. 

Chư Như Lai trụ nơi tâm hằng chánh định: All Buddhas abide in the constantly rightly 
concentrated minds. 


10) Chư Như Lai trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thực tế: All Buddhas abide in 


equal comprehension of all things without violating the character of ultimate reality. 


(IX)Mười Pháp Tự Tại Của Chư Như Lai: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp 


Ù 
8) 


b) 
c) 
2) 
8) 
b) 
c) 


3) 


a) 


tự tại của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
mastery of all Buddhas. 

Pháp tự tại thứ nhứt—The first kind of master: 

Chư Như Lai nơi tất cả các pháp đều được tự tại: All Buddhas have command of all the 
teachings. 

Thấu rõ tất cả sự diễn tả của thân: Clearly comprehend all kinds of bodies of expression 
and nuance. 

Diễn thuyết các pháp biện tài vô ngại: Explain all things with unhindered ¡ntellect. 

Pháp tự tại thứ nhì —The second kind of mastery: 

Chư Như Lai giáo hóa chúng sanh chưa từng lỗi thời: All Buddhas teach sentient beings 
without ever missing the approprIate tiIming. 

Tùy theo sở thích mong cầu của họ mà nói chánh pháp: Endlessly explaining the right 
teaching to them In accord with thetr state of mind. 

Đều làm cho họ điều phục không đoạn tuyệt: Causing them all to become receptive to 
truth. 

Pháp tự tại thứ ba—The third kind of mastery: Chư Như Lai có thể làm cho tận hư không 
giới—All Buddhas are able to cause all worlds throughout space: 

Vô lượng vô số các thứ trang nghiêm: Arrayed in countless different ways. 





b) 
c) 


đ) 
©) 
4) 
8) 
b) 
c) 
đ) 
5) 


a) 


b) 


6) 


?) 


2056 


Tất cả thế giới chấn động sáu cách: To quake in six ways. 

Lầm cho thế giới đó hoặc cất lên, hoặc hạ xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hiệp, hoặc 
tan: Causing those worlds to rise or fall, to expand or contract, to combine or dissolve. 
Chưa từng não hại một chúng sanh: Without ever harming a single living being. 

Chúng sanh trong thế giới đó chẳng hay chẳng biết, không nghi, không cho là lạ: The 
creatures In those worlds being unaware, not cognizant of this happening, not even 
Suspecting 1t. 

Pháp tự tại thứ tư—The fourth kind of mastery: 

Chư Như Lai dùng thần lực đều hay nghiêm tịnh tất cả thế giới: All Buddhas are able to 
beautify and purify all worlds by means of spiritual poWers. 

Trong khoảng một niệm hiện khắp tất cả thế giới trang nghiêm: In the space of an instant 
manifesting the adornments of all worlds. 

Những trang nghiêm nầy trải qua vô số kiếp nói chẳng thể hết: These adornments 
beyond recounting even 1n countless eons, all free from defilement, Incomparably pure. 
Những nghiêm tịnh của tất cả cõi Phật, đều làm cho bình đẳng vào trong một cõi: All the 
adornments and purities of all Buddha-fields they cause to equally enter one field. 

Pháp tự tại thứ năm—The fifth kind of mastery: Chư Như Lai khi thấy một chúng sanh có 
thể giáo hóa được—All Buddhas, seeing a single sentient being capable of being taught: 
Vì họ mà trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp: Extend theïr lives indefinitely for that 
being. 

Nhẫn đến vị lai thế ngồi kiết già mà thân tâm không mỏi: Sitting without fatigue of body 
or mind. 

Chuyên tâm ghi nhớ chưa từng bỏ quên: Concentrating single-mindedly on that being, 
without ever becoming heedless or forgetful. 

Phương tiện điều phục chẳng lỗi thời: Guiding that being by appropriate means, with 
Appropriate timing. 

Như vì một chúng sanh, chư Phật vì tất cả chúng sanh đều cũng như vậy: Also do the 
same for all living beings as they do for one. 

Pháp tự tại thứ sáu——The sixth kind of mastery: Chư Như Lai đều hay qua khấp tất cả thế 
giới, nơi sở hành của tất cả Như Lai, mà chẳng tạm bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều 
riêng khác, mỗi mỗi phương có vô lượng thế giới hải, mỗi thế giới hải có vô lượng thế 
giới chủng; thế mà trong khoảng một niệm, chư Như Lai dùng thần lực khắp chuyển pháp 
luân thanh tịnh vô ngại—All Buddhas can go to all worlds, to the realms of action of all 
enlightening ones, without ever leaving behind any phenomenal realms. The ten 
directions each different, there being in each direction incalculable oceans of worlds, 
there being in each ocean of worlds incalculable world systems; by spiritual powers 
Buddhas reach all of them In a single Instant, and turn the wheel of the unobstructed pure 
Teaching. 

Pháp tự tại thứ bẩy——The seventh kind of mastery: Chư Như Lai vì muốn điều phục tất cả 
chúng sanh, trong mỗi niệm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi tất cả Phật 
pháp chẳng phải đã giác, hiện giác, cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ nơi bậc hữu 
học, mà thấy biết tự tại không ngăn ngại. Với vô lượng trí huệ, và vô lượng tự tại, chư 
Phật giáo hóa điểu phục vô lượng chúng sanh—AlI Buddhas, in order to civilize all 
sentient beinss, to attain unexcelled complete perfect enlightenment in each mental 


8) 
a) 
b) 
c) 
d) 


©) 


a) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


8) 


2057 


Instant. Yet in regard to all elements of Buddhahood, yet they have not already cognized 
them, do not cognize them, and are not yet to cognize them, and also do not dwell in the 
state of learning, yet they know them all, see them all, mastering them without hindrance. 
With immeasurable knowledge and freedom, they teach and tame all sentient beIngs. 
Pháp tự tại thứ tám——The eighth kind of mastery: Tất cả chư Như Lai có thể làm—AII 
Buddhas can do: 

Hay dùng nhãn xứ làm nhĩ xứ Phật sự: The Buddha-work of the ears with their eyes. 

Hay dùng nhĩ xứ làm tỷ xứ Phật sự: Can do the Buddha-work of the nose with their ears. 
Hay dùng tỷ xứ làm thiệt xứ Phật sự: Can do the Buddha-work of the tongue with their 
nose. 

Hay dùng thiệt xứ làm thân xứ Phật sự: Can do the Buddha-work of the body with their 
tongue. 

Hay dùng thân xứ làm ý xứ Phật sự: Can do the Buddha-work of the mind with the body. 
Hay dùng ý xứ trong tất cả thế giới trụ thế xuất thế các thứ cảnh giới, trong mỗi mỗi 
cảnh giới hay làm vô lượng Phật sự quảng đại: With the mind can sojourn ¡in all kinds of 
realms, mundane and transcendenral in all worlds, able to perform immeasurable great 
Buddha-works In each realm. 

Pháp tự tại thứ chín—The ninth kind of mastery: 

Trong mỗi lỗ lông hay dung chứa tất cả chúng sanh: All Buddhas can contain sentient 
beings In each pore of their bodies. 

Mỗi thân chúng sanh đồng với bất khả thuyết cõi Phật, mà không chật hẹp: Each sentient 
being”s body equal to untold Buddha-lands, yet there 1s no crowding. 

Mỗi chúng sanh có thể trải qua vô lượng kiếp trong từng bước đi của các Ngài: Each 
sentient being can pass countless worlds with every step and go on for countless eons. 
Đều thấy chư Phật xuất thế giáo hóa: Seeing all the Buddhas emerging ¡n the world and 
edifying beings. 

Chuyển tịnh pháp luân: Turning the wheel of pure Teaching. 

Khai thị bất khả thuyết tam thế chánh pháp: Showing untold phenomena of past, future, 
and present. 

Trong khắp hư không giới thọ thân các loài chúng sanh mà qua lại, và những đồ sở thích 
mà các Ngài thọ hưởng đều đầy đủ cả, nhưng các Ngài luôn không bị chướng ngại: The 
embodiments of sentient beings In various realms of existence throughout space, theIr 
comings and goings and deportment, their needs all fully supplied, yet without any 
obsfruction therein. 


10) Pháp tự tại thứ mười—The tenth kind of mastery: 


a) 


b) 


c) 


Chư Như Lai trong khoảng một niệm hiện tất cả thế giới vi trần số Phật: All Buddhas, in 
the space of an Instant, manifest as many Buddhas as atoms In all worlds. 

Mỗi mỗi Đức Phật ở nơi tất cả pháp giới, ngự trên chúng diệu liên hoa quảng đại trang 
nghiêm thế giới sư tử tòa mà thành chánh đẳng chánh giác, và thị hiện thần lực tự tại: 
Each Buddhas attaining enlightenment in all universes, sifting on a lotus lion throne 1n a 
world of vast arrays of exquisite lotus blossoms showing the miraculous powers of 
Buddhas. 

Như ở nơi chúng diệu liên hoa quảng đại trang nghiêm——As in the world of vast arrays of 
exquisite lotus blossoms, so In untold worlds 1n: 


x  x x x%x *% 


2058 


Trong khắp pháp giới lại cũng như vậy: All universes. 

Các thứ trang nghiêm: Variously arrayed adornmens. 

Các thứ hình tướng: With various realms of obJects, varIous shapes and forms. 

Các thứ thị hiện: Various mamIfestations. 

Các thứ kiếp số: Various numbers of ages. 

Ở trong một khoảng niệm như vậy, ở trong tất cả niệm của vô lượng vô biên a tăng kỳ, 
một niệm hiện tất cả, một niệm trụ vô lượng, mà chưa từng dùng chút sức phương tiện 
nào: As In one Instant so In each 1nstant of immeasurable, boundless, incalculable eons, 
all appearing In one Instant, with infinite abodes In one Insfant, yet without using the 
slightest power of expedient means. 


(X) Mười Pháp Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


function relating to phenomena and principles (The Flower Adornment Sutra—Chapter 
38). 

Biết tất cả các pháp vào một pháp, một pháp vào tất cả các pháp, mà chẳng trái tâm giải 
của chúng sanh: Know that all phenomena are ¡in one phenomenon and one phenomenon 
1s in all phenomena, yet they do not contravene the understanding of sentient beings. 

Từ Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tất cả pháp, vì người khác giải nói đều làm cho khai 
ngộ: Elicit all transcendent wIsdom, explain them to others, and enlighten them all. 

Biết tất cả pháp lìa văn tự mà khiến chúng sanh được ngộ nhập: Know all things are 
beyond words, yet they enable all sentient beings to understand them. 

Biết tất cả pháp nhập một tướng mà hay diễn thuyết vô lượng pháp tướng: Know all 
things are of one characteristic, yet they can expound Infinite characteristics of things. 
Biết tất cả pháp lìa ngôn thuyết mà có thể vì người nói vô biên pháp môn: Know all 
truths are beyond explanation, yet they explain boundless ways of access to truth. 

Nơi tất cả pháp khéo chuyển Phổ Môn tự luân: Can skillfully operate a pregnant symbol 
representing all truths. 

Đem tất cả pháp vào một pháp mà chẳng trái nhau, trong bất khả thuyết kiếp nói chẳng 
cùng tận: Accommodate all things in one principle without contradiction, expounding 1t 
for untold eons without exhausting 1t. 

Đem tất cả pháp vào Phật pháp, khiến các chúng sanh đều được tỏ ngộ: Include all things 
In the teaching of enlightenmernt, they enable all sentient beings to gain understanding. 
Biết tất cả pháp không có biên tế: Know all things have no bounaries. 


10) Biết tất cả pháp không ngần mé chướng ngại, dường như lưới huyễn vô lượng sai biệt, 


trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà nói chẳng thể cùng tận: Know the ultimate 
nonobstruction of all things, like a network of illusions, with imniimite differentiations, 
explaining to sentient beings for Infinite eons without exhausting 1t. 


(XIDMười Pháp Vượt Trội: Mười pháp vượt trội hơn tất cả chư thiên trong Ba Mươi Ba Cõi 


Ù 


Trời khi vua trời nhận được bửu châu Ma Ni (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 27— Thập 
Định) —Ten things surpassing all the gods of the Thirty-Three-Fold Heaven attained by 
the god-king when he obtained the Mani Jewel (The Folwer Adornment Sutra—Chapter 
27). 

Sắc tướng: Color. 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


2059 


Hình thể: Physical form. 

Thị hiện: Mamrifestation. 

Quyến thuộc: Retinue. 

Đồ dùng: Appurtenances. 

Âm thanh: Voice. 

Thần thông: Magical powers. 

Control: Tự tại. 

Trí tuệ hiểu biết: Intellectual understanding. 


10) Trí dụng: Cognitive function. 


(XII)Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27—Thập Định, 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


e9 GP? 


có mười Pháp xưng tán chỗ ngợi khen ngợi. Khi nhập vào nhứt thiết trí chúng sanh sai 
biệt thân đại tam muội, chư Bồ Tát sẽ trụ được mười pháp xưng tán chỗ ngợi khen— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten praise-worthy 
qualiies. In the concentration of the differentiated bodies of all sentlent beings, 
Enlightening Beings are lauded for ten praise-worthy qualities. 

Nhập vào chơn như nên gọi là Như Lai: Enter Iinto True Thusness, and so are called 
Tathagata, those who have arrived at Thusness. 

Vì giác ngộ tất cả pháp nên gọi là Phật: Are aware of all truths, and so called Buddha, 
Enlightened. 

Vì được tất cả thế gian khen ngợi nên gọi là Pháp Sư: Are praised by all worlds, and so 
are called teachers of truth. 

Vì biết tất cả pháp nên gọi là nhứt thiết trí: Know all things, and so are called omniscient. 
Vì được tất cả thế gian quy-y nên gọi là chỗ sở y: Are resorted by all worlds, and so are 
called refuge. 

Vì rõ thấu tất cả pháp phương tiện nên gọi là đạo sư: Have mastered all teaching 
methods, and so are called the guides. 

Vì dẫn tất cả chúng sanh vào đạo nhứt thiết trí nên gọi là đại đạo sư: Lead all beings into 
universal knowledge, and so are called great leaders. 

Vì là đèn của tất cả thế gian nên gọi là quang minh: Are lamps for all worlds, and so are 
called light. 

Pháp xưng tán chỗ ngợi khen thứ chín—The ninth praise-worthy quality: 

Tâm chí viên mãn: Thetr aspirations are fulfilled. 

Thành tựu cứu độ: They have accomplished salvation. 

Nhiệm vụ đều xong: They have done their tasks. 

Trụ trí vô ngại: They abide in unobstructed knowledge. 

Phân biệt biết rõ tất cả các pháp nên gọi là thập lực tự tại: Individually know all things, 
so they are called adepts of the ten powers. 


10) Vì thông đạt tất cả pháp luân nên gọi là bực nhứt thiết kiến: Thoroughly comprehend all 


cycles of the Teaching, so they are called all-seers. 


(XIII)Mười Thường Pháp Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười thứ 


thường pháp của chư Phật —According to the Flower Adornmernt Sutra, Chapter 33, there 
are ten kinds of eternal law of all Buddhas. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


2060 


Chư Phật thường thực hành tất cả những Ba La Mật: All Buddhas always carry out all the 
transcendent ways. 

Chư Phật thường chẳng mê lầm nơi tất cả các pháp: All Buddhas are always free from 
confusion in regard to all things. 

Chư Phật thường đủ đức đại bi: All Buddhas always have universal compassion. 

Chư Phật thường có đủ thập lực: All Buddhas always have ten powers. 

Chư Phật thường chuyển Pháp Luân: All Buddhas always turn the wheel of Teaching. 
Chư Phật thường vì chúng sanh mà thị hiện thành chánh giác: All Buddhas always 
demonstrate the accomplishment of true awakening for the benefit of sentient beIngs. 
Chư Phật thường thích điều phục tất cả chúng sanh: All Buddhas always gladly lead all 
sentient beings. 

Chư Phật tâm thường chánh niệm pháp bất nhị: All Buddhas always correctly remember 
the truth of nonduality. 

Chư Phật sau khi giáo hóa chúng sanh thường thị hiện vô dư Niết bàn: All Buddhas, afier 
having taught sentient beings, always show entry Into nirvana without remainder, 
because the realm of the Buddhas has no bounds. 


10) Cảnh giới của chư Phật thường không biên tế: The realm of all Buddhas are always 


boundless. 


(Z) Phật Sự của chư Như Lai 
Buddhas° Works 


(ID Tổng quan về Phật Sự— An overview oƒ “Buddhas° Works ”: Phật sự là công việc hoằng 


hóa Phật pháp là cứu độ và chuyển hóa chúng sanh, tức là giáo hóa mọi người, cứu họ 
thoát khỏi khổ đau phiền não, và đưa họ đến Niết Bàn. Công việc của Ngài bao gồm 
những việc sau đây: Ngài giáo hóa tất cả chúng sanh ở mọi nơi bằng nhiều cách khác 
nhau, hoặc nói đến chính mình, hoặc nói đến các vị khác, hoặc chỉ chính Ngài hoặc chỉ 
người khác. Ngoài ra, Phật sự còn bao gồm các việc sau đây: chuyển giáo lý của Đức 
Phật đến người khác hay nghe giảng hay tụng đọc các giáo lý cũng là Phật sự. Các Phật 
sự của chúng ta phải được tiếp tục mãi cũng như Đức Phật đã không bao giờ xao lãng 
Phật sự một lúc nào. Đó là trách nhiệm vô cùng lớn lao của chúng ta—Buddha”s work 
means the work of salvation and transforming all beings, which Instructs all people, saves 
them from therr sufferings and afflictions, and leads them to nirvana. His deeds include 
the following: he Instructs all the living beings everywhere In various ways, whether 
speaking of himself or speaking of others, whether indicating himself or indicating others, 
and whether indicating his own affalrs or the affairs of others. Besides, the Buddha-deeds 
also include the followings: to convey the Buddha”s teachings to others or to listen to 
them or read them are also Buddha-deeds. Our Buddha-deeds must continue Iincessantly, 
Just as the Buddha never neglected them for a momernt. This 1s our great responsIbility. 


(H) Phật Sự theo Kinh Duy Ma Cật—Buddha”s qƒƒairs according to the Vừnalaktrfi Sutra: 


Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười một, Phẩm Hạnh Bồ Tát, vào giờ cơm trưa nhân lúc 


2061 


Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh ông, trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở 
nước Chúng Hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lổ chân lông đều toát ra mùi 
hương như thế.”—According to the Vimalakirti Sutra, chapter eleven, the Bodhisattva 
Conduct, at lunch time when ManJusri Bodhisattva and other Buddha's disciples called on 
to enquire after Vimalakirtis health, Upasaka Vimalakiri obtained what was left over 
from the Buddhaˆs meal in the Fragrant Land, and those who ate 1t at his abode give out 
this fragrance from their pores.” 

A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Mùi hương đó còn được bao lâu?”-—Ananda then 
asked Vimalakirti: “How long does this fragrance last?” 

Duy Ma Cật nói: “Đến khi cơm đó tiêu hết.”—Vimalakirti replied: “It lasts until the rice 
has been digested.” 

A Nan hỏi: “Cơm đó bao lâu mới tiêu?”—Ananda asked: “How long does this take?” 

Duy Ma Cật đáp: “Thế lực cơm đó đến bảy ngày mới tiêu. Lại nữa ông A Nan! Những 
Thanh Văn chưa vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào 
chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rỗi mới tiêu. Chưa phát tâm Đại Thừa ăn cơm 
đó đến khi phát tâm Đại thừa rồi mới tiêu; đã phát tâm Đại thừa ăn cơm đó khi được vô 
sanh nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó đến khi được nhứt sanh bổ xứ 
rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong 
thân rồi mới tiêu. Cơm nầy cũng vậy, khi trừ hết tất cả độc phiển não rồi mới tiêu.”—— 
Vimalakirti replied: “It will be digested after a week. Ananda, Sravakas who have not 
reached the right position (nirvana) wIll attain 1t after taking this rice which wIll then be 
digestible, and those who have attained nirvana will realize liberation of their minds 
(from the subtle conception of nirvana) and then the rice will be digested. Those who 
have not developed the Mahayana mind will develop 1t and then the rice will be digested. 
Those who have developed 1t and take this rice w1ll achieve the patient endurance of the 
uncreate, and the rice will then be digestible. Those who have achieved the patient 
endurance of the uncreate and take this rice will reincarnate once more for final 
development into Buddhahood and the rice will be digested. Like an efficacious 
medicine which cures an ailment before wasting away, this rice wIll be digestible after 1t 
has killed all troubles and afflictions (klesa).” 

A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có! Như món cơm thơm ấy có thể làm 
Phật sự. —Ananda said to the Buddha: “World Honoured One, 1t 1s Indeed a rare thing 
that this fragrant rice performs the Buddha work of salvation.” 

Phật nói: “Đúng thế! A Nan!”—The Buddha said: “lt¡s so, Ananda, it is so 

Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật mà làm Phật sự——There are Buddha lands where 
the Buddha light performs the work of salvation. 

Có cõi lấy Bồ Tát mà làm Phật sự—Where the Bodhisattvas perform it. 

Có cõi lấy người của Phật hóa ra mà làm Phật sự—Where ¡llusory men created by the 
Buddha do It. 

Có cõi lấy cây Bồ Đề mà làm Phật sự—Where the Bodhi-trees do it. 

Có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật mà làm Phật sự—Where the Buddha”s robe and 
bedding do It. 

Có cõi lấy cơm mà làm Phật sự—Where the rice taken by the Buddha does it. 

Có cõi lấy vườn cây đền miếu mà làm Phật sự—Where parks and temples do it. 


2062 


Có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự—Where (the Buddha”s) thirty-two 
physical marks and their eighty notable characteristics do It. 

Có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự—Where the Buddha”s body (rupa-kaya) does it. 

Có cõi lấy hư không mà làm Phật sự—Where empty space does it. 

Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật nghi. Có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, vang, tượng 
trong gương, trăng dưới nước, ánh nắng dợn, các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi 
lại lấy tiếng tăm, lời nói, văn tự mà làm Phật sự: Living beings practice discipline with 
success because of these causes. Also used for the same purpose are dream, illusion, 
shadow echo, the image 1n a mirror, the moon reflected In water, the flame of a fire, 
sound, voice, word, speech and writing. 

Hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng lặng, không nói một lời nào, không chỉ không biết, 
không tạo không tác mà làm Phật sự. Như thế A Nan! Những oai nghi tấn chỉ, các việc 
thi vi của chư Phật đều là Phật sự cả. Hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng lặng, không 
nói một lời nào, không chỉ không biết, không tạo không tác mà làm Phật sự. Như thế A 
Nan! Những oai nghỉ tấn chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều là Phật sự cả: The pure and 
clean Buddha land, silence with neither word nor speech, neither pointing, discerning, 
action nor activity. Thus, Ananda, whatever the Buddhas do by either revealing or 
concealing their awe-IinspiIring maJesty, 1s the work of salvation. 


(HI)Mười Phật Sự Vì Chúng Sanh Của Chư Phật: Chư Phật có mười điều vì chúng sanh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


SỦ 


8) 


9) 


làm Phật sự (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33) —Ten kinds of performance of Buddha-work 
for sentient beings of all Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

Chư Phật vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân để làm Phật sự: All Buddhas manifest 
physical forms to do Buddha-work for sentient beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà phát diệu âm thanh để làm Phật sự: All Buddhas make subtle 
ufferances to do Buddha-work for sentient beIngs. 

Chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “có chỗ thọ” để làm Phật sự: All Buddhas accept 
things to do Buddha-work for sentlent beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà lấy sự “không có chỗ thọ” để làm Phật sự: All Buddhas 
accept nothing to do Buddha-work for sentient beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng đất, nước, lửa, gió để làm Phật sự: All Buddhas do 
Buddha-work for sentIent beings by means of earth, water, fire and aIr. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng thân lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên để làm 
Phật sự: AII Buddhas magically show all realms of obJects to do Buddha-work for sentient 
beings. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng nhiều thứ danh hiệu để làm Phật sự: All Buddhas do 
Buddha-work for sentient beings by various names and epithets. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng cảnh giới cõi Phật để làm Phật sự: All Buddhas do 
Buddha-work for sentient beIngs by means of the realms of obJects of Buddha-lands. 

Chư Phật vì chúng sanh mà dùng cõi Phật nghiêm tịnh để làm Phật sự: All Buddhas adorn 
and purify Buddha-lands to do Buddha-work for sentient beings. 


10) Chư Phật vì chúng sanh mà dùng sự vắng lặng không lời để làm Phật sự: All Buddhas do 


Buddha-work for sentient beings silently, without words. 


2063 


(IV)Mười Nghĩa Mà Chư Như Lai Quán Sát Khi Đã Thực Hành Xong Phật Sự— Ten 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


considerafons when Buddhas have done theữr Buddha-work: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười nghĩa mà chư Như Lai quán sát khi đã thực hành xong Phật sự. Các 
Đức Như Lai vì quán sát mười nghĩa nầy nên thị hiện nhập Niết bàn—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten considerations when Buddhas have 
done their Buddha-work, they manifest final extinction. These are ten points of 
consideration because of which the Buddhas manifest ultimate extincfion In nirvana. 

Vì chỉ bày tất cả hành pháp thật là vô thường: To show that all activities are really 
1mpermanett. 

Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng phải là pháp an ổn: To show that all created things 
are unstable. 

Vì chỉ bày đại niết bàn là chỗ an ổn, vô bố úy: To show that ultimate nirvana is the abode 
Of peace, without fear. 

Vì hàng nhơn thiên tham đắm sắc thân, nên vì họ mà thị hiện sắc thân là pháp vô thường, 
khiến họ phát nguyện trụ pháp thân thanh tịnh: To show those (human and celestial 
beings) attached to the physical body that the physical body 1s impermanent, so that they 
wIll aspire to dwell in the pure body of reality. 

Vì chỉ bày sức vô thường không thể chuyển được: To show that the power of 
1mpermanence cannot be overturned. 

Vì chỉ bày tất cả pháp hữu vi chẳng tự tại, chẳng trụ theo tâm: To show that all created 
things do not remain as one wishes and are not under one”s control. 

Vì chỉ bày tất cả những hiện hữu đều như huyễn hóa, chẳng bển chắc: To show that all 
existents are like magical productions and are not hard and fast. 

Vì chỉ bày tánh niết bàn rốt ráo bển chắc, chẳng thể hư hoại: To show that the nature of 
nirvana 1s ultimately stable and Iindestructible. 

Vì chỉ bày tất cả pháp vô sanh vô khởi, mà có tướng tụ họp và tán hoại: To show that all 
things have no birth or orIgin, yet have the appearance of assemblage and dissolution. 


10) Một khi chư Phật —Once the Buddhas: 


8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


Thực hành xong Phật sự: Have finished their Buddha-work. 

Bổn nguyện đã mãn: Have fulfilled their vows. 

Đã chuyển xong pháp luân: Have turned the wheel of teaching. 

Người đáng được hóa độ, đều đã hóa độ xong: Have enlightened and liberated those who 
could be enlightened and liberated. 

Sự thọ ký đã thành, theo pháp phải như vậy nhập nơi bất biến đại niết bàn: Have made 
predictions of Buddhahood of the enlightening beings who become honored ones, as a 
matter of course they enter unchanging, great, ultimate nirvana. 


(V) Mười thứ Phật sự của chư Phật tam thế— Ten kinds oƒ Budha-work in all worlds in all 


tìmes oƒ the Buddhas: Thập Phật Sự—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 và 33, có mười 
thứ Phật sự của chư Phật tam thế. Đại Bồ Tát làm cho chúng sanh được mười thứ viên 
mãn rồi, lại vì chúng sanh mà làm mười thứ Phật sự—According to The Flower 
Adornment Sura, Chapters 27 and 33, there are ten kinds of Buddha-work In all worlds in 
all times of the Buddhas. When Great Enliphtening Beings have caused sentient beings to 


2064 


aftain these ten kinds of fulfillment, they also perform ten kinds of Buddha-work for 
sentient beings. 

(A) Mười thứ Phật sự của chư Thế Tôn nơi tất cả thế giới, tất cả thế gian (Kinh Hoa 
Nghiêm— Phẩm 33)—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33: 

I) Nếu có chúng sanh chuyên tâm nghĩ nhớ thời Phật hiện ra trước họ: If there are sentient 
beings who think of them single-mindedly, the Buddhas appear before them. 

2) Nếu có chúng sanh tâm chẳng điều thuận thời Phật vì họ mà thuyết pháp: If there are 
sentient beings whose minds are unruly, they explain the Teaching to them. 

3) Nếu có chúng sanh hay sanh tịnh tín, thời Phật làm cho họ được vô lượng thiện căn: If 
there are sentient beings able to develop pure faith, they will surely cause them to 
acquire Immeasurable roots of goodness. 

4) Nếu có chúng sanh hay nhập pháp vị, thời Phật đều hiện chứng, không pháp nào chẳng 
biết: If there are sentient beings able to enter the ranks of truth, they will appear to testify 
to 1t, so that they know all. 

5) Giáo hóa chúng sanh không nhàm mỏi: They teach and ¡influence sentient beings 
tirelessly. 

6) Du hành các cõi Phật, qua lại vô ngại: They travel to all Buddha-lands, coming and going 
without impedimernt. 

7)_ Đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sanh: With great compassion, they do not abandon sentient 
beings. 

8) Hiện thân biến hóa hằng không đoạn tuyệt: They manifest transfigured emanation 
bodies, coming forever. 

9) Thần thông tự tại chưa từng thôi nghỉ: Their exercise of spiritual powers is ceaseless. 

10) An trụ pháp giới, hay khắp quán sát: They abide in the cosmos of reality, able to observe 
everywhere. 

(B) Chư Phật có mười thứ Phật sự quảng đại, vô lượng vô biên, bất tư nghì, mà tất cả thế 
gian chư thiên và người không thể biết được. Thanh văn Độc giác cũng chẳng biết được, 
chỉ trừ thân lực của Như Lai— Ten kinds oƒ great Buddha-work, immeasurable, boundless, 
inconceivable, unknowaBle to all celestial and human worldlings, unknowable even to the 
past, fMture and present Buddhist disciples and selƒf-enlightened ones, except by the 
Spiritual power oƒthe Buddhas: 

1) Phật sự quảng đại thứ nhứt—The first great Buddha-work: 

a)_ Chư Phật nơi tận hư không khắp pháp giới tất cả thế giới cung trời Đâu Suất đều hiện thọ 

sanh —All Buddhas appear to be born in the heavens of contentment in all worlds 

throughout the cosmos: 

Tu hạnh Bồ Tát: Carry out enlightening practices. 

Làm Phật sự lớn: Perform great Buddha-works. 

Vô lượng sắc tướng: In the sphere of operation of infinite forms. 

Vô lượng oal đức: Infinite powers. 

Vô lượng ánh sáng: Infinite lights. 

Vô lượng âm thanh: Infinite sounds. 

Vô lượng ngôn từ: Infinite verbal expressions. 

Vô lượng tam muội: Infinite concentrafion. 

Vô lượng trí huệ: Infinite knowledge. 


x  x x x x x%x x %x *% 


b) 
c) 
d) 
©) 
8) 
h) 
1) 


2) 
a) 


b) 


c) 


đ) 
©) 


1) 
}) 
k) 
Ù 


m) 
n) 
O) 


P) 


2065 


Cảnh giới sở hành nhiếp lấy tất cả trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, a-tu-la, vân 
vân, đại từ vô ngại, đại bị rốt ráo: Taking In all celestials, humans, demons, monks, 
prlests, titans, and so on their great kindness uninhibited, their great compassion ultimate. 
Bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh: Impartially aiding and benefiting all living beings. 
Lầm cho họ có khả năng sanh vào cõi trời hay cõi người: Enabling them to be born in 
heaven or In the human realm. 

Thanh tịnh các căn của họ: Purifying their senses. 

Điều tâm của họ: Turning their mind. 

Có lúc vì họ mà nói ba thừa sai khác: Sometimes explaining three different vehicles of 
salvation for them. 

Cũng có lúc vì họ mà chỉ nói viên mãn nhứt thừa: Sometimes explaining the complete 
full unitary vehicle for them. 

Khắp đều tế độ cho họ ra khỏi sanh tử: Saving and liberating all, enabling them to get out 
of birth and death. 

Đại Phật sự thứ nhì —The second great Buddha-work: 

Chư Phât từ cung trời Đâu Suất giáng trần vào thai mẹ: All Buddhas descend spiritually 
from the heaven of contentment into the motherˆs wormb. 

Dùng tam muội rốt ráo quán pháp thọ sanh như huyễn, như hóa, như bóng, như hư không, 
như ma: By means of ultimate concentration they observe the phenomenon of taking on 
life as like an 1llusion, like a phantom, like a reflection, like space, like mirage. 

Tùy sở thích mà thọ vô lượng vô ngại: They take on life however they wish, without 
bound, without hindrance. 

Nhập pháp vô tránh: Entering the state of noncontention. 

Ly dục thanh tịnh: They develop knowledge without attachment; free from desire, clear 
and pưre. 

Thành tựu tạng diệu trang nghiêm quảng đại: They develop a vast treasury of wondrous 
adornments. 

Thọ thân rốt sau: Take on their final embodiment. 

Trụ nơi lầu các trang nghiêm mà làm Phật sự: Live in a great jewel-adorned mansion and 
perform Buddha-work. 

Hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự: They may do Buddha-work by spiritual powers. 
Hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự: Or by right recollection. 

Hoặc hiện thần thông mà làm Phật sự: Or by showing miracles. 

Hoặc hiện trí nhựt mà làm Phật sự: Or by manifesting the sun of knowledse. 

Hoặc hiện cảnh giới quảng đại của chư Phật mà làm Phật sự: Or by revealing the 
enormous spheres of Buddhahood. 

Hoặc hiện vô lượng quang minh của chư Phật mà làm Phật sự: Or by showing the 
Immeasurable lights of the Buddhas. 

Hoặc nhập vô số tam muội quảng đại mà làm Phật sự: Or by entering countless great 
concentrations. 

Hoặc hiện từ tam muội mà làm Phật sự: Or by manifesting emergence from 
Concentratfion. 





x  xXx x%x x%x *% 


r) 


3) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 
h) 
1) 
j 


k) 


2066 


Bấy giờ Đức Như Lai ở trong thai mẹ, vì muốn lợi ích tất cả thế gian nên hiện nhiều cách 
để làm Phật sự—The Buddhas, at that time, in the mother”s womb, wishing to benefit all 
worldlings, show all kinds of appearances to do Buddha-work: 

Hoặc hiện sơ sanh: They may appear to be born. 

Hoặc hiện đồng tử: Or appear as children. 

Hoặc làm Thái tử: Or appear as princes. 

Hoặc hiện xuất gia: Or appear as leaving home. 

Hoặc thị hiện thành chánh đẳng chánh giác: Or they may show the appearance of 
atfaining true enlightenment. 

Hoặc thị hiện chuyển diệu pháp luân: Or show the appearance of turning the wheel of the 
Teaching. 

Hoặc thị hiện nhập đại Niết bàn: Or show the appearance of entering final extinction. 
Như vậy đều dùng các thứ phương tiện ở nơi tất cả phương, tất cả lưới, tất cả vòng, tất cả 
hệ thống, tất cả thế giới mà làm Phật sự: In this way, all of them, by various means, 
perform Buddha-work In all regions, all networks, all circles, all systems, 1n all worlds. 
Đại Phật sự thứ ba—The third great Buddha-work: 

Chư Phật đã thanh tịnh tất cả thiện nghiệp, tất cả sanh trí đều đã sáng sạch: All good 
works of all Buddhas are already pure, and therr knowledge of all liíe 1s clear and 
1mmaculate. 

Dùng sanh pháp mà dạy dỗ dẫn dắt quần mê, làm cho họ khai ngộ thực hành đủ các 
nghiệp lành: So by birth they lead and guide the deluded, causing them to open up In 
understanding and practice all that 1s good. 

Vì chúng sanh mà thị hiện đản sanh nơi vương cung: For the sake of sentient beings they 
appear to be born in a royal palace. 

Chư Phật nơi những sắc dục cung điện hay kỹ nhạc đều đã xa la không tham nhiễm: AII 
Buddhas have already abandoned all materialistic desires for palaces and pleasures; they 
have no craving or obsession. 

Thường quán các cõi rỗng không chẳng có thể tánh, tất cả đồ vui thích đều chẳng có 
thật: Always reflect upon the emptiness and essencelessness of all existents, that all 
comforts and delights are not truly real. 

Trì Phật tịnh giới rốt ráo viên mãn: Keeping the pure precepts of Buddhas, ultimately 
fulfiling them. 

Quán những thê thiếp và kẻ hầu người hạ nơi nội cung mà sanh lòng đại bi: Observing 
the palace ladies and attendants, they develop øgreat compassion. 

Quán chúng sanh hư vọng chẳng thật mà sanh lòng đại từ: Observing that all sentient 
beings are unreal, they develop great kindness. 

Quán các thế gian không một gì là đáng thích mà sanh lòng đại hỷ: Observing that there 
1s nothing enJoyable in the world, they develop great Joy. 

Với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng đại xả: Their minds gaining freedom ¡in the 
midst of all things, they develop great relinqguishment. 

Đủ Phật công đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến thuộc thanh tịnh, mà 
đối với tất cả không nhiễm trước: Imbued with the qualities of Buddhahood, they 
manifest birth in the phenomenal realm, their physical features perfect, theIr assocIates 
pure, yet they have no attachment to anything. 


Ù 


m) 


n) 


0) 


P) 


q) 


r) 


4) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


2067 


Dùng âm thanh tùy loại mà vì chúng diễn thuyết, cho họ sanh lòng nhàm lìa pháp thế, 
như chỗ sở hành thị hiện đắc quả: With voices adapting to types, they explain the truth to 
the masses, causing them to become disillusioned with worldly things; they point out to 
them the results of what they are doing. 

Lại dùng phương tiện tùy nghi giáo hóa; kẻ chưa thành thục thời làm cho thành thục; kẻ 
đã thành thục, thời làm cho họ được giải thoát: Also they use expedient means to teach in 
accord with needs, causing the Immature to develop maturity, causing the mature to attain 
liberation. 

Vì họ mà làm Phật sự cho họ chẳng thối chuyển: Doing Buddha-work for them fo cause 
them not to regress. 

Lại dùng tâm từ bi quảng đại hằng vì chúng sanh mà thuyết pháp, lại vì họ mà thị hiện 
ba thứ tự tại, khiến họ khai ngộ được tâm thanh tịnh: Also by virtue of heart of universal 
love and compassion they continually explain all kinds of principles to sentient beings 
and also manifest the powers of điagnosis, prescription and occult influence for them, to 
enable them to awaken to attain purity of mind. 

Dầu ở nội cung mọi người đều thấy, mà vẫn ở trong tất cả các thế giới làm Phật sự: 
Though the Buddhas be in the inner palace, seen by all the people, yet they are 
performing Buddha-work in all worlds. 

Dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn thị hiện những Phật thần thông vô ngại vô tận: By 
means of great knowledge and energy they manifest the varlous powers of Buddhas, 
unhindered, inexhaustible. 

Hằng trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, ngữ 
nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm vô ngại. Dùng phương tiện nây để 
lợi ích chúng sanh: They always continue three kinds of skillful expedient action: theIr 
physical activity 1s ultimately pure, their verbal activity 1s always carried out in accord 
with knowledge, and their menfal activity 1s exceedingly profound and has no blockage or 
inhibition; by these means they benefit living beings. 

Đại Phật sự thứ tư —The fourth great Buddha-work: 

Chư Phật thị hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát nhàm la bỏ mà xuất gia, 
muốn cho chúng sanh biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô thường hư hoại, rất nhàm lìa 
chẳng nhiễm trước, dứt hẳn phiển não tham ái, tu hạnh thanh tịnh lợi ích chúng sanh: AII 
Buddhas show analytic examination and disenchantment while living In a palace of all 
kinds of adornments, thereupon giving 1t up and leaving home, wishing to let sentienf 
beings realize that things of the world are all illusions, impermanent, and perishable, and 
become deeply disillusioned, avoid creating attachments, forever cut off the affliction of 
worldly craving, cultivate purIfying practices, and benefit living beings. 

Đương lúc xuất gia bỏ oai nghi thế tục, trụ trong pháp vô tránh, đầy đủ bổn nguyện vô 
lượng công đức: When the Buddhas leave home, they give up convenfional manners, 
abide In noncontention, and fulfilI the immeasurable virtues of their fundamental vow. 
Thường dùng ánh sáng đại trí dẹp tan bóng tối si mê của thế gian: By the light of great 
knowledge they destroy the darkness of delusion of the world. 

Làm phước điển vô thượng cho các thế gian: Become unexcelled fields of blessings for 
all beings. 


©) 


8) 
h) 


5) 
a) 


b) 
c) 


đ) 


©) 


x  x x x *%x 


2068 


Thường vì chúng sanh mà tán thán công đức của Phật, cho họ ở nơi Phật gieo trồng 
những cội lành: They always extol the virtues of Buddhas for the benefit of sentient 
beings, causing them to plant roots of goodness with the Buddhas. 

Dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chơn thật: They see truth with the eye of wisdom. 

Lại vì chúng sanh mà khen nói công đức xuất gia thanh tịnh không lỗi: They also extol 
renunciation for the benefit of sentient beings, Its purity and blamelessness. 

Vĩnh viễn được xuất ly, mãi mãi làm tràng cao trí huệ cho thế gian: They are eternally 
emancipated and are forever lofty paragons of wisdom for the world. 

Đại Phật sự thứ năm——The fifth great Buddha-work: 

Chư Phật nhứt thiết trí, nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết, dưới cội Bồ Đề thành Chánh 
đẳng Chánh giác, hàng phục ma quân: All Buddhas have omniscience and already know 
and see ¡nnfinie realiies. Attamning perfect enliphtenment under the Tree of 
Enlightenmernt, vanquishing all demons. 

Thân Phật sung mãn tất cả thế giới: Their majesty supreme, their bodies filI all worlds. 
Thần lực chỗ làm của chư Phật là vô biên vô tận: Their deeds of spiritual power are 
boundless and inexhaustible. 

Nơi nhứt thiết trí đúng nghĩa sở hành đều được tự tại: They attain mastery of all 
meaninøs In the sphere of omniscience. 

Tu các công đức đều đã viên mãn: They have cultivated virtues to consummation. 

Tòa Bồ Đề của Phật đây đủ trang nghiêm cùng khắp mười phương tất cả thế giới—Their 
seafs of enliphtenment are fully adorned and pervade all worlds In the ten directions: 
Phật ngồi trên tòa này chuyển diệu pháp luân: The Buddhas sit on them and turn the 
wheel of the sublime Teaching. 

Nói tất cả những hạnh nguyện của Bồ Tát: Explaining all the undertakings of 
enlightening beings. 

Khai thị vô lượng Phật cảnh giới cho chư Bồ Tát đều được ngộ nhập: Revealing the 
1nfimte realms of the Buddhas causing the Enlightening Beings to awaken to and enter to 
them. 

Tu hành những diệu hạnh thanh tịnh: They carry out all kinds of pure practices. 

Lại hay giáo hóa tất cả chúng sanh —Are able to direct and guide all living beings: 

Khiến họ gieo căn lành: Cause them to plant roots of goodness. 

Khiến họ được sanh trong đất bình đẳng của Như Lai: Cause them to be born ¡n the 
ground of equality of The Enlightened. 

Khiến họ trụ nơi vô biên diệu hạnh của chư Bồ Tát: Cause them to continue in the 
boundless good practices of Enlightening Beings. 

Khiến họ được thành tựu công đức tối thắng: Cause them to develop all the most 
excellent qualities. 

Làm Phật sự theo những sự biết rõ sau—To Perform Buddha-work based on the 
following: 

Biết rõ tất cả thế giới: The Buddhas know perfectly all worlds. 

Biết rõ tất cả chúng sanh: All beings. 

Biết rõ tất cả cõi Phật: All Buddha-lands. 

Biết rõ tất cả các pháp: All phenomena. 

Biết rõ tất cả Bồ Tát: AlI Enlightening Beings. 


x  x x%x x%x *% 


6) 
a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


}) 


7) 
a) 


x  x x x *%x 


2069 


Biết rõ tất cả giáo pháp: All teachings. 

Biết rõ tất cả tam thế: All pasts, presents, and futures. 

Biết rõ tất cả điều phục: All disciplines. 

Biết rõ tất cả thần biến: All mystic transformations. 

Biết rõ tất cả tâm sở thích của chúng sanh nên khéo làm Phật sự: The inclinations of all 
sentient beings”" minds, and based on this knowledge perform Buddha-work. 

Đại Phật sự thứ sáu —The sixth great Buddha-work: 

Chư Phật chuyển bất thối Pháp luân, vì làm cho chư Bồ Tát chẳng thối chuyển: AII 
Buddhas turn the irreversible wheel of the Teaching, to cause the Enlightening Beings 
not to backslide. 

Chuyển vô lượng pháp luân, vì làm cho tất cả thế gian đều biết rõ: They turn the 
Immeasurable wheel of the Teaching to cause all worldlings to know. 

Chuyển khai ngộ pháp luân, vì có thể làm đại vô úy sư tử hống: They turn the wheel of 
the Teaching, awakening all, because they can fearlessly roar the lion”s roar. 

Chuyển nhứt thiết pháp trí tạng pháp luân, vì khai cửa pháp tạng trừ ám chướng: They 
turn the wheel of the Teaching, which 1s a treasury of knowledge of all truths, to open the 
door of the treasury of truth and remove the obstacle of obscurIty. 

Chuyển vô ngại pháp luân, vì đồng với hư không: They turn the unobstructed wheel of 
the Teaching, being equal to space. 

Chuyển vô trước pháp luân, vì quán tất cả pháp chẳng có chẳng không: They turn the 
wheel of Teaching of non-attachment, because they see that all things are neither 
©XIstent nor nonexIstent. 

Chuyển chiếu thế pháp luân, vì làm cho tất cả chúng sanh được tịnh pháp nhãn: They 
turn the world-illuminating wheel of Teaching, to cause all sentient beings to purify theIr 
VIsion Of reality. 

Chuyển khai thị nhứt thiết trí pháp luân, vì cùng khắp tất cả tam thế: They turn the wheel 
of Teaching revealing all knowledge, pervading all things in all times. 

Chuyển tất cả Phật đồng nhứt pháp luân, vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau: They turn 
the wheel of Teaching, which 1s the same one of all Buddhas because all Buddha 
teachings are not mutually opposed or contradictory. 

Tất cả chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha pháp luân như vậy, tùy theo 
tâm hành sai biệt của các chúng sanh mà làm Phật sự chẳng thể nghĩ bàn: All Buddhas, 
by means of measureless, countless hundreds of thousands of millions of billions of such 
wheels of Teaching, perform Buddha-work Iinconceivably according to the differences In 
mental patterns of sentlent beIngs. 

Đại Phật sự thứ bảy—The seventh great Buddha-work: 

Tất cả chư Phật vào nơi tất cả những vương đô thành ấp, vì những chúng sanh mà làm 
Phật sự. Đó là ——AlI Buddhas enter into all capital cities and perform Buddha-work for the 
beings. That 1s: 

Đô ấp của nhơn vương: They enter human capitals. 

Đô ấp của Thiên vương: Celestial capitals. 

Đô ấp của Long vương: Capitals of water spirits. 

Đô ấp của Ma vương: Monster. 

Đô ấp của Càn Thát Bà vương: Cherubium. 


x  x x x%x %x x *% 


x  x x *%x 


c) 


"Ga 8... .........- Đ, 
`~ 


@œ 
` 


2070 


Đô ấp của A-tu-la vương: Titans. 

Đô ấp của Ca-lâu-la vương: Birds. 

Đô ấp của Khẩn-na-la vương: Hongoblins. 

Đô ấp của Tỳ-xá Xà vương: Serpents. 

Đô ấp của La-hầu-la-già vương: Goblins. 

Đô ấp của La-sát vương: Demons. 

Đô ấp của tất cả chư vương như vậy: And so on. 

Lúc Phật vào cửa thành thời đại địa chấn động, quang minh chiếu khắp—When they 
enter the gates of the city, the Earth trembles, light shines everywhere: 

Người đui được thấy: The blind gain vision. 

Kẻ điếc được nghe: The deaf are able to hear. 

Kẻ điên cuồng được tỉnh táo: The insane regain their sanity. 

Kẻ nghèo khổ thiếu thốn được ấm no hạnh phúc: The naked are clothed, the troubled and 
suffering all gain peace and happiness. 

Tất cả những đồ trang sức, hoặc đeo hoặc chẳng đeo, đều tự phát diệu âm, ai nghe cũng 
đều vui mừng cả: All musical instruments spontaneously play, all adornments, used or 
not, emit marvelous sounds that delight all hearers. 

Chư Phật sắc thân thanh tịnh khiến người thấy không sanh nhàm chán: The Buddhas' 
physical forms are pure and clean, fully endowed with the marks and refinements of 
øreatness, so that none ever tire of seeing them. 

Chư Phật hay vì chúng sanh mà làm Phật sự—They are able to do Buddha-work for the 
benefit of sentient beings: 

Hoặc đoái ngó: Whether looking. 

Hoặc quán sát: Examining. 

Hoặc co duỗi: Stretching. 

Hoặc đi, đứng, ngồi, nằm: Walking or standing still, sitting or reclining. 

Hoặc nín hoặc nói: Silent or speaking. 

Hoặc hiện thần thông: Whether manifesting occult powers. 

Hoặc thuyết pháp: Or explaining principles. 

Hoặc dạy bảo: Or giving instructions. 

Tất cả như vậy đều vì chúng sanh mà làm Phật sự: In all these, they are performing 
Buddha-work for the benefit of sentient beings. 

Chư Phật khắp ở vô số thế giới trong biển tâm sở thích của các loài chúng sanh mà—AII 
Buddhas, 1n all the countless worlds, in the midst of the oceans of mental inclinations of 
all kinds of sentient beings: 

Khuyên họ niệm Phật: Urge them to remembrance the Buddhas. 

Thường siêng quán sát và gieo trồng những căn lành: Always diligently considering and 
planting roots of goodness. 

Tu hạnh Bồ Tát: Cultivating the practices of Enlightening Beings. 

Khen Phật sắc tướng vi diệu đệ nhứt, tất cả chúng sanh đều khó gặp gỡ: Praising the 
subtlety and supremacy of the Buddhas' appearance, which 1s hard for any living being to 
geft to meet. 

Nếu ai thấy được Phật mà sanh lòng kính tin thời phát khởi vô lượng pháp lành, chứa 
Phật công đức đều khắp thanh tịnh: If beings see Buddhas and are inspired with faith, 


1) 


8) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
8) 
h) 


1) 


2071 


when they produced all the immeasurable good qualiies and amass the virtues of 
Buddhas, all pure. 

Khen ngợi Phật công đức như vậy rồi thời—Thus, having extolled the virtues of Buddhas: 
Phân thân qua khắp mười phương thế giới khiến các chúng sanh đều được chiêm ngưỡng 
phụng thờ: They multiply their bodies to go to all worlds in the ten directions to let the 
sentient beings behold them. 

Tư duy quán sát về chư Phật: Meditate on them and contemplate them. 

Cung kính cúng dường: Attend and serve them. 

Trồng thiện căn để được chư Phật hoan hỷ: Plant roots of goodness, gain the good graces 
of the Buddhas. 

Thêm lớn Phật chủng để tất cả chúng sanh đều được thành Phật: Increase the family of 
Buddhas, all beings certain to attain Buddhahood. 

Dùng những hạnh nầy mà làm Phật sự—By these actions, they perform Buddha-work: 
Hoặc vì chúng sanh mà thị hiện sắc thân: Sometimes manifesting physical bodies for 
sentient beings. 

Hoặc phát diệu âm: Sometimes making sublime utterances. 

Hoặc chỉ vi tiếu: Sometimes just smiling. 

Khiến cho chúng sanh kính tin, cúi đầu đẳnh lễ, ca ngợi khen tặng, thăm viếng hỏi thăm, 
dùng tất cả những thứ nầy mà làm Phật sự: Causing them to believe, honor, praise, and 
behave courteously. 

Chư Phật dùng vô lượng vô số bất khả thuyết bất khả tư nghì những Phật sự như vậy, ở 
trong tất cả thế giới tùy tâm chúng sanh sở thích , dùng sức bổn nguyện, sức đại từ bị, 
sức nhứt thiết trí, phương tiện giáo hóa đều làm cho họ được điều phục: All Buddhas, by 
means of Iinnumerable, untold, inconceivable such Buddha-works of all kinds, in all 
worlds, according to the inclinations of sentient beings” minds, teach them expediently, 
by the power of their original vows, the power of great love and compassion, and the 
poWer of omniscience, causing them all to be civilized. 

Đại Phật sự thứ tám —The eighth great Buddha-work: Tất cả chư Phật có thể làm Phật 
Sự—All Buddhas may do Buddha-work: 

Hoặc nơi rừng rậm: While dwelling in forest retreats. 

Hoặc ở chỗ tịch tịnh: Or in quiet places, or in desolate places. 

Hoặc ở chỗ của Phật mà làm Phật sự: Or in Buddhas” dwelling place. 

Hoặc trụ trong tam muội mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work while In 
samadhI. 

Hoặc ở một mình nơi vườn rừng mà làm Phật sự: Or while alone in a grove. 

Hoặc ẩn thân chẳng hiện mà làm Phật sự: Or while concealing themselves from views. 
Hoặc trụ nơi trí thậm thâm mà làm Phật sự: Or while abiding in knowledge of the 
ultimate profundity. 

Hoặc trụ nơi cảnh giới vô tỷ của chư Phật mà làm Phật sự: Or while dwelling ¡n the 
Incomparable realm of the Buddhas. 

Hoặc trụ những thân hành bất khả kiến, tùy tâm sở thích sở nguyện của chúng sanh 
phương tiện giáo hóa không thôi nghỉ mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work 
while carrying on various Imperceptible physical actions, adapting to sentilent beings” 


}) 


k) 


Ù 


m) 


n) 


là) 
P) 
q) 


r) 


3) 
8) 


b) 


c) 
đ) 


©) 


2072 


mentalities, predilections, and understandinsgs to teach them as 1s expedient, without 
cease. 

Hoặc dùng thân Trời cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự: Or they may do Buddha-work 
seeking omniscIence 1n the form of celestial beings. 

Hoặc dùng thân rồng, dạ-xoa, a-tu-la, ca-lâu-la, xà vương, nhẫn đến thân người mà làm 
Phật sự: Or they may do Buddha-work seeking omniscience 1n the form of wafer spIrItS, 
goblins, cherubim, titans, birds, serpents, humans, subhumans, and so on. 

Hoặc dùng thân Thanh Văn, Duyên Giác, thân Bồ Tát cầu nhứt thiết trí mà làm Phật sự: 
They may do Buddha-work by seeking omniscience In the form of Listeners, Solitary 
IIlluminates, or Enlightening Beings. 

Hoặc nói một Phật hoặc nói nhiều Phật mà làm Phật sự: Sometimes, they do Buddha- 
work saying there 1s one Buddha, sometimes saying there are many Buddhas. 

Hoặc nói chư Bồ Tát tất cả hạnh tất cả nguyện làm một hạnh nguyện mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work saying practices and all vows of Enlightening Beings 
are one practice and vow; sometimes they do Buddha-work saying one practice and vow 
of Enlightening Beings are Infinite practices and vows. 

Hoặc nói cảnh giới Phật là cảnh giới thế gian mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the realm of Buddhahood 1s the world. 

Hoặc nói cảnh giới thế gian là cảnh giới Phật mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the world 1s the realm of Buddhahood. 

Hoặc nói cảnh giới Phật chẳng phải là cảnh giới mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work saying the realm of Buddhahood 1s not the world. 

Hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ 
một năm, nhẫn đến trụ bất khả thuyết kiếp vì các chúng sanh mà làm Phật sự: 
Sometimes they remain for a day, or a night, or a fortnight, or a month, or a year, or up to 
unfold eons to do Buddha-work for the benefit of sentient beings. 

Đại Phật sự thứ chín—The ninth great Buddha-work: 

Chư Phật là tạng sanh ra thiện căn thanh tịnh, làm cho các chúng sanh ở trong Phật pháp 
sanh tín giải thanh tịnh, các căn điều phục lìa hẳn thế gian: All Buddhas are mines that 
produce pure roots of øoodness, causing sentient beings to engender pure faith and 
resolution in the Buddha-teachings, so their faculties are tamed and they forever detach 
from the world. 

Làm cho chư Bồ Tát ở nơi đạo Bồ Đề đủ sáng trí huệ chẳng do tha ngộ: They cause 
Enlightening Beings to be full of knowledge, wisdom and clarity in regard to the way of 
enlightenment and not depend on another for understanding. 

Hoặc hiện Niết bàn mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work manifesting 
nIrvana. 

Hoặc hiện thế gian thảy đều vô thường mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha- 
work showing the evanescence of all in the world. 

Hoặc nói Phật thân mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work explaining the 
Buddha-bodlies. 

Hoặc nói những công đức đã làm xong mà làm Phật sự: Sometimes they do the Buddha- 
work explaining the flawless fulfillment of virtuous qualities. 


8) 


h) 


1) 
}) 
k) 


Ù 


m) 


n) 


0) 


P) 


q) 


2073 


Hoặc nói dứt hẳn những căn bổn mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha-work 
explaining the extirpation of the roots of alÏ existences. 

Hoặc khiến chúng sanh nhàm rời thế gian tùy thuận tâm Phật mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work causing sentient beings to turn away from the world to 
follow the Buddha-mind. 

Hoặc nói thọ mạng trọn về nơi hết mà làm Phật sự: Sometimes they do the Buddha-work 
explaining the inevitable ending of life. 

Hoặc nói thế gian không một việc đáng vui mà làm Phật sự: Sometimes they do Buddha- 
work explaining that there 1s nothing enJoyable in the world. 

Hoặc vì tuyên nói tận vị lai thế cúng dường chư Phật mà làm Phật sự: Sometimes they do 
Buddha-work preaching the eternal service of Buddhas. 

Hoặc nói chư Phật chuyển tịnh Pháp luân khiến người được nghe rất vui mừng mà làm 
Phật sự: Sometimes they do Buddha-work explaining the Buddhas' turning of the wheel 
of pure Teaching, causing the hearers to become very Jjoyful. 

Hoặc vì tuyên nói cảnh giới của chư Phật khiến họ phát tâm tu hành mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work expounding the sphere of Buddhahood, inspiring people 
to cultivate spiritual practices. 

Hoặc vì tuyên nói niệm Phật tam muội, khiến họ phát tâm thường thích thấy Phật mà làm 
Phật sự: Sometimes they do Buddha-work expounding concenfration and remembrance of 
Buddha, Inspiring people to always delight in visions of Buddha. 

Hoặc vì tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng cầu Phật đạo tâm không lười trễ mà làm Phật 
sự: Sometimes they do Buddha-work expounding the purification of the senses, diligent 
search for the Buddha Way with unflagging spIrIt. 

Hoặc chỉ tất cả cõi Phật, quán sát những cảnh giới các loại nhơn duyên mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work visting all Buddha-lands and observing the varlous 
causes and conditions of theIr environments. 

Hoặc nhiếp tất cả những thân chúng sanh đều làm thân Phật, làm cho những chúng sanh 
lười biếng buông lung đều an trụ nơi cấm giới thanh tịnh của Như Lai mà làm Phật sự: 
Sometimes they do Buddha-work uniting all bodies of living beings into a Buddha-body, 
causing all lazy and self-indulgent sentient beings to abide by the pure precepts of The 
Enlightened. 


10) Đại Phật sự thứ mười ——The tenth great Buddha-work: 


a) 


Chư Phật lúc nhập Niết bàn, vô lượng chúng sanh rất lo khổ kêu gào khóc than, nhìn 
nhau mà nói rằng: “Đức Như Lai có đại từ đại bi, thương xót lợi ích của tất cả thế gian, 
làm nơi cứu, làm chỗ về nương cho các chúng sanh. Rất khó gặp Đức Như Lai xuất thế. 
Phước điển vô thượng nay đã mất hẳn. Chư Phật dùng việc như vậy làm cho chúng sanh 
mến tiếc buồn khóc mà làm Phật sự—When Buddhas enter extinction, countless sentient 
beings mourn and weep, looking at each other In great grief and distress, they say, “The 
Buddha had great sympathy and compassion, mercifully aiding all worldly beings, a 
savior and a refuge for all living creatures. The emergence of a Buddha 1s difficult to 
encounter, an unexcelled field of blessings, and now the Buddha has passed away 
forever.” Thus they use this to cause sentient beings to mourn and miss the Buddha, 
thereby doing Buddha-work. 


2074 


b)_ Lại vì hóa độ tất cả trời người và thiên long bát bộ, nên tùy theo sở thích ý muốn của họ, 


@ 


x  x x xXx x x % *% 


mà nát thân Phật thành ngọc xá lợi vô lượng vô số bất tư nghì, khiến các chúng sanh phát 
lòng tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan hỷ cúng dường, tu các công đức đầy đủ viên 
mãn, xây lại tháp rồi đem các thứ trang nghiêm đặt trong cung điện của Trời người, bát 
bộ thiên long để cúng dường. Răng, móng, và tóc của Phật cũng đều dựng tháp cúng 
dường, làm cho người thấy đều phát tâm niệm Phật, niệm Pháp niệm Tăng, tin mến 
không thôi, thành kính tôn trọng, cúng dường khắp mọi nơi, tu các công đức: Also in 
order to transform and liberate all celestials, humans, spirits, goblins, titans, cherubim, 
and so on, according to their desires, they pulverize their own bodies to make countless 
relics, to cause sentient beings to develop faith, honor, respect, and Joyfully reverence 
them, and cultivate virtues to complete fulfilliment. They also build monuments, varIousÌy 
adorned, in the abodes of all kinds of creatures, for religIous services; their teeth, nails, 
and harr are all used to make monuments, to cause those who see them to remember the 
Buddha, the Teaching, and the Community, to believe with unswerving faith, sincerely 
respect and honor them, and make offerings to them wherever they are, and cultivate 
Virtues. 

Do những công đức nầy chúng sanh có thể—So that by this merit they may be: 

Sanh vào cõi Trời: Born in heaven. 

Hay trong nhơn gian: Or among humans. 

Dòng họ tôn quí: Of noble and properous families. 

Tài sản đủ đầy: With ample property. 

Quyến thuộc thanh tịnh: Pure retinues. 

Chẳng đọa ác đạo: Not enter into evil ways. 

Thường sanh thiện đạo: Always enter into wholesome ways. 

Thường được thấy Phật đủ những pháp lành: Always get to see Buddhas, fulfill pure 
Ways. 

Chóng được xuất ly ba cõi: Quickly attain emancipation from the three realms of 
©XIstence. 

Đều tùy sở nguyện được chứng quả nơi thừa mà họ đã tu: Each attain the fruit of their 
own vehicle according to their aspiration. 

Đối với chư Phật thời biết ân và báo ân: Recognize and requite their debt to Buddhas. 
Trọn làm chỗ quy-y cho thế gian: Forever be a reliance for the world. 

Chư Phật dầu nhập đại Niết bàn, vẫn làm phước điển thanh tịnh bất tư nghì cho chúng 
sanh, là phước điển tối thượng công đức vô tận, làm cho chúng sanh đầy đủ thiện căn 
phước đức viên mãn: Though the Buddhas be extinct, they are still inconceivable pure 
fields of blessings for living beings, with inexhaustible virtues, supreme fields of 
blessings, causing sentient beings roots of goodness to be complete and their virtue to be 
fully developed. 


“ệp) 


đ đc: 
=| tị ự 


Ũ 


2) 
a) 
1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
b) 
1) 
1) 
11) 
3) 


8) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


4) 


2075 


(AA) Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư Như Lai 
Skill im means 0ƒ all Buddhas 


Mười Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có 
mười phương tiện thiện xảo của chư Phật— According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 33, there are ten kinds of skill in means of all Buddhas. 

Chư Như Lai biết tất cả pháp đều rời nhàn đàm hý luận, mà vẫn hay khai thị thiện căn 
của chư Như Lai: All Buddhas know all things are beyond idle philosophizing, yet can 
demonsfrate the roots of goodness. 

Phương tiện thiện xảo thứ nhì —The second kind of skill in means. 

Chư Như Lai biết tất cả pháp —AII Buddhas know all things: 

Đều không chỗ thấy: Have no vision. 

Đều chẳng biết nhau: Are unknown to each other. 

Không trói không mở: Have no bondage or release. 

Không thọ không nhóm: . 

Không thành tựu tự tại rốt ráo đến bờ bên kia: No consummation, and independently 
ultimately reach the other shore. 

Tuy vậy các Ngài cũng đều biết: Meanwhile they know. 

Nơi các pháp chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại: The true reality of all things ¡s 
unvarying, not different, and they attain freedom. 

Không không thọ, chẳng hoại thực tế, đã được đến nơi bậc đại tự tại: Selflessly, without 
ørasping, not destroying ultimate truth, having reached the state of great freedom. 

Các Ngài thường hay quán sát tất cả pháp giới: They always observe all realms of 
reality. 

Phương tiện thiện xảo thứ ba: The third kind of skill in means. 

Chư Phật ha bỏ các tướng: All Buddhas are forever aloof from all appearances. 

Tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn lầm: Their minds do not dwell on 
anything, yet they know all appearances without confusion or ©rrOr. 

Dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó vẫn hay khéo vào: 
While they know all appearances have no Intrinsic nature of their own, yet they are able 
to perceive them all in accord with their essence. 

Cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh tịnh: Also manifest the infinite 
appearances of the varlous adornments of innumerable phystcal bodies and pure Buddha- 
lands. 

Nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng sanh: Gather lamps of knowledge and 
wisdom, and destroy the delusions of sentient beings. 

Chư Như Lai trụ nơi pháp giới , chẳng trụ quá khứ, vị lai hay hiện tại, vì trong tánh như 
như không có tướng tam thế. Dầu vậy chư Như Lai vẫn hay diễn thuyết tam thế vô lượng 
chư Như Lai xuất hiện thế gian, làm cho người nghe thấy khắp cảnh giới của tất cả chư 
Như Lai: The fourth kind of skill in means: Phương tiện thiện xảo thứ tư—AlI Buddhas 
abide In the realm of reality; they do not dwell in the past, future or present, because In 
Thusness as such there are no marks of the three time frames of past, future or present. 


5) 


b) 


6) 
8) 


b) 


8) 


2076 


Yet they can speak about the emergence ¡in the world of innumerable Buddhas of past, 
future and present, causing those who hear to see the realms of all the Buddhas. 

Phương tiện thiện xảo thứ năm—The fifth kind of skill in means: 

Thân ngữ ý của chư Như Lai không chỗ tạo tác, không lai không khứ, không trụ; rời 
những số pháp ấy đến nơi tất cả pháp bỉ ngạn: All Buddhas, in their physical, verbal, and 
mental actions, do not create anything, have no coming or going, and no abiding; beyond 
all categories, they reach the other shore of all things. 

Dầu vậy các Ngài vẫn lấy thân khẩu ý làm tạng tàng trử các pháp, đủ vô lượng trí, rõ 
suốt những pháp thế gian xuất thế, trí huệ vô ngại, mà thị hiện vô lượng thần lực tự tại 
để điều phục tất cả pháp giới chúng sanh: Yet they are treasuries of all truths, imbued 
with Iimmeasurable knowledge, comprehending all kinds of mundane and transmundane 
things, their knowledge and wisdom unhindered, manifesting Immeasurable autonomous 
Spiritual powers, edifying the sentient beings of all realms. 

Phương tiện thiện xảo thứ sáu—The sixth kind of skill in means: 

Chư Như Lai biết tất cả các pháp chẳng thấy được, chẳng phải một, cũng chẳng phải 
khác, chẳng phải lượng chẳng phải vô lượng, chẳng lai chẳng khứ, tất cả đều không có tự 
tánh, nhưng cũng chẳng trái với các pháp thế gian: All Buddhas know that all things 
cannot be seen, are neither one nor different, are neither finite nor Infinie, are not 
coming or going, all being without inherent nature of their own, yet they do not 
contravene the phenomena of the world. 

Tất cả những người trí ở trong không tự tánh, mà thấy tất cả cũng như tự tại với các 
pháp. nói rộng các pháp mà thường an trụ nơi chơn như thật tánh: The all-knowers see all 
things in the midst of nonexIstence of own-being or inherent nature; being independent of 
things, they extensively explain things while always abiding steadily in the real nature of 
True Thusness. 

Phương tiện thiện xảo thứ bảy——The seventh kind of skill in means: 

Chư Phật ở trong một thời gian mà biết tất cả thời gian: All Buddhas know all times in 
one time. 

Đủ thiện căn thanh tịnh: Endowed with pure virtues. 

Nhập chánh vị mà không sở trước: They enter the absolute state, yet without any 
attachment to 1t. 

Nơi tất cả thời gian từ ngày, tháng, năm, kiếp, đến thành hoại, chẳng trụ cũng chẳng bỏ: 
In regard to time frames such as day, month, year, eon, becoming, and decomposition, 
they neither remain within them nor abandon them. 

Các Ngài luôn thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, 
một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, bất khả tư nghì kiếp, vô lượng bất khả thuyết 
kiếp, nhẫn đến tận vị lai kiếp, vẫn hằng vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân, chẳng 
đoạn chẳng thối không thôi dứt: Yet they are able to show day or night, beginning, 
middle, and end, one day, one week, a fortnipht, a month, a year, a century, an eon, many 
eons, inconceivable eons, Inexpressible eons, as far as all the eons throughout the future 
always turning the wheel of the sublime Teaching for the sake of sentient beings, without 
Interruption, without retreating, without pause. 

Phương tiện thiện xảo thứ tám——The eighth kind of skill in means: 


x  x x *Xx x x %x *% 


x  xXx x *Xx x%x x %x *% 


“. 


đ) 


2077 


Chư Như Lai luôn trụ nơi pháp giới thành tựu vô lượng Phật vô úy và những biện tài sau 
đây——AII Buddhas always remann in the realm of reality, develop the Infinite fearlessness 
of the Buddhas as well as their following Intellectual powers: 

Bất khả số biện tài: Countless. 

Bất khả lượng biện tài: Measureless. 

Vô tận biện tài: Inexhaustible. 

Vô đoạn biện tài: Ceaseless. 

Vô biên biện tài: Boundless. 

Bất cộng biện tài: Unique. 

Vô cùng biện tài: Endless. 

Chơn thật biện tài: True intellectual powers. 

Dầu vậy các Ngài vẫn phương tiện khai thị —Yet they appropriately demonstrate and 
explain: 

Tất cả cú biện: All expressions. 

Tất cả pháp biện: Explanation of all principles. 

Tùy theo căn tánh và cùng dục giải, dùng các thứ pháp môn nói bất khả thuyết khế kinh, 
sơ trung hậu thấy đều rốt ráo: Delivering untold millions of discourses using various 
doctrines adapted to faculties and nature, inclinations and understandings, all ultimately 
good In the beginning, the middle, and the end. 

Phương tiện thiện xảo thứ chín—The ninth kind of skill in means. 

Chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả các pháp—AlI Buddhas, abiding ¡n the pure realm 
of reality, know all things: 

Vốn không danh tự: Originally have no names. 

Không tên quá khứ, không tên hiện tại hay vị lai: There being no name of past, present, 
or future. 

Không tên chúng sanh, không tên phi chúng sanh: NÑo name of sentient beings, no name 
Of inanimate beings. 

Không tên quốc độ, không tên phi quốc độ: No name of country or land, no name of 
TOTCOUTTrY. 

Không tên pháp không tên phi pháp: No name of law or nonlaw. 

Không tên công đức, không tên phi công đức: No name of virtue or nonvirtue. 

Không tên Bồ Tát: No name of enlightening being. 

Không tên Phật: No name of Buddha. 

Không tên số, không tên phi số: No name of sets, no name of nonsets. 

Không tên sanh, không tên diệt: No name of birth, no name of extinction. 

Không tên có, không tên không: No name of existence, no name of nonexistence. 

Không tên một, không tên nhiều: Ño name of unity, no name of variety. 

Thể tánh các pháp bất khả thuyết: The essential nature of things is inexpressible. 

Tất cả các pháp không phương xứ, chẳng thể hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể nhiều 
nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt: All things are without location or position, 
cannot be explained as assembling or dispersing, as one or as many, no verbalization can 
reach them, all words fail. 

Các Ngài dầu nương theo thế tục trong các thứ ngôn thuyết, mà không chỗ phan duyên, 
không chỗ tạo tác, xa lìa tất cả mọi tưởng chấp hư vọng để rốt ráo đến bến bờ bên kia: 


2078 


Though the Buddhas speak In various ways according to conventional usage, they do not 
cling to anything as mental obJects, do not make anything up, and avoid all false 
conceptual attachments; In this way they ultimately reach the other shore. 


10) Phương tiện thiện xảo thứ mười—The tenth kind of skill in means. 


a) 


x  x x x x x x x%x *% 


Œ 
`~ 


x  x x x x x x *X x x *x x %x *% 


@œ 
~ 


Chư Phật biết tất cả các pháp bổn tánh tịch tịnh—AlI Buddhas know the fundamental 
nature of all things 1s null: 

Chẳng sanh cũng chẳng thị hiện: Because it has no birth nor manifesfation. 

Chẳng sắc chẳng thọ: It is not form nor sensation. 

Chẳng danh chẳng số: It has no name nor categories. 

Chẳng phải tưởng: It is not conception. 

Chẳng tạo tác: It has no action. 

Chẳng phải phan duyên: It is not conditioning. 

Chẳng phải chấp thủ, chẳng phải thức: It has no grasping; it is not consciousness. 

Không nhập xứ nên chẳng phải xứ: It has no access; it is not sense mediums. 

Vô sở đắc nên chẳng phải giới: It apprehends nothing; it is not sense elements. 

Nhưng cũng chẳng hoại tất cả các pháp, bổn tánh các pháp vô khởi vì như hư không. Tất 
cả các pháp thảy đều không tịch: Yet it does not destroy things because the original 
nature has no origination, 1s like space. All phenomena are empty and quiescent. 

Không nghiệp quả: There ¡is no action nor effect. 

Không tu tập: No cultivation. 

Không thành tựu: NÑo accomplishment. 

Không xuất sanh: No production. 

Chẳng số chẳng không số: They are not in sets, yet not out of order. 

Chẳng hữu chẳng vô: Not existent or nonexistent. 

Chẳng sanh chẳng diệt: Not born or annihilated. 

Chẳng cấu chẳng tịnh: Not defiled nor pure. 

Chẳng lai chẳng khứ: Not entering or exiting. 

Chẳng trụ chẳng không trụ: Not abiding, not transitory. 

Chẳng điều phục, chẳng không điều phục: Not edifying, not unedifying. 

Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải không chúng sanh: Not beings, not not beings. 

Chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng: Not living, not lifeless. 

Chẳng nhơn duyên chẳng không nhơn duyên: Not cause, not causeless. 

Chư Như Lai đều biết rõ những thứ nầy, các Ngài cũng biết rõ những chúng sanh chánh 
định, tà định, bất định, nên vì họ mà thuyết pháp cho họ được đến bỉ ngạn, thành tựu thập 
lực, tứ vô úy, hay sư tử hống, đủ nhứt thiết trí và trụ nơi cảnh giới của chư Phật: While 
knowing this, the Buddhas know all sentient beings, whether they are rightly stabilized, 
wrongly stabilized, or not stabilized, and teach them the subtle truth to enable them to 
reach the other shore, attain the ten powers and the four fearlessnesses, be able to roar 
the lion's roar, be imbued with universal knowledge, and abide in the realm of 
Buddhahood. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2079 


(BB) Tam Muội của chư Như Lai 
Buddha-Concentration 


Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư Nghì: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười 
Phật Tam muội vô lượng bất tư nghì—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
28, there are ten kinds of immeasurable inconcerivable Buddha-concentrations. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khấp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh 
mà nói rộng diệu pháp: All Buddhas while always in correct concentration, 1nstantly 
reach all places to expound the sublime Teaching for sentient beings everywhere. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các chúng sanh 
mà nói vô ngã tế: Instantly reach all places to teach all sentient beings ulimate 
selflessness. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế: 
Instantly enter the past, present and future 1n all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười 
phương Phật độ quảng đại: Instantly enter the immense Buddha-lands ¡in the ten 
directions, pervading all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp vô 
lượng Phật thân: Instantly manifest innumerable various Buddha-bodIies In all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những tâm 
giải của các chúng sanh mà hiện thân, ngữ, ý: Instantly ¡n all places manifest body, 
speech and mind In accord with the various understandings of sentient beings. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục 
của tất cả pháp: Instantly ¡n all places, explain the ultimate reality of all things, beyond 
desire. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả 
duyên khởi tự tánh: Instantly ¡n all places, expound the ¡inherent nature of indepdent 
OrIgination of everything. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khấp tất cả chỗ thị hiện vô lượng 
sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sanh thường 
được thấy Phật: Instantly in all places manifest immeasurable worldly and transcendental 
øreat adornmentfs, causing sentient beings always to get to see Buddha. 


10) Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ khiến các chúng 


sanh đều thông đạt tất cả Phật pháp, được vô lượng giải thoát, rốt ráo đến bỉ ngạn vô 
thượng: Instantly in all places, enable sentient beings to master all enlightened teachings, 
attain infimte liberation, and ultimately reach unsurpassed transcendence. 





é 


2080 


(CC) Sự Thanh Tịnh của chư Như Lai 
Buddhasˆ Purity 


(D Mười Pháp Bạch Tịnh mà chư Như Lai Dùng Để Gieo vào Tâm chúng sanh— Ten 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


things which Buddhas plant pure elermentfs in the mìnds 0ƒ senfient beings: Mười sự mà 
chư Như Lai dùng để gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh không hề luống công khi 
quý Ngài chuyển đại pháp luân—Ten things which Buddhas plant pure elements in the 
minds of sentient beings which are not in vain when they (Iruly Awakened Buddhas) turn 
the wheel of teaching). 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì quá khứ nguyện lực: Buddhas 
plant pure elements In the minds of sentient beings because of the power of theIr past 
VOWS. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì đại bi nhiếp trì: Buddhas plant 
pure elements in the minds of sentient beings because of being sustained by great 
Compassion. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì chẳng bỏ chúng sanh: Buddhas 
plant pure elements in the minds of sentient beings because of not abandoning sentient 
beings. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì trí huệ tự tại tùy sở thích của 
chúng sanh mà giải thích: Buddhas plant pure elements ¡in the minds of sentient beings 
because of freedom of knowledge able to teach according to the the Inclinations of 
sentient beinøs. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh đúng thời đúng tiết: Buddhas plant 
pure elements in the minds of sentient beings at the unerring timing. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì tùy sở thích sở nghi không vọng 
thuyết: Buddhas plant pure elements in the minds of sentient beings because of according 
with suitability and not preaching arbitrarily. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì khéo biết rõ tam thế: Buddhas 
plant pure elements in the minds of sentient beings because of knowledge of past, present 
and future. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì thân Phật tối thắng không ai 
sánh kịp: Buddhas plant pure elements In the minds of sentient beings because Buddhas 
are most excellent, without peer. 

Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì ngôn từ tự tại, không ai có thể 
lường được: Buddhas plant pure elements in the minds of sentient beings because theIr 
sayingøs are free and unfathomable. 


10) Chư Như Lai gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng sanh vì trí huệ tự tại, tùy chỗ phát ngôn 


thảy đều được khai ngộ: Buddhas plant pure elements in the minds of sentient beings 
because their knowledge 1s free and whatever they say 1s enlightening. 


(II) Mười Thanh Tịnh Rốt Ráo Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười 


điều rốt ráo thanh tịnh của chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 
33, there are ten kinds of ultimate purity of all Buddhas. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
?) 
8) 


9) 


2081 


Đại nguyện của chư Như Lai thuở xưa rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas” past great vows 
are ultimately pure. 

Chư Như Lai giữ gìn phẩm hạnh rốt ráo thanh tịnh: The religious conduct maintained by 
all Buddhas 1s ultimately pure. 

Chư Như Lai xa rời những mê lầm thế gian rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas” separation 
from the confusion of worldly beings 1s ultimately pure. 

Chư Như Lai trang nghiêm cõi nước rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas” adorned lands are 
ultimately pure. 

Chư Như Lai có những quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' followings are 
ultimately pure. 

Chư Như Lai chỗ có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' families are ultimately 
pUre. 

Chư Như Lai sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas physical characteristics 
and refinements are ultimately pure. 

Chư Như Lai pháp thân vô nhiễm rốt ráo thanh tịnh: The nondefilement of the reality- 
body of all Buddhas 1s ultmately pure. 

Chư Như Lai nhứt thiết chủng trí không có chướng ngại rốt ráo thanh tịnh: All Buddhas' 
omniscient knowledge, without obsfruction, 1s ultimately pure. 


10) Chư Như Lai giải thoát tự tại chỗ đã làm xong đến bỉ ngạn rốt ráo thanh tịnh: All 


Buddhas” liberation, freedom, accomplishment of their tasks, and arrival at completion 
are ultimately pure. 


(DD) Sự Thành Tựu của chư Như Lai 
Buddhasˆ Fulfilhnents 


(D_ Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đúc Như Lai Được Thành 


l) 


2) 


3) 


4 


Tựu: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian (38), có mười vô lượng trăm ngàn vô 
số sự được thành tựu khi có sự xuất hiện của Đức Như Lai. Vô lượng a tăng kỳ pháp môn 
viên mãn như vậy mà thành tựu Như Lai —According to the Flower Ornament Scripture, 
Chapter 38, Manifestation of Buddha, there are ten infiniies of things that the 
manifestation of Buddha can be accomplished. When these infinite, incalculable aspects 
of the Teaching are fulfilled, one becomes a Buddha. 

Do quá khứ vô lượng Bồ Đề Tâm nhiếp thọ tất cả chúng sanh mà sự xuất hiện của Đức 
Như Lai được thành tựu: It (the manifestation of Buddha) 1s accomplished by the mind of 
enlightenmert In the past that took care of infinite sentient beings. 

Do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng mà sự xuất hiện của Đức Như Lai 
được thành tựu: It is accomplished by the Infinite supreme aspiration of the past. 

Do quá khứ vô lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh mà thành tựu: It is 
accomplished by great benevolence and compassion, which Infinitely saved all sentient 
beings In the past. 

Do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục mà thành tựu: It is accomplished by Infinte 
confinuous commitments of the past. 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2082 


Do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ mà thành tựu: It ¡s 
accomplished by Infinite cultivation of virtues and knowledge tirelessly 1n the past. 

Do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh mà thành tựu: It 1s 
accomplished by Infinite service of Buddhas and education of sentient beings In the past. 
Do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo mà thành tựu: It is accomplished 
by Iinfinite pure paths of wIsdom and means In the past. 

Do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng mà thành tựu: It is accomplished by 
1nfimte pure virtues of the past. 

Do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí mà thành tựu: It is accomplished by Infinite 
ways of adornmert In the past. 


10) Do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa mà thành tựu: It is accomplished by Infinite 


comprehensions of principles and meanings In the past. 


(H) Mười Vô Lượng Bất Tư Nghì Pháp Thành Tựu Viên Mãn Của Chư Phật: Muời thứ vô 


Ù 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


? 
8) 
3) 


lượng bất tư nghì Phật pháp viên mãn của chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm——Phẩm 33)—Ten 
kinds of measureless, inconceivable ways of fulfillment of Buddhahood of all Buddhas 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

Chư Phật mỗi tướng thanh tịnh đều thành tựu đủ trăm phước: The pure features of all 
Buddhas each confain a hundred blessings. 

Chư Phật thảy đều thành tựu Phật pháp: AII Buddhas accomplish all Buddha teachings. 
Chư Phật thảy đều thành tựu tất cả thiện căn: AII Buddhas perfect all roots of goodness. 
Chư Phật thẩy đều thành tựu tất cả công đức: AII Buddhas perfect all virtuous qualities. 
Chư Phật đều hay giáo hóa tất cả chúng sanh: All Buddhas can teach all sentient beings. 
Chư Phật đều hay vì tất cả chúng sanh mà làm chủ: All Buddhas can be leaders of 
sentient beings. 

Chư Phật đều thành tựu cõi Phật thanh tịnh: AII Buddhas perfect pure Buddha-lands. 

Chư Phật đều thành tựu nhứt thiết chủng trí: AII Buddhas achieve omniscient knowledge. 
Chư Phật đều thành tựu sắc thân tướng hảo, người thấy thân Phật đều được lợi ích, công 
chẳng luống uống: All Buddhas develop the physical marks and refnements of goodness; 
all who see them benefit, this effort 1s not In vain. 


10) Pháp vô lượng bất tư nghì viên mãn thứ mười — The tenth kind of measureless, 


a) 


b) 


inconceivable ways of fulfillment of Buddhahood of all Buddhas: 

Chư Phật đều đủ đầy chánh pháp bình đẳng: All Buddhas are imbued with the imparital 
reality of enliphtened onesAll Buddhas are imbued with the imparital reality of 
enlightened ones. 

Chư Phật sau khi xong Phật sự, chẳng có Đức Phật nào chẳng nhập Niết bàn: All 
Buddhas after having done their Buddha-work, mamifest entry Into nirvana. 


(EE) Thân của chư Như Lai 
Buddha-body— Tathagata-kaya (skf) 


2083 


(D Đại cương về Thân Như Lai—An overview 0ƒ the Tathagafa-kaya: Như Lai thân hay 
Phật thân (thân của Đức Phật). Học thuyết của các nhà Đại Thừa thời khởi thủy chủ yếu 
được tìm thấy trong Kinh Thập Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa, cùng với trường 
phái Trung Luận của ngài Long Thọ. Cả hai kinh và luận này đã đưa ra quan điểm về hai 
thân như sau: I) Sắc thân hoặc Ứng thân, chỉ cho thân thể, tướng thô và tướng tế. Nói 
chung là thân của con người, và 2) Pháp thân, có hai nghĩa, một là con người giác ngộ 
thành Phật, và hai là nguyên lý siêu hình của vũ trụ tức chân như. Theo Kinh Kim Cang 
Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Ai dùng sắc mà thấy Như Lai, dùng âm thanh mà tìm Như Lai 
là đi con đường không thể thấy Như Lai.” Theo Kinh Thập Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, không thể tìm thấy Như Lai bằng sắc thân, mà bằng pháp thân. Như vậy theo 
Phật giáo Đại Thừa thì thân thật của Như Lai là tánh không vô vi, nghĩa là thân vũ trụ 
siêu việt hơn chính sắc thân của Như Lai. Từ thân vũ trụ hoặc vô vi phơi bày chính diệu 
dụng của nó là sắc thân vật lý tạm thời hiển hiện vì lòng từ bi đem thông điệp thoát khổ 
đến cho mọi người. Quan điểm như vậy được rút ra từ quan điểm lý tưởng của Đại 
Chúng Bộ đã xem sắc thân của Đức Phật là siêu nhiên. Tuy nhiên, đặc điểm trong học 
thuyết Đại Thừa là Đại Thừa thấy thân thật của Như Lai trong tánh không hoặc chân lý 
tuyệt đối, không bị giới hạn bởi ý tưởng pháp thân siêu xuất không phiền não như thân 
thật mà Đại Chúng Bộ chủ trương. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai là Đức Phật 
bất diệt vĩnh viễn, thọ mạng vô tận và đã hiển hiện vô thường ngắn ngủi. Đây chỉ là một 
phương tiện. Điều này cho thấy quan điểm về thân Phật của trường phái Đại Thừa đồng 
với chân lý tuyệt đối hay tánh không—The early Mahaynists, whose doctrines are mostly 
to be found in the Astadasahasrika PraJnaparamita, along with the school of Madhyamika 
(Nagarjuna) conceived of two kayas: I1) Rupa-kaya or Nirmanakaya, denoting bodies, 
øross and subtle, meant for beings In general, and 2) Dharma-kaya, which was used in 
two senses, one being the body of Dharma, 1.e, collection of practices, which makes a 
being a Buddha, and the other the metaphysical principle underlying the universe, the 
Reality Tathata. The VaJrachedika-prajna-paramita Sutra says: “He who sees Tathagata 
by outward appearance, and seeks Tathagata in sound, treads the heterodox path, and 
cannot perceive the Tathagata.” According to the Astadasasahasrika Prajna-paramita 
Sutra, the Tathagata cannot be seen as a physical body, the cosmic body In the Tathagata. 
Thus, the Mahayana finds the true body of the Buddha in the “unconditioned voidness,” 
1.e. the Cosmic Body which transcends even the Buddha”s physical body. It also believes 
that the Cosmic Body or the unconditioned voidness reveals Itself as a temporary physical 
body with the merciful intention of view conveying the truth to beings. Such a view may 
have been derived from the Idealistic view of the Mahasanghikas who consider the 
physical body of the Buddha as superhuman. However, the characteristic of the doctrine 
of Mahayana consists 1n the fact that the Mahayana finds the true body of the Buddha In 
voidness or absolute truth without being limited to the Idea of transcendental undefiled 
Cosmic Body as the true body of the Buddha advocated by the Mahasanghikas. 
According to the Saddharma-pundarika Sutra, Tathagat 1s the eternal Imperishable 
Buddha who has immeasurable life, and displays extinction only as an expedience. This 
1s sShown the Mahayamistic view of the Buddha-body that the Buddha 1s identified with the 
absolute truth or Sunyata. 


2084 


(LH) Thập Thân Như Lai— Ten bodies 0ƒ a Buddha: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Thân Bồ đề: The body of Bodhi. 

Thân Nguyện: The body of Vows. 

Thân Hóa: The Transformation body. 

Thân Trụ trì: The body of Maintaining with powers. 

Thân Tướng hảo Trang nghiêm: The body Adorned with Marks and Characteristics. 
Thân Thế lực: The body of Awesome strength. 

Thân Như ý: The body produced by mind. 

Thân Phước đức: The body of Blessing and Virtue. 

Thân Trí: The Wisdom body. 


10) Thân Pháp: The Dharma body. 


(HI) Thập bất cộng thân Như Lai (10 đặc tánh nơi thân của một vị Phật)— Ten special 


l) 
2) 
3) 
m) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


characteristics 0ƒ the body o0Ƒa Buddha: 

Thân bình đẳng (thân chư Phật đều bình đẳng như nhau): Equal body. 
Thân thanh tịnh: Pure body. 

Thân vô tận: Limitless body. 

Thân đạt được thiện tu: Body that 1s obtained by good deeds. 

Thân hộ pháp: Dharma-protective body. 

Thân bất khả giác tri: Imperceptible body. 

Thân bất khả tư nghì: Inconceivable body. 

Thân tịch tnh: Quiet body. 

Thân hư không đẳng: The body that is as immense as space. 


10) Thân trí huệ: WIse body. 


(IV)Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai: Eight nature of Dharmakaya—Theo Thiền sư D.T. 


l) 


Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, ý niệm về Pháp thân không phải không có 
trong Kinh Lăng Già; tuy nhiên, ý niệm ấy không được dùng theo ý nghĩa pháp thân của 
học thuyết Tam Thân. Lăng Già nói đến Pháp Thân Như Lai, đến Pháp Thân bất khả tư 
nghì, và đến Pháp thân như là Ý sinh thân. Pháp thân ấy có tám đặc tính như sau— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in the “Studies In The Lankavatara Sutra,” the Idea 
of Dharmakaya 1s not wanting in the Lankavatara Sutra, and that it is used not in the same 
of the Dharmakaya of the Triple Body dogma. The Lankavatara Sutra speaks of the 
Tathagata*s Dharmakaya of the Inconceivable Dharmakaya, and of Dharmakaya as wIll- 
body. That Tathagataˆs Dharmakaya has eight special natures as follows: 

Ở chỗ nào mà sự đạt Như Lai thân trong các cõi trời được nói đến như là kết quả của sự 
hiểu biết những chân lý tâm linh tối thượng thuộc Phật giáo Đại Thừa, thì tại đấy Pháp 
thân được dùng kèm với Như Lai như là một cái gì vượt khỏi bản chất của năm pháp, có 
được những thứ phát xuất từ Trí tuệ tối thượng (prajna), và chính nó an trụ trong cảnh 
giới của những tướng trạng huyễn ảo (mayavishaya). Ở đây, chúng ta có thể xem tất cả 
từ Pháp thân, Như Lai thân, và Như Lai đồng nghĩa với nhau: Where the attainment of 
the Tathagatakaya In the heavens 1s spoken of as the result of the understanding of the 
highest spiritual truths belonging to Mahayana Buddhism, Dharmakaya 1s used In 
apposition with Tathagata as something that transcends the nature of the five Dharmas, 


2) 


3) 


4 


5) 


2085 


being furnished with things 1ssuing from the highest knowledøge, and 1tself abiding In the 
realm of magical appearances. Here we may consider all these terms synonymous, 
Dharmakaya, Tathagatakaya, and Tathagata. 

Như Lai thân cũng được nói đến khi vị Bồ Tát đạt đến một hình thức thiển định nào đó 
mà nhờ đấy vị ấy thấy mình phù hợp với sự như như của các sự vật và những biến hóa 
của như như. Như Lai thân được thể chứng khi những hoạt động tâm linh của vị ấy vận 
hành một cách có điều kiện ngưng dứt và bấy giờ xãy ra một sự chuyển biến từ gốc trong 
tâm thức của vị ấy, thân không khác gì Pháp thân: Tathagatakaya is referred to also 
when the Bodhisattva attains to a certain form of meditation whereby he finds himself in 
accord with the suchness of things and Ifs transformations. The Tathagatakaya 1s realized 
when all his mental activitles conditionally working are extinguished and there takes 
place a radical revolution In his consclousness. The kaya 1s no less than the Dharmakaya. 

Khi vị Bồ Tát được mô tả như là được đăng quang giống như vị đại vương bởi tất cả chư 
Phật, vị ấy đã vượt khỏi Bồ Tát địa sau cùng thì bảo rằng vị ấy cuối cùng đã thể chứng 
Pháp thân. Cái thân nầy được định tính là “Tự Tại” (vasavartin) và được đồng nghĩa với 
Như Lai trong Phật giáo, tự tại được dùng trong nghĩa quyền năng tối thượng mà 7 muốn 
là hành động vì không có gì ngăn chặn trong thể cách điều ngự của quyền năng ấy. Pháp 
thân ở đây có thể đồng nhất với Báo Thân, chi phần thứ hai của Tam thân. Ở đây vị Bồ 
Tát đang ngồi trên điện Liên Hoa được trang hoàng bằng đủ loại ngọc, được vây quanh 
bởi các Bổ Tát có phẩm chất tương tự và bởi tất cả chư Phật duỗi tay đón nhận. Hẳn 
không cần phải nói rằng vị Bồ Tát ở đây được miêu tả đã hiểu cái chân lý Đại Thừa rằng 
không có tự tánh trong các sự vật ở bên ngoài hay bên trong, và rằng vị ấy đang an trú 
trong sự thể chứng viên mãn được hiển lộ cho tâm thức của ngài ở chỗ thâm sâu nhứt: 

When the Bodhisattva 1s described as being anointed likfe a great sovereign by all the 
Buddhas as he goes beyond the final stage of Bodhisattvaship, mention 1s made of 
Dharmakaya which he will finally realize. This kaya 1s characterized as “vasavartin” and 
made synonymous with Tathagata. In Buddhism “vasavartin” is used In the sense of 
supreme sovereignty whose will is deed since there 1s nothing standing In the way OŸ Ifs 
ruleship. The Dharmakaya may here be identified with Sambhogakaya, the second 
member of the Trikaya. Here the Bodhisattva 1s sitting in the Lotus Palace decorated with 
gems of all sorts, surrounded by Bodhisattvas of similar qualifications and also by all the 
Buddhas whose hands are extended to receive the Bodhisattva here. It goes without 
saying that the Bodhisattva here described has comprehended the Mahayana truth that 
there 1s no self-substance in obJects external or internal, and that he 1s abiding In the full 
realization of the truth most Inwardly revealed to his consciousness. 

Ta còn thấy Pháp thân nối kết với những sản phẩm tinh thần đạt được trong một cảnh 
giới của cái tâm hoàn toàn thanh tịnh. Thuật ngữ nầy giờ đây đi kèm với “acintya,” bất 
khả tư nghì, cũng như với “vasavartin,” tự tại tính: Dharmakaya ¡is found again ¡n 
connectftion with the moral provisions obtainable In a realm of pure spirituality. The term 
1s now coupled with “acintya,” Inconceivable, as well as with “vasavartita.” 

Ở chỗ nào mà tất cả chư Phật được nói đến như là cùng một tính chất hay bình đẳng tính 
(samata) theo bốn cách thì sự bình đẳng của Thân (kayasamata) được xem là một trong 
bốn cách ấy. Hết thảy chư Phật vốn là chư Như Lai, bậc Giác Ngộ, và A La Hán, đều 
chia xẻ tính chất bình đẳng về mặt Pháp thân và về sắc thân (rupakaya) của chư vị với ba 


6) 


7) 


2086 


mươi hai tướng hảo và tám mươi vẻ đẹp, trừ khi chư vị khoác lấy những hình tướng khác 
nhau trong những thế giới khác nhau để giữ cho hết thảy chúng sanh khéo tu tập. Ngoài 
cái Pháp thân được bàn đến một cách rõ ràng, chúng ta thấy có Báo Thân được long 
trọng hóa bằng tất cả những đặc trưng có tính cách vật lý của một con người thượng 
đẳng, và cả Hóa Thân, cái thân biến hóa, đáp ứng với những yêu cầu của các chúng sanh 
đang ở riêng trong cảnh giới của họ: Where all the Buddhas are spoken of as the same 
character In four ways, the sameness of the body 1s regarded as one of them. All the 
Buddhas who are Tathagatas, the Enlightened Ones, and the Arhats, shared the nature of 
sameness as regards the Dharmakaya and their material body with the thirty-two marks 
and the eighty minor ones, except when they assume different forms In different worlds 
to keep all beings in good discipline. Besides the Dharmakaya expressly referred to, we 
have also Sambhogakaya solemnized with all the physical features of a superior man; 
and also the Nirmanakaya, the Body of Transformation, In response to the needs of 
sentient beings who are inhabiting each In his own realm of existence. 

Bất sinh (anutpada) được bảo là một tên khác nữa của Pháp Thân do ý sinh của Như Lai 
(Như Lai Ý Thành Pháp Thân). Manomaya có nghĩa là được tạo thành do ý muốn, và như 
đã được giải thích, một vị Bổ Tát có thể mang nhiều hình tướng khác nhau tùy theo ý 
muốn của ngài, thật dễ dàng như người ta dùng ý nghĩ vượt qua hay vượt lên trên mọi thứ 
trở ngại vật lý. Thế thì có phải cái Pháp Thân do ý sanh không nhằm chỉ cái Pháp Thân 
trong chính nó mà chỉ là cái Pháp thân trong liên hệ của nó với một thế giới đa phức ở 
đấy nó có thể mang những hình tướng mà nó muốn tùy theo hoàn cảnh hay không? Trong 
trường hợp Pháp thân được định tính như thế thì nó không khác gì Hóa Thân. Cho nên 
chúng ta còn đọc thấy rằng những danh xưng khác của Như Lai là rất nhiều trong thế giới 
nây, thế nhưng các chúng sanh không thể nhận ra được, ngay cả khi họ nghe được cái 
danh xưng ấy: No-birth ¡is said to be another name for the Tathagata's Manomaya- 
dharmakaya. Manomaya 1s “will-made” and as 1s explained elsewhere a Bodhisattva 1s 
able to assume a varlety of forms according to his wishes Just as easlly as one can In 
thought pass through or over all kinds of physical obstructions. Does then the 
"Dharmakaya will-made” mean, not the Dharmakaya In 1tself, but the Dharmakaya In Ifs 
relation to a world of multitudinousness where 1t may take any forms 1t likes according to 
condition? In this case the Dharmakaya thus qualified 1s no other than the Nirmanakaya. 
So we read further that the Tathagata”s other names are a legion ¡n this world only that 
sentient beings fa1l to recognize them even when they hear them. 

Pháp thân của Như Lai sánh với tính chất bất diệt của cát sông Hằng là thứ bao giờ cũng 
vẫn giữ nguyên như thế khi chúng bị bổ vào lửa. Xa hơn nữa, Kinh Lăng Già bản dịch 
thời nhà Đường còn cho rằng Pháp thân không có thân thể nào cả, vì lý do ấy nên nó 
không bao giờ bị hủy diệt. Trong Lăng Già bản Phạn, Pháp thân là xá lợi (sirira hay 
sariravat), chứ không phải là Dharmakaya, nhưng theo văn bản thì “Sarira” đồng nghĩa 
với “Dharmakaya.” Trong Phật giáo, xá lợi là một cái gì rắn chắc và không thể bị hủy 
hoại được sau khi một thi thể bị đốt cháy, và người ta nghĩ rằng chỉ có các Thánh nhân 
mới để lại xá lợi mà thôi. Quan niệm nây có lẽ phát sinh từ sự suy diễn rằng Pháp thân 
vẫn sống mãi và tạo thành bản chất tinh linh của Phật tính: The Tathagata°s Dharmakaya 
1S compared to the indestructibility of the sands of the Ganges which remain ever the 
same when they are put In fire. Further down, the Tang translaton speaks of the 


8) 


2087 


Dharmakaya having no body whatever, and for that reason It is never subJect to 
destruction. In the Sanskrit text the corresponding term 1s “sarira” or “sariravat,” and not 
Dharmakaya, but from the context we can Judge that “sarira” 1s here used synonymouslÌy 
with Dahrmakaya. In Buddhism “sarira” 1s something solid and indestructible that 1s left 
behind when the dead body 1s consumed ïn fire, and it was thought that only holy men 
leave such Indestructible substance behind. This conception 1s probably after an analogy 
of Dharmakaya forever living and consfituting the spiritual substance of Buddhahood. 

Cát sông Hằng, Phật tính của Đức Phật (Buddhasyabuddhatah) thay vì Pháp thân được 
làm chủ thể so sánh với cát là những thứ thoát khỏi mọi sai lầm vốn có trong các sự vật 
tương đối. Chắc chắn rằng Pháp tính cũng có nghĩa là Pháp thân của Như Lai, chỉ khác 
nhau về cách được gán cho mà thôi: The sands of the Ganges, the Buddha°s Buddhahood 
instead of Dharmakaya 1s made the subJect of comparison to the sands which are free 
from all possible faults Inherent In things relative. There 1s no doubt that the Buddhata too 
means the Dharmakaya of the Tathagata, only differently designated. 


(V) Thập Tướng Thân Như Lai— Ten characteristics 0ƒ the body gƒ Buddha: Theo Kinh Hoa 


Ù 
a) 


b) 


2) 


Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), chư Bồ Tát thấy mười tướng thân Như Lai 
Chánh Đẳng Chánh Giác ở tất cả các xứ—According to The Flower Ornament Scripture, 
Chapter 37, Manifestation of Buddha, enlightening beings see ten characteristics of the 
body of Buddha In Infinite places. 

Tướng Thân Thứ Nhất của Như Lai—The first characteristic of the body of Buddha: 

Đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Vì chư đại Bồ Tát chẳng nên ở 
một pháp, một sự, một quốc độ, một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp tất cả nơi 
thấy Như Lai. Ví như hư không đến khắp tất cả chỗ sắc phi sắc, chẳng phải đến, chẳng 
phải chẳng đến. Vì hư không chẳng có thân: Great enlightening beings should see the 
body of Buddha in Infinite places. They should not see Buddha in Just one thing, one 





phenomenon, one body, one land, one being; they should see Buddha everywhere. Just as 
Space 1s omnipresent, in all places, material or immaterial, yet without either arriving or 
not arriving there, because space 1s Incorporeal. 

Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, khắp tất chúng sanh, khắp tất cả pháp, khắp tất 
cả quốc độ, chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến. Vì thân Như Lai là không có thân. Vì 
chúng sanh mà thị hiện thân Phật: In the same manner, Buddha 1s omnipresent, 1n all 
places, in all beings, in all things, 1n all lands, yet neither arriving nor not arrIving there, 
because Buddha”s body 1s Incorporeal, manifesting a body for the sake of sentient beings. 
Tướng Thân Thứ Hai của Như Lai—The second characteristic of the body of Buddha: Ví 
như hư không rộng rãi chẳng phải sắc mà hay hiển hiện tất cả sắc. Nhưng hư không kia 
không có phân biệt cũng không hý luận. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang 
minh khắp chiếu sáng làm cho tất cả chúng sanh, thế gian, xuất thế gian, các nghiệp 
thiện căn đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt cũng không hý 
luận. Vì từ xưa đến nay, tất cả chấp trước, tất cả hý luận đều đã dứt hẳn—Just as space ¡s 
wide open, 1s not a form yet can reveal all forms, yet space 1s without discrimination or 
false description, so also 1s the body of Buddha like this, causing all beings” mundane and 
transmundane good works to be accomplished by i1lluminating all with the light of 


3) 
8) 


b) 


4) 
8) 


2088 


knowledge, yet without discrimination or false descriptions, having originally terminated 
all attachments and false descriptions. 

Tướng Thân Thứ Ba của Như Lai—The third characteristic of the body of Buddha: 

Ví như mặt nhựt mọc lên, vô lượng chúng sanh ở châu Diêm Phù Đề đều được lợi ích. 
Những là phá tối làm sáng, biến ướt thành khô, sanh trưởng cỏ cây, thành thục lúa mạ, 
chói suốt hư không, hoa sen nở xòe, người đi thấy đường, kẻ ở nhà xong công việc. Vì 
mặt nhựt khắp phóng vô lượng quang minh: When the sun comes out, inñnite living 
beings all receive 1s benefits; 1t disperses the darkness and gives light, dries up moisture, 
causes plants and trees to ørow, matures crops, permeates the sky, causes lotuses to 
bloom, allows travelers to see the road, allows people to do their work, because the orb 
of the sun radiates infimte beams of light everywhere. 

Như Lai trí nhựt cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi chúng sanh. Những là diệt ác 
sanh lành, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho họ tăng trưởng căn lực, 
giác phần, khiến họ sanh lòng tin sâu chắc, bỏ la tâm ô trược, khiến kẻ thấy nghe chẳng 
hư nhân quả, khiến được thiên nhãn thấy chỗ thọ sanh sau khi chết, khiến tâm vô ngại 
chẳng hư căn lành, khiến trí tỏ sáng mau nở giác hoa, khiến họ phát tâm thành tựu bổn 
hạnh. Vì thân mặt nhựt trí huệ quảng đại của Như Lai phóng vô lượng quang minh chiếu 
sáng khắp nơi: The sun of knowledge of Buddha is also like this, benefitting sentient 
beings everywhere by Infinite works, destroying evil and producing good, breaking down 
Ignorance and creating knowledge, benevolently saving, compassionately liberating, 
causing growth of faculties, powers, and elements of enliphtenment, causing beings to 
develop profound faith, enabling them to see inevitable cause and effect, fostering In 
them the celestial eye to see where beIngs die and are born, causing their minds to be 
unimpeded and not destroy roots of goodness, causing them to cultivate 1llumination by 
knowledge and open the flower of awakening, causing them to determine to fulfill their 
fundamenral task. Why? Because Buddhas” immense sun-body of knowledge and wisdom 
radiates Infinite light, illuminating everywhere. 

Tướng Thân Thứ Tư của Như Lai—The fourth characteristic of the body of Buddha: 

Ví như mặt nhựt mọc lên, trước hết chiếu những núi lớn như núi Tu Di vân vân, kế chiếu 
hắc sơn, kế chiếu cao nguyên, sau rốt chiếu khắp đại địa. Mặt nhựt chẳng nghĩ rằng ta 
trước chiếu nơi đây rồi sau chiếu nơi kia. Chỉ do núi và mặt đất có cao và thấp, nên chiếu 
có trước và sau. Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác lại cũng như vậy. Ngài thành tựu 
vô biên pháp giới trí luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang minh. Trước chiếu chư đại 
Bồ Tát, kế chiếu Duyên Giác, kế chiếu Thanh Văn, kế chiếu chúng sanh có thiện căn 
quyết định, tùy theo tâm khí của họ mà thị hiện trí quảng đại, sau rốt chiếu khắp tất cả 
chúng sanh, nhẫn đến kẻ tà định cũng chiếu đến làm nhơn duyên lợi ích thuở vị lai khiến 
họ được thành thục. Nhưng Đức Như Lai đại trí nhựt quang chẳng nghĩ rằng ta phải chiếu 
Bồ Tát đại hạnh, nhẫn đến sau rốt sẽ chiếu tà định chúng sanh. Hỉ phóng trí quang bình 
đẳng chiếu khắp, vô ngại, vô chướng, vô phân biệt: When the sun rises, first it lights up 
the highest mountains such as the Sumeru, then the lower mountains, then the high 
plateaus, and finally the whole land; but the sun does not think, “First I wIll iluminate 
here, afterward I wIll illuminate there.” It 1s just because of difference in height of the 
mounfains and land that there 1s a succession in illumination. The Buddha, similarly, 
having developed the boundless orb of knowledge of the realm of reality, always 


b) 


5) 
8) 


xxx x%x *% 


2089 


radiating the light of unimpeded knowledge, first of all 1llumines the high mountains, 
which are the Great Enlightening Beings, then illumines those who are awakened by 
understanding of conditioning, then illumines those who listen to the message, then 
1llumines sentient beings whose foundation of goodness are sure and stable, revealing 
vast knowledge according to beings` mental capacitles, finally 1llumining all sentient 
beings, even reaching those who are fixated on error, to be a beneficial cause for the 
future, that they may develop to maturity. But the light of the sun of great knowledge of 
Buddha does not think, “I will first 1llumine the great deeds of Enlightening Beings and at 
the very last shine on sentient beings who are fixated on error.” It Just radiates the light, 
shining equally on all, without obstruction or impediment, without discrimination. 

Ví như mặt nhựt mặt nguyệt tùy thời xuất hiện, núi lớn, hang tối chiếu khắp không riêng 
tư. Như trí huệ lại cũng như vậy, chiếu khắp tất cả không có phân biệt. Tùy theo chúng 
sanh căn khí sở thích không đồng mà trí huệ quang minh có nhiều thứ khác nhau: Just as 
the sun moon appear in their time and impersonally shine on the mountains and valleys, 
so also does the knowledge of Buddha shine on all without discrimination, while the light 
of knowledge has varilous differences according to the differences In faculties and 
1nclinatlons of sentient beings. 

Tướng Thân Thứ Năm của Đức Như Lai—The fifth characteristic of the body of Buddha: 
Ví như mặt nhựt mọc lên, những kẻ sanh manh vì không nhãn căn nên trọn không thấy. 
Dầu không thấy, nhưng vẫn được ánh sáng mặt nhựt làm lợi ích. Vì do mặt nhựt mà biết 
thời tiết ngày đêm, thọ dụng các thứ y phục, ẩm thực, khiến thân thể mạnh khỏe khỏi 
bệnh tật. Như Lai trí nhựt lại cũng như vậy. Những kẻ không tin, không hiểu, phá giới, 
phá kiến, tà mạng sanh sống, vì không tín nhãn nên chẳng thấy được chư Phật trí huệ. 
Dầu không thấy, nhưng vẫn được sự lợi ích nơi trí huệ của Phật. Vì do oai lực của Phật 
làm cho những chúng sanh đó, các sự khổ nơi thân và những phiền não, nhơn khổ vị lai 
đều được tiêu diệt: When the sun comes out, those born blind cannot see it, because they 
have no faculty of vision; yet even though they do not see 1t, they are benefifted by the 
light of the sun. Why? By this 1s possible to know the times of day and night, and to have 
access to food and clothing to comfort the body and free from distress. The sun of 
knowledge of Buddha 1s also like this; the blind without faith or understanding, Immoral 
and heedles, sustaining themselves by wrong means of livelihood, do not see the orb of 
the sun of knowledge of the Buddha because they have no eye of faith, but even though 
they do not see 1t, they are still benefitted by the sun of knowledge. Why? Because by the 
power of Buddha it makes the causes of future suffering of those beings, physical paIns 
and psychological afflictions, all vanish. 

Đức Như Lai có rất nhiều quang minh làm phương tiện cứu độ chúng sanh—The Buddha 
has various kinds of light to use as skillful means to save sentient beinøs: 

Có quang minh tên là tích tập tất cả công đức: A light called accumulating all virtues. 

Có quang minh tên là chiếu khắp tất cả: A light called total universal illumination. 

Có quang minh tên là thanh tịnh tự tại chiếu: A light called pure, free illumination. 

Có quang minh tên là xuất đại diệu âm: A light called producing great, wondrous sound. 
Có quang minh tên là hiển khắp tất cả ngôn ngữ khiến sanh hoan hỷ: A light called 
understanding all languages and gladdening others. 


c) 


2090 


Có quang minh tên là thị hiện cảnh giới tự tại dứt hẳn tất cả nghi ngờ: A light called the 
realm of freedom showing the eternal cancellation of all doubts. 

Có quang minh tên là trí vô trụ tự tại chiếu khắp: A light called independent universal 
1llumination of nondwelling knowledge. 

Có quang minh tên là trí tự tại dứt hẳn tất cả hý luận: A light called free knowledge 
forever terminating all false descriptions. 

Có quang minh tên là tùy sở nghi xuất diệu âm: A light called marvelous sayings 
according to need. 

Có quang minh tên là xuất âm thanh tự tại thanh tịnh trang nghiêm quốc độ thành thục 
chúng sanh: A light called producing free utterances adorning lands and maturing sentient 
beings. 

Mỗi lổ lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy—Each pore of the 
Buddha emits a thousand kinds of light like these: 

Năm trăm quang minh chiếu khắp hạ phương, năm trăm quang minh chiếu khắp thượng 
phương các chúng Bồ Tát ở chỗ chư Phật trong tất cả cõi: Five hundred lights beam 
downward, five hundred lights beam upward, illuminating the congregations of 
Enlightening Beings at the various places ofthe Buddhas in the various lands. 

Những Bồ Tát đó thấy quang minh nầy đồng thời đều được cảnh giới Như Lai: mười đầu, 
mười mắt, mười tai, mười mũi, mười lưỡi, mười thân, mười tay, mười chưn, mười địa, 
mười trí đều thanh tịnh tất cả. Chư Bồ Tát đó trước đã thành tựu những xứ, những địa, khi 
thấy quang minh nầy thời lại thanh tịnh hơn, tất cả thiện căn thảy đều thành thục, hướng 
đến nhứt thiết trí: When the Enlightening Beings see these lights, all at once they realize 
the realm of Buddhahood, with ten heads, ten eyes, ten ears, fen noses, ten tongues, ten 
bodies, ten hands, ten feet, ten stages, and ten knowledges, all thoroughly pure. The 
states and stages previously accomplished by those Enlightening Beings become more 
pure upon seeing these lights; the1r roots of goodness mature, and they proceed toward 
Omniscience. 

Hạng trụ ở nhị thừa thời diệt tất cả phiền não: Those in the two lesser vehicles have all 
their defilements removed. 

Ngoài ra, một phần sanh manh chúng sanh, nhờ những quang minh nầy, thân đã an lạc 
nên tâm họ cũng thanh tịnh nhu nhuyễn, điều phục, kham tu niệm trí: Some other beings, 
who are blind, their bodies blissful, also become purified in mind, gentle and docile, able 
to cultivate mindfulness and knowledge. 

Các chúng sanh nơi ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được khoái lạc giải thoát 
những khổ, khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời hoặc nhơn gian. Những chúng 
sanh đó chẳng biết do nhơn duyên gì, do thần lực nào mà sanh về đây. Hàng sanh manh 
kia nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, ta là Phạm Hóa. Bấy giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự 
tại tam muội, phát ra sáu mươi thứ diệu âm mà bảo họ rằng, các ngươi chẳng phải là 
Phạm Thiên, Phạm Hóa, cũng chẳng phải là Đế Thích, Hộ Thế làm ra, mà đều do thần 
lực của Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời trên đều được biết đời trước và đều rất 
hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm 
nhạc, mây y phục, mây lọng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây châu báu, tràng 
sư tử lầu các bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây những đồ trang nghiêm, đều cúng 
dường Đức Như Lai với lòng tôn trọng. Vì những chúng sanh đó được tịnh nhãn. Đức Như 


6) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2091 


Lai thọ ký vô thượng Bồ Để cho họ: The sentient beings in the realms of hells, hungry 
ghosts and animals all become blissful and are freed from pains, and when therr lives end 
are reborn in heaven or the human world. Those sentient beings are not aware , do not 
know by what cause, by what spiritual power, they came to be born there. Those blind 
ones think, “We are Brahma gods, we are emanations of Brahma.” Then Buddha In the 
concenfraftlon of universal freedom, says to them, “You are not Brahma gods, not 
emanations of Brahma, nor were you created by the king-god Indra or the world-guardian 
gods: all this 1s spiritual power of Buddha.” Having heard this, those sentlent beings, by 
the spiritual power of Buddha, all know their past life and become very happy. Because 
therr hearts are Joyful, they naturally produce clouds of udumbara flowers, clouds of 
fragrances, music, cloth, parasols, banners, pennants, aromatic powders, Jewels, fOwers 
adorned with lion banners and crescenfs, clouds of song of praise, clouds of all kinds of 
adornmenfs, and respectfully offer them to the Buddha. Why? Because these sentient 
beings have gained clear eyes, and therefore the Buddha gives them the prophecy of 
unexcelled, complete perfect enlightenmert. In this way the Buddha”s sun knowledge 
benefits sentient beings born blind, fostering the full development of basic goodness. 
Tướng Thân Thứ Sáu Của Đức Như Lai—The sixth characteristic of the body of Buddha: 
Ví như mặt nguyệt có bốn pháp kỳ đặc vị tằng hữu, thân tướng của Đức Như Lai lại cũng 
có bốn pháp kỳ đặc vị tằng hữu—It ¡is like the moon, with four special extraordinary 
qualiies, the characteristics of the body of Buddha similarly has four specilal 
extraordinary qualities: 

Ánh nguyệt che chói quang minh của tất cả tỉnh tú, thì tướng thân của Đức Như Lai che 
chói tất cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, dù hữu học hay vô học: The moon outshines all 
the stars, the body of Buddha similarly outshines all hearers and Individual IHuminates, 
whether they are In the stage of learning or beyond learning. 

Ánh nguyệt hay theo thời gian mà hiện ra tròn khuyết, nhưng ánh nguyệt tự nó không 
tròn khuyết. Đức Như Lai cũng tùy theo sở nghi mà thị hiện thọ mạng dài ngắn chẳng 
đồng, nhưng thân Như Lai không tăng giẩm: As time passes, the moon shows waning or 
waxing, but Its original nature has no waning nor waxing. The body of the Buddha 
manifests different life spans according to the needs of the situation, yet the Buddha-body 
1s neither Increasing nor decreasing. 

Mặt nguyệt hiện rõ trong nước đứng trong hay nơi đại địa. Tướng thân Đức Như Lai đều 
hiện bóng trong căn khí Bồ Đề hay nơi chúng sanh tâm tịnh, hay khắp toàn thế giới: The 
moon reflection appears In all clear waters. In the same manner, the reflection of the 
Buddha-body appears In all vessels of enlightenment, sentient beings with pure minds, in 
all worlds. 

Tất cả người thấy mặt nguyệt đều đối trước mặt họ, chứ nguyệt luân không phân biệt 
không hý luận. Cũng như vậy, tất cả chúng sanh, có ai thấy Như Lai, đều cho rằng Đức 
Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa vị của 
họ khiến được giải thoát, theo chỗ đáng hóa độ khiến được thấy Phật. Nhưng thân Như 
Lai vẫn không phân biệt, không hý luận. Những điều lợi ích làm ra đều được rốt ráo: All 
who see the moon see It right before them, yet the moon has no discrimination and no 
arbifrary conception. In the same manner, all sentient beings who behold the Buddha- 
body think the Buddha 1s in their presence alone. According to their inclinations, Buddha 


?) 


8) 


2092 


teaches them, liberating them according to their states, causing them to perceive the 
Buddha-body according to their needs and potentials for edification, yet the Buddha-body 
has no discrimination, no arbitrary conceptions; all benefits it renders reach the ultimate 
end. 

Tướng Thân Thứ Bảy Của Đức Như Lai—The seventh characteristic of the body of 
Buddha: Ví như Đại Phạm Thiên Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp Đại Thiên 
thế giới. Tất cả chúng sanh đều thấy Đại Phạm Thiên Vương hiện ở trước mình. Nhưng 
Đại Phạm Thiên Vương nây chẳng phân thân, cũng không có các thứ thân. Cũng như 
vậy, Đức Như Lai không có phân biệt, không hý luận, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng 
có các thứ thân. Nhưng tùy sở thích của tất cả chúng sanh mà thị hiện Phật thân, cũng 
vẫn chẳng nghĩ rằng hiện ngần ấy thân—Just as the supreme Brahma god of a billion- 
world universe simply manifests 1ts body In the billion worlds, and all beings see Brahma 
before them, yet Brahma does not divide 1ts body and does not have multiple bodies. In 
the same way the Buddhas have no discrimination, no flase representations, and do not 
divide their bodies or have multiple bodies, yet they manifest their bodies In accord with 
the inclinations of all sentient beings, without thinking that they manifest so many bodies. 
Tướng Thân Thứ Tám Của Đức Như Lai—The eighth charateristic of the body of 
Buddha: Ví như y vương khéo biết các thứ thuốc và những chú luận, đều dùng được tất 
cả những thứ thuốc có ở Diêm Phù Đề. Lại do năng lực của những thiện căn đời trước và 
sức đại minh chú làm phương tiện, nên chúng sanh được thấy y vương đều được lành 
mạnh. Y vương nầy biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta chết, tất cả chúng sanh 
không nơi nương tựa. Nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. Lúc đó y vương chế 
thuốc thoa thân mình dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết mà thân chẳng rã, 
chẳng héo, chẳng khô, cử chỉ, nhìn, nghe không khác lúc còn sống, phàm có chữa trị đều 
được lành mạnh. Cũng như vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng y 
vương trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp tu luyện pháp dược đã được thành 
tựu, tu học tất cả phương tiện thiện xảo đại minh chú lực đều được viên mãn đến bỉ ngạn. 
Khéo trừ diệt được tất cả bệnh phiền não của chúng sanh, và trụ thọ mạng trải qua vô 
lượng kiếp. Thân Phật thanh tịnh, không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự không hề 
thôi nghỉ. Chúng sanh được thấy, các bệnh phiển não đều được tiêu diệc—A master 
physician 1s well versed in all medications and the selence of hypnosis, fully uses all the 
medicines In the land, and, also because of the power of the physiclan”s past roots of 
gøoodness, and because of using hypnotic spells as an expedient, all those who see the 
physician recover from 1llness. That master physician, sensing impending death, thinks, 
“After I die, sentient beings will have no one to rely on; I should manifest an expedient 
for them.” 'Then the master physician compounds drugs, which he smears on his body, and 
support his body by spell power, so that it will not decay or shrivel after death, so Ifs 
bearing, seeing, and hearing will be no different from before, and all cures will be 
effected. The Buddha, the Truly Enlightened One, the unexcelled master physician, 1s 
also like this, having developed and perfected the medicines of the Teaching over 
countless eons, having cultivated and learned all skiIlls in application of means and fully 
consummated the power of illuminating spells, 1s able to quell all sentient beings'" 
afflictions. Buddha”s life spans measureless eons, the body pure, without any cognition, 


9) 


2093 


wIthout actfivity, never ceasing the works of Buddhas; the afflictions of all sentient beings 
who see Buddha dissolve away. 

Tướng Thân Thứ Chín Của Đức Như Lai—The Ninth characteristic of the body of 
Buddha: Ví như đại hải có châu đại ma ni tên là tạng Tỳ Lô Giá Na họp tất cả quang 
minh. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu nầy thời đồng một màu 
với bửu châu. Nếu ai được thấy châu nầy thời mắt được thanh tịnh. Tùy quang minh nầy 
chiếu đến chỗ nào thời mưa ma ni bửu tên là an lạc, làm cho chúng sanh khỏi khổ và 
được vừa ý. Thân của Đức Như Lai lại cũng như vậy, là đại bửu tụ, là tạng đại trí huệ tất 
cả công đức. Nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của thân Phật thời đồng màu 
với thân Phật. Nếu ai được thấy thân Phật thời được pháp nhãn thanh tịnh. Tùy chỗ nào 
mà quang minh của Phật chiếu đến đều làm cho các chúng sanh khổ khó bần cùng, nhẫn 
dến đầy đủ sự vui Phật Bồ Đề. Như Lai pháp thân không phân biệt, cũng không hý luận 
mà hay làm khắp tất cả chúng sanh làm Phật sự lớn-—In the ocean there is a great jewel 
called radiant reposifory, in which are assembled all lights: 1ƒ any sentient beings touch 1ts 
light, they become assimilated to 1ts color; 1Ý any see 1t, their eyes are purified; whenever 
the light shines it rains Jewels called felicity that soothe and comfort beings. The body of 
Buddha 1s also like this, being a treasury of knowledge in which are collected all virtues: 
1Ÿ any sentient beings come 1n contact with the light of precious knowledge of the body of 
Buddha, they become the same as Buddha in appearance; If any see 1t their eye of reality 
1S purifled; wherever that lipht shines, 1t frees sentlent beings from the miserles Of 
poverty and ultimately imbues them with the bliss of enlightenment, but can perform 
great Buddha-works for all sentient beings. 


10) Tướng Thân Thứ Mười Của Đức Như Lai—The tenth characteristic of the body of 


a) 


b) 


Buddha: 

Ví như đại hải có đại như ý ma ni bửu vương tên là tạng trang nghiêm tất cả thế gian. 
Thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức. Tùy bửu vương nầy ở chỗ nào thời làm cho các 
chúng sanh tai hoạn tiêu trừ, sở nguyện đầy đủ. Nhưng chẳng phải chúng sanh ít phước 
đức mà được thấy như ý bửu vương nầy. Cũng vậy, thân Đức Như Lai tên là hay làm cho 
tất cả chúng sanh đều được hoan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu Như 
Lai, khen công đức Như Lai thời đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh tử. Giả sử tất cả 
thế giới, tất cả chúng sanh đồng thời chuyên tâm muốn thấy Đức Như Lai, đều làm cho 
được thấy, sở nguyện được đầy đủ: In the ocean ¡is a great wish-fulfilling jewel called 
treasury of adornments of all worlds, fully endowed with a million qualities, eliminating 
calamities and fulfilling wishes of beings wnerever 1t 1s. However, this Jewel cannot be 
seen by beings of little merit. The supreme wish-fulfilling Jewel of the body of Buddha 1s 
also like this; called able to gladden all beings, 1ƒ any sentient beings see the body of 
Buddha, hear the name, and praIse the virtues, they will all be enabled to escape forever 
the pains and 1ÏlIs of birth and death. Even 1f all beings in all worlds focus their minds all 
at once on the desire to see Buddha, they will all be enabled to see and their wish wIll be 
fulfñlled. 

Chẳng phải chúng sanh ít phước đức mà thấy được thân Như Lai, chỉ trừ thần lực tự tại 
của Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục. Nếu có chúng sanh nhơn thấy thân Phật 
bèn gieo căn lành nhẫn đến thành thục, vì thành thục nên mới khiến thấy được thân Như 
Lai. Chư đại Bồ Tát sở dĩ luôn thấy được tướng thân Đức Như Lai là vì do tâm lượng 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


9) 


2094 


khắp mười phương, vì sở hành vô ngại như hư không, vì vào đi vào khắp pháp giới, vì 
luôn trụ nơi chân thực tế, vì vô sanh vô diệt, vì bình đẳng trụ nơi tam thế, vì la hẳn mọi 
phân biệt, vì an trụ thệ nguyện tột hết thuở vị lai, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, vì mỗi 
mỗi thân đều trang nghiêm: The Buddha-body cannot be seen by sentient beings of little 
merit unless they can be tamed by the spiritual power of Buddha; If sentient beings, 
because of seeing the body of Buddha, plant roots of goodness and develop them, they 
are enabled to see the body of Buddha for their development. Great enlightening beings 
should see It thus, because their minds are measureless, pervading the ten directions, 
because their actions are as unhindered as space, because they penetrate everywhere In 
the realm of reality, because they abide ¡n the absolute truth, because they have no birth 
or death, because they remain equal throughout past, present, and future, because they 
are forever rid of all false điscriminations, because they continue the1r eternal vows, 
because they purIfy all worlds, because they adorn each Buddha-body. 


(FF) Thần Thông của chư Như Lai 
Spirttual powers 0ƒ the Buddha 


Mười Thân Thông của chư Như Lai— Ten spiritual powers of the Buddha: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phật có mười thần thông lực, Ngài có thể hóa thành tất cả những điều kỳ lạ 
ấy bằng cách nhập vào tam muội—According to the Avatamsaka Sutra, the Buddha has 
ten spiritual powers. He can achieve all these wonders by merely entering Into a certain 
SamadhI. 

Gia Trì Lực: Adhisthana (skt——Năng lực ban bố cho Bồ Tát để thành tựu mục đích của 
đời sống —The sustaining and inspiring power which ¡is given to the Bodhisattva to 
achieve the aim of his life. 

Thần Thông Lực: Vikurvita (skt)——Năng lực tạo ra các phép lạ—The power of working 
miracles. 

Uy Đức Lực: Anubhava (skt——Năng lực chế ngự——The power of ruling. 

Bổn Nguyện Lực: Purvapranidhana (skt)—The power of original vow. 

Túc Thế Thiện Căn Lực: Purva-sukrita-kusalamula (skt)—Năng lực của những thiện căn 
trong đời trước——The power of goodness practiced In his former lives. 

Thiện Tri Thức Nhiếp Thọ Lực: Kalyanamitra-parigraha (skt—Năng lực tiếp đón hết 
thảy bạn tốt—The power of receiving good friends. 

Thanh Tịnh Tín Trí Lực: Sraddhayajnanavisuddhi (skt)—Năng lực của tín và trí thanh 
tịnh—The power of pure faith and knowledge. 

Đại Minh Giải Lực: Udaradhimuktyavabhasapratilambha (skt)—Năng lực thành tựu một 
tín giải vô cùng sáng suốt —The power of attaining a highly illuminating faith. 

Thú Hướng Bồ Đề Thanh Tịnh Tâm Lực: Bodhisattvadhyasayaparisuddhi (skt)——Năng 
lực làm thanh tịnh tâm tưởng của Bồ Tát —The power of purifying the thought of the 
Bodhisattva. 


2095 


10) Cầu Nhất Thiết Trí Quảng Đại Nguyện Lực: Adhyasayasarva-jnana-pranidhana- 


Ù 


2) 


a) 


b) 
c) 


đ) 


©) 
3) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


4) 


prasthana (skt)—Năng lực khiến nhiệt thành hướng tới nhất thiết trí và các đại nguyện— 
The power of earnestly walking towards all-knowledge and original vows. 


(GG) Sự Trang Nghiêm của chư Như Lai 
Buddhas° Adorrn„nenf 


Mười Trang Nghiêm Vô Thượng Tối Thắng Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 33, có mười thứ tối thắng vô thượng trang nghiêm của chư Phật—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of supreme adornment of all 
Buddhas. 

Thân Như Lai trang nghiêm tối thắng. Chư Như Lai đều đủ đầy những đại nhơn tướng và 
tùy hình hảo—The first Buddhas' supreme physical adornement: All Buddhas have all 
the marks and refinements of øreatness. 

Ngữ trang nghiêm tối thắng vô thượng—The second Buddhas” supreme adornment of 
speech: 

Chư Như Lai đều đầy đủ sáu mươi thứ âm thanh: All Buddhas have sixty kinds of vocal 
sounds. 

Mỗi âm thanh có năm trăm phần: Each sound with five hundred elements. 

Mỗi phần có vô lượng trăm ngàn âm thanh tịnh dùng để nghiêm hảo: Each element with 
countless hundreds of thousands of pure , clear tones adorning It. 

Có thể ở trong tất cả chúng khắp pháp giới không sợ hãi, đại sư tử hống diễn nói pháp 
nghĩa thậm thâm của Như Lai: They are able, in the midst of all groups ¡in the cosmos, 
without any qualms or fears, to roar the great lion”s roar, expounding the meaning of the 
extremely profound teaching of The Enlightened. 

Chúng sanh được nghe không ai là chẳng hoan hỷ, tùy căn dục của họ đều được điều 
phục: So that all who hear are delighted and are edified according to their faculties and 
I1nclinations. 

Ý trang nghiêm tối thắng vô thượng—The third supreme mental adornment of Buddhas: 
Chư Như Lai đều có đầy đủ thập lực, các đại tam muội: All Buddhas are endowed with 
the ten powers, the øreat concenfratIons. 

Mười tám pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp: The eighteen unique qualities, adorning 
their mental activities. 

Chỗ có cảnh giới đều thông đạt vô ngại: In their sphere of operation, they comprehend 
and master all enlightening principles without obstruction. 

Tất cả Phật pháp đều được vô dư pháp giới trang nghiêm để dùng trang nghiêm: All 
attain the adornmentfs of the all-Inclusive cosmos of their reality as their adornment. 

Pháp giới chúng sanh tam thế tâm hành đều riêng khác, mà trong một niệm đều thấy rõ 
cả: They are able to clearly perceive ¡n a single instant the mental patterns, past, present, 
and future, each different, of the beings of the cosmos. 

Quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng——The fourth Buddhas” supreme adornment 
of light: 


a) 


x  x  x x %x *% 


5) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
6) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
8) 
h) 


7) 


a) 


b) 


2096 


Chư Như Lai hay phóng vô số quang minh: All Buddhas are able to emanate countless 
beams of lipht. 

Mỗi mỗi quang minh có vô lượng lưới quang minh—Each beam of light accompanied by 
untold webs of light: 

Chiếu khắp tất cả Phật độ: Illuminating all Buddha-lands. 

Diệt trừ đen tối của tất cả thế gian: Destroying the darkness in all worlds. 

Thị hiện vô lượng chư Phật xuất thế: Revealing the emergence of innumerable Buddhas. 
Thân Phật bình đẳng thảy đều thanh tịnh: Their bodies equal, all pure. 

Chỗ làm Phật sự đều không luống uống: Their Buddha-works all effective. 

Hay làm cho chúng sanh đến bậc bất thối chuyển: Able to cause sentient beings to reach 
nonregression. 

Lầa si hoặc của thế gian, hiện vi tiếu trang nghiêm tối thắng vô thượng —The fifth 
Buddhas” supreme adornment of a smile, free from the delusion and confusion of the 
world: 

Chư Như Lai lúc hiện mỉm cười, đều ở nơi miệng phóng ra trăm ngàn ức na do tha a tăng 
kỳ quang minh: When the Buddhas smile, zillions of rays of light radiate from their faces. 
Mỗi quang minh đều có vô lượng bất tư nghì các thứ màu chiếu khắp mười phương tất cả 
thế giới: Each light having innumerable, inconceivably many hues of all kinds, lighting up 
all the worlds in the ten directions. 

Trong đại chúng phát lời thành thực: Among the masses they utfer truthful words. 

Thọ ký đạo vô thượng chánh giác cho vô lượng vô số bất tư nghì chúng sanh: Giving 
innumerable, counfless, Inconceivably many sentient beings directions for supreme 
complete perfect enlightenment. 

Pháp thân trang nghiêm tối thắng vô thượng—The sixth Buddhas” supreme adornment of 
the reality-body: 

Chư Như Lai đều có pháp thân thanh tịnh vô ngại: All Buddhas have the reality-body, 
pure, unobstructed. 

Nơi tất cả pháp thông đạt rốt ráo: With ultimate comprehension of all truths. 

Trụ nơi pháp giới không có biên tế: Abiding in the cosmos of reality, without bounds. 
Dầu ở thế gian mà chẳng tạp với thế gian: Though being in the world, not getting mixed 
up with the world. 

Rõ thật tánh thế gian: Understanding the true nature of the world. 

Thực hành pháp xuất thế: Acting on transmundane principles. 

Dứt đường ngôn ngữ: Beyond the power of speech. 

Siêu uẩn xứ giới: Transcending the realms of matter sense. 

Thường diệu quang minh trang nghiêm tối thắng vô thượng—The seventh Buddhas' 
supreme adornment of constant subtle light: 

Chư Như Lai đều có vô lượng thường quang minh vi diệu, vô số những thứ sắc tướng 
dùng làm nghiêm hảo: AII Buddhas have infinite constant subfle lights with untold colors 
of all kinds adorning them. 

Lầm tạng quang minh, xuất sanh vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười 
phương không chướng ngại: Forming a treasury of light producing Infinte orbs of light 
1lluminating the ten directions without obstructfion. 


8) 
a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2097 


Diệu sắc trang nghiêm tối thắng vô thượng——The eighth Buddhas' supreme adornment of 
sublime forms: 

Chư Như Lai đều có vô biên diệu sắc: All Buddhas have boundless sublime forms. 

Khả ái diệu sắc: Delightful sublime forms. 

Thanh tịnh diệu sắc: Pure sublime forms. 

Tùy tâm hiện diệu sắc: Sublime forms that appear in accordance with the mind. 

Diệu sắc che chói tất cả ba cõi: Forms that outshine all in the realms of desire, form and 
formlessness. 

Diệu sắc đến bỉ ngạn vô thượng: Unexcelled sublime forms arriving at the other shore. 
Chủng tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng——The ninth Buddhas” supreme adornment of 
human character: 

Chư Như Lai đều sanh trong tam thế Phật chủng: All Buddhas are born ¡in the family of 
Buddhas of past, present, and future. 

Chứa những báu lành rốt ráo thanh tịnh không có lầm lỗi, rời sự khinh chê của thế gian: 
Accumulate myriad treasures of virtue, ultimately pure, without fault, impeccable. 

Là chỗ trang nghiêm nhứt của diệu hạnh thanh tịnh thù thắng trong tất cả các pháp: 
Being adorned by the most pure, refined acts among all things. 

Thành tựu đầy đủ nhứt thiết chủng trí, chủng tộc thanh tịnh không ai khinh chê được: 
Fully accomplishing total knowledge and character beyond reproach. 


10) Đại từ đại bi công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng—The tenth Buddhas” supreme 


a) 


b) 


Œ) 


Ù 


adornment of the qualities of great kindness and compassion: 

Chư Như Lai dùng đại bi lực trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh tịnh không có những 
khát ái, thân hành đã dứt hẳn, tâm đã khéo giải thoát, người thấy không chán, đại bi cứu 
hộ tất cả thế gian: All Buddhas array themselves with the power of great compassion. 
Ulumately pure, without any cravings, their physical actions forever at rest, their minds 
well liberated, so that none tire of seeing them, saving all worldly beings. 

Là phước điển đệ nhứt, là bực thọ cúng vô thượng, thương xót lợi ích cho tất cả chúng 
sanh đều làm cho họ thêm lớn vô lượng phước đức trí huệ: The foremost fields of 
blessing, the most worthy recipients, mercifully helping all sentilent beings to develop 
sfores of unlimited virtue and knowledge. 


(HH) Trí của chư Như Lai 
Buddha°s powers 0ƒ understanding 
Buddha°s wisdom 


Mười Điều Biết Hết Tất Cả Các Pháp Không Thừa Sót Của Chư Như Lai—Ten 
exhaustive knowledges oƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều 
biết hết tất cả các pháp không thừa sót của chư Phật—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten exhaustive knowledges of all Buddhas. 

Biết hết tất cả pháp quá khứ không thừa sót: They know all things of the past 
exhaustively. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2098 


Biết hết tất cả pháp vị lai không thừa sót: They know all things of the future 
exhaustively. 

Biết hết tất cả pháp hiện tại không thừa sót: They know all things of the present 
exhaustively. 

Biết hết tất cả pháp ngôn ngữ không thừa sót: They know all principles of language 
exhaustively. 

Biết hết tất cả tâm chúng sanh không thừa sót: They know all sentient beings” minds 
exhaustively. 

Biết hết tất cả những phần vị thượng trung hạ thiện căn của chư Bồ Tát không thừa sót: 
The know all the varlous ranks, high, middling, and low_ of the roots of goodness of 
Enlightening Beings. 

Biết hết tất cả trí viên mãn và công đức của chư Phật không thừa sót: They know all 
Buddhas" complete knowledge and virtues do not Increase or decrease. 

Biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi không thừa sót: They know all phenomena come 
from 1nterdependent origination. 

Biết hết tất cả đạo thế gian không thừa sót: They know all world systems exhaustively. 


10) Biết hết tất cả thế giới chủng, trong tất cả pháp giới những sự sai biệt như lưới Thiên Đế 


không thừa sót: They know all the different phenomena in all worlds, interrelated In 
Indra”s net. 


(II) Mười Niệm Niệm Xuất Sanh Trí Của Chư Phật: Mười thứ niệm niệm xuất sanh trí của 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)—Ten kinds of instantly creative knowledge of 
the Buddhas (The Flower Adornment Sutra—Chpater 33). 

Trong một niệm, tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, từ cõi trời giáng xuống: 
AlI Buddhas can, In a single Instant, appear to descend from heaven In infinite worlds. 
Trong một niệm, tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ sanh: All 
Buddhas can, In a single Instant, manifest birth as Enlightening Beings In Infinite worlds. 
Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia học đạo: Manifest renunciation of 
the mundane and study of the way to liberation 1n mnfinite worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội Bồ Đề thành Chánh Đẳng Chánh 
Giác: Manifest attainment of true enlightenment under enlightenment trees In Infinite 
worlds. 

Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân: Manifest turning 
the wheel of the Teaching In infinite worlds. 

Tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư 
Phật: Manifest education of sentient beings and service of the enlightened in Infinite 
worlds. 

Tất cả chư Phật trong một niệm, đều hay thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều 
loại thân Phật: AlI Buddhas, In a single Instant, manifest untold variety of Buddha-bodies 
In Imnfinite worlds. 

Tất cả chư Phật, trong một niệm, thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm, vô 
số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại của Như Lai: All Buddhas can, in a single instant, 
mamifest all kinds of adornments In Infinite worlds, innumerable adornments, the freedom 
of the enlightened, and the treasury of omniscIence. 


3) 


2099 


Tất cả chư Phật, trong một niệm, đều thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng vô số chúng 
sanh thanh tịnh: All Buddhas can, in a single 1nstant, manifest countless of pure beings 1n 
infimte worlds. 


10) Trong một niệm, tất cả chư Phật—AlI Buddhas can, ïn a single instant: 


a) 


b) 
c) 
đ) 
©) 


Đều hay thị hiện vô lượng tam thế chư Phật: Manifest the Buddhas of past, present and 
future In Infinite worlds. 

Nhiều loại căn tánh: With various faculties and characters. 

Nhiều cách tỉnh tấn: Various energies. 

Nhiều thứ hạnh giải: Various practical understandings. 

Ở trong tam thế thành Chánh Đẳng Chánh Giác: Attaining true enlightenment in the past, 
present and future. 


(HI)Mười Nhất Thiết Trí Mà Chư Như Lai Hằng Trụ— Ten stations oƒ omniscience 6ƒ all 


Ù 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


5) 


6) 


7) 


Buddhas: Mười điều trụ nơi nhứt thiết trí của chư Như Lai theo kinh Hoa nghiêm, phẩm 
38—Ten statlons of omnisclence of all Buddhas, according to the Flower Adornment 
Sutra, chapter 38. 

Chư Như Lai ở trong một niệm đều biết tâm tất cả chúng sanh và tâm sở hành trong tam 
thế: All Buddhas ¡nstantly know the minds and mental patterns of all sentient beings of 
pasf, present and future. 

Chư Như Lai ở trong một niệm đều biết tam thế tất cả chúng sanh chứa nhóm các nghiệp 
và nghiệp báo: AlI Buddha instantly know the acts and the resulting consequences of 
those acts amassed by all sentient beings in the past, present and future. 

Chư Như Lai trong một niệm đều biết tất cả chúng sanh tùy sở nghi mà dùng tam luân 
giáo hóa điều phục: All Buddhas instantly know the needs of all sentient beings and 
teach and civilize them by means of correct diagnosis, prescription, and occult influence. 
Điều trụ nơi nhứt thiết trí thứ tư The fourth station of omniscience: 

Chư Như Lai ở trong một niệm biết hết pháp giới tất cả chúng sanh chỗ có tâm tướng: All 
Buddhas Iinstantly know the mental characteristics of all sentient beings 1n the cosmos. 

Ở tất cả xứ khắp hiện Phật xuất thế: Manifest the emergence of Buddhas in all places. 
Khiến những chúng sanh nầy đều được phương tiện nhiếp thọ: Take those beings into 
their care by expedient means. 

Chư Như Lai ở trong một niệm tùy khắp tâm nhạo dục giải của tất cả chúng sanh trong 
pháp giới mà thị hiện thuyết pháp cho họ được điều phục: All Buddhas instantly manifest 
©expositions of teaching according to the mental inclinations, desires, and understanding of 
all sentient beings In the cosmos, causing them to become civilized. 

Chư Như Lai ở trong một niệm đều biết tâm sở thích của tất cả chúng sanh trong pháp 
giới mà vì đó hiện thần lực: All Buddhas instantly know the inclinations of the minds of 
all sentient beings In the cosmos and manifest spiritual powers for them. 

Chư Như Lai ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy theo tất cả chúng sanh đáng được hóa 
độ mà thị hiện xuất thế, vì họ mà nói thân Phật chẳng nên thủ trước: All Buddhas 
Iinstantly manifest appearance In all places according to all the sentient beings who may 
be taught, and explain to them that the embodiment of Buddha 1s not graspable. 


8) 


9) 


2100 


Chư Như Lai ở trong một niệm đến khắp pháp giới tất cả chỗ, tất cả chúng sanh, tất cả 
lục đạo: AII Buddhas Instantly reach all places In the cosmos, all sentient beings, and 
therr particular paths. 

Chư Như Lai ở trong một niệm tùy các chúng sanh có ai nhớ tưởng, không chỗ nào mà 
chư Phật không đến: All Buddhas instantly go in response to any beings who think of 
them, wherever they may be. 


10) Chư Như Lai ở trong một niệm đều biết chỗ hiểu và ý muốn của tất cả chúng sanh, và vì 


họ mà thị hiện vô lượng sắc thân: All Buddhas know the understanding and desires of all 
sentient beings and manifest Iimmeasurable physical forms for their benefit. 


(IV)Mười Điều chư Như Lai đều biết Thực Hành Pháp Tự Tại Vô Nhị—Ten kinds oƒ 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


mastery 0ƒ nondual action 0ƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33), có mười 
điều vô nhị thực hành pháp tự tại của chư Phật—According to the Flower Adornment 
Sutra, there are ten kinds of mastery of nondual action of all Buddhas. 

Tất cả chư Phật đều hay khéo nói lời thọ ký, quyết định không hai: All Buddhas can 
speak words of prediction of enlightenment, definitively, without duality. 

Tất cả chư Phật đều hay tùy thuận tâm niệm của chúng sanh, làm cho ý họ được thỏa 
mãn, quyết định không hai: All Buddhas can satisfy sentient beings according to their 
wishes, definitely, without duality. 

Chư Phật đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không hai: AII 
Buddhas can manifest be awake to all truths and expound their meaninss, defimtively, 
without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là một sát na, quyết định không hai: AII Buddhas 
have all the wisdom and knowledge of the Buddhas of past, future and present, 
definitively, without duality. Chư Phật luôn có đầy đủ tam thế Phật trí huệ, quyết định 
không hai: 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả sát na là một sát na, quyết định không hai: AII Buddhas 
know that all Instants, past, future and present, are one 1nstant, definitely, without duality. 
Chư Phật đều biết tam thế tất cả cõi Phật, vào một cõi Phật, quyết định không hai: All 
Buddhas know that all past, future and present Buddha-lands Iinhere in one Buddha-land, 
definitively, without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả lời Phật, là một lời Phật, quyết định không hai: All 
Buddhas know the words of all Buddhas of all times are the words of one Buddha, 
definitely, without duality. 

Chư Phật đều biết tam thế tất cả chư Phật, cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể tánh 
bình đẳng, quyết định không hai: All Buddhas know that all Buddhas of all times and all 
the beings they teach are essentially equal, definitely, without duality. 

Chư Phật đều biết thế pháp và Phật pháp, tánh không sai khác, quyết định không hai: All 
Buddhas know that worldly phenomena and Buddhist principles are essentially not 
different, definitely, without duality. 


10) Chư Phật đều biết tất cả tam thế chư Phật có bao nhiêu thiện căn đều đồng một thiện 


căn, quyết định không hai: All Buddhas know that the roots of goodness of all Buddhas of 
all times are the same one root of goodness, definitely, without duality. 


(V) Thập Như Lai Trí 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


2101 





Ten Buddha”s powers 0ƒ understanding or wisdom: 

Tam thế trí: Perfect understanding of past, present, and future. 

Phật pháp trí: Perfect understanding of Dharma. 

Pháp giới vô ngại trí: Unimpeded understanding of the whole Buddha realm. 

Pháp giới vô biên trí: Unlimited or infinte understanding of Dharma. 

Sung mãn nhứt thiết thế giới trí: Understanding of Ubiquity. 

Phổ chiếu nhứt thiết thế giới trí: Understanding of Universal enlightenment. 

Trụ trì nhứt thiết thế giới trí: Understanding of omnipotence or universal control. 

Tri nhứt thiết chúng sanh trí: Understanding of omniscience regarding all living beings. 
Tri nhứt thiết pháp trí: Understanding of omniscience regarding laws of universal 
salvation. 


10) Tri vô biên chư Phật trí: Understanding of omniscience regarding all Buddha”s wisdom. 


(VIMười Trí Của Chư Phật: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười trí của chư Phật— 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of knowledge 
of all Buddhas. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp không chỗ xu hướng, mà hay xuất sanh hồi hướng 
nguyện trí: All Buddhas know all things have no aim, yet they can produce knowledge of 
dedicated undertaking. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp đều không có thân, mà hay xuất sanh thanh tịnh thân 
trí: AII Buddhas know all things have no body, yet they can produce knowledge of pure 
body. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp bổn lai không hai, mà hay xuất sanh khả năng giác 
ngộ trí: All Buddhas know all things are fundamentally nondual, yet they can produce 
knowledge capable of awareness and understanding. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp vô ngã vô chúng sanh, mà hay xuất sanh điều phục 
chúng sanh trí: AlI Buddhas know all things have no self and no being, yet they can 
produce knowledge to cIvilize beings. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp bổn lai vô tướng, mà hay xuất sanh liễu ngộ chư 
tướng trí: All Budhas know all things fundamentally have no marks, yet they can produce 
knowledge of all marks. 

Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành hoại, mà hay xuất sanh liễu ngộ thành 
hoại trí: All Buddhas know all worlds have no becoming or decay, yet they can produce 
knowledge of becoming and decay. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp không có tạo tác, mà hay xuất sanh tri quả nghiệp trí: 
AlI Buddhas know all things have no creation, yet they can produce knowledge of the 
effect of action. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp không có ngôn thuyết, mà hay xuất sanh liễu ngôn 
thuyết trí: All Buddhas know all things have no verbal explanation, yet they can produce 
knowledge of verbal explanation. 

Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp không có nhiễm tịnh, mà hay xuất sanh tri nhiễm tịnh 
tí: All Buddhas know all things have no defilement or purity, yet they can produce 
knowledge of defilement or purIty. 


2102 


10) Tất cả chư Như Lai biết tất cả pháp không có sanh diệt, mà hay xuất sanh liễu sanh diệt 


trí: All Buddhas know all things have no bírnth or extinction, yet they can produce 
knowledge of birth and extinction. 


(VIIMười Trí Lực của chư Như Lai— Ten great powers 0ƒ Buddha: Dasa-tathagata-balani 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


(skt)—Mười đại lực của Phật —Như Lai Cụ Túc Thập Lực. 

Trị thị phi xứ Trí lực: The power of knowing (understanding) from awakening to what 1s 
and what is not the case—Trong mọi trường hợp, Phật có trí lực cho chúng ta biết giữa 
đúng và salI—ln any situation, the Buddha can tell us If it is according to principle or not; 
whether something holds good or not (the wisdom power of knowing points of 
enlightenment and non-enlightenment). 

Tri tam thế nghiệp báo trí lực: The power of knowing karmic retributions throughout the 
three periods of time——Phật biết những nhân mà chúng sanh trong tam giới đã gieo trong 
tam thế và hậu quả của nó—The Buddha knows what kinds of causes every living being 
1n the three realms throughout the past, the present and the future has planted, and what 
retributions each being 1s receiving as a result (the wisdom power of knowing the karmic 
retrIbution of the three periods of time). 

Tri chư Thiên giải thoát tam muội Trí lực: The wisdom power of knowing all Dhyanas, 
Liberation, and Samadhis—Phật biết và đã kinh qua tứ thiển, bát giải thoát, và chín giai 
đoạn tam muội —The Buddha knows and has experienced the four Dhyanas, eight 
Liberations, and nine Successive Stages of SamadhI. 

Tri chúng sanh tâm tánh trí lực: Trí biết tất cả căn cơ thượng hạ của chúng sanh—The 
wIsdom power of knowing all facultles, whether supe€rlor Or InÍerlor (SUp€rTIOrIfy OF 
baseness of the roots of all living beings). The Buddha knows what the basic disposition 
of every living being 1s like. 

Tri chủng chúng giải trí lực: The wisdom power of knowing the various realms—Phật đã 
đạt đến trạng thái cao nhứt, đã vượt ra tam giới, nên Ngài biết rất rõ mọi trạng thái trong 
đó—The Buddha has already reached the highest states, has transcended the three 
realms, so he 1s very clear about all the states within them. 

Tri chủng chủng giới trí lực: The wisdom power of knowing the various understandings— 
Phật biết rõ mức độ hiểu biết của từng chúng sanh (chúng sanh nào thông minh lanh lợi, 
chúng sanh nào căn tánh ám độn) —The Buddha knows very distinctly the level of 
understanding of each living being (intelligent with keen understanding or dull and don”t 
understand). 

Tri nhứt thiết sở đạo trí lực: The wisdom power of knowing where all paths lead—Phật 
biết từng quả vị của con đường tu tập (nếu bạn tu tập tứ diệu đế, thì bạn có thể đắc một 
trong tứ Thánh quả; nếu bạn tu tập thập nhị nhơn duyên, bạn có thể trở thành Độc giác 
Phật; nếu bạn tu tập lục Ba la mật, một ngày nào đó bạn có thể trở thành Bồ Tát) —The 
Buddha knows the fruit obtained through each way of cultivation (If you practice the four 
noble truths, you can cerfIfy to the four fruifs of Arhatship; 1Ÿ you practice the twelve links 
of conditioned origination, you can become an Enlightened One to conditions; If you 
practice the six paramitas, you can become a Bodhisattva someday). 

Trị Thiên nhấn vô ngại trí lực: The wisdom power of knowing through the heavenly eye 
without obstruction—Phật có thể nhìn thấy một cách tuyệt đối mọi sự mọi vật ngay cả 


3) 


2103 


trong những tầng trời cao nhất, vì không có thứ gì có thể cẩn ngăn được toàn nhãn của 
Phật The Buddha can see absolutely everything, even up to the hiphest heavens, for 
nothing can obstruct the Buddhaˆs perfect eyes. 

Trị túc mạng vô lậu trí lực: The wisdom power of knowing previous lives without 
outflows—Phật biết rất rõ mọi chúng sanh đã từng là cái gì trong đời quá khứ, hoặc trong 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay đi về trong hành trình Bồ Tát đạo —The Buddha knows 
very clearly what every living being was in Ifs past lives; whether 1t was in an animai, 
hungry ghost, hell, or whether 1t 1s a returning Bodhisattva. 


10) Tr¡ vĩnh đoạn tập khí trí lực: The wisdom power of knowing from having cut off all habits 


Ù 


2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
? 
8) 
9) 


forever—Phật đã thấy và đã từ bỏ mọi thói hư tật xấu, và sẽ chẳng bao giờ những vấn để 
nây có thể trở lại với Ngài—The Buddha has already seen through all habits and put 
them down, and wIll never have any of those problems again. 


(H) Trụ Xứ của chư Như Lai 
Buddhas° Abodes 


Mười Chỗ Trụ của chư Như Lai (Thập Pháp Trụ)— Ten Buddhas? Abodes: Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười pháp trụ, để an trụ tất cả các pháp của chư Phật— 
According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of abode, 
abiding therein in all things of all Buddhas. 

Chư Phật trụ nơi giác ngộ tất cả pháp giới: All Buddhas abide in awareness of all realms 
Of realIty. 

Chư Phật trụ nơi đại bị ngữ: AlI Buddhas abide in compassion speech. 

Chư Phật trụ nơi bổn đại nguyện: All Buddhas abide 1n the fundamental great vow. 

Chư Phật trụ nơi chẳng bỏ điều phục chúng sanh: All Buddhas abide in persistence in 
civilizing sentient beings. 

Chư Phật trụ nơi pháp không tự tánh: All Buddhas abide In the principle of absence of 
selfhood. 

Chư Phật trụ nơi bình đảng cứu độ chúng sanh: All Buddhas abide in impartial salvation. 
Chư Phật trụ nơi pháp không quên mất: All Buddhas abide in recollection of truth. 

Chư Phật trụ nơi tâm không chướng ngại: All Buddhas abide in the unobstructed minds. 
Chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định: All Buddhas abide in the constantly rightly 
concentrated minds. 


10) Chư Phật trụ vào khắp tất cả pháp chẳng trái tướng thực tế: AII Buddhas abide in equal 


comprehension of all things without violating the character of ultimate reality. 





Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2104 


(JJ) Tự Tại của chư Như Lai 
Buddhas) masteries 0ƒ selƒ-control 


Mười Tự Tại của chư Như Lai: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự tự tại— 
According to the Avatansaka Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of masterles of self- 
control: 

Mệnh Tự Tại: Ayurvasita (skt)—Sự điều ngự về thời gian của đời sống——Mastery over 
the duration of Life. 

Tâm Tự Tại: Cittavasita (skt—Sự điều ngự cái tâm có thể đi vào mọi hình thức có thể 
được của sự tu tập định—Mastery over the mind which can enter into every possible form 
of self-concentration. 

Tài Tự Tại: Parishkara (skt)——Năng lực về vô số trang nghiêm nhờ đó vị Bồ Tát làm 
phong phú các thế giới—Power over an infinite variety of embellishment whereby the 
Bodhisattva enriches the worlds. 

Nghiệp Tự Tại: Karmavasita (sk—Chịu sự hành tác của nghiệp theo trường hợp đòi 
hỏi—Submitting himself to the working of karma as the case requires. 

Thọ Sanh Tự Tại: Upapatti (skt)—Điều ngự sự tái sanh để Ngài có thể sinh ra trong bất 
cứ thế giới nào—Mastery over births so that He can be born in any world. 

Giác Tự Tại: Adhimukti (skt)——Năng lực nhìn thấy chư Phật đây khắp vũ trụ—The power 
Of seeing the Buddhas filling up the entire unIverse. 

Nguyện Tự Tại: Pranidhana-vasita (skt——Năng lực đạt chứng ngộ bất cứ lúc nào và bất 
cứ ở đâu như Ngài muốn—The power of attaining enlightenment at any moment and in 
any place as He wIlls. 

Thần Lực Tự Tại: Riddhivasita (sk)——Năng lực thi triển mọi loại thần thông——The power 
of exhibiting all kinds of miraculous works. 

Pháp Tự Tại: Dharmavasita (sk)—Khả năng giảng dạy Phật pháp trong tất cả mọi khía 
cạnh có thể có của giáo lý nhà Phật —The ability of teaching Buddhism in all its possible 
aSpects. 


10) Trí Tự Tại: Jnanavasita (skÐ—Năng lực hiểu biết mà nhờ đó Ngài phát hiện trong mỗi ý 


tưởng của Ngài một năng lực kỳ diệu và sự an tịnh toàn hảo của Đức Như Lai để đưa đến 
sự thể chứng Bồ Để—The power of understandinsg whereby He reveals in every thought 
ofHIs Tathagata` wonderful powers and perfect serenity leading to the realization of the 
BodhI. 


(KK) Tướng Xuất Hiện của chư Như Lai 
Buddhas° Characteristics 0ƒ ManjestaHion 


Mười Tướng Xuất Hiện Của Đức Như Lai: Ten types of characteristics of manifestation 
of a Buddha—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Như Lai Xuất Hiện (37), có mười tướng 
xuất hiện của Đức Như Lai—According to The Flower Ornament Scripture, Chapter 
Manifestation of Buddha (37), there are ten types of characteristics of manifestation of 
Buddha. 


Ũ 


a) 


1) 

¡) 
ii) 
iv) 


b) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


2105 


Tướng Xuất Hiện Thứ Nhất Của Như Lai —The first characteristic of the manifestation of 
a Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới nầy, chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một 
sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới thành, những là nổi 
giăng mây lớn, tuôn xối mưa lớn, có bốn thứ phong luân nối tiếp nhau làm sở y và bốn 
thứ đại trí phong luân—It 1s as a billion-world universe 1s not formed Jjust by one 
condition, not by one phenomenon, 1t can be formed only by innumerable conditions, 
innumerable things. That 1s to say, the rising and spreading of great clouds and showering 
Of great rain produce four kinds of atmosphere, continuously making a basis and four 
kinds of atmosphere of great knowledge of the enlightened. 

Tứ Phong Luân Nối Tiếp Làm Sở Y, được tạo nên bởi cộng nghiệp của chúng sanh và 
thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi 
mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành Đại Thiên thế giới. Pháp 
tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, 
nhưng Đại Thiên thế giới vẫn được thành tựu —Four kinds of atmosphere, continuously 
make a basis, which produced by the Joint actions of sentient beings and by the roots of 
goodness of Enlightening Beings, enabling all sentient beings to get the use of what they 
need. Innumerable of such causes and conditions form the universe. lt 1s such by the 
nature of things, there 1s no producer or maker, no knower or creator, yet the worlds come 
to be: 

Năng Trì Phong luân, có khả năng trì đại thủy: The holder, which can hold the great 
Wat€TsS. 

Năng Tiêu Phong Luân, có khả năng tiêu đại thủy: The evaporator, which can evaporate 
the great waters. 

Kiến Lập Phong luân, có khả năng kiến lập tất cả các xứ sở: The structure, which can set 
up all places. 

Trang Nghiêm Phong Luân, có khả năng trang nghiêm và phân bố các điều thiện xảo: 
The arrangement, which can arrange and distribute all the goodness. 

Tứ Đại Trí Phong Luân. Đức Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác như vậy, pháp tánh 
như vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu —Four kinds of atmosphere of great 
knowledge of The Enlightened. The Buddhas' attainment of enlightenmernt in this way 1S 
thus by the nature of things, without productfion or creation, 1t nevertheless takes place: 
Đại Trí Phong Luân Đà La Ni niệm trì chẳng quên vì hay trì tất cả đại pháp vân đại pháp 
vũ của Như Lai: The atmosphere of great knowledge of mental command able to retain 
memory without forgetting, being able to hold the great clouds and rain of teachings of all 
Budhas. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Chỉ Quán vì hay tiêu diệt tất cả phiển não: The 
atmosphere of great knowledge producing tranguiliy and Insight, being able to 
evaporate all afflictions. 

Đại Trí Phong Luân Hồi Hướng Thiện Xảo vì hay thành tựu tất cả thiện căn: The 
atmosphere of great knowledge of skillful dedication, being able to perfect all roots of 
øoodness. 

Đại Trí Phong Luân Xuất Sanh Ly Cấu Sai Biệt Trang Nghiêm vì khiến quá khứ những 
chúng sanh được hóa độ, thiện căn của họ thanh tịnh, thành tựu sức thiện căn vô lậu của 
Như Lai: The atmosphere of great knowledge producing undefiled, varlegated, 


2) 


3) 


4) 


3) 


2106 


magnificient arrays of adornments, causing the roots of goodness of all beings taught In 
the past to be purified, and consummating the power of the untainted roots of goodness of 
The Enlightened. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Nhì Của Như Lai—The second characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới lúc sắp thành lập, mây lớn tuôn mưa gọi là hồng chú. 
Tất cả phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ Đại Thiên thế giới. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, gọi là thành 
tự Như Lai xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm chí hẹp kém không thọ được, không trì 
được, chỉ trừ sức tâm tương tục của chư Đại Bồ Tát —]ust as when billion-world universe 
1s about to form, the rain falling from the great clouds, call “the deluge,” cannot be 
absorbed or held by any place except the universe when It 1s about to form, in the same 
way when the Buddha rouses the clouds of the Great Teaching and showers the raIn of 
the Great Teaching those of the two lesser vehicles, whose minds and wills are narrow 
and weak, cannot absorb or hold it; this 1s possible only for the Great Enlightening Beings 
with the power of mental confinuIty. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Ba Của Như Lai— The third characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như chúng sanh vì do nghiệp lực, mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi 
không về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác, do sức thiện căn của 
chư Bồ Tát, nổi đại pháp vân, tuôn đại pháp vũ, cũng không đến từ đâu, đi chẳng đến 
đâu—]ust as sentient beings, by the force of their acts, shower rain from great clouds, 
which do not come from anywhere or go anywhere, In the same way Great Enlightening 
Beings, by the power of their roots of goodness, rouse the clouds of the Great Teaching 
and shower the rain of the Great Teaching, yet 1t comes from nowhere and øgoes nowhere. 
Tướng Xuất Hiện Thứ Tư Của Như Lai—The Fourth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn. Trong Đại Thiên thế giới tất cả chúng sanh 
không biết được số. Nếu muốn tính đếm, chỉ luống phát cuồng. Duy có Ma Hê Thủ La, 
chủ của Đại Thiên thế giới, do sức thiện căn đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một giọt đều 
biết rõ cả. Cũng vậy, Đức Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác nổi đại pháp vân, tuôn đại 
pháp vũ, tất cả chúng sanh, Thanh Văn Duyên Giác đều không biết được. Nếu muốn 
nghĩ lường, tâm ắt cuồng loạn. Chỉ trừ Đại Bồ Tát, chủ của tất cả thế gian, do sức giác 
huệ đã tu từ quá khứ, nhẫn đến một văn một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ— 
Just as no beings In the universe can count the drops of rain pouring from great clouds, 
and would go crazy 1f they tried, for only overlord god of the universe, by the power of 
roots of goodness cultivated In the past, 1s aware of every single drop, In the same way 
the Buddha produces great clouds of teachings and showers great rain of teachings that 
all sentient beings, seekers of personal salvation and self-enlightened ones cannot know, 
and they would surely go mad I1 they tried to assess them in thought; only the Great 
Enlightening Beings, lords of all worlds, by the power of awareness and intellect 
culfivated In the past, comprehended every single expression and phrase, and how they 
enter beings” minds. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Năm Của Như Lai—The fifth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn tuôn mưa, cũng như Đức Như Lai xuất hiện nổi đại pháp vân, 
tuôn đại pháp vũ—It is as when great clouds shower rain. The Buddha”s manifestation 1s 
also like this, producing great clouds of teaching, showering great rain of teaching. 


b) 


đ) 


6) 


7) 


2107 


Có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt, diệt được hỏa tai. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên là năng diệt, hay diệt tất cả phiền não của chúng sanh: There is a great 
cloud raining called the extinguisher, because 1t can extinguish fire. In the same manner, 
the Buddha”s great rain of teaching also called extinguisher because 1t can extinguish all 
senfient beings°afflictions. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi, năng khởi đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai 
có đại pháp vũ tên là năng khởi, hay khởi tất cả thiện căn của chúng sanh: There is a 
great cloud raining called producer, because 1t can produce floods. In the same manner, 
the Buddha”s great rain of teaching also called producer because 1t can produce all 
sentilent beings” roots of goodness. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ, hay ngăn đại thủy. Cũng như vậy, Đức Như Lai có 
đại pháp vũ tên năng chỉ, hay ngăn kiến hoặc của tất cả chúng sanh: There ¡s a great 
cloud raining called stopper, because 1t can stop floods. In the same manner, the 
Buddhaˆs also has a great rain of teaching called stopper because 1t can stop all sentient 
beings” delusions of views. 

Có mây lớn mưa lớn tên là năng thành, hay thành tất cả các báu ma ni. Cũng như vậy, 
Đức Như Lai cũng có đại pháp vũ tên là năng thành vì nó hay thành tất cả trí huệ pháp 
bửu: There is a great cloud raining called maker, because it can make all kinds of jewels. 
The Buddha also has a great rain of teaching called maker because 1t can make all Jewels 
of wIsdom. 

Có mây lớn mưa lớn tên phân biệt, hay phân biệt Tam thiên Đại thiên thế giới. Đức Như 
Lai cũng có đại pháp vũ tên phân biệt, vì có khả năng phân biệt tất cả tâm sở thích của 
chúng sanh: There 1s a great cloud raining called distinguisher, because 1t can đistinguish 
the billion worlds of the universe. The Buddha also has a great rain of teaching called 
distinguisher because It distinguishes the Inclinations of all sentient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Sáu Của Như Lai— The sixth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như mây lớn mưa lớn tuôn nước đồng một vị mà tùy những chỗ mưa có vô 
lượng sai biệt. Đức Phật cũng vậy, xuất hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà tùy 
sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt—Just as the great clouds rain water of one 
flavor, yet there are innumerable differences according to where 1t rains, in the same way 
Buddha appearing 1n the world rains water of teaching of one flavor of great compassion, 
yet his sermons according to the needs of the situation are Infinitely variegated. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Bảy Của Như Lai—The seventh characteristic of manifestation of 
a Buddha: Ví như Đại Thiên thế giới, lúc mới thành lập, trước hết thành cung điện của 
trời cõi sắc, kế đến thành cung điện của trời cõi dục, kế đến thành chỗ của loài người và 
những loài khác. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện, trước hết khởi những hạnh trí 
huệ Bồ Đề, kế khởi những hạnh trí huệ Duyên Giác, kế khởi những hạnh trí huệ thiện 
căn Thanh Văn, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn hữu vi của các chúng sanh khác. 
Như mây lớn tuôn nước một vị vì theo thiện căn của chúng sanh sai khác nên khởi các 
loại cung điện chẳng đồng. Đại bi pháp vũ nhứt vị của Đức Như Lai tùy căn khí của 
chúng sanh mà có sai khác—When a billion-world universe first forms, the abodes of the 
heavens In the realm of form are made first, then the abodes of the heavens In the realm 
of desire, and then the abodes of human and other beings. Similarly Buddha appearing In 
the world first produces the knowledge of practices of Enlightening Beings, then the 


8) 


a) 
1) 


¡) 


ii) 


1V) 


v) 


À9) 


2108 


knowledge of practices of Individual IHuminates, then the knowledge of practices of 
listeners, then the knowledge of practices of conditional roots of goodness of other 
sentient beings. Just as the øgreat clouds rain water of one flavor while the abodes created 
are variously dissimilar according to the differences In roots of goodness of senfient 
beings, Buddha”s spiritual rain of the one flavor of compassion has differences according 
to the vessels, or capacities of sentient beings. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Tám Của Như Lai—The eighth characteristic of manifestation of a 
Buddha: Ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành lập, có đại thủy khởi đây khắp đại thiên 
thế giới, sanh hoa sen lớn tên là Như Lai Xuất Hiện Công Đức Bửu Trang Nghiêm, che 
khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. Lúc đó Ma Hê Thủ La 
và Tịnh Cư Thiên thấy hoa sen đó, liền quyết định biết trong kiếp nầy có bao nhiêu Đức 
Phật như vậy xuất thế. Mây lớn tuôn mưa một thứ nước đồng một vị không có sai khác. 
Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng. Phong luân sai khác 
nên thế giới sai khác. Cũng như vậy, Như Lai xuất hiện đây đủ thiện căn công đức, 
phóng nhiều thứ quang minh đại trí vô thượng cứu độ nhiều chủng loại chúng sanh khác 
nhau—When the worlds are beginning, there 1s a great flood filling the billion-world 
universe, producing enormous lotus flowers, called array of Jewels of virtues of the 
manifestation of Buddha, which cover the surface of the waters, their radiance 1llumining 
all worlds in the ten directions. Then the overlord god, the gods of the pure abodes, and 
so on, seeing these flowers, know for certain that in this eon there will be that many 
Buddhas appearing In the world. The one-flavored water rained by the great clouds has 
no distinctions, but because the roofs of goodness of sentient beings are not the same, the 
atmospheres are not the same, and because of the differences of the atmospheres, the 
worlds are different. The manifestation of the Buddha 1s also like this, replete with the 
virtues of all roots of goodness, emitting various different types of lights of unexcelled 
great knowledge to save different types of sentient beings. 

Phong Luân—Atmospheres: 

Bấy giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là Thiên Tịnh Quang Minh hay làm thành 
cung điện chư Thiên cõi sắc: At that time there arises an atmosphere called highly 
purified light which makes the mansions of the heavens of the realm of form. 

Lại có phong luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm hay thành cung điện chư thiên cõi 
dục: There arises an atmosphere called array of pure lights, which makes the mansions of 
the heavens of the world of desire. 

Lại có phong luân tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại hay thành những đại và tiểu luân vi 
sơn cùng kim cang sơn: There arises an atmosphere called firm, dense, and indestructible, 
which makes the great and small peripheral mountains and the Iron mountains. 

Lại có phong luân tên là Thắng Cao hay thành núi Tu Di: There arises an atmosphere 
called Supreme High which makes the polar mountaIns. 

Lại có phong luân tên là Bất Động hay thành mười núi lớn (tên là Khư Đà La, Tiên 
Nhơn, Phục ma, Đại Phục Ma, Trì Song, ÑI Dân Đà La, Mục Chơn Lân Đà, Ma Ha Mục 
Chơn Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn): There arises an atmosphere called immovable 
which makes the ten øgreat mounftaIns. 

Có phong luân tên là An Trụ hay thành đại địa: There arises an atmosphere called 
stabilization which makes the earth. 


2109 


vii) Lại có phong luân tên Trang Nghiêm hay thành cung điện của địa thiên, long cung, càn 


thát bà cung: There arises an atmosphere called adornment which makes the palaces of 
the earth and sky, of the water and sound spIr1ts. 


viii)Có phong luân tên là Vô Tận Tạng hay thành tất cả các đại hải trong Đại Thiên Thế 


1X) 


X) 


b) 


1) 


) 


ii) 


1V) 


v) 


Giới: There arises an atmosphere called inexhaustible treasury which makes all the 
oceans of the billion worlds. 

Có Phong luân tên là Phổ Quang Minh Tạng hay thành những ma ni bửu trong Đại Thiên 
thế giới: There arises an atmosphere called treasury of universal light which makes all 
the Jewels of the billion worlds. 

Có phong luân tên Kiên Cố Căn hay thành tất cả như ý thọ: There arises an atmosphere 
called steadfast root which makes all the wish-fulfilling trees of the billion worlds. 

Quang Minh Đại Trí Vô Thượng của Phật—The Buddha's lights of unexcelled great 
knowledge: Quang minh đại trí vô thượng tên là Trí Bất Tư Nghì chẳng dứt Như Lai 
chủng, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, thọ Như Lai quán đảnh ký cho chư Bồ 
Tát sẽ thành Chánh Giác xuất hiện ra đời. Nước một vị đại bi của Như Lai không có 
phân biệt, vì các chúng sanh sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác nên khởi nhiều thứ 
phong luân sai khác, khiến các Bổ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện, trong đại trí 
phong luân xuất sanh các thứ trí huệ quang minh—The Buddha emits the light of 
unexcelled great knowledge, called inconceivable knowledge perpetuating the lineage of 
Buddhas, illuminating all worlds in the ten directions, giving the Enlightening Beings the 
prediction that they will be coronated by all Buddhas, attain true enlipghtenment, and 
appear In the world. Buddha”s water of the one flavor of compassion has no distinction, 
but because sentient beings' Inclinations are not the same and their faculties and 
characters are different, it produces various atmospheres of great knowledge, enabling 
the sentient beings to accomplish the actual manifestation of Buddhahood; from the 
sphere of great knowledge they produce various kinds of lights of knowledge. 

Đức Như Lai xuất hiện lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Thanh Tịnh Ly Cấu hay 
thành Phật trí vô lậu vô tận: The Buddha manifesting has another light of unexcelled 
great knowledge, called pure and undefiled, which makes the untainted inexhaustible 
knowledge of The Enlightened. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Chiếu thành trí bất tư nghì Như Lai khắp 
vào pháp giới: There Is another light of unexcelled great knowledge, called universal 
1llumination, which makes the Buddhaˆs inconceivable knowledge universally penetrate 
the realm of reality. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh hay thành sức chẳng 
khuynh động của Như Lai: There is another light of unexcelled great knowledge, called 
sustaining the nature of Buddhahood, which makes the Insuperable power of Buddha. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Hoánh Xuất Vô Năng Hoại hay thành trí vô 
úy vô hoại của Như Lai: There ¡is another light of unexcelled great knowledge, called 
oufstanding and ¡incorruptible, which makes Buddha's fearless and incorruptible 
knowledge. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhứt Thiết Thần Thông hay thành những pháp 
bất cộng nhứt thiết chủng trí của Như Lai: There ¡s another light of unexcelled great 


VI) 


2110 


knowledge, called all spiritual powers, which makes Budha”s unique qualiies and 
Omniscience. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất Sanh Biến Hóa hay thành trí chẳng hư 
mất của Như Lai, khiến người thấy, nghe, thân cận đều sanh thiện căn: There is another 
light of unexcelled great knowledge, called producing mystic transformation, which 
makes Buddhaˆs knowledge of how to cause the roofs of goodness produced by seeing, 
hearing, and attending Buddha to not be lost or decay. 


vii) Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy Thuận hay thành thân trí huệ phước 


đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích: There ¡s another light of 
unexcelled great knowledge, called universal accord, which makes Buddha”s body of 
endless virtue and knowledge, doing what 1s beneficial for all beings. 


viii)Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh hay thành diệu trí thậm 


1X) 


X) 


3) 


thâm của Như Lai, tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt: 
There 1s another light of unexcelled great knowledge, called inexhaustible, which makes 
Buddha's extremely profound, subtle knowledge causing the lineage of the three 
treasures not to die out, according to those who are enlightened by It. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chúng Trang Nghiêm hay thành thân 
tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều hoan hỷ: There ¡s 
another light of unexcelled great knowledge, called various adornments, which makes 
the glorified body of Buddha, gladdening all sentient beings. 

Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Hoại hay thành thọ mạng thù thắng 
vô tận đồng với hư không giới pháp giới của Như Lai: There is another light of 
unexcelled great knowledge, called indestructible, which makes the inexhaustible, 
supreme life span of Buddha equal to the cosmos and the realm of space. 

Tướng Xuất Hiện Thứ Chín Của Như Lai—The ninth characteristic of manifestation of 
Buddha: Y như hư không khởi bốn phong luân giữ lấy thủy luân. Thủy luân hay giữ lấy 
đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y nơi phong 
luân, phong luân y nơi hư không, hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không 
có thể làm cho Đại Thiên thế giới được an trụ. Cũng như vậy, Đức Như Lai xuất hiện y 
nơi quang minh vô ngại huệ phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật hay giữ lấy 
thiện căn của tất cả chúng sanh. Chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sanh, đại 
bi độ thoát tất cả chúng sanh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả. Nhưng đại từ đại bi y đại 
phương tiện thiện xảo, Phương tiện thiện xảo y Như Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện y 
vô ngại huệ quang minh. Vô ngại huệ quang minh không chỗ y—]t is like the arising of 
four atmospheres In space that can sustain the sphere of water; the sphere of water can 
sustain the earth and prevent 1t from falling apart. Therefore, 1t 1s said that the sphere of 
the earth rests on the sphere of water, the sphere of water rests on the atmosphere, the 
atmosphere rests on space, and space does not rest on anything, 1t enables the universe to 
abide. The manifestation of Buddha 1s also like this, producing four kinds of atmosphere 
of great knowledge based on the unimpeded light of wisdom, able to sustain the roots of 
goodness of all sentient beings. The Buddhas benevolently rescue all living beings, 
compassionately liberate all living beings, their great benevolence and compassion 
universally aiding all; however, great benevolence and great compassion rest on great 
skill in means; great skill in means rests on manifestation of Buddha; the manifestation of 


a) 


b) 


c) 


đ) 


2111 


Buddha rests on the light of unimpeded wIisdom; the light of unimpeded w1sdom does not 
rest on anything: 

Nhiếp Đại Trí Phong Luân, nhiếp khắp chúng sanh đều làm cho hoan hỷ: The 
atmosphere of great knowledge taking care of all sentient beings and Inspiring Joy 1n 
them. 

Kiến Lập Chánh Pháp Đại Trí Phong Luân, khiến các chúng sanh đều ưa thích: The 
atmosphere of great knowledge setting up right teaching and causing sentient beings to 
take to 1t. 

Giữ Gìn Thiện Căn Đại Trí Phong Luân, giữ gìn tất cả thiện căn của chúng sanh: The 
atmosphere of great knowledge preserving all sentient beings” roots of goodness. 

Phương Tiện Đại Trí Phong Luân, đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu giới: The 
atmosphere of great knowledge confaining all appropriate means, arriving at the realm 
where there are no taints or contaminatIons. 


10) Tướng Xuất Hiện Thứ Mười —The tenth characteristic of manifestation of Buddha: Như 


8) 
1) 


ñ) 
ii) 


b) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


Đại Thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ích vô lượng chúng sanh. Cũng vậy, Đức Như 
Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng sanh—Once the billion-world 
universe has formed, 1t benefits countless various sentient beings. In the same way the 
manifestation of Buddha variously benefits all kinds of beings. 

Lợi ích của phong luân—The benefits of atmospheres: 

Loài thủy tộc được lợi ích ở dưới nước: The water creatures receive the benefits of the 
WaICT. 

Chúng sanh trên bờ được lợi ích trên đát liền: The land creatures receive the benefits of 
the land. 

Chúng sanh trên không được lợi ích trên không: The sky creatures receive the benefits of 
the sky. 

Lợi ích của sự xuất hiện của Phật: Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả chúng sanh—The 
benefits of the manifestation of Buddha. The manifestaton of Buddha benefits all 
sentient beinøs: 

Người thấy Phật sanh hoan hỷ thời được lợi ích nơi sự hoan hỷ: Those who become joyful 
on seeing Buddha gain the benefit of Joy. 

Kẻ an trụ nơi tịnh giới thời được lợi ích nơi tịnh giới: Those who abide by the pure 
precepts gain the benefit of pure conduct. 

Kẻ trụ nơi các thiển định và môn vô lượng thời được lợi ích nơi Thánh xuất thế đại thần 
thông: Those who abide In the meditation, concentration, and immeasurable minds gain 
the benefit of transmundane spiritual powers of saInts. 

Kẻ trụ pháp môn quang minh thời được ích lợi nhơn quả chẳng hoại: Those who abide in 
the lights of the ways of entry into the Teaching gain the benefit of the non-dissolution of 
cause and effect. 

Kẻ trụ vô sở hữu quang minh thời được lợi ích tất cả pháp chẳng hoại: Those who abide 
1n the light of nonexistence gain the benefit of nondissolution of all truths. 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


9) 


2112 


(LL) Vô Chướng Ngại của chư Như Lai 
Buddhas) remaining unhindered 


Mười Trụ Vô Chướng Ngại Của Chư Phật: Mười điều vô chướng ngại trụ của chư Phật 
(Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33) —Ten ways in which Buddhas remain unhindered (The 
Flower Adornment Sutra—Chapter 33). 

Chư Như Lai đều hay qua đến tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ: All Buddhas can travel 
to all worlds, remaining unhindered. 

Chư Như Lai đều hay trụ ở tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ: All Buddhas are able to 
abide in all worlds, remaining unhindered. 

Chư Như Lai đều hay ở nơi tất cả thế giới đi, đứng, ngồi, nằm vô chướng ngại trụ: All 
Buddhas can walk, stand, sit and recline In all worlds, remaining unhindered. 

Chư Như Lai đều hay ở nơi tất cả thế giới diễn thuyết chánh pháp vô chướng ngại trụ: All 
Buddhas can expound the truth In all worlds, remaining unhindered. 

Chư Như Lai đều hay ở nơi tất cả thế giới trụ ở cung trời Đâu Suất vô chướng ngại trụ: 
AlI Buddhas can abide 1n the heaven of contentment in all worlds, remaining unhindered. 
Chư Như Lai đều hay nhập pháp giới tất cả tam thế, vô chướng ngại trụ: AII Buddhas are 
able to enter all the pasts, presents and futures of the cosmos, remaIning unhindered. 

Chư Như Lai đều hay ngồi pháp giới tất cả đạo tràng, vô chướng ngại trụ: All Buddhas 
are able to sit at all enlightenmernt sites in the cosmos, remaining unhindered. 

Chư Như Lai đều hay niệm niệm quán tâm hành của tất cả chúng sanh, dùng ba môn tự 
tại giáo hóa điều phục, vô chướng ngại trụ: All Buddhas are able to observe the mental 
patterns of all sentlent beings In each moment of thought, and use their powers of 
diagnosis, prescription, and occult effects to teach and tune them, remaining unhindered. 
Chư Như Lai đều hay dùng một thân trụ ở vô lượng bất tư nghì chỗ chư Như Lai và tất cả 
chỗ lợi ích của chúng sanh, vô chướng ngại trụ: All Buddhas are able to sojourn at the 
places of innumerable Buddhas with one body, and In all places, benefitting living beinøs, 
remaining unhindered. 


10) Chư Như Lai đều hay khai thị chánh pháp vô lượng chư Như Lai nói, vô chướng ngại trụ: 


AlI Buddhas are able to expound true teachings spoken by Infinite Buddhas, remaining 
unhindered. 


(MM) Những thứ Vô Lượng của chư Như Lai 
Buddhas)° Immeasurables 


(D Ngũ Vô Lượng— The ve infinites or immeasurables: Năm thứ vô lượng. 


l) 
2) 
3) 


4) 


Phật Bảo Sanh với Vô lượng thân: Ratnasambhava Buddha with Immeasurable bodies. 
Phật A Súc Bệ với Vô lượng Tâm: Aksobhya Buddha with Immeasurable Minds. 

Phật A Di Đà hay Vô Lượng Thọ Phật với Vô Lượng Trí Huệ: Amitabha Buddha or 
Infimte-Life Buddha with Immeasurable Wisdom. 

Phật Tỳ Lô Giá Na với Vô Lượng Hư Không: Vairocana Buddha with Immeasurable 
Space. 


5) 


2113 


Phật Bất Không hay Ly Bố Úy Phật với Vô Lượng chúng sanh: Amoghasiddhi Buddha 
with all the living. 


(H) Mười Vô Lượng Trăm Ngàn Vô Số Sự Mà Sự Xuất Hiện của Đúc Như Lai Được Thành 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Tựu— Ten imƒimiies 0ƒ things that the manfestation 0ƒ Buddha can be accomplished: 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian (38), có mười vô lượng trăm ngàn vô số sự 
được thành tựu khi có sự xuất hiện của Đức Như Lai. Vô lượng a tăng kỳ pháp môn viên 
mãn như vậy mà thành tựu Như LaiI—According to the Flower Ornament Scripture, 
Chapter 38, Manifestation of Buddha, there are ten infiniies of things that the 
manifestation of Buddha can be accomplished. When these Infinite, incalculable aspects 
of the Teaching are fulfilled, one becomes a Buddha. 

Do quá khứ vô lượng Bồ Đề Tâm nhiếp thọ tất cả chúng sanh mà sự xuất hiện của Đức 
Như Lai được thành tựu: It (the manifestation of Buddha) 1s accomplished by the mind of 
enlightenmernt In the past that took care of infinite sentient beings. 

Do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng mà sự xuất hiện của Đức Như Lai 
được thành tựu: It is accomplished by the infimite supreme asprration of the past. 

Do quá khứ vô lượng đại từ đại bi cứu hộ tất cả chúng sanh mà thành tựu: It is 
accomplished by great benevolence and compassion, which Infinitely saved all sentient 
beings In the past. 

Do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục mà thành tựu: It is accomplished by Infinte 
confinuous commitments of the past. 

Do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ mà thành tựu: It ¡is 
accomplished by Infinite cultivation of virtues and knowledge tirelessly 1n the past. 

Do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh mà thành tựu: It Is 
accomplished by Infinite service of Buddhas and education of sentient beings in the past. 
Do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo mà thành tựu: It is accomplished 
by infinite pure paths of wisdom and means In the past. 

Do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng mà thành tựu: It is accomplished by 
1nfimte pure virtues of the past. 

Do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí mà thành tựu: lí is accomplished by Iinfinite 
ways of adornmernt In the past. 


10) Do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa mà thành tựu: It is accomplished by Infinite 


comprehensions of principles and meanings In the past. 


(NN) Những thứ Vô Nhị của chư Như Lai 
Buddhas° Non-dual Acfions 


Mười Điều Vô Nhị Thực Hành Pháp Tự Tại Của Chư Như Lai— Ten kinds oƒ mastery 
øƒ nondual action oƒ all Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33), có mười điều vô 
nhị thực hành pháp tự tại của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of mastery of nondual action of all Buddhas. 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2114 


Tất cả chư Như Lai đều hay khéo nói lời thọ ký, quyết định không hai: All Buddhas can 
speak words of prediction of enlightenment, definitively, without duality. 

Tất cả chư Như Lai đều hay tùy thuận tâm niệm của chúng sanh, làm cho ý họ được thỏa 
mãn, quyết định không hai: All Buddhas can satisfy sentient beings according to their 
wIshes, definitely, without duality. 

Chư Như Lai đều hay hiện giác tất cả pháp, diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không hai: 
AI Buddhas can manifest be awake to all truths and expound their meanings, 
definitively, without duality. 

Chư Như Lai luôn có đầy đủ tam thế Phật trí huệ, quyết định không hai: All Buddhas 
have all the wisdom and knowledge of the Buddhas of past, future and present, 
definitively, without duality. 

Chư Như Lai đều biết tam thế tất cả sát na là một sát na, quyết định không hai: All 
Buddhas know that all instants, past, future and present, are one Instant, defintely, 
without duality. 

Chư Như Lai đều biết tam thế tất cả cõi Phật, vào một cõi Phật, quyết định không hai: 
AlI Buddhas know that all past, future and present Buddha-lands inhere in one Buddha- 
land, definitively, without duality. 

Chư Như Lai đều biết tam thế tất cả lời Phật, là một lời Phật, quyết định không hai: All 
Buddhas know the words of all Buddhas of all times are the words of one Buddha, 
definitely, without duality. 

Chư Như Lai đều biết tam thế tất cả chư Phật, cùng tất cả chúng sanh được giáo hóa thể 
tánh bình đẳng, quyết định không hai: AII Buddhas know that all Buddhas of all times and 
all the beings they teach are essentially equal, definitely, without duality. 

Chư Như Lai đều biết thế pháp và Phật pháp, tánh không sai khác, quyết định không hai: 
AlI Buddhas know that worldly phenomena and Buddhist principles are essentially not 
different, definitely, without duality. 


10) Chư Như Lai đều biết tất cả tam thế chư Phật có bao nhiêu thiện căn đều đồng một thiện 


Ù 


2) 
3) 
4 
3) 
6) 


căn, quyết định không hai: All Buddhas know that the roots of goodness of all Buddhas of 
all times are the same one root of goodness, definitely, without duality. 


(OO) Những thứ Vô Thượng của chư Như Lai 
Surpassing QualiHies oƒa Buddha 


Thất Thắng Sự—Seven surpassing qualities of a Buddha: Bảy loại vô thượng. 

Phật thân vô thượng: Buddha”s body (his body with thirty-two signs and eighty-four 
marks). 

Phật pháp vô thượng: Buddhaˆs dharma or universal law. His way of universal mercy. 
Phật huệ vô thượng: Buddhaˆs wisdom. 

Phật Toàn vô thượng: Buddhaˆs perfection. His perfect insight or doctrine. 

Thần lực Phật vô thượng: Buddha”s supernatural powers. 

Khả năng đoạn khổ giải thoát của Đức Phật vô thượng: Buddha”s ability to overcome 
hindrance and attain Deliverance. 


7) 


2115 


Phật Niết Bàn vô thượng: Buddha”s abiding place (Nirvana). 


(PP) Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng 
Thus-Come Ones” Wonderful Works in the Earth-Store Sutra 


(ID Tổng quan về Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng— An overview oƒ the 


Thus-Corme Ones” Wonderful Works in the Earth-Store Bodhisafva Sufra: Theo Kinh 
Địa Tạng, Phẩm Xưng Danh Hiệu Chư Như Lai (Phẩm 9), ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch 
cùng đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô 
bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn. Cúi xin đức Thế Tôn 
cho phép con nói đó.” Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: “Nay ông muốn khởi 
lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, mà diễn nói sự 
chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có 
thể sớm làm xong nguyện đó, dầu Ta có vào Niết Bàn, cũng không còn phải lo ngại gì 
đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa.”—According to the Earth-Store 
Bodhisatva Sutra, The Tidles of Tathagatas, Chapter 9, Earth Store Bodhisattva 
Mahasattva said to the Buddha: “World Honored One! I shall now proclaim a beneficial 
act for the sake of living beIngs of the future, so that they may obtain great benefit in the 
midst of life and death. Please, World Honored One, hear my words.” The Buddha told 
Earth Store Bodhisattva: “With your great compassion you now wish to proclaim the 
inconceivable task of rescuing all those In the six paths who suffer for their offenses. Now 
1s Just the right time, but you should speak quickly, for Ï am about to enter Nirvana, and 
wIll allow you to complete your vow soon; and I shall not be worried about living beings 
of the present or fufure.” 


(II) Chỉ tiết về Huyền Nghiệp của chư Như Lai theo Kinh Địa Tạng— Details oƒ the Thus- 


1) 


2) 


Come @nes” Wonderƒul Works in the Earth-Store Bodhisattera Sufra: 

Vô Biên Thân Như Lai— Boundless Body Thus Come One: Ngài Địa Tạng bạch cùng 
đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời 
quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ 
nào nghe danh hiệu của đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu 
việt tội nặng sanh tử trong bốn mươi kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán 
thán! Người nầy được vô lượng vô biên phước lợi —Earth Store Bodhisattva said to the 
Buddha: “World Honored Onel In the past, numberless (innumerable) asmkheyas of 
kalpas ago, a Buddha named Boundless Body Thus Come One, appeared in the world. If 
a man or woman hears this Buddhaˆs name and even temporarily gø1ves rise to a thought 
Of respect, that person will overstep the heavy offenses of forty aeons of birth and death. 
How mụuch more will one be able to do this one sculpts or paints this Buddha”s Image, or 
praIses and makes offering to him. The merit achieved 1s limtless and unbounded. 

Bửu Thắng Như Lai—.Jewel Nature Thus Come One: Lại hằng hà sa số kiếp về thuở 
quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào 
được nghe danh hiệu của đức Phật đây, phát tâm quy-y với Phật trong khoảng khẩy móng 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


2116 


tay, người nầy trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác—Furthermore, In the past, as many aeons ago as there are grains of sand ¡n the 
Ganges River, a Buddha named Jewel Nature Thus Come One appeared in the world. lf a 
man or woman hears the name of this Buddha and in the space of a finger-snap decides to 
take refuge, that person wIlÏ never retreat from the unsurpassed path. 

Ba Đầu Ma Thắng Như Lai— Padma Victory Thus Come One: Lại về thuở quá khứ, có 
đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào, 
nghe danh hiệu của đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người nầy sẽ được một ngàn lần sanh 
lên sáu tầng trời dục giới, huống nữa là chí tâm xưng niệm!—Furthermore, in the past, a 
Buddha named Padma Victory Thus Come One appeared ¡n the world. lÝÍ a man or 
woman hears this Buddha”s name, as 1t passes through his or her ear faculty, that person 
wIll be reborn one thousand times in the six desire heavens. How much more wIll this be 
true 1f he or she sincerely recites the name of that Thus Come One. 

Sư Tử Hống Như Lai—Lion?s Roar Thus Come One: Lại bất khả thuyết bất khả thuyết 
vô số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có 
người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây, mà phát tâm quy-y chừng 
trong một niệm, người nầy sẽ đặng gặp vô lượng các đức Phật xoa đảnh thọ ký cho— 
Furthermore, in the past, Indescribable asamkheyas of aeons ago, a Buddha named Lion”s 
Roar Thus Come One appeared In the world. If a man or woman hears this Buddhaˆs 
name and in a single thought takes refuge, that person will encounter numberless 
(mnnumerable) Buddhas, who will rub the crown of his or her head and bestow a 
prediction of enlightenment upon the Individual. 

Câu Lưu Tôn Như Lai— Krakucchanda Tathagafa: Lại về thuở quá khứ, có đức Phật ra 
đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của 
đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán thán, người nầy nơi pháp hội của 
một ngàn đức Phật trong Hiển Kiếp làm vị Đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô 
thượng cho——Furthermore, in the past, a Buddha named Krakucchanda appeared in the 
world. If a man or woman hears this Buddhaˆs name and sincerely beholds, worshiIps, or 
praises him, that person will become the king of the Greay Brahma Heaven in the 
assemblies of the one thousand Buddhas of the Worthy Aeon, and wIll there receive a 
superlor prediction. 

Tỳ Bà Thi Như Lai— Vipashin Tathagafa: Lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu 
là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức 
Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời 
người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu —Furthermore, in the past, a Buddha named 
Vipashin appeared ¡n the world. If a man or woman hears this Buddha”s name, that 
person will eternally avoid falling into the evil paths and will always be born among 
people or gods, and will experlence unsurpassed blIss. 

Đa Bửu Như Lai—.Jeweled Apearance Thus Come One: Lại vô lượng vô số hằng hà sa 
kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đạy, sanh lòng cung kính, không bao lâu 
người ấy sẽ đặng quả A La Hán—Furthermore, ¡n the past, a Buddha named Jeweled 
Apearance Thus Come One appeared in the world. lf a man or woman hears this 


ỡ) 


2117 


Buddhaˆs name and gives rise to a thought of respect, that person wIll, before long, attain 
the fruit of ArhatshIp. 

Ca Sà Tràng Như Lai— Kashaya Banner Thus Come One: Lại vô lượng vô số kiếp về 
thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Ca Sà Tràng Như Lai. Như có người nam người 
nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời người nầy sẽ siêu thoát tội sanh tử 
trong một trăm đại kiếp —Furthermore, limitless asamkheyas of aeons ago, a Buddha 
named Kashaya Banner Thus Come One appeared in the world. lf a man or woman hears 
this Buddha's name, that person will overcome the offenses of birth and death for one 
hundred great aeons. 


9) Đại Thông Sơn Vương Như Lai—Great Penetration Mountain King Thus Come One: 


Lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có 
người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời người nầy đặng gặp 
hằng hà chư Phật nói nhiều pháp mầu cho, đều đặng thành đạo Bồ Đề —Furthermore, in 
the past, a Buddha named Great Penetration Mountain King Thus Come Ône appeared In 
the world. If a man or woman hears this Buddha”s name, that person will encounter as 
many Buddhas as there are grains of sand In the Ganges, who will speak Dharma 
extensively for that person, and that person will certainly realize Bodh. 


10) Các vị Như Lai khác—Other Tathagafas: Lại về thuở quá khứ, có các đức Phật Tịnh 


Nguyệt Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức 
Trí Thành Tựu Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, 
đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết đức Phật Thế Tôn như thế. Tất cả chúng sanh 
trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc là trời, người, hoặc là nam, hoặc người nữ chỉ 
niệm danh hiệu của một đức Phật thôi thời sẽ đặng vô lượng công đức, huống nữa là 
niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, 
không còn phải đọa vào ác đạo nữa—Furthermore, ¡in the past, there were Buddhas 
named Pure Moon Buddha, Mountain King Buddha, Wise Victory Buddha, Pure Name 
King Buddha, Accomplished Wisdom Budha, Unsurpassed Buddha, Wonderful Sound 
Buddha, Full Moon Buddha, Moon-Face Buddha, and other such indescribable Buddhas. 
World Honored One, living beings of the present and future, whether gods or humans, 
men or women, will obtain limitless meriforious virtues by merely reciting one Buddhaˆs 
name. How much the more !f they recite many names. At the time of birth and that of 
death, all these living beings will personally obtain great benefit, and wIll never fall Into 
the evil paths. 


(IHI)Công hiệu của việc xưng niệm hông danh của chư Như Lai— Eƒfƒfects oƒ Recitation oƒ 


these Tathagdfas° Names: Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà 
nhẫn đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức 
Phật, thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. 
Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nễ đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng 
quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung, nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của 
Phật nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Huống là chúng sanh tự mình xưng 
danh hiệu của chư Phật, người nầy đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ—If 
anyone In a dying personˆs family loudly recites one Buddha”s name for the sake of the 
dying person, the karmnc retribution of the dying person wIll be totally eradicated except 


2118 


for the uninterrupted retribution resulting from the five offenses. The five offenses 
Warranting uninterrupted retribution are so extremely heavy that one who commifs them 
does not escape retribution for myriads of aeons. If, however, at the time of the 
offenderˆs death, another person recites the names of Buddhas on that person's behalf, 
that person's offenses can be gradually wiped away. How much more wIll this be true for 
living beings who recite those names themselves. Their merit 1s limitless and eradicates 
measureless (wIthout measure) offenses. 


Phật Ngôn: 


Trong những thời quá khứ, ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay 
đã điều phục được tâm ta như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi—In 
the past tImes, this mind went wandering wherever 1t liked, as 1t wished and as 1t pleased. But 
now I shall completely hold 1t under control as a rider with his hook a rutting elephant (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 326). 


Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức để 
vượt khỏi chốn sa lầy—Take delight in heedfulness, check your mind and be on your guard. 
Pull yourself out of the evil path, Just like the elelphant draws Itself out of the mud (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 327). 


Nếu gặp bạn đồng hành hiền lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, thì hãy 
vui mừng mà đi cùng họ—ÏIf you get a prudent and good companion who 1s pure, wise and 
overcoming all dangers to walk with, let nothing hold you back. Let find delight and 
Instruction In his companion (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 328). 


Nếu không gặp được bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước loạn 
như voi bỏ về rừng—If you do not get a prudent and good companion who ¡s pure, wise and 
overcoming all dangers to walk with; then like a king who has renounced a conquered 
kingdom, you should walk alone as an elephant does In the elephant forest (Kinh Pháp Cú—— 
The Dammapada Sutta 329). 


Thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều ác 
dục như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu—It 1s better to live alone than to be 
fellowship with the ignorant (the fool). To live alone doing no evil, Jjust like an elephant 
roaming In the elephant forest (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 330). 


Gặp bạn xa lâu ngày là vui, sung túc phải lúc là vui, mệnh chung có được thiện nghiệp là 
vui, la hết thống khổ là vui—It is pleasant to have friends when need arises. Enjoyment is 
pleasant when shared with one another. Merit is pleasant when life 1s at Its end. Shunning of 
(gIving up) all evil 1s pleasant (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 331). 


2119 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI TÁM 
CHAPTER FIFTY-EIGHT 


Cam Lộ: Arnrtfa (sk£) 
Sweet dew 


(D Nghĩa của Cam Lộ— Deƒfinitions 0ƒ Amrita: 


l) 
2) 
3) 
4 


5) 
6) 
a) 
b) 
c) 
d) 


Lọc lựa ra để lấy tinh chất: To distil——To extract—To generate. 

Sương Ngọt: : Sweet dew. 

Phấn Ong (phấn hoa do ong tích tụ trong tổ để ăn)—Ambrosia. 

Thần Tửu: Một loại thức uống có rượu làm từ một loại cây mà trước đây được dùng để tế 
lễ Phạm Thiên—Wine of gods—The alcoholic drink made from the plant named “Soma” 
and formerly offered to the Brahminical gods. 

Nước (mật) Bất Tử: The nectar (water) of immortality—The nectar from heaven. 

Thiên Tửu (rượu trời): Deva-wine——The nectar of gods. There are four kinds: 

Thanh Cam Lộ: Green Ambrosia. 

Hoàng Cam Lộ: Yellow Ambrosia. 

Hồng (Xích) Cam Lộ: Red Ambrosia. 

Bạch Cam Lộ: White Ambrosia. 


(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Cam Lộ—Other defimiions that are related to 


® 


= ma 


ổ. 


9. 


Ammria: 

Cam Lộ Cổ: Trống Cam Lộ hay Phật Pháp—The ambrosial drum, the Buddha-truth. 

Cam Lộ Diệt: Cam lộ được ví với niết bàn tịch tịnh—The nectar of nirvana, the entrance 
1s the Nirvana. 

Cam Lộ Giới: Cam lộ giới được ví với Niết Bàn—The nectar region or nirvana. 

Cam Lộ Huyền Môn: The method of the ambrosial truth. 

Cam Lộ Môn: Nirvana. 

Cam Lộ Phạn: Amrtodana (skÐ——A DI Đô Đàn Na——VỊ vua có tên là “Cam Lộ Phạn,” là 
cha đẻ của A Nậu Lâu Đà và Bhadrika, và là chú của Phật Thích Ca—The king whose 
name was “Ambrosia-Rice,” a prince of Magadha, father of Anurudha and Bhadrika, and 
paternal uncle of SakyamunI. 

Cam Lộ Pháp: Giáo pháp của Đức Phật ví như nước cam lộ (trong Kinh Pháp Hoa, phẩm 
Dược Thảo Dụ, Đức Thế Tôn đã khẳng định vì muốn cho chúng sanh được yên ổn mà 
Ngài xuất hiện nơi đời, vì đại chúng mà Ngài thuyết Cam Lộ Pháp, pháp chỉ thuần một 
vị giải thoát)—The ambrosial truth or rain—The Buddha truth. 

Cam Lộ Pháp Môn: Pháp môn giải thoát (niết bàn)—The method of the ambrosial truth 
(mrvana). 

Cam Lộ Thành: Thành cam lộ được ví với Niết Bàn—The nectar city or nirvana. 


10. Cam Lộ Thủy Chân Ngôn: Šweet Dew True Words. 
II. Cam Lộ Vũ: The ambrosial ran—See Cam Lộ Pháp. 


12. 


13. 
14. 


Ù 
2) 
3) 


2120 


Cam Lộ Vương: Ám chỉ bất tử là tên của Đức A Di Đà Như Lai (thường đi chung với 
Cam Lộ Chú, Cam Lộ Đà La Ni Chú, Thập Cam Lộ Chú hay Thập Cam Lộ Minh, Cam 
Lột Kinh): Amrta (skt—ln is Implicaton of Iimmortality Is a name of Amitabha 
(connected with him are the Mantra of Ambrosia, the Mantra of Ambrosial Dharani, Ten 
Mantras of Ambrosia, Sutra of Ambrosia). 

Cam Lộ Vương Như Lai: Amitabha and his 1implication of immortality. 

Cam Lộ Vương Tôn: Amrtakundalin (skt)—Một trong năm vị Minh Vương, vị luôn hiện 
dưới ba hình thức khác nhau—One of the five Ming-Wang, who has three different forms: 
Kñm Cang Cam Lộ Minh Vương: Vajra-Amrtakundalin. 

Liên Hoa Cam Lộ Minh Vương: Lotus-Amrtakundalin. 

Cam Lộ Minh Vương: Nectar-Amrtakundalin. 





(Phế tích nền hương thất của Đức Phật trên đỉnh núi Linh Thứu) 


2121 


CHƯƠNG NĂM MƯƠI CHÍN 
CHAPTER FIFTY-NINE 


Tam Muột (Tam ma địa) 
Chánh định 
Samaya— Samadhi 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Tam Muội—Overview and Meanings oƒ Samadhi 
(I) Tổng quan về Tam Muội—An overview oƒ Samadhi. 
(I1) Ý Nghĩa của Tam Muội— The meanings oƒ Samadhi. 


(B) Phân loại Tam Muội— Categories 0ƒ “Samadhi ” 

(l) Nhị chủng Tam Muội— Two Kinds oƒ Samadhi. 

(II) Tam chủng Tam Muội— Three Kinds oƒ Samadhi. 

(IHH)Tứ Chúng Tam Muội— Four kimds öoƒ Samadlhi. 

(A) Tứ Chúng Tam Muội theo Liễu Dư Đại Sư— Four kinds o‡ Samadhi according to Great 
Master Liu-Ÿu. 

(B) Bốn cách tu tập Tam Muội— Four concentratfive meditations. 

(C) Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Phát Triển Tam Muội Tập Trung Tư Tưởng— Four 
obJjects that can be used to develop concenfration. 

(IV)Ngũ Chúng Tam Muội— Five kinds oƒ samadhi. 

(V) Bát Chúng Tam Muội— Eighft kinmds oƒ Samadhi: 

(A) Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors oƒ Yoga concentration. 

(B) Bát Giải Thoát Tam Muội— Eight liberations. 

(VI)Chín Mức Độ Tam Muội— Nine degrees oƒ samadlhi. 

(VII)Thập Tam Muội— Ten concentrations oƒthe Buddhas. 

(VII)Mười Môn Nhập Tam Muội Sai Biệt Trí— Ten kinds oƒ knowledge oŸ differentiafion oƒ 
entry into concentration oƒ Great Enlightening Beings. 

(IX)Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư NghìT— Ten kinds oƒ immeasurable inconceivable 
Buddha-concenftrations. 


(C) Các loại Tam Muội khác— Other kinds oƒ “Samadhi ” 


2122 


2123 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Tam Muội 
Overview and Meanings 0ƒ Samadhi 


(D_ Tổng quan về Tam Muội—An overview 0ƒ Samadhi: 


l) 


2) 


Trạng thái của tâm trụ trên một đối tượng duy nhất —The balanced state, concentration 
of thought, putting together, Joining or combining with. 

Trong Phật giáo Đại Thừa, “samadhi” chỉ sự thăng bằng bên trong, sự yên tĩnh và tập 
trung tinh thần, hay trạng thái fĩnh tâm hoàn toàn của tinh thần, nhưng không mất đi ý 
thức về hiện thực. Đây là một trạng thái phi nhị nguyên, mà đặc trưng của nó là mọi sự 
phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, bên trong và bên ngoài, đều biến mất. Chủ thể và 
đối tượng chỉ là một: In Mahayana Buddhism, samadhi designates cequilibrium, 
tranguility, and collectedness of mind. It also designates a completely wakeful total 
absorption of the mind 1m 1tself. It 1s a nondualistic state of mind in which there 1s no 
distinction between subject and obJect, either Iinner and outer. There 1s no mind of the 
meditator (subJect) that 1s directed toward an obJect of meditation or concentrated on a 
point (so-called one-pointedness of mind). In Zen, the subJect and obJect are one. 


(II) Ý Nghĩa của Tam Muội— The meanings oƒ Samadhi: 


l) 


2) 


Từ nầy có nhiều nghĩa khác nhau. Theo Phật giáo, Tam Muội có nghĩa là tâm định nh, 
không bị quấy rối. Sự nối kết giữa người quán tưởng và đối tượng thiển. Trong nhà 
Thiền, Tam Muội chẳng những ám chỉ sự quân bình, tĩnh lặng hay nhất tâm bất loạn, mà 
nó còn ám chỉ trạng thái tập trung mãnh liệt nhưng không hề gắng sức, mà là sự thấm 
nhập trọn vẹn của tâm trong chính nó hay là sự trực quan cao rộng (nhập chánh định). 
Tam Muội và Bồ Đề đồng nhất với nhau theo cái nhìn của tâm Bồ Đề Giác Ngộ, tuy 
nhiên nhìn theo giai đoạn đang phát triển thì tam muội và ngộ khác nhau—This term has 
a varlety of meanings. In Buddhism, It means the mind fixed and undisturbed. Composing 
the mind, intent contemplation, perfect absorption, union of the meditator with the obJect 
of medifation. In Zen 1t implies not merely equilibrium, tranquility, and one-pointedness, 
but a state of intense yet effortless concentration, of complete absorption of the mind In 
1tself, of heightened and expanded awareness. Samadhi and Bodhi are identical from the 
view of the enlipghtened Bodhi-mind. Seen from the developing stages leading to 
enlightenment-awakening; however, samadhi and enlightenment are different. 

Tam muội còn có nghĩa là định hay tập trung tỉnh thần vào một đối tượng duy nhất, đạt 
được do thực tập thiền định hay sự phối hợp giữa thiển định và trí tuệ Bát nhã. Định là 
trạng thái tập trung tinh thân, kết quả trực tiếp của thiển và quán tưởng. Định là công cụ 
chính dẫn tới đại giác. Định là trạng thái ý thức phi nhị nguyên, kết hợp cả chủ thể và đối 
tượng. Định chẳng phải là kểm giữ tâm tại một điểm, mà cũng không là dời tâm từ chỗ 
nây đến chỗ khác, vì làm như vậy là theo tiến trình của nhị nguyên. Bước vào định là 
bước vào trạng thái tính tâm: Samadhi also means one-pointedness of mind which 1s 
obtained from the practices of meditation or the combination of meditation (Dhyana) and 
Prajna (Transcendental wisdom). The state of mental concentration resulting from the 
practice of meditaton and contemplation on Reality (the state of even-mindedness). 
Samadhi 1s the key tool that leads to enlightenment. Samadhi 1s a non-dualistic state of 


Œ) 
Ù 


2) 


2124 


consciousness in which the consciousness of the experlencing “subJecf” becomes one 
with the experlenced “obJect.” Samadhi 1s neither a straining concenfration on one poInt, 
nor the mind 1s directed from here (subJect) to there (obJect), whích would be dualistic 
mode of experience. To enter samadhi means to attain the state of absorption of dhyana. 


(B) Phân loại Tam Muội 
Categories 0ƒ “Samadhi ” 


Nhị chủng Tam Muội— Two Kinds oƒ Samadhi: 

Chỉ Định (định trong thiển chỉ) —Absorption: Định trong thiển chỉ có nghĩa là không 
phóng tâm, nghĩa là tâm chánh niệm kịp thời và chính xác vào những gì đang xãy ra. Khi 
tâm chánh niệm một cách tốt đẹp và liên tục vào tất cả những gì đang xãy ra thì tâm sẽ ở 
vào tình trạng mà thiền giả gọi là định tam muội hay nhập định. Như vậy, nhập định có 
nghĩa là tâm dính chặt vào để mục và quán sát để mục đó. lúc bấy giờ tâm hoàn toàn tập 
trung, dính chặt vào một để mục duy nhất, một hình ảnh trong tâm chẳng hạn, như tâm 
tập trung vào một tượng Phật. Tâm bị hút vào để mục đó, không bị lay động hay di 
chuyển đi nơi khác—lIhana Samadhi means “not wandering of the mind”. The mind that 
1S not wandering 1s the mind that 1s penetratively mindful of what 1s happening, which 
Zen practitioners call “penetrative” or “Absorption”. Therefore, Jhana Samadhi refers to 
the quallity of the mind that 1s able to stick to an obJect and observe 1t. Samatha means 
pure concentration, or fixed awareness of a single obJect, a mentla Image, for example, a 
Buddha statue. The mind 1s fixed on this obJect without wavering or moving elsewhere. 
Eventually the mind develops a very peaceful, tranguil, concentrated states and becomes 
absorbed In the obJect. 

Minh Sát Định—Vipassana Samadhi: Định trong thiển Minh Sát khác với định trong thiển 
chỉ ở chỗ tâm chuyển từ để mục nây sang đề mục khác và an định tâm vào đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của tất cả đối tượng. Định trong thiển minh sát cũng bao gồm 
trường hợp tâm chuyên chú và gắn chặt vào sự an lạc tĩnh lặng của Niết bàn. Trong khi 
mục đích của thiển chỉ là đạt được trạng thái tâm an lạc và nhập định, thì mục đích của 
thiển minh sát là đạt được các tầng tuệ giác và giải thoát—Vipassana Samadhi allows 
the mind to move freely from obJect to obJect, staying focused on the characteristics of 
Impermanence, suffering and absence of self that are common to all obJects. Vipassana 
Samadhi also includes the mind which can stay focused and fixed uopn the bliss of 
Nrrvana. Rather than the tranquility and absorption which are the goal of samatha Jhana 
practitioners, the most Important results of Vipassana Samadhi are insight and wisdom. 


(H) Tam chủng Tam Muội— Three Kinds oƒ Samadhi: 


l) 


Không Tam Muội—Sunyata (skÐ): Emptiness—Hiểu được bản chất của vạn hữu vốn 
không nên làm cho cái tâm không, cái tôi không, cái của tôi không, khổ không, là giải 
thoát—To empty the mind of the ideas of me, mine and sufferings which are unreal. 


2) 


3) 


2125 


Vô Tướng Tam Muội—Animitta (skt): Signlessness (having no-signs)—Đoạn trừ mọi 
hình tướng bên ngoài là giải thoát —To get rid of the idea of form, or externals. There are 
no obJects to be perceived by sense-organs. 

Vô Nguyện Tam Muội—Apranihita (skt): Wishlessness (desirelessness)—Đoạn trừ tất cả 
mọi mong cầu cho đến khi nào không còn một mảẩy may ham muốn hay cố gắng để đạt 
được bất cứ thứ gì là giải thoát— To get rid of all wishes or desires until no wish of any 
kind whatsoever remains in the cultivator`s mind, for he no longer needs to strive for 
anything. 


(HI)Tứ Chủng Tam Muội— Four kinds 0ƒ Samadhi: 
(A) Tứ Chủng Tam Muội theo Liễu Dư Đại Sư— Four kinds oƒ Samadhi according to Great 


Ũ 


Master Liu-Yu: Theo Liễu Dư Đại Sư, một cao tăng trong tông phái Tịnh Độ Trung 
Quốc, người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng duy có một định thể là niệm 
Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ 
tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm 
thanh sắc tướng đương thể như huyễn, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế 
nào? Khi hành giả chuyên nhứt nệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời 
gian không gian, đến lúc sức lực cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng 
thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới “Vô niệm vô bất niệm.” Cảnh ấy 
như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm, mà không niệm, không niệm mà niệm, 
không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật, có thấy biết tức lạc theo trần. Đến đây thì 
nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn diệu thừa, tâm quang bao 
hàm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, 
tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới 
thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, 
người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn loại 
tam muội —According to Great Master Liu-Yu, a noted Chinese monk in the Pure Land 
School, when the practitioner assiduously recites the Buddha's name with one- 
pointedness of mind, oblivious to body, mind and the external world, transcending time 
and space, and when he has exerted the utmost effort and reached the goal, right in the 
midst of present thought, worldly delusions suddenly disappear, the mind experlences 
sudden Enlightenmernt, attaining the realm of “NÑo-Thought, No No-Thought.” 'That realm 
1s like empty space, all clouds have dđissipated, the sky 1s all blue, reciting 1s not reciting, 
not reciting 1s reciting, not seeing and knowing 1s truly seeing and knowing, to see and to 
know Is to stray towards worldly dusts. At this stage, the silver water and øreen mountains 
are all Ultimate Truth, the babbling brooks and singing birds all express the wonderful 
Dharma. The light of the Mind encompasses ten thousand phenomena but does not dwell 
on any single dharma, still-but-illuminating, 1lluminating-but-still, existing and lost at the 
same time, all 1s perfect. The realm of samadhi 1s, in general, as just described. It 1s 
difficult to express in words, and only when we attain it do we experience it. Buddha 
Recitation Samadhi 1s always the same sfate. However, the ancienfs distinguished four 
Varianfs: 

Bát Chu Tam Muội: Pratyutpanna Samadhi (skt)— Loại tam muội mà khi thực hành thì 
chư Phật hiện ra trước mặt. Còn được gọi là Thường Hành Đạo hay Thường Hành Tam 


2) 


3) 


2126 


Muội vì phẩi thực hành không gián đoạn từ 7 đến 90 ngày. Một trong bốn loại tam muội. 
Những tam muội kia là Tùy Tự Ý Tam Muội, Nhất Hạnh Tam Muội, và Pháp Hoa Tam 
Muội. Bát Chu có nghĩa là “Phật lập.” Hành trì môn tam muội nầy có ba oai lực phù trợ: 
Oai lực của Phật, oai lực của pháp tam muội, và oai lực công đức của người tu. Khi thực 
hành Bát Chu Tam Muội, phải lấy chín mươi ngày làm một định kỳ. Trong thời gian ấy, 
ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đẳnh 
mình đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp; hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, 
tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành trong tam muội hành giả thấy Đức 
Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. 
Bát Chu Tam Muội cũng gọi là “Thường Hành Đạo.” Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng 
đều không rời danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chẩy. 
Pháp nầy công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ 
và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi—The samadhi in which the Buddhas of the 
ten directions are seen as clearly as the stars at night. Also called as the prolonged 
samadhi, because of the length of time requrred, either seven or ninety days. One of the 
four kinds of samadhi. The other three samadhis are Following One”s Inclinations 
Samadhi, Single-Practice Samadhi, and Lotus-Blossom Samadhi. When practicing this 
samadhi, the cultivator has three powers to assist him: the power of Amitabha Buddha, 
the power of the samadhi and the power of his own virtues. The unit of practice of this 
samadhi should be ninety days. In that span of time, day and night the practitioner Just 
stands or walks around, visualizing Amitabha Buddha appearing as a body standing on the 
practitioner”s crown, replete with the thirty-two auspIcIous marks and the eighty beautiful 
characteristics. He may also recite Amitabha Buddha°s name continuously, while 
constantly visualizing Him. When practice 1s perfected, the cultivator, in samadhi, can see 
Amitabh Buddha and the Buddhas of the ten directions standing In front of him, praising 
and encouraging him. Pratyupanna 1s also called the “Constantly Walking Samadhi.” As 
the practitioner walks, each step, each word 1s inseparable from the name of Amitabha 
Buddha. His body, speech and mind are always practicing Buddha Recitation without 
Iinterruption, like a continuous flow of water. This method brings very lofty benefits, but 
only those of high capacity have the endurance to practice 1t. Those of limited or 
moderate capacities or lacking In energy cannot pursue this difficult practice. 

Nhất Hạnh Tam Muội: Single-Practice Samadhi—Nhất Hạnh có nghĩa là chuyên nhất về 
một hạnh. Khi tu môn tam muội nầy, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán 
tưởng, hoặc niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông 
tròn đủ tất cả hạnh, nên “Nhất Hạnh” cũng gọi là “Viên Hạnh.” Từ pháp tam muội nầy 
cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập được—Single-Practice means 
specializing in one practice. When cultivating this samadhi, the practitioner customarily 
sits and concentrates either on visualizing Amitabha Buddha or on reciting His name. 
Althouph he actually cultivates only one practice, in effect, he achieves proficiency in all 
other practices; consequently, single-practice 1s also called “Perfected Practice.” This 
samadhi as well as the following two samadhis, can be put Into practice by people of all 
CapacIties. 

Pháp Hoa Tam Muội: Lotus-Blossom Samadhi—Đây là một trong mười sấu môn tam 
muội trong kinh Pháp Hoa, phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý chỉ của tông 


8) 
b) 
c) 


4) 


2127 


Thiên Thai, thì ba để viên dung là “Pháp,” quyền thật không hai là “Hoa.” Ví như hoa 
sen khi cánh hoa chưa nở, mà gương sen thật đã thành, gương với cánh đồng thời; nơi một 
đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyển và thật vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là 
Phật, tức sắc là tâm; một câu niệm Phật gồm đủ tất cả ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu 
tỏ ngộ lý nầy mà niệm Phật, gọi là tu hạnh Pháp Hoa Tam Muội. Khi tu môn tam muội 
nây, hành giả dùng hai oai nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, kỳ 
cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập nầy lại có phần dễ hơn 
Nhất Hạnh Tam Muội—This is one of the sixteen samadhis explained in Chapter 24 of 
the Lotus Sutra. According to the Tlen-I”?ai School, the “three truths” (emptiness, 
conditional existence, the Middle Way) perfectly fused, are “Dharma,” while the 
Expedient and the True, being non-dual, are “blossom.” For example, when the petals 
(the Expedienf) of the lotus blossom are not yet opened, 1fs seeds (the True) are already 
formed; the seeds and the petals exist simultaneously. Thus, 1n a single flower, the full 
meaning of the True and the Expedient is examplified. In Pure Land terminology, we 
would say, “recitation 1s Buddha,” “form 1s Mind,” and one utterance of the Buddha's 
name Includes the “three truths,” encompassing the True and the Expedient. lÝ we recite 
the Buddha's name while understanding this principle, we are practicing the Lotus 
Blossom SamadhiI. In cultivating this samadhi, the practitioner alternates between sitting 
and walking while visualizing Amitabha Buddha or reciting His name, to the point where 
he enters samadhi. This technique 1s somewhat easler than the Single-Practice Samadhi 
described above. 

Không Đế: Lý “Không tướng”—The dogma of unreality or the noumenal. 

Giả Đế: Lý “Giả tướng”—The dogma of dependent reality or phenomenal. 

Trung Đế: Lý “Thực tướng”—The dogma of transcendence or the absolute which unites 
both noumenal and phenomenal. 

Tùy Tự Ý Tam Muội: Following One's Inclinations Samadhi—Pháp thức nây có nghĩa là 
tùy tâm hoặc đi đứng, hoặc nằm ngồi, đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà 
để tu chứng vào tam muội. Hành nghỉ đây lại còn có tên là “Lưu Thủy Niệm Phật.” Ví 
như dòng nước nơi sông cứ liên tục chẩy mãi, dù gặp cây đá ngăn cẩn, nó chỉ dội lại rồi 
tìm lối chảy tiếp. Thông thường người tu theo môn nầy, cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di 
Đà bốn mươi tám lạy, Quán Âm, Thế Chí và Đại Hải Chúng mỗi danh hiệu đều bảy lạy, 
kế quỳ xuống sám hối. Rồi từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc 
lần chuỗi ghi số, hoặc niệm suông, đến trước khi đi ngủ, lại lễ Phật một lần nữa và đem 
công đức tu trong ngày, mà phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Trong khi hành trì nếu có 
tiếp xúc với các duyên, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu nầy tuy tùy tiện dễ 
dàng, nhưng phải khéo tránh bớt duyên và tâm bển bĩ mới mong thành tựu—With this 
technique, we walk or stand, lie down or sit up as we wish, constantly focussing our 
thoughts and never abandoning the sacred name Amitabha Buddha, attaining samadhi in 
the process. This practice 1s also called “Flowing Water Buddha Recitation.” It 1s like 
water continuously flowing 1n a river; 1Ÿ it encounters an obstacle such as a rock or a tree, 
1t sinply bounces back and continues to flow around 1t. Normally, the practitioner of this 
method, early each morning, bows forty-eight times to Amitabha Buddha, and seven 
times each to the Bodhisattva Avalokitesvara, the Bodhisattva Mahasthamaprapta, and 
the Ocean-Wide Assembly. He then kneels down to seek repentance. From then on until 


2128 


nightfall, whether walking, standing, lying down, or sitting up, he recites the Buddha's 
name, either fingering the rosary or simply reciting. Before going to bed, he bows once 
more to Amitabha Buddha and dedicates the merifs of the whole dayˆs practice toward 
rebirth in the Pure Land. If he 1s distracted during practice, he should resume recifation as 
soon as the circumsfances of the distraction have passed. This method 1s flexible and 
easy, but the cultivator should minimize distracting conditions and have a good deal of 
p€rseverance. 


(B) Bốn cách tu tập Tam Muội— Four concentrative medifations: Samadhi-bhavana (p)—Tứ 


1) 


2) 


3) 


4) 


Tu Tập Thiên Định —Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập 
thiển định —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four concentrative medifations. 

Xả Ly Tam Muội— Samadhi oƒ Detachmeni: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Lạc Trú Ngay 
Trong Hiện Tại—Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp, và trú sơ thiền, nhị thiển, tam 
thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập và hành trì thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú 
ngay trong hiện tạ —Here a monk, having given up desires and unwholesome deeds, 
having practiced, developed and expanded the first, second, third and fourth Jhanas, he 
wIll attain happines here and now. 

Tưởng Diệt Tận Tam Muội—Samadhi oƒ Non-perception: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến 
Chứng Đắc Tri Kiến—Ở đây vị Tỳ Kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày, 
ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy. Và như vậy với 
tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang chứng 
đắc tri kiến —Here a monk attends to the perception of light (alokasannam-manasikaroti), 
he fixes his mind to the perception of day, by night as by day, by day as by nipht. In this 
way, with a mind clear and unclouded, he develops a sfate of mind that ¡1s full of 
brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s gaining knowledge-and-vision. 
Thọ-Tưởng-Tâm Diệt Tận Tam Muội—Samadhi oƒ Destruction oƒ Feelings, Perceptions, 
and thoughis: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác —Ở đây vị Tỳ Kheo 
biết được lúc thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; 
biết được tầm khởi, tầm trú và tầm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và 
tỉnh giác—Here a monk knows feelings as they arise, remain and vanish; he knows 
perceptions as they arise, remain and vanish; he knows thoughts as they arise, remain and 
vanish. He therefore always has mindfulness and clear awareness. 

Lậu Hoặc Diệt Tận Tam Muội—Samadhi oƒ destruction øƒ all cankers: Tu Tập Thiền 
Định Đưa Đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc —Ở đây vị Tỳ Kheo an trú, quán tánh sanh 
diệt trên năm thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ; đây là 
tưởng; đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy diệt tận các lậu 
hoặc —Here a monk abides In the contemplation of the rise and fall of the five agøregates 
Of grasping. This material form, this 1s 1fs arising, this 1s 1fs ceasing; these are feelings; 
this 1s perception; these are mental formations; this 1s conscIousness, etc. Accomplishing 
these contemplations wIill lead to the destruction of the corruptions. 


(C) Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Phát Triển Tam Muội Tập Trung Tư Tưởng— 


Four objects that can be used to develop concenfrafion: Theo Những Hạt Ngọc Trí Tuệ 
Phật Giáo của Hòa Thượng Dhammananda, trong Thiển Phật Giáo có bốn mươi đối 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2129 


tượng thích hợp mà bạn có thể phát triển tập trung; tuy nhiên, ngài đã để nghị bốn đối 
tượng sau đây —According to The Gems of Buddhism Wisdom written by Most 
Venerable Dhammananda, in Buddhist meditation there are forty obJects of meditation 
that you can use to develop concentration; however, he recommended the following four 
obJects. 

Đối tượng phải trung tính; nếu nó gợi lên bất cứ cảm nghĩ mạnh mẽ về tham, sân, vân 
vân, bạn không thể làm tâm bình tĩnh mà còn bị bồn chỗổn và khích động: The object 
must be neutral; 1f it evokes any strong feelings of lust, hate, etc., then you cannot calm 
your mind but will only make 1t restless and agitated. 

Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài. Đối tượng ở trong là bên trong bạn. Thí dụ đối 
tượng ở trong như hơi thở, lòng từ ái, từ bi vân vân. Đối tượng bên ngoài có nghĩa là đối 
tượng ở bên ngoài bạn như hình Đức Phật, một đóa hoa, ngọn núi, vòng ánh sáng, một 
ngọn lửa của ngọn nến vân vân: The object can be either internal or external. An internal 
1s Iinside you. Examples of Internal obJects are breathing, loving-kindness, compassion, 
etc. An external obJect means an obJect that 1s outside of you. Examples of external 
obJects are an Iimaøge of the Buddha, a flower, a mountain, a circle of lipht, a circle of 
light, a candle flame, etc.. 

Đối tượng phải vừa ý, tâm có thể chấp nhận được; nếu tâm luôn bác bỏ đối tượng, sự tập 
trung sẽ bị yếu đi: The object must be pleasing and acceptable to the mind; ¡f the mind 
constantly reJects the obJect, the concentration will be weak. 

Nhớ rằng đối tượng có lúc thích hợp với bạn nhưng rất có thể không được tâm chấp nhận 
vào lúc khác. Thí dụ, sau một cơn thịnh nộ, rất khó khăn cho bạn sử dụng lòng từ ái như 
một đối tượng để tập trung. Vào những lúc như thế, cảm xúc nóng giận tự nó có thể dùng 
là đối tượng tốt để tập trung: Remember that the object that suits you at one time may not 
be acceptable to the mind at another time. For example, after an outburst of anger, If 1s 
difficult to use loving-kindness as an obJect of your concenfration. At such time, the 
emotion of anger Itself might serve as a better obJect of concentrafion. 


(IV)Ngũ Chúng Tam Muội— Five kinds oƒ samadhi: Có năm loại Tam muội. 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Tứ Thiển Bát Định Tam muội trong luân hồi sanh tử: On mortality, four meditations and 
eight concentrations. 

Thanh Văn Tứ Đế Tam muội: Sravaka on the four truths (axioms). 

Duyên Giác Thập Nhị Nhơn Duyên Tam muội: Pratyeka-buddha on the twelve nidanas. 
Bồ Tát Lục Độ Vạn Hạnh Tam muội: Bodhisattva on the six paramitas and ten thousand 
good practices. 

Phật Thừa Tam muội bao trùm tất cả: The Buddha-vehicle which includes all others. 


(V) Bát Chủng Tam Muội— Eight kinds oƒ Samadhi: 
(A) Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors 0ƒ Yoga concentrafion: Những tập 


luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của 
Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô 
Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức 
và Ngài Huyền Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


2130 


nhà chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường 
phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập 
trung tư tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara 
School of Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concenftraton” and has 
several things In common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist 
Idealism taught by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of 
Mere Ideation (Vijnaptimatrata), and ¡ntroduced to China by Hsuan-Tsang as the 
Dharmalaksana (Fa-Hsiang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, 1t 
was one of the only two Mahayana School in India (Madhyamika and Yogacara). 
According to the Yogacara BhumIi Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction or 
Concentrafion. 

Chế Giới Tam muội: Yama (sk)——Restraint Samadhi. 

Nội Chế Tam muội: Niyama (skt)—Minor restraint Samadhi. 

Tọa Pháp Tam muội: Asana (skt)—Sitting SamadhiI. 

Sổ Tức Tam muội (quán hơi thở): Pranayama (skt)——Restraint of breaths Samadhi. 

Chế Cảm Tam muội: Pratyahara (skt)——Withdrawal of senses Samadhi. 

Tổng Trì Tam muội: Dharana (skt)——Retention of mind SamadhI. 

Tĩnh Lự Tam muội: Dhyana (skÐ—Concentration of mind Samadhi. 

Đẳng Trì Tam muội (tập trung tư tưởng): Samadhi (skt—Concentration of thought 
SamadhI. 


(B) Bát Giải Thoát Tam Muội— Eight liberations: Asta-vimoksa (skt)—Những bài tập thiển 


1) 


2) 


định về tám giai đoạn tập trung tư tưởng liên tiếp nhằm mục đích giải thoát khỏi mọi 
vướng mắc của vật thể hay phi vật thể—Meditation exercices that move through eight 
stages Of concentration as an aid to overcoming all clinging to corporeal and noncorporeal 
factOrS: 

Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội—Possessing ƒorm, one sees 
ƒforms: Suy tưởng về những hình thức bên trong và bên ngoài thân thể nhằm vượt qua dục 
vọng. Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất 
tình—Cognition of internal and external forms or contemplation of things within and 
oufside the body as Impure In order to overcome attachment to forms. Liberation when 
subJective desire arises, by examination of the obJect, or of all things and realization of 
their filthiness. In this stage, cultivators remove passions by meditation on the Impurity of 
one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội—Not perceiving material forms in 
oneself, one sees them oufside: Sau khi đã vượt qua được những dục vọng bên trong, hành 
giả tiếp tục suy tưởng về những hình thức ô trược bên ngoài chứ không phải bên trong 
nhằm tăng cường khẩ năng vượt qua dục vọng. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các 
ngoại sắc bất tịnh —After overcoming all attachment to forms internally, cultivators 
continue to contemplate the impurity of all external forms 1n order to reinforce his or her 
ability to overcome all attachment to forms Iinternally and externally. Liberation when no 
subJective desire arises by still meditating or contemplating of the obJect or of all things. 
First contemplating on impurity of external obJects, then on purIty. 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


2131 


Suy tưởng về bản chất vô thường—Contemplate the nature oƒ impermanence: Suy tưởng 
về bản chất vô thường của vật thể để không ham muốn cái đẹp cũng không kinh tổm cái 
dơ—Contemplate the impermanence of all things to eliminate the desire or attachment to 
the beautiful and avoid or drop the Impure substances. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội)—Attainment oƒ the field oƒ 
the limitlessness oƒ space:_ Đạt tới lĩnh vực không gian vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
Of variety, thinking: “Space 1s Iinfinite,” one enters and abides In the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless consciousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội)—Attainment of the field of the 
limitlessness of consciousness: Đạt tới lĩnh vực ý thức vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “ConscIousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Consciousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite Consciousness. 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội—Attainment oƒ the field oƒ nothingness 0F eIHDEH€SS: 
Đạt tới lĩnh vực hư vô. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật 
øì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị tận diệt bằng 
thiển định —By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: “There is 
nothing,” one enters and abides in the Sphere of No-Thingness, where all attachments to 
conscIousness have been completely removed by meditation. Liberation In realization of 
the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội—Attainment oƒ the field oƒ neither 
perception nor nonperception: Đạt tới lĩnh vực không tri giác cũng không phải không tri 
giác. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi 
đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending 
the Sphere of No-Thingness, one reaches and abides In the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception (neither thought nor non-thought) where all attachments to non- 
exIstence have been completely extinguished by meditation. Liberation in the state of 
mind where there 1s neither thought nor absence of thought (the Sphere of Netther- 
Perception-Nor-Non-Perception). 

Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thóat Tam muội)—Cessafion oƒ 
perception and: Xóa bỏ mọi tri giác và mọi tình cảm. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn tịch diệt hay Niết 
Bàn—Liberation by means of a state of mind In which there 1s final or total extinction, 
nirvana. By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception, one 


2132 


enters and abides in the Cessation or extinguishing all thoughts (perceptions) and 
feelings. 


(C) Bát tam ma địa dẫn đến giải thoát—Eight types dgƒ samadhi ƒor removing various 


1) 


2) 


3) 


“j 


3) 


6) 


7) 


8) 


qftachimenfs: 

Tam Muội về thân bất tịnh—Samadhi oƒ emancipation from the impurity oƒ one*s body: 
Quán thân bất tịnh để giải trừ dục vọng—Meditate on the impurity of one”s body to 
TemOV€ paSSIONS. 

Tam Muội về bất tịnh của sự vật—Samadhi oƒ emancipation from the impurity oƒ external 
objects: Làm lớn mạnh sự giải thoát bằng cách quán sự bất tịnh của sự vật—Meditate on 
the impurity of external obJects to strengthen emancIpation from passIons. 

Tam Muội giải trừ dục vọng—Samadhi oƒ emancipation from passions: Giải trừ dục vọng 
bằng quán sát những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật—Removing passions by 
meditating on pure aspects of external obJects. 

Tam Muội giải trừ vướng mắc vật chấ—Samadhi oƒ emancipation fom attachment to 
material objecis: Giải trừ vướng mắc bằng cách quán vô biên thức—Removing 
attachment to material obJects by meditating on boundless consciousness. 

Tam Muội giải trừ chấp không— Samadhi oƒ emancipation from attIachmenf to void: Giải 
trừ chấp không bằng cách quán vô biên thức Removing attachment to void by 
meditating the boundless consciousness. 

Tan Muội giải trừ trí thức bằng—Samadhi o‡ emancipation ƒfom qitachment to 
consiousness: Giải trừ tri thức bằng cách quán vô ngã_—-Removing atfachment to 
consiousness by meditating on non-existence. 

Tưm Muội giải trừ chấp vô ngã— Samadhi of emancipation from the non-selƒ: Giải trừ 
chấp vô ngã bằng quán vô tưởng——Removing non-existence by meditating on the state of 
neither nor non-thought. 

Tươmn Muội giải trừ tất cả tứ tưởng—Samadhi oƑ emancipation from thoughts and 
percepfions: Giải trừ tất cả tư tưởng và trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn—Extinguishing 
all thoughts and perceptions and dwelling in the stage of total extinction. 


(VŨDChín Mức Độ Tam Muội— Nine degrees 0ƒ samadhi: Cửu Thứ Đệ Định—Chín mức độ 


thiển định—The samadhi of the nine degrees: 


1-4)Tứ Thiền Tam Muội: Tứ Thiền Thiên—Four dhyanas—See Tứ Thiển Thiên in Chapter 


169. 


5-8)Tứ Vô sắc Tam Muội: Tứ Vô Biên Xứ Định —Four formless—Four realms beyond 


3) 


form—See Tứ Thiền Thiên in Chapter 169. 
Vô thọ tưởng định: Chỉ tức nhứt thiết thọ tưởng định—The samadhi beyond sensation and 
thought. 


(VII)Thập Tam Muội— Ten concenfrations oƒ the Buddhas: Thập Định của chư Phật (Kinh 


Ù 


Hoa Nghiêm, Phẩm 27——According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are 
ten concentrations of the Buddhas. 

Phổ Quang Đại Tam Muội, gồm những pháp tam muội sau đây — The Great 
Concentration of Universal Light includes the following concentrations: 


8) 
b) 
c) 
đ) 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


2133 


Mười pháp môn vô tận: Ten kinds of Inexhaustible Qualities. 

Mười môn vô biên tâm: Ten kinds of boundless will. 

Mười môn nhập Tam muội sai biệt trí: Ten kinds of knowledge of differentiation of entry 
1nfO concentrafion. 

Mười môn Trí thiện xảo nhập đại Tam muội: Ten kinds of knowledge of skills in entry 
1ntO øreaf concentrafion. 

Diệu Quang Đại Tam Muội: The Great Concentration of Subtle Light. 

Biến vãng chư Phật quốc độ Đại Tam Muội: The Great Concentration of successive 
Journeying to the Buddha-lands. 

The Great Concentratlon of the Action of the Pure Profound Mind: Thanh Tịnh Thâm 
Tâm Hành Đại Tam Muội. 

Biết Quá Khứ Trang Nghiêm Tạng Đại Tam Muội: The Great Concentration of 
Knowledge of the stores of Adornments of the Past. 

Trí Quang Minh Tạng Đại Tam Muội: The Great Concentration of the Treasury of Lipht 
of Knowledge. 

Liễu Tri Nhứt Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm Tam Muội: The great Concentration of 
Knowledge of the Adornments of the Buddhas. 

Chúng Sanh Sai Biệt Thân Đại Tam Muội: The Great Concentration of Differentiated 
Bodies of Sentient Beings. 

Pháp Giới Tự Tại Đại Tam Muội: The Great Concentration of Freedom 1n the Elemental 
Cosmos. 


10) Vô Ngại Luân Đại Tam Muội: The Great Concentration of the Unimpeded Wheel. 


(VII)Mười Môn Nhập Tam Muột Sai Biệt Trí— Ten kinds oƒ knowledge oƒ di[ƒerentiatfion oƒ 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


entry into concentration oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
10 (Thập Định), có mười môn nhập tam muội sai biệt trí —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of knowledge of differentiation of entry 
Into concentration of Great Enlightening Beings. 

Đông phương nhập định Tây phương khởi: Entering concentration in the east and 
emerging In the west. 

Tây phương nhập định đông phương khởi: Entering concentration ¡in the west and 
emerging 1n the east. 

Nam phương nhập định Bắc phương khởi: Entering concentration in the south and 
emerging in the north. 

Bắc phương nhập định nam phương khởi: Entering concentration in the north and 
emerging 1n the south. 

Đông bắc phương nhập định, tây nam phương khởi: Entering concentration ¡n the 
northeast and emerging In the southwest. 

Tây nam phương nhập định đông bắc phương khởi: Entering the concentration in the 
southwest emerging In the northeast. 

Tây bắc phương nhập định, đông nam phương khởi: Entering the concentration ¡in the 
northwest and emergiIng 1n the southeast. 

Đông nam phương nhập định tây bắc phương khởi: Entering the concentration in the 
southeast and emerging In the northwest. 


9) 


2134 


Hạ phương nhập định thượng phương khởi: Entering the concentration ¡in the nadir and 
emerging In the zenith. 


10) Thượng phương nhập định hạ phương khởi: Entering the concenfration ¡n the zenith and 


emerging In the nadir. 


(IX)Mười Phật Tam Muội Bất Khả Tư Nghì —Ten kinds dgƒ tmumeasurable inconceivable 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Buddha-concentrations: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 28, có mười Phật Tam muội vô 
lượng bất tư nghì —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 28, there are ten 
kinds of Iimmeasurable inconceivable Buddha-concentrations. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì khắp chúng sanh 
mà nói rộng diệu pháp: All Buddhas while always In correct concenfration, 1nsfantly 
reach all places to expound the sublime Teaching for sentient beings everywhere. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì các chúng sanh 
mà nói vô ngã tế: Instantly reach all places to teach all sentient beings ultimate 
selflessness. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào suốt tam thế: 
Instantly enter the past, present and future in all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vào khắp mười 
phương Phật độ quảng đại: Instantly enter the immense Buddha-lands ¡in the ten 
directions, pervading all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ hiện khắp vô 
lượng Phật thân: Instantly manifest innumerable various Buddha-bodIies In all places. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ tùy những tâm 
giải của các chúng sanh mà hiện thân, ngữ, ý: Instantly ¡n all places manifest body, 
speech and mind In accord with the various understandings of sentient beings. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ nói chơn tế ly dục 
của tất cả pháp: Instantly ¡n all places, explain the ultimate reality of all things, beyond 
desire. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ diễn thuyết tất cả 
duyên khởi tự tánh: Instantly ¡n all places, expound the ¡inherent nature of indepdent 
OrIgination of everything. 

Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ thị hiện vô lượng 
sự trang nghiêm quảng đại của thế gian và xuất thế gian, khiến các chúng sanh thường 
được thấy Phật: Instantly ¡in all places manifest immeasurable worldly and transcendental 
øreat adornmentfs, causing sentient beings always to get to see Buddha. 


10) Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một niệm khắp tất cả chỗ khiến các chúng 


sanh đều thông đạt tất cả Phật pháp, được vô lượng giải thoát, rốt ráo đến bỉ ngạn vô 
thượng: Instantly in all places, enable sentient beings to master all enlightened teachings, 
attain infimte liberation, and ultimately reach unsurpassed transcendence. 


1) 
2) 


3) 


2135 


(C) Các loại Tam Muội khác 
QOther kinds oƒ “Samadhi ” 


Bảo Tích Tam Muội: Samadhi (by which) the origin and end of all things are seen. 

Bảo Xứ Tam Muội: Samadhi of precious place—Phật Thích Ca Mâu Ni trụ vào tam muội 
nầy và từ đó Ngài bố thí tiền tài công đức cho chúng sanh—The samadhi of the precious 
place, the ecstatic trance of sakyamuni by which he dispensed powers and riches to all 
beings. 

Bát Nhã Tam Muội: Enter the extremely deep Dharma realm and the Prajna samadhi— 
Nhập pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam Muội—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ 
Huệ Năng dạy: “Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và Bát Nhã Tam 
Muội thì phải tu Bát Nhã hạnh, phải trì tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh. 
Nên biết kinh nầy công đức vô lượng vô biên, trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể 
nói đầy đủ được. Pháp môn nầy là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì 
những người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp nầy, tâm sanh 
ra không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn, cả cõi nước, thành ấp, chợ búa đều 
bị trôi giạt cũng như trôi giạt những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì 
không tăng không giảm. Như người đại thừa, hoặc người tối thượng thừa nghe Kinh Kim 
Cang thì khai ngộ, thế nên biết bản tánh họ tự có trí Bát Nhã, tự dùng trí huệ thường 
quán chiếu, nên không nhờ văn tự, thí dụ như nước mưa không phải từ trời mà có, nguyên 
là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình thầy 
đều được đượm nhuần. Trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả, hợp thành một thể, trí 
huệ Bát Nhã nơi bản tánh chúng sanh lại cũng như thế.”—According to the Platform 
Sufra of the Sixth Patriarch?s Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: 
“Good Knowing Advisors, 1Ý you wish to enter the extremely deep Dharma realm and the 
PraJna samadhi, you must cultivate the practice of Prajna. Hold and recite the “Diamond 
PraJna Paramita Sutra” and that way you will see your own nature. You should know that 
the merit and virtue of this sutra 1s Immeasurable, unbounded, and indescribable, as the 
Sutra text Itself clearly states. This Dharma-door 1s the Superior Vehicle, that 1s taught to 
the people of great wisdom and superior faculties. When people of limited faculties and 
wisdom hear 1, their minds give rise to doubt. Why 1s that? Take this example, the rains 
which the heavenly dragons shower on Jambudvipa. Cities and villages drift about In the 
flood like thorns and leaves. But If the rain falls on the great sea, Its water neither 
Increases nor decreases. lf people of the Great Vehicle, the Most Superior Vehicle, hear 
the Diamond Sutra, their minds open up, awaken and understand. Then they know that 
their original nature 1tself possesses the wisdom of Prajna. Because they themselves use 
this wIsdom constantly to contemplate and 1lluminate. And they do not rely on written 
words. Take for example, the rain does not come from the sky. The truth 1s that the 
dragons cause 1t to fall in order that all living beinss, all plants and trees, all those with 
feeling and those without feeling may receiIve I1†s moisture. In a hundred streams, 1t flows 
Iinto the great sea and there unites In one substance. The wisdom of the PraJna of the 
original nature of living beings acts the same way.” 


4) 


3) 


6) 


7) 


ổ) 


3) 


2136 


Bất Thọ Tam Muội: Samadhi free from receptivity of things—Trong phẩm 25 Kinh Pháp 
Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thừa mệnh Phật trao cho Ngài Quán Âm một tràng bửu hoa, 
nhưng Ngài Quán Âm không dám nhận, nói rằng chưa có mệnh Phật. Thái độ nầy góp 
phần cho việc “Bất Thọ Tam Muội” hay “Tất Cánh Không” của Ngài —In the Lotus 
Sutra, Chapter 25, the Infinite Resolve Bodhisattva obeying the Buddhaˆs commands, 
offered Kuan-Yin a Jjewel-garland, which the latter refused saying he had not received 
the Buddha”s command to accept 1t. This attitude 1s attributed to his free from receptIVIty 
of samadhi, the samadhi of utter “voidness” or spirituality. 

Bình đẳng tam muội: Samadhi of impartial mind—Thiễn định phát triển tâm bình đẳng— 
A meditation to develop the impartial mind. 

Bồ Đề Tâm Tam Muội: Samadhi-bodhi (skt)——Samadhi-bodhi mind—Trạng thái giác ngộ 
trong đó tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát mọi cấu chướng, tập trung vào 
“không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một trạng thái yên nh hoàn toàn—A state of 
enlightenment in which the mind 1s free from distraction, free from unclean hindrances, 
absorbed In Intense, purposeless concentration, thereby entering a state of Inner serenIty. 
Căn Tam Muội: Samadhindriya (skt): Faculty of concentratlon—ĐịỊnh căn—Mediatation 
as the root of all virtue. 

Chánh Định Lực Tam Muội: Samadhi-bhala (skÙ Nhiếp Tâm— The power of 
samadhi—The power of meditation—Powers of mind-control—Định lực của tâm hay 
định lực thiển giúp ta không lầm lẫn cũng như dong ruỗi. Định lực thiển quán có thể phá 
vở mọi loạn tưởng, một trong ngũ lực—The power of concentration of mind or meditation 
which helps destroying confused or wandering thoughts. The power of abstract or estatic 
meditation, ability to overcome all disturbing thoughts, the fourth of the five powers 
(bala). 

Diệt lận Định Tam Muội: Nưodha-Samapati (skt&p)—Sự tịch lặng tâm linh— 
Annihilation trance—Meditative concentration In extinction—Mental tranquility—Đạt 
đến trạng thái xóa bỏ hay hủy diệt, trong đó mọi hoạt động ý thức hay tâm thần đều bị 
loại bỏ. Đây là trạng thái tinh thần thanh thản và sáng suốt của các A-la-hán hay A na 
hàm sau khi đã vượt qua tứ thiển vô sắc——Attainment the state of extinction; the state in 
which all mental activities are temporarily eliminated. This 1s the mental status of 
tranqguility in arhat passing through the four stages of formlessness. 


10) Diệt Thọ Tưởng Tam Muội: Samadhi of complete extinction of sensation and thought— 


Diệt Tận Định —Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của Lục Thức đập tắt hoàn toàn 
những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong những phương thức thiển cao nhất dẫn tới 
định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh nào, không tương ứng với một 
pháp nào. Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô 
sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập 
Niết Bàn)—A_ samadhi in which there is complete extinction of sensation and thought, 
one of the highest form of meditation (kenos1s), resulting from concentration. 


11) Đại Bi Tam Muội: Samadhi of great compassion—Tam muội của lòng đại bi, qua đó chư 


Phật và chư Bồ Tát phát triển lòng đại bi của họ—The samadhi of great pity, in which 
Buddhas and Bodhisattvas developed their great pity. The samadhi in which Vairocana 
evolves the group and it is described as the "mother of all Buddha-sons. ” 


2137 


12) Đại Liên Hoa Trí Huệ Tam Muội Trí: Samadhi wisdom—Diệu Quán Sát Trí của Đức 
Phật A Di Đà ——The wisdom of the great lotus, the penetrating wisdom of Amitabha 
Buddha. 

13) Đại Tịch Định Tam Muội: Great tranguility samadhi—Đại Tịch Định—Đại Tịch Tính 
Diệu Tam Ma Địa—Tam Ma Địa hay phép thiển định mà Như Lai đã vào với trạng thái 
tịch tịnh và sự tập trung hoàn toàn vắng bặc những xao xuyến loạn động (ha mọi tán 
động, rốt ráo tịch tịnh)—The samadhi which the Tathagata enters, of perfect tranquility 
and concentration with total absence of any perturbing element (parinirvana). 

14) Đẳng Dẫn Tam Muội: Samadhita (sk)—Tam Ma Hê Đa——Tên của một loại định, mà khi 
nhập vào thì cả thân lẫn tâm đều chuyên chú tạo nên sự an hòa, bình đẳng của thân 
tâm—Body and mind both fixed or concentrated in samadhi. 

15) Giác Chỉ Tam Muội: Samadhi-bodhyanga (skt)——Giác phần Tam Muội—Định giác phần, 
một trong thất giác chi, là một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó 
mà chúng ta nhận biết được sự cân bằng của vạn pháp—See Seven Bodhyanga ¡in 
Chapter 21. 

16) Hải Ấn Tam Muội: Kai-in Zanmai (jap)—Samadhi as the state like the sea—Lấy mặt 
nước biển cả ¡n hiện muôn hình vạn trạng để so với Tam muội của Bồ Tát bao hàm hết 
thảy vạn pháp. Còn gọi là Hải Ấn Định, tên của tam muội mà Phật đã sở đắc. Biển thiển 
định bao la của Phật mà tất cả các pháp đều hiện ra trong biển trí đó (biểu tượng tiêu 
biểu cho sự bao la trong thiển định của Đức Phật, có sức nhìn thấy hết vạn hữu)—The 
ocean symbol, as the face of the sea reflects all forms, so the samadhi of a bodhisattva 
reflects to him all truths. Ocean symbol Indicates the vastness of the meditation of the 
Buddha, the vision of all things. 

17) Hiện nhứt thiết sắc thân tam muội: Samadhi which enables to manifest in all forms of 
physical body. Samadhi of manifesfation of physical body in all forms. 

16) Hỏa điệm tam muội: Samadhi entered I1nto by the Buddha. In which he emitted flames to 
OVercome a poisonous dragon. 

19) Hỏa Sinh Tam Muội: Flame-emiting samadhi—A flame-emtting samadhi—Một phép 
Thiển định khiến thân người phát ra lửa, cũng là đệ tứ thiển định. Theo kinh Trường A 
Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Phật vào, trong đó Ngài phóng hỏa để lướt qua độc long. 
Lửa phát ra từ Tam Ma địa, dùng để tự thiêu hay các công dụng khác. Đặc biệt liên hệ 
với Bất Động Tôn và Chân Ngôn Du Già, kết hợp người tu với Ngài và năng lực của 
Ngài. Đây cũng là loại lửa mà Đức Phật đã dùng để hỏa thiêu thân tứ đại của Ngài (vì 
không có lửa nào có thể đốt cháy được thân Ngài)—The flame samadhi, also styled the 
fourth dhyana. According to the Long Agama, this 1s the samadhi entered Into by the 
Buddha, in which he emitted flames to overcome a poisonous dragon. The power fo emit 
flames from the body for auto holocaust or other purposes. It 1s especially associated with 
Aryacalanatha and Shingon practice of the yoga which unites the devotee to him and his 
powers. this 1s the samadhi entered into by the Buddha, in which he emitted flames to 
overcome a poIsonous dragon. This 1s also the fire that consumed the body of the Buddha 
when he entered nirvana. 

20) Khẩu xưng tam muội: Tam muội đạt được bằng cách thầm niệm hồng danh của một vị 
Phật —Samadhhi attained by quietly repeating the name of Buddha. 

21) Không tam muội: . 





2138 


a) Thẩm định về lẽ không: Samadhi of emptiness—To empty the mind of the ideas of me 
and mine and suffering, which are unreal. 

b)_ Loại tam muội xem cái ngã và vạn hữu không có thật tánh: Samadhi on the unreality—— 
The samadhi which regards the ego and things as unreal. 

22) Lạc Tam Muội: Samadhisukha (skt)—Hạnh phúc khởi sinh từ trạng thái tập trung của 
tâm. Những vị chưa có thể lên đến hàng Bồ Tát thì quá mê đắm vào hạnh phúc của Tam 
Muội và quên mất thế giới bên ngoài mà tại đấy có rất nhiều chúng sanh chưa giác ngộ 
đang mong chờ sự giải thoát. Loại người theo Phật giáo tự mãn nầy thường bị Đức Phật 





lên án nghiêm khắc —The bliss arising from a concentrated state of mind. Those who 
have not yet been able to rise to the rank of Bodhisattvahood are too deeply drunk with 
the beatitude of a samadhi, forgetful of the outside world where so many unenlightened 
ones are walting for emancipation. This class of self-complacent Buddhists 1s severely 
Iindicted by the Buddha. 

23) Lực Tam Muội: Samadhi-Vipphara-Iddhi—The power of penetrating Concentration. 

24) Ma Tam Muội: Samadhi mara—Một trong thập ma ẩn núp trong tâm làm chướng ngại 
tiến bộ trong thiền định, làm cẩn trở chân lý và phá nát trí tuiệ—Samadhi mara, one of 
the ten maras who lurks In the heart and hinders progress in meditation, obstructs the truth 
and destroys wIsdom. 

25) Nghiệp Tam Muội: Samadhi-karma——Thuận theo 18 lời nguyện của Phật A Di Đà và cõi 
Tây Phương Cực Lạc mà nhất tâm chuyên niệm hồng danh của Ngài—Concentration 
upon the eighteen vows of Amitabha and the Western Paradise, in repeating the name of 
Amitabha. 

26) Nguyện Tam Muội: Samadhi of vow—Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of 
all wishes or desires. 

27) Nhất Điểm Tam Muội: Ekaggata (p)—Samadhi of one-pointedness—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), Phạn ngữ “Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là trạng 
thái gom tâm an trụ vào một điểm duy nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển 
(jhanas). Nhất điểm tam muội thời khắc phục triỀn cái tham dục, một điều kiện tất yếu 
để đạt được thiền định. “Ekaggata” thực tập quán tưởng thật sát vào để mục; tuy nhiên, 
“Ekaggata” không thể nào đạt được riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác như 
“Tầm,” “Sát,” “Phỉ,” và “Lạc. —According to the Abhidharma, Pali term “Ekaggata” 
means a one pointed state. This mental factor 1s the prImary component in all Jhanas. 
One-pointedness temporarily Inhibifs sensual desire, a necessary condition for any 
meditative attainment. “Ekaggata” exercises the function of closely contemplating the 
obJject; however, It cannot perform this function alone. It requires the Joint action of the 
other Jhanas such as “Vitaka” (applying the associated state on the obJect), “Vicara” 
(sustaining them there), “Piti” (bringing delight in the obJject, “Sukha” (experiencing 
happiness 1n the jhana). 

28) Nhất Tam Muội: Ekagra (skt)——Undeflected concentraton—Meditation on one object— 
Undefeated concentration. 

29) Nhất Thiết Chủng Diệu Tam Muội: Samadhi of all wonderful merits— Tam muội mang 
lại mọi công đức trang nghiêm——The samadhi, which brings every kind of merit for one”s 
adornmernt. 


2139 


30) Nhứt Tướng Tam Muội: Nhất Tướng Tam Muội Nhất Hạnh Tam Muội—The Samadhi of 
One Mark and the Samadhi of One Conduct—Nhứt Hạnh Tam Muội hay Chân Như Tam 
Muội. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Mười, Lục Tổ nhắn với tứ chúng rằng: “Các 
thiện tri thức! Các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp, nếu muốn thành 
tựu chủng trí phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả 
chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia, không sanh yêu ghét, cũng không thủ xả, 
chẳng nghĩ các việc lợi ích thành hoại, vân vân, an nhàn điểm tịnh, hư dung đạm bạc, 
đây gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng nằm ngồi thuần một trực tâm, 
không động đạo tràng, chơn thành Tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ 
hai tam muội nầy như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, thành thục được hạt 
kia, nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như khi mưa ướt khắp cả 
quả đất, Phật tánh của các ông ví như hạt giống gặp được sự thấm ướt nầy thảy đều phát 
sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định được Bồ Đề, y theo hạnh của tôi, quyết định 
chứng được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 

“Đất tâm chứa hạt giống, 
Mưa rưới thảy nấy mầm, 
Đốn ngộ hoa tình rồi, 
Quả Bồ Đề tự thành.” 
Samadhi for realizing that the nature of all Buddhas 1s the same. A sfate of samadhi in 
which hate and love, accepting and reJecting are repressed, and in which the mind 
reaches an undivided state, being anchored in calm and quiet. According to the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Tenth, the Sixth Patriarch told the assembly: “All of you 
Good Knowing Advisors should purify your minds and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to realize all knowledge, you must understand the Samadhi of one 
Mark and the Samadhi of One Conduct. If you do not dwell in marks anywhere and do not 
give rise to hate and love, do not grasp or reJect and do not calculate advantage or 
disadvantage, production and destruction while in the midst of marks, but instead, remain 
tranguil, calm and yielding, then you wIll have achieved the Samadhi of One Mark. In all 
places, whether walking, standing, sitting or lying down, to maintain a straight and 
uniform mind, to attain the unmoving Bodhimandala and the true realization of the Pure 
Land. That 1s called the Samadhi of One Conduct. One who perfects the two samadhis 1s 
like earth in which seeds are planted; buried in the ground, they are nourished and grow, 
ripening and bearing fruit. The One Mark and One Conduct are just like that. Now, I 
speak the Dharma, which 1s like the falling of the timely rain, moistening the great earth. 
Your Buddha-nature 1s like the seeds, which receiving moisture, wIll sprout and gørow. 
Those who receive my teaching will surely obtain Bodhi and those who practice my 
conduct certainly certify to the wonderful fruit. Listen to my verse” 
The mind-sground confains every seeds; 
Under the universal rain they all sprout 
Flower and feeling-Sudden Enlightenment 
The Bodhi-fruit accomplishes 1tself.” 

31) Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma-pundarika-samadhi (skt—Samadhi of the Lotus—See 

Tứ Chủng Tam Muội ¡in Chapter 59 (B). 


2140 


32) Pháp Quang Tam Muội: Samadhi of the light of truth—Đèn chân lý—Bồ Tát sơ địa 
chứng đắc phép nầy thì có thể phóng ra tuệ quang (pháp quang định)—Samadhi the light 
of Truth, that of the bodhisattva 1n the first stage. 

33) Pháp tánh tam muội: Samadhi as the Dharma-nature. 

34) Phong Luân Tam Muội: Samadhi of the wind-circle——Một trong Ngũ Luân Tam Muội hay 
Ngũ Luân Quán, quán về trí tuệ như sự chuyển động của gió làm di chuyển và phá sạch 
sự vật, cũng như vậy trí tuệ thổi đến đâu phiền não tức thời bị phá sạch đến đó—One of 
the five kinds of contemplation of the five elemens, the contemplation of the wInd or a1r. 

35) Phóng Quang Tam Muội: Samadhi of emitting lights—Một trong 108 loại tam muội, tam 
muội phóng ra ánh hào quang nhiều màu sắc—A samadhi in which all kinds and colours 
Of light are emitted, one of the one hundred eight kinds of samadhi. 

36) Quán Đảnh Tam Muội: Samadhi of the summit of contemplatlon—Tam muội đạt được 
trong thiển quán—The peak whence all the samadhis may be surveyed. 

37) Sỉ Tam Muội: Samadhi of ignorance—Phép thiển định ám muội, chẳng những không giúp 
trí huệ phát triển, mà còn làm cho tâm trí thêm mờ tối không tỏ ngộ—The samadhi of 
1pnorance, I.e. without mysfIc 1nsight. 

38) Tà Tam Muội: Miccha-samadhi (p)—Tâm người nào còn bị các pháp bất thiện che chắn, 
sẽ không thể tập trung vào bất kỳ để mục nào được xem là thiện được. Dĩ nhiên, người 
ấy có thể tập trung vào một đối tượng nào đó với những tư duy tham dục và sân hận, 
nhưng lúc ấy, sự tập trung của người ấy gọi là “Tà Tam Muội.” Bao lâu những bất tịnh 
và dục vọng còn hiện diện trong con người, các tư duy bất thiện vẫn sẽ tiếp tục khởi 
lên—The mind that 1s obsessed by detrimental forces can not concenfrafe successfully on 
any obJect of a wholesome nature. It 1s true that a man can, however, concenftrate on an 
object with thoughts of lust or 1ll-will, etc, but then, that 1s “Wrong Concentration.” As 
long as Impuritiles or passions exIst in man, evil and unwholesome thoughts will continue 
{O arIS€. 

39) Tam Tam Muội: Samadhi on the three subJects. 

a) Không Tam Muội: Thẩm định về lẽ không—To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

b) Vô Tướng Tam Muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, 
or externals. 

c)_ Nguyện Tam Muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or desire. 

40) Tán nghỉ tam muội: Samadhi free from all doubt. 

41) Thanh Tịnh Giải Thoát Tam Muội: Samadhi of complete freedom——Tam muội sở không 
có ô nhiễm, thoát ly mọi hệ lụy ràng buộc, và hoàn toàn thanh thản tự tạ—A samadhi 
free from all impurity and in which complete freedom 1s obtained. 

42) Thủy Luân Tam Muội: Samadhi of the water wheel—Thủy Luân Tam Muội là một trong 
Ngũ Luân Tam Muội. Thứ nước công đức định thủy làm cho tâm được rưới nhuần, thiện 
căn tăng trưởng. Cùng cách ấy (do đắc tam muội nầy) mà thân tâm nhu nhuyễn, chế 
phục được tham vọng và cao mạn mà thuận theo thiện pháp —One of the five samadhi 
wheels. Water 1s fertilizing and soft, in like manner the effect of this samadhi 1s the 
fertilizing of good roots, and the softening or reduction of ambition and pride. 

43) Thúc Vô Biên Xứ Tam Muội: Samadhi of limitless perception. 


2141 


44) Thực Tướng Tam Muội: Samadhi of reality—Thiển định về lý không để đạt được tính 
không thực của hiện tượng——In which the unreality of the phenomenal is realized. 

45) Tịch Diệt Lạc Tam Muội: Nirodha-sukha (sk)—Hạnh phúc của sự tịch diệt. Do bởi lòng 
từ bi thương xót chúng sanh mà và bổn nguyện cứu độ chúng sanh mà vị Bồ Tát không 
thể chứng cho riêng mình cái hạnh phúc của sự tịch diệt và hạnh phúc của tam muội— 
The bliss of cessation. Because of his compassion with which he regards all beings and 
because of his desire to fulfill his original vows, the Bodhisattva does not personally 
realize the bliss of cessation and that of tranquIlity. 

46) Trọng Tam Tam Muội: Double three samadhi—Không không tam muội—Vô tướng tam 
muội—Vô nguyện vô nguyện tam muội —Double Three Samadhi, a more advanced 
meditation. All three samadhis are the same with doublepractice. 

a)_ Không tam muội: Thẩm định về lẽ không—To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

b) Vô tướng tam muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, or 
externals. 

c)_ Nguyện tam muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or desire. 

47) Tùy Tự Ý Tam Muội: Following Ones Inclinations Samadhi—See Tứ Chủng Tam Muội 
1n Chapter 59 (B). 

48) Tứ Vô Sắc Tam Muội: Four balanced states which transcend the world of matter—Tứ Vô 
Sắc Định—Bốn trạng thái thiển định cuối cùng trong thập nhị thiển định—The four 
balanced states which transcend the world of matter, the last four of the twelve 
dhyanas—See Vô Sắc Tam Muội in Chapter 59 (C) (49). 

49)Vô Sắc Tam Muội: Arupya-samapatti (skt & p)—Formless Samadhis—“Arupya- 
samapatti” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Vô sắc định.” Vô sắc định là bốn trạng 
thái thiển định tương ứng với bốn cõi trong cõi trời vô sắc, là cõi trời cao nhất trong vòng 
luân hồi sanh tử. Chúng sanh sanh vào những cõi này do sự tu tập thiển định thành công 





tương ứng—“Arupya-samapatti” Is a Sanskrit term for “formless absorptions.” Four 
meditative states that correspond to levels within the Formless Realm (arupya-dhatu), the 
highest realm within cyclic existence. One 1s reborn in one of these levels in dependence 
upon successful cultivating the corresponding absorption: 

a)_ Hư Không Vô Biên Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó tâm trống rỗng như hư 
không. Trong cõi không vô biên xứ, sự hiển hiện của hình sắc hoàn toàn toàn biến mất, 
và hành giả nhận biết mọi vật như hư không không còn biên xứ nữa, không còn bị ngăn 
ngại nữa. Không xứ đầu tiên trong Tứ Không Xứ. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới 
hình và chất, được đặc biệt đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó được gọi là đang trú 
trong không vô biên xứ. Để đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng thiển thứ năm trong 
sắc giới có thể trau dôi thiển vô sắc, bắt đầu gom tâm vào điểm sáng phát ra từ đề mục 
hay đối tượng (kasina), cho đến khi nào điểm sáng ấy lớn dần đến bao trùm toàn thể 
không gian. Đến đây hành giả không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp 
mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy không có thực, 
không phải là một thực tại, mà chỉ là một khái niệm (không gian phát huy từ đối tượng). 
Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. Thọ mệnh 
trong cõi trời nầy có thể dài đến 20.000 đại kiếp——Balance in infinite space in which the 
mind becomes void and vast like space. In the absorption of limitless space (akasanantya- 


b) 


2142 


samapattIi), the appearance of forms to the mind completely disappears, and the meditator 
perceives everything as limitless space, without any obstruction or variety. The first of 
the four Iimmaterial Jhanas. When the mind, separated from the realm of form and matter, 
1s exclusively directed towards Infinite space, 1t 1s said to be abiding in the Akasanantya- 
yatanam. To reach this, a meditator who has mastered the fifth fine-material jhana based 
on a “kasina” obJect spreads out the counterpart sign of the “kasina” until 1t becomes 
Immeasurable in extent. The he removes the “kasina” by attending only to the space 1t 
pervaded, contemplating 1t as “infinite space.” The expression “base of infinite space,” 
strictly speaking, refers to the concept of infinite space which serves as the obJect of the 
first Iimmaterial-sphere consciousness. This 1s the state or heaven of boundless space, 
where the mind becomes void and vast like space. Existence in this stage may last 20,000 
great kalpas. 

Thức Vô Biên Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó khả năng hiểu biết không 
còn giới hạn. Trong cõi thức vô biên xứ, hành giả thấy cái định ở không vô biên xứ hãy 
còn thô thiển, đoạn thấy rằng ngay cả thức cũng không còn biên xứ nữa, không còn bị 
ngăn ngại nữa. Sau khi đạt được trạng thái “Không Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom 
tâm vào sơ thiển vô sắc cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi 
cái không gian vô biên mà tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi trời vô tận trí 
nơi mà khả năng hiểu biết và thẩm thấu là vô tận. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể 
kéo dài đến 40.000 đại kiếp —Balance ¡in infinite consciousness in which the power of 
perception and understanding are unlimited. In the absorption of limitless conscIousness 
(vinananantya-samapatti), the meditator first views the preceding absorption as øross and 
then views the discrimination that consciousness 1s limitless as peaceful. After attaining 
the state of the base of Infinite space, meditator continues to concentrate on this state of 
“infinite space” until he takes as obJect the consciousness of the base of Infinite space, 
and contemplates 1t as “infinite consciousness” until the second immaterial absorption 
arises, or when the mind going beyond Infinite space 1s concentrated on the Iinfinitude of 
ConscIousness 1f Is said to be abiding in the ViJjnananantya. Thịs 1s the state or heaven of 
boundless knowledge. Where the powers of perception and understanding are unlimited. 
Existence in this stage may last 40,000 great kalpas. 

Vô Sở Hữu Xứ Tam Muội: Trạng thái thiển định trong đó sự phân biệt của tâm bị chế 
ngự. Trong vô sở hữu xứ, hành giả thấy ngay cả mọi vật trong thức vô biên xứ hãy còn 
thô thiên, nên hành giả tu tập trạng thái tính thần vi tế hơn trong đó không còn gì hiện 
lên trong tâm nữa. Để mục của tầng thiển vô sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi đây 
hành giả phải chú ý vào sự vắng mặt của “thức” trong nhị thiển vô sắc. Khi mà tâm của 
hành giả vượt khỏi cả cái cảnh giới của thức mà thấy không có chỗ nào riêng để trú, thì 
nó đạt được cái định gọi là “Không biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là cõi trời vô hữu nơi 
không còn sự phân biệt. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 60.000 đại 
kiếp—Balance ¡n not having anything in which the discriminative powers of mind are 
subdued. In the absorption of limitless of nothingness (akimcanya-samapatti, even 
viewing everything as limitless conscIousness appears as øross, and meditafor cultivates a 
merntal state in which only nothingness appears to the mind. This 1s more subtle than the 
preceding absorption, since there 1s no content at all, only undifferentiated nothingness. 
The third Iimmaterial attainment has its obJect the present non-existence or voidness. 


đ) 


2143 


Meditators must gIve attention to the absence of that consciousness In the second 
1immaterial-sphere consciousness. When the mind going even beyond the realm of 
consciousness finds no special resting abode, it acquires the concenfraton called 
“knowing nowhere to be.” Thịs 1s the state or heaven of nothing or non-exIstence. Where 
the discriminative powers of mind are subdued. Existence In this stage may last 60,000 
great kalpas. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tam Muội: Trạng thái siêu việt thiển định của tưởng và phi 
tưởng. Trong giai đoạn thiển định kế tiếp này, không còn sự phân biệt thô thiển, mà chỉ 
còn những phân biệt vi tế mà thôi. Gọi là “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở trạng thái 
nây, “tưởng” không thể được bao gồm mà cũng không thể bị loại trừ. mà cũng không có 
“không tưởng.” Bản chất của cái định nầy là không ở trong cảnh giới hoạt động của tâm 
thức mà cũng không ở ngoài cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi chỉ còn trí trực 
giác chứ không còn suy tưởng nữa. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 
80.000 đại kiếp. Tuy nhiên, trong kinh điển Phật giáo, đây cũng còn là bất toại, vì khi thọ 
mệnh chấm dứt thì chúng sanh trong cõi này vẫn phải chịu luân hổi sanh tử vào những 
cảnh giới thấp hơn, nơi mà người lại phải chịu cảnh, sanh, lão, bệnh, tử. Như vậy đối với 
người Phật tử, cứu cánh cuối cùng phải là con đường giải thoát ra khỏi cảnh luân hồi 
sanh tử để hoặc giả tiến tới quả vị Phật hoặc giả ít lắm cũng đạt được niết bàn hữu hạn 
của một vị A La Hán hay một vị Độc Giác Phật —Balance in transcendence of thinking 
and not thinking: The realm of consciouness or knowledge without thought 1s reached. In 
the succeeding absorption, even this 1s left behind, and there 1s no coarse discrimination 
at all, only subtle discrimination. This 1s generally referred to as the “peak of cyclic 
exIstence” (bhavagra), because 1t leads to rebirth at the highest level of the Formless 
Realm, a state in which beings have enormously long unpleasantness and only the 
subtlest of discriminations. This fourth and final mmaterial atfainment 1s so called 
because 1t cannot be said either to include perception or to exclude perception. The 
nature of this concentration 1s neither in the sphere of mental activitles nor out of it. Thĩs 
1s the state or heaven of neither thinking nor not thinking which may resemble a state of 
intuition. The realm of consciousness or knowledge without thought 1s reached (intuitive 
wisdom). Existence In this stage may last to 80,000 great kalpas. In a Buddhist context, 
however, this 1s still unsatIsfactory, since oneˆs lifespan eventually ends, and one 1s again 
reborn In the lower realms of cyclic existence, where one will again suffer, øgrow old, and 
die. Thus for Buddhists the final goal should be a supramundane path, one that leads out 
of cyclic existence altogether and which results in either the state of buddhahood or at 
least the more limited Nirvana of an Arhat or Pratyeka-buddha. 


20) Vô tâm tam muội: Samadhi on no-thought. The samadhi in which active thought has 


ceased. 


531) Vô Tranh Tam Muội: Samadhi of without debate——Tam muội trong đó không có sự tranh 


luận giữa ta và người —The samadhi in which there 1s an absence of debate or disputation 
or distinction of self and other. 


52) Vô Tướng Tam Muội: Samadhi of no-mark—Thẩm định về lẽ không có tướng——To get rid 


of the idea of form, or externals. 


2144 


Phật Ngôn: 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)— Sutra In Forty-Two Sections: 
Chương 31— Chapter 31: Đức Phật dạy: “Có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên 
muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi người 
hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có 
ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. Ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều 
tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm'.”—The Buddha said: “There was once 
someone who, plagued by ceaseless sexual desire, wished to castrate himself. To cut off your 
sexual organs would not be as good as to cut off your mind. You mind 1s like a SupervISOY; 1Í 
the supervisor stops, his employees wIll also quit. If the deviant mind 1s not stopped, what 
good does 1t do to cut off the organs?” 

The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s born from your wI1ll; your wIll 1s born from thought. 
When both aspects of the mind are still, there 1s neither form nor acfIVIty.” 

Chương 32— Chapter 32: Đức Phật dạy: “Con người do ái dục mà sinh ưu sầu, do ưu sầu mà 
sinh sợ hãi. Nếu thoát ly ái dục thì có gì mà sầu ưu, có gì mà sợ hãi.”—The Buddha said: 
“Out of love and desire, people øIve rIse to WOrry; out of worry they øIve rise to fear. If you 
are apart from love, what worries are there? W hat fears?” 





(Đường lên Tháp Hòa Bình trên núi Kỳ Xà Quật) 


2145 


CHƯƠNG SÁU MƯƠI 
CHAPTER SIXTY 


Thiền 
Mecditation 
Dhyana and Samadhi (skt) 


(A) Đại cương về Thiên Định —An overview oƒ the Meditation 
(I) Tổng quan về thuật ngữ “Zen”—An overview oƒ the word “Zen”. 
(H) Sự phát triển của tâm thức— Mental developmemt. (HI)Trạng thái tâm đạt được do thiên 


tập cao độ—A state oƒ mìind achieved through higher meditation. 


(B) Nghĩa của Thiền Định— The meanings oƒ Samadhi 

(B-1)Nghĩa Chính của Thiền Định— The Main Meanings oƒ Samadhi 

(I Theo Bách Khoa Từ Điển Minh Triết Phương Đông, có hai định nghĩa về Thiền— 
According to The Encyclopedia oƒ Eastern Philosophy and Religion, Zen can be defined as 
both exofterically and esoterically. 

(H) Theo các truyền thống Phật giáo—According to The Buddhist Traditions: 

1) Thiền và Tam muội: Dhyana and samadhi. 

2) Samatha (skt & p): Thiền Chỉ— Calming. 

3) Thiền định và Thiên tuệ giác: Caln meditation and insight meditation. 

(HI)Danh từ “Hành thiền” và danh từ “Bhavana”— The word “Meditation” and the Buddhist 
term “Bhavana”. 

(IV)Có nhiều định nghĩa khác nữa về Thiền Định— There are more different definitions for 
Dhyana and Samadhi. 

(B-2)Những Định Nghĩa liên quan đến Thiền Định—Defimtions that are related to 
Mecditation 


(C) Những Đặc Điểm của Thiền— Special characteristics 0ƒ Meditation 

(I) Thiền định là giữ cái tâm bình tĩnh và không dao động trong mọi hoàn cảnh— Meditation 
means f0 mmaintain a cool and un-agifated mỉnd under all circumstances. 

(I) Thiền quán là cách chắc chắn nhất để kiểm soát và tịnh tâm—Rapture, the surest way to 
mìnd-comtrol and purffication. 

(IHI)Bí mật của thiền là sống ý thức trong từng giây từng phút của sự sống— The secret oƒ 
meditation is to be consciows 0ƒ each second oƒ your eXiSfence:. 

(IV)Thiền tập không phải là những nỗ lực phân tích và suy diễn— The practice oƒ meditation 
S 1Of an eXerCiSe ï anaÌyS1S OF reqSOHiHg. 

(V) Mục đích của Thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại— The aim oƒ this practice 
is to see the true ƒace oƒ reqlity. 

(VI)Thiền định chính là những đoá hoa Tuệ giác và hoa Bì mẫn—Flower oŸ insight and 
flowers oƒ compassion. 


2146 


(VIHI)Tu tập tập Thiền định là tu tập lấy Hạnh phúc tự làm chủ lấy mình— The happiness oƒ 
mastering of yourselƒ. 

(VIII)Thiền quán và cuộc sống hằng ngày—Meditation and Daily activities. 

(A) Sự hội nhập thiền quán vào đời sống hằng ngày— Fusion oƒZen with everyday le. 

(B) Thiền quán thực sự đi vào cuộc sống hằng ngày—Zen really enters daily le acHvities. 

(IX) Ý niệm căn bản của Thiền tông là đồng nhất tính của hữu và vô— The basic idea oƒ Zen 
1s the idenfity 0ƒ becoming and non-becoming. 

(X) Khi định tâm vào tư duy tịnh mặc, những sinh hoạt hằng ngày đều được giữ có chừng 
mực— To concentrate one”s mỉnd In silent meditation, all daily acHViHes should be 
regulated properly. 


(D) Other characteristics oƒ meditation— Những đặc tính khác của Thiền 

(I) Thiền Tịnh Trụ—Samatha Meditation. 

(H) Thiền Tuệ— Vipassana. 

(IHI)Thiền định chỉ là một trong những phương thuốc— Meditation is ust one oƒ the medicines. 

(IV)Thiền giúp chúng ta không đồng hóa chúng ta với cái không phải chúng ta—Meditation 
helps us not to denflƒy ourselves with what we are not. 

(V) Thiền giúp chúng ta thủ hữu càng ít càng tố—Meditation helps us possess as litle as 
possible. 

(VI)Thiền giúp chúng ta phân biệt pháp vô vi và pháp hữu vi—Meditatlion helps us 
distinguishes an unconditional worid from the world oƒ conditioned things. 

(VII)Yếu tính của Thiên là đạt ngộ— The essence oƒ Zen is the acquisition oƒ enlightenmer. 

(VIII)Thiền giúp chúng ta thấy sự khác biệt giữa bề ngoài thế giới mình thấy và thật tánh của 
thế giới ấy— Meditation helps us see the difference between the appearance oƒ the world 
and the reality oƒ the world. 

(IX)Thiền nhắm đến mục tiêu biết được bản chất của chính mình—Zen is aùmed at the 
knowledge oƒ one”$ OWI ñafIT€. 

(X) Thiền giúp chúng ta thấy sự khác biệt giữa tri thức và thể nghiệm—Meditation helps us 
see the difference between intellectual and experiential knowledge. 

(XI)Thiền giúp tâm thức của chúng ta tự do và vô ngại—Zen helps our mỉnd ƒree and 
unobstructed. 

(XIH)Thiền giúp chúng ta nhận ra chân tướng của trí năng và khái niệm—Meditation helps us 
recognize the real nature oƒ intellect and concept. 

(XII)Thiên không phải bằng các trau đồi lý luận mà bằng tu tập tâm thức— Meditation is not 
done by polishing the logical thinking, but by cultivating the mìnd. 

(XIV)Thiền giúp chúng ta sử dụng trọn vẹn, vừa phải và từ thiện tất cả những gì đến với 
mình—Meditation helps us mmake ƒMlÏ use, economic and moral, oƒ everything that comes 
OMT WAay. 

(XV)Thiền giúp chúng ta thực hiện “an tâm và vô úy hoàn toàn— Meditation helps us achieve 
“complete securtfy and ƒearlessness”. 

(XVI)Thiền giúp ta đi ngay vào chính đối tượng và thấy nó—Meditation helps us enter right 
imto the obJect itselƒ and see II. 

(XVII)Mục tiêu của thiền là ngộ— The aim oƒ Zen is enlightenme. 


2147 


(XVII)Thẩm quyền của Thiền là kinh nghiệm chính thực, chứ không phải là thế quyền phi 
lý— The aquthority oƒ Zen is the genuine experience, not an irrational quthority. 


(E) Mục đích của việc hành Thiên— The purposes 0ƒ Meditation Practices 

(E-1) Mục đích tổng quát của việc hành Thiền— The generadl purposes dgƒ Meditation 
Practices 

(I_ Mục đích thứ nhất của Thiền là đạt đến giác ngộ bằng cách huấn luyện tâm về kỷ luật tự 
giác— The first am oƒ meditation ¡s to reach enlightenment through mind-training on selƒf- 
discipline. 

(IH) Mục đích thứ hai của thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại— The second aim 
Oƒ this practice is †o see the true ƒace oƒ redlity. 

(HI)Mục đích thứ ba của Thiền là để dập tắt dòng suy tưởng và làm sáng tỏ tâm tính— The 
third am oƒmeditation is to stop the fÏow oƒthoughts and to clear the mỉnd. 

(IV)Mục đích thứ tư của Thiền là nhận chân năng lực của tâm linh— The ƒourth aim oƒ 
meditation is to realize the power oƒ the mind. 

(E-2) Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiền— Three aùms 0ƒ meditation 

1) Phát Triển Định Lực: Development oƒ the power oƒ concentration. 

2) Giác Ngộ: Awakening or seeing Info your TTH€-HafUT€. 

3) Thể hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hằng ngày: Actualization oƒ the Supreme Way in 
our dally lives. 

(E-3) Mục đích của việc hành Thiên theo Kinh Duy Ma Cật— The purposes 0ƒ Meditation 
Practices in the VừữnalakirHi Sutra 

(I) Tổng quan—An overview. 

(IH) Chỉ tiế— Details. 


(F) Thiền Định và Tam Học trong Phật giáo— Dhyana or Quiet Meditation and 
the Three Studies in Buddhism 


(G) Lợi ích của Thiền Tập— Benđfits oƒ meditation practices 
(H) Sự Cần Thiết của Thiền quán— The Necessity of Meditation 
(D Ứng Dụng Thiên vào Cuộc Sống Hằng Ngày—A \plication oƒ Meditation in Daily LỰe 


(J) Phương Thúc Thiền Quán— Procedures 0ƒ Meditation 

(J-1) Trước khi Thiền Quán— Before Meditation 

(J-2) Trong khi Thiền Quán— During Meditation 

(I) Tư Thế Tọa Thiền— Meditation posture. 

(A) Thân thế— bodi. 

(B) Thế ngôi— Posture. 

(C) Bảy Tư thế của Đức Tỳ Lô Giá Na— Seven Postures oƒ Vairocana. 

(H) Lục Căn Thanh Tịnh — Six pure ƒaculties. 

(HI)Nhập Định và Nhập Quán— Entering meditaHion and completing the stllness oƒthe mìnd. 


2148 


(J-3) Xả Thiên— Releasing Meditation 

(I) Tổng quan về Xả Thiền— An overview oƒ Releasing meditation. 

(I) Chỉ tiết về Xả Thiền— Details oƒ Releasing meditation. 

(J-4) Kinh Hành — Walking Meditation 

(I) Tổng quan về Kinh Hành— An overview oƒ Walking meditation. 

(II) Năm lợi ích của việc đi kinh hành— Five benefits oƒ Walking Meditation. 


(K) Năm Điều Cần Thiết của Người Tu Thiền—Five Necessary Conditions ƒor a Zen 
practiioner 

(I)_ Tổng quan về Năm Điều Cân Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiền—An overview oŸ 
Five conditions toward successƒful achievemenfs for a Zen pracfiHioner. 

(H) Chỉ tiết về Năm Điều Cần Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiên— Details oƒ Five 
conditions toward successƒul achievemenfs ƒor a Zen pracHfiOner. 


(L) Đề mục hành thiền— Subjects for meditation— Kasina (p) 

(L-1) Tổng quan về những đề mục hành thiền— An overview oƒ “Kasina ” 

(L-2) Chỉ Tiết về Những Đề Mục Hành Thiên— Details oƒ “Kasina ” 

(L-2-A) Những Đề Mục Hành Thiền Tổng Quát—General Kasinas— See Chapter 61. 

(L-2-B) Những Đề Mục Hành Thiên Khác— Other Kasinas 

()_ Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Tập Trung Tư Tưởng 

(H) Quán ngũ đại— Meditation on the five elemen1s. 

(HI)Thất Pháp Bất Tịnh Quán— Seven types oƒ meditation on impurit. 

(IV)Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng: Eight ƒactors o‡ Yoga abstraction or conceniration. 

(V) Cửu Tưởng Quán— Nine types oƒ meditation on corpse. 

(VI)Mười đề mục trong thiền định theo Phật Giáo Nguyên Thủy— There are ten kasinas in 
Theravada Buddhism. 

(VII) Bốn Mươi Đề Mục Hành Thiên— Forty meditation subjects. 

(VIII)Năm mươi đề mục hành thiên (Ngũ Thập Pháp)— Fifty subjects for meditation. 


(M) Cách kiểm soát tri giác về những đối tượng khác nhau trong thiền định— Fields 
(medttation exercises) 0ƒ mastery the sphere 0ƒ the senses 0ƒ percepfion in relaHion to 
variowus 0bjecfs— Abhibhavayatana (skt)—Abhibhaydfana (p). 


(N) Thiền và Công Án— Zen and Koans 

(1) Tổng quan về Công Ắn—An overview oƒ “Koans”. 

(II) Nghĩa của “Công án”— The meanings 0ƒ “Koan”. 

(IH)Đặc tính của “Công án”— Characteristics oƒ “Koan”. 

(IV)Nguôn gốc của “Công án”— The origin oƒ “Koan”. 

(V) Công án là một cái gì đó cho các đệ tử suy nghĩ và quán chiếu trong thiền quán trong các 
thiền đường phái Lâm Tế— Something to be pondered on during meditation by novices in 
Zen monasteries oƒ the Lin-Chỉ school. 

(VI)Công án được Lâm Tế xử dụng— “Koans” used by Lin-Chỉ. 

(VII)Số lượng công án— Numbers oƒ koans. 

(VII)Công Án Thoại Đâu: Main topic oƒ speech. 


2149 


(IX)Bốn Hoàn Cảnh Dẫn Đến Thiền Công Án—Four circumstances leading to the “koan” 
©€X€FCIS€S. 

(X) Bốn Sứ Mệnh Của Thiên Tông Khi Chấp Nhận Lối Tu Tập Công Án. 

(XINăm Đặc Tính Của Công Án— Five characteristics concerning the koan exercise. 

(XII)Mười Lời Khuyên Về Công Án Thiền Của Thối Ẩn—Ten advices regarding the Zen koan 
from Tui-Yin. 

(XIH)Những Công Án khác— Other Koans. 

1)_ Công Án Niệm Phật: Koan oƒ Buddha recitation. 

2)_ Công Án về “Không”: Mu koan (jap)— Koan oƒ Emptiness. 


(O0) Những Niệm Xứ— Places for Mindƒfulness— See Chapter I18 


(P) Thiền Chỉ— Tranquility oƒ mind— Samatha (skt & p) 

(P-I) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiền Chỉ—Overview and Meanings oƒ Tranquility oƒ 
mind 

(I) Tổng quan vê “Chỉ”—An overview øƒ “§Samatha”. 

(H) Nghĩa của “Chỉ”— The meanings oƒ “Samatha”. 

(P-2) Đặc Tánh của Thiền Chỉ— Characteristics 0ƒ Samatha 

(I)_ Bốn hoạt động tâm thân của Thiền Chỉ— Four memtal activities oƒ Samatha. 

(H) Sáu sức mạnh của Thiền Chỉ— Six powers oƒ Samatha. 

(P-3) Mối quan hệ của Thiền Chỉ với đối tượng thiền— Samatha meditation in relation to 
the obJect gƒ meditaHion 

(I) Thiền với một đối tượng bên ngoài—Meditation with an external object. 

(II) Thiền không với một đối tượng bên ngoài— Meditation without an external object. 

(IHI)Thiền ở trên bản chất tự nhiên của mọi sự vậ—Meditation on the essential nature oƒ 
things. 

(P-4) Có bốn loại Thiền Chỉ— There are four kinds oƒ Samatha 

(P-5) Chín Giai Đoạn Tỉnh Thần— Nine Stages oƒ Mind 

(I) Theo trường phái Du Già—According to the Yogacara school. 

(H) Chín Giai Đoạn Thiền Chỉ theo Kim cang Thừa—Nine States oƒ Samatha Meditation in the 
Vajrayana. 

(A) Tổng quan về Chín giai đoạn thiền chỉ—An overview oƑ Nine staftes oƒƑ. samatha 
meditation. 

(B) Chi tiết về Chín giai đoạn thiền chỉ— Details oƒ Nine states oƒ samatha meditation. 

(P-6) Sự liên hệ giữa “Chỉ” và “Quán ”— The relatonships between “Samafha” and 
®Vipasyana ” 

(P-7) Thiên Chỉ hay Sự Thư Giản cho người Tại Gia— Samatha or Relaxatfion for Laypeople 

(I) Tổng quan về sự Thư Giản cho người tại Gia—An overview oƒ Relaxation for Laypeople. 

(H) Thao tác nơi cơ thịt trước khi bắt đầu thứ giản—Manoeuvers in Muscles before 
relaxation. 

(HI)Bắt đầu Thư Giản— Start to Relax. 

(IV)Kinh Hành sau khi Thư Giản— Walking after Relaxation. 


2150 


(0) Thiền và Quán— Meditation and Contenplation— See Chapter 61 


(R) Phương Cách Hành Thiền— Ways oƒ Meditation 

(I)_ Ba loại thiền định— Three meditations. 

(A) Theo tông Thiên Thai, có ba loại Thiền quán—According to the T"ien-T"ai sect, there are 
three contemplations (meditations). 

(B) Ba phương pháp thiền quán về sự liên hệ giữa lý và sự trong Kinh Hoa Nghiêm— Three 
meditations, on the relaHionship oƒ the noumenal and phenomenal in the Flower Qrnamenf 
Scripture (Kinh Hoa Nghiêm). 

(II) Tứ Chủng Thiền Định— Four kinds oƒ dhyana. 

(A) 

(B) Theo Kinh Lăng Già —According to the Lankavatara Sufra. 

(C) Quán Tứ Niệm Xứ: Concentration oƑ Satipatthana. 

(D) Thiền Quán Tứ Hành Tướng— Four disciplines for meditation. 

(E) Thiền Tứ Niệm Trú— Four basic subjects of Buddhist meditation. 

(F) Tứ Tu Tập Thiền Định— Four concentrative meditaftions. 

(F) Tứ Thiền— Four jhanas: See Chapter 169 (B-3). 

(HI)Ngũ Chẳng Thiền— Five kinds oƒ Meditation: 

(A) Thiền Quán ngũ đại: Meditation on the five elements— See Chapter 61 (H) (I). 

(B) Thiền Quán Ngũ Đình Tâm— Five meditations: See Chapter 61 (H) (IV) (C). 

(C) Ngũ Quán— Five meditation in Lotus sutra: Năm pháp quán trong Kinh Pháp Hoa—See 
Chapter 61 (H). 

(IV)Lục chủng Thiền— Six types oƒ Meditation: 

(A) Theo trường phái Thiên Thai, có sáu quán pháp Thiền—According to the T"ien-T"ai Sect, 
there are six kinds oƒ meditation: See Chapter 61 (H) (V). 

(B)Lục Hạnh Thiền— The six subjects in meditation: See Chapter 61 (H) (V). 

(C) Lục Diệu Môn—Six wonderƒful doors. 

(V) Tám Loại Thiền— Eight Types oƒ Meditation. 

(A) Bát Tam-Ma-Địa— Eight types oƑ medifation ƒor removing various ditachmenfs: Asta- 
yvimoksa (sktf). 

(B) Bát giải thoát Tam Muội— Fighffold liberaHion: Eight liberafions—Bát Tam Ma Địa— 
Tám giải thoát, hay tám phép thiền định giải thoát khỏi sắc dục— Liberation, deliverance, 
ƒreedom, emancipafion, escape, release in eight ƒorms. The eight types oƒ meditation ƒor 
rermoving various atftachmenfs to forms and đesires. 

(C) Tám Giai Đoạn Chiến Thắng trong Thiền Định: Eight victorious stages. 

(D)Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors o‡ Yoga concentration. 

(VI)Chín Loại Thiền—Nine Types oƒ Meditation: 

(A) Cửu Chẳng Đại Thiền— Nine kinds oƒ Mahayana dhyana for bodhisatIvas: Chín loại thiền 
Đại thừa cho chư Bồ Tái. 

(B) Chín Thứ Đệ Diệt— Nine suCCeSSiVe c@SSafiOHS. 

(VII)Mười Loại Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure meditation oƒ 
Great Enlightening Beings. 


(S) Tọa Thiền— Sit in meditation 


2151 


(I) Tổng quan về Tọa Thiên— An overview oƒ Siting meditation. 

(A) Tọa thiên là phương pháp thiết yếu của Thiên tông— Siting meditation is a key practice. 

(B) Thiền Tâm— The Mind oƒ Meditation. 

(II) Tọa Thiền theo Đại Sư Thần Tú— Ý tưởng của “Ngôi Thiên” từ trước thời Huệ Năng. 

(HI)Tọa Thiền theo Lục Tổ Huệ Năng— Sitting Meditation according to the Sixth Patriarch 
Hui Neng. 

(IV)Những khác biệt về giáo pháp của Thân Tú và Huệ Năng—Differences between Shen- 
Hsiu`s teaching and that oƒ Hui-Neng. 

(V) Tọa Thiền theo Kinh Duy Ma Cật—Sitting Meditation according to the Vimalakirti Sutra. 


(T) Những Nét Đặc Trưng của Thiền— Special Characteristics 0ƒ Zen 

(T-1) Bốn Nét Đặc Trưng của Thiên— Four Special Characteristics oƒ Zen 

(T-2) Năm Giai Đoạn Thiên Tập— Five stages oƒ meditation practices 

(T-3) Năm Trường Hợp Ma Cảnh— Five Circumstances 0ƒ the Demonic Realms 

(T-4) Mười Lâm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào— Ten wrong ways inío which Zen 
pracfiioners may ƒall 

(T-5) Năm Loại Bảo Vệ— Five Protectfions 

(T-6) Năm Đức Tính Căn Bản Của Người Tu Thiền— Five basic characteristics 0ƒ any Zen 
culÌfiyators 


(U) Phân Loại Thiền— Categories 0ƒ meditation 

(U-1) Ngoại Đạo Thiên— Heretic Meditaion— Non-Buddhist Meditation 

(I) Tổng quan về Ngoại Đạo Thiền— An overview oƒ Outsider Zen. 

(I) Thiền Du Già— Yoga (skt & p). 

(HI)Những niềm tin khác nhau của Ngoại Đạo— Different kinds oƑ. Heretics belieƒ 

(U-2) Phàm Phu TIiên— Ordinary Zen—Zen oƒ Ordinary People 

(I) Tổng quan về Phàm Phu Thiền— An overview oƒ Ordinary Zen. 

(I) Tứ Thiên: Four jhanas. 

(III)Tứ Thiền Thiên: Brahmalokas (sk1). 

1. Sơ Thiền Thiên: Pathamajjhanabhumi (skt). 

2. Nhị Thiên Thiên: Dutiyajjhanabhumi (skI). 

3. Tam Thiên Thiên: Tatiyajjhanabhmi (skt). 

4. Tứ Thiền Thiên: Catutthajjhanabhumi (skt). 

(IV)Tứ Thiên Vô Sắc: Four formless jhanas. 

(A) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh —According to the Sangtfi Sutta ïn the Long 
Discourses oƒthe Buddha: 

(B) Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm —Ìn the Surangama Sutra. 

(U-3) Nhị Thừa Thiên— The Hinayana Zen 

(I) Tổng quan về Nhị Thừa Thiền—An overview oƒ Hinayana Zen. 

(H) Ngũ Đình Tâm Quán. 

(HI)Cửu Tưởng Quán—Nine kimds öoƒ Contemplation: See Chapter 61 (H). 

(IV) Tứ Vô Lượng Tâm— Four hmmeasurable Minds: See Chapter 24. 

(V) Bát Bối Xả Quán— Eight Liberations. 

(VI)Bát Thắng Xứ— Eight victorious stages. 


2152 


(VI)Lục Diệu Môn—Six Wonderƒful Doors: See Chapter 60 (Q) (1). 

(VIH)Bát Niệm— Eight lines oƒ thought. 

(IX)Cửu Thứ Đệ Định— Samadlhi oƒ the nine degrees: See Chapter 60 (Q) (IV). 

(X) Ba Mươi Bảy Phẩm trợ Đạo— Thirty-seven Limbs oƒ Enlightenment: See Chapter 2]. 

(U-4) Đại Thừa Thiền— Mahayana Zen 

(I) Tổng quan về Đại Thừa Thiền— An overview oƒ Mahayana Zen. 

(H) Như Lai Thiền: The Tathagata Zen. 

(HI)Tổ Sư Thiền: Patriarchal Zen. 

(U-5) Tối Thượng Thừa Thiên— Zen oƒ the highest vehicle 

(I) Tối Thượng Thừa Thiền— Zen oƒ the highest vehicle. 

(H) Thiền Đốn Ngộ— Sudden-enlightened Zen: 

A.. Nghĩa của Đốn ngộ (hoát nhiên đại ngộ)— The meanings oƒ Sudden enlightenmen. 

B.. Thiền Đốn Ngộ— Sudden-emlightened Zen. 

C. Thiền đốn ngộ có bốn đặc tính đặc thù Sudden-enlightened Zen is distinguished by four 
characteristics. 

D._ Nhị Đốn (Hai loại đốn giáo)— Two immediate or direct ways to perƒfection. 

E.. “Đốn Giáo” theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ 
Tư— “SuddenTeachings” according to the Sixth Patriarch`s poimnt oƒ view in the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Four. 

EF.. Đốn Tiệm giáo—Sudden and gradual teachings: 

(G) Đốn Ngộ Nhất Thời: Abrupt experience oƒ enlightenmert. 

(HI)Mặc Chiếu Thiên: Silent illumination Zen. 

(IV) Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma-pundarika-samadhi (skt). 

(V) Niệm Phật Tam Muội— Buddha Recitation Samadhi. 

(VI) Giác Ý Tam Muội—Samadhi oƒ Awakening ldeas. 

(U-6) Thiền Minh Sát— Meditaion on insigh— See Chapter 156 


(V) Những Định Nghĩa Khác Liên Quan Đến Thiên —Other Definiions That Are Related 
To Meditation 

Khảo— Testing condiHions: 

Nhị Chủng Thiền: Two kinds oƒ contemplation. 

Nhị Chúng Định: Hai loại định— There are two kinds 0ƒ samadhi: 

Tứ Tu Tập Thiền Định— Four concentrative meditations. . 

Thiền Môn Ngũ Tông: The fïive Ch'an schools. 

Ngũ Chủng Thiền: The five varities oƒ meditation—See Chapter 60 T. 
Ngũ Vị Thiền: Năm loại thiền— Five kinds oƒ concentration. 

TI. Ngũ Tán Loạn: The five senses oƒ menfal distraction. 

12. Tứ Chủng Thiên Định: Bốn loại thiền định— Four kinds oƒ dhyana: 
13. Bát Giải Đãi Sự: Kusita-vafthuni (p). 

14. Bát Thắng Xứ: The eight victorious sfages. 


SH ~> 


(W) Thiền quán về Chân Không— Meditation on True Emptiness 


(X) Thiền Quán Và Niệm Phật — Meditation and Recitation oƒ the Buddha°s Name 


2153 


(I) Thiền Quán Và Niệm Phật— Meditation and Recitation oƒ the Buddha's Name. 
(I) Thiền Quán hay Niệm Phật— Meditation or Recitation oƒ the Buddha's Name. 


(Y) Thiền Quán trong Phật giáo— Meditation in Buddhism 


(Z) Thiền Quán Về Tâm— Meditation on the mind 
(I) Tổng quan về Thiền Quán Về Tâm—An overview oƒ Meditation on the mỉnd. 
(II) Chỉ tiết về Thiên Quán Về Tâm— Details oƒ Meditation on the mìnd. 


(AA) Thiền Tông— The Zen SecF— See Chapter 184 (III) 
(BB) Thập Mục Ngưu Đồ— The ten ox-pictures 


(CC) Ba Yếu Tố Thành Tựu Tu Tập Thiền Định— Three ƒactors making ƒor success in Zen 

(I) Tổng quan về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—An overview øƒ 
Three ƒactors making ƒor success im the cultivation oƒ Zen. 

(IH) Chỉ tiết về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiên Được Thành Tựu— Details oƒ Three 
ƒactors making ƒor success in the cuÏfivafion oƒ 2en: 

(A) Đại Căn Tín—Great Faith. 

(B) Đại phụng sự— Greaf determination: Chí nguyện lớn— Œreaf resolutfion. 

(C) Đại nghi—Great doubt: Nghỉ lớn— Gredt spirit 0ƒ ingHiry. 

(TI)Nghi Tình Và Đại Ngộ— Inquiring spirit and greaf enlighternuent: 

(V) Thuần thục nghỉ tình— Mature doubts. 

(VI)Mười Phương Pháp Thuần Thục Nghỉ Tình— Ten methods oƒ maturing doubss. 


(DD) Thiên và Tùy Miên— Zen and Latent proclivities 
(1) Nghĩa của Tùy Miên— The meanings oƒ Latent procHViies. 
(H) Thất Tày Miên—Seven tendencies. 


(EE) Thiền và Tĩnh lự— Zen and Stilling the thought 


(FF) Thiên đối với Kỷ luật và Chứng nghiệm tâm linh—Zen and Spiritual discipline and 
Sptriftuadl Experience 

(I) Thiền và Kỷ luật tâm linh—Zen and Spiritual discipline. 

(H) Thiền và Chứng nghiệm tâm linh— Zen and Spiritual Experience. 


(GG) Bất Lập Văn Tụ-Giáo Ngoại Biệt Truyềm—Not set up Scriptures Special 
Transmission Qufside the Teachings 


(HH) Thập Bát Vấn— Eighteen kinds oƒ questions 
(I) Tổng quan về Thập Bát Vấn—An overview oƒ Eighteen Kinds oƒ Question. 
(H) Chỉ tiết về Thập Bát Vấn— Details oƒ Eighteen Kinds oƒ Question. 


2154 


(II) Kinh Sách Về Thiên— Books on Meditation 

(l) Kinh Lăng Già—Lankavatara Sutra (skt). 

(H) Kinh Hoa Nghiêm— Flower Ornamen† Sutra—Avatamsaka-sutra (skt). 
(HH) Kinh Viên Giác— Sutra Qƒ Perƒect EnlightenmenI. 

(IV)Lục Tổ Đàn Kinh— Sixth Patriarch`s Plafform Sutra. 

(V) Kinh Đại Thừa Chỉ Quán—Mahayana Sutra on Samatha and Vipasyana. 
(VI)Kmm Cang Kinh— Diamond Sutra. 

(VII) Truyền Đăng Lục— Transmission oƒ the lamp. 

(VII)Đại Thừa Khởi Tín Luận— Treatise on Awakening oƒ Fauh. 
(IX)Cảnh Đức Truyên Đăng Lục. 

(XI) Thong Dong Lục— Record oƒ Great Serenity. 

(XH)Bích Nham Lục— Blue Rock Collection. 

(XIHI)Lục Diệu Pháp Môn— Six wonderƒul doors. 

(XIV)Thiền Lâm Vĩnh Gia Tập—Records o‡Zen Forest oƒ Yung-Chia. 
(XV) Vô Môn Quán— Wu-Men-Kuan. 

(XVI)Tông Cảnh Lục— Tsung-Ching-Lu. 


(JJ) Thiền và Cảm Giác Siêu Thoát—Zen and Feeling oƒ exaltation 

(I)_ Thiền thâm sâu— Profound meditation. 

(I) Thiền và Cảm giác siêu thoát—Zen and the feeling oƒ exaltation. 

(II)Cảm giác siêu thoát không phải là sự Đắm trước nơi Hương Vị của Thiền—The ƒeeling oƒ 
exaltation is not the Attachment ƒor the FÏavor oƒ Zen. 


(KK) Những lời Phật dạy về “Thiên ” trong Kinh Pháp Cú —The Buddha)s teachings on 
* Meditation ” in the Dharmapada Sutra 





2155 


(A) Đại cương về Thiền Định 
An overview 0ƒ the Meditaion 


(I) Tổng quan về thuật ngữ “Zen ”—An overview 0ƒ the word “Zen ”: 


l) 


“Zen” là lối phát âm của Nhật Bản của danh từ Chˆan của Trung Hoa, mà từ này lại là 
lối phát âm theo từ Dhyana của Phạn ngữ có nghĩa là “thiền.” Thiền tông được truy 
nguyên từ thời Đức Phật lặng lẽ đưa lên một cánh sen vàng. Lúc ấy hội chúng cảm thấy 
bối rối, duy chỉ có Ngài Đại Ca Diếp hiểu được và mỉm cười. Câu chuyện này ngầm nói 
lên rằng yếu chỉ của Chánh Pháp vượt ngoài ngôn ngữ văn tự. Trong nhà Thiền, yếu chỉ 
này được người thầy truyền cho đệ tử trong giây phút xuất thần, xuyên phá bức tường tri 
kiến hạn hẹp thông thường của con người. Yếu chỉ mà Ngài Đại Ca Diếp nhận hiểu đã 
được truyền thừa qua 28 vị tổ Ấn Độ cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là 
một thiển sư Ấn Độ có chí hướng phụng hành theo kinh Lăng Già, một bản kinh của tông 
Du Già. Ngài du hóa sang Trung Quốc vào năm 470 và bắt đầu truyền dạy Thiền tại đây. 
Sau đó Thiễển tông lan tỏa sang Triều Tiên và Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 12 Thiền tông 
phổ biến mạnh mẽ và rộng rãi ở Nhật Bản. Thiển theo tiếng Nhật là Zen, tiếng Trung 
Hoa là Chan, tiếng Việt là “Thiền”, và tiếng Sanskrit là “Dhyana” có nghĩa là nhất tâm 
tĩnh lự. Có nhiều dòng Thiển khác nhau tại Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, mỗi 
truyền thống đều có lịch sử và phương thức tu tập của riêng mình, nhưng tất cả đều cho 
rằng mình thuộc dòng thiển bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiền sử cho rằng 
Đức Phật đã truyền lại tinh túy của tâm giác ngộ của Ngài cho đệ tử là Ca Diếp, rồi tới 
phiên Ca Diếp lại truyền thừa cho người kế thừa. Tiến trình này tiếp tục qua 28 vị tổ Ấn 
Độ cho đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, người đã mang Thiền truyền thừa vào Trung Hoa. Tất cả 
những vị đạo sư Ấn Độ và Trung Hoa thời trước đều là những vị Thiên sư. Thiển là một 
trong những pháp môn mà Đức Phật truyền giẳng song song với giới luật, bố thí, nhẫn 
nhục và trí tuệ. Một số hành giả muốn lập pháp môn Thiển làm cốt lõi cho việc tu tập 
nên Thiền tông dân dẫn được thành hình. Nguyên lý căn bản của Thiền tông là tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, tức là hạt giống Phật mà mỗi người tự có sẵn. Nguyên lý 
này được một số Thiên sư trình bày qua câu “Tất cả chúng sanh đều đã là Phật”, nhưng 
chỉ vì những tâm thái nhiễu loạn và những chướng ngại pháp đang còn che mờ tâm thức 
mà thôi. Như vậy công việc của thiển giả chỉ là nhận ra tánh Phật và để cho tánh Phật ấy 
phát hào quang xuyên vượt qua những chướng ngại pháp. Vì tiền đề cơ bản để chứng đạt 
quả vị Phật, tức là chủng tử Phật đã nằm sẵn trong mỗi người rồi nên Thiền tông nhấn 
mạnh đến việc thành Phật ngay trong kiếp này. Các vị Thiền sư tuy không phủ nhận giáo 
lý tái sanh hay giáo lý nghiệp báo, nhưng không giảng giải nhiều về những giáo lý này. 
Theo Thiền tông, người ta không cần phải xa lánh thế gian này để tìm kiếm Niết Bàn ở 
một nơi nào khác, vì tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh. Hơn nữa, khi người ta chứng 
ngộ được tánh không thì người ta thấy rằng sinh tử và Niết Bàn không khác nhau. Thiển 
tông nhận thức sâu sắc những giới hạn của ngôn ngữ và tin chắc rằng công phu tu tập có 
chiều hướng vượt qua phạm vi diễn đạt của ngôn ngữ. Hành thiền là quay trở lại trong 
mình hầu tìm ra chân tính của chính mình. Chúng ta không nhìn lên, không nhìn xuống, 
không nhìn sang đông hay sang tây, sang bắc hay sang nam; mà là nhìn lại chính chúng 
ta, vì chính ở trong chúng ta và chỉ trong đó thôi mới là trung tâm xoay chuyển của cả vũ 


2156 


trụ. Vì vậy Thiền tông đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực nghiệm và không đặt trọng tâm 
vào việc hiểu biết suông. Do đó nên với người tu Thiển thì điểu quan trọng trước tiên là 
phải gắn bó với một vị Thiển sư có nhiều kinh nghiệm. Bổn phận của vị Thiển sư là đưa 
thiển sinh đi ngược trở lại cái thực tại hiện tiền bất cứ khi nào tâm tư của thiển sinh còn 
dong ruối với những khái niệm có sẵn—Zen is the Japanese pronunciation of the Chinese 
word “Ch'an” which in turn 1s the Chinese pronunciation of the Sanskrit technical term 
Dhyana, meaning meditation. Zen 1s traced to a teaching the Buddha gave by silently 
holding a golden lotus. The general audience was perflexed, but the disicple 
Mahakasyapa understood the significance and smiled subtly. The implication of this 1s 
that the essence of the Dharma 1s beyond words. In Zen, that essence 1s transmitted from 
teacher to disciple in sudden moments, breakthroughs of understanding. The meaning 
Mahakasyapa understood was passed down In a lineage of 28 Indian Patriarchs to 
Bodhidharma. Bodhidharma, an Indian meditaton master, strongly adhered to the 
Lankavatara Sutra, a Yogacara text. He went to China around 470 A.D., and began the 
Zen tradition there. It spread to Korea and Vietnam, and ¡n the 12” century became 
popular in Japan. Zen is a Japanese word, in Chinese is Chˆan, in Vietnamese ¡is Thiền, in 
Sanskrit is “Dhyana” which means meditative concentration. There are a number of 
different Zen lineages in China, Japan and Vietnam, each of it has Its own pracfices and 
histories, but all see themselves as belonging to a tradition that began with Sakyamuni 
Buddha. Zen historles claim that the lineage began when the Buddha passed on the 
essence of his awakened mind to his disciple Kasyapa, who in turn transmitted to his 
successor. The process continued through a series of twenty-eight Indian patrlarchs to 
Bodhidharma, who transmitted 1t to China. All the early Indian missionaries and Chinese 
monks were meditation masters. Meditation was one of many practices the Buddha gave 
1nsfruction 1n, ethics, øenerosity, patlence, and wisdom were others, and the Chan 
tradition arose form some practitioners” wish to make meditation their focal point. An 
underlying principle In Zen 1s that all being have Buddha nature, the seed of Iintrinsic 
Buddhahood. Some Zen masters express this by saying all beings are already Buddhas, 
but their minds are clouded over by disturbing attitudes and obscurations. Their job, then, 
1s to perceive this Buddha nature and let it shine forth without hindrance. Because the 
fundamenral requirement for Buddhahood, Buddha nature, 1s already within everyone, 
Zen sfresses aftaining enliphtenmernt In this very lifetime. Zen masters do not teach about 
rebirth and karma In depth, although they accept them. According to Zen, there 1s no need 
to avoid the world by seeking nirvana elsewhere. This 1s because first, all beings have 
Buddha-nature already, and second, when they realize emptiness, they will see that 
cyclic existence and nirvana are not different. Zen 1s accurately aware of the limitations 
of language, and gears 1s practice to transcend 1t. When we practice meditation we seek 
to turn to within and to discover our true nature. We do not look above, we do not look 
below, we do not look to the east or to the west, or to the north, or to the south; we look 
1nto ourselves, for within ourselves and there alone 1s the center upon which the whole 
universe turns. Experlence 1s stressed, not mere ¡intellectual learning. Thus, assoclating 
with an experienced teacher 1s important. The Zen teacher”s duty 1s to bring the studenfs 
back to the reality existing In the present moment whenever their fanciful minds get 
1nvolved In conceptual wanderings. 


2157 


2) Nhiều người tin rằng rằng họ thiển quán để thành Phật. Vâng, họ đúng. Mục tiêu cuối 
cùng của bất cứ người con Phật nào cũng là thành Phật; tuy nhiên thiển tự nó không làm 
cho bất cứ chúng sanh nào thành Phật. Truyền thống tư duy của Phật giáo không đơn 
giản như vậy. Truyền thống tư duy của Phật giáo khác với truyền thống tư duy của các 
tôn giáo khác vì Phật giáo coi thiển định không thôi tự nó chưa đủ. Chúng ta có thể nói, 
với Phật giáo, thiển định tựa như mình mài một con dao. Chúng ta mài dao với mục đích 
để cắt vật gì đó một cách dễ dàng. Cũng như vậy, qua thiển định chúng ta mài dũa tâm 
mình cho một mục đích nhất định, trong trường hợp tu theo Phật, mục đích này là trí tuệ. 
Trí tuệ có thể xóa tan vô minh và cắt đứt khổ đau phiền não. Trong Phật giáo, thiển làm 
công việc của một ngọn đuốc đem lại ánh sáng cho một cái tâm u tối. Giả như chúng ta 
đang ở trong một căn phòng tối tăm với một ngọn đuốc trong tay. Nếu ngọn đuốc quá 
mờ, hay nếu ngọn đuốc bị gió lay, hay nếu tay chúng ta không nắm vững ngọn đuốc, 
chúng ta sẽ không thấy được cái gì rõ ràng cả. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không 
thiển đúng cách, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được trí tuệ có thể xuyên thủng 
được sự tăm tối của vô minh để nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống và cuối cùng đi 
đến chỗ đoạn tận được khổ đau và phiển não. Vì vậy, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng thiển chỉ là một phương tiện, một trong những phuơng tiện hay nhất để đạt được trí 
huệ trong đạo Phật. Hơn nữa, nhờ đạt được trí tuệ mà người ta có thể thấy được đúng sai 
và có thể tránh được ham mê cực độ những dục lạc giác quan hoặc hành hạ thân xác đến 
độ thái quá—Many people believe that they meditate to become a Buddha. Yes, theyˆre 
right. The final goal of any Buddhist is becoming a Buddha; however, meditation 1tself 
wIll not turn any beings to a Buddha. The contemplative traditions of Buddhism are not 
simple like that. What distinguishes Buddhism from the contemplative traditions of other 
religions 1s the fact that, for Buddhism, meditation by 1fself is not enough. We might say 
that, for Buddhism, meditation 1s like sharpening a knife. We sharpen a knife for a 
purpose, let”s say, In order to cut something easily. Similarly, by means of meditation, we 
sharpen the mind for a definite purpose, in the case of cultivation in Buddhism, the 
purpose 1s wisdom. The wisdom that 's able us to eliminate Ignorance and to cut off 
sufferings and afflictions. In Buddhism, meditation functions the Job of a torch which 
gIives light to a dark mind. Suppose we are In a dark room with a torch in hand. If the light 
of the torch 1s too địm, or 1Ý the flame of the torch 1s disturbed by drafts of air, or 1ƒ the 
hand holding the torch 1s unsteady, 1t s Impossible to see anything clearly. Similarly, 1Ï we 
don't meditate correctly, we can”t never obtain the wisdom that can penetrate the 
darkness of Ignorance and see Into the real nature of existence, and eventually cut off all 
sufferings and afflictions. Therefore, sincere Buddhists should always remember that 
meditation 1s only a means, one of the best means to obtain wisdom in Buddhism. 
Furthermore, owing to obtaining the wIsdom, one can see right from wrong and be able to 
avoid the extremes of indulgence In pleasures of senses and tormenting the body. 


(II) Sự phát triển của tâm thức— Mental development: Thiền quán (sự phát triển liên tục của 
tâm thức về một đối tượng nào đó trong lúc trầm tư hay thiển định). Đây là một trong tam 
vị mà Đức Phật đã dạy Ngồi tu thiền. Thiễn là chữ tắt của “Thiền Na” có nghĩa là tư duy 
tĩnh lự. Đây là một trong những nghệ thuật dập tắt dòng suy tưởng của tâm, để làm sáng 
tỏ tâm tính. Thiển được chính thức giới thiệu vào Trung Quốc bởi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dầu 


Ù 


2) 


3) 


2158 


trước đó người Trung Hoa đã biết đến, và kéo dài cho tới thời kỳ của các tông phái Thiên 
Thai. Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nầy 
ở trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây như sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất 
ngồi sững đó mới là ngồi thiển. Vả chăng ngồi thiển là ở trong ba cõi mà không hiện 
thân ý, mới là ngồi thiển; không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, mới là ngồi 
thiển; không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, mới là ngồi thiển; tâm không trụ 
trong cũng không ở ngoài mới là ngồi thiển; đối với các kiến chấp không động mà tu ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo mới là ngồi thiển; không đoạn phiển não mà vào Niết Bàn mới 
là ngồi thiển. Nếu ngồi thiển như thế là chỗ Phật ấn khả (chứng nhận) vậy——This is one 
of the three flavors taught by the Buddha. To sit in dhyana (abstract meditation, fixed 
abstraction, contemplation). Its introduction to China 1s attributed to Bodhidharma, though 
1t came earlier, and 1ts extension to Tien-T”al. According to the Vimalakiri Sutra, 
Vimalakirti reminded Sariputra about meditation, saying: “Sariputra, medifation 1s not 
necessarily siting. For meditation means the non-appearance of body and mind in the 
three worlds (of desire, form and no form); ø1ving no thought to inactivity when in nirvana 
while appearing (in the world) with respectf-Inspiring deportment; not straying from the 
Truth while attending to worldly affatrs; the mind abiding neither within nor without; 
being imperturbable to wrong views during the practice of the thirty-seven contributory 
stages leading to enlightenment: and not wiping out troubles (klesa) while entering the 
sfate of nirvana. lf you can thus sit in meditation, you wIll win the Buddha”s seal.” 

Phần hành thiền được lưu truyền từ những kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, căn cứ trên 
những phương pháp mà chính Đức Phật đã áp dụng, pháp môn hành thiển đã đưa Ngài 
đến giác ngộ và Niết Bàn, và từ chính kinh nghiệm bản thân của Ngài trong sự phát triển 
tâm linh: The exposition of meditation as 1t 1s handed down In the early Buddhist writings 
1S more or less based on the methods used by the Buddha for his own attainment of 
enlightenment and Nirvana, and on his personal experience of mental developmeit. 

Chữ “Thiển” thật sự không phải là từ tương đương với chữ “Bhavana” trong ngôn ngữ 
Nam Phạn, mà đúng theo nguyên nghĩa có nghĩa là mở mang hay phát triển, trau đồi hay 
làm cho trở thành, là sự nỗ lực xây dựng tâm vắng lặng và an trụ, có khả năng nhận thức 
rõ ràng bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu lậu và chứng ngộ Niết Bàn, trạng thái 
tâm lành mạnh lý tưởng: The word meditation really ¡is no equivalent for the Buddhist 
term “bhavana” which literally means “development' or “culture,` that is development of 
the mind, culture of the mind, or “making-the-mind become.' lí 1s the effort to build up a 
calm, concentrated mind that sees clearly the true nature of all phenomenal things and 
realizes Nirvana, the ideal state of mental health. 

Pháp môn hành thiển mà chính Đức Phật đã chứng nghiệm gồm có hai phần: (1) an trụ 
tâm là gom tâm vào một điểm, hay thống nhất, tập trung tâm vào một để mục, hay nhất 
điểm tâm; (2) Thiển minh sát tuệ. Một trong hai phần này là samatha hay tập trung tâm ý 
hay trụ tâm vào một để mục và không hay biết gì khác ngoài để mục—Meditation as 
practiced and experienced by the Buddha is twofold: Concentration of the mind (samatha 
or samadhI) that 1s one-pointedness or unification of the mind, and Insight (vipassana, 
skt—vipasyana or vidarsana). Of these two forms, samatha or concentration has the 
function of calming the mind, and for this reason the word samatha or samadhi, In some 
contexts, 1s rendered as calmness, tranguility or quiescence. Calming the mind implies 


3) 


4) 


3) 


2159 


unification or “one-pointedness” of the mind. Unification 1s brought about by focussing 
the mind on one salutary obJect to the exclusion of all others. 

Thiển tập bắt đầu bằng sự an trụ tâm. An trụ là trạng thái tâm vững chắc, không chao 
động hay phóng đi nơi khác. An trụ tâm là gì? Dấu hiệu của tâm an trụ là như thế nào? 
Nhu cầu và sự phát triển tâm an trụ như thế nào? Bất cứ sự thống nhất nào của tâm cũng 
là tâm an trụ. Tứ niệm xứ là dấu hiệu của tâm an trụ. Tứ chánh cần là nhu cần thiết của 
tâm an trụ. Bất cứ sự thực hành hay phát triển nào, sự tăng trưởng nào của các pháp trên 
đều là sự phát triển của tâm an trụ——Meditation begins with concentration. Concentration 
1S a state of undistractedness. What 1s concentration? What 1s Ifs marks, requisites and 
development? Whatever 1s unification of mind, this 1s concentration; the four setting-up of 
mindfulness are the marks of concentration; the four right efforts are the requIsites for 
concentration; whatever 1s the exercise, the development, the increase of these very 
things, this 1s herein the development of concentration. 

Lời dạy này chỉ một cách rõ ràng ba yếu tố của nhóm định: chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định cũng sinh hoạt và nâng đỡ lẫn nhau. Chúng gồm chứa sự gom tâm chân 
thật: This statement clearly indicates that three factors of the samadhi group, namely, 
right effort, right mindfulness, and right concentration function together In support of each 
other. They comprise real concentration. 

Phải nói rõ rằng sự phát triển của tâm an trụ được dạy trong Phật giáo không chỉ riêng 
Phật giáo mới có. Từ trước thời Đức Phật các đạo sĩ Du Già đã có thực hành những pháp 
môn “thiển định” khác nhau, như hiện nay họ vẫn còn thực hành. Xứ Ấn Độ từ bao giờ 
vẫn là một vùng đất huyền bí. nhưng pháp hành Du Già đã áp dụng nhiều nhất ở Ấn Độ 
chỉ đưa đến một mức độ nào chứ không hễể vượt xa hơn: It must be mentioned that the 
development of concentration or calm (samath or bhavana) as taught in Buddhism, 1s not 
exclusively Buddhist. Practitioners, before the advent of the Buddha, practiced different 
systems of meditation as they do now. India has always been a land of mysticism, but the 
Yoga then prevalent In India never went beyond a certain poIt. 


(II)Trạng thái tâm đạt được do thiền tập cao độ—A state 0ƒ mind achieved through higher 


Ù 


medifafon: Tịnh lự—Meditaton—Thought—Reflection—Qulet meditatlon—Profound 
and abstract religIous meditation—The first meditative absorption—State of absorption 
resulting from practice of meditation—The practice of Dhyana leads to samadhi—Gial 
đoạn lắng dịu đầu tiên. Từ ngữ Phạn dùng để chỉ một trạng thái tịnh lự đạt được bởi 
buông bỏ. Thiển dùng để làm lắng dịu và loại bỏ luyến ái, hận thù, ganh ghét và si mê 
trong tâm chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu việt có thể dẫn tới đại giác. Thực tập thiển 
có thể dẫn đến định. Có bốn giai đoạn tĩnh tâm trong Thiển—A general term for 
meditation or a state of quletude or equanimity gained through relaxation. To meditate to 
calm down and to eliminate attachments, the aversions, anger, Jealousy and the Ignorance 
that are In our heart so that we can achieve a transcendental wIisdom which leads to 
enlightenmert. "There are four basic stages in Dhyana: 

Xóa bỏ dục vọng và những yếu tố nhơ bẩn bằng cách tư duy và suy xét. Trong giai đoạn 
nầy tâm thần tràn ngập bởi niềm vui và an lạc: The relinguishing of desires and 
unwholesome factors achieved by conceptualization and contemplation. In this stage, the 
mind 1s full of hoy and peace. 


2160 


2) Giai đoạn suy tư lắng dịu, để nội tâm thanh thản và tiến lần đến nhất tâm bất loạn (trụ 
tâm vào một đối tượng duy nhứt trong thiển định): In this phase the mind is resting of 
conceptualization, the attaining of Iinner calm, and approaching the one-pointedness of 
mind (concentration on an obJect of mediftation). 

3) Giai đoạn buồn vui đều xóa trắng và thay vào bằng một trạng thái không có cảm xúc; 
con người cảm thấy tỉnh thức, có ý thức và cảm thấy an lạc: In this stage, both joy and 
Sorrow disappear and replaced by equanimrity; one 1s alert, aware, and feels well-being. 

4)_ Giai đoạn của sự thản nhiên và tỉnh thức: In this stage, only equanimity and wakefulness 
AT© Dr©S€II. 


(B) Nghĩa của Thiên Định 
The meanings 0ƒ Samadhi 


(B-1) Nghĩa Chính của Thiền Định 
The Main Meanings 0ƒ Samadhi 


(D Theo Bách Khoa Từ Điển Minh Triết Phương Đông, có hai định nghĩa về Thiền— 
According to The Encyclopecdia oƒ Eastern Philosophy and Religion, Zen can be defined 
as both exoferically and esoterically: 

1a) Theo quan điểm công truyền: Thiển là một phái của Phật giáo Đại Thừa, phát triển ở các 
thế kỷ thứ sáu và thứ bảy, nhờ sự hòa trộn Phật giáo Thiền do tổ Bồ Đề Đạt Ma du nhập 
vào Trung Quốc và Đạo giáo. Hiểu theo nghĩa nầy, Thiển là một tôn giáo mang học 
thuyết và các phương pháp nhằm mục đích đưa tới chỗ nhìn thấy được bản tính riêng của 
chúng ta, và tới giác ngộ hoàn toàn, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua dưới cội 
Bồ Đề sau một thời kỳ thiển định mãnh liệt. Hơn bất cứ một phái Phật giáo nào, Thiển 
đặt lên hàng đầu sự thể nghiệm đại giác và nhấn mạnh tới tính vô ích của các nghi lễ tôn 
giáo. Con đường ngắn hơn nhưng gay go trong tu hành là “tọa thiển.”——Exoterically 
regarded, Zen, or Ch'an as It 1s called when referring to 1ts history in China, 1s a school of 
Mahayana Buddhism, which developed ¡in China in the 6°” and 7” centuries from the 
meeting of Dhyana Buddhism, which was brought to China by Bodhidharma, and Taoism. 
In this sense, Chan 1s a relipion, the teachings, and practices of which are directed 
toward self-realization and lead finally to complete awakening or enliehtenment as 
experienced by Sakyamuni Buddha after Intensive meditative self-discipline under the 
Bodhi-tree. More than any other school, Chan stresses the prime Importance of the 
enlightenment experience and the useless of ritual religious practices and intellectual 
analysis of doctrine for the attainment of liberation. Ch”an teaches the practice of sitting 
in meditative absorption as the shortest, but also steepest, way to awakening. 

1b) Những đặc trưng của Thiên có thể tóm tắt bằng bốn nguyên lý sau đây——The essential 
nature of Ch"an can be summarized In four short statements: 

¡)_ Giáo ngoại biệt tuyển: Special transmission outside the orthodox teaching. 

1) Bất lập văn tự: Nondependence on sacred writings. 


2161 


1i) Trực chỉ nhân tâm: Direct pointing to the human heart. 

iv) Kiến tánh thành Phật: Leading to realizaton of one's own nature and becoming a 
Buddha. 

2) Theo quan điểm bí truyền: Thiển không phải là một tôn giáo, mà là một nguồn gốc 
không thể xác định được và không thể truyền thụ được. Người ta chỉ có thể tự mình thể 
nghiệm. Thiển không mang một cái tên nào, không có một từ nào, không có một khái 
niệm nào, nó là nguồn của tất cả các tôn giáo, và các tôn giáo chỉ là những hình thức 
biểu hiện của cùng một sự thể nghiệm giống nhau. Theo nghĩa nầy, Thiển không liên hệ 
với một truyễển thống tôn giáo riêng biệt nào, kể cả Phật giáo. Thiền là “sự hoàn thiện 
nguyên lai” của mọi sự vật và mọi thực thể, giống với sự thể nghiệm của tất cả các Đại 
Thánh, các nhà hiển triết và các nhà tiên tri thuộc tất cả mọi tôn giáo, dù có dùng những 
tên gọi khác nhau đến mấy để chỉ sự thể nghiệm ấy. Trong Phật giáo, người ta gọi nó là 
“sự đồng nhất của Sanh tử và Niết bàn.” Thiền không phải là một phương pháp cho phép 
đi đến sự giải thoát đối với một người sống trong vô minh, mà là biểu hiện trực tiếp, là sự 
cập nhật hóa sự hoàn thiện vốn có trong từng người ở bất cứ lúc nào —Esoterically 
regarded, Chan 1s not a religion, but rather an indefinable, incommunicable root, free 
from all names, descriptions, and concepts, that can only be experienced by each 
individual for him or herself. From expressed forms of this, all religions have sprung. In 
this sense, Chan 1s not bound to any religion, including Buddhism. It 1s the primor-dial 
perfection of everything existing, designated by the most varlous names, experienced by 
all great sages, and founders of religions of all cultures and times. Buddhism has referred 
to 1t as the “identity of Samsara and Nirvana.” From this point of view, Ch”an 1s not a 
method that brings people living In Ignorance to the goal of liberation; rather 1t 1s the 
Immediate expression and actualization of the perfection present in every person at eVery 
mometIt. 


(II) Theo các truyền thống Phật giáo—According to The Buddhist Traditions: 

1) Thiền và Tam muội: Dhyana and samadhi—Thiển Tam Muội—Thiền na và tam muội. 

a) Thiển na dịch là “tư duy.” Tư duy trong cõi sắc giới thì gọi là thiển. Thiển theo tiếng 
Phạn là Dhyana. Thiển là một yếu tố của Định; tuy nhiên, cả hai từ được dùng gần như 
lẫn lộn với nhau. Thiển là thuật ngữ Trung Hoa, do từ tiếng Phạn “Dhyana” mà ra. Thiển 
Na chỉ sự tập trung tinh thần và sự tĩnh tâm, trong đó mọi sự phân biệt nhị nguyên đều 
biến mất. Tịnh lự là làm vắng lặng dòng suy tưởng. Thiển Na là Ba La Mật thứ năm 
trong lục độ Ba La Mật (thực tập thiển na để được trí huệ Bát Nhã), trong đó tất cả mọi 
biện biệt giữa chủ thể và đối tượng, giữa thật và giả, đều bị xóa bỏ—Dhyana ¡s 
considered meditating. Meditation In the visible or known ¡1s called Dhyana. Dhyana 1s 
Meditation (Zen), probably a transliteration. Meditation 1s an element of Concentration; 
however, the two words (dhyana and samadhi) are loosely used. Ch'an-na 1s a Chinese 
version from the Sanskrit word “Dhyana,” which refers to collectedness of mind or 
meditative absorption in which all dualistic distinctions disappear. The fifth paramita (to 
practice dhyana to obtain real wisdom or prajna). In dhyana all dualistic distinctions like 
subject, obJect, true, false are eliminated. 


2162 


*. Ch'an là chữ tương đương gần nhất của Hoa ngữ cho chữ “Dhyana” trong Phạn ngữ, có 
nghĩa là tĩnh lự: Ch”an 1s a Chinese most equivalent word to the Sanskrit word “Dhyana,” 
which means meditation. 

*. Tịnh lự hay đình chỉ các tư tưởng khác, chỉ chuyên chú suy nghĩ vào một cảnh. Thiển là 
một trường phái phát triển tại Đông Á, nhấn mạnh đến vô niệm, hiểu thẳng thực chất của 
vạn hữu. Chữ Thiền được dịch từ Phạn ngữ “Dhyana”. Dhyana dùng để chỉ một trạng thái 
tịnh lự đạt được bởi buông bỏ. Thiền dùng để làm lắng dịu và loại bỏ luyến ái, hận thù, 
ganh ghét và si mê trong tâm chúng ta hầu đạt được trí tuệ siêu việt có thể dẫn tới đại 
giác. Thực tập thiển có thể dẫn đến định. Theo dấu tích ngược về thời một vị sư Ấn Độ 
tên là Bồ Đề Đạt Ma, người đã du hành sang Trung quốc vào đầu thế kỷ thứ sáu. Người 
ta tin rằng ông là vị tổ thứ 28 của dòng Thiển ở Ấn Độ và là vị tổ đâu tiên của dòng 
Thiển ở Trung Quốc. Trường phái này nhấn mạnh đến “thiển,” và một vài trường phái 
còn dùng những lời nói bí ẩn (công án) nhằm đánh bại lối suy nghĩ bằng nhận thức hay 
quan niệm, và hỗ trợ thực chứng chân lý: To enter into meditation. A school that 
developed In East Asia, which emphasized meditation aimed at a non-conceptual, direct 
understanding of reality. Its name 1s believed to derive from the Sanskrit term “Dhyana.” 
Dhyana 1s a general term for meditation or a state of quietude or equanimity gained 
through relaxation. To meditate, to calm down, and to eliminate attachments, the 
aversions, anger, Jealousy and the ignorance that are 1n our heart so that we can achieve a 
transcendental wisdom which leads to enlightenment. It traces 1tself back to the Indian 
monk named Bodhidharma, who according to tradition travelled to China in the early 
sixth century. He ¡1s considered to be the twenty-eighth Indian and the first Chinese 
patriarch of the Zen tradition. The school”s primary emphasis on meditation, and some 
schools make use of enigmatic riddles called “kung-an,” which are designed to defeat 
conceptual thinking and aid in direct realization of truth. 

b) Tam muội dịch là “định.” Tư duy trong cõi vô sắc giới thì gọi là Tam Muội. Định theo 
tiếng Phạn là Samadhi. Định bao trùm toàn bộ bối cảnh của Thiển, để tâm chuyên chú 
vào một đối tượng mà đạt tới trạng thái tịch tĩnh không tán loạn: Samadhi ¡is considered 
as abstraction. Concentraton on the ¡invisible, or supermundane ¡1s called Samadhi. 
Concentration 1s an Interpretation of Samadhi. Samadhi covers the whole ground of 
medifation, concentration or abstraction, reaching to the ultimate beyond emotion or 
thinking. 

2) Samatha (skt & p): Thiền Chỉ—Calming—Chỉ là một trạng thái thiển định biểu trưng sự 
nhất tâm (hay tâm tụ vào nhất điểm) trên một vật thể. Một trong bẩy định nghĩa của 
Thiển Định, được diễn tả như là Xa-Ma-Tha hay Tam Ma Địa, có nghĩa là dẹp yên tâm 
loạn động, hay là để cho tâm yên định, dừng ở một chỗ. Tâm định chỉ ư nhứt xứ, khác với 
“quán” là xác nghiệm bằng chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các vọng niệm, còn quán dùng để 
chứng nghiệm chân lý. Về mặt lý thuyết mà nói, bất cứ vật thể nào cũng có thể được 
dùng làm điểm tập trung, dù vậy những vật thể như thân Phật vẫn được người ta ưa thích 
dùng làm điểm tập trung hơn. Chỉ được thành đạt khi tâm có khả năng trụ yên một chỗ 
trên vật thể một cách tự nhiên không cần phải nỗ lực, và có khả năng trụ tại đó trong 
thời gian người đó muốn mà không bị phóng dật hay tán loạn quấy rầy. Người ta nói có 
sáu điều tiên quyết trước khi thành đạt được “Chỉ”, trụ nơi thích hợp, thiểu dục, tri túc, 
không có nhiều sinh hoạt, tịnh giới và phải hoàn toàn rũ bổ mọi vọng niệm. Chỉ là điều 


3) 


2163 


cần có trước khi đạt được trí huệ “Bát Nhã”——Calming is a meditative state characterized 
by a one-pointedness of mind (cittaikagrata) on an Internal meditative obJect. One of the 
seven definitions of dhyana described as samatha or samadhi; 1t is defined as silencing, or 
putting to rest the active mind, or auto-hypnosis. The mind 1s centered or the mind 
steadily fixed on one place, or In one position. It differs from “contemplation” which 
observes, examines, analyzes evidence. Samadhi or samatha has to do with getting rid of 
distraction for moral ends; 1t is abstraction, rather than contemplation. Theoretically, any 
obJect may serve as the focus of concentration, though virtuous obJects such as the body 
of a Buddha are said to be preferable. It is attained when the mind 1s able to remain upon 
1fs obJect one-pointedly, spontaneously and without effort, and for as long a period of 
time as one wihes, without being disturbed by laxity or excitement. There are said to be 
SIX prerequisites for achieving calming. They are sftaying In an agreeable place, having 
few desires, knowing saftisfaction, not having many actfivifies, pure ethics, and thoroughly 
abandoning thoughts. It 1s generally considered to be a prerequisite for attainment of 
“higher insighf” or “PraJna”. 

Thiền định và Thiền tuệ giác: Calm meditation and insight meditation—Thiển của Phật 
giáo dựa trên 2 phương pháp: vắng lặng hoặc tịnh tâm, và tuệ giác, cả hai đều là những 
phương tiện thiết yếu trên con đường tiến tới chấm dứt khổ đau. Thiền tịnh tâm nhằm 
vào việc đạt được sự vắng lặng và tập trung định lực và nâng cao nhận thức về để mục 
thiển đến một điểm trừu tượng. Tất cả những chướng ngại tinh thần đã được loại trừ, khỏi 
tâm “hòa nhập” vào một ý tưởng trừu tượng của để mục: sự an định này được gọi là 
“dhyana” (thiển định gom tâm lại), tiếng Pali là Jhana, tiếng Trung Hoa là Chan, tiếng 
Nhật là “Zen” và tiếng Việt là Thiển. Những công cụ hỗ trợ thiển mang lại những trạng 
thái an định khác nhau. Những người mới bắt đầu hành thiển có thể tập trung vào một cái 
đĩa có màu sắc làm để mục tham thiển, trong khi những người tiến bộ hơn có thể tập 
trung vào sự tưởng niệm đến Phật. Mục đích của thiển tuệ giác là nhận thức được tuệ 
giác (prajna). Điều này người ta sẽ có thể dần dần đạt được qua các trạng thái an định 
của thiển chỉ. Hành giả tập trung sự hiểu biết sâu sắc vào 3 đặc tính của thế tục: vô 
thường, khổ và vô ngã—Buddhist meditation ¡s based on two methods, calm (samatha) 
and Insight (vipasyana), both of which are necessary vehicles on the path to the Cessation 
of Duhkha. Calm meditation aims at achieving calmness and concentration, and at raIsing 
the perception of the meditational subJect to the point of abstraction. After mental 
obstacles have been eliminated, the mind “absorbs” itself Iinto an abstract idea of the 
subJect: this absorption 1s called “dhyana” (n Pali, Jhana); in Chinese “Ch°an,” in 
Japanese “Zen,” and in Vietnamese “Thiển.” Different meditational “aids” give rise to 
different mental absorptions. A beginner might concentrate on a colored disc, while a 
more advanced practitioner could focus on reflecting the Buddha. The goal of insight 
meditation 1s to realize wisdom. This 1s also acquired gradually and ultimately achieved 
through the menfal absorptions of samatha meditation. The practitioner aims to directly 
comprehend the three characteristics of the phenomenal world: impermanence, duhkha 
and no-self. 


(HI)Danh từ “Hành thiền” và danh từ “Bhavana”— The word “Meditation” and the 


Buddhist term “Bhavana ”: Danh từ “hành thiền” không thể nào tương đương được với từ 


2164 


“bhavana” mà nguyên nghĩa là mở mang và trau đổi, mà là mở mang và trau đổi tâm. Đó 
là nỗ lực nhằm xây dựng một cái tâm vắng lặng và an trụ để có thể thấy được rõ ràng 
bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu vi và cuối cùng chứng nghiệm được niết bàn. 
Pháp hành thiển không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay người Trung Hoa, hay chỉ 
cho thời Đức Phật còn tại thế, mà là cho tất cả mọi người, bất kể họ từ đâu đến, bất kể 
họ theo tôn giáo nào hay thuộc chủng tộc nào. Thiền tập không phải là pháp môn mới có 
hôm qua hay hôm nay. Từ vô thỉ, người ta đã hành thiển bằng nhiều phương cách khác 
nhau. Sau khi chứng ngộ, một lần Đức Phật đã khẳng định: “Chưa hề bao giờ và sẽ 
không bao giờ có sự phát triển tâm linh hay thanh lọc bợn nhơ nơi tinh thần nào mà 
không nhờ hành thiển. Hành thiển là phương cách mà Ta đã chứng ngộ và đạt được 
Chánh đẳng Chánh giác.” Tất cả các tôn giáo đều có dạy về một loại thiển, nhằm rèn 
luyện tâm trí để phát triển nội tâm. Có thể là im lặng nguyện cầu, tụng niệm kinh thánh 
cá nhân hay tập thể, hay tập trung vào một đề mục, một nhân vật hay một ý niệm thiêng 
liêng nào đó. Và người ta tin rằng những cách thực tập tâm linh ấy, đôi khi có thể đưa 
đến kết quả là nhìn thấy thánh linh hay các đấng thiêng liêng, để có thể nói chuyện với 
các ngài, hay nghe được tiếng nói của các ngài, hay một vài chuyện huyễn bí có thể xẩy 
ra. Chúng ta không thể cả quyết một cách chắc chắn những điều đó là những hiện tượng 
thực có hay chỉ là ảo tưởng, là trí tưởng tượng, là ảo giác, hay chỉ là một cái gì chỉ hiển 
hiện trong tâm hay trong tiềm thức. Nhưng Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng, theo 
giáo thuyết nhà Phật, tâm là một năng lực có thể gây nên tất cả những hiện tượng trên. 
Các kinh điển Phật giáo có ghi rằng do chứng đạt thiển định qua sự phát triển các giác 
quan, con người có thể đắc thần thông. Nhưng một điều cực kỳ quan trọng phải nhớ là 
thiển trong Phật giáo không phải là trạng thái tự thôi miên hay hôn mê. Nó là trạng thái 
tâm thanh tịnh, trong đó các dụng vọng và khát vọng đều được khắc phục, từ đó tâm trở 
nên an trụ và tỉnh thức. Hành thiển chắc chắn không phải là sự lưu đày tự nguyện để tách 
rời khỏi cuộc sống, cũng không phải là thực tập cái gì đó cho kiếp sau. Hành thiển phải 
được áp dụng vào công việc của cuộc sống hằng ngày, và kết quả phải đạt được bây giờ 
và ở đây. Thiển không phải tách rời với công việc hằng ngày, mà nó là một phần của đời 
sống. Chúng ta vẫn tham gia các hoạt động thường nhật, nhưng giữ cho mình thoát được 
cảnh hối hả rộn rịp của thành phố và những phiền toái bực bội của thế gian, việc này nói 
dễ khó làm, nhưng nếu cố gắng thiển tập chúng ta có thể làm được. Bất cứ sự thiển tập 
nào cũng đều giúp chúng ta rất nhiều trong việc đối phó với các diễn biến trong cuộc 
sống một cách trầm tĩnh. Và chính sự trầm tĩnh này sẽ giúp chúng ta vượt qua những khổ 
đau và phiển não trong đời. Theo Phật giáo, hành thiển là một lối sống. Đó là lối sống 
trọn vẹn chứ không phải là sinh hoạt rời rạc. Pháp hành thiền là nhằm phát triển toàn thể 
con người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng đạt được sự toàn hảo ấy ở đây và ngay trong 
kiếp này, chứ không phải đợi đến một thời hoàng kim nào đó trong tương lai. Chúng ta sẽ 
thành gì nếu chúng ta vẫn tham gia những sinh hoạt thường nhật mà không vướng mắc, 
không mắc kẹt, không rắc rối với những trở ngại của thế tục. Chúng ta có phải là những 
chân tử của Đức Như Lai hay không. Vâng, chúng ta đích thực là những chân tử của Đức 
Như Lai. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng pháp hành thiển được dạy trong Phật giáo 
không nhằm gặp gỡ tâm linh với một đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt đến 
những chứng nghiệm huyễn bí, mà chỉ nhằm thành tựu vắng lặng và trí tuệ, và chỉ với 
một mục đích duy nhất là đạt được sự giải thoát không lay chuyển của tâm mình. Điều 


2165 


này chỉ thực hiện được khi chúng ta tận diệt mọi nhơ bợn tinh thần mà thôi. Trong quá 
khứ, nhiều người tin rằng pháp hành thiển chỉ riêng dành cho chư Tăng Ni mà thôi, sự 
việc đã thay đổi, ngày nay hầu như mọi người đều thích thú lưu tâm đến thiển tập. Nếu 
hiểu rằng thiển là một kỷ luật tinh thân, hay một phương pháp trau dồi tâm trí thì mọi 
người nên hành thiền, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, Tăng hay tục. Pháp hành thiển 
là một hiện tượng đặc thù của kiếp con người, do đó phải được để cập theo quan điểm 
của con người, với những cảm giác và kiến thức của con người. Bản chất những khó khăn 
của con người và phương cách giải quyết những khó khăn ấy chủ yếu thuộc về tâm lý. 
Pháp thiển và huyền bí không tổn tại cùng một lúc. Đó là hai việc hoàn toàn khác biệt 
nhau. Trong khi huyền bí đưa chúng ta lìa khỏi thực tại, thì pháp thiển hành mang chúng 
ta trở về với thực tại, vì qua phép hành thiển chân chánh chúng ta có thể thấy được 
những ảo vọng và ảo tượng của chính mình không bị chúng lừa dối nữa. Điều này mang 
đến cho chúng ta một sự chuyển hóa toàn diện về con người của mình. Điều này là tháo 
gỡ những øì ta đã học ở thế tục. Chúng ta lại phải dứt bỏ nhiều điều mà trước kia chúng 
ta đã học và đã thích thú giữ chặt một khi chúng ta nhận ra rằng chúng chỉ là những trở 
ngại mà thôi —The word “meditation” really 1s no equivalent for the Buddhist term 
“bhavana” which literally means “development” or “culture,” that 1s development of the 
mind, culture of the mind. It 1s the effort to build up a calm, concentrated mind that sees 
clearly the true nature of all phenomenal things and finally realizes Nirvana, the ideal 
state of mental health. Meditation 1s not only for Indian or Chinese people, or for the 
Buddha”s time, but for all mankind at all times, regardless of their origin, religion, or 
ethnic races. Meditation 1s not a practice of today or yesterday. From beginningless time, 
people have been practicing meditation 1n different ways. After experilencing 
enlightenmernt, the Buddha once confirmed: “There never was, and never wIll be, any 
mental development or menfal purity without meditation. Meditation was the means by 
which I gained supreme enlightenmernt.” All religions teach some kind of meditation or 
mertal training for man”s Iinner developmeint. It may take the form of silent prayer, 
reading Iindividually or collectively from some “holy scriptures” or concenfrafing on some 
sacred obJect, person or idea. And it 1s believed that these mental exercises, at tImes, 
result 1n seeing visions of sainfs or holy men, engaging In conversation with them, or 
hearing voices, or some mysterious occurences. Whether they are 1llusions, Imaginations, 
hallucinations, mere proJections of the subconscIous mind or real phenomena, one cannot 
say with certainty. But devout Buddhists should always remember that according to 
Buddhist doctrines, mind 1s an Invisible force capable of producing all these phenomena. 
Buddhist books tell us that through meditative absorption (hana or dhyana), through the 
development of mental faculties, man 1s capable of gaining psychic powers. But 1t 1s 
extremely Important to bear in mind that the Buddhist meditation 1s not a state of auto- 
hypnosIs, or coma. Ït 1s a state of mental purity where disturbing passions and impulses 
are subdued and calmed down so that the mind becomes unified and collected and enters 
1nto a state of clear consciousness and mindfulness. Meditation, certainly, 1s not a 
voluntary exile from life; or something practiced for the hereafter. Meditation should be 
applied to the daily affatrs of life, and its results obtained here and now. It 1s not 
separated from the work-a-day life. It is aprt and parcel of our life. We still participate In 
all daily activitles, but remain free from the rush of city life, from nagging preoccupation 


2166 


with the world, this 1s easy to say but not easy to do; however, If we consistentÌy practice 
meditation, we can do it. Any meditation we do 1s of Iimmense help in enabling us to face 
all this with calm. And the calmness 1tself w1ll in turn help us overcome all sufferings and 
afflictions. According to Buddhism, meditation 1s a way of living. It 1s a total way of 
living and not a partial activity. lt aims at developing man as a whole. Let`s strive for 
perfection here and ¡n this very life, not in some golden age yet to come. What will we 
become when we are still participating in daily activities, but free from all worldly 
attachments, bonds, hindrances, and other problems. Are we a real son of the Buddha? 
Yes, we are. Devout Buddhists should always remember that meditation taught In 
Buddhism 1s neither for gaining union with any supreme being, nor for bringing about any 
mystical experiences, nor 1s it for any self-hypnosIs. lt 1s for gaining tranguility of mind 
(samatha) and Insight (vipassana), for the sole purpose of attainng unshakable 
deliverance of the mind. This can only be obtained through the total extinction of all 
merntal defilements. Many believe that meditation 1s only for monks and nuns in the past, 
things have changed and now there 1s a growing 1nterest in medtation In almost everyone. 
lf by meditation 1s meant mental discipline or mind culture, all should cultivate 
meditation Irrespective of gender, age, clergy or lay. Meditation 1s distinctively a human 
phenomenon, and therefore, should be dealt with from a human point of view, with 
human feelings and human understanding. Human problems and their solutions are 
basically psychological in nature. True meditation and mysticism do not co-exIst. They 
are two different things. While mysticism takes us away from reality, meditation brings us 
to reality; for through real meditation we can see our own 1llusions and hallucinations 
face to face without pretence. This brings about a total transformation in our personalIty. 
lt is more of an unlearning than a worldly learning. We have to give up many things that 
we have learned and hugsed in great glee once we realize that they are hindrances and 
ObsessSIOns. 


(IV)Có nhiều định nghĩa khác nữa về Thiền Định— There are more difƒeremt definitions for 


Ũ 


Dhyana and Samadhi: 

Thiền định hay sự phát triển tâm linh, hay quán chiếu về khổ, vô thường và vô ngã. 
Thiển định trong các trường phái Phật giáo tuy có khác nhau về hình thức và phương 
pháp, nhưng cùng có một mục tiêu chung là làm tinh thần tập trung, thanh thắn và trong 
suốt như một dòng sông nước trong mà người ta có thể nhìn thấy tận đáy, từ đó ý thức 
biết được sự thể nghiệm về ngộ, giải thoát và đại giác. Ngoài ra, cố gắng thực tập thiển 
định thường xuyên nếu hành giả chưa nhập vào chân lý thì ít ra cũng sẽ giúp chúng ta xa 
rời nhị nguyên phân biệt—Meditation or Mental development, or to meditate upon the 
Implications or disciplines of pain, unreality, Iimpermanence, and the non-ego. Although 
different in forms and methods in different Buddhist schools, but has the same goal 1s to 
concentrate the mind of the cultivafors, to calm and to clarify it as one would calm and 
clarify the surface of a turbulent body of water, so that the bottom of which can be seen. 
Once the surface of that turbulent water 1s pacified, one can see 1f's bottom as when the 
mind 1s pacified, one can come to an expIerence or a state of awakening, liberation or 
enlightenment. In addition, dilipgent repetition of practice of meditation, 1f the cultivator 


2) 


3) 


4) 


5) 


1) 


2) 


3) 
8) 
b) 


2167 


has not yet become one with the “absolute truth,” dualistic state of mind and distinction 
between subJect and object disappeared in that person. 

Thiển cũng là quá trình tập trung và thấm nhập nhờ đó mà tâm được yên tĩnh và nhất 
tâm bất loạn (qui nhất), rồi đi đến giác ngộ: Zen is also a process of concentration and 
absorption by which the mind 1s first tranquilized and brought to one-pointedness, and 
then awakened. 

Một trong lục Ba La Mật: “Dhyana” 1s one of the six paramitas—See Lục Độ Ba La Mật 
¡in Chapter 27 and Tứ Thiền in Chapter 60 (U-2) (I) & II). 

Thiển định để chỉ những giáo lý thiển thuộc về Phật giáo, nhưng áp dụng đặc biệt vào 
Thiển Tông—The term “Dhyana” connotes Buddhism and Buddhist things in general, but 
has special application to the Zen (Ch°an) sects. 

Là một tông phái Phật giáo Đại Thừa, Thiền là một tôn giáo thoát khỏi giáo điều mà chỉ 
hướng thẳng đến sự tự chứng ngộ. Tỷ như sự tự chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca dưới 
cội cây Bồ Để sau khi nỗ lực tu tập. Thiển tông Việt Nam bao gồm các phái Lâm Tế, 
Tào Động, và Trúc Lâm—As a Mahayana buddhist sect, Zen 1s a reliplous free of 
dogmas or creeds whose teachings and disciplines are directed toward self- 
consummation. For example, the full awakening that Sakyamuni Buddha himself 
experienced under the Bodhi-tree after strenuous self-discipline. In Vietnam, Zen sects 
comprise of Lin-Chi, Tao-Tung, and Chˆu-Lin. 


(B-2) Những Định Nghĩa liên quan đến Thiền Định 
DợdfiniHions that are related to MeditaHon 


Thiền Ba La Mật: Dhyana-paramita (sk)——Thiển định Ba La Mật là cửa ngõ đi vào hào 
quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đạt đến định tỉnh cũng như những nội lực thâm 
diệu, và cũng nhờ đó mà chúng ta có thể dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh có tâm 
trí tán loạn—Dhyana paramita 1s a gate of Dharma-illumination; for with it, we 
accomplish all balanced states of dhyana and wonderfully profound powers, and we teach 
and guide distracted living beings. 

Cuồng Thiên: Mad Zen—Thiền bậy bạ, không đúng theo Chánh Pháp Phật Giáo. Người 
tu theo loại thiển nầy thường bị âm ma ám nhập trở nên điên cuồng. Cuồng Thiển cũng 
bao gồm những kẻ không thực hành mà nói thực hành, không đắc mà nói đắc, ngày ngày 
họ hãy còn ăn thịt uống rượu mà vỗ ngực xưng tên là Thiển Sư nầy nọ—Mad Zen ¡s a 
false method of practicing Zen. lít Is erronous and not according to the proper Dharma 
teachings of the Buddha. People who follow this type of Zen practice are often possessed 
by demonic spirifs and eventually become mad. Mad Zen also includes those who never 
practice but saying practicing, never obtaining enlightenment but saying obfaining 
enlightenment, those who are still eating sentient beings' flesh and drinking wine 
everyday, but always pretending themselves as Zen Master. 

Thiền Cư: Meditation abode—Dhyana-abode—Thiển Phòng. 

Nơi hành thiển: A room for meditation—A cell, or a hermitage for meditation. 


^ 


Tên thường dùng để gọi “Tự Viện”: A common name for a monasftery. 





2168 


4) Dã Hồ Thiền: Wild-fox meditators, ¡.e. non-Buddhist ascetics, heterodoxy in general— 
Thiển gia coi thiển ngoại đạo là “Dã Hồ Thiền” (theo Tứ Gia Huyền Lục, có một cụ già 
đến nghe Bách Trượng Đại Trí thuyết pháp. Cụ già nói: xưa tôi là Tăng trụ trì ở núi nây, 
có người đến hỏi, là một nhà đại tu hành nhân gian thì có còn rơi vào vòng nhân quả nữa 
không? Tôi nói: Không rơi vào vòng nhân quả nữa. Thế là tôi phải đọa làm thân dã hồ. 
Xin Hòa Thượng cho một lời chuyển ngữ. Bách Trượng nói: Cụ cứ hỏi tiếp đi. Cụ già lại 
hỏi thêm. Cuối cùng sư nói: Cụ già đã hiểu được lẽ nhân quả rồi đấy. Cụ già chợt tỉnh 
ngộ nói: nay thoát kiếp dã hồ. Xin nhờ đại sư chiều lại ghé qua sau núi cho hỏa táng theo 
lệ vong Tăng. Chiều lại Bách Trượng đi vòng sau núi, quả nhiên thấy trong hang có một 
xác dã hồ, ngài bèn cho mang về chùa hỏa táng theo lệ vong Tăng cho nó thoát kiếp). 

5) Dòng Thiền Truyền Thừa: Handed-down tradition—Ý tưởng về dòng truyển thừa chủ 
yếu đặt vào Tăng đoàn: sự ưu thế của mối quan hệ thầy-trò hỗ trợ cho sự thiếu vắng 
quyên lực trung ương bằng cách chuyển đối gánh nặng này qua quyền hạnh ở mức độ cá 
nhân. Dòng truyền thừa nói đến sự truyền thừa không gián đoạn từ thời Phật Tổ Thích Ca 
Mâu Ni. Những vị thầy này là nên tảng thật sự của truyền thống giáo pháp và thực hành 
Phật giáo. Sự truyền thừa này cũng bảo đảm thông điệp nguyên thủy của Đức Phật được 
lưu truyền không bị bóp méo. Khi nói đến dòng truyền thừa người ta thường nghĩ đến 
dòng Thiển bắt đầu từ sự truyền Tâm Ấn từ Đức Phật đến Tổ Ma Ha Ca Diếp. Việc thay 
thế vị Tổ trước làm Tổ đời sau trong Phật giáo, thường là được Tổ trước chính thức thừa 
nhận như người kế thừa, đặc biệt là Thiền Tông. Sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Ma Ha 
Ca Diếp là vị Tổ Thiển Phật Giáo đâu tiên tại Ấn Độ. Theo truyền thống Thiển Tông 
được truyền sang từ Ấn Độ sang Trung Quốc, để trở thành Tổ, vị nầy phải nhận y bát từ 
vị Tổ trước. Trong khoảng hơn 1.000 năm, có 28 vị Tổ ở Ấn Độ, mỗi vị có trách nhiêm tu 
tập và duy trì Chánh pháp của Phật. Cuối cùng, vị Tổ thứ 28 sang Trung Quốc và trở 
thành vị Sơ Tổ của dòng Thiển Trung Hoa. Tổng cộng Thiển Tông có 33 vị Tổ. Sau Lục 
Tổ Huệ Năng thì sự truyền thừa nầy chấm dứt. Vì thế Lục Tổ không truyễển y bát cho 
những vị kế thừa nữa—The idea of the lineage is central to the Sangha: the dominance of 
the master-pupil relationship compensates for the absence of a central power by shifting 
the burden of authority to the personal level. Lineage refers to the unbroken chains of 
transmission stretching back to the Sakyamuni Buddha. These masters are the real 
foundation of the living tradition of Buddhist teaching and practice. This also ensures the 
Buddhaˆs original message 1s preserved undistorted and ĩn i1ts essentials. When talking 
about “Lineage” people always think about the Zen Lineage which began with the 
transmission of the Mind Seal from the Buddha to the First Patriarch Mahakasyapa. To 
take over the Patriarch position by having the former Patrlarch formally recognize the 
person as the successor, especially the Zen tradition. After the Buddha entered Maha- 
Nirvana, the first Patriarch of Buddhism was one of the Buddha great disciples, Maha 
Kasyapa. According to this Zen tradition, In order to become a Patriarch, the hiphest 
virtuous Buddhist Master must receive the Buddha's 'patra bowl,' the bowl which the 
Buddha used to receive food offering, and “robe" from the Patriarch before him. Thus, for 
over 1,000 years, there were twenty-eight Indian Patriarchs, each having the 
responsibility to practice and to uphold the proper Dharma of Buddha. Eventually the 
twenty-eighth Patriarch named Bodhidharma came to China and also became the fẨirst of 
SIx Patriarchs of Zen Buddhism In China. Overall, there were 33 official Patriarchs In Zen 


2169 


Buddhism. After the Sixth Patriarch, Hui-Neng, this tradition of formally passing on 
Patrlarchy was discontinued. Thus Hui Neng dịd not pass down the Buddha”s patra bowl 
and robe to his highest and most deserving disciples. 


6) Duyên Chân Như Thiền: Tathatalambanam (skt—Dhyana on Suchness—Đây là thiển 


7) 


ỡ) 


định dựa vào như như, thiển định thứ ba trong tứ thiển định được mô tả trong Kinh Lăng 
Già. Đối tượng của sự tu tập là thể chứng cái như như của chân lý bằng cách giữ các tư 
tưởng vượt lên trên cái nhị biên của hữu và phi hữu, và cũng vượt lên trên hai ý niệm về 
vô ngã —This 1s the dhyana depending upon suchness. This 1s the thírd of the four 
Dhyanas described in The Lankavatara Sura. The obJect of the discipline 1s to realize the 
suchness of truth by keeping thoughts above the dualism of being and non-being and also 
aboe the twofold notion of egolessness. 

Thiền Duyệt: Delight of Meditation—Nếu thực tập thiền, bạn phải có an lạc ngay lúc 
bạn ngồi. Nếu không như vậy, chắc chắn là lối tu tập thiển của bạn đã có trục trặc. Nếu 
bạn không tìm được an lạc ngay trong lúc này thì bạn nên nhớ rằng quá khứ đã qua, 
không cách chỉ bạn có thể níu kéo nó lại; với đà này tương lai rồi cũng sẽ trôi qua như 
dòng nước trôi qua, không cách chi bạn sống được với tương lai một khi nó thành hiện tại. 
Nếu bạn không tìm được an lạc ngay trong lúc này, bạn sẽ không tìm được an lạc ở bất 
cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo tư tưởng của bạn như bóng với hình, đừng chạy theo tư 
tưởng nữa bạn ơi! Hãy quay về sống với an lạc ngay trong giờ phút hiện tại này—Ïf you 
practice meditation 1n a right way, you should be able to find Joy and peace in the very 
moment of sitting. If not, then there is something wrong with your meditation. lf you 
cannot find joy and peace In the very moments of sifting, then the past had gone, In no 
way you can pull 1t back; the future 1tself will only flow by as a river flows by, you will 
not be able to hold 1t back, you wIll be incapable of living the future when 1t has become 
the present. Joy and peace are the Joy and peace possible In this very moment of sifting. 
lf you cannot find it here, you won't find it anywhere else. Don”t chase after your 
thoughts as a shadow follows 1ts obJect. Don't run after your thoughts. Find Joy and peace 
1n this very moment. 

Thiền Định: Samadhi (skt & p)—Meditative absorption—Định có nghĩa là trạng thái 
thiển định tập trung vào chỉ một vật. Kinh điển Thiển Phật giáo diễn tả về một chuỗi 
những trạng thái, mỗi trạng thái đạt được do thực tập trong tu tập được đặt ra nhằm dẫn 
tới sự giác ngộ. Kỳ thật, định tự nó không phải là cứu cánh trong tu tập, nhưng người ta 
tin rằng định dẫn tới sự phát triển trí huệ hay những phẩm chất cao đẹp—Meditative 
absorption means a state of medifative concenfraton on a single obJect. Buddhist 
meditation literature describes a series of such states, each of which 1s attained through 
cultivaton of practices designed to lead to 1s actualization. Actually, medifative 
absorptions are cultivated not as aims In themselves, but meditative absorptions are 
believed to lead to the development of wisdom or good qualities. 


9) Đốn Ngộ Nhất Thời trong Thiền: Momentary enlightenment—Momentariness—Sự 


Chứng ngộ diễn ra một cách đường đột; và đó là một kinh nghiệm trong nhất thời. Một 
trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiền. Thực sự, không phải là đường đột và nhất 
thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của dòng Thiển Huệ Năng, kể từ khởi 
nguyên của nó vào cuối thế kỷ thứ bảy. Đối thủ của Ngài là Thần Tú, nhấn mạnh trên sự 
khai triển tuần tự của tâm thức. Như vậy các đổ đệ của Huệ Năng hiển nhiên là những 


2170 


người tích cực chủ trương giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ nầy mở ra một nhãn 
giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn thể đời sống 
bấy giờ được đánh giá từ một quan điểm mới mẻ hẳn—Enlightenment comes upon one 
abruptly and 1s a momentary experlence. In fact, If It 1s not abrupt and momenfary, 1t 1S 
not enlightenment. One of the eight chief characteristics of “satorl.` In Zen. Thịs 
abruptness 1s what characterizes the Hui-Neng school of Zen ever since 1s proclamation 
late In the seventh century. His opponent Shen-Hsiu was Insistent on a gradual 
unfoldment of Zen consciousness. Hui-Neng”s followers were thus distinguished as strong 
upholders of the doctrine of abruptness. This abrupt experience of enlightenment, then, 
opens up In one moment (ekamuhurtena) an altogehter new vista, and the whole 
©xistence appraIsed from quite a new angle of observation. 


10) Thiền Đường: Zendo (jap)—Meditation hall—Thiển đường là một căn phòng căn nhà 


lớn trong tự viện hay thiển viện, là nơi thực tập thiển. Tại các chùa nhỏ, người ta dùng 
chánh điện làm thiển đường, tuy nhiên, tại các chùa lớn, thường Thiển Đường là một 
kiến trúc biệt lập chỉ để thực hành tọa thiền, chứ không có các nghi lễ khác——Buddhist 
meditation hall (center). Buddhist temple or Zen hall (room) or meditation hall of the 
Ch”an sect, a place in which meditation 1s practiced. In small temple, people use the Main 
Hall as meditation hall; however, In large temples, meditation hall 1s a separate structure, 
where only meditation 1s practiced without any other ceremonIes 


11) Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma: Buddhas come, slay the Buddha — Demons come, 


slay the demons—Thật ra, đây chỉ là lời khuyên chúng ta không nên quá câu chấp vào 
cảnh giới trong lúc tu tập thiển định. Thấy Phật đến mà không tiếp nhận hình ảnh nầy, 
huống chi là thấy ma. Tuy rằng trong nhiều trường hợp các cảnh giới đó là những dấu 
hiệu báo trước những mức độ thành tựu của chúng ta, chúng ta không nên tin vào—lIn 
fact, this 1s a good advice that we should not become attached to states that we 
experience. If the Buddhas appear, do not go out to receive him; how much less should 
we welcome a demon. Although such states are occasionally Iindicating our levels of 
realization, do not believe in what we experience. We should believe in our own practice 
and cultivation. We know the length of time that we have been practicing. We also 
believe In not argue, not being greedy, not seeking for anything, not being selfish, not 
being self-indulgent, and not deceiving anyone. This 1s the firm belief of a sincere 
Buddhist. 


12) Thiền Hà: Meditation-river. 


a) 


b) 


Thiển định được ví như dòng sông Thiển dập tắt lửa tâm: The dhyana river, i.e. the 
mystic trance like a river extinguishes the fires of the mind. 

Sông Ni Liên Thiển chảy ngang qua Bồ Đề Đạo Tràng: The river Nairanjana (Niladyan), 
which flows past Gaya. 


13) Thiền Hành: Meditation-methods—Hành pháp tọa thiển hay hành nghỉ của thiển gia— 


The methods employed in meditation; the practices, or disciplines, of the Ch”an school. 


14) Thiền Hòa: Meditation-associates—Fellow monks—Thiển Hòa Giả—Thiển Hòa Tử— 


Bạn đồng tu thiển (lời xưng hô thân tình đạo vị). 


15) Thiền Huệ: Dhyana and wisdom——Thiển định và trí huệ (y vào hai món nầy thì có thể 


nhiếp hết thảy các hành chứng)——The mystic trance and wisdom. 


2171 


16) Thiền Không sản sanh ra tứ tưởng mê mờ: Ichinen-fusho (jap)—No deluded thought 
arises—“Ichinen-fusho” là một thuật ngữ Thiển của Nhật Bản, có nghĩa là “không sản 
sanh ra tư tưởng.” Trong Thiển, từ ngữ này có nghĩa là trình độ ý thức mà một người đạt 
tới khi đã loại trừ hết những ảo tưởng, những khái niệm, hay những cảm thọ mê mờ, đó 
là trình độ ý thức của một vị Phật, chỉ có thể đạt được do tu tập thiển định. Đây là hình 
thức thiển định thuần túy nhất —“Ichinen-fusho” ¡is a Japanese term for “a thought not 
arising.” In Zen, If 1s said that a state of mind of a person in whom no deluded thought 
arises 1s that of a Buddha. “Ichinen-fusho” refers to this state of conscIousness free of all 
deluded thoughts, concepts, feelings and perceptions, which 1s reached through the 
practice of meditation. This 1s the purest form of meditation. 

17) Ma túy và thiền tập: Drugs and meditation practices—Những người trẻ dùng các chất ma 
túy với lòng tin rằng đó là những giải đáp cho sự phiển muộn của họ; tuy nhiên, họ đã 
lầm, ma túy không bao giờ giúp họ giải quyết những vấn để. Ngược lại, chúng làm cho 
tình trạng càng tệ hại hơn. Ma túy có thể làm dịu những phiển muộn trong tâm trong giây 
lát, nhưng không bao giờ giải quyết được các phiền muộn ấy. Ma túy không bao giờ thay 
thế được cho pháp hành thiển chân chánh trong việc làm cho nội tâm vắng lặng. Kỳ thật 
ma túy chỉ làm suy giảm tâm lực chứ không làm tăng. Đó là tại sao mà trong những năm 
gần đây, hầu hết giới trẻ đã quay về với thiển tập—Young people who smoke narcotic 
drugs in the belief that these drugs have the answer to their mental frustration; however, 
they are mistaken, drugs never help solve their problems. In the contrary, they worsen the 
situation. Narcotic drugs can calm down your menfal frustration for a short moment, but 
they can never solve it. Drugs are no substitute for true meditation In search for a quiet 
mind. In reality, drugs weaken the mind rather than strengthening 1t. Thats why In recent 
years most of the young people are turning to meditative discipline. 

18) Thiền một từ: Ichiji-Zen (jap)—One-word Zen—*“Tchiji-Zen” là thuật ngữ nhà Thiền của 
Nhật Bản có nghĩa là “Thiển một từ.” Đây là loại thiển tập suy tưởng bằng cách xem một 
từ ngữ nói ra của thiển sư như là một công án. Thiển sư Trung quốc Vân Môn Văn Yển 
rất nổi tiếng về những công án “Thiển một từ” của mình trong truyền thống nhà 
Thiển—“Ichiji-Zen” is a Japanese Zen term for “one-word Zen”. This is a meditation 
practice in which a single word of a master 1s taken as a koan. Chinese Zen master Yun- 
Men-Wen-Yen was famous In Zen tradition for his “one-word Zen” koans. 

19) Thiền Na: Meditation ¡s quiet thought—Thiển Na là sự tịnh lự—Làm vắng lặng dòng suy 
tưởng. Thiển Na là Ba La Mật thứ năm trong lục độ Ba La Mật (thực tập thiển na để 
được trí huệ Bát Nhã), trong đó tất cả mọi biện biệt giữa chủ thể và đối tượng, giữa thật 
và giả, đều bị xóa bỏ——Quiet thought—Quiet meditation—The fifth paramita (to practice 
dhyana to obtain real wisdom or prajna). In dhyana all dualistic distinctions like subJect, 
obJect, true, false are eliminated. 

20) Ngôn ngữ văn tự trong Thiên: Desanapatha (skt)——Languages and writings—Giáo lý, sự 
tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt 
tự nội cái chân lý mà hết thẩy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể 
chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da 
Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia 
chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông——Teaching, recitation, and stories, eíc. In 
the Lankavatara Sutra, the Buddha emphasized the Inner attainment of the truth, not the 


2172 


teaching realized by all the Tathagatas of the past, present, and future. The realm of the 
Tathagatagarbha which 1s the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas 
who follow the course of truth and not to those philosophers who cling to the letter, 
learning, and mere discourse. 

21) Pháp môn Thiên: Methods of mysticism—Pháp môn Thiền hay tông chỉ nhà Thiển được 
tìm thấy trong Như Lai Thiển trong các kinh điển, và Tổ Sư Thiển hay Đạt Ma Thiển 
được Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc (phép thiền mầu nhiệm được truyền 
cho nhau bằng tâm ý giữa các vị tổ sư)—Methods of mysticism as found ¡n the dhyanas 
records In the sutras (Tathagata-dhyanas) and tradiional dhyana, or the Intuitional 
method brought to China by Bodhidharma. 

22) Pháp tử trong dòng Thiền: Hassu (jap)—“Hassu” là từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Pháp 
tử” (người kế thừa Pháp), hay “vị kế thừa tâm linh của một Thiền sư được công nhận.” 
Một vị như vậy trước hết phải được công nhận là đã đạt được giác ngộ. Sự truyền thừa 
này rất quan trọng trong nhà Thiển, nó được xem như là sự duy trì “tâm truyền tâm,” 
không dính líu gì tới giáo lý hay kinh điển (giáo ngoại biệt truyển). Sự ban truyền ngôi vị 
Pháp tử này là việc chứng nhận vị thiển sinh đã hoàn toàn nắm bắt được hết phần tinh 
túy của giáo pháp và đã có được đầy đủ khả năng truyền giáo pháp ấy lại cho người 
khác. Người đắc pháp phải là một môn đệ nhà Thiển đã đạt đến cùng một mức độ giác 
ngộ như Thầy và đã được Thầy cho phép thực hiện việc truyền bá giáo lý của Thầy. 
Người đắc pháp có thể là một cư sĩ dù nam hay nữ. Luc Tổ Huệ Năng cũng là một cư sĩ 
khi ông nhận ấn chứng từ Ngũ Tổ (Hoàng Nhẫn)—“Hassu” is a Japanese term for 
“dharma-successor,” or “recognized spiritual successor oŸ a Zen master.” Such a person 
must first receive Inka-Shomel, official recognition of having atfained awakening 
(Kensho or Satori). This designation 1s important in Zen, which sees 1fself as maintaining 
a mind-to-mind transmission that is indenpendent of doctrines and scriptures. The 
conferral of succession 1s a certification that the student has fully grasped the essence of 
the teaching and is thus empowered to pass 1t on to others. A Dharma Successor 1s a Zen 
disciple who has reached the same degree of enlightenmernt as his master and been given 
permission to carry on his line of teaching. ÀA Dharma-Sucessor may be a layman or 
laywoman. Hui-Neng, the Sixth Patriarch, was a layman when he received the seal of 
transmission from the Fifth Patriarch. 

23) Thiền Phi suy tưởng: Hishiryo (jap)—“Hishiryo” là thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “phi 
suy tưởng” (không có suy tưởng). Thuật ngữ quan trọng đặc biệt trong tư tưởng của Thiển 
sư Đạo Nguyên, nhằm chỉ trạng thái tâm không còn luyến chấp vào tư tưởng nữa, mà để 
cho dòng tư tưởng trôi chảy một cách tự do. Người ta nói đây là phương pháp của thức 
không có khái niệm trong giai đoạn “tiền phản chiếu,” trong đó hành giả mở ra một dãy 
chứng nghiệm đây đủ, chứ không lựa chọn những tư tưởng nhất định nào đó để tập trung 
vào—“Hishiryo” 1s a Japanese term for “without thinking.” A term that 1s particularly 
1mportant in the thought of Dogen Zenji, which refers to a state of mind in which one no 
longer clings to thoughts, but rather allows them to flow freely. It is said to be a pre- 
refletive (tiền phản chiếu) and non-conceptual mode of consciousness, in which one is 
open to the full range of experience, without selecting out certain thoughts and focusing 
on them. 


2173 


24) Thiên Quyên: Musti (skt)—Meditation fis—Dấu hiệu của thiền định được tượng trưng 


bởi nắm tay trái, tay phải tượng trưng cho trí tuệ (Tượng Đức Phật Thích Ca có hai vị hộ 
pháp, bên trái là Bồ Tát Phổ Hiển tượng trưng cho thiển định, bên phải là Bồ Tát Văn 
Thù tượng trưng cho trí huệ)—The meditation fist, the sign of meditation shown by the 
left fist, the right indicating wisdom. 


25) Rào cản bằng chỉ một từ ngữ: Ichiji-Kan (jap)—One-word barrier—“ Ichiji-Kan” là 


thuật ngữ Thiền của Nhật Bản có nghĩa là “Rào cẩn bằng chỉ một từ ngữ.” Đây là loại 
công án chỉ với một từ ngữ. Những thoại đầu một chữ nổi tiếng là chữ “Vô” của Thiền sư 
Triệu Châu Tòng Thẩm và chữ “Thôi” của Vân Môn Văn Yển—“ Ichiji-Kan” is a 
Japanese Zen term for “one-word barrier.” This 1s a koan with Just “one-word.” The 
famous koans of “one-word” are “Wu” of Zhao-Chou Ts°ung-Shen and “Stop” of Yun 
Men Wen Yen. 


26) Thiền Sư: Zenji (jap)—Zen master. 


a) 
b) 


c) 


Một vị Thầy dạy Thiền nói chung: A master, or teacher, of meditation, or of the Ch'an 
school in general. 

Một vị Thầy đã chứng ngộ và dạy thiển: A Zen master who has already attained self- 
realization or enlightenment. He was allowed to teach Zen to his disciples. 

Bậc Thầy Thiễn vĩ đại hay danh tiếng. Danh hiệu nầy thường được phong tặng sau khi vị 
thầy đã viên tịch, mặc dù một vài bậc thầy đã đạt được danh hiệu nầy ngay trong lúc còn 
sống: A great or renowned Zen master. The tifle is usually conferred posthumously, 
though some masters have achieved this distinction during therr life time. 


27) Sự Thiền: Meditation on phenomena—Hữu lậu định hay thiển định tập trung tư tưởng 


vào hiện tượng——The dhyana of or concentration on phenomena. 


28) Tham vấn Thiền: Interview——Trong kỳ ẩn tu, hành giả nên tham vấn thường xuyên 


chừng nào tốt chừng ấy, lý tưởng nhất là mỗi ngày. Sau khi hành giả trình bày những 
kinh nghiệm của mình, vị thầy có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến những chi tiết 
trước khi phê phán hay chỉ giáo. Tiến trình tham vấn hoàn toàn đơn giản. Hành giả phải 
thông đạt những cốt lõi về tu tập tập của mình trong vòng 10 phút. Phải tự báo cáo về 
những øì xảy ra cho chính mình trong lúc thiển tập. Trước hết hành giả phải báo cáo 
trong vòng 24 giờ qua mình đã tọa thiển và kinh hành bao nhiêu giờ. Nếu hành giả thực 
tâm về việc này, thì việc tham vấn sẽ biểu lộ thật sự về việc tu tập của mình. Kế đến là 
diễn tả về tọa thiển. Không cần phải diễn tả chi tiết về thiển tọa. Nếu những lần tọa 
thiển giống nhau, hành giả chỉ cần phối hợp những yếu tố chính. Hành giả phải cố gắng 
dùng những chỉ tiết rõ ràng nhất ghi nhận được trong các buổi tọa thiển. Bắt đầu diễn tả 
đề mục thiền tập chính, sự phồng xệp của bụng, rồi thêm vào những đề mục khác của lục 
nhập. Sau khi diễn tả thiển tọa, thì đi vào kinh hành. Hành giả chỉ nên diễn tả kinh 
nghiệm trực tiếp liên hệ tới những chuyển động khi đi kinh hành, chứ không nên bao 
gồm một dọc những để mục như đã được báo cáo trong tọa thiển. Hành giả phải cố gắng 
diễn tả những kinh nghiệm mà mình có được trong từng chuyển động: dở chân lên, đưa 
chân tới, và đặt chân xuống đất trong khi đi kinh hành—During an intense meditation 
retreat, personal Interviews are held as often as possible, ideally every day. After the 
practitioner presents his or her experlences, the teacher may ask questlons relating to 
particular details before giving comments or Instructions. The InfervieW pTOC©ss 1S quUIf€ 
simple. Practitioner should be able to communicate the essence of his or her practice In 


2174 


about ten minutes. Consider that he or she 1s reporting on his or her report onto him or 
herself, which 1s what meditation actually 1s. First, practitioners should report how many 
hours of sitting he or she dịd and how many of walking In the most recent twenty-four 
hours period. If he or she 1s quite truthful and honest about this, it wIll show the sincerity 
of his or her practice. Next, describe sifting practice. It 1s not necessary to describe each 
siting In detail. If sittings are similar, he or she may combine thetr traits together In a 
general report. Try using details from the clearest sitting or sittings. Begin description 
with the primary obJect of meditation, the rise and fall of the abdomen, then add other 
obJects that arose at any of the six sense doors. After describing the sitting, øo into the 
walking practice. Practitioners should only describe experiences directly connected with 
walkng movements, do not ¡include a range of obJects as reported In a sitting. 
Practiioners should try to describe experiences they had In each movemernt: lifting the 
foot, moving and placing in walking meditation. 

29) Thế Giới phương Tây với Thiền tập— Westerners and Buddhist medifation: Trong những 
thập niên gần đây, hầu hết người phương Tây, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng hứng thú 
nhiều với thiển tập Phật giáo vì thiển tập có thể mang đến cho họ những giải quyết tốt 
đẹp hơn cho những vấn để hiện tại của họ. Thật tình mà nói, phương pháp an tâm qua 
thiển tập theo Phật giáo mới có thể là một phương thức chữa trị nhanh chóng cảm giác 
bất an và những rối loạn khác trong thế giới vật chất vì chỉ có thiển tập mới có thể mang 
lại cho bạn sự an lạc và tỉnh lặng thật sự mà bạn đang m cầu——In recent decades, most 
Westerners, especially the youth, are so much 1nterested in Buddhist meditation because 
1t can gøIve them a better solution to their current problems. In fact, only the method of 
calming your own mind through Buddhist meditation can be a quick remedy for the 
feeling of restlessness and other turmoil of the materialistic world because only Buddhist 
meditation can give you the real peace and tranquility you are looking for. 

30) Thử Thế Tha Thế Lạc Thiền: Thiền về cách mang lại an lạc cho mọi người trong đời 
nầy và đời sau——Meditation on the way to bring joy to all people. Meditation on the way 
to bring joy to all people both In this life and hereafter. 

31) Thiền Thanh Tịnh Tịnh: Meditation on perfect purity—Thiển về thanh tịnh nhằm chấm 
dứt ảo giác và phiển não để đạt được đại giác—Meditation on perfect purity in the 
termination of all delusion and distress and the obataining of perfect enlightenment. 

32) Tiếng Hét Thiền: Katsu (jap)—“Katsu” là từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “một tiếng hét.” 
Tiếng hét thường được dùng bởi các thiển sư để làm giựt mình thiền sinh và đưa họ thẳng 
tới chỗ đại ngộ. Theo truyền thống, tiếng hét được Mã Tổ Đạo Nhất dùng trước tiên. 
Tiếng hét xãy ra khi Mã Tổ “ngộ” thiển. Tiếng hét chủ yếu chỉ liên hệ với tông Lâm Tế, 
một tông phái nổi tiếng về phương pháp trực diện và đốn ngộ, gồm những cú đập bằng 
tích trượng. Người ta tin rằng một thiển sư đã chứng ngộ có thể nhận biết học trò của 
mình có đến gần với “ngộ” và việc vén lên bức màn vô minh có thể quét đi một cách 
nhanh chóng bằng phương cách khéo léo này—“Katsu” is a Japanese term for “shout.” 
The shout often used by Zen masters to shock their students Iinto direct experlence of 
reality (Kensho or SatorI). According to the tradition, 1t was first used by Ma-Tsu Tao-[l 
(Baso Doitsu—Jap). This happened at the 1llumination of Ma-Tsu himself. It 1s mainly 
associated with Rinzal, a tradition that 1s famous for 1fs abrupt and confrontational 
methods, which also include blows with sticks. It 1s believed that an awakened master Is 


2175 


able to perceive that a student 1s close to “kensho” and that the veils of ignorance can be 
wIped away quickly with the skillful use of such techniques. 

33) Thiền Tịnh Bất Nhị: Thiễn và Tịnh độ không hai—Zen and Pure Land have always been 
non-dual—Nếu liễu ngộ thì liễu ngộ cả hai; ví bằng mê mờ thì mê mờ cả hai, vì dù thiển 
hay tịnh độ cũng đều quy tâm, ngoài tâm không pháp—If we thoroughly understand one, 
we thoroughly understand both. If we fail to understand one, we wIll fail on both, Zen or 
Pure Land focus on “Mind.” There are no dharmas outside the mind. 

34) Thiền Trấn: Meditation warden—Một miếng gỗ dùng để gõ đầu vị sư ngủ gục trong lúc 
hành thiển—A piece of wood so hung as to strike the monk”s head when he nodded in 
sleep. 

35) Thiền Trượng: Kyosaku (jap)—Gậy đánh thức Thiền sinh—“Kyosaku” là từ ngữ Nhật 
Bản dùng để chỉ “cây gậy đánh thức,” hay là một cây gậy thẳng dài khoảng một thước, 
được dùng trong các Thiện viện nhằm giúp đỡ các thiển sinh duy trì tỉnh thức trong các 
buổi tọa thiển. Mặc dầu gậy thường được đánh mạnh trên lưng của thiển sinh ngủ gục và 
ngã qua ngã lại, nhưng không được coi như là hình phạt. Một vị giám thiển đi vòng quanh 
kiểm soát phòng thiển nhìn thấy các thiển sinh hơi ngã tới trước, cho thấy sự chú ý của 
họ bị dong ruối, ông ta bèn vỗ nhẹ một cái lên vai, sau đó mà thiển sinh ấy vẫn còn ngã 
ra phía trước nữa thì vị giám thiền sẽ đánh ba cái thật nhanh lên lưng—“Kyosaku” is a 
Japanese term for “a wake-up stick,” or a flat sttck about one meter in length, used in Zen 
monasteries to help students maintain alertness during perlods of siting meditation 
(Zazen). Although the stick 1s commonly applied vigorously to the backs of students who 
drift off, it 1s not conceived as punishment, but rather as an aid to concentration. A 
momitor who patrols the meditation room looks for students who lean slightly forward, 
indicating that their attention is wandering, and he taps (vỗ nhẹ) them on the shoulder, 
after which they bend forward and are gIven three sharp raps (đánh lẹ) on the back. 

36) Thiền vắng lặng: Samatha bhavana (p)—Hành thiền theo bốn mươi để mục nhằm mục 
đích đạt được tâm vắng lặng. Sự bình an do chế ngự được một số phiền não và chướng 
ngạI—Meditation on tranquility, a method of contemplation on forty obJects to acquire 
the mind of tranquility. 

37) Thiền Vị: Meditation flavor—Zen flavor—Mùi vị của Thiển khi nhập vào thiển định, 
thân tâm có cảm giác mùi vị tuyệt vời, nhẹ nhàng khoan khoái, tịch tính—The 
mysfterIous faste or sensation experienced by one who enter abstract medifation. 

38) Vị trí của Thiên trong Phật giáo— Role oƒ Meditation in Buddhism: Trong Phật giáo, 
thiển chiếm một vị trí tối quan trọng, vì chính nhờ thực hành thiển mà chúng ta đạt được 
sự an ổn và giác ngộ. Những mô tả về thiền được ghi chép trong các kinh Phật cổ xưa 
không nhiều thì ít đều y cứ vào những phương pháp mà Đức Phật đã xử dụng để chứng 
đạt sự giác ngộ và Niết Bàn của Ngài, cũng như dựa vào kinh nghiệm riêng của Ngài về 
sự phát triển tinh thần—In Buddhism, meditation occupies the most important role, for it 
1s In and through meditation one can attain enlightenment and supreme security from 
bondage. Expositlons of medifation as it 1s handed down In the early Buddhist writings 
are more or less based on the methods used by the Buddha for his own attainment of 
enlightenment and NÑirvana and his personal experience of mental development. 

39) Thiền Vô Ngã Tướng: Zen Without Mark oƒ the Se{f 


2176 


a) Thiển Vô Ngã: Zen and Impersonal Tone—Vô ngã là một trong tám đặc tánh của giác 


b) 


ngộ trong Thiển. Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiền là ở chỗ nó 
không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng ngộ của Phật giáo, không hề có chút dính 
dáng với những quan hệ và xúc cảm cá nhân bằng những từ ngữ thông diễn dựa trên một 
hệ thống hữu hạn của tư tưởng; thực tình, chẳng liên quan gì với chính kinh nghiệm. Dù ở 
đâu đi nữa, thì sự chứng ngộ hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí năng tối 
thượng. Không những sự chứng ngộ chỉ là một biến cố bình thường, nhạt nhẽo, mà cái cơ 
duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu hẳn cẩm giác siêu nhiên. Sự chứng ngộ được 
kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình sinh. Nó không xuất hiện như một hiện tượng 
phi thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác phẩm thần bí của Thiên Chúa giáo. 
Khi sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người ta nắm tay bạn, vổ vai bạn, 
mang cho một chén trà, gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc một đoạn kinh, một bài 
thơ, bạn chứng ngộ tức khắc. Ở đây chẳng có tiếng gọi của Thánh linh, chẳng có sự sung 
mãn của Thánh sủng, chẳng có ánh sáng vinh danh nào hết. Và ở đây chẳng chút sắc 
màu lộng lẫy; tất cả đều xám xịt, không một chút ấn tượng, không một chút quyến rũ— 
One of the eight chief characteristics of “satori.` In Zen. Perhaps the most remarkable 
aspect of the Zen experilence Is that it has no personal note in If as 1s observable In 
Christian mystic experiences. There 1s no reference whatever in Buddhist safori to such 
personal feelings. We may say that all the terms are Interpretations based on a definite 
system of thought and really have nothing to do with the experience ¡1tself. In anywhere 
satori has remained thoroughly impersonal, or rather highly intellectual. Not only satori 
1fself is such a prosaic and non-glorious event, but the occasion that inspires 1t aÏlso seems 
to be unromantic and altogether lacking In super-sensuality. SatorI Is experienced In 
connection with any ordinary occurrence 1n one”s daily life. It does not appear to be an 
extraordinary phenomenon as 1s recorded in Christian books of mysticism. Sometimes 
takes hold of you, or slaps you, or brings you a cup of tea, or makes some most 
commonplace remark, or recItes some passage from a sutra or from a book of poetry, and 
when your mind 1s ripe for 1s outburst, you come at once to satorI. There Is no volce of 
the Holy Ghost, no plentitude of Divine Grace, no glorification of any sort. Here Is 
nothing painted in high colors, all is grey and extremely unobsfrusive and unattractIVe—— 
See Tám Đặc Điểm Chính Của Ngộ (Eight chief characteristics of “satori` In Zen) In 
Chapter 117 (L). 

Thiển Vô Ngã Tướng: Zen without Mark of the Self—Trong thiển tập, trước tiên bạn hãy 
rũ bỏ ngã tướng. Nếu có ngã tướng thì sẽ sinh ra đủ thứ chướng ngại, và bạn không thể 
đạt được một loại trí huệ nào cả. Một khi có ngã tướng thì tự mình sanh ra tâm ích kỷ, rồi 
sau đó sanh ra tâm tự lợi, tâm tìm cầu, tâm tham lam. Khi cầu không được, mà tham cũng 
không xong, thì lại sanh ra tâm tranh đấu, quyết tranh hơn tranh thua cùng người khác để 
quyết định mạnh yếu. Tham thiền tức là quét sạch hết những bụi vọng tưởng. Khi mình 
không còn vọng tưởng, ấy chính là nghĩa của câu “thời thời thường phất thức,” vì hành 
giả tu thiển không muốn cho tâm mình bám đây bụi. Đây chính là Pháp môn “Quét sạch 
tất cả mọi pháp, xa rời tất cả tướng” hay Thiền Vô Ngã Tướng —lIn practices of 
meditation, first of all, you cannot have the mark of self. If you have the mark of self, all 
kinds of obstacles wIll arise, and you wIll obtain no wIsdom at all. Once there 1s a mark Of 
self, selfish thoughts arise, followed by thoughts of seeking and greed. If you do not 


Œ) 


2177 


obtain what you seek and crave, contentious thoughts arise, and you wIll strugsgle with 
others to see who 1s stronger. The practice meditation means to diligently wipe the mirror 
of the mind or to clean 1t. Only when we are free of all random thoughts are we 
“diligently wiping 1t clean at all times.” We want to wipe 1t clean so 1t wIll not get dusty. 
This 1s the Dharma-door of “Sweeping away all dharmas, and separating from all marks.” 


(C) Những Đặc Điểm của Thiền 
Special characterisfics 0ƒ Meditaion 


Thiền định là giữ cái tâm bình tĩnh và không dao động trong mọi hoàn cảnh— 
Mecditation medns to maimtadin d cool and un-agtfdfed mìnd under dÌÏ cữCcumstances: 
Thông thường mà nói, thiển định có nghĩa là giữ cái tâm bình tĩnh và không dao động 
trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thiển định cũng có nghĩa là sự thực hành cần thiết để đạt 
được mục đích ấy. Nói cách khác, nó chỉ sự quan sát hay tập trung tâm vào một đối 
tượng độc nhất khi ngồi yên lặng một mình. Vậy thì chúng ta nên tập trung vào điều gì? 
Đây là câu hỏi quan trọng, và quả thực điều này là điểm mà tôn giáo khác với triết lý 
hay đạo đức. Cho dù chúng ta có thể kiên trì tập trung vào một điều gì đó, chúng ta cũng 
không thể giải thoát một cách tuyệt đối khỏi khổ đau nếu chúng ta chỉ chú tâm vào đối 
tượng trực tiếp với một thái độ quy ngã. Thí dụ như chúng ta nỗ lực tư duy về một điều 
có tính chất vị kỷ như mong cầu không bị khó khăn rắc rối về công việc làm ăn hay 
mong cầu dược lành bệnh, thì rõ ràng chúng ta không thể có lúc nào được giải thoát khỏi 
lo âu vì tâm chúng ta lúc nào cũng bị dao động bởi công việc làm ăn và bệnh tật. Loại 
tập trung tâm thức này không phải là thiển định mà chỉ là sự đấu tranh với ảo tưởng mà 
thôi. Hồi tưởng lại về cách hành sử của chúng ta trong quá khứ mà tự phê phán về điều 
mà ta nghĩ là sai và quyết định sửa chữa nó là một loại thiển định. Chúng ta có thể gọi 
đó là thiển định theo quan điểm đạo đức. Đây là cách tu tập rất tốt, có lợi ích cho việc 
thăng tiến tính hạnh của chúng ta. Suy nghĩ sâu xa hơn như thế về một đề tài là thiển 
định mà không có ý niệm quy ngã. Dò sâu vào những vấn đề như sự thành hình của thế 
giới, lối sống của con người, và xã hội lý tưởng, đó là thiển định từ quan điểm triết học. 
Loại thiển định này cũng là một cách thực hành tốt nhằm giúp nâng cao tánh hạnh của 
mình, tạo thêm chiều sâu cho tư tưởng và lại làm lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, điều đáng 
tiếc là chúng ta không thể đạt được trạng thái tâm thức bình an (Niết Bàn) thực sự qua 
các hình thức thiển định vừa kể. Sở dĩ như thế là vì chúng ta chỉ có thể đi xa tới mức mà 
tri thức con người cho phép tuy rằng chúng ta có thể tư duy nghiêm túc về chúng ta và 
tuy rằng chúng ta có thể dò sâu một cách triết lý vào con đường của thế giới và của đời 
người. Nếu chúng ta bảo rằng con người không thể tự dẫn dắt mình đến Niết Bàn dù cho 
con người tư duy về cách hành sử của mình, hối hận về cách hành sử sai trái và quyết 
định thực hành thiện hạnh, thì vấn đề sau đây cũng tự nhiên khởi lên: “Đành rằng khi suy 
nghĩ về đạo đức, xã hội và những quyết định thực hành thiện hạnh, thì vấn để sau đây 
cũng sẽ tự nhiên khởi lên: “Hẳn là như thế khi suy nghĩ về đạo đức, xã hội và những 
quyết định dựa trên những suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ về mình dưới ánh sáng của 
giáo lý của Đức Phật và quyết định phương hướng hành động của mình theo giáo lý ấy, 


2178 


đó không phải là con đường đưa đến Niết Bàn hay sao?” Kỳ thật, đây là quá trình mà 
chúng ta phải theo để tiến tới Niết Bàn, nhưng cách thức để đạt được Niết Bàn không dễ 
dàng như thế. Nếu đó chỉ là vấn để hiểu biết và kiểm soát cái tâm có ý thức nhưng hời 
hợt bên ngoài thì vấn để sẽ tương đối đơn giản. Hầu hết mọi người chúng ta đều có thể 
kiểm soát tâm thức mình nhờ tu tập giáo lý nhà Phật. Nhưng con người cũng có một cái 
tâm mà con người không nhận biết được. Con người không nắm bắt được nó vì không hề 
có ý thức về nó. Con người không thể kiểm soát nó vì không thể nắm bắt nó được. Loại 
tâm này gọi là “A Lại Da” hay “Mạt Na” theo Phạn ngữ và tương ứng với tiềm thức theo 
thuật ngữ khoa học. Tất cả những gì mà người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm nhận 
trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiều sâu của tiểm thức. Các nhà tâm lý học công nhận 
rằng tiềm thức không những chỉ gây ảnh hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý 
con người mà còn tạo ra nhiều rối loạn khác nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của ta 
nên chúng ta không thể kiểm soát tiểm thức chỉ bằng cách tư duy và thiền định suông 
được —Ordinarily speaking, meditation means to maintain a cool and un-agitated mind 
under all circumstances. But it also means the practice necessary 1n order to attain this 
result. In other words, it indicates the idea of contemplation, or concentration of the mind 
on a single obJect while sifting quietly alone. Ôn what should we concentrate? That 1s the 
Imporfant question. And this indeed ¡1s the poit at which religion differs from philosophy 
and morality. However hard we may concentrate on something, we cannot become 
absolutely free from our sufferings as long as we are absorbed only in Immediate 
phenomena with a self-centered attitude. For example, we devote ourselves to thinking 
Of such a selfish matter as wishing to be rid of uneasiness and 1rritation concerning the 
management of our business, or wishing to recover from 1llness, 1t 1s obvious that we 
cannot be freed from such trouble for a moment, because our mind 1s swayed by our 
business or our illness. This kind of mental absorption 1s not meditation but a mere 
struggling with illusion. To reflect our past conduct, criticizing ourselves for what we 
think to be wrong and determining to correct it, 1s a kind of meditation from a moral point 
Of view. This 1s a very fine practice that 1s useful for Iimproving our character. To think 
still more deeply than this about a subJect 1s meditation without a self-centered idea. To 
probe deeply Into such matters as the formation of the world, the way of human life, and 
the ideal soclety, this 1s meditation from the philosophical point of view. This kind of 
meditation 1s also a fine practice that enhances our character, adding depth to our Ideas 
and in turn benefiting society. However, regrettably, we cannot obfain a true state of 
mental peace or Nirvana through the forms of meditaton mentioned above. This 1s 
because we can go only as far as the range of human knowledge permits, however sfernly 
we may reflect on ourselves and however deeply we may probe philosophically into the 
Ideal way of the world and human life. If we say that man cannot lead himself to Ñirvana 
even though he reflects on his conduct, repents of wrong conduct, and determines to 
practice good conduct, the following questions wIll naturally arise: “hat must be so when 
reflecting on moralifty and socIety and making resolutions on basis of that reflection. But 
1S 1t not the way to Nirvana on oneself in the light of the Buddha”s teachings and to 
determine one”s actlons according to them?” Indeed, this 1s one process by which we 
progress toward Nirvana, but the way to attain Nirvana 1s not as easy as that. lÝ it were 
only a matter of understanding and controlling one”s superficial, consclous mind, the 


2179 


problem would be relatively simple. Most people can control their conscious mind by 
means of the Buddhaˆs teachings through practice of religious disciplines. But man also 
has a mind of which he 1s not aware. He cannot grasp 1t because he 1s unconscIous OŸ 1t. 
He cannot control it because of being unable to grasp 1t. This kind of mind ¡1s called 
“alaya” or “Manas” in Sanskrit and corresponds to the subconscIlous mind 1n scIentific 
terminolosy. All that one has experienced, thought, and felt in past remains In the depth 
of one”s subconscious mind. Psychologists recognize that the subconscious mind not only 
exerfs a great Iinfluence on the man”s character and his mental functions but even causes 
various đisorders. Because 1t 1s normally beyond our reach, we cannot control the 
subconscious mind by mere reflection and meditation. In fact, karma contributes a 
considerable problem to current practice of medifation. 


(II) Thiền quán là cách chắc chắn nhất để kiểm soát và tịnh tâm— Rapture, the surest ay 
to mind-control and purjficafion: Bạn nên kiểm soát thân tâm mọi lúc, chứ không chỉ lúc 
ngồi thiển. Lúc nào thân tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh và tỉnh thức. Thiển là chấm 
dứt vọng niệm; tuy nhiên, nếu bạn không có khả năng chấm dứt vọng niệm thì bạn nên 
cố gắng tập trung tâm của bạn vào một tư tưởng hay một đối tượng quán tưởng mà thôi. 
Điều này có nghĩa là bạn nên biết bạn đang nghĩ gì hay đang làm gì trong những giây 
phút hiện tại này. Trong thiển không có lòng ham muốn, dù chỉ là ham muốn cái “định”, 
vì một khi đã có ham muốn thì sẽ có sự phấn đấu hay sự thôi thúc để thành đạt, và đây 
chính là ý niệm về một cái tâm bị điều kiện hóa. Khi bạn có khả năng quan sát và biết rõ 
chính bạn, ấy là bạn đang thực tập thiền quán. Khi bạn biết con đường bạn đi, bạn ăn cái 
øì và ăn như thế nào, bạn nói cái gì và nói như thế nào... ấy là bạn đang thực tập thiển 
quán vậy. Khi tâm bạn chứa đựng chuyện tào lao, hận thù hay ganh ghét, bạn biết tâm 
bạn đang dung chứa những thứ ấy, đó là bạn đang thực tập thiển vậy. Thiển không là cái 
gì khác với sinh hoạt hằng ngày của bạn. Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra một hay hai tiếng để 
vào phòng ngồi thiển rồi sau đó bạn quay ngay về làm một kẻ lường gạt, thì bạn và kẻ 
suốt ngày lường gạt có gì khác nhau đâu? Như vậy chân thiển phải là một loại thiển mà 
bạn có thể thiển bất cứ lúc nào trong cuộc sinh hoạt hằng ngày của bạn. Và như vậy 
thiển không có bắt đầu lại cũng không có chấm dứt. Theo Thiển sư Độc Thể trong Tỳ Ni 
Nhật Dụng Thiết Yếu: “Vừa mới thức dậy vào ban sáng, tôi mong cho mọi người chóng 
đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, hiểu biết thông suốt mười phương. Khi múc nước rửa 
tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận chân lý. Mỗi khi 
mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, hay súc miệng... Tôi đều mong cho ai 
nấy đều có được thân tâm tỉnh thức và thanh tịnh.” Tuy nhiên, để thực hiện được tâm tỉnh 
thức và thân thanh tịnh, chúng ta nên thực hành tọa thiển mỗi ngày. Khi ngồi thiển nên 
ngồi thẳng thớm và luôn nghĩ rằng mìng đang ngồi trên pháp tọa Bồ Đề vậy. Trong lúc 
tọa thiển, những cảm thọ và ý tưởng có thể khởi dậy trong ta. Nếu chúng ta không dùng 
những phương pháp quán niệm hơi thở hay niệm Phật thì chúng sẽ kéo chúng ta ra khỏi 
sự tỉnh thức. Nhưng theo dõi hay đếm hơi thở hay niệm Phật không chỉ là cách nhằm xua 
đuổi tư tưởng và cảm thọ tạp nhạp, mà chúng còn là cách nối thân và tâm và là cửa đi 
vào trí tuệ. Khi có tạp niệm khởi lên, chúng ta chỉ cần tiếp tục theo dõi, hay đếm hơi thở, 
hay niệm Phật, chứ đừng có ý xua đuổi, ghét bổ hay e sợ những tạp niệm này. Chúng ta 
chỉ cần nhận diện là có tạp niệm hay có cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu tạp 


2180 


niệm còn tổn tại, ta tiếp tục nhận biết là tạp niệm tiếp tục tồn tại. Nếu cảm thọ đau nhức 
khởi lên, chúng ta nhận biết có đau nhức. Nếu cảm thọ đau nhức tiếp tục tổn tại, thì ta 
nhận diện nó còn tôn tại. Điều thiết yếu là đừng để cho bất cứ cảm thọ hay tạp niệm nào 
khởi lên mà mình không nhận biết. Như vậy Thiển là sự tỉnh thức về mọi việc xảy ra. 
Thiền là thức ăn cho thân tâm, đặc biệt là Thiển tọa. Thân thể cũng nhờ thiển tọa mà 
nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi đến thấy tánh sẽ không gian nan vất vả. 
Thiển đòi hỏi một hình thức kỷ luật cao tột, không phải là sự gò ép hay sự bắt chước, mà 
là sự thường xuyên thấy biết về chính bạn và những gì quanh bạn. Nếu bạn dùng phương 
cách gò ép hay bắt chước trong cuộc hành thiển của bạn, bạn chỉ là người nấu cát mà 
muốn thành cơm mà thôi vì lúc đó chính sự gò ép hay sự bắt chước trở thành một gánh 
nặng khác cho tâm bạn. Nên nhớ rằng một cái tâm hành thiển là một cái tâm thường 
xuyên tự biết chính mình, nghĩa là cái tâm tỉnh thức, sáng suốt và vô ngại. Như vậy 
những ai mong có được chứng nghiệm sâu hơn, lớn hơn hay siêu việt hơn, chỉ là những 
con người không biết tí gì về chân thiển, vì một cái tâm tỉnh thức, sáng suốt và vô ngại 
thì tại sao lại cần đến chứng nghiệm? Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng nếu bạn khởi 
tâm hành thiển, bạn sẽ không bao giờ có được một cuộc thiển chân chính, vì chính cái 
tâm muốn thiển ấy nó có khả năng phá nát cuộc thiển thật sự của bạn. Thiển không phải 
là một cái gì cách biệt với những sinh hoạt hằng ngày của bạn, mà nó chính là tỉnh hoa 
của những sinh hoạt ấy ——Rapture, the surest way (to mind-control and purification. 
However, you should control your body and mind at all times, not only when you sit In 
meditation. Your body and mind must be pure and mindful at all times. Meditation means 
the ending of thought; however, 1f you are unable to end your thought, you should try to 
concerntrate your mind Just in one thought or one obJect of contemplation. That means you 
should know what you're thinking or what you re doïng at the present time. In Zen, there 
1S no desire, even 1t `s a desire of “mmindfulness”, for 1f there 1s a desire, there must be a 
strugsgle or an urge for achievement, and this 1s the concept of a conditioned mind. When 
you are able to watch and know yourself, you are practicing meditation. When you know 
the way you walk, what and how you eat, what and how you say, that means you re 
practicing meditation. When you have gossIp, hate, Jealousy, efc., in your mind, you know 
that you re haboring gossip, hate and Jealousy, you re practicing meditation. Thus, 
meditation 1s not something different from your daily life activities. lf you set aside an 
hour or so fo sIt in a room to meditate then come out of it and go right back to be a 
cheater, you are nothing different from (or better than) a full-time cheater. So a real 
meditation 1s a kind of meditation in which you can meditate at any time in your daily life 
acfivifies. And thus, meditation has no beginning nor end. According to Zen master Doc 
The In the Essential Discipline for Daily Use: “Just awakened, I hope that everybody will 
atfain øreat awareness and see In complete clarity. Washing my hands, I hope that 
everybody wIll have pure hands to receive reality. When puting my robe, washing the 
dishes, going to the bathroom, folding the mat, carrying buckets of water, or brushing 
teeth... I also hope that everyone will have mindfulness and purtty in both the body and 
mind.” However, in order to achieve mindfulness for the mind and purity for the body, we 
should practice siting meditation everyday. When sitting in meditation, you should sit 
upright and always think that you are sitting on the Bodhi spot. During sitting meditation, 
various feelings and thoughts may arise. If we donf't practice mindfulness of the breath or 


2181 


Buddha recttation, these feelings and thoughts wIll soon lure us away from mindfulness. 
But following or counting the breath or Buddha recifation aren”t simply means by which 
to chase away odd thoughts and feelings. They are also means to unite body and mind 
and to open the gate to wisdom. When a feeling or an odd thought arise, we should 
continue to follow or to count our breath, or to recIte the Buddha”s name. We should not 
chase them away, neither hate them, nor worry about them. We should simply 
acknowledge their presence. When an odd thought arises, we should recognize 1t; 1Ý it still 
exIsts, we should recognize that If still exists, continues to exist. When a feeling of pain 
arises, we should recogn1ze 1f; 1Ÿ 1t continues to exist, we should recognize that 1t 
confinues to exist. The essential thing 1s not to let any feeling or thought arise without 
recognizing them in mindfulness. Meditation means mindfulness of whatever happening. 
Meditation 1s nourishment for our body and mind, especially sitting meditation. Through 
sitting meditation, our bodies obtain harmony, feel lighter, and are more at peace. The 
path from observation of our mind to seeing into our own nature won't be too rough. 
Meditation requires the highest form of discipline, not a constraint, nor an Imifation, but a 
constant awareness of you and your surroundinss. If you use methods of constraints or 
1mifation In practicing meditation, you”re only the person who tries to cook sand for food, 
for at that very moment effort of constraints and Imitation becomes another wearisome 
burden for yourself. We should always remember that a mind of constant awareness 1s a 
mind that 1s awake, intelligent and free. Thus, those who wish to seek for wider, deeper, 
and transcendental experlence are those who know nothing about meditation, for why 
should a mind of constant awareness need any kind or any form of experlence? Devout 
Buddhists should always remember that once you set out to meditate, you never have a 
real meditation, for a mind desiring mediftaton will be able to destroy your real 
meditation. Meditation 1s not a separate thing from your daily life activitles, 1t 1s the 
essence of your daily life actIvities. 


(III)Bí mật của thiền là sống ý thúc trong từng giây từng phút của sự sống— The secret 0ƒ 
meditation is to be conscious 0ƒ each second oƒ your exisfenee: Bí mật của thiền là sống ý 
thức trong từng giây từng phút của sự sống, và giữ cho mặt trời tỉnh thức sáng tỏ, chiếu 
rọi trên tất cả những gì xảy đến về phương diện tâm lý cũng như về thể chất, trong mọi 
hoàn cảnh khởi lên. Khi uống trà, tâm của chúng ta phẩi có mặt trong sự uống trà, nóng 
lạnh, ngon dở chỉ tự mình biết lấy——The secret of meditation is to be conscious of each 
second oŸ your existence and to keep the sun of awareness continually shining, in both 
the physical and psychological realms, in all circumstances, on each thing that arises. 
While drinking a cụp of tea, our mind must by fully present in the act of drinking the tea. 
Only you yourself know whether the tea 1s hot or cold, tasteful or tasteless. 


(IV)Thiền tập không phải là những nỗ lực phân tích và suy diễn—The pracice 0ƒ 
meditation is not an exercise in analysis or reasoning: Thiền tập không phải là những nỗ 
lực phân tích và suy diễn. Lưỡi gươm phân tích và suy diễn ở đây không có chỗ đứng. 
Khi chúng ta nấu nướng chúng ta cần phải theo dõi lò lửa bên dưới cái nồi. Khi những tia 
nắng của mặt trời chiếu rọi xuống tuyết, tuyết sẽ tan chảy. Khi một con gà mái ấp trứng, 
những con gà con sẽ từ từ thành hình cho đến khi chúng sẵn sàng mổ bể cái vỏ bên ngoài 


2182 


để chui ra. Đó là những hình ảnh có thể được đem ra làm thí dụ cho tác dụng của thiển 
tập. Thiển tông cho rằng sự giải thoát không thể tìm thấy trong việc nghiên cứu kinh 
sách. Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là Thiển tông không học tập kinh sách Phật. 
Trái lại, những giáo thuyết của họ dùng đến rất nhiều trích dẫn từ kinh điển như Kinh 
Kim Cang và Kinh Lăng Già. Thiển là một trong những phương cách điều hòa thân và 
tâm tốt nhất. Điều thân tức là làm cho thân không loạn động. Điều tâm là làm cho tâm 
không khởi lên vọng tưởng, mà thường thường thanh tịnh. Hễ tâm thanh tịnh thì tận hư 
không và khắp cả pháp giới, mọi thứ đều nằm trong tự tánh. Tự tánh bao hàm mọi thứ, 
dung nạp mọi thứ, và chính nó là Phật tánh xưa nay của mình. Vì vậy môn đồ của Thiển 
tông tin chắc rằng việc nghiên cứu kinh sách chỉ đóng một vai trò thứ yếu so với sự đòi 
hỏi nơi công phu thiển định và chứng ngộ—The practice of meditation is not an exercise 
1n analysis or reasoning. The sword of logic has no place In the practice of awareness, 
concentration, and understanding, and those of stopping and looking. When we cook we 
must momitor the fire under the pot. When the sun”s rays beat down on the snow, the snow 
slowly melts. When a hen sits on her egøs, the chicks Inside gradually take form until 
they are ready to peck their way out. These are images which 1llustrate the effect of 
practicing meditation. The Zen sect Insists that salvation could not be found by study of 
books. However, this does not mean that Zen followers do not study Buddhist books at 
all. On the contrary, their own teachings are saturated with references to such works as 
the Vajra-Sutra and the Lankavatara Sutra, the two favorites of the Zen sect. Meditation 
1s one of the best methods to tame our bodies and to regulate our minds. Taming the body 
keeps 1t from acting In random, impulsive ways. Regulating the mind means not allowing 
1t to Iindulge In idle thoughts, so 1t 1s always pure and clear. Then wherever we øo, to the 
ends of space or the limits of the Dharma Realm, we are still right within our self-nature. 
Our inherent nature contains absolutely everything. Nothing falls outside of it. It 1s Just 
our fundamenrtal Buddha-nature. Thus, Zen followers strongly believe that the study of 
sutras should play only a subordinate role compared with the demands of dhyana and 
spiritual realization. 


(V) Mục đích của Thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại— The aim dƒ this 
practice is to see the true ƒace oƒ realify: Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong quyển 
“Trái Tim Mặt Trời,” mục đích của thiển quán là để thấy được mặt mũi của thực tại, thực 
tại này chính là tâm của đối tượng nhận thức của tâm. Khi chúng ta nói tâm và cảnh, lập 
tức chúng ta bị kẹt ngay vào vũ trụ về khái niệm nhị nguyên. Nếu chúng ta dùng chữ tâm 
và đối tượng của tâm, chúng ta có thể tránh được những thiệt hại gây nên bởi lưỡi kiếm 
của phân biệt nhị nguyên. Tác dụng của thiển quán cũng giống như lửa dưới cái nồi đang 
nấu, hay những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi trên tuyết, hay hơi ấm của con gà mái 
đang ấp trứng. Trong cả ba trường hợp, không có nỗ lực phân tích hay suy diễn mà chỉ có 
công phu tập trung bên bỉ. Chúng ta chỉ có thể làm cho thực tại hiển lộ, chứ chúng ta 
không thể nào diễn tả được thực tại bằng toán học, bằng hình học, triết học hay bất cứ 
hình thức tri thức nào của chúng ta—According to Zen Master Thích Nhat Hanh ¡in The 
Sun My Heart, the aim of this practice 1s to see the true face of reality, which 1s mind and 
mind-object. When we speak of mind and of the outside world, we immediately are 
caught in a dualistic conception of the universe. lf we use the words mind and mind- 


2183 


obJect, we can avoid the damage done by the sword of conceptualized discrimination. 
The effect of meditation 1s like the fire under the pot, the sunˆs rays on the snow, and the 
hen's warmth on her egøs. In these three cases, there 1s no aftempt at reasoning or 
analysis, just patient and continuous concentration. We can allow the truth to appear, but 
we cannot describe 1t using math, geometry, philosophy, or any other Iimage of our 
Intellect. 


(VIThiền định chính là những đoá hoa Tuệ giác và hoa Bì mẫn— Flower oƒ insight and 
flowers 0ƒ compassion: Khi thực tập liên tục, thiền quán sẽ làm nẩy nở tuệ giác nơi bạn 
cùng lúc với những đóa hoa của lòng bi mẫn, tha thứ, hoan hỷ và buông xả. Bạn biết 
buông xả vì bạn không có nhu cầu nắm giữ cho riêng mình. Bạn không còn là cái “ta” 
nhỏ bé và dễ tan vỡ cần phải bảo trọng bằng đủ mọi cách nữa. Bạn trở thành hoan hỷ bởi 
vì cái vui của tha nhân cũng là cái vui của bạn, người bạn đong đầy hỷ lạc và không còn 
ganh ghét ích kỷ nữa. Thoát được sự luyến chấp vào tà kiến và thành kiến, con người của 
bạn sẽ đong đầy sư khoan dung rộng lượng. Cánh cửa bi mẫn của bạn được mở rộng ra, 
và bạn cũng biết đau nỗi đau của chúng sanh muôn loài. Kết quả là bạn làm bất cứ thứ gì 
có thể làm được hầu làm vơi đi những nỗi đau khổ ấy. Hành thiễn là tự tập loại trừ những 
ganh ghét, sân hận, và vị kỷ, đồng thời phát triển tình thương đến với mọi người. Chúng 
ta ai cũng có thân xác và đời sống của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn có thể sống hài 
hòa với mọi người và giúp đổ lẫn nhau trong khả năng của chính mình—As you continue 
practicing, the flower of Insight will blossom in you, along with the flowers of 
compassion, tolerance, happiness, and letting go. You can let go, because you do not 
need to keep anything for yourself. You are no longer a fragile and small “self” that 
needs to be preserved by all possible means. Since the happiness of others 1s also your 
happiness, you are now filled with Joy, and you have no Jealousy or selfishness. Free 
from attachment to wrong views and preJudices, you are filled with tolerance. The door of 
yOur compassion 1s wide open, and you also suffer the sufferings of all living beings. Às a 
result, you do whatever you can to relieve these sufferings. To practice meditation 1s to 
train ourselves to eliminate hatred, anger, and selfishness and to develop loving-kindness 
towards all. We have our physical bodies and our own lives, but still we can live In 
harmony with each other and help each other to the best of our ability. 


(VII)Tu tập tập Thiền định là tu tập lấy Hạnh phúc tự làm chủ lấy mình— The happiness 0ƒ 
mastering oƒ yourselƒ: Hành giả đừng bao giờ vội vã thực tập “Tứ Không Định Thiên.” 
Đừng bao giờ ép buộc thân tâm của chính mình, mà phải tử tế với chính mình. Phải sống 
thật bình thường và tỉnh thức. Nếu bạn có chánh niệm là bạn có tất cả! Một phút thiển 
quán phải là một phút an bình và hạnh phúc. Nếu thiển quán không đem lại an lạc cho 
bạn, là bạn đã thực tập sai đường rồi. Thiển quán mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc này, 
trước tiên đến từ yếu tố bạn tự làm chủ lấy bạn, chứ không còn bị lôi kéo vào thất niệm. 
Nếu bạn theo dõi hơi thổ và cho phép nụ cười nở trên môi mình, tỉnh thức cảm thọ và tư 
tưởng của bạn, thì nhất cử nhất động của thân thể bạn sẽ tự nhiên trở nên mềm mại và 
buông xả, sự hòa hợp sẽ có mặt tại đó, và chân hạnh phúc sẽ khởi lên. Giữ cho tâm mình 
có mặt trong mỗi giây phút hiện tại, đó là căn bản của thiển tập. Khi thực hiện được điều 
này, tức là chúng ta đang sống trọn vẹn và thâm sâu đời sống của chúng ta, mà những 


2184 


người sống trong thất niệm không thể nào có được —Practitioner should never rush to 
practice the Four Formless Meditations. Never force your body or your mind. Be kind to 
yourself. Live your daily life simply with awareness. lÝ you are mindful, you have 
everything; you are everythingl A minute of meditation 1s a minute of peace and 
happiness. If meditation 1s not pleasant for you, you are not practicing correctly. 
Meditation brings happiness. This happiness comes, first of all, from the fact that you are 
master of yourself, no longer caught up In forgetfulness. If you follow your breathing and 
allow a half-smile to blossom, mindful of your feelings and thoughts, the movements of 
your body wIll naturally become more gentle and relaxed, harmony wIll be there, and 
true happiness wIll arise. Keeping our mind present in each moment 1s the foundation of 
meditation practice. When we achieve this, we live our lives fully and deeply, seeing 
things that others, in forgetfulness, do not. 


(VIII)Thiền quán và cuộc sống hằng ngày— Meditation and Datly activities: 

(A) Sự hội nhập thiền quán vào đời sống hằng ngày—Fusion oƒ Zen with everyday ljƒe: 
Thường thì người ta tin rằng thiển quán là cái gì rất xa rời với những thực tại tầm thường 
của cuộc sống. Họ nghĩ rằng muốn tu tập thiển quán họ phải từ bỏ cuộc đời, rút lui khỏi 
những sinh hoạt thường nhật và tự sống ẩn dật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ 
này không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như một bầy khỉ hoang. Muốn cho cái tâm 
khỉ hoang này được thuần thục, chúng ta cần phải có một nơi yên tĩnh để công phu tu tập 
mà không bị quấy nhiễu. Tuy nhiên, thiển quán không chỉ nhấn mạnh vào việc tọa thiển, 
mà thiển nhấn mạnh vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta không thể hòa nhập 
thiển vào những trạng huống của cuộc sống hằng ngày thì thiển quán là vô dụng. Theo 
Tông Tào Động, sự hội nhập của Thiển với đời sống hằng ngày phải là nỗ lực chính yếu 
của mọi hành giả. Tu tập thiển quán không chỉ hạn chế trong những lúc tọa thiển. Nếu 
chúng ta tính tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào cũng là ngày tốt. Phật tử 
thuần thành nên luôn lợi dụng những sinh hoạt hằng ngày cho việc tu Đạo vì Đức Phật 
luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ không phải chỉ đạt được trong khi ngồi thiển, mà là trong 
bất cứ hoạt động nào từ đi, đứng, nằm, ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngồi thiển hai 
mươi bốn tiếng đồng hồ trong một ngày cả. Đôi khi chúng ta phải làm việc, ngồi, hay 
nghỉ ngơi. Phật tử thuần thành nên thực tập thiển quán trong mọi sinh hoạt, luôn điều 
phục tâm mình, luôn chú ý vào việc mình đang làm mà thôi. Nên nhớ rằng bất cứ lúc nào 
cũng có thể là lúc của giác ngộ—Sometimes people believe that meditation is something 
very remote from the ordinary concerns of life. They think that in order to practice 
meditation they must renounce their ordinary life or give up their daily routines, withdraw 
from life and seclude themselves In remote forests. This idea 1s not completely wrong 
because our minds are like wild monkeys. To discipline a wild-monkey mind, it is helpful 
to have a qulIet place, where one can practice undisturbed. However, meditation 1s not 
emphasizing only in the moment of sitting meditation, but it emphasizes In all actIviftles of 
life. lÝ we can not fuse our meditation with the ciIrcumstances of everyday life, meditation 
1s useless. According to the Soto Sect, the fusion of Zen with everyday life 1s the central 
effort of any practitioner. The practice of Zen should not be confined only to the perlods 
Of sitting in meditation, but should be applied to all the activities of daily life. lÝ we are 
diligent In cultivating the way, we will find that every day 1s a good day. Sincere 


2185 


Buddhists must always try to take advantage of dally activitles to practice the Way 
because the Buddha always emphasized that enlightenment can be attained not only 
when sitting in meditation, but when engaged ¡in any kind of activity: walking, standing, 
reclining, or sitting. Besides, no one can sit in meditation for twenty-four hours a day. 
Sometimes we must work, sit, or rest. Sincere Buddhists should always practice 
meditation In all activities, should try to keep the mind under control, concentrate and be 
mindful only on what we are doing and nothing else. Remember that any moment can be 
a moment of enlightenment. 


(B) Thiền quán thực sự đi vào cuộc sống hằng ngày—Zen really enters daily ljƒe activities: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Càng đi chúng ta càng khám phá ra rằng triết lý Thiền quán trong cuộc sống hằng ngày 
quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Trong trường hợp mà khoa học không cung ứng 
một giải đáp thỏa đáng, thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp tư duy của Thiên để 
soi tổ vào bất cứ vấn để nào được nêu ra—As we go on, we discover that philosophy of 
Datly Zen 1s muụch more 1mportant than anything else. In case science and philosophy do 
nof ØIVv€ a satisfacfory result, we must resort to the meditative method of Zen in order to 
get Insight into any given problem. 

Trước tiên, hành giả phải tìm thấy con đường rồi bắt đầu đi trên đó. Mỗi bước tiến nhờ 
vào tư duy sẽ đưa người vượt qua lớp sóng của nhân sinh, tiến lần đến cõi hư không của 
thiên giới và cuối cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức Phật: First, find out your way 
and begin to walk on it. The foot acquired by meditation can carry you across the wave- 
flux of human life, and over and above the air region of the heavenly world and finally 
make you perfect and enlightened like the Buddha. 

Quán là con mắt trực thị và đồng thời là bước chân trên con đường chân thực: 
Contemplation 1s the eye which gives Insipht, and, at the same time, the foot which 
procures a proper walk. 

Thiển định và quán là thấu kính trong đó những đối tượng bên ngoài bị hội tụ để rồi phân 
tán và khắc ấn tượng lên mặt của những âm bản bên trong: Zen (meditation and 
concentration) 1s the lens on which diverse obJects outside wIll be concenftrated and 
again dispersed and impressed on the surface of the negative plates Inside. 

Sự tập trung vào thấu kính nầy chính là định (samadhi) và định càng sâu thì giác ngộ 
càng mau chóng: The concentration on the lens 1tself 1s concentration (samadhi) and the 
deeper the concentration 1s, the quicker the awakening of intuitive Intellect. 

Những gì khắc đậm hơn vào lớp phim âm bản là huệ (prajna) và là căn bản của những 
hoạt động trí thức. Qua ánh sáng trí huệ rọi ra bên ngoài, hành giả nhìn và thấy lại cái 
ngoại giới sai biệt lần nữa rồi theo đó mà hành sự thích nghi vào cuộc sống thực tế: The 
further Impression on the negative film 1s wisdom (praJna) and this Is the basis Of 
Iintellectual activity. Through the light of reflection (prajJna) outwardly, I.e., Insight, we 
see and review the outer world of diversity once again so as to funcfion or act 
appropriately toward actual life. 


(IX) Ý niệm căn bản của Thiên tông là đông nhất tính của hữu và vô— The basic idea oƒ 


Zen is the tdentity 0ƒ becoming and non-becoming: “Chân tướng vô tướng,” “Pháp môn 
vô môn,” “Thánh trí vô trí.” Sự hỗ tương đồng hóa giữa hai ý tưởng đối lập như đen và 
trắng, thiện và bất thiện, thanh tịnh và nhiễm ô, vân vân, là kết quả của thâm nhập thiển 


2186 


tư duy sâu thắm. “Pháp thân không tướng, nhưng hóa hiện mọi hình tướng.” “Kim khẩu 
không lời, nhưng phát hiện mọi lời.” Những ý niệm cùng loại đó thường bắt gặp trong 
Thiển tông—““The true state is no special state;” “The gate of Dharma ¡s no gate;” “Holy 
knowledge 1s no knowledge.” The mutual identification of two opposed ideas, such as 
black and white, good and evil, pure and Impure, or the like, results from deep 
meditation. “ “The Ideal body has no form, yet any form may come out of it.” “ “he golden 
mouth has no word, yet any word may come out of it.” Ideas of a similar nature are often 
encountered. 


(X) Khi định tâm vào tư duy tịnh mặc, những sinh hoạt hằng ngày đều được giữ có chừng 
mực—To concenfrate one”s mỉnd in silent mediftaion, all daily activiHies should be 
regulated properly: Theo Giáo Sư lunjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có một quá trình riêng biệt nơi Thiển tông. Khi định tâm vào tư duy tịnh mặc, một 
'công án' được đặt ra cho hành giả để trắc nghiệm khả năng tiến bộ đến tỏ ngộ. Khi 
nhận một công án, hành giả bắt đầu tĩnh tọa nơi thiển đường. Ngồi thoải mái, chân kiết 
già, thân ngay ngắn và thẳng lưng, tay kiết thiển ấn, mắt mở nửa chừng. Đây gọi là tọa 
thiển, có thể kéo dài trong nhiều ngày đêm. Những sinh hoạt hằng ngày như ở, ăn, ngủ, 
tăm, vân vân đều được giữ có chừng mực. Im lặng được tuyệt đối tuân giữ; tức là khi tọa 
thiền, thọ thực hay tẩy trần, không ai được nói lời nào cũng như không gây ra tiếng động 
nào. Thỉnh thoảng có xãy ra cuộc đối thoại gọi là 'vấn đáp' giữa hành giả và thiển sư 
được mệnh danh là tu học thiển hay “vân thủy,` hành giả nêu những thắc mắc và vị thiển 
sư trả lời hoặc bằng ẩn dụ hay quát mắng. Khi hành giả đã sẵn sàng để giải quyết vấn 
để, ông ta đến viếng sư phụ nơi phương trượng, trình bày những gì đã thấu hiểu và xin 
được giải quyết công án. Nếu thiển sư đắc ý, ngài sẽ nhận cho là đắc đạo; nếu không, 
hành giả lại tiếp tục thiển quán thêm nữa: According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, there 1s a peculiar process In Zen. To concentrate 
one”s mind in silent medifation, a koan (public theme) 1s gøiven to an aspirant to test his 
qualification for progress ftowards enliphtenment. Ôn receiving a theme, one sifs In 
silence in the Zen hall. One must sit at ease, cross-legsed and well-posed with upright 
body, with his hands in the meditating sign, and with his eyes neither open nor quIte 
closed. This 1s called sitting and meditating, which may go on for several days and nights. 
So the dally life, lodging, eating, sleeping, and bathing should be regulated properly. 
Silence Is sfrictly required and kept; that is, while meditating, dining or bathing, no word 
should be uttered and no noise should be made. Sometimes a public dialogue called 
“question and answer” takes place (also called “the cloud and water,` the name used for 
traveling student). The aspirant will ask questions of the teacher who g1ves answers, hints 
or scoldings. When a student or any aspirant thinks that he 1s prepared on the problem, he 
pAys a private visit to the teacher”s retreat, explains what he understands and proposes to 
resolve the question. When the teacher 1s satisfied, he will give sanction; 1f not, the 
candidate must continue medifation. 


2187 


(D) Other characteristics 0ƒ rnedifaion 
Những đặc tính khác của Thiền 


(I) Thiền Tịnh Trụ—Samatha Meditaton: 


l) 


2) 


Pháp hành thiển an trụ trong Phật giáo đưa đến tột đỉnh là đắc thiển và pháp thiển tuệ 
dẫn đến tầng Thánh hay giải thoát. Vị hành giả liên tục kiên trì nỗ lực thực hành thiển 
tuệ dẫn đến việc tháo gỡ những thằng thúc hay dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân 
hồi sanh tử, và tiến đạt đến tầng Thánh cuối cùng là A La Hán: Samatha taught in 
Buddhism culminates in Jhana and Vipassana which leads to the four stages of sanctify or 
emancipation. The meditator continuing zesffully his insight meditation removes, by 
gradual process, the fetters that bind him to the Wheel of Existence (samsara) and reach 
the last and the fourth stage of sanctity (Arahatta). 

Đức Phật không thỏa mãn với các tầng thiển và các kinh nghiệm huyền bí. Mục tiêu duy 
nhất của Ngài là chứng đắc Toàn Giác và Niết Bàn. Sau khi đã gom tâm hoàn toàn an 
trụ và vắng lặng bằng thiển định, Ngài có thể phát triển thiền tuệ, tức là pháp hành khả 
đĩ giúp cho hành giả nhìn thấy sự vật đúng như sự vật là như vậy, tức là thấy được thực 
tướng của sự vật, chứ không phải chỉ thấy bể ngoài, hình như sự vật là như vậy. Nói cách 
khác, đó là thấu đạt bản chất thật sự của chính mình, rõ ràng và tường tận như thật sự 
bản chất của mình là như vậy: The Buddha was not satisfied with mere “Jhana” and 
mystical experiences, his one and only aim was to attain full enlightenment and Nirvana. 
Having gained perfect concentrative calm through samatha meditation, he was able to 
develop Insight (vipassana) meditation that enables a person to see things as they really 
are, and not as they appear to be. That 1s, on other words, to understand ourselves as we 
really are. 


(II) Thiền Tuệ— Vipassana: 


Ù 


Từ “Vipassana” có nghĩa là thấy một cách đặc biệt, từ gốc chữ “Passati” là thấy và tiếp 
đầu ngữ “Vi” là đặc biệt. Vì thế “Vipassana” là thấy một cách đặc biệt hay khác thường, 
cái thấy vượt ra ngoài cái thấy thông thường, hay tuệ nhãn. Không phải cái nhìn trên bể 
mặt, hay nhìn phớt qua. Không phải chỉ thấy thoáng qua cái dáng mà nhìn sự vật đúng 
theo bối cảnh của sự vật, tức là nhìn dưới ánh sáng của ba đặc tướng, hay ba dấu hiệu 
đặc thù của các pháp hữu vi, các hiện tượng sinh tổn. Đó là vô thường hay biến đổi, khổ 
đau hay bất toại nguyện, và vô ngã hay không có một cái tự ngã trường tổn vĩnh cửu. Đó 
là pháp thiển tuệ, lấy thiển định làm nền tẳng, pháp thiển mà theo đó hành giả gột rửa 
đến mức tận cùng các bợn nhơ trong tâm, lột bỏ ảo kiến về cái “ta,” nhìn thấy thực tướng 
của vạn pháp và chứng ngộ Niết Bàn: The word “vipassana” means, by derivation, 
seeing In an extraordinary way, from the word “passati” to see the prefix “vi” denoting, 
special, particular. Vipassana, therefore means, seeing beyond what 1s ordinary, clear 
VIsion. It 1s not surface seeing or skimming, not seeing mere appearances, but seeing 
things in their proper perspective, that 1s 1n terms of the three characterIsftics or signs of 
phenomenal existence: Impermanence or change; suffering or unsafisfactoriness and non- 
self or egolessness (anicca, dukkha and anatfa). It 1s this Insight meditation, with calm 


2) 


2188 


concentration of mind as 1s basis, that enables the practitioner to purge his mind of all 
defilemenfs, to remove the ego-illusion and to see reality and experience NIrvana. 

Như vậy “thiển tuệ” là giáo pháp đặc thù của chính Đức Phật, trước kia chưa từng được 
nghe thấy, một chứng nghiệm duy nhất mà chỉ có Đức Bổn Sư mới có, hoàn toàn riêng 
biệt cho Phật giáo và chưa ai biết trước thời Đức Phật Sĩ Đạt Đa Cổ Đàm: Vipassana or 
Iinsipht meditation, therefore, 1s a typIcal doctrine of the Buddha himself, not heard by 
him before, a unique experience of the Master, exclusively Buddhist, which was not In 
exIstence prior to Siddhartha Gautama, the Buddha. 


(HI)Thiền định chỉ là một trong những phương thuốc— Meditation is ust one oƒ the 


medicines: Thiền định trên các pháp hiển nhiên tự nó không thể nhổ hết gốc rễ tất cả các 
ác pháp trong lòng chúng ta. Nó không phải là một linh dược, trừ tất cả mọi bệnh, nhưng 
chỉ là một trong những phương thuốc trong tủ thuốc của Đại Y Sư. Nó được dùng để trợ 
lực cho sức mạnh tinh thần đến độ khi được nhắc lại khá đây đủ, có thể gây ra thói quen 
coi tất cả mọi sự một cách vô ngã. Cái gánh nặng của thế giới sẽ được giảm trừ một cách 
tương xứng. Sri Aurobindo, trong tác phẩm “Căn Bản Du Già” đã mô tả rất đúng hiệu 
quả mà sự thiển định trên các pháp có thể xảy ra cho hành vi của chúng ta. “Trong tâm 
trí bình lặng, chính thực thể của tâm thể vắng lặng, và vắng lặng đến nỗi không có gì xáo 
trộn nó. Nếu những tư tưởng hoặc động tính đến, chúng không phát khởi từ tâm thức, 
nhưng chúng du nhập từ bên ngoài và đi qua tâm thức như những cánh chim bay qua bầu 
trời lặng gió. Chúng đi qua, không xáo trộn, không để lại dấu vết nào. Dầu cho muôn 
ngàn ảnh tượng hay những biến cố tàn khốc nhất có đi qua, sự vắng lặng thanh bình vẫn 
còn đó, như thể sự cấu tạo của tâm là một thực thể thanh bình vĩnh cửu và bất diệt. Một 
tâm thức đã thành tựu được sự bình lặng này có thể bắt đầu hành động, dù hành động 
một cách dữ dội và mãnh liệt, vẫn giữ được sự bình lặng căn bản, tự mình không tạo ra 
một cái gì, nhưng đón nhận từ trên cao và cho nó một hình thức tâm linh không cộng 
thêm bất cứ cái gì của riêng mình, một cách lặng lẽ, trầm tnh, dù với niềm hân hoan của 
chân lý và quyền lực hạnh phúc và ánh sáng của con đường nó đi qua.”: The meditation 
on dharmas by 1fself alone can obviously not uproot all the evil in our hearts. Ït is not a 
panacea, a cure-all, but Just one of the medicines In the chest of the Great Physician. lt 1s, 
however, bound to contribute to our mental health to the extent that, when 1t 1s repeated 
often enouph, 1t may set up the habit of viewing all things impersonally. The burden of 
the world should be correspondingly diminished. Sri Aurobindo, in his Bases of Yoga has 
well set out the effect which meditation on dharmas may have on our perspective: “In the 
calm mind, 1t is the substance of the mental being that 1s still, so still that nothing disturbs 
1t. If thoughts or activitiles come, they do not arise at all out of the mind, but they come 
from outside and cross the mind as a flight of birds crosses the sky in a windless air. lt 
passes, disturbs nothing, leaving no trace. Even !f a thousand images, or the most violent 
evenfs pass across 1t, the calm stillness remains as If the very texture of the mind were a 
substance of eternal and indestructible peace. A mind that has achieved this calmness can 
begin to act, even Intensely and powerfully, but it wIll keep 1ts fundamental stillness, 
OrIginating nothing from 1tself, but receiving from Above and giving it a menfal form 
without adding anything of Its own, calmly, dispassionately, though with the Joy of the 
Truth and the happy power and light of its passage.” 


2189 


(IV)Thiền giúp chúng ta không đồng hóa chúng ta với cái không phải chúng ta— 
Meditation helps us not to dentjfy ourselves with what we are not: Chúng ta đã thấy bệnh 
tật tâm linh của chúng ta do thói quen đồng hóa chúng ta với cái không phải chúng ta 
mang lại. Tự ngã chúng ta thích nghi tất cả những loại mảnh vụn của vũ trụ vào trong 
những sự vật người ta có thể nhìn thấy hay sờ mó. Trong những vật phụ thuộc này bản 
ngã chân thật của chúng ta xa lạ với chính nó, và vì mỗi một và tất cả ràng buộc chúng ta 
có thể tạo ra, chúng ta phải chuộc lại bằng một sự lo sợ tương đương, mà chúng ta phần 
nào đã ý thức được. Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ có thể lành mạnh, chúng ta có thể 
thoát cái vòng sanh tử kinh khủng này khi chúng ta diệt trừ được những sự gia tăng đó: 
We saw that our mental ill-health goes back to the habit of identifying ourselves with 
what we are not. Qur personality appropriates all sorts of pIeces of the Ủniverse in things 
one can see or touch. In these belongings our true self gets estranged from 1tself, and for 
each and every attachment which we may form we pay the penalty of a corresponding 
fear, of which we are more or less aware. The Buddha teaches that we can get well, that 
we can escape this terrible round of Birth-and-Death only by getting rid of these 
accretIons. 


(V) Thiền giúp chúng ta thủ hữu càng ít càng tố — Meditation helps us possess as litle as 
possible: Sự chế ngự những vật phụ thuộc chúng ta sẽ yếu dần đến một mức độ nào đó 
bởi sự thực hành những quy luật lành mạnh của đức hạnh. Phật tử được khuyến khích thủ 
hữu càng ít càng tốt, từ bỏ nhà cửa, gia đình, chuộng sống nghèo nàn hơn giàu sang, 
thích cho hơn thích nhận, vân vân. Thêm vào đó, kinh nghiệm thiển định cũng hướng về 
mục tiêu này. Dầu rằng trạng thái nhập định tương đối ngắn ngủi, song ảnh hưởng của nó 
còn tiếp tục lay chuyển lòng tin tưởng vào thực tại tối hậu của sắc giới. Kết quả không 
tránh được của sự tu tập thiển định đều đặn là những sự vật thế gian thường liên tục được 
nhận ra như mộng, huyễn, bào, ảnh, không có thực tính và chân tính mà người ta thường 
gán cho chúng. Tuy vậy, người ta tin tưởng rằng giới và định tự chúng không thể hoàn 
toàn nhổ rễ và phá hủy nền tảng của niễm tin của chúng ta vào cá tính. Theo “Cổ Phái 
Trí Tuệ,” duy có trí tuệ mới có thể xua đuổi được ảo tưởng của các tính ra khỏi tư tưởng 
của chúng ta mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới có thể xua đuổi được ảo tưởng của cá tánh ra 
khỏi tư tương của chúng ta, nơi mà nó đã tổn tại bởi một thói quen lâu đời. Không phải 
hành động, cũng không phải thiển định, nhưng chỉ có tư tưởng mới có thể trừ khử được ảo 
tưởng nằm trong tư tưởng: To some extent the hold which belongings have upon us is 
weakened by the practice of sound rules of moral conduct. The Buddhist 1s advised to 
possess as litle as possible, to give up home and family, to cherish poverty rather than 
wealth, to prefer øIving to getting, efc. In addition, the experience of trance works In the 
same direction. Although the state of trance Itself is comparatively shortlived, 
nevertheless the memory of It must continue to shake the belief in the ultimate reality of 
the sensory world. It is the Inevitable result of the habitual practice of trance that the 
things of our common-sense world appear delusive, deceptive, remote and dreamilike, 
and that they are deprived of the character of solidity and reliability which 1s usually 
attributed to them. It is, however, believed that morality and trance cannot by themselves 
completely uproot and destroy the foundation of our belief In Iindividuality. According to 


2190 


the doctrine of the Old Wisdom School, wisdom alone 1s able to chase the 1llusion of 
individuality from our thoughts where 1t has persisted from age-old habit. Not action, not 
trance, but only thought can kill the 1llusion which resides in thought. 


(VI)Thiền giúp chúng ta phân biệt pháp vô vì và pháp hữu vi—Meditation heÏps us 
distinguishes an unconditional world from the world oƒ conditioned things: Chúng ta khổ 
đau và phiền não vì chúng ta đồng hóa chúng ta với những pháp hữu vi, và hành động 
như vậy nếu cái gì xẩy ra cho chúng cũng xảy ra cho chúng ta. Bằng thiền định và khổ 
hạnh thường xuyên, chúng ta phải khước từ và từ bỏ tất cả trừ cái cao cả nhất, là vô vi 
pháp. Nói cách khác, chúng ta tự phân hóa chúng ta với tất cả các pháp hữu vi. Người ta 
nói rằng nếu chúng ta sắp đặt để hành động như vậy một cách thường xuyên và hoàn 
toàn, tự ngã chúng ta sẽ bị tiêu hủy, và Niết Bàn tự động thay thế: One distinguishes an 
unconditional world from the world of conditioned things. We suffer and afflict because 
we Identify ourselves with conditioned things, and act as If what happens to them 
happened to us. By persistent meditation and mortification, we must reJect and renounce 
everything but the highest, which 1s the Unconditioned alone. In other words, we de- 
1dentify ourselves from all conditioned things. The assumption 1s that 1Ÿ and when we 
manage to do so habitually and completely, our Individual self become extinct, and 
Nirvana automatically takes Its place. 


(VI)Yếu tính của Thiền là đạt ngộ— The essence dƒ Zen is the acquisition oƒ 
enlightenmemt: Mục tiêu của thiền là ngộ, là sự lãnh hội thực tại một cách trực tiếp, 
không bằng biện biệt suy tư, không với phiền não và trí thức hóa, sự thực hiện mối quan 
hệ của chính mình và vũ trụ. Cái kinh nghiệm mới này là sự lặp lại sự lãnh hội tiễn trí 
thức, lập tức của đứa trẻ, nhưng trên một mức độ mới, mức độ phát triển và viên mãn lý 
trí, khách quan tính, cá tính của con người. Trong khi kinh nghiệm của một đứa trẻ, cái 
kinh nghiệm lập tức và nhất tính, nằm trước cái kinh nghiệm phân ly và chia chẻ chủ- 
khách thể, cái kinh nghiệm giác ngộ lại nằm sau nó. Người nào chưa có kinh nghiệm này 
không bao giờ có thể hiểu thiển một cách đầy đủ được. Vì người ta chưa có kinh nghiệm 
giác ngộ, nên người ta chỉ nói về thiển một cách tiếp cận bên ngoài mà thôi, chứ không 
được đúng theo cách phải nói từ sự viên mãn của kinh nghiệm. Như vậy mục tiêu căn 
bản của thiền là gì? Theo Thiền sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Thiền tự yếu tính là 
một nghệ thuật nhìn vào bản tính của hiện hữu của mình, và nó chỉ con đường từ hệ lụy 
đến tự do. Ta có thể nói rằng Thiển giải thoát tất cả những tinh lực cố hữu và tự nhiên 
tàng trữ trong mỗi chúng ta, mà trong những hoàn cảnh bình thường chúng ta bị tù túng 
và bóp méo đến nỗi chúng ta không tìm được lối hoạt động thích ứng nào cả. Do đó 
Thiền cứu chúng ta ra khỏi điên loạn và tàn phế; và nó thúc đẩy chúng ta bộc lộ cái khả 
năng hạnh phúc và yêu thương—The aim of Zen 1s enlightenment, the immediate, un- 
reflected grasp of reality, without affective contamination and ¡ntellectualization, the 
realization of the relation of oneself to the Universe. This new experlence 1s a repetition 
of the pre-intellectual, Immediate grasp of the child, but on a new level, that the full 
development of man”s reason, obJectively, individuality. While the child”s experlence, 
that of Iimmediacy and oneness, lies before the experlence of alienation and the subJect- 
obJect split, the enliphtenment experience lies after it. One who has not had this 


2191 


experlence can never fully understand Zen. Since one has not experienced 
enlightenment, one can only talk about Zen in a tangential way, and not as 1t ought to be 
talked about, out of the fullness of experilence. So what 1s the basic goal of Zen? 
According to D. T. Suzuki in The Essays of Zen, Zen In 1s essence 1s the art of seeing 
Iinto the nature of one”s being, and 1t points the way from bondage to freedom.” We can 
say that Zen liberates all the energies properly and naturally stored in each of us, which 
are In ordinary circumstances cramped and distorted so that they find no adequate 
channel for activity. It 1s the obJect of Zen, therefore, to save us going crazy or being 
crippled. This is what we mean by freedom, giving free play to all creative and 
benevolent impulses Iinherently lying in our hearts. Generally, we are blind to this fact, 
that we are in possession of all the necessary faculties that wIll make us happy and loving 
towards one another. So Z⁄en 1s the art of seeing Into the nature of one”s beIng; 1t 1s a way 
from bondage to freedom; It liberates our natural energies. So If prevenfs us from gøoing 
crazy or being crippled; and 1t impels us to express our faculty for happiness and love. 


(VIHI)Thiền giúp chúng ta thấy sự khác biệt giữa bê ngoài thế giới mình thấy và thật tánh 
của thế giới ấy— Meditaion helps us see the di[ƒerence between the appearance 0ƒ the 
world and the reality oƒ the world: Một Thiền sư đã nói: “Trước khi tôi ngộ thì tôi thấy 
sông là sông, núi là núi. Khi tôi bắt đầu ngộ nên sông không còn là sông, núi không còn 
là núi nữa. Bây giờ khi tôi đã ngộ thì sông lại là sông, núi lại là núi.Lần nữa chúng ta lại 
thấy một lối nhận thức thực tại mới. Con người trung bình giống như con người trong hang 
của Plato, chỉ thấy những chiếc bóng và lầm tưởng chúng là thực thể. Một khi người ấy 
đã nhận ra lầm lỗi này, người ấy chỉ biết rằng những chiếc bóng không phải là thực thể. 
Nhưng khi đã ngộ rồi, người ấy rời bỏ cái hang và bóng tối của nó để ra ngoài ánh sáng. 
Ở đó người ấy thấy được thực thể chứ không phải là những chiếc bóng. Người ấy thức 
tỉnh. Khi nào còn ở trong bóng tối, người ấy không hiểu được ánh sáng. Khi ra khỏi bóng 
tối, người ấy hiểu ngay sự khác biệt giữa việc mình thấy thế giới như những chiếc bóng 
mà mình đang thấy với thực tại: A Zen master said: “Before [ was enlightened the rivers 
were rivers and the mountains were mountains. When I began to be enlightened the 
TIV€rS W€r€ not rIvers anymore and the mounfains were not mountains. Now, since Ï am 
enlightened, the rivers are rivers again and the mounftains are mountains.” Again we see 
the new approach to reality. The average 1s like the man In Plato”s cave, seeing only the 
shadows and mistaking them for the substance. Once he has recognized this error, he 
knows only that the shadows are not the substance. But when he becomes enlightened, he 
has left the cave and its darkness for the light: there he sees the substance and not the 
shadows. He 1s awake. As long as he 1s in the dark, he cannot understand the light. When 
he be out of the darkness, he understands the difference between how he saw the world 
as shadows and how he sees 1t now, as realIty. 


(IX)Thiền nhắm đến mục tiêu biết được bản chất của chính mình—Zen is qùned at the 
knowledge oƒ one?s own nafure: Thiền tìm cách “tự tri.” Nhưng cái biết này không phải 
là cái biết “khoa học” của một nhà tâm lý, mà là cái biết của năng tri trí thức tự biết 
mình như đối tượng; biết bản ngã trong thiển là cái biết không có tính cách trí thức, cái 
biết không vong thân, mà đó là kinh nghiệm viên mãn trong ấy năng tri và sở tri trở 


2192 


thành một. Ý niệm căn bản của thiển là tiếp xúc với những tác động nội tại của con 
người mình, và tiếp xúc một cách hết sức trực tiếp, chứ không nhờ đến bất cứ thứ gì từ 
bên ngoài —It searches to “know oneself.”” But this knowledge 1s not the sclientific 
knowledge of the modern psychologist, the knowledge of the knower-intellect who knows 
himself as obJect; knowledge of self in Zen 1s knowledge which 1s not intellectual, which 
1s a non-alienated, it 1s full experience in which knower and known become one. The 
basic Idea of Zen 1s to come 1n touch with the inner workings of one”s being, and to do 
this in the most direct way possible, without resorting to anything external. 


(X) Thiền giúp chúng ta thấy sự khác biệt giữa trì thức và thể nghiệm— Meditation heÏps us 
see the di[ƒerence between intellectual and experiential knowledge: Sự nhìn thấy bản tính 
của mình không phải là một cái thấy trí thức, đứng ngoài, mà là cái thấy thể nghiệm, có 
thể nói là từ bên trong. Sự khác biệt giữa cái biết trí thức và thể nghiệm này thật là quan 
trọng cốt yếu đối thiển và đồng thời là một trong những khó khăn căn bản mà các thiển 
sinh Tây phương cố gắng hiểu về thiển. Tây phương, suốt hai ngàn năm vẫn tin rằng câu 
giải đáp sau cùng cho vấn để hiện sinh có thể trả lời bằng tư tưởng; câu trả lời đúng 
trong tôn giáo và trong triết học có tầm quan trọng tối thượng. Nhấn mạnh như vậy người 
ta chuẩn bị con đường cho sự nẩy nở của khoa học thiên nhiên. Ở đây cái tư tưởng đúng, 
trong khi không đưa ra được câu trả lời tối hậu cho vấn đề hiện sinh, lại cố hữu trong 
phương pháp và cần thiết cho việc áp dụng tư tưởng vào thực hành, nghĩa là, cho kỹ 
thuật. Trái lại, thiển dựa vào tiền để rằng không thể trả lời câu đáp tối hậu cho đời sống 
bằng tư tưởng được. Cái phương thức cố định trí thức của “có” và “không” thì thật là thích 
hợp khi sự vật diễn ra bình thường; nhưng ngay khi câu hỏi tối hậu của đời sống khởi 
dậy, trí năng không trả lời thỏa mãn được—This insight into one”s own nature is not an 
1ntellectual one, standing outside, but an experiential one, being Inside, as 1t were. This 
difference between ¡intellectual and experiential knowledge 1s of central Important for 
Zen and, at the same time, consfitutes one of the basic difficulties the Western student 
has in trying to understand Zen. The West, for two thousand years has believed that a 
final answer to the problem of existence can be given ¡n thought; the right answer In 
religion and In philosophy 1s of paramount Importance. By this Insistence the way was 
prepared for the flourishing of the natural scIlences. Here 1s the right thought, while not 
giving a final answer to the problem of existence, 1s inherent 1n the method and necessary 
for the application of the thought to practice, that 1s, for technique. Zen on the other hand, 
1s based on the premise that the ultimate answer to life cannot be given in thought. The 
Iintellectual groove of “yes” and “no” 1s quite accommodating when things run theIr 
course; but as soon as the ultimate question of life comes up, the intellect faIls to answer 
satisfactortly. 


(XIThiền giúp tâm thúc của chúng ta tự do và vô ngại—Zen helps our mind free and 
unobstructed: Thiền muốn tâm thức của chúng ta tự do và vô ngại; ngay cả cái ý thất 
niệm nhất và tất cả cũng là vật chướng ngại và cái bẫy bóp chẹt đe dọa sự tự do nguyên 
bản của tâm linh. Một hậu quả xa hơn, cái khái niệm tham dự hay tham nhập, mà các 
nhà tâm lý học Tây phương quá để cao, tư tưởng thiển không chấp nhận được. “Khái 
niệm tham dự hay tham nhập là một lối giải thích trí thức cái kinh nghiệm đơn sơ, trong 


2193 


khi xét chính cái kinh nghiệm, không có chỗ nào cho bất cứ một sự lưỡng phân nào. Tuy 
nhiên, trí năng chường ra và đập vỡ cái kinh nghiệm ngõ hầu có thể lấy trí năng đối trị 
với nó, thế có nghĩa là phân biệt hay nhị phân. Lúc ấy cái cảm giác đồng nhất nguyên 
bản mất đi và chúng ta để cho trí năng đập vỡ thực tại ra thành từng mảnh theo lời đặc 
trưng của nó. Tham dự hay tham nhập là kết quả của trí thức hóa. Nhà triết học mà 
không có kinh nghiệm căn bản dễ bị đắm chìm trong nó—Zen wants one”s mind free and 
unobstructed; even the idea of oneness and allness 1s a stumbling block and a strangling 
snare which threatens the original freedom of spirt. As a further consequence, the 
concept of. participation or empathy, so emphasized by Western psychologIsts, 1S 
unacceptable to Zen thought. The idea of participation or empathy 1s an ¡intellectual 
1nterpretation of primary experience, while as far as the experience 1tself 1s concerned, 
there 1s no room for any sort of dichotomy. The ¡intellect, however, obtrudes itself and 
breaks up the experlence in order to make 1t amenable to intellectual treatment, which 
means a discrimination or bifurcation. The original feeling of identity 1s then lost and 
Iintellect 1s allowed to have 1ts characteristic way of breaking up realifty Into pieces. 
Participation or empathy 1s the result of intellectualization. The philosopher who has no 
OrIginal experience 1s apt to indulge 1n 1t. 


(XI) Thiền giúp chúng ta nhận ra chân tướng của trí năng và khái niệm— Meditation helps 
us recognize the real nature oƒ intellect and concept: Không những chỉ trí năng, mà bất cứ 
một khái niệm hay nhân vật thẩm quyển nào cũng hạn hẹp tính chất tự phát của kinh 
nghiệm; do đó thiền không gán một tầm quan trọng chính thực nào cho các kinh điển hay 
những sớ giải kinh điển của những bậc trí tuệ hay thông thái. Kinh nghiệm cá nhân tác 
động mạnh đối lại với thẩm quyền và sự khải thị khách quan. Trong thiển người ta không 
chối mà cũng không nhận thượng đế. Thiển muốn hoàn toàn tự do—Not only intellect, 
but any authoritative concept or figure, restricts the spontaneity of experience; thus Zen 
does not attach any intrinsic importance to the sacred sutras or to their exegesis by the 
wise and learned. Personal experlence 1s strongly acting against authority and obJective 
revelation. In Zen God ¡s neither denied nor insisted upon. Zen wanfs absolute freedom. 


(XIII)Thiền không phải bằng các trau dồi lý luận mà bằng tu tập tâm thức— Meditation is 
not done by polishing the logical thinking, but by culfivafing the mínd: Phù hợp với thái 
độ của thiển đối với cái thấy trí thức, mục tiêu của giáo lý Thiền không giống như mục 
tiêu của Tây phương, một sự không ngớt gia tăng cái tỉnh vi của tư tưởng luận lý, phương 
pháp cốt yếu của thiển ở chỗ đặt người ta vào chỗ tiến thối lưỡng nan, mà người ta phải 
cố thoát ra không phải bằng lý luận, mà bằng tâm thức ở trình độ cao hơn. Theo một vị 
thầy không phải là một vị thây hiểu theo nghĩa Tây phương. Ông là một vị thầy vì ông 
làm chủ được tâm mình, do đó ông có thể truyền đạt cho người đệ tử điều duy nhất có 
thể truyền đạt được: cuộc sống của mình “với tất cả nhng gì vị thầy có thể làm được, ông 
không thể làm cho người đệ tử nắm được sự vật, trừ phi người đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ 
đề nắm bắt. Nắm giữ được thực tại cứu cánh là việc mình phải tự làm lấy —In 
accordance with Zens attitude towards Intellectual Iinsight, its aim of teaching 1s not as In 
the West an ever-increasing subflety of logical thinking, but 1s method “consIsts 1n 
putting one In a dilemma, out of which one must contrive to escape not through logic 


2194 


indeed but through a mind of higher order. Accordingly the teacher 1s not a teacher In 
Western sense. He 1s a master, Iinasmuch as he has mastered his own mind, and hence 1s 
capable of conveying to the student the only thing that can be conveyed: his existence. 
With all that the master can do, he 1s helpless to make the disciple take hold of the thing, 
unless the latter Is fully prepared for it. The taking hold of the ultimate reality 1s to be 
done by oneself. 


(XIV)Thiêền giúp chúng ta sử dụng trọn vẹn, vừa phải và từ thiện tất cả những gì đến với 
mình— Meditation helps us make full use, economic and moradl, oƒ everything that coimes 
øur way: Có lẽ người ta không thể hiểu nỗi được thiển trừ phi người ta thẩm xét lại cái ý 
niệm rằng sự thành tựu được chánh kiến tất nhiên đưa đến một sự thay đổi bản tánh. Ở 
đây Thiền bắt rễ trong tư tưởng Phật giáo, đối với nó sự chuyển hóa bản tánh là một điều 
kiện của giải thoát. Phải gạt bổ lòng tham sở hữu, cũng như tham bất cứ thứ gì khác, tự 
hợm mình, tự ca tụng. Thái độ đối với dĩ vãng là thái độ biết ơn, đối với hiện tại là sự 
phụng sự, và đối với tương lai là trách nhiệm. Sống trong thiển có nghĩa là đối với chính 
mình và thế gian với một tâm thức ưa mến và tôn kính nhất, một thái độ chánh là căn 
bản của mật hạnh, một đường nét rất là đặc trưng của pháp môn Thiển. Nó có nghĩa là 
đừng bỏ phí những tài nguyên thiên nhiên; nó có nghĩa là sử dụng trọn vẹn, vừa phải và 
từ thiện tất cả những gì đến với mình —Zen cannot possibly understood unless one takes 
Into consideration the idea that the accomplishment of true Insight 1s indissolubly 
connected with a change In character. Here Zen 1s rooted in Buddhist thinking, for which 
characterological transformation 1s a condition for salvation. Greed for possession, as for 
anything else, self-conceit and self-glorification are to be left behind. The attitude 
towards the past 1s one of the gratitude, towards the present, of service, and towards the 
future, of responsibility. To live in Zen means “to treat yourself and the world in the most 
appreciative and reverential frame of mind,” an attitude which 1s the basis of “secret 
virtue, a very characteristic feature of Zen discipline. lt means not to waste natural 
resources; it means to make full use, economic and moral, of everything that comes your 


»” 


Way. 


(XV)Thiền giúp chúng ta thực hiện “an tâm và vô úy hoàn toàn—Meditation helps us 
achieve “complete securtty and ƒearlessness ”: Như là mục đích tích cực hay mục tiêu đức 
lý của Thiền là thực hiện “an tâm và vô úy hoàn toàn,” đi từ triển phược đến tự do. 
Thiển là một vấn để của bản tính chứ không phải của trí năng, thế có nghĩa là Thiển phát 
sinh từ ý chí được coi như là nguyên tắc thứ nhất của đời sống: As positive aim, the 
ethical goal of Zen 1s to achieve “complete securify and fearlessness,” to move from 
bondage to freedom. “Zen 1s a matter of character and not of the intellect, which means 
that Zen grows out of the will as the first principle of life.” 


(XVI)Thiền giúp ta đi ngay vào chính đối tượng và thấy nó— Meditation helps us enter righf 
into the object itselƒ and see it: Sự tiếp cận của thiền là đi ngay vào chính đối tượng và 
thấy nó, có thể nói là từ bên trong. Sự lãnh hội lập tức về thực tại này cũng có thể gọi là 
có tính cách động năng hay sáng tạo——The Zen approach 1s to enter right into the obJect 


2195 


1fself and see 1t, as It were, from the Inside. The immediate grasp of reality may also be 
called cognative or creatIve. 


(XVII)Mục tiêu của thiền là ngộ— The aùm oƒ Zen ¡is enlightenmermt: Sự lãnh hội thực tại 
một cách trực tiếp, không bằng biện biệt suy tư, không với phiển não và trí thức hóa, sự 
thực hiện mối quan hệ của chính mình và vũ trụ. Cái kinh nghiệm mới này là sự lặp lại 
sự lãnh hội tiền trí thức, lập tức của đứa trẻ, nhưng trên một mức độ mới, mức độ phát 
triển và viên mãn lý trí, khách quan tính, cá tính của con người. Trong khi kinh nghiệm 
của một đứa trẻ, cái kinh nghiệm lập tức và nhất tính, nằm trước cái kinh nghiệm phân ly 
và chia chẻ chủ-khách thể, cái kinh nghiệm giác ngộ lại nằm sau nó—The immediate, 
un-reflected grasp of reality, without affective contamination and intellectualization, the 
realization of the relation of oneself to the Universe. This new experlence 1s a repetition 
of the pre-intellectual, immediate grasp of the child, but on a new level, that the full 
development of man'”s reason, obJjectively, individuality. While the child”s experlence, 
that of Iimmediacy and oneness, lies before the experience of alienation and the subJect- 
obJect split, the enlightenment experience lies after 1t. 


(XVIII)Thẩm quyền của Thiền là kinh nghiệm chính thực, chứ không phải là thế quyên phi 
lý— The quthorily 0ƒ Zen is the geHuine experience, not an trrafiondl qufhorify: Thái độ 
của thiển sư đối với đệ tử làm lúng túng độc giả Tây phương, người ấy bị vướng mắc 
trong sự lựa chọn giữa một thế quyền phi lý hạn chế tự do và bóc lột đối tượng mình, và 
một sự bỏ mặc không có thế quyền nào cả. Thiển tiêu biểu một hình thức thế quyển 
khác, một hình thức thế quyển hợp lý. Vị thầy không gọi đệ tử; ông không muốn gì nơi 
người đệ tử, dù là muốn người ấy giác ngộ; người đệ tử tự ý đến, và tự ý đi. Nhưng vì 
người đệ tử muốn học hỏi nơi vị thầy, nên người ấy phải nhận sự kiện rằng vị thầy là một 
vị thầy, nghĩa là, vị thầy biết người đệ tử muốn biết gì, mà hiện người ấy chưa biết. Đối 
với vị thầy, không có thứ gì để giải thích bằng ngôn ngữ, chẳng có gì là một giáo lý 
thiêng liêng để giảng dạy. Dù nhận hay dù chối vị thầy, người đệ tử vẫn lãnh 30 hèo. 
Đừng cứ im lặng, mà cũng đừng rành rẽ. Đồng thời đặc tính của Thiển sư cũng là sự 
hoàn toàn thiếu vắng thế quyền phi lý cũng như sự xác nhận mạnh mẽ cái quyền không 
đòi hỏi kia, mà căn nguồn của nó là kinh nghiệm chính thực —The attitude of the Zen 
master to his student 1s bewildering to the modern Western reader who 1s caught in the 
alternative between an Irrational authority which limits freedom and exploits 1ts obJect, 
and a laissez-falre absence of any authority. Zen represents another form of authorIty, 
that of “rational authority.” The master does not call the student; he wanfs nothing from 
him, not even that he becomes enlightened; the student comes of his own free will, and 
he goes of his own free will. But inasmuch as he wanfs to learn from the master, the fact 
has to be recognized that the master 1s a master, that 1s, that the master knows what the 
student wants to know, and does not yet know. For the master “there 1s nothing to explain 
by means of words, there 1s nothing to be given out as a holy doctrine.” Thirty blows 
whether you affirm or negate. Do not remain silent, nor be discursive. The Zen masfer 1s 
characterized at the same time by the complete lack of irrational authority, the source of 
which 1s genuine experience. 


2196 
(E) Mục đích của việc hành Thiên 
The purposes 0ƒ Meditation Pracfices 


(E-1) Mục đích tổng quát của việc hành Thiền 
The general purposes 0ƒ Meditation Practfices 


(Mục đích thứ nhất của Thiên là đạt đến giác ngộ bằng cách huấn luyện tâm về kỷ luật 


l) 


2) 


tự giác— The first qừn gƒ meditation is to reach enlightenment through mind-traiming on 
self-discipline: 

Phật tử tu tập Thiển định để huấn luyện tâm và kỷ luật tự giác bằng cách nhìn vào chính 
mình. Tu tập thiển định còn là tìm cách hiểu rõ bản chất của tâm và sử dụng nó một cách 
hữu hiệu trong cuộc sống hằng ngày, vì tâm là chìa khóa của hạnh phúc, mà cũng là chìa 
khóa của khổ đau phiền não: Buddhists practise meditation for mind-training and self- 
discipline by looking within ourselves. To meditate 1s also to try to understand the nature 
of the mind and to use 1t effectively in daily life. The mind 1s the key to happiness, and 
also the key to sufferings. 

Tu tập thiển định trong cuộc sống hằng ngày là giải thoát tinh thần ra khỏi những trói 
buộc của tư tưởng cũng như những nhiễm ô loạn động: To practice meditation daily will 
help free the mind from bondage to any thought-fetters, defilements, as well as 
distractions 1n daily life. 


3) Tu tập thiền định là con đường trực tiếp nhất để đạt tới đại giác: Practicing meditation 1s 


the most direct way to reach enlightenmernt. 


(H) Mục đích thứ hai của thiền quán là để thấy được mặt mũi của thực tại— The second 


aim oƒ this practice is to see the true ƒace oƒ realify: Theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
trong quyển “Trái Tim Mặt Trời,” mục đích của thiển quán là để thấy được mặt mũi của 
thực tại, thực tại này chính là tâm của đối tượng nhận thức của tâm. Khi chúng ta nói tâm 
và cảnh, lập tức chúng ta bị kẹt ngay vào vũ trụ về khái niệm nhị nguyên. Nếu chúng ta 
dùng chữ tâm và đối tượng của tâm, chúng ta có thể tránh được những thiệt hại gây nên 
bởi lưỡi kiếm của phân biệt nhị nguyên. Tác dụng của thiển quán cũng giống như lửa 
dưới cái nồi đang nấu, hay những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi trên tuyết, hay hơi ấm 
của con gà mái đang ấp trứng. Trong cả ba trường hợp, không có nỗ lực phân tích hay suy 
diễn mà chỉ có công phu tập trung bền bỉ. Chúng ta chỉ có thể làm cho thực tại hiển lộ, 
chứ chúng ta không thể nào diễn tả được thực tại bằng toán học, bằng hình học, triết học 
hay bất cứ hình thức tri thức nào của chúng ta—Acording to Zen Master Thich Nhat Hanh 
in The Sun My Heart, the aim of this pracfice 1s to see the true face of reality, which 1s 
mind and mind-obJect. When we speak of mind and of the outside world, we Iimmediately 
are caupht in a dualistic conception of the universe. If we use the words mind and mind- 
obJect, we can avoid the damage done by the sword of conceptualized discrimination. 
The effect of meditation 1s like the fire under the pot, the sun”s rays on the snow, and the 


2197 


hen's warmth on her eggs. In these three cases, there 1s no aftempt at reasoning or 
analysis, just patlent and continuous concentration. We can allow the truth to appear, but 
we cannot describe 1t using math, geometry, philosophy, or any other Iimage of our 
Intellect. 


(HI)Mục đích thứ ba của Thiên là để dập tắt dòng suy tưởng và làm sáng tỏ tâm tính— The 
third aim oƒ meditation is to stop the flow oƒ thoughts and to clear the mìnd: Thiền là chữ 
tắt của “Thiền Na” có nghĩa là tư duy tĩnh lự. Đây là một trong những nghệ thuật dập tắt 
dòng suy tưởng của tâm, để làm sáng tỏ tâm tính. Thiền được chính thức giới thiệu vào 
Trung Quốc bởi Tổ Bồ Để Đạt Ma, dầu trước đó người Trung Hoa đã biết đến, và kéo 
đài cho tới thời kỳ của các tông phái Thiên Thai. Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma 
Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nầy ở trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây 
như sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất ngôi sững đó mới là ngồi thiển. Vả chăng ngồi 
thiển là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý, mới là ngồi thiển; không khởi diệt tận định 
mà hiện các oai nghỉ, mới là ngồi thiển; không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu, 
mới là ngồi thiển; tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi thiển; đối với các 
kiến chấp không động mà tu ba mươi bẩy phẩm trợ đạo mới là ngôi thiển; không đoạn 
phiền não mà vào Niết Bàn mới là ngồi thiển. Nếu ngồi thiển như thế là chỗ Phật ấn khả 
(chứng nhận) vậy —To sít in dhyana (abstract meditaton, fixed abstraction, 
contemplation). Its Introduction to China 1s attributed to Bodhidharma, though it came 
earlier, and 1ts extension to T”ien-T”ai. According to the Vimalakirti Sutra, VimalakirtI 
reminded Sariputra about meditation, saying: “Sariputra, meditation 1s not necessarlly 
siting. For meditation means the non-appearance of body and mind in the three worlds 
(of desire, form and no form); giving no thought to Inactivity when in nirvana while 
appearing (in the world) with respect-inspiring deportment(; not straying from the Truth 
while attending to worldly affairs; the mind abiding neither within nor without; being 
imperturbable to wrong views during the practice of the thirty-seven contributory stages 
leading to enlightenment: and not wiping out troubles (klesa) while entering the state of 
nirvana. If you can thus sit in meditation, you wIll win the Buddha”s seal.” 


(IV)Mục đích thứ tư của Thiền là nhận chân năng lực của tâm linh— The ƒourth aùn oƒ 
meditation is to realize the power 0ƒ the mind: Thiền không phải là trẦm tư mặc tưởng. 
Ngộ không cốt tạo ra một điều kiện nào đó theo chủ tâm đã định trước bằng cách tập 
trung tư tưởng mạnh vào đó. Trái lại, Thiển là sự nhận chân một năng lực tâm linh mới 
có thể phán đoán sự vật trên một quan điểm mới. Pháp tu Thiển với mục đích là dứt 
khoát lật đổ ngôi nhà giả tạo mà mình đang có để dựng lên cái khác trên một nền móng 
hoàn toàn mới. Cơ cấu cũ gọi là vô minh, và ngôi nhà mới gọi là giác ngộ. Do đó trong 
Thiển không hề có việc trầm tư về những câu nói tượng trưng hoặc siêu hình nào thuộc 
về sản phẩm của ý thức hay cơ trí. Tuy nhiên, người than thiển không nên nghĩ đến việc 
thành Phật, đừng để tâm đến chuyện khai ngộ, cũng đừng nghĩ đến chuyện chứng đắc trí 
huệ. Cứ nỗ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành. Khi thời gian chín muôi thì sẽ khai 
ngộ. Cứ ngồi thiền, xong lại đi kinh hành, rồi ngồi tiếp, xong lại đi kinh hành, rồi lại tiếp 
tục như vậy, sau một thời gian dài mình sẽ nhận chân ra năng lực của tâm linh của chính 
mình —Meditation 1s not a state of self-suggestion. Enliphtenment does not consist 1n 


Ù 


2) 


2198 


producing a certain premeditated condition by intensely thinking of 1t. Medifation 1s the 
ØroWIng conscious of a new power In the mind, which enabled 1t to Judge things from a 
new point of view. The cultivation of Zen consisfs In upsetting the existing artificially 
constructed framework once for all and in remodelling 1t on an entirely new basis. The 
older frame 1s call “Ignorance” and the new one “enlightenmernt.` It 1s eveident that no 
products of our relative consciousness or Intelligent faculty can play any part In Zen. 
However, Zen practitioners should not thnk about becoming Buddhas, getting 
enlightened, or gaining wisdom. We should simply work hard and cultivate vIigorously. 
When the time comes, they naturally become enlightened. Continue to sit and walk, walk 
and sĩt, then after a long time, we wIll have a chance to realize the power of the mind. 


(E-2) Ba Mục Tiêu Của Tọa Thiên 
Three qừns 0ƒ rmedifation 


Theo Roshi Philip Kapleau, tác giả của quyển Ba Trụ Thiên, có ba mục tiêu của tọa 
thiền— According to Roshi Philp Kapleau, author oƒ The Three Pilars oƒ Zen, there are 
three qùns 0ƒ meditaHion: 

Phát Triển Định Lực: Định lực là năng lực hay sức mạnh phát sinh khi tâm được hợp nhất 
qua sự tập trung. Người đã phát triển định lực không còn nô lệ vào các đam mê, người ấy 
luôn làm chủ cả chính mình lẫn các hoàn cảnh bên ngoài, người ấy hành động với sự tự 
do và bình tĩnh hoàn toàn. Tâm của người ấy như trạng thái nước đã lắng trong và tĩnh 
lặng—Development of the power of concentration, which 1s the power or strength that 
arises when the mind has been unified and brought to one-pointedness in meditation 
concentration. One who has developed the power of concentration 1s no longer a sÏave to 
his passions, he 1s always 1n command of both himself and the circumstances of his life, 
he 1s able to move with perfect freedom and equanimity. His mind becomes like clear 
and still water. 

Giác Ngộ: Kiến tánh ngộ đạo hay nhìn thấy tự tánh chân thật của mình và đồng thời nhìn 
thấy bản tánh tối thượng của vũ trụ và vạn vật. Ấy là sự hốt nhiên nhận ra rằng: “Xưa 
nay ta vốn đầy đủ và toàn hảo. Kỳ diệu thay, huyền diệu thay!” Nếu là thấy Phật tánh 
thì thực chất sẽ luôn luôn giống nhau đối với bất cứ ai kinh nghiệm nó, dẫu người ấy là 
Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà hay bất cứ người nào trong các bạn. Nhưng nói thế 
không có nghĩa là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm kiến tánh ở cùng một mức độ, vì 
trong cái rõ, cái sâu, cái đầy đủ của kinh nghiệm có những khác biệt lớn lao— 
Awakening or seeing into your True-nature and at the same time seeing Into the ultimate 
nature of the universe and all things. It 1s the sudden realization that “I have been 
complete and perfect from the very beginning. How wonderful, how miraculous!” TỶ 1t 1s 
true awakening, Its substance wIill always be the same for whoever experlences 1t, 
whether he be the Sakyamuni Buddha, the Amitabha Buddha, or any one of you. But this 
does not mean that we can all experlence awakening to the same degree, for in the 
clarity, the depth, and the completeness of the experience there are great difference. 


3) 


Œ) 


2199 


Thể hiện đạo vô thượng trong cuộc sống hằng ngày: Lúc nầy chúng ta không còn phân 
biệt cứu cánh và phương tiện nữa. Giai đoạn nầy tương ứng với tối thượng thừa thiển. Khi 
các bạn ngồi một cách hăng say và không vị kỷ, cũng như hợp với sự dẫn đạo của một 
bậc chân sư, nghĩa là hợp với tâm mình, mặc dù có ý thức đầy đủ, vẫn hoàn toàn vô niệm 
như một tờ giấy trắng tinh không một vết bẩn, bây giờ dù các bạn đã ngộ hay chưa, Phật 
tánh thanh tịnh vốn có của mình vẫn khai mở. Nhưng đây phải nhấn mạnh chỉ với chân 
ngộ các bạn mới có thể trực nhận được chân thể tánh Phật của mình, và tối thượng thừa 
thiển là loại thuần khiết nhất, không khác gì loại thiển đã được chư Phật thực hành— 
Actualization of the Supreme Way in our daily lives. At this point we do not distinguish 
the end from the means. The highest type of Zen corresponds to this stage. When you sIf 
earnestly and egolessly in accordance with the Instructions of a competent teacher, with 
your mind fully conscious yet as free of thought as a pure white sheet of paper 1s 
unmarred by a blemish, there 1s an unfoldment of your Intrinsically pure Buddha-nature 
whether you have had awakening or not. But what must be mephasized here 1s that only 
with true awakening do you directly apprehend the truth of your Buddha-nature and 
perceive that awakening, the purest type of Zen, 1s no different from that practiced by all 
Buddhas. 


(E-3) Mục đích của việc hành Thiên theo Kinh Duy Ma Cật 
The purposes 0ƒ Meditaion Practices in the Vừnalakirti Sutra 


Tổng quan—An overview: Tu tập thiền định trong cuộc sống hằng ngày là thanh tịnh 
thân tâm ngay trong những giây phút hiện tại như Đức Phật dạy: “Iâm Thanh Tịnh-Phật 
Độ Thanh Tịnh”. Tu tập thiển định trong cuộc sống hằng ngày là điều phục vọng tâm 
ngay trong những giây phút hiện tại. Theo dòng thiển Phật giáo, để điều phục vọng tâm, 
chúng ta phải không bồ gì vào trong đó (vô tâm). Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc 
Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: “Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà 
hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều 
phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ làm được như lời nói 
mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ có phương tiện mà 
thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh; tùy chỗ 
cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ được 
thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả 
công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh 
tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.”—— 
To practice meditation daily will help purify both the body and the mind at this very 
momernt of life as the Buddha taught: “Pure Minds-Pure Lands.” To practice meditation 
daily will help tame the deluded mind at this very moment of life. According to the 
Buddhist Zen, to tame the deluded mind we must not have any thing ín 1t (take the mind 
of non-existence or the empty mind). According to the Vimalakiri Sutra, the Buddha 
reminded Ratna-rasi Bodhisattva: “Ratna-rasil Because of his straightforward mind, a 
Bodhisattva can act straightforwardly; because of his straightforward deeds he realizes 


2200 


the profound mind; because of his profound mind hịs thoughts are kept under control; 
because of his controlled thoughts his acts accord with the Dharma (he has heard); 
because of his deeds In accord with the Dharma he can dedicate his merifs to the benefit 
of others; because of this dedication he can make use of expedient methods (upaya); 
because of his expedient methods he can bring living beings to perfection; because he 
can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because of his pure Buddha land his 
preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure preaching his wisdom 1s pure; 
because of his pure wIsdom his mind 1s pure, and because of his pure mind all his merIfs 
are pure. Therefore, Ratna-rasi, If a Bodhisattva wants to win the pure land he should 
pur1fy his mind, and because of his pure mind the Buddha land 1s pure.” 


(IH) Chỉ tiế — Details: Theo Kinh Duy Ma Cật, lúc cư sĩ Duy Ma Cật lâm bệnh; vâng mệnh 
Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm cư sĩ—According to the Vimalakirti Sutra, when 
Upasaka Vimalakirti was sick; obeying the Buddha's command, ManjJusri Bodhisattva 
called on Vimalakirti to enquire after his health 

M: Văn Thù hỏi: “Cư sĩ! Bổ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào?”——Manjusri 
asked: “How does a sick Bodhisattva control his mind?” 

V: Duy Ma Cật đáp—Vimalakirti replied: “Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế nầy: “Ta nay bệnh 
đây đều từ các món phiển não, điên đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không 
thật có, lấy ai chịu bệnh đó. Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không 
chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh nầy khởi ra đều do chấp ngã, vì thế ở nơi ngã 
không nên sanh lòng chấp đắm.—“A sick Bodhisattva should think thus: “My illness 
comes from inverted thoughts and troubles (klesa) during my previous lives but it has no 
real nature of Its own. 'Therefore, who 1s suffering from 1t? Why 1s It so? Because when 
the four elements unite to form a body, the former are ownerless and the latter 1s egoless. 
Moreover, my Illness comes from my clinging to an ego; hence I should wipe out this 
clinging.` 

V: Duy Ma Cật lại nói tiếp —Vimalakirti added: “Bây giờ đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã 
tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Nên nghĩ rằng: “Thân nầy chỉ do các 
pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không 
biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt? Bồ Tát có bệnh muốn 
diệt trừ pháp tưởng phải nghĩ rằng: “Pháp tưởng nầy cũng là điên đảo, điên đảo tức là 
bệnh lớn, ta nên xa lìa nó." Thế nào là xa ha? Lầa ngã và ngã sở. Thế nào là la ngã và 
ngã sở? Là lìa hai pháp. Thế nào là la hai pháp? Là không nghĩ các pháp trong , ngoài, 
mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết Bàn bình 
đẳng. Vì sao? Ngã và Niết Bàn hai pháp nầy đều không. Do đâu mà không? Vì do văn tự 
nên không. Như thế, hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó, 
thì không có bệnh chi khác, chỉ còn có bệnh KHÔNG, mà bệnh KHÔNG cũng không 
nữa.` Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ mà thọ các món thọ, nếu chưa đầy đủ Phật 
pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng sanh trong 
ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả 
chúng sanh. Chỉ trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là 
gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên 
nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc; nếu vô sở đắc 


2201 


thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai 
món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài; ly cả hai đó là vô sở đắc —Now that he 
knows the source of his I1llness, he should forsake the concept of an ego and a living 
being. He should think of thíngs (dharma) thus: “A body 1s created by the union of all 
sorts of dharmas (elements) which alone rise and all, without knowing one another and 
without announcing their rise and fall.” In order to wipe out the concept of things 
(dharmas) a sick Bodhisattva should think thus: “This notion of dharma 1s also an 
Inversion which 1s my great calamity. So I should keep from 1t.` What 1s to be kept from? 
From both subJect and obJect. What does this keeping from subJect and obJect mean? It 
means keeping from dualities. What does this keeping from dualitles mean? It means not 
thinking of Iinner and outer dharmas (I.e. contraries) by the practice of Impartiality. What 
1s Impartiality? It means equality (of all contrarles e.g.) ego and nirvana. Why 1s It so? 
Because both ego and nirvana are void. Why are both void? Because they exiIst only by 
names which have no Iindependent nature of their own. “When you achieve this equality 
you are free from all illnesses but there remains the conception of voidness which also 1s 
an Illusion and should be wiped out as well.”” A sick Bodhisattva should free himself 
from the conception of sensation (vedana) when experlencing any one of 1s three states 
(which are painful, pleasurable and neither painful nor pleasurable feeling). Before his 
full development Into Buddhahood (that 1s before delivering all living beings In his own 
mind) he should not wipe out vedana for his own benefit with a view to affaining nirvana 
for himself only. Knowing that the body 1s subJect to suffering he should think of living 
beings In the lower realms of existence and give rise to compassion (for them). Since he 
has succeeded in controlling his false views,, he should guide all living beings to bring 
theirs under control as well. He should uproot theirs (inherent) 1llnesses without (trying 
to) wIpe out non-existence dharmas (externals for sense data). For he should teach them 
how to cut off the origin ofillness. What 1s the origin ofillness? It is their clinging which 
causes therr Illness What are the obJects of their clinging? They are the three realms (of 
desire, form and beyond form). By what means should they cut off their clinging? By 
means (of the doctrine that) nothing whatsoever can be found, and (that) 1f nothing can be 
found there will be no clinging. What is meant by “nothing can be found? It means (that) 
apart from dual views (There 1s nothing else that can be had). What are dual views? 
They are inner and outer views beyond which there 1s nothing. 

: Duy Ma Cật lại nói tiếp —Vimalakirti added: “Ngài Văn Thù Sư Lợi! Đó là Bồ Tát có 
bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ như già, bệnh, chết là Bồ Đề của Bồ Tái. 
Nếu không như thế thì chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví như người 
chiến thắng kẻ oán tặc mới là dõng, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết như thế mới gọi là 
Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế nầy: 'Như bệnh của ta đây, không phải là 
thật, không phải có; bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có.` Khi 
quán sát như thế, đối với chúng sanh nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bổ ngay. Vì 
sao? Bồ Tát phải dứt trừ khách trần phiền não mà khởi đại bi, chớ đại bi ái kiến đối với 
sanh tử có tâm nhàm chán, nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán, sanh ra nơi 
nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng 
buộc cho chúng sanh nữa. Như Phật nói: 'Nếu mình bị trói mà lại đi mở trói cho người 
khác, không thể được; nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được.`— 


2202 


Manjusri, this 1s how a sick Bodhissattva should control his mind. Top wIpe out suffering 
from old age, illness and death is the Bodhisattva”s bodhi (enlightened practice). If he 
fails to do so his practice lacks wIsdom and 1s unprofitable. For instance, a Bodhisattva 1s 
(called) courageous 1f he overcomes hatred; 1f in addition he wipes out (the concept of) 
old age, illness and death he 1s a true Bodhisattva. A sick Bodhisattva should again 
reflcect: Since my illness 1s neither real nor existing, the illnesses of all living beings are 
also unreal and non-existent. But while so thinking 1f he develops a great compassion 
derived from his love for living beings and from his attachment to this false view, he 
should (mmmediately) keep from these feelings. Why 1s 1t so? Because a Bodhisattva 
should wipe out all external causes of troubles (klesa) while develping great compassion. 
For (this) love and (these) wrong views result from hate of birth and death. If he can 
keep from this love and these wrong views he will be free from hatred, and wherever he 
may be reborn he will not be hindered by love and wrong views. His next life will be free 
from obstructions and he wIll be able to expound the Dharma to all living beings and free 
them from bondage. As the Buddha has said, there 1s no such thing as untying others 
when one 1s still held in bondage for it is possible to untie others only after one 1s free 
from bonds. 

: Duy Ma Cật kết luận—Vimalakirti concluded: “Ngài Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh 
nên điều phục tâm mình như thế, mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm không 
điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm không điều phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi 
tâm điều phục là pháp của Thanh Văn, cho nên Bồ Tát không trụ nơi tâm điều phục hay 
không điều phục, lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở 
nơi Niết Bàn mà không diệt độ hẳn là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh phàm phu, không 
phải hạnh Hiền Thánh là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch là 
hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma là hạnh Bồ Tát. 
Cầu nhứt thiết trí, không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát các pháp không sanh 
mà không vào chánh vị (chơn như) là hạnh Bồ Tát. Quán mười hai duyên khởi mà vào 
các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê đắm chấp trước là 
hạnh Bồ Tát. Ưa xa la mà không nương theo sự dứt đoạn thân tâm là hạnh Bồ Tát. Tuy ở 
trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán “Không mà gieo trồng 
các cội công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh là hạnh 
Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô 
khởi mà khởi tất cả các hạnh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp Ba la mật mà biết 
khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu phép thần thông 
mà không dứt hết lậu hoặc phiền não là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ vô lượng tâm mà 
không tham đắm sanh về cõi Phạm thế (Phạm Thiên) là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiển 
định, giải thoát tam muội, mà không theo thiển định thọ sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực 
hành tứ niệm xứ mà không hoàn toàn la hẳn thân, thọ, tâm, pháp là hạnh Bồ Tát. Dù 
thực hành tứ chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tứ 
như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành ngũ căn mà phân biệt 
rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành ngũ lực mà ưa cầu 
thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ trí tuệ 
của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bát chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là 
hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch 


2203 


diệt (Niết Bàn) là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt, mà dùng tướng 
hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi theo Thanh Văn, Duyên 
Giác mà không rời Phật pháp là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh 
của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát cõi nước của 
chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là hạnh 
Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn mà không bỏ đạo 
Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy ——Manjusri, a sick Bodhisattva should thus control his mind 
while dwelling in neither the (state of) controlled mind nor 1ts opposite, that of 
uncontrolled mind. For if he dwells in (the state of) uncontrolled mind, this 1s stupidity 
and I1f he dwells in (that of) controlled mind, this 1s the sravaka stage. Hence a 
Bodhisattva should not dwell in either and so keep from both; this 1s the practice of the 
Bodhisattva stage. When staying ¡n the realm of birth and death he keeps from 1ts 
Iimpurity, and when dwelling in nirvana he keeps from (is condition of) extinction of 
reincarnation and escape from suffering; this 1s the practice of the Bodhisattva stage. 
That which 1s neither worldly nor saintly 1s Bodhisattva development (nto Buddhahood). 
That which 1s neither impure nor pure 1s Bodhisattva practice. Although he 1s beyond the 
demonic state he appears (in the world) to overcome demons; this 1s Bodhisattva conduct. 
In his quest of all knowledge (sarvajna) he does not seek 1t at an Inappropriate moment; 
this 1s Bodhisattva conduct. Although he looks Into the uncreated he does not achieve 
Buddhahood; this 1s Bodhisattva conduct. Although he looks Into nidana (or the twelve 
links in the chain of existence) he enters all states of perverse views (fo save living 
beings); this 1s Bodhisattva conduct. Although he helps all living beings he does not gIve 
rise to clinging; this 1s Bodhisattva conduct. Although he keeps from the phenomenal he 
does not lean on the voidness of body and mind; this is Bodhisattva conduct. Although he 
passes through the three worlds (of desire, form and beyond form) he does not inJure the 
Dharmata; this 1s the Bodhisattva conduct. Although he realizes the voidness (of thing) 
he sows the seeds of all merits; this 1s Bodhisattva conduct. Although he dwells in 
formlessness he continues delivering living beings; this 1s Bodhisattva conduct. Although 
he refrains from (creative) activitles he appears in his physical body; this 1s Bodhisattva 
conduct. Although he keeps (all thoughts) from rising he performs all good deeds; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the six perfections (paramitas) he knows all 
the mental states of living beings; this 1s Bodhisattva conduct. Although he poesses the 
SIX supernatural powers he refrains from putting an end to all worldy streams; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he practices the four Infinite states of mind, he does not 
wish to be reborn in the Brahma heavens, this Bodhisattva conduct. Although he 
practices meditation, serenity (dhyana), liberation and samadhi, he does not avaIl himself 
of these to be reborn in dhyana heavens; this 1s Bodhisattva conduct. Although he 
practice the four states of mindfulness he does not keep for ever from the karma of body 
and mind; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices the four right efforts he 
pe€rsists In physical and mental zeal and devotion; this is Bodhisattva conduct. Although 
he practices the four Hinayana steps to supernatural powers he wIlÏ continue doing so 
untl he achieves all Mahayana supernatural powers; this Is Bodhisattva conduct. 
Although he practices the five spiritual faculties of the sravaka stage he discerns the 
sharp and dull potentialities of living beings; this 1s Bodhisattva conduct. Although he 


2204 


practices the five powers of the sravaka stage he strives to achieve the ten powers of the 
Buddha; this is Bodhisattva conduct. Although he practices the seven Hinayana degrees 
of enliphtenment he discerns the Buddha”s all-wisdom (sarvajna); this is Bodhisattva 
conduct. Although he practices the eightfold noble truth (of Hinayana) he delights in 
treading the Buddhaˆs boundless path; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices 
samathavipasyana which contributes to the realization of bodhi (enlightenment) he keeps 
from slipping Into nirvana; this 1s Bodhisattva conduct. Although he practices the doctrine 
Of not creating and not annihilating things (dharma) he still embellishes his body with the 
excellent physical marks of the Buddha; this 1s Bodhisattva conduct. Although he appears 
as a sravaka or a pratyeka-buddha, he does not stray from the Buddha Dharma; this 1s 
Bodhisattva conduct. Although he has realized ultmate purity he appears In bodily form 
to do his work of salvation; this 1s Bodhisattva conduct. Although he sees Into all Buddha 
lands which are permanently still like space, he causes them to appear In their purity and 
cleanness; this 1s Bodhisattva conduct. Although he has reached the Buddha stage which 
enables him to turn the wheel of the Law (to preach the Dharma) and to enter the state of 
mirvana, he does not forsake the Bodhisattva path; this 1s bodhisattva conduct.” 


(F) Thiền Định và Tam Học trong Phật giáo 
Dhyana or Quiet Medifaion and 
the Three Studies in Buddhism 


Phép luyện cho tâm được định nh. Tương tự như “giới,” trong Phật giáo, không có phép 
gọi là tu hành nào mà không tu luyện cho tâm định nh. Nói tóm lại, định có nghĩa là 
“không thay đổi” hay “bất biến”. Trong khi tu tập trì giới để tránh không phạm tội, người 
tu Phật nên luôn tu định để có định lực. Định rất quan trọng cho người tu Phật. Nếu 
không có định, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại trên đường tu tập. Hơn thế nữa, thiếu định 
lực thì đạo tâm không kiên định và chúng ta sẽ dễ dàng bị ngoại cảnh chi phối làm cho 
đọa lạc. Thiển định là một trong ba pháp tu quan trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là 
Giới và Tuệ. Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, giới 
đức trang nghiêm giúp phát triển định tâm. Ba chi cuối cùng của Bát Chánh Đạo là 
chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định, hợp thành nhóm định. Hành giả có thể ngồi 
lại trong một tịnh thất, dưới một cội cây hay ngoài trời, hoặc một nơi nào thích hợp khác 
để gom tâm chăm chú vào để mục hành thiển, đồng thời không ngừng tinh tấn gội rữa 
những bợn nhơ trong tâm và dân dần triệt tiêu năm triển cái để định tâm vào một điểm— 
Samadhi, meditation, trance, or training the mind. In the same manner as In precepts, In 
Buddhism, there 1s no so-called cultivation without concentration, or training the mind. In 
one word, samadhi means “unchanging”. While refraining from committing offenses, 
Buddhist cultivators should always cultivate samadhi to gain the trance power. Samadhi Is 
extremely important for any Buddhist cultivators. If we have no samadhi, we wIll surely 
fail in our cultivation. Moreover, If we do not have samadhi we will not have a firm 
resolve, and external tempfations can easily influence us and cause us to fall. Practicing 
dhyana or quiet meditation 1s one of the three Important practices for all Buddhists. The 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


2205 


other two are precepts and wisdom. According to Bhikkhu Piyadassi Mahathera In The 
Spectrum of Buddhism, virtue aids the cultivation of concentration. The first three factors 
of the Noble Eightfold Path, right effort, right mindfulness and right concentration, form 
the concentraton group. This called traing 1n concentraton or samadhi-sikkha. 
Progressing In virtue the meditator practices mental culture, Seated in cloister cell, or at 
the foot of a tree, or in the open sky, or in some other suitable place, he fixes his mind on 
a subJect of meditation and by unceasing effort washes out the impurities of his mind and 
gradually gains mental absorption by abandoning the five hindrances. 


(G) Lợi ích của Thiền Tập 
Beneƒftts 0ƒ meditation pracfices 


Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, hành thiền có 
những lợi ích sau đây—According to Bhikkhu Piyananda in The Gems oƒ Buddhism 
Wisdom, rmedifatfion pracfices hawe the ƒolowing benefifs: 

Tỉnh Thức: Jagarat (p)—lagrati (skt—Awakened—Awakening—Wakefulness— 
Waking—Thiễển tập giúp đạt được sự nhận thức sâu xa về nghĩa của Phật và làm sao 
thành Phật. Hiểu biết chơn tánh của vạn hữu. Tuy nhiên, chỉ sau khi thành Phật mới thật 
sự đạt được Vô Thượng Chánh Giác —Meditation helps achieving a complete and deep 
realization of what It means to be a Buddha and how to reach Buddhahood. It 1s to see 
one”s Nature, comprehend the True Nature of things, the Truth. However, only after 
becoming a Buddha can one be said to have truly attained Supreme Enlightenmernt. 

Thiển tập diệt trừ được si mê và phát sanh trí tuệ. Ngoài ra, thiển tập còn giúp mang lại 
sức khỏe, hạnh phúc, và sự lạc quan: Practicing meditaton can help practitioners 
eradicate dullness and bring about wisdom. Besides, meditation also brings about health, 
happiness, and optimism. 

Nếu bạn là người bận bịu, thiển tập giúp bạn quét sạch căng thẳng và tìm thấy thư giãn: 
lf you are a busy person, medifation practices can help you to get rid of tension and to 
find some relaxation. 

Nếu bạn là người hay lo lắng, thiển tập giúp bạn bình tĩnh và thấy thanh bình dài lâu hay 
tạm thời: If you are a woried person, medhitation practices can help to calm and help you 
to find either permanent or temporary peace. 

Nếu bạn là người có quá nhiều vấn đề, thiển tập giúp bạn có can đảm và sức mạnh để 
đương đầu và khắc phục các vấn để ấy: If you are a person who has endless problems, 
meditation practices can help you to develop courage and strength to face and overcome 
problems. 

Nếu bạn thiếu tự tin, thiển tập sẽ giúp bạn lấy lại tự tin mà bạn cần. Lồng tự tin là bí 
quyết của thành công: If you lack self-confidence, meditation practices can help you gain 
the self-confidence you need. This self-confidence 1s the secret of success. 

Nếu bạn sợ hãi trong lòng, thiển có thể giúp bạn hiểu rõ bản chất thực sự của đối tượng 
làm bạn sợ hãi, từ đó có thể khắc phục được sợ hãi trong lòng: If you have fear in your 


2206 


heart, meditation practices can help you understand the real nature of the obJects that are 
making you afraid, then you can overcome the fear In your mind. 

8) Nếu bạn lúc nào cũng bất mãn với mọi thứ, không có thứ gì trên đời nầy vừa ý bạn, thiển 
tập sẽ giúp bạn có cơ hội để phát triển và duy trì sự “tri túc” nội tâm: If you are always 
dissatisfied with everything; nothing in life sems to be satisfactory; meditation practices 
wIll give you the chance to develop and maintain some 1nner satisfaction. 

9) Nếu bạn hoài nghi và không lưu tâm đến tôn giáo, thiển tập sẽ giúp bạn vượt qua tính 
hoài nghi và nhìn thấy giá trị thực tiễn trong giáo lý: If you are sceptical and disinterested 
1n religion, medifation practices can help you go beyond your own scepticism and to see 
some practfical value 1n religious guidance. 

10) Nếu bạn thất vọng và thất tình do sự thiếu hiểu biết bản chất về đời sống và thế giới, 
thiển tập sẽ hướng dẫn và giúp bạn hiểu điều đã làm xáo trộn bạn bởi những thứ không 
cần thiết: If you are frustrated and heart-broken due to lack of understanding of the 
nature of life and the world, meditation practices wIll trully guide and help you 
understand that you are disturbed by unnecessary things. 

11) Nếu bạn là một người giàu có, thiển tập sẽ giúp bạn nhận thức được bản chất thật sự của 
của cải cũng như cách sử dụng của cải cho hạnh phúc của chính bạn và những người 
chung quanh: If you are a rich man, meditation practices can help you realize the true 
nature of your wealth and how to make use of your wealth for your own happiness as 
well as for others. 

12) Nếu bạn là người nghèo, thiển tập sẽ giúp bạn đạt sự mãn ý, không nuôi dưỡng ganh ty 
với những người giàu có: lÝ you are a poor man, meditation practices can help you have 
some contentmernt and not to harbour Jealousy towards those who have more than you. 

13) Nếu bạn là người trẻ đang đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, bạn không biết phải bước 
vào ngã nào, thiển tập sẽ giúp bạn hiểu biết con đường phải đi để tiến tới mục đích mà 
bạn nhắm tới: If you are a young man at the cross-roads of your life, and do not know 
which way to turn, meditation practices wIll help you understand which 1s the road for you 
to travel to reach your proper goal. 

14) Nếu bạn là người già yếu chán chường cuộc sống, thiển tập sẽ mang lại cho bạn sự hiểu 
biết sâu xa hơn về cuộc đời; sự hiểu biết này sẽ gắim thiểu nỗi đau đớn của cuộc sống 
và làm tăng sự vui sống: ]f you are an elderly man who is fed-up with life, meditation 
practices will bring you to a deeper understanding of life; this understanding in turn will 
relieve you from the pains of life and wIll increase the Joy of living. 

15) Nếu bạn là người nóng nảy, thiển tập có thể giúp bạn phát triển sức mạnh để khắc phục 
những yếu điểm nóng giận, hận thù và bất mãn: If you are hot-tempered, meditation 
practices can help you develop the strength to overcome these weaknesses of anger, 
hatred and resentmen. 

16) Nếu bạn hay ganh ghét, thiển tập có thể giúp bạn hiểu được cái nguy hiểm của sự ganh 
ghét: If you are Jealous, meditation practices can help you understand the danger of your 
Jealousy. 

17) Nếu bạn là người nô lệ cho năm giác quan, thiển tập có thể giúp bạn học hỏi cách trở 
nên chủ tể của những giác quan tham dục nây: If you are a slve to your five senses, 
meditation practices can help you learn how to become the master of your sense-desires. 


2207 


18) Nếu bạn nghiện rượu, thuốc lá hay ma túy, bạn có thể nhận thức được cách vượt qua 
được những thói xấu nguy hiểm nầy: If you are addicted to wine, tobacco, or drugs, 
meditation practices can help you realize how to overcome the dangerous habits which 
have enslaved you. 

19) Nếu bạn là người ám muội, thiển tập sẽ cho bạn cơ hội trau dồi kiến thức hữu dụng và 
lợi ích cho cả bạn lẫn bạn bè và gia đình: If you are an ignorant person, meditation 
practices wIll give you a chance to cultivate some knowledge that will be useful and 
beneficial both to you and to your friends and family. 

20) Nếu bạn là người tâm tư suy nhược, thiển tập sẽ giúp làm tăng sức mạnh cho tâm bạn để 
phát triển sức mạnh ý chí hầu khắc phục được những nhược điểm của bạn: If you are a 
weak-minded person, meditation practices can help strengthen your mind to develop your 
will-power In order to overcome your weaknesses. 

21) Nếu bạn là người trí, thiển tập sẽ mang bạn tới giác ngộ tối thượng. Bạn sẽ nhìn thấy sự 
vật một cách như thị: IÝ you are a wise person, meditation practices wIll take you to 
supreme enlightenment. Then you will see things as they are, and not as they appear to 
be. 


(H) Sự Cần Thiết của Thiền quán 
The Necesstty 0ƒ Meditaion 


Thiển quán là một tiến trình trọn đời. Cũng như chúng ta phải thở và phải ăn mỗi ngày. 
Cả hai thứ thở và ăn đều quan trọng cho đời sống, thì thiển quán cũng thế, vì thiển quán 
khiến cho đời sống của chúng ta được thăng bằng, cũng như giúp chúng ta hiểu được 
chính mình và bản chất cuộc đời. Nó cung cấp một nền móng vững chắc cho sự dung hòa 
giữa mình và người, cũng như giữa mình và vũ trụ. Như vậy thiển quán không phải là vấn 
để từng ngày, từng tuần, từng tháng hay từng năm, mà là trọn đời. Nếu chúng ta quyết 
tâm tu tập một cách mạnh mẽ, thì chắc chắc chúng ta sẽ đạt được mục đích tối thượng 
của mình là thành Phật, thành tựu trí tuệ viên mãn và vô lượng từ bi—Meditation is a 
lifetime process. Just as we breathe and eat every day. Both breathing and eating are 
1mportant for life, and so 1s mediftation, for meditation keeps our life in balance and helps 
us understand ourselves and the nature of life. It provides a secure foundation for 
harmony between ourselves and others, and between ourselves and the universe. So 
medifation 1s not a matter of days, weeks, months, or years, but of a whole lifetime. When 
we have a strong determination In practice, there 1s no doubt that we will reach our final 
goal, the state of Buddhahood, the realization of perfect wIsdom and Infinite compassion. 


(LU Ứng Dụng Thiền vào Cuộc Sống Hằng Ngày 
Application 0ƒ Meditation in Daily LỰc 


1) Thiền không phải là một sự tự nguyện trục xuất mình ra khỏi cuộc sống, thiển cũng 
không phải để thực hành cho lợi ích về sau. Thiển cần phải được áp dụng trong những 


2) 


3) 


2208 


công việc của đời sống hằng ngày, và kết quả của nó phải được nhận ngay tại đây và 
bây giờ, tức là ngay trong kiếp sống nầy. Thiển không phải là cái gì tách biệt khỏi đời 
sống bình thường. Nó là một bộ phận khắn khít với cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta 
không chịu hành thiền thì cuộc sống của chúng ta đã thiếu đi ý nghĩa, mục đích, và sự 
phấn chấn của chính nó—Meditation is not a voluntary exile from life, or something 
practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the daily affatrs of life, and 
1s results are obtained here and now. It 1s not something separated from the daily life. It 
1S part of our lives. IÝ we Ignore 1t, life lacks meaning, purpose and Inspirafion. 

Chúng ta phải cố gắng đầu tư ít nhất nửa giờ mỗi ngày trong việc tu tập thiển định. Khi 
tâm chúng ta lắng dịu và tĩnh lặng đó là lúc chúng ta tận dụng nó bằng cách tiến hành sự 
liên lạc thầm lặng với tâm để hiểu được bản chất thật sự của chúng ta. Người tại gia có 
thể tự hỏi: “Làm thế nào chúng tôi có thể tìm được thời gian để hành thiển trong cuộc 
sống lăng xăng lộn xộn nầy?” Hãy tự hỏi bạn rằng tại sao bạn vẫn tìm được thời gian để 
đắm chìm trong những gì bạn thích. Nếu bạn có ý chí, chắc chắn bạn có thể hy sinh một ít 
thời gian mỗi ngày để hành thiển. Có thể đó là lúc hừng sáng hay ngay trước khi đi ngủ, 
hoặc bất cứ lúc nào bạn cảm thấy sẵn sàng, dù chỉ là một thời gian ngắn bạn cũng vẫn có 
thể tập trung tư duy của mình lại và quán chiếu. Nếu bạn cố gắng thực hành một chút 
thiển quán trong tĩnh lặng như vậy từ ngày nầy sang ngày khác, bạn có thể làm những 
công việc hằng ngày của bạn tốt hơn và có kết quả hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể có 
thêm sức mạnh để đối diện với những nỗi khổ đau và lo âu trong cuộc sống——We should 
try to put in at least half an hour every day In practicing meditation. When our mind 1s 
calm and qulet, If is time to take advantage of It by engaging in silent communication with 
our own mind ¡in order to understand our true nature. Laypeople may ask: “In this 
extremely busy life with so many dutles to perform, how can laypeople find time to 
meditate?”” Let ask yourself, no matter how busy your life 1s, you are still able to find 
time to Indulge 1n things that delight you. If you have the wIll, surely you can devofte a 
short period of time everyday to meditation, whether it be at dawn, Just before sleep, or 
whenever you feel you have the time, even a very short period of time to collect your 
thoughts and concentrate. If you try to practice a little quiet contemplation day by day, 
you wIll be able to perform your duties better and in an efficient way. Besides, you wIll 
have more courage to face tribulations and worries with a brave heart. 

Tọa thiền đã là khó đối với chúng ta. Chúng ta cố gắng tìm đủ mọi cớ để không thực tập 
tọa thiển. Nhưng ứng dụng thiển quán vào cuộc sống hằng ngày còn khó khăn hơn nhiều. 
Mỗi ngày chúng ta làm việc ở nhà, ở trường, ở sở, hay ở công việc của chúng ta. Nếu 
chúng ta kiểm soát được tâm mình, nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của việc mình đang 
làm, nếu chúng ta có thể “là” điều mà chúng ta đang làm, đó là thiển quán. Hằng ngày 
chúng ta phải đối phó với nhiều vấn đề, có thứ dễ, có thứ khó. Những vấn đề khó khăn 
có thể gây ra nhiều phiển toái. Nhưng nếu chúng ta chịu ứng dụng phương pháp thiển 
quán, giữ tâm yên lặng khi phải đối phó với những vấn để, chúng ta có thể thấy nó giúp 
ích rất nhiều cho chúng ta. Dĩ nhiên, rất khó ứng dụng thiển quán khi làm việc hơn là khi 
nghỉ ngơi, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác nếu chúng ta muốn thay đổi lối 
sống vô hồn của chính mình. Khi chúng ta nhận thức được chân lý này, thì đâu đâu cũng 
là Niết Bàn đối với chúng ta—Sitting meditation is already difficult for all of us. We try 
to make many excuses to ourselves for not practicing siting meditation. However, If 1s 


l) 


2) 


3) 


` 


x  xXx x *Xx x x x%x *% x *% 


2209 


even more difficult to apply meditation to our daily lives. Everyday we are working at 
home, at school, at the offlce, or at our Job. If we keep our minds under control, 1Ý we can 
realize the meaning of what we are doing, If we can “be” what we “do”, that 1s 
meditation. Everyday we face many problems, some are easy, some are difficult. The 
difficult problems can cause us a lot of trouble. But If we apply the method of meditation, 
keep the mind calm and quIet in facing the problems, we will find that it really helps us. 
Of course, 1t is more difficult to apply medifation In action than at rest, but we have no 
other choice 1ƒ we really want to change our lifeless style. When we can realize this truth, 
then everywhere 1s a Nirvana for us. 


(J) Phương Thức Thiền Quán 
Procedures 0ƒ Meditaion 


(J-1) Trước khi Thiền Quán 
Bợfore Meditaion 


Ăn uống—Foods and Drinks: Nên ăn đô nhẹ hợp với cơ thể, tránh những chất có nhiều 
dầu mỡ, chất cay, kích thích thần kinh như cà phê, rượu, thuốc hút, vân vân—]Just take 
light diet, avoid browned, fried, or hot foods, especially those stimulants such as coffee, 
alcohol or cigarettes, efc. 

Y phục—Clothing: Y phục phải hợp với thời tiết, tránh đồ bít bùng, chật bó cứng làm 
máu huyết khó lưu thông điều hòa—Clothes must be fitting to the weather, avoid tight 
clothes that would make the circulatory system difficult. 

Nơi chốn —Place: Nơi thiền tập phải an tịnh, không bị loạn động như trong góc phòng, 
vân vân. Ngày xưa, thường thường thiển đường được xây trong khu rừng xa vắng. Có hai 
loại nơi chốn cho thiển định, thứ nhất là không thuận và thứ nhì là thuận cho chánh 
định—Should be quiet, and without distraction such as a quiet corner of the house, efc. In 
the old days, generally Zen halls were built in a remote forest far away from the real 
world. There are two kinds of place for meditation, the first are places that are not 
suitable, and the second are places that are suitable for meditation. 

Nơi chốn không thuận với phép Chánh Định —Places that are not suitable for Samadhi: 
Chỗ ở quá rộng lớn—Places that are too broad. 

Chỗ ở mới tạo lập—Nevw built places. 

Chỗ ở hư sập——Damaged or ramshackle places. 

Chỗ ở gần đường đi lớn—Places which are located near the main roads. 

hỗ ở gần ao nước—near wells. 

hỗ ở có nhiều bông hoa——Where there are lots of flowers. 

hỗ ở có nhiều trái cây——Where there are lots of fruits. 

đông người —Where there are a lot of people. 

ở gần thị tứ —Near market places. 

ở gần rừng củi—Near woods. 


=- 


G3 G3 Cài Gà 


h 
h 


SaOaoœooO 


4) 


Œ) 


2210 


=- 


ần ruộng rẩy——Near rice field. 
có nhiều người thù nghịch——Where there are a lot of hostile people. 
gần bến thuyền—Near pier. 
giáp biên giới —Near border lands. 
gần trong hai nước —Near the border of the two countries. 
hay có điều lo sợ—Unrest places. 

không có bậc thiện tri thức——Where there are no good-knowing advIsors. 
ở thuận với phép chánh định —Places that are suitable for samadhi: 
Chỗ không xa xóm 3.000 thước, nhưng không gần xóm hơn 1.000 thước—Places that are 
not far away from the hamlet over 3,000 meters and not close within 1,000 meters. 
Chỗ ở ban ngày không lẫn lộn với người thế tục, và ban đêm thanh vắng không nghe 
tiếng người —Where during day time there aren't lots of worldly people and not noisy at 
night. 
Chỗ ở không thú dữ và muỗi mồng nhiều —Where there aren't lots of wild beasts and 
mosquItoes. 
Chỗ ở dễ bể tìm bốn món vật dụng hằng ngày như thực phẩm, quần áo, giường và thuốc 
men——Where one can the four necessaries such as food, clothes, bedding, and medicine. 
Chỗ ở có bậc thiện tri thức—Where there are good-knowing advisors. 
Giờ giấc thiền tập —Time for meditation: Buổi tối từ 9 đến 10 giờ hay buổi sáng sớm 
khoảng từ 5 đến 6 giờ. Đây chỉ là giờ giấc để nghị, hành giả có thể tập thiển bất cứ lúc 
nào trong ngày——At night from 9 to 10 p.m., or early in the morning from 5 to 6 a.m. This 
schedule 1s only a recommended schedule, practitioners can practice medifation at any 
time during the day. 


= 
©: G› Q; Q; 
œ 


S: 


h 


=- 
S: 


S: 


a29©96S6S§6S 


=ˆ 


ì Cài Ci Cài Cài Cài Cài Cài Cài 


© 





(J-2) Trong khi Thiền Quán 
During Meditation 


Tư Thế Tọa Thiền— Medifation posfure: The posture having eight features of Buddha 
Way OÝ sitting: 


(A) Thân thể—body: Thân thể phải sạch sẽ. Nếu có thể được nên tắm rữa 15 phút trước giờ 


Ù 


2) 


thiển tập—Body must be clean. If possible, practitioners should have a bath 15 minutes 
before meditation. 

Thân thẳng—Straight Spine: Lưng thắng—Straight body—Straight back—Luôn giữ cho 
lưng thẳng. Tư thế lúc ngồi cần phải ngay ngắn. Đầu phải thẳng, không cúi xuống, không 
ngửa lui, không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải—The body should be 
perpendicular with the floor. Always keep the back straight. The posture of meditation 1s 
f{o sIt up straight and erect. Straighten our back, hold our head up properly, do not tip 
forward or tilt backwards. Lean neither to the left nor to the ripht. 

Chân bắt tréo hoặc chân nây chồng lên chân kia. Bắt tréo hai chân theo thế kiết già, lấy 
chân trái để lên đùi phải, sau đó lấy chân phải để lên đùi trái. Đây là tư thế ngồi tiêu 
chuẩn trong thiển quán: The legs should be crossed or one over the other. Cross our legs 





2211 


Iinto the full-lotus position, that 1s, put our left foot on top of our right thiph, then our right 
foot on top of our left thigh. Thịs 1s the standard posture for mediftation. 

3) Vị trí của hai cánh tay—Position of the two arms: Hai cánh tay vòng xuôi, để bàn tay mặt 
trên bàn tay trái —Join both hands with the open palm of the right hand on that of the left 
One. 

4) Bàn tay này nằm trên bàn tay kia, lòng bàn tay ngữa lên, hai ngón cái chạm nhau, cả hai 
bàn tay đặc sát vào bụng với hai ngón cái ngang rún: One hand on top of the other, both 
palms upwards, the two thumbs should be touching and the hands placed close to the 
belly with the thumbs at the level of the navel. 

5) Đầu hơi ngã về trước tránh bị khích động tâm thần (cổ phải thẳng nhưng và đầu hơi 
nghiêng về phía trước— The head should be slightly inclined downwards to prevent 
mental excitement, the neck must be straight, but the head slightly inclined forward). 

6)_ Vai buông lơi nhưng thẳng một cách tự nhiên: Shoulders should be relaxed but straight, 
level and balanced. 

7)_ Miệng —Mouth: Miệng ngậm lại, chót lưỡi để trên chân răng hàm trên, răng để thong thả 
chứ không cắn vào nhau—Close the mouth with the tip of the tongue touching the palate; 
do not clench your teeth. 

8) Răng và môi khép lại một cách tự nhiên: The teeth and lips should be closed naturally. 
Not to open nor too tight closed. 

9) Lưỡi chạm vào bên trong thành răng trên: The tongue should touch the upper teeth which 
helps prevent dry mouth. 

10) Mắt nửa nhắm nửa mở tránh sự lôi cuốn bên ngoài hay sự buồn ngủ bên trong (đôi mắt 
hơi hé mở, vì nếu mắt mở to thì chúng ta dễ bị ánh sáng và cảnh vật bên ngoài làm nhiễu 
loạn, còn nếu mắt nhắm thì chúng ta dễ bị hôn trầm —The eyes should be half-open 
(neither wide open nor completely closed) to prevent distractions and or sleepiness, both 
eyes slightly open; If widely open we would easily be disturbed; 1f closed, we could 
easily feel drowsy). 

11) Điều hòa hơi thở_—Normalizing the breathing: Hít không khí sâu vào bằng mũi, rồi thở từ 
từ ra bằng miệng, chỉ cần thở đều—Deeply inhale the air through the nose and exhale it 
slowly through the mouth. Just breath regularly. 


(B) Thế ngôi— Posture: Có hai cách ngôi— There are †wo fypes. 

I1) Bán già—Half crossed-legged: Half-lotus siting—Bán Già Phu Tọa—Thế ngồi bán 
già—Kiểu ngôi bán già, kiểu ngồi của chư Bồ Tát, bàn chân nầy để lên đùi chân kia, 
hay ngược lại (chân trái để bên trên đùi phải và chân phải bên dưới đùi trái, hai đầu gối 
chạm chiếu dưới đất, để giúp hai đầu gối chạm đất dễ dàng chúng ta có thể đặt một cái 
gối mỏng bên dưới hai đầu gối), khác với kiểu ngồi kiết già của chư Phật (hai bàn chân 
để lên hai bắp đùi)—A Bodhisattva's form of sitting, one foot on the thigh of the other or 
vice versa (left foot over right thipgh and right foot under left thigh, both knees touching 
mat, to facilitate the knees resting on the mat, it may be necessary to use a thin suport 
cushion unđer the regular round one), different from the completely cross-legsed form of 
a Buddha (with right foot over left thigh and left foot over right thiph). 





b) 


2) 


a) 


2212 


Hàng ma bán già: Gác bàn chân mặt lên đùi bên trái như thế ngồi của Ngài Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát —Half crossed-legged posture, put the right leg on the left thigh like the 
posture of ManJusri Bodhisattva. 

Kiết tường bán già: Gác bàn chân trái lên đùi mặt như thế ngồi của Ngài Phổ Hiền Bồ 
Tát —Half crossed-legsed posture, put the left leg on the right thịph like the posture of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Kiết già hay Kim Cang tọa: Padmasana (skt)—Padumasana (p)—To sit cross-legged— 
Liên Hoa Tọa——Crossed-legsed posture. 

Tổng quan về Kiết Già Phu Tọa—An overview of “Padmasana”: Thế ngồi hoa sen, theo 
kiểu ngồi của Phật Tổ Thích Ca, hai chân tréo nhau, bàn chân ngửa lên. Padmasana là 
thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Vị thế Hoa Sen.” Đây là một trong những vị thế tọa 
thiển thông thường nhất, trong đó hành giả tréo cả hai chân, để hai bàn chân lên trên hai 
đùi, lòng bàn chân ngửa lên trời. Lòng bàn tay đặt ngửa lên trong lòng, bàn tay phải nằm 
bên trên bàn tay trái, và hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Thế ngồi hoa sen, theo kiểu 
ngôi của Phật Tổ Thích Ca, hai chân tréo nhau, bàn chân ngửa lên. Cả hai bàn chân đều 
nằm trên hai đùi đối diện nhau. Nói cách khác, để bàn chân trái lên đùi phải, gác bàn 
chân phải lên đùi trái, gót hai bàn chân đều sát vào bụng. Ngồi kiết già khó tập, lúc mới 
bắt đầu dễ bị mệt mỏi, nhưng tập dần sẽ quen, và khi quen sẽ ngồi được nhiều giờ hơn. 
Trước hết chúng ta nên tập luyện cho đôi chân mình biết lắng nghe mình mà không làm 
cho mình cảm thấy đau nữa. Làm thế nào để chân mình không còn cảm thấy đau nữa. 
Như vậy, có thể niệm thần chú cho chân hết đau chăng? Hoặc giả phải uống thuốc gì đó 
cho nó hết đau. Không phải như vậy đâu quý vị ơi! Chúng ta cần phải trải qua cơn đau 
nhức như vậy một thời gian, lâu dân chân mình mới quen và hết cảm thấy đau. Nếu 
chúng ta không nhẫn nại trước cái đau, vừa mới đau lại đổi vị thế chân, thì chẳng bao giờ 
mình mới cảm thấy hết đau, bởi vì mình đã chìu chuộng thân nầy quá đáng. Một khi 
mình đã luyện cho cái chân và cái lưng của mình biết nghe mình; để chúng không còn 
đau nhức nữa, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều nghe theo mình. Lúc đó sấu căn 
không còn chạy ra ngoài mà truy cầu nữa. Không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp 
làm cho xoay chuyển. Không bị lục căn, lục trần chuyển động thì đó chính là biết dụng 
công vậy. Trong tu tập Thiển Định, thế ngồi vững vàng rất ư là quan trọng vì đây chính 
là nền tẳng thật sự cho sự tu tập trong tương lai vậy—The Buddha's sitting posture with 
legs crossed and soles upward. “Padmasana” 1s a Sanskrit term for “Lotus position.” Thịs 
1s one of the most common positions for seated meditation, in which one crosses both 
legs, placing the feet on the Inside of the thighs, soles facing upward. The palms rest in 
the lap, facing upward, with right on top of left and tips of the thumbs touching. To sit 
cross-legsed or to sit in a lotus posture. The Buddhaˆs sitting posture with legs crossed 
and soles upward, both feet rest on top of the thiph of the opposite leg. In oother word, 
put the left foot on the right thiph, the right foot on the left thiph, both heels close to the 
abdomen. This posture 1s difficult to practice at the beginning, but with time 1t can be 
done and it would help us to continue sitting for many hours. First of all, we should 
practice sitting until our legs are compliant, until they do not hurt or cause any trouble. 
How can we get our legs to stop hurting? Can we get our legs stop hurting by reciting 
mantras? Is there a mantra we can recife to stop the pain? Is there a medicine we can take 
to keep our legs from hurting? I don't think so! We must endure the pain, and then they 


b) 


ñ) 


) 


ii) 


2213 


wIll become obedient and stop hurting. If we cannot endure 1t, and we move our legs or 
change their positions or let them rest as soon as they sfart hurting, our leøgs never become 
obedient because we are spoiling them. Once we already trained our legs and back to be 
compliant, so that they wIll not hurt or ache, our eyes, ears, nose, tongue, and mind will 
be automatically in compliant and they will not seek after sights, sounds, smell, tastes, 
obJjects of touch, or dharmas. When we are not influenced by the six sense organs and sIx 
objects, we can turn our attention Inwards, that 1s true obedience. In practicing 
meditation, a firm sitting position 1s extremely Important because 1t 1s the real foundation 
for our future cultivation. 

Chi tiết về Kiết già phu tọa—Details of “Padmasana”: 

Hàng Ma Kiết Già —The left leg ¡is over right, the left hand ¡is over the right hand for 
being subduing of demons: Chân trái tréo lên đùi phải. Khi bạn ngồi thiển với chân trái 
đặt lên đùi phải, và chân phải được đặt trên bắp chuối trái. Đó là thế liên hoa tròn đây, 
hay thế Kim cang bảo, hay thế ngồi Bồ Đề. Nếu bạn ngồi thiển trong tư thế này thì bạn 
sẽ chóng được vào định—When you sit down to meditate with your left leg over the right 
thigh, and then take your right leg and put It on top of your left calf. That”s the full-lotus 
posture, or the Jeweled vajra siting position, or the Bodhi position. IÝ you sit in this 
pOoSIftion, 1t`s easy fo enter samadhI. 

Cát Tường Kiết Già—The right leg 1s over left for blessing, the right hand ¡is being placed 
over the left one: Chân phải tréo lên chân trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái. Chân 
trái tréo lên đùi phải. Khi bạn ngôi thiển với chân phải đặt lên đùi trái, và chân trái được 
đặt trên bắp chuối phẩi—When you sit down to meditate with your right leg over the left 
thigh, and then take your left leg and put it on top of your right calf. 

Vị thế thân thể khi ngồi ở thế “Liên Hoa”—Body postures while siting in the 
“Padmasana” position: 

Khi ngồi trong tư thế “Liên Hoa” bạn nên giữ cho thân được thẳng. Không nên ngã ngữa 
về phía sau hay chúi đầu về phía trước. Đừng lắc lư về bên phải hay bên trái. Ngồi thẳng 
nhưng không cứng nhắt như miếng cây hay thanh sắt: When you sit in the “Padmasana” 
position, your body should be held upright. Do not lean backwards or forwards. Do not 
swing to the right or left. Try to sit straipht, but not stiff as a wooden board or as an iron 
bar. 

Khi ngồi, bạn nên để đầu lưỡi chạm bên trong phần trên của miệng. Bằng cách này nước 
miếng sẽ chảy thẳng vào bao tử của bạn: When you sit, you should put the tip of your 
tongue on the roof of your mouth. That way the saliva in your mouth wIll flow directly 
Into your stomach. 

Khi ngồi trong tư thế này, bạn nên thở đều đặn. Bạn nên thở với cùng một nhịp thở trong 
mọi lúc. Thở vào và thổ ra dài hay ngắn là tùy nơi thơi thở của bạn, chứ đừng gò ép: 
When you sit In this position, you want to make your breath even. You should always 
breathe at the speed at all times. Breathe and and breathe out naturally, not to force 
yourself with a long breath-in, or breath-out. 

Khi ngồi trong tư thế này, bạn đừng sợ bị đau. Có lẽ bạn sẽ không cảm thấy đau sau khi 
đã ngôi trên nửa giờ, nhưng khi chân bắt đầu đau, bạn nên kiên nhẫn. Càng đau càng 
kiên nhẫn. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì chẳng bao lâu sau bạn có thể ngồi một giờ, hai giờ, 
hay lâu hơn nữa. Và nếu bạn tiếp tục tu tập từ ngày này qua ngày khác, bạn sẽ đạt được 


đ) 


2214 


trạng thái “khinh an” và cuối cùng bạn sẽ đạt được định lực: When sitting ¡n this position, 
don't be afraid of the pain. Perhaps you can sit for half an hour before the pain starts, but 
when ¡1t does appear you should be patient. The more you feel painful, the more you 
should be patient. If you are patient enouph, sooner or later, you”ll be able to sit for an 
hour, two hours, or even longer. And 1f you continue fo practice sitting meditation In this 
position day In and day out, you will experlence a “sfate of ease” and eventually you will 
obfain the samadhi power. 

Công dụng củ tư thế Kiết Già Phu Tọa—The benefits of the full-lotus sitting posture: Tư 
thế kiết già phu tọa khiến chúng ta dễ dàng nhập định. Từ sự an định nầy giúp chúng ta 
tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, có thể liễu sanh thoát tử và tạo vô lượng 
công đức. Ngay từ lúc mới bắt đầu tu tập tập thiển quán, chúng ta nên luyện tập trong tư 
thế ngồi nầy, phải điều chỉnh thân thể, mắt nhìn xuống, chót mũi, từ mũi nhìn xuống 
miệng, từ miệng nhìn xuống tâm. Đây là một trong những cách hay nhất nhằm chế ngự 
vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở, đừng mau, đừng chậm, hãy thở một cách tự 
nhiên—The full-lotus sitting posture makes 1t easier to enter samadhi. This peace can 
help put an end to birth and death, and generate a limitless of merit and virtue. From the 
beginning, If is necessary to practice this posture when we first begin to meditate. When 
the body has been arranged this way, let our nose contemplate our mouth, and let our 
mouth contemplate our mind. This 1s one of the best methods for controlling our idle 
thinking. Then, make our breath harmonious and balanced, neither hurrned nor 
suppressed; let it be natural. 


(C) Bảy Tư thế của Đúc Tỳ Lô Giá Na—Seven Postures oƒ Vairocana: Theo Lạt Ma 


Khenchen Thrangu, theo Kim cang Thừa, Đại Nhựt có nghĩa là “cái gì chiếu sáng, cái gì 
tạo ra sự rõ ràng.” Vì vậy, Đại Nhựt là tư thế thân hình đang ngồi, tư thế nầy giúp cho 
hành giả phát triển trạng thái thiển định và tạo cho tâm Ổn định, rõ ràng. Tâm có trở nên 
ổn định hay không là dựa vào cái được gọi là luồng gió hoặc những luồng không khí vi 
tế. Có luồng gió thô, đó là hơi thở mà chúng ta hít vào và thở ra. Nhưng cũng có luồng 
gió vi tế liên quan đến sự chuyển động của thân và các tư duy. Thân và tâm liên quan 
chặt chẽ với nhau, vì vậy khi những luồng không khí vi tế nây trở thành yên tĩnh trong 
thân thể, tâm cũng trở nên yên tĩnh. Tạo ra những luồng gió vi tế ổn định nầy, bằng cách 
tiếp tục làm tác động lên những kênh bên trong, mà ngang qua đó các luồng gió chuyển 
động. Nếu những kênh nầy thẳng và ổn định, các luồng gió trở thành ổn định, và sau đó 
tâm sẽ trở nên ổn định. Để tạo cho những kênh nầy thẳng và ổn định, hành giả phải có tư 
thế đúng trong khi thiển tập——According to Lama Khenchen Thrangu in “The Practice of 
Tranquility and Insight”, Vairocana means “what illuminates, what makes clear.” So 
Vairocana 1s the physical posture of sitting that helps one develop a meditative state and 
makes the mind stable and clear. Whether the mind becomes unstable depends on what 
are called the airs or subtle winds. There 1s øross air, which 1s the breath one inhales and 
exhales. But there 1s also a subtle air, which 1s involved with the movements of the body 
and the movemernt of thoughts. Body and mind are closely related, so when these subtle 
alrs become still in the body, the mind also becomes still. One makes these subtle airs 
stable by working on the inner channels through which the airs move. If these channels 
are staight and stable, the subtle airs w1ll become stable, and then the mind will become 


Ù 


2) 
3) 


2215 


stable. To make these channels straight and stable, one must have proper posture during 
meditaftion. 

Giữ cho xương sống thẳng—Keeping the spine straight: Giữ cho xương sống thẳng để 
kênh trung tâm năng lực được thẳng. Năng lực gió hay không khí (vayu) được gọi là 
“năng lực sinh tổn” (prana) chảy vào trong kênh trung tâm. Năng lực sinh tổn tạo cho 
thân thể chúng ta ổn định và vững chắc. Nó cũng được gọi năng lực đất bởi vì nó tạo ra 
sự ốn định và tính nhẫn nại đối với thân thể. Nếu thân thể bị ngã về phía trước trong khi 
thiển, hoặc có khuynh hướng nghiêng sang bên trái, bên phải, hoặc ngã ra đằng sau, bấy 
giờ kênh trung tâm nầy sẽ bị cong và năng lực sinh tổn đang chảy trong nó sẽ bị siết chặt 
lại. Vì vậy, nếu chúng ta giữ xương sống thẳng, năng lực đất sẽ chảy thẳng, và điều nầy 
sẽ dẫn đến sự ổn định và sự chịu đựng lâu dài. Luồng nước thấm qua thân thể và giữ cho 
thân thể được ẩm ướt. Nếu các luồng nước nầy chảy trong kênh trung tâm, chúng sẽ tự 
nhiên được ổn định. Để cho luồng nước chảy vào kênh trung tâm, hành giả phải có đủ 
bảy tư thế của Đức Đại Nhựt Như Lai—Keeping the spine straipht so that the central 
energy channel 1s straight. The life force vayu 1s called “prana” and flows In the central 
channel. Prana makes one”s body stable and firm. It is also called the earth vayu because 
1t gIves sfability and endurance to the body. If the body 1s bent forward In meditation, or 
leaning to the left, right, or backward, then this central channel 1s going to bent and the 
prana flowing within 1t wIll be constricted. Therefore, If one keeps the spine straight, the 
earth vayu wIll flow straight, and this will result in endurance and stability. The water 
flow permeates the body and keeps It moist. If these water flows flow In the central 
channel, they will naturally be stable. In order to cause the water flows to flow 1n the 
central channel, practitioners should have seven postures of Vairocana. 

Đặt vị trí hai bàn tay trong tư thế thiển định: Place the hands in a meditative posture. 

Hai khủy tay hơi giản ra ngoài —Two elbows slightly sticking out: Luông lửa tự nhiên đi 
lên, trong khi luồng nước và đất tự nhiên đi xuống. Để luồng lửa nhập vào kênh trung 
tâm, hành giả phải có tư thế thứ tư—The fire naturally goes upward, while the earth and 
water naturally go downward. For the fire to enter the central channel, practitioner must 
have the fifth posture of Vairocana. 


4) Hạ thấp cằm——Lower the chin slightly: Điều nầy ảnh hưởng về sự ngăn cẩn luồng lửa bốc 


5) 


6) 


lên—This has the effect of preventing the fire from rising upward. 

Hai mắt không nên ngó qua ngó lại—Eyes should be unwavering: Luồng gió được nối 
tiếp với sự chuyển động của thân thể, và hai mắt tự nhiên có sự chuyển động liên minh 
với các luỗng gió nầy. Sự di động của hai mắt sẽ tạo cho tâm dao động. Vì vậy, hành giả 
nên giữ cho hai mắt yên tịnh, tập trung trong khoảng không gian vượt lên chót mũi. Điều 
nầy tạo cho tâm trở nên yên tĩnh và luồng gió nhập vào kênh trung tâm——To introduce 
the air to flow Into the central channel, one”s eyes should be unwavering. The aIr flow 1s 
connected with movement of the body, and the eyes naturally have a great deal of 
movement associated with them. The moving of the eyes will cause the mind to move. So 
one keeps the eyes still, focused on the space beyond the tip of the nose. This will cause 
the mind to become still and the aIr flow to enter the central channel. 

Hai môi để hở tự nhiên—Lips are left to rest naturally: Hai môi để hở thư giãn hoàn toàn 
và tự tự nhiên, lưỡi đang dừng nghỉ chống lại vòm miệng——The lips are left to rest quite 
naturally, with the tongue resting against the palate. 


?) 


2216 


Ngồi với hai chân trong tư thế kim cương—Sit in full lotus position: Để làm cho vững 
mạnh luồng thải ra phía dưới—To stabilize the downward-eliminating flow, one sits with 
one”s legs in the vajra or full lotus position. 


(H) Lục Căn Thanh Tịnh— Six pure ƒaculfies: Trong khi thiền tập, sáu căn luôn thanh tịnh, 


nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy để phát triển sức mạnh vô hạn (như trường hợp Đức 
Phật). Sự phát triển tròn đầy nầy làm cho mắt có thể thấy đươc vạn vật trong Tam thiên 
Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp nhứt, thấy tất cả chúng 
sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như nghiệp lực của từng cá nhân—During 
meditation, the six organs are closed and purified in order to develop their unlimited 
power and Interchange (in the case of Buddha). This full development enables the eye to 
see everything In a great chiliocosm from 1ts highest heaven down to Its lowest hells and 
all the beings past, present, and future with all the karma of each. 


(HI)Nhập Định và Nhập Quán—Entering medifation and compleing the stillness oƒ the 


Ù 


2) 


q) 


mìnd: 

Nhập định bằng thanh tịnh thân, khẩu và ý——To meditate——To enter into meditation by 
tranguilizing the body, mouth and mind—A_ complete stillness of the mind—To enter 
dhyana——To enter Into samadhi (utmost concentration). 

Nhập Quán: Đi vào thiển quán để tự tâm tịch tịnh và tự quán chiếu lý (complete stillness 
of the mind and thought for enlightenment)—To enter into meditaton—Thought and 
study for enlightenmernt In regard to truth. 


(J-3) Xả Thiên 
Recleasing Meditation 


Tổng quan về Xả Thiền— An overview oƒ Releasing meditaton: Khi xã thiền bạn phải 
làm ngược lại tất cả, nghĩa là trước hết phải xả tâm, xả tức, rồi xả thân. Sau mỗi lần 
thiển định mà thấy thân tâm nhẹ nhàng sáng suốt, tức là buổi thực tập đó có kết quả. Khi 
thực tập mà thấy thân tâm có gì khác thường nên hỏi chuyện với thầy hoặc thiện hữu tri 
thức để khỏi lạc vào tà pháp—You must reverse the whole process, that is, you must 
release your mind, then your breathing, and finally your body. Each time you perform the 
meditation session, you should feel at ease; this means that It has produced good effect. 
On the contrary, you must ask your master or good knowing advisors why you do not feel 
good after meditation. 


(II) Chỉ tiết về Xả Thiềên— Details oƒ Releasing meditation: 


Ù 


Xả Tâm—Release the mind: Phải nhớ lại coi mình đang ngôi ở đâu? Thời gian qua mình 
làm gì? Mình có bị tán loạn hay hôn trầm hay không?—You should try to remember 
where you sat, what you did, were you disturbed or drowsy? 


2) 


3) 


Œ) 


2217 


Xả Tức—Releasing the breathing: Mở miệng thở ra vài hơi thật dài cho khí nóng trong 
người giảm bớt và để phục hồi lại trạng thái bình thường—Open your mouth and exhale 
deeply to let out all the heat Inside your body and to recover your normal state. 

Xả Thân—Releasing the body: Từ từ duỗi hai tay, xoa nhẹ lên nhau, rồi áp lên mắt. 
Nhúc nhích nhẹ cổ và lưng. Uốn lưỡi một vài lần và nuốt chút nước miếng. Sau đó lấy 
tay xoa lên hai bắp đùi, rồi tháo lần hai chân ra, xoa hai bắp chuối, hai bàn chân. Khi 
xong nên nhè nhẹ đứng dậy, đi tới đi lui vài vòng sẽ cẩm thấy thân khoan khoái, tâm nhẹ 
nhàng —Slowly stretch out both arms, sliphtly rub both hands and press them on your 
eyes. Stir a little bit your neck and back. Curve your tongue a few times and swallow the 
saliva. Then rub thighs, calves, and feet; extend both legs. After that, slowly stand up and 
walk a few rounds; you will feel at ease. 


(J-4) Kinh Hành 
Walking Meditation 


Tổng quan về Kinh Hành —An overview oƒ Walking meditaion: Pratice of meditation 
while walking (pacing up and down in mindfulness)—Thiển hành (đi tới đi lui trong 
chánh niệm)—Ngoài thời khóa thiển tọa chính thức, hành giả có thể thực hiện thiển 
hành. Bước từng bước thật chậm, hành giả tập trung tâm ý vào từng cử động và cảm thọ 
trong các động tác nhấc chân lên, đi tới và đặt chân xuống. Thực ra, trong tất cả các động 
tác hằng ngày như ngồi, đứng, nằm, nói chuyện, ăn uống hay bất cứ thứ gì, hành giả phải 
cố gắng tỉnh thức từng hành động và biến cố nhỏ nhặt. Bằng cách tập trung tâm ý vào 
các cẩm giác của hơi thở trong khi tọa thiển và vào từng cử động trong khi hành thiền, 
hành giả sẽ nhận thức rõ hơn sự phong phú của từng giây từng phút trong hiện tại. Hơn 
nữa, sự tập trung của hành giả giúp hành giả thoát khỏi cảnh “mộng tưởng hảo huyền” và 
những niệm tưởng đưa đến tâm thái nhiễu loạn. Tâm thức ở trạng thái tỉnh lặng, và hành 
giả hoàn toàn chứng nghiệm từng giây từng phút của đời sống——Apart from formal sitting 
meditation, one can perform walking meditation. Walking very slowly, one concentrate 
on each movement and sensation 1nvolved in lifting, moving, and placing the feet. In fact, 
In all daily actions sifting, standing, lying down, talking, eating or whatever, one tries to 
be aware of each minute action and event. By focusing the mind on the sensation of the 
breath in siting meditation and on each movement in walking meditation, one becomes 
more aware of the richness of the present moment(. In addition, one”s concentration 1s 
removed from the daydreams and barrage of thoughts that feed the disturbing attitudes. 
The mind remains tranquil, and one fully experlences every event in lIfe. 


(I1) Năm lợi ích của việc đi kinh hành— Five benefits oƒ Walking Meditation: Đức Phật dạy 


Ù 


về 5 lợi ích của việc đi kinh hành —The Buddha described five additional, specific 
benefits of walking meditation: 

Người đi kinh hành sẽ có sức chịu đựng bên bỉ cho những cuộc hành trình dài. Đây là 
điều kiện quan trọng vào thời của Đức Phật vì thời bấy giờ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni 
không có phương tiện di chuyển nào khác hơn đôi chân. Là hành giả của thời buổi hôm 


2) 


3) 


4) 


5) 


2218 


nay bạn có thể tự xem mình như các vị Tỳ Kheo, và có thể nghĩ đến lợi ích nầy đơn 
thuần như là tăng cường sức mạnh về thể chất: One who does walking meditation will 
have the stamina to go long Journeys. This 1s Important in the Buddha”s time, when 
Bhiksus and Bhiksunis (monks and nuns), had no means of transportation other than theIr 
feet and legs. As a meditation practitioner today can consider yourself to be Bhiksus, and 
can think of this benefit simply as physical strengthening. 

Trong khi đi kinh hành, hành giả phải làm gấp ba lần sự cố gắng. Cố gắng về thể chất để 
nhấc chân lên và phải có sự cố gắng tinh thần để tỉnh thức vào việc kinh hành. Đây là 
yếu tố chánh tinh tấn trong Bát Thánh Đạo được Đức Phật giảng dạy. Nếu sự cố gắng 
gấp ba này tiếp tục trong suốt sự chuyển động từ nhấc chân lên, đạt chân xuống và di 
chuyển về phía trước thì chẳng những sức mạnh thể chất được tăng cường mà sức bên bỉ 
liên tục của tinh thần cũng sẽ được tăng cường. Điều này rất quan trọng cho lần hành 
thiển sắp tới: During walking meditation, practitioner must triple his effort. Mechanical 
effort is needed to lift the foot and there ¡1s also the menfal effort to be aware of the 
walking movemeit. This 1s the factor of right effort from the Eightfold Noble Path taught 
by the Buddha. If this triple effort continues through the movements of lifting the foot, 
placing 1t down and moving 1t forward, it w1ll strengthen not only the physical strength, 
but also the mental strength. This 1s very 1imporftant for the next meditation session. 

Sự quân bình giữa tọa thiển và kinh hành góp phần làm tốt sức khỏe của hành giả, việc 
này lại giúp hành giả tiến nhanh trong tu tập. Dĩ nhiên là rất khó thực tập tọa thiển lúc 
bạn không có sức khỏe tốt hay lúc bệnh hoạn. Ngồi nhiều quá có thể gây ra sự khó chịu 
về thể chất và có thể đưa tới bệnh hoạn. Nhưng sự thay đổi tư thế và sự di chuyển trong 
khi đi thiển hành có thể phục hoạt các bắp thịt và kích thích sự lưu thông của máu. Điều 
này chẳng những giúp phục hoạt sức mạnh thể chất, mà còn giúp cho hành giả tránh 
được bệnh tật nữa: The balance between sitting and walking meditations contributes to 
good health, which in turn speed up the progress In cultivation. Obviously 1t 1s difficult to 
practice sitting meditation when you don't have good health or when you are sick. Too 
much sitting can cause many physical discomfort and can lead to 1llnesses. But the shift of 
posture and movements of walking meditation revive the muscles and stimulate 
circulation. This does not only help you revive your physical strength, but it also help you 
prevent Illness. 

Thiển hành giúp cho việc tiêu hóa được dễ dàng. Việc tiêu hóa khó khăn sẽ đem lại 
nhiều bực bội khó chịu và có thể là một trở ngại trong việc tu tập. Kinh hành giúp cho 
việc bài tiết được dễ dàng, giảm thiểu được thụy miên và hôn trầm. Sau khi ăn và trước 
khi ngôi thiển, hành giả nên đi kinh hành để tránh buồn ngủ. Đi kinh hành ngay khi thức 
dậy vào buổi sáng là cách rất tốt để thiết lập chánh niệm và tránh được ngủ gật trong 
thời khóa tọa thiển đầu ngày: Walking meditation assists digestion. Improper digestion 
produces a lot of discomfort and thus a hindrance to practice. Walking meditation helps 
keep the bowels clear, minimizing sÌth and torpor. After a meal and before sitting, 
practitioner should do a good walking meditation to prevent drowsiness. Walking as soon 
as one getfs up In the morning 1s also a good way to establish mindfulness and to avoid 
nodding head in the first sitting of the day. 

Kinh hành có thể giúp tạo nên sự định tâm lâu dài. Khi tâm tập trung vào mỗi chuyển 
động trong khi đi kinh hành, thì sự định tâm sẽ trổ nên liên tục, mỗi bước đi tạo nên một 


Œ) 


2219 


căn bản vững chắc cho sự định tâm, và giúp cho tâm giữ được sự tập trung vào để mục từ 
lúc này qua lúc khác, cuối cùng sẽ nhận chân được thực tướng của vạn hữu ở tầng mức 
thâm sâu nhất. Một hành giả không bao giờ chịu đi kinh hành sẽ gặp khó khăn khi tọa 
thiển. Nếu hành giả nào đi kinh hành đều đặn sẽ tự động có chánh niệm và chánh định 
trong thời khóa tọa thiển: Walking meditation can help build durable concentration. As 
the mind works to focus on each movement during the walking session, concentration 
becomes continuous. Every step builds the firm foundation for concentration, and helps 
the mind stay with the obJect from moment to moment, eventually to reveal the true 
nature of reality at the deepest level. A practiioner who never does walking medifation 
wIll have a difficult time getting anywhere when he or she sit down on the sitting 
meditation. But one who 1s diligent in walking meditation wIll automatically carry strong 
mindfulness and firm concenftration 1nto sitting meditation. 


(K) Năm Điều Cần Thiết của Người Tu Thiền 
Fe Necessary Conditions ƒor q Zen pracHfioner 


Tổng quan về Năm Điều Cần Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiền— An overview 
0ƒ Five condifions toward successƒMl achievemenfs {or a Zen pracfifioner: FIve conditions 
to be successful for a Zen practitioner—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, nếu luận xét trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu 
Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều là do hành giả không hiểu giáo lý, 
chẳng khéo trị tâm, để nội ma phát khởi khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu 
giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm 
chi được, và phiển não cũng lần lần bị tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có 
cũng là phần ít. Trái lại người tu Thiển, ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực. 
Bậc Thiền sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều 
kiện trên rất dễ bị ma chướng làm tổn hại—While treading the Way but not yet reborn in 
the Pure Land, the practitioner of Buddha Recitation may also encounter demonic 
obstacles. However, In most cases, this 1s because he does not understand the Dharma 
and 1s not skillful at reining in his mind, letting internal demons or afflictions spring up, 
which, In turn, attract external demons. If he can keep his mind empty and still and recIte 
the Buddhaˆs name, external demons will be powerless and afflicions will gradually 
disappear. Thus, for the Pure Land practitioner, even I1f demonic obstacles do appear, 
they are few in number. Advanced Zen practitioners, on the other hand, face many 
demonic occurrences because they rely only on their own strength and self-power. ÀA Zen 
follower should fulfill the following five conditions to be successful. IÝ a Zen practitiloner 
does not meet these five conditions, he 1s very easily subJect to get harm from demons. 


(II) Chỉ tiết về Năm Điều Cần Thiết Để Thành Công Của Người Tu Thiền—Details oƒ Five 


l) 
2) 


conditions toward successfMl achievements ƒor a Zen practiioner: 
Giới hạnh tinh nghiêm: He should keep the precepts strictly. 
Căn tánh lẹ làng sáng suốt: His nature and roots should be quick and enlightened. 


3) 


4) 
3) 


2220 


Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà, chân, vọng: He should have a clear 
understanding of the Dharma, skillfully distinguishing the correct from the deviant, the 
true from the false. 

Ý chí mạnh mẽ vững bên: He should be firm and stable in his determination. 

Phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiển nhiều năm 
để nhờ sự hướng dẫn: He should be guided by a good advisor, who has a thorough 
understanding of the sutras and many years experience in meditation. 


(L) Đề mục hành thiền 
Subjects ƒor meditaion 
Kasina (p) 


(L-1) Tổng quan về những đề mục hành thiền 
An overview 0ƒ “Kasina ” 


“Kasina” là thuật ngữ Nam Phạn chỉ “lãnh vực toàn diện,” phạm trù của những để mục 
dùng trong thiển Nguyên Thủy như những căn bản đi vào “định.” Lãnh vực được dùng 
làm đối tượng hay thoại đầu trong nhà thiển nhằm giúp cho sự tập trung tinh thần. Tinh 
thần lúc nào cũng chỉ bị một đối tượng xâm chiếm cho tới đại định. Hành giả nhất tâm 
tập trung vào một ngoại vật đặc biệt nào đó như là một hình ảnh chuẩn bị cho tới khi nào 
hành giả nhắm mắt mà để mục vẫn hiện lên, chừng đó hành giả đã đạt được giai đoạn 
đầu của thiển định —“Kasina” ¡is a Pali term for “complete field,” a category of 
meditative obJects used in Theravada meditative tradition as bases for developing the 
ability to enter into meditative absorptions (Jhana or dhyana). Total field served as 
objects of meditation as supports for concentration of the mind. The mind 1s exclusively 
and with complete clarity filled with this obJect until reaching samadhi. The meditator 
concentrates one-pointedly on a particular external obJects as the preparatory Image 
(parikamma-nimitfta) until 1t appears even when the eyes are closed, at which point It 1s 
called an “acquired image” (uggaha-nimitta). When one 1s able to concentrate single- 
mindedly on the meditative obJect, one enters Into the first jhana. 


(L-2) Chỉ Tiết về Những Đề Mục Hành Thiền 
Defails oƒ “Kasina ” 


(L-2-A) Những Đề Mục Hành Thiền Tổng Quát 
General Kasinas 
See Chapter 6]. 


2221 


(L-2-B) Những Đề Mục Hành Thiền Khác 
Other Kasinas 


(D Bốn Đối Tượng Thích Hợp Cho Việc Tập Trung Tư Tưởng: Theo Những Hạt Ngọc Trí 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Tuệ Phật Giáo của Hòa Thượng Dhammananda, trong Thiển Phật Giáo có bốn mươi đối 
tượng thích hợp mà bạn có thể phát triển tập trung; tuy nhiên, ngài đã để nghị bốn đối 
tượng sau đây—According to The Gems of Buddhism Wisdom written by Most 
Venerable Dhammananda, in Buddhist meditation there are forty obJects of medifation 
that you can use to develop concentration; however, he recommended the following four 
obJects: 

Đối tượng phải trung tính; nếu nó gợi lên bất cứ cảm nghĩ mạnh mẽ về tham, sân, vân 
vân, bạn không thể làm tâm bình tĩnh mà còn bị bồn chỗn và khích động: The object 
must be neutral; 1f it evokes any strong feelings of lust, hate, etc., then you cannot calm 
your mind but will only make 1t restless and agitated. 

Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài. Đối tượng ở trong là bên trong bạn. Thí dụ đối 
tượng ở trong như hơi thở, lòng từ ái, từ bi vân vân. Đối tượng bên ngoài có nghĩa là đối 
tượng ở bên ngoài bạn như hình Đức Phật, một đóa hoa, ngọn núi, vòng ánh sáng, một 
ngọn lửa của ngọn nến vân vân: The object can be either internal or external: An internal 
1s Inside you. Examples of Internal objJects are breathing, loving-kindness, compassion, 
etc. An external obJect means an obJect that 1s outside of you. Examples of external 
obJects are an Iimaøe of the Buddha, a flower, a mountain, a circle of light, a circle of 
light, a candle flame, etc. 

Đối tượng phải vừa ý, tâm có thể chấp nhận được; nếu tâm luôn bác bỏ đối tượng, sự tập 
trung sẽ bị yếu đi: The object must be pleasing and acceptable to the mind; ¡f the mind 
constantly reJects the obJect, the concentration will be weak. 

Nhớ rằng đối tượng có lúc thích hợp với bạn nhưng rất có thể không được tâm chấp nhận 
vào lúc khác. Thí dụ, sau một cơn thịnh nộ, rất khó khăn cho bạn sử dụng lòng từ ái như 
một đối tượng để tập trung. Vào những lúc như thế, cảm xúc nóng giận tự nó có thể dùng 
là đối tượng tốt để tập trung: Remember that the object that suits you at one time may not 
be acceptable to the mind at another time. For example, after an outburst of anger, If 1s 
difficult to use loving-kindness as an obJect of your concenfration. At such time, the 
emotion of anger Itself might serve as a better obJect of concentration. 


(H) Quán ngũ đại— Meditation on the five elemenfs: Contemplation on the five elements— 


D 


2) 


Quán về năm yếu tố đất, nước, lửa, gió, và hư không, với hình thức và màu sắc của từng 
thứ—A meditation of the esoteric school on the five elements, earth, water, fire, air and 
space with their germ-words, their forms, and theIr colors. 

Địa (đất) tương ứng với hình Vuông và màu Vàng: The Earth corresponds to Square and 
Yellow. 

Thủy (nước) tương ứng với hình Tròn và màu Trắng: Water corresponds to Round and 
White color. 


3) 
4) 


5) 


2222 


Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và màu Đỏ: Fire corresponds to Triangular and 
Red color. 

Phong (g1ó) tương ứng với Bán Nguyệt và màu Đen: Wind or aIr corresponds to Half- 
moon and Black color. 

Hư Không tương ứng với hình Tròn và màu Xanh da trời: Space corresponds to Spherical 
shape and Blue color. 


(HI)Thất Pháp Bất Tịnh Quán— Seven types gƒ medifation on mpurify: Theo Hòa Thượng 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, hành giả tu tịnh độ muốn 
quyết định được sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu hạnh yễm ly bằng 
cách quán bảy pháp bất tịnh. Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu 
thường quán sát bẩy điều bất tịnh nầy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng 
xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục lần lần tiêu giảm——According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in the Pure Land Buddhism, ¡if a Pure Land practitioner 
wishes to be assured of rebirth, he or she should perfect the practice of disgust of the five 
desires by engaging in the seven types of meditation on Impurity. Qur own bodies being 
1mpure, the bodies of others are likewise. lÝ we constantly medifate on these seven 
1mpurifiles, we will gradually develop disgust toward those male and female forms which 
ordinary people Judge handsome and beautiful. Thus the flames of lust will gradually 
diminish. 

Chúng tử bất tịnh— The impure seed: Thân nầy do nơi nghiệp dâm dục, từ hạt giống tham 
ái mà sanh—This body 1s born from the karma of lust and attachment. 

Thọ sanh bất tịnh— The impure birth: Mầm sanh khởi của bản thân do một điểm tỉnh 
huyết của cha mẹ hòa hợp trong khi gần gủi— The fetus ¡is a combination of fatherˆs 
sperm and mother”s egg In sexual intercourse. 

Trụ xứ bất tịnh— The ƒetus in impure: Thai thân ở trong tử cung nhơ nhớp, nằm dưới ruột 
non, trên ruột già —The fetus In Iimpure, dirty area of the womb, under the small 
1ntestines and above the large Intestines. 

Thực đạm bất tịnh—As a ƒetus, the body drinks the mother`s blood: Khi còn ở trong thai, 
huyễn thân lại thọ dụng huyết phần của người mẹ. 

Sơ sanh bất tịnh— Once ready to be born, the ƒetus emerges from the womb with pus and 
blood gushing forth and ƒoul odors in profusion: Khi đã đủ tháng ngày, thai thân đầu 
hướng về sản môn, ra khỏi mình người mẹ cùng một lúc với máu mủ, sự hôi nhơ dẫy đầy. 
Cử thể bất tịnh— Inside a thin layer oƒ skin, the body contains nothing but ƒlesh, bones, 
blood, sputum, urine, and stool, efc.: Trong lớp da ngoài che đậy thân nầy là tất cả sự hôi 
nhơ của các chất, thịt, xương, máu, đàm, đại, tiểu, vân vân. 

Cứu cánh bất tịnh—After death, the body swelling up and rotting away, with flesh and 
bones disarray, ƒeeding ƒeelers and crows: Đến khi chết rồi, thân nầy là một đống thịt 
sình thúi rã rời, mặc cho giòi tửa bò lan hoặc quạ diều tha mổ. 


(IV)Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng: Những tập luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống 


như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực 
hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là 
Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


2223 


hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức và Ngài Huyền Trang đưa vào Trung Quốc 
thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, nhà chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn 
Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du 
Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập trung tư tưởng—The practices of the Yogin 
are actually similar to those of the Yogacara School of Buddhism. “Yogacara” means 
“the practice of self-concentration” and has several things in common with the Yoga 
philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist idealism taught by Asanga, sytematized by 
his brother Vasubandhu as the Theory of Mere Ideation (ViJnaptimatrata), and introduced 
to China by Hsuan-Tsang as the Dharmalaksana (Fa-Hsiang) School. According to I- 
Ching, a famous traveler In India, it was one of the only two Mahayana School in India 
(Madhyamika and Yogacara). According to the Yogacara Bhumi Sastra, there are eight 
factors of Yoga abstraction or concentration. 

Chế Giới: Yama (skt)——Restraint. 

Nội Chế: Niyama (skt——Minor restraint. 

Tọa Pháp: Asana (skÐ—Sitting. 

Số Tức (quán hơi thở): Pranayama (skt)—Restraint of breaths. 

Chế Cảm: Pratyahara (skt)—Withdrawal of senses. 

Tổng Trì: Dharana (skt)—Retention of mind. 

Tĩnh Lự: Dhyana (skt)——Concentration of mind. 

Đẳng Trì (tập trung tư tưởng): Samadhi (skt)——Concentration of thought. 


(V) Cửu Tưởng Quán —Nine types 0ƒ meditation on corpse: Nivasamjna (skt—Chín loại 


thiển quán về thân thể giúp ta thoát được luyến ái về thân—Nine types of meditation on 
corpse which helps free us from attachment to the human body—See Chapter 61 (B) and 
(€). 


(VDMười đề mục trong thiền định theo Phật Giáo Nguyên Thủy— There are ten kasinas in 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


Theravada Buddhism: 

Đất: The Earth Kasina. 

Nước: The Water Kasina. 

Lửa: The Fire Kasina. 

G"ó: The Wind (air) Kasina. 

Màu Xanh lam: The Blue Kasina. 

Màu vàng: The Yellow Kasina. 

Màu đỏ: The Red Kasina. 

Màu trắng: The White Kasina. 

Không gian: Akasha——The Space Kasina. 


10) Ý thức (rong VỊ Diệu Pháp là “Ánh Sáng”): The Consciousness Kasina (n the 


Abhidharma, the Light Kasina). 


(VI) Bốn Mươi Đề Mục Hành Thiền— Forty meditation subjecfs: Theo Vì Diệu Pháp, có 


bốn mươi để mục hành thiển—According to The Abhidharma, there are forty meditation 
subJects. 


2224 


1-10)Ten kasinas: Kasina (p)—Thập Đại—Lãnh vực được dùng làm đối tượng hay thoại đầu 
trong nhà thiển nhằm giúp cho sự tập trung tinh thần. Tĩnh thần lúc nào cũng chỉ bị một 
đối tượng xâm chiếm cho tới đại định. Có mười lãnh vực trong thiển định —Total field 
served as objects of meditation as supports for concentration of the mind. The mind 1s 
exclusively and with complete clarity filled with this obJect until reaching samadhi. There 
are ten kasinas: See Chapter 60 (L-2-B) (VŨ). 

11-20)Ten Asubha (p): Mười Đề Mục về Bất Tịnh —Ten kinds of foulness—Theo Vi Diệu 
Pháp, có mười loại tử thi, bất tịnh, hay mười giai đoạn tan hoại của tử thi. Đây là những 
đề mục hành thiển được để nghị cho những người ham mê sắc dục—According to The 
Abhidharma, there are ten kinds of foulness, Impurities, or corpses 1n different stages Of 
decay. This set of meditation subJects 1s especially recommended for removing sensual 





lust. 

11) Tử thi sình: Uddhumataka (p)—A bloated corpse. 

12) Tử thi đã đổi màu: Vinilaka (p)—A livid or discoloured corpse. 

13) Tử thi đã tan rã chảy nước: Vipubhaka (p)—A festering corpse. 

14) Tử thi bị đứt ha: Vicchiddaka (p)—A_ dismembered or dissected corpse. 

15) Tử thi bị đục khoét: Vikkhayitaka (p)—An eaten corpse. 

16) Tử thi bị văng vụn ra thành từng mảnh: Vikkhittaka (p)——A scattered-in-pieces corpse. 

17) Tử thi rã rời vung vảy tản mác: Hata-vikkhittaka (p)—A mutilated and scattered-in- 
pIeces corpse. 

18) Tử thi đẩm đầy máu: Lohitaka (p)—A bloody corpse. 

19) Tử thi bị dòi tửa đục tan: Pulavaka (p)—A_ worm-infested corpse. 

20) Bộ xương: Atthika (p)—A skeleton. 

21-30)Mười Đề Mục Suy Niệm: Anussati (p)—Ten recollections. 

21) Niệm Phật: Buddhanussati (p)—Suy niệm về Đức Phật—The recollection of the Buddha. 

22) Niệm Pháp: Dhammanussati (p)—Suy niệm về giáo pháp —The recollection of the 
Dharma. 

23) Niệm Tăng: Sanghanussati (p)—Suy niệm về Tăng——The recollection of the Sangha. 

24) Niệm Giới: Silanussati (p)—Suy niệm về Giới Luật. Tỉnh thức về việc tu hành trì giữ giới 
luật The recollection of Morality—The practice of mindfully recollecting the special 
qualities of virtuous conduct. 

25) Niệm Thí: Caganussati (p)—Suy niệm về Tâm Bố Thí. Tỉnh thức về việc tu hành hạnh 
bố thí —The recollection of generosity—Which involves mindful reflection on the special 
qualities of generOSIty. 

26) Niệm Thiên: Devatanussati (p)—Suy niệm về chư Thiên—Thực tập bằng cách suy niệm 
như vầy: “Chư Thiên được sanh ra trong những trạng thái siêu việt vì họ có những phẩm 
hạnh tín, giới, bố thí, và trí huệ. Ta cũng có những phẩm hạnh ấy.” Đề mục hành thiển 
nầy là để mục tu thiển tỉnh thức về những phẩm hạnh đặc biệt với sự chứng kiến của chư 
Thiên—The recollection of the devas—The recollection of the devas, practised by 
mindfully considering: “The deities are born In such exalted states on account of theIr 
faith, morality, learning, øgenerosity, and wisdom. Ï too possess these same qualities.” 
Thịs meditation subJect 1s a term for mindfulness with the special qualities of one”s own 
faith, etc., as 1ts obJects and with the devas standing as witnesses. 


2225 


27) Niệm Lạc: Upasamanussati (p)—Suy niệm về trạng thái thanh bình an lạc. Quán chiếu 
về sự an lạc của Niết Bàn —The recollection of peace—The contemplation on the 
peaceful attributes of Nibbana. 

28) Niệm Tử: Marananussati (p)—Suy niệm về sự chết. Quán tưởng về cái chết là chắc 
chắn, cái chết đến bất ngờ, và khi chết người ta phải bổ hết mọi thứ—The recollection of 
death—The contemplation on the fact that one”s own death 1s absolutely certain, that the 
arrival of death Is utterly uncertain, and that when death comes one must relinguish 
everything. 

29) Niệm Thân: Kayagatasati (p)—Suy niệm hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 phần 
của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, vân vân—Mindfulness occupied 
with the body——The contemplation of the thirty-two repulsive parts of the body, haIr of 
the head, hairs of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, ©tfc.. 

30) Niệm Tức: Anapanasati (p)—Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức về cảm giác xúc chạm của 
những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi trên khi không khí ập đến lúc ta thở vào thở ra— 
Mindfulness of breathing——The attentiveness to the touch sensation of in-breath and out- 
breath In the vicinity of the nostrils or upper lip, whether the air 1s felt striking as one 
breathes in and out. 

31-349)Tứ Vô Lượng Tâm—Four i1llimiables: See Tứ Vô Lượng Tâm (Four Four 
Immeasureable minds) in Chapter 22. 

35) Một Để Mục Quán Tưởng—One perception: Sanna (p)—Một để mục về tri giác— 
Contemplation on one-pointedness—Nhất điểm quán—Theo Vi Diệu Pháp, đây là quán 
tưởng về tánh cách không trong sạch của thức ăn, hay sự ghê tởm của vật thực— 
According to The Abhidharma, this 1s the one perception of loadsomeness of materlal 
food (ahare patikkulasanna). 

36) Một Để Mục Phân Tách One Analysis: One analysis or the analysis of the four 
elements—Phân tách về tứ đại—See Tứ Đại (Four great elements) in Chapter 41. 

37-40)Bốn Đề Mục về Thiền Vô Sắc—Four subjects on the immaterial states: See Tứ Thiền 
Vô Sắc (Four formless Heavens) in Chapter 169. 


(VIII)Năm mươi đề mục hành thiền (Ngũ Thập Pháp)— FỰữfty subjects for meditation: 
Năm mươi pháp hành thiển trong Đại Phẩm Bát Nhã—Fify modes of meditation 
mentioned in the Maha-Prajna: 
01-03)(3) Tam Tam Muội: Three kinds of Samadhi—See Tam Tam Muội in Chapter 59. 
04-07)(4) Tứ Thiển——Four foundations of meditation—See Tứ Niệm Xứ in Chapter 118. 
08-11)(4) Tứ Vô Lượng Tâm: Four Immeasurable Minds—See Tứ Vô Lượng Tâm Ch. 22. 
12-15)(4) Tứ Vô Sắc Định: Four balanced states which transcend the world of matter—See 
Tứ Vô Sắc Định Ch. 169 
16-23)(8) Tám Bội Xả: Eight liberations—See Bát Giải Thoát Tam Muội in Chapter 62. 
24-31)(8) Bát Thắng Xứ: Eight victorious stages or degrees—See Bát Thắng Xứ in (K) (14) 
and Bát Giải Thoát in Chapter 62 (E). 
32-40)(9) Cửu Thứ Đệ Định: Samadhi of the nine degrees. 
41-50)(10) Thập Nhứt Thiết Xứ: Ten kinds of universal dhyana. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


2226 


(M) Cách kiểm soát tri giác 
về những đối tượng khác nhau trong thiên định 
Fields (meditation exercises) 0ƒ mastery the sphere 0ƒ the seIses 


0ƒ perception in relafion to various objecfs 
Abhibhavayatana (skt)—Abhibhaydtana (p). 


Luôn biết về những hình thức của thân thể với những hình thức giới hạn của thế giới bên 
ngoài như đẹp xấu giúp cho người tu tập làm chủ được những ham thích về hình tướng 
của mình: Perception of forms in relation to one”s own body and of limited forms ¡n the 
external world such as beautiful or ugly, which helps the cultivator to conquer attachment 
to forms. 

Luôn biết về những hình thức của thân thể với những hình thức không giới hạn của thế 
giới bên ngoài, cũng nhằm giúp cho người tu tập làm chủ được sự ham thích hình tướng 
của mình: Perception of forms in relation to the body and of unlimited external forms 
which also helps the cultivator to conquer attachment to forms. 

Luôn biết không có những hình thức của thân thể với những hình thức giới hạn của thế 
giới bên ngoài, điều nầy giúp tăng cường định lực của người tu tập: Perception of no 
forms in relation to one”s own body and limited external forms which help increasing or 
strengthening the cultivatorˆs concentration ability. 

Luôn biết không có những hình thức của thân thể với những hình thức không hạn chế của 
thế giới bên ngoài, điều nầy cũng giúp tăng cường định lực của người tu tập: Perception 
of no forms In relation to one”s own body and unlimited external forms, which also helps 
strengthening the cultivatorˆs concentration ability. 

Từ giai đoạn năm đến tám, người tu tập không không còn lưu ý đến những hình thức của 
thân thể, nhưng vẫn còn biết về những hình thức mang những màu xanh, vàng, đỏ, trắng. 
Những thực tập nầy giúp người tu tập khống chế những ham muốn về cái đẹp bên ngoài: 
From the fifth stage to the eighth stage, the cultivator perceives no forms In relation to 
one”s own body, but externally blue, yellow, red, and white forms are still perceived. 
These practices will help the cultivator restraining attachmernt to beauty. 


(N) Thiền và Công Án 
Zen and Koans 


(L Tổng quan về Công Án—An overview oƒ “Koans ”: 


Ù 


“Koan” có nghĩa là “Công án”, là một từ ngữ Nhật Bản chỉ “những trường hợp ẩn ngữ,” 
mà chủ ý không thể nhận biết bằng khái niệm hay phân tích bằng suy nghĩ được. Công 
án được để ra cho người học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực độ, và giải đáp của 
nó đòi hỏi hành giả phảẩi trực nhận thực chất của vạn hữu. Công án được dùng trong 
Thiển, đặc biệt là trong các Thiền phái Lâm Tế—“Koan” ¡is a Japanese term for 
enipmatic or problem cases whose purport cannot be discerned by conceptual and 
analytical thinking. The koan 1s given to the student first of all to bring about a highly 


2) 


2227 


wroupht-up state of consciousness, and 1ts solution requires that practitioners directly and 
Intuitively perceive the true nature of reality. They are commonly used in Zen, especially 
1n Lin-Chi Zen sects. 

Công án là một để tài cho các đệ tử suy nghĩ và quán chiếu trong thiển quán trong các 
thiển đường phái Lâm Tế. Lúc đầu, công án là một “yết thị công khai,” có nghĩa là “có 
trước về mặt công lý.” Về sau nầy công án được nhà Thiển xử dụng một cách có hệ 
thống như những phương tiện đào tạo từ khoảng giữa thế kỷ thứ mười bằng cách tránh tất 
cả những lời giải thích duy lý. Công án cho phép đệ tử thấy rõ những giới hạn của trí tuệ 
và buộc phải vượt lên những giới hạn ấy bằng trực giác chứ không bằng duy lý, là thứ 
đưa anh ta vào một vũ trụ nằm bên ngoài mọi mâu thuẫn và mọi tư tưởng nhị nguyên. Sự 
phát khởi nầy cho phép người đệ tử trình bày với thầy một cách tự phát và không cần tới 
sự giúp đở từ bên ngoài —Something to be pondered on during meditation by novices in 
Zen monasteries of the Lin-Chi school. Problems set by Zen masters, upon which thought 
1S concentrated as a means to attain Inner unity and illumination. Originally, koan means 
“public notice,” means a legal case constituting a precedent. Later, koans have been used 
1n Zen as a systematic means of training since around the middle of the tenth century. 
Since the koan eludes solutions by means of discursive understanding, it makes clear to 
the student the limitations of thought and eventually forces him to transcend 1t in an 
Iintuitive leap (not by speaking or discussion), which takes him 1nto a world beyond logical 
confradictions and dualistic modes of thought. On the basis of this experience, the student 
can demonstrate his own solution of the koan to the master In a spontaneous and without 
T€COUurse fo preconceived notIons. 


(I) Nghĩa của “Công án ”— The meanings oƒ “Koan ”: “Koan” là thuật ngữ Nhật Bản, có 


nghĩa là một thứ vấn đề mà vị thầy để ra cho người đệ tử giải quyết. Tuy nhiên, “vấn để” 
không phải là chữ đúng vì không có từ Anh ngữ nào tương đương với từ này. Theo từ ngữ 
Nhật Bản, “Ko” nguyên nghĩa là “công,” và “án” là “một văn kiện.” Nhưng “một văn 
kiện” thì không ăn nhập gì với Thiền cả. Cái “văn kiện” Thiển là cái “văn kiện” mà mỗi 
người chúng ta đem theo đến thế giới này khi mình sanh ra và cố đọc ra trước khi mình 
chết đi. Theo truyền thuyết Đại Thừa, người ta bảo Đức Phật đã thốt ra một câu sau đây 
khi Ngài ra khỏi thân thể của bà mẹ: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.” Đó là 
văn kiện của Đức Phật để lại cho chúng ta đọc, và những ai đọc được nó tức là những đệ 
tử nhà Thiển vậy. Tuy nhiên, không có gì bí ẩn trong câu nói này, vì tất cả nó khai mở 
hay “công khai” trước chúng ta, trước mỗi người chúng ta; và đối với những ai có mắt để 
thấy lời thố lộ ấy chẳng để ra khó khăn nào cả. Nếu có một ý nghĩa ẩn dấu nào trong nó, 
là ở phía chúng ta chứ không phải từ “văn kiện.” Công án ở trong chúng ta, và Thiển sư 
chẳng làm gì khác hơn là chỉ nó ra cho chúng ta thấy rõ hơn trước. Khi công án được đem 
ra khỏi vô thức vào phạm vi của ý thức, thì chúng ta nói là chúng ta hiểu nó. Để thực 
hiện sự thức tỉnh này, công án đôi khi mang hình thức biện chứng nhưng thường thì, ít ra 
là một cách biểu hiện bên ngoài, nó mang một hình thức hoàn toàn phi lý—“Koan” is 
OorIginated from Japanese language, which means a kind of problem, which 1s given the 
master to his disciples to solve. “Problem” 1s not a good term, however, for there Is no 
other equivalent term for such term In English. According to Japanese term, “Ko” literally 
means “public” and “an” 1s “a document.” But “a public document” has nothing to do with 


2228 


Zen. The Zen “documentf” 1s the one each one of us brings along to this world at his birth 
and tries to decipher before he passes away. According to Mahayana legend, the Buddha 
1s said to have made the following utterance when he came out of his mother”s body: 
“Heaven above, earth below, I alone am the most honored one.” This was Buddha”s 
“document” bequeathed to us to read, and those who read it successfully are the 
followers of Zen. There 1s, however, no secrecy 1n this, as 1 1s all open or “public” to us, 
{o everyone of us; and to those who have an eye to see the utferance It presents no 
difficulty. If there 1s any hidden meaning 1n 1t at all, 1t 1s our side and not In “the 
documernt.” The koan 1s within ourselves, and what the Zen master does 1s no more than 
{o point 1t out for us so that we can see It more plainly than before. When the koan 1s 
brought out of the unconscious to the field of consciousness, 1t 1s said to have been 
understood by us. To effect this awakening, the koan sometimes takes a dialectical form 
but frequently assumes, superficially at least, an entirely nonsensical form. 


(HI)Đặc tính của “Công án ?”— Characteristics 0ƒ “Koan ”: 


l) 


2) 


4 


Công án được đề ra cho người học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực độ: The koan 
IS øIven fo the student first of all to bring about a highly wrought-up state of 
COnSCIOuSness. 

Công án được hình thành từ các cuộc vấn đáp giữa thầy trò ngày xưa, từ những đoạn văn 
trong các bài thuyết pháp hay các bài giảng của các vị thầy, hoặc từ những câu kinh và 
các lời dạy khác: Koans are constructed from the questions of disciples together with 
responses from their masters, from portions of the masters` sermons or discourses, from 
lines of the sutras, and from other teachings. What are they? 

Một trường hợp thiết lập một tiền lệ hợp pháp: A case which established a legal 
preceder. 

Sự thể hiện của Pháp, đó là hiện thực của vũ trụ: The concrete manifestation of Dharma, 
that 1s reality or the Universe 1(self. 

Một câu chuyện thể hiện những nguyên tắc căn bản của Phật Pháp: A story which 
manifests the universal principles of the Buddha-Dharma. 

Trong nhà Thiền, công án là một định thức, bằng ngôn ngữ đánh lừa, chỉ thẳng chân lý 
tối hậu. Công án không thể được giải đáp bằng cách sử dụng lý luận hợp lý, mà chỉ bằng 
cách làm tâm giác ngộ đến một mức sâu hơn, cũng như vượt qua lý trí biện biệt: In Zen a 
koan 1s a formulation, in baffling language, pointing to the ultimate truth. Koans cannot 
be solved by recourse to logical reasoning, but only by awakening a deeper level of the 
mind beyond the discursive intellect. 

Công án là một để mục triết lý do một vị Thiển sư đưa cho một vị Thiển sinh mới nhập 
môn để quán tưởng. Đây là một phương pháp thông thường trong nhà Thiển nhằm giúp 
các Thiền sinh mới giảm bớt sự chấp trước: Koan ¡s a philosophical topic given to a Zen 
student for contemplation by the Zen master. This is a common method in Zen which 
helps the novice Zen students lessen his attachments. 


(IV)Nguồn gốc của “Công án ”—The origin oƒ “Koan”: Phương pháp nghiên cứu Thiển 


theo công án ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ 12 với các Thiển sư đời nhà Tống, như ngài 
Ngũ tổ Pháp Diễn, Viên Ngộ Khắc Cần, và Đại Huệ Tông Cảo. Nhưng sự hệ thống hóa 


2229 


của nó xảy ra ở Nhật Bản ngay sau sự du nhập của Thiển vào thế kỷ thứ 13. Lúc đầu 
công án được phân loại với 3 tiêu để: trực giác Bát Nhã, hoạt động, và cứu cánh. Sau 
này, vào thế kỷ thứ 17 thì Bạch Ẩn và các đồ đệ làm lớn thêm thành năm hay sáu tiêu 
đề, nhưng cốt lõi ba tiêu để cũ vẫn còn có giá trị. Tuy nhiên, từ khi biểu thức hoàn thành, 
tất cả hành giả thuộc tông Lâm Tế ngày nay đều nghiên cứu Thiển theo nó, và việc 
nghiên cứu không nhiều thì ít bị đóng khuôn đến mức đã có dấu hiệu suy đồi. Những thí 
dụ tiêu biểu và cổ điển đã được ngài Phật Quang Quốc Sư ở Trung Hoa và Bạch Ấn ở 
Nhật Bản cho những hành giả Lối nhận thức Thiển bởi những người thuộc hệ thống 
không dùng công án được đại diện, theo tài liệu mà chúng ta có được bởi Lâm Tế ở 
Trung Hoa và bởi Bankei ở Nhật Bản—The koan method of studying Zen sfarted in 
China in the twelfth century with the Sung masters, such as Goso Hoyen (died in 1104), 
Yengo Kokugon (1063-1135), and Daiye Soko (1089-1163). But Its systematization took 
place in Japan soon after the introduction of Zen ¡in the thirteenth century. In the 
beginning the koan was classified under three headings: praJna-intuitional (richi), actional 
(kikwan), and the ulimate (koJo). Later, In the seventeenth century, Hakuimn and his 
followers amplified them Into five or six, but in essence the older three still hold good. 
Since, however, the schema was completed, all the Zen students belonging to the Rinzal 
school nowadays study Zen after 1, and the study 1s more or less stereotyped and to that 
extent shows signs of deterioration. The typical and classical examples of the koan 
students are supplied by Bukko Kokushi (1226-1286) in China and by Hakuin (1685-1768) 
in Japan. The approach to Zen by those of non-koan system 1s exemplified, as far as we 
have the record, by Rinzai (died in 867) in China and by Bankel (1622-1693) in Japan. 


(V) Công án là một cái gì đó cho các đệ tử suy nghĩ và quán chiếu trong thiền quán trong 
các thiền đường phái Lâm Tế —Something to be pondered on during meditaion by 
novices in Zen monasteries 0ƒ the Lin-Chỉ school: Lúc đầu, công án là một “yết thị công 
khai,” có nghĩa là “có trước về mặt công lý.” Về sau nầy công án được nhà Thiển xử 
dụng một cách có hệ thống như những phương tiện đào tạo từ khoảng giữa thế kỷ thứ 
mười bằng cách tránh tất cả những lời giải thích duy lý. Công án cho phép đệ tử thấy rõ 
những giới hạn của trí tuệ và buộc phải vượt lên những giới hạn ấy bằng trực giác chứ 
không bằng duy lý, là thứ đưa anh ta vào một vũ trụ nằm bên ngoài mọi mâu thuẫn và 
mọi tư tưởng nhị nguyên. Sự phát khởi nầy cho phép người đệ tử trình bày với thầy một 
cách tự phát và không cần tới sự giúp đở từ bên ngoài —Problems set by Zen masters, 
upon which thought 1s concentrated as a means to attain Iinner unity and 1llumination. 
Originally, koan means “public notice,” means a legal case constituting a precedent. 
Later, koans have been used in Zen as a systematic means of training since around the 
middle of the tenth century. Since the koan eludes solutions by means of discursive 
understanding, 1t makes clear to the student the limitatlons of thought and eventually 
forces him to transcend 1t In an intuitive leap (not by speaking or discussion), which takes 
him into a world beyond logical contradictions and dualistic modes of thought. Ôn the 
basis of this experience, the student can demonstrate his own solution of the koan to the 
masfter In a spontaneous and without recourse to preconceived notIons. 


2230 


(VDCông án được Lâm Tế xử dụng— “Koans ” used by Lin-Chỉ: Nhằm giúp cho cái ngã tỉnh 
thức và chứng nghiệm “Phật tánh,” mà ngài Lâm Tế gọi là “Vô vị chân nhân,” nghĩa là 
trọn vẹn là mình và chân thực biết mình, trong các Thiên sư, nhất là các Thiền sư thuộc 
phái Lâm Tế, mới có sự sử dụng cái mà tiếng Nhật gọi là “koan.” Đó là một phát triển 
đặc biệt của các thế kỷ 11 và 12, khi Thiển được hết sức ưa chuộng và phổ biến rộng rãi 
khắp Trung Hoa, thu hút cả nhiều người không còn tìm đến vì một nhu cầu hiện sinh 
thúc bách nào cả. Những vị thầy thời trước có lẽ hẳn đã phản ứng với cái lãnh đạm và lơ 
là bể ngoài như Bồ Đề Đạt Ma. Tuy nhiên, những vị thầy sau này, thành thật và bi mẫn 
muốn giúp tất cả những kẻ tìm kiếm, giờ đây bắt đầu chính họ thiết lập mối liên hệ với 
những người đến tìm bằng một công án. Vị thiển sư đời Tống đầu tiên sử dụng công án 
có phần hệ thống là Tông Cảo Đại Huệ (thế kỷ thứ 12), trong một dịp, đã nói như sau: 
“Chúng ta sinh ra từ đâu? chúng ta đi về đâu? Kẻ nào biết cái từ đâu đến và đi về đâu 
này là kẻ mà chúng ta có thể thực sự gọi là một Phật tử. Như ai là cái kẻ trải qua sinh tử 
này? Lại nữa, ai là cái kẻ chẳng biết gì về cái từ đâu đến và đi về đâu của đời sống này? 
Ai là cái kẻ đột nhiên ý thức được cái từ đâu đến và đi về đâu của đời sống? Lại nữa ai 
là cái kẻ đối mặt với công án này, không thể giữ đôi mắt mình định, và vì hắn không 
lãnh hội nổi nó, thấy cả ruột gan mình đảo lộn như nuốt phải một hòn lửa không dễ dàng 
phung ra được. nếu ông muốn biết cái kẻ này là ai, lãnh hội hắn ở cái chỗ mà mình 
không thể đem hắn vào khuôn khổ của lý trí. Khi ông đã lãnh hội được hắn như thế, ông 
hẳn biết rằng rốt cuộc hắn là kẻ vượt qua sự can thiệp của sanh tử.” Mục tiêu tối hậu vẫn 
giữ nguyên như vậy: biết và lãnh hội xem ta là ai bên kia cái “khuôn khổ của lý trí,” 
nghĩa là bên kia cái cơ cấu chủ thể-khách thể của trí năng. Hướng về cứu cánh này của 
công án, một thứ câu hỏi, vấn đề, thách thức, hay đòi hỏi để ra bởi và do sáng kiến của 
vị thầy, có ý định thỏa mãn hai tách dụng: thứ nhất là thâm nhập vào những miền sâu và 
kích thích tận căn nguồn nó mối ưu tâm nền tảng chôn sâu hay giả dối che đậy của bản 
ngã trong ngã thức. Thứ hai là trong khi khích động mối hoài mong căn bản này và cuộc 
tìm kiếm nó, giữ cho chúng được bén rễ và chỉ đạo một cách thích đáng. Vì chỉ khởi dậy 
chúng thôi cũng không đủ. Mà còn phải chỉ đạo và hơn nữa nuôi dưỡng chúng một cách 
cẩn mật ngõ hầu tránh nhiều cạm bẫy giả dối và ảo tưởng trong ấy chúng có thể bị giảm 
thiểu hay đi lạc hướng. Trong giai đoạn tiền công án của Thiển, kẻ cầu đạo thường đến 
vì sự thúc đẩy của kinh nghiệm sống của chính mình, đã rối loạn bởi một mối hoang 
mang dằn nén nào đó của đời sống. Tuy nhiên, bình thường “câu hỏi” hay mối ưu tâm 
chưa được thăm dò tới miền sâu tối hậu của nó. Mặc dù được nhen nhúm một cách tự 
nhiên, người ta cũng không biết cái căn nguồn hay chân tính của nó, do đó không có một 
hình thức thích đáng, nó dễ trở thành mơ hồ hay lệch lạc. Bất chấp một sự căng thẳng 
hay nghiêm trọng thực sự, do đó mối hoài mong và tìm kiếm này thường mù quáng, bất 
thường và hỗn độn, đòi hỏi một nền tảng và tâm điểm chính xác. Khi, trong thời kỳ này, 
trong một cuộc gặp gỡ với vị thầy, hành giả nhận được một thách thức hay đòi sắc bén, 
thí dụ như “Đem tâm ông ra đây!” “Cái gì đến như thế vậy?” “Thế nào là bản lai diện 
mục của ông trước khi ông được sanh ra?” “Khi chết, hỏa thiêu, và tro tàn rụi thì ông ở 
đâu?” Hay, giản dị “Nói! Nói!” Thường thường hiệu quả của nó cung cấp cái định hướng 
và chỉ dẫn cần thiết. Dù như vậy, những thách thức , những câu hỏi, hay những đòi hỏi 
không được gọi là công án. Thay vào đó người ta lại gọi những trao đổi nhất thời và 
không có cấu trúc, không có tổ chức giữa thầy và trò là “Vấn Đáp,” nghĩa đen là hỏi và 


2231 


trả lời. Nhưng vì những trao đổi, hay vấn đáp này gợi ý, đặt nền tảng và điều khiển mối 
ưu tâm căn bản và cứu cánh của bản ngã, do đó, trên thực tế nhiều vấn đáp được sử dụng 
như là công án, hay như là nền tảng cho công án. Do đó chúng ta có thể xem công án với 
tác dụng hai mặt của nó là một nỗ lực cố ý và có trù tính để bảo đảm một kết quả trước 
đây đã được một cách tự nhiên không mưu tính. Trái lại, có lẽ ta có thể nói, bất chấp cái 
thuật ngữ kỹ thuật và những sai biệt của Thiền, rằng người đệ tử trước kia có công án tự 
nhiên của mình, tự nhiên ở cái chất thể nồng cháy, mặc dù vẫn phải thể hiện nó dưới một 
hình thức hay tâm điểm thích ứng, trong khi ở giai đoạn sau này, khi người ta vẫn chưa 
được với một hình thức thích hợp của câu hỏi cũng chưa lột tả được hết cái nội dung sống 
động của nó, chính vị thầy phải cố tìm cách trưởng dưỡng cả hình thức lẫn nội dung bằng 
cách ngay từ đầu để ra một “câu hỏi” nào đó, từ bên ngoài. Trong trường hợp này, công 
án được hoàn toàn đề ra thay vì có phần nào tự nhiên. Nhưng lần nữa, chúng ta phải nhấn 
mạnh ngay tức khắc rằng khi nào mà cái “câu hỏi” hay “công án” vẫn tiếp tục là “cái từ 
phía bên ngoài” hay “được để ra” mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích, và rốt cuộc lại, 
chẳng có Thiển gì cả. Tuy nhiên, trong đặc tánh về cơ cấu này cũng như trong thể cách 
áp dụng và sử dụng nó, công án được tính toán một cách cẩn thận để chống lại đúng cái 
nguy hiểm này. Vì ngay tự bản tánh của nó công án không tự cho mình thích ứng vào bất 
cứ khuôn khổ nhị nguyên chủ thể-khách thể nào của bản ngã trong ngã thức—To help 
the ego awaken to and realize the “Buddha-nature,” which Lin-Chi called “true man 
without a title,” that 1s, to fully be and truly know 1tself, there arose among certain Zen 
masters, notably those of the Lin-Chi school, the use of what 1s known, In Japan, as the 
koan. This 1s a development especially of the eleventh and twelfth centuries, when Zen 
Buddhism having acquired great esteem and wide renown throughout China, attracted 
many who no longer came out of any compelling existential need. Earlier masters would 
probably have reacted with the same outward ¡indifference and disregard as did 
Bodhidharma. These later teachers, however, In the sincere and compassionate desire to 
help all inquirers, began, now themselves to initiate their relation to the caller by means 
of a koan. The Chinese Sung master first to employ the koan somewhat systematically, 
Ta-Hui (12” century), on one occasion spoke as follows: “Whence are we born? Whither 
do we go? He who knows this whence and whither 1s the one to be truly called a 
Buddhist. But who 1s this one who goes throuph this birth-and-death? Again, who 1s the 
one who knows not anything of the whence and whither of life? Who 1s the one who 
suddenly becomes aware of the whence and whither of life? Who 1s the one, again, who, 
facing this koan, cannot keep his eyes fixed, and as he 1s not able to comprehend It, feels 
his internals altogether put out of order as If a fiery ball swallowed down could not 
readily be eJected. If you wish to know who this one 1s, apprehend him where he cannot 
be brought within the fold of reason. When you thus apprehend him, you will know that 
he 1s after all above the Interference of birth-and-death. The ultmate obJectiIve remains 
the same: to know and apprehend who one 1s beyond “the fold of reason,” that 1s, beyond 
the subJect-obJect structure of intellection. Toward this end the koan, a kind of question, 
problem, challenge, or demand presented by and upon the Initiative of the master, 1s 
Iintended to serve a twofold function: The first 1s to penetrate to the depths and quicken at 
1s source the deeply buried or deceptively concealed basic underlying concern of the ego 
1n eøo-conscIousness. The second 1s, while stirring this fundamental longing and 1fs quest, 


2232 


to keep them properly rooted and directed. For it 1s not sufficient that they simply be 
aroused. They must, in order to avoid the many deceptive and delusive pitfalls in which 
they may become attenuated or go astray, also be careful guided even fostered. In the 
earlier or pre-koan phase of Zen Buddhism, the caller generally came out of the 
provocaton of his own life experlence, already bestirred by some existentially 
oppressing perplexity. Normally, however, the “question” or concern had not yet been 
plumbed to 1ts ultimate depth. Although kindled naturally, known neither In 1s roof- 
SOUFCe€ nor In Ifs true nature, and hence without adequate form, it could easily become 
veiled or deflected. Despite a genuine Intensity and seriousness, the longing and quest 
were thus usually blind, amorphous, and confused, requiring a correct grounding and 
focus. When, ín this period, the student, during an encounter with the master, would 
receive a piercing challenge or demand, for instance, “Bring forth your heart-mind!” 
“What 1s it which thus comes?” “What 1s your original face prior to your birth?” “When 
you are dead, cremated, and ashes scattered, where are you?” Or, simply, “Speakl 
Speak! The effect, often, was to provide Just the needed orientation and guidance. Even 
so, such challenges, questions, or demands were not called koans. These spontaneous, 
unsfructured exchanges between master and student were Instead termed “mondo,” or In 
Chinese “Wen-ta,” literally, question and answer. But since the “mondo-exchanges” did 
not prompt, ground, and direct the radical and ultimate concern of the ego, many of them 
were actually used, subsequently, either as koans, or as the basis of koans. The koan In Ifs 
double function may therefore be considered a deliberate and calculated attempt to 
secure a result previously obtained naturally and without contrivance (sáng kiến). 
Conversely, 1t can perhaps be said, regardless of the technical terminology and 
distinctions of Zen Buddhism ¡tself, that the earlier student had his own natural koan, 
natural as to the burning substance, although still to be given a proper form or focus, 
whereas, in the later period, when the inquirer approached neither with a suitable form of 
the quesiton nor yet existentially fired to 1ts all-consuming content, the master himself 
sought to foster both by Intially presenting such a “question,” as 1t were, from the outside. 
In this Iinstance, the koan, rather than being partially natural, was totally given. But agann, 
1t must be emphasized Iimmediately that as long as the “question,” or koan continues to be 
“on the outside” or “øiven,” the effort 1s futile, and there 1s, finally, no Zen Buddhism. In 
1s character and sfructure, however, as well as in the mode of Ifs application and usage, 
the koan 1s carefully designed as a safeguard against precIsely this danger. For by I1ts very 
nature the koan does not permit Itself to be fitted into any dualistic subJect-obJect scheme 
of the ego-conscIousness. 


(VII)Số lượng công án—Nưmnbers oƒ koans: Người ta nói toàn bộ có khoảng chừng 1.700 
công án. Trong số nầy có 500 công án chính yếu, vì có nhiều công án trùng lập nhau, 
cũng như có những công án có giá trị thấp cho việc thực hành. Các vị sư đều có những sở 
thích riêng về công án, nhưng thường thường họ dùng Vô Môn Quan và Bích Nham Lục 
là hai biên tập công án chính—TIt 1s said that altogether there are about 1,700 koans. Of 
these, about 500 are usually used, since many are repetitive and others are less valuable 
for practice. Masters have their own for references, but they prefer to use the Wu-Mên- 
Kuan and PI-Yen-Lu. 


2233 


(VII)Công Án Thoại Đầu: Main topic of speech—Thoại đầu là những câu chuyện từ đó các 


công án được lấy ra, được dùng như là để mục của thiển tập trong truyền thống Thiền. 
Người ta nghĩ có thể lấy ra ngay cái cốt lõi của chân lý và bọc nó vào trong vỏ ngay lúc 
lời nói tự nó chấm dứt, đưa đến không còn khái niệm và trực chứng chân tướng.Từ ngữ 
trong đó công án tự hóa giải, thí dụ như khi đệ tử hỏi Ngài Triệu Châu, “Con chó có Phật 
tánh không?” Triệu Châu đáp: “Không!” Nguyên câu hỏi là một công án và chữ 
“Không” chính là thoại đầu. Dưới thời nhà Minh bên Trung Hoa, thiển khán thoại đầu 
mới phổ biến. Ngày nay hầu hết các thiển đường trên thế giới đều dùng thoại đầu. Người 
ta khán nhiều thứ thoại đầu như “Ai niệm Phật?” hoặc “Khi cha mẹ chưa sanh ra ta thì 
mặt mũi ta ra sao?” vân vân. Kỳ thật, tham thiền là không khởi lên vọng tưởng øì cả. Ví 
dụ như khi tham khán câu “AI niệm Phật?” thì chúng ta cứ suy nghĩ tìm xem ai là người 
niệm Phật. Thật ra, đây cũng chỉ là một vọng tưởng; chẳng qua là chúng ta dùng một 
vọng tưởng để chế ngự mọi vọng tưởng khác mà thôi. Thậm chí niệm “A Di Đà Phật” 
cũng là dùng vọng chế vọng; nghĩa là ngay cả cái ý nghĩ niệm Phật cũng là vọng, là 
không thật. Và ngay cả cái niệm “Niệm Phật là ai” cũng là vọng tưởng; nhưng vọng 
tưởng nầy lại có khả năng chế ngự được các vọng tưởng khác. Đó là một trong những 
nguyên tắc căn bản của Thiển—The stories from which “Kung-an” (koan) are derived, 
used as a topic of meditation in the Zen tradition. The stories are thought to get to the 
Very essence of truth and to encapsulate the moment at which speech exhausts 1tself, 
leading to non-conceptual, direct realization of reality. The word or phrase Into which the 
koan resolves 1tself, I.e. when a disciple asked: “Has a dog the Buddha-nature?” Together 
with Chao-Chou”s answer, “No! constitutes the koan and the phrase. During the Ming 
Dynasty In China, the use of the “meditation topic” became popular. Nowadays a lot of 
meditation halls in the world utilize the meditation topic. There are many meditation 
topic that people can investigate, such as “Who 1s reciting the Buddhaˆs name?” “What 
was the true Identity before my parents bore me?” and so on. In fact, Investigating Zen 
means not having any idle thoughts. For example, If we are Investigating the topic, “Who 
1s reciting the Buddha's name?” then we are always wondering, “Who 1s mindful of the 
Buddha?” The question 1tself 1s, in fact, an idle thought, but this method uses one i1dle 
thought to control all other thoughts. Actually, reciting the name “Amitabha Buddha" 1s 
also an example of using one idle thought to fight other idle thoughts. Truly speaking, the 
thought of reciting the Buddhaˆs name Ifself 1s incorrect. And the thoupht to investigate, 
“Who Is mindful of the Buddha?” does not exIst either. Yet one idle thought 1s able to end 
all other idle thoughts. This 1s one of the fundamenfal principles of Zen. 


(IX)Bốn Hoàn Cảnh Dẫn Đến Thiền Công Án— Four circumstanees leading to the “koan ” 


l) 


exercises: Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, sự canh tân của lối tu tập 
công án chắc chắn do bởi bốn hoàn cảnh sau đây-—According to Zen master D.T. Suzuki 
1n the Essays 1n Zen Buddhism, the innovation of the koan exercIse was inevitable owing 
to the following four ciIrcumstances. 

Nếu Thiển học cứ trôi đều theo đà của nó, nó đã đi đến chỗ tự tiêu diệt do bản chất 
thượng lưu về học vấn và kinh nghiệm của nó: If the study of Zen had run its natural 


2) 


3) 


4) 


2234 


course it would soon have come to Ifs own extinction owing to the aristocratic nature of 
1s discipline and experlence. 

Bởi vì dần dần Thiển đã cạn nguồn sáng tạo trong vòng hai hay ba trăm năm phát triển 
sau thời Lục Tổ Huệ Năng, nên đã cần phải có một sinh khí mới mẻ bừng tỉnh dậy để có 
thể sống còn, bằng cách ứng dụng một phương pháp triệt để nào đó khả dĩ khuấy mạnh 
tâm thức Thiển: As Zen gradually exhausted its creative originality in two or three 
hundred years of the developmernt after the time of the Sixth Patriarch Hui-Neng, 1t found 
that a new life must be awakened In ït, If it were fo survive, by using some radical 
method which would vigorously stir up the Zen conscIousness. 

Trải qua một thời gian hoạt động sáng tạo, các chất liệu đã đuợc tập đại thành gọi là 
“thoại đầu,` “cơ duyên,” hay “vấn đáp,` chúng tạo thành cốt cách của lịch sử Thiển; nhưng 
những cái nầy lại mở ngỏ cho giải thích của trí thức, có hại cho sự chín mùi của kinh 
nghiệm Thiền: With the passing of the age of creative activity there was an accumulation 
of materials known as “storles,` or “condifions,` or “questions and answers,` which made 
up the bulk of Zen history; and this tended to invite intellectual Interpretation, ruinous to 
the maturing of the Zen experlence. 

Sự sinh trưởng như tầm ăn dâu của thứ mặc chiếu Thiển kể từ khởi thủy của sử Thiền là 
mối đe dọa hiểm nghèo nhất cho kinh nghiệm sống động của Thiển. Cả hai xu hướng, 
chủ trương tịch mặc hay phái 'mặc chiếu,` và chủ trương trực giác hay kinh nghiệm trí 
năng, ngay từ đầu đã tranh chấp nhau, nếu không công khai thì cũng âm thầm: The 
rampant growth of Zen quietism since the beginning of Zen history most dangerouslÌy 
threatened the living experlence of Zen. The two tendencies, quietism or the school of 
“sllent 1llumination,` and Iintuitionalism or the school of noetic experience, had been from 
the beginning , covertly 1ƒ not openly, at war with each other. 


(X) Bốn Sứ Mệnh Của Thiền Tông Khi Chấp Nhận Lối Tu Tập Công Án: Theo Thiền Sư 


Ù 


2) 


3) 


4) 


D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, các Thiền sư ở thế kỷ thứ 10 và 11 đã chấp nhận 
lối tu tập công án cốt để thực hiện những sứ mệnh sau đây——According to Zen Master 
D.T. Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, the koan exercise adopted by the Zen 
masters of the tenth and eleventh centuries was designed to perform the following 
functions. 

Đại chúng hóa Thiền tông để chận đứng bản chất thượng lưu nó đưa Thiển đến chỗ tự 
hủy: To popularize Zen in order to counferact native aristocracy which tended to its own 
extinction. 

Mang lại một kích thích mới mẻ cho dòng phát triển tâm thức Thiễn, có thế mới thúc đẩy 
được sự thuần thục của kinh nghiệm Thiền: To give a new stimulus to the development of 
Zen consciousness, and thus to accelerate the maturing of the Zen experience. 

Bẻ gãy sự gia tăng của chủ trương duy trí trong Thiển: To check the growth of 
Iintellectualism in Zen. 

Cứu Thiền khỏi bị chôn sống trong bóng tối của chủ trương tịch mặc: To save Zen from 
being buried alive in the darkness of quietism. 


(XDNăm Đặc Tính Của Công Án—Five characteristcs concerning the koan exercise: 


Thiền chẳng phải là tâm lý học hay triết học, mà là một kinh nghiệm mang đầy ý nghĩa 


Ù 


2) 


3) 


2235 


sâu xa và chứa đầy những nội dung sống động và siêu thoát. Trong Thiền, kinh nghiệm 
là chung quyết, là quyền năng của chính nó. Nó là chân lý cứu cánh, không do từ tri kiến 
thế gian mà ra; nó thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Mỗi người phải thực hiện 
ngay trong chính mình, chứ không dựa vào những quyền năng từ bên ngoài. Ngay cả giáo 
lý của Phật Thích Ca, hay thuyết của chư Tổ, dù có thâm sâu và chân chính đi nữa, chẳng 
dính gì đến ai cả nếu như người ta không tiêu hóa chúng thành sinh mệnh của chính 
mình; ấy là nói rằng chúng phải xuất phát ngay từ những kinh nghiệm riêng tư của mình. 
Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập II, sự thể hiện kinh nghiệm vừa kể 
trên gọi là “ngộ.” Tất cả mọi công án là những phát ngôn của “ngộ” không qua trung gian 
trí thức. Có năm đặc tính của việc thực tập công án—Zen is neither psychology nor 
philosophy, but 1t 1s an experience charged with deep meaning and laden with living, 
exalting contents. The experlence 1s final and ifs own authorIty. It is the ultimate truth, 
not born of relative knowledge, that gIves full satisfaction to all human wants. It must be 
realized directly within oneself: no outside authoritles are to be relied upon. Even the 
Buddhaˆs teaching and the master”s discourses, however deep and true they are, do not 
belong to one so long as they have not been assimilated into his being, which means that 
they are to be made to grow directly out of one”s own living experience. According to 
Zen Master D.T. Suzuki In the Essays of Zen Buddhism, Book HH, the above mentioned 
realization of experience 1s called “satori.` All koans are the utterances od satori with no 
Iintellectual meditations. There are five characteristics concerning the koan exercIse. 
Công án được đề ra cho người học là để dẫn tới tâm trạng căng thẳng cực độ: The koan 
1S øIven fo the student first of all to bring about a highly wroughf-up state of 
CONSCIOUsness. 

Khả năng biện biệt được gác lại, tức là đình chỉ hoạt động phù phiếm hơn của tâm trí hầu 
cho những phần chính yếu và sâu xa hơn, thường thường vùi sâu, có thể được khai phát 
và thành tựu những bổn phận của chúng: The reasoning faculty is kept in abeyance, that 
1s, the more superficial activity of the mind 1s set at rest so that Its more central and 
profounder parts which are found generally deeply buried can be brought out and 
exercised to perform their native functions. 

Những trung tâm hành xử, vốn dĩ là những căn cơ của một cá tính, được vận dụng đến 
mức tối đa để giải quyết công án. Đây là điều mà Thiển sư nói đến khi ông nhắc đến tin 
lớn và nghi lớn như hai thế lực cốt yếu nhất cần có để quy định phẩm tính của một môn 
đệ Thiển có khả năng. Còn như việc tất cả người xưa quyết ý dâng hết thân tâm của 
mình cho sự thành thục của Thiền, thì điều đó cho thấy cái vĩ đại của lòng tin tưởng của 
họ nơi chân lý tối hậu, và cũng chứng tỏ sức mạnh của tinh thần tham sách của họ, gọi là 
'khổ cần;' cái tinh thần ấy không từng xao lãng hoạt động cho đến lúc đạt được mục 
đích, nghĩa là cho đến lúc hiện chứng được Phật tính: The effective and conative centres 
which are really the foundations of oneˆ”s personal character are chargd to do their utmost 
solution of the koan. This 1s what the Zen master means when he refers to '“great 
faith' and '“great spirit of Iinguiry”as the two most essential powers needed in the 
qualification of a successful Zen devotee. The fact that all great masters have been 
willing to give themselves up, body and soul, to the mastery of Zen, proves the greatness 
of their faith in ultimate reality, and also the strength of their spirit of inquiry known as 


4) 


3) 


2236 


“seeking and contriving,` which never suspends 1fs activity until 1t atfains 1ts end, that 1s, 
unHil 1t has come 1nto the very presence of Buddhata 1tself. 

Khi sự viên mãn của tinh thần tới tột độ như thế ở đây nổi bật là một trạng thái trung tính 
của tâm thức mà các nhà tâm lý học khảo cứu về ý thức tôn giáo gọi nhầm là “xuất 
thần. Trạng thái tâm thức thiển nây khác hẳn xuất thần vì rằng xuất thần là đình chỉ 
những thế lực tâm lý trong khi tinh thần thì đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng một cách 
thụ động; trái lại, trạng thái tâm thức của thiển là một trạng thái đã được thúc đẩy bởi sự 
thực tập vô cùng tích cực của tất cả những khả năng cốt yếu tạo thành một nhân cách. Ở 
đây chúng được tập trung hẳn vào một sở tri độc nhất, gọi là trạng thái “nhất tâm." Nó 
cũng được coi như là một trạng thái đại nghi. Đây là lúc tâm thức thường nghiệm với tất 
cả nội dung vừa hữu thức vừa vô thức, đang vượt qua ranh giới của nó, và bằng trí năng, 
bắt liên lạc với cái bất khả tri, siêu việt, vô thức. Trong trạng thái xuất thần, không có sự 
xé rào vượt qua như thế, bởi vì nó là một thứ cứu cánh tĩnh, không cho phép tiến xa thêm 
nữa. Trong trạng thái xuất thân, chẳng có tương đương nào với hành vi 'nhảy xuống vực 
thẳm' hay “buông tay°: When the mental integration thus reaches its highest mark there 
obtains a neutral state of consclousness which 1s erroneously designated as “ecstasy` by 
the psychological student of the religious consciousness. This Zen sfate of consciousness 
essenfially differs from ecstasy 1n this: Ecstasy 1s the suspension of the mental powers 
while the mind 1s passively engaged in contemplation; the Zen state of consclousness on 
the other hand, is the one that has been brought about by the most Intensely active 
exercise of all the fundamental facultiles constituting one's ˆersonality. They are here 
positively concentrated on a single obJect of thought, which 1s called a state of oneness 
(ekagra). It Is also known as a sfate of fixaton. This 1s the point where the empirical 
consciousness with all its contents both conscIous and unconscious 1s about fo tIp OVer 1tS 
border-line, and get non-ethically related to the Unknown, the Beyond, the UnconscIous. 
In ecstasy there 1s no such tipping or transition, for 1t 1s a static finality not permitting 
further unfoldment. There is nothing in ecstasy that corresponds to “throwing oneself 
down the precIpice,` or “letting go the hold.” 

Sau hết, cái thoạt tiên có vẻ như đình chỉ tạm thời tất cả mọi khả năng của tâm thần nay 
bỗng được chất đầy những tinh lực mới mẻ chưa từng mơ tưởng đến. Sự biến đổi đột 
nhiên nầy diễn ra thường thường là do tác động của một âm thanh, một ảnh tượng hay 
một hình thức của hoạt động tính điều động. Một cái nhìn thấu suốt được phát sinh từ 
những vùng sâu thắm ngay giữa lòng tâm thức, khi một nguồn suối của một đời sống mới 
đã tuôn trào, và cùng lúc, công án vén mở những bí mật của nó: Finally, what at first 
appears to be a temporary suspense of all psychic faculties suddenly becomes charged 
with nre energIes hitherto undreamed of. This abrupt transformation has taken place quIte 
frequently by the Intrusion of a sound, or a vision, or a form of motor activity. A 
penetrating Insipht 1s born of the inner depths of consciousness, as the source of a new 
life has been tapped, and with it the koan yields up 1ts secrets. 


(XI)Mười Lời Khuyên Về Công Án Thiền Của Thối Ẩn— Ten advices regarding the Zen 


koan from T°ui-Yin: Thực tập công án lẩn lộn với Thiền định, nhưng theo tất cả những 
cảnh giác nầy do một vị tôn túc để ra về việc thực tập công án, thì rõ ràng Thiển không 
phải là thực tập Thiển định hay tư duy hay kham nhẫn thụ động. Nếu những người học 


Ũ 
2) 


3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2237 


Thiển đều hiểu đúng đắn, thì phải hiểu trọn vẹn nét đặc sắc nây. Thiền có một chủ đích 
rõ: “bừng tâm tỏ ngộ;” và để đi đến tâm trạng nây, phải nhìn thẳng công án bằng đôi mắt 
của tâm, không tư duy, không chấp trước, chỉ coi nó như một cây sào, nhờ đó mà nhảy 
khỏi dòng sông tương đối để qua bờ tuyệt đối bên kia. Cái đặc sắc của đạo Phật Thiển 
tông là mọi thành quả không qua trung gian của khái niệm tôn giáo như tội lỗi, đức tin, 
ân sủng, cứu chuộc, vân vân. Vì thế, mà Thiền sư Thối Ẩn có mười lời khuyên về công 
án cho hành giả tu thiển như sau—The koan exercise ¡is confused with so-called 
meditation, but from all these warnings given by an old master regarding the exercIse 1t 1S 
evident that Zen 1s not an exercise in meditation or in passivity. If Zen 1s to be properly 
understood by is students, this characteristic aspect of it must be fully comprehended. 
Zen has Its definite obJect, which 1s “to open our minds to enlightenment” as we say, and 
in order to bring about this state of conscIousness a koan 1s held out before the mental 
eye, not to meditate on, nor to keep the mind In a state of receptivity, but to use the koan 
as a kind of pole with which to leap over the stream of relativity to the other side of the 
Absolute. And the unique feature of Zen Buddhism 1s that all this 1s accomplished without 
restoring to such religious conceptions as sin, faith, grace, salvation, etc. Therefore, Zen 
master T”ui-Yin had ten advices for those who practice koan as follow. 

Không tính toán theo trí tưởng tượng: Do not calculate according to your imagination. 
Không phóng tâm xao lãng khi minh sư nhướng mày hay nhắm mắt: Let not your 
attention be drawn where the master raises his eyebrows or twinkles his eyes. 

Không quy định công án để rút ra một ý nghĩa: Do not try to extract meaning from the 
way the koan 1s worded. 

Không bộc bạch bằng lời: Do not try to demonstrate on the words. 

Không đặt ý nghĩa công án làm đối tượng cho tư tưởng: Do not think that the sense of the 
koan Is to be grasped where 1t is held out as an obJect of thought. 

Đừng coi Thiển như một trạng thái chỉ thụ động: Do not take Zen for a state of mere 
DASSIVItY. 

Không phán đoán công án theo tiêu chuẩn “Hữu và Vô”: Do not judge the koan with 
dualistic standard of existence and non-exIstence. 

Không coi công án như là chỉ điểm cho ngoan không (tuyệt đối trống rỗng): Do not take 
the koan as pointing to absolute emptiness. 

Không lẫm nhẫm công án: Do not ratiocinate on the koan. 


10) Đừng đem lòng chờ đợi chứng ngộ: Do not keep your mind ¡n the attitude of watting for 


enlightenment to turn up. 


(XII)Những Công Án khác—Other Koans: 


1) 


Công Án Niệm Phật: Koan of Buddha recitaion—Công án niệm Phật được dùng khi 
chúng ta coi niệm Phật A Di Đà như là một công án. Ngay trong phút giây hồng danh 
Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi hoặc ảo tưởng phải được 
để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? Khi dựa vào công án, 
mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ bị cắt đứt. Khi mà không 
còn øì nữa để cho những thứ nầy tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang phổ chiếu 
khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và trong 
suốt —The koan of Buddha Recitation uses the invocation of Amitabha Buddha as a koan. 


2) 


2238 


At the very moment the name 1s uttered, it must be the focal point in respect to which all 
doubts and delusions are laid aside. At the same time you ask “Who 1s this person reciting 
the Amitabhas name?” When you rely steadily on the koan, all illusions and confused 
thoughts will be broken down the way knotted threads are cut. When there 1s no longer 
any place for them to reappear, 1t 1s like the shinning sun 1n the sky. When illusion does 
not arise and delusions disappear, the mind 1s all calm and transparent. 

Công Án về “Không ”: Mu koan (jap)—Koan of Emptiness— Thường thì đây là công án 
được trao cho một thiển sinh mới trong Phật giáo, dựa vào câu chuyện của thiền sư Trung 
Hoa tên là Triệu Châu Tòng Thẩm khi được hỏi, “Con chó có Phật tánh hay không?” 
Ông trả lời “Không!” Không có nghĩa là “không có gì hết,” nhưng trong bài này nó chỉ sự 
từ chối cung cấp một câu trả lời bằng tư tưởng khái niệm hay ngôn ngữ phàm phu. Vấn 
để công án, theo Thiền tông, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và vì vậy con chó cũng 
phải có Phật tánh. Nhưng nếu Triệu Châu trả lời câu hỏi là “có,” thì hóa ra ông ta bị mắc 
kẹt vào nhị nguyên. Ngược lại, nếu ông trả lời “không,” hóa ra ông tự đặt mình tách rời 
khỏi trí tuệ của các vị tổ trong truyền thống. Vì vậy mà câu trả lời của ông chỉ rằng trả 
lời câu hồi này vượt ra ngoài ngôn ngữ và giáo pháp và phải được nắm bắt bằng trực 
giác. Khi thiển sinh hiểu được ý định của câu trả lời của Triệu Châu, người ta nói đó là 
một tia loé tức thời của trí tuệ. Từ “Không” hay “Hư không” đã trở nên nổi tiếng là một 
công án của Thiển phái Lâm Tế, cái “Không” của Triệu Châu Tòng Thẩm, và chúng ta 
có thể nói toàn bộ mục đích của các trường phái Thiền là nhận thức cho được cái 
“Không.” Tuy nhiên, nguồn gốc của khái niệm này khởi sự ngay từ giáo lý căn bản của 
Đức Phật. Đức Phật đã dạy rằng mọi hiện tượng đều bị đóng bởi bốn dấu ấn: vô thường, 
khổ, vô ngã và không. Tại sao Đức Phật lại nói về sự trống rỗng của tất cả các hiện 
tượng? Theo đạo Phật, mọi hiện tượng nổi lên và tổn tại qua sự tập hợp của nhiều thành 
phần khác biệt. Mọi vật tồn tại được cũng nhờ các vật khác cho sự tổn tại của nó, mà 
không có được cốt tủy bất biến hiện thực độc lập, và do đó, tự nó vốn là “không”. Các 
hiện tượng đều có một vẻ bể ngoài tổn tại, nghĩa là chúng có thể thấy được, nghe được, 
sờ được, song ngoài cái vẻ bể ngoài này chúng không có một thực chất bển vững. Cái 
thiếu thực chất bền vững này là ý nghĩa của “Không.” Theo Thiển Sư Thích Thiên Ân 
trong “Triết Lý Thiển-Thực Tập Thiền,” có lẽ khái niệm khó hiểu về “Không” không thể 
được làm sáng tổ bằng một hay hai thí dụ. Trong một căn phòng tối, nếu một que nhang 
cháy đổ được quay vòng thật nhanh, chúng ta sẽ thấy một vòng sáng. Nhưng khi que 
nhang vừa ngừng quay thì vòng tròn lửa biến mất. Dầu vòng tròn có hiển hiện và mọi 
người đều thấy rõ như vậy, nó thật ra chỉ là một ảo giác do tâm tạo ra, Cũng vì nó không 
hề hiện hữu thật sự, nên ngay khi vòng tròn lửa ấy có mặt, nó vẫn là trống rỗn, nó vẫn là 
“không.” Cũng như vậy, mọi hiện tượng đều là “trống rỗng” vì chúng nổi lên được nhờ 
những nguyên nhân và điều kiện. Tự chúng, chúng vốn trống rỗng và không có thực chất, 
giống như vòng tròn lửa do que nhang quay nhanh tạo nên. Mặt khác, các hiện tượng là 
trống rỗng vì chúng phù du. Các vật đều hoại diệt khi chúng mới thành, và vì thế không 
có một thực thể cố định đằng sau những vẻ bể ngoài cảm xúc được như chúng ta thấy 
chúng. Vũ trụ hiện tượng như là một cuốn phim chiếu trên màn ảnh trắng. Cuốn phim là 
một chuỗi liên tục các bức ảnh luôn thay đổi. Vì vô minh chúng ta có thể chấp vào những 
nhân vật trên màn ảnh. Chúng ta có thể hoặc khóc theo họ, tự hào hay căng thẳng bức 
xúc theo hoàn cảnh, nhưng như thế cũng không làm cho họ có thật được, và một khi máy 


2239 


chiếu phim ngưng chiếu, thì tất cả những nhân vật mà chúng ta đã quyến luyến sẽ tan 
biến vào hư không, đem theo tất cả những vui buồn, thương, ghét, những phiêu lưu, uẩn 
khúc. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng giống như một cuốn phim đang chiếu trên 
màn ảnh: phù du, không thực chất và trống rỗng. Ngay cả đến cái sinh vật mà chúng ta 
gọi là “ta” khi được phân tích cũng tan biến thành một hình tướng thiếu vắng thực tại tối 
hậu. Mục đích đầu tiên và cuối cùng của Thiền là nhận thức được rằng mọi vật là “trống 
rỗng,” Nhưng sự nhận thức này phải do thực nghiệm, chứ không phải do tri thức. Chỉ 
khẳng định rằng mọi vật đều trống rỗng vẫn chưa đủ, chúng ta còn phải thấy được sự 
trống rỗng trong hành động hằng ngày của chúng ta. Sự trống rỗng phải được nắm vững 
trong từng lúc, không một thoáng chần chừ. Ngày xưa có một thiền sinh được Thầy trao 
cho công án “Không” để tham cứu. Suốt nhiều năm trời ông cứ nghiền ngẫm công án cho 
đến một buổi chiểu ngồi thiển ông nghĩ là mình đã ngộ được. Ông liền chạy đi tìm thầy 
để báo cáo kinh nghiệm của ông, nhưng ông thầy lại không vội khen tặng. Ngay khi vị 
thiển sinh vừa bước chân vào phòng thầy và gầm lên một tiếng “Không” thật lớn, ông 
thầy bèn cầm cây quạt đập cho y một cái. Lập tức, vị thiển sinh đổ mặt tía tai vì giận. 
Thấy thế vị thầy liền bảo: “Nếu quả thật con hiểu rằng mọi sự đều là không, tại sao con 
còn giận?” Vị thiển sinh ngộ ngay trong câu nói của thầy. “Không” phải được sống trong 
dòng đời của chúng ta từng giây từng phút, chứ không phải chỉ sắp xếp thành một khái 
niệm trừu tượng bằng kiến thức. Khi “Không” được xem như một khái niệm chứ không 
phải là một thực thể sống động, thì nó đã mất. Chỉ chớp mắt một cái là chúng ta đã 
không thấy được. Một người có thể hiểu thấu đáo kiến thức giáo lý về “Không,” nhưng 
nếu người ấy nổi giận khi bị thóa mạ, lớn tiếng khoe khoang khi được ca tụng hay danh 
vọng, và thấy bực bội khi không được vừa ý, thì không thể nói người ấy đã nhận thức 
được cái “Không”. “Không” là một lối sống nhiều hơn là một ý nghĩ. Một người sống với 
cái “Không” có thể không giải thích được nó, nhưng nếu ngươi ấy thật sự chứng tỏ được 
cái “Không” này trong mọi lúc của đời sống hằng ngày thì người ấy đã thành tựu con 
đường tu đạo—Often the first Koan presented to a new student of Zen Buddhism, based 
on a story in which the Chinese master Chao-Chou Ts°ung-Shen (Joshu-Jushin, 778-897) 
1s asked, “Does a dog have the buddha-nature?” He responds by saying “Wu!” Wu 
literally means “nothing” or “not,” but In this context indicates a refusal to provide an 
answer that 1s based on conceptual thought or ordinary language. The problem of the 
koan 1s that according to Ch°an tradition all beings have the buddha-nature, and so dogs 
would naturally be included. But if Chao-Chou responds to the question affirmatively, he 
falls to the trap of duality. Ôn the other hand, if he responds negatively, he puts himself at 
odds with the received wisdom of the patriarchs of tradition. Thus his response 1ndicates 
that the answer to the question lies beyond words and doctrines and must be grasped 
directly and intuitively. When a student understands the purport of Chao-Chou”s answer, 
1 1S said that a spontaneous flash of Insight dawns. The term “Emptiness” or 
“Nothingness” has become best known as a koan ¡in Lin-Chi Zen, Zhao-Chou-T”sung- 
Shen's “Emptiness” (Mu), and 1t can indeed be said that the whole aim of all school of 
Zen Is to bring about the realization of “Emptiness.” However, the origin of this concept 
goes back to the basic teaching of the Buddha. The Buddha taught that all phenomena are 
branded with four marks: impermanence, suffering, selflessness, and emptiness. Why 
does the Buddha say about the “emptiness” of all phenomena? According to Buddhism, all 


2240 


phenomena arise and exist through the combination of many different elements. Since 
whatever exiIsts depends upon other things for 1s existence, It lacks an Immutable core of 
independent actuality and 1s therefore, considered ¡n ifself, void. Phenomena possess a 
kind of apparent existence, 1n that they can be seen, heard, touched, etc., but beyond theIr 
status as appearances they have no substantial reality. This lack of. substantial reality 1s 
what signified by the word “Emptiness.” According to Zen Master Thịch Thien An in 
“Zen Philosophy-Zen Practice,” perhaps the concept of “emptiness” 1s difficult to be 
clarified by one or two illustrations. If in a dark room, a stick of burning Iincense 1s twirled 
very rapidly, a circle of light 1s seen. But as soon as we sfop the stick of burning Incense, 
the circle of light disappears. Though the circle was visible and everybody saw 1t as such, 
It was actually an illusion created by the mind. Since 1t has no real existence, the circle 
even when present and visible 1s empty. In the same way, all phenomena are empty 
because they arise in dependence upon causes and conditions. In themselves they are 
Vvacuous and insubstantial as the circle created by the twirling stick of burning Iincense. 
Again, phenomena are empty because they are evanescent. Things perish the moment 
they arise, and thus there 1s no abiding entity behind the sensible appearances that 
present themselves to us. The phenomenal universe 1s like a film proJected upon a blank 
screen. The film 1s a continuous serles of ever changing pictures. Through our Iignorance 
we may become attached to the figures on the screen. We may laugh with them or cry 
with them, swell with pride or grow tense with excItement, but this does not make them 
real, and once the projector stops, all these figures with whom we have been so deeply 
involved wIll vanish into nothingness, together with all their loves and hates, thelr Joys 
and sorrows, and their ventures and Intrigues. The world we are living In 1s Just like a 
movie on the screen: evanescent, insubstantial and void. Even this very being we call our 
“self'” dissolves upon analysis Into a mere appearance destitute of final actuality. The first 
and final goal of Zen 1s to realize that everything 1s emptiness. But this realization must 
be experlential, not merely ¡ntellectual. It is not enough to assert that everything 1s 
empty; one must see Into the fact of emptiness 1n all one”s daily activitiles. Emptiness 1s to 
be grasped from the Inside at each moment, without hesitation. Once there was a Zen 
student who was studying the koan of “Emptiness” under a master. He worked very hard 
on the koan for several years until, one evening in meditation, he believed that he had 
realized “Satori”. He ran to the master to report his experience, but the master was not In 
a hurry to offer his congratulations. As soon as the student entered the master”s room and 
burst out with a loud bellowing “Emptiness”, the master swatted him with his fan. 
Immediately the student”s face turned red with anger. Seeing this, the master added with 
a gentle smile: “If you really understand that everything 1s empty, why are you angry?” 
The student suddenly attained “satori” after hearing this. Emptiness must be lived In the 
stream of daily life flowing by us all the time and not forming Into an abstract concept by 
understanding. When “emptiness” 1s grasped as a concept and not a living reality, 1t has 
been lost. With a blink of the eyes we have missed seeing. A man may have a thorough 
Iintellectual understanding of the doctrine of emptiness, but 1ƒ he gets angry when 
Iinsulted, clamors for praise and fame, and feels upset when he does not get his way, he 
cannot be said to have realized emptiness. Emptiness 1s not so mụuch an Idea as If 1S a 
state of being. The man who lives in “emptiness” may not be able to expalin 1t, but 1f he 


2241 


can really demonstrate “Empiness” In every phase of his day to day liíe, he 1s an 
accomplished man of the Way. 


(O) Những Niệm Xứ 
Places for Mindƒfulness 
See Chapter 118 


(P) Thiền Chỉ 
Tranqutlity 0ƒ mìnd 
Samatha (skt & p) 


(P-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Thiền Chỉ 
Overview and Meanings 0ƒ Trangquthity 0ƒ mind 


(ID Tổng quan về “Chỉ”— An overview 0ƒ “Samatha ”: Tiếng Phạn Tam Ma Địa có nghĩa là 
trạng thái tâm vắng lặng, là một phương pháp huấn luyện tâm tập trung tư tưởng. Thiển 
Tam Ma Địa liên quan tới việc gom tâm vào một điểm. Thiên Chỉ là một trong hai 
phương pháp chính của Thiển, nó được định nghĩa bằng lắng dịu hay làm cho cái tâm 
sinh động nghỉ ngơi, hay làm cho tâm gắn vào một chỗ, một vị trí nào đó. Thiển chỉ lo 
việc dẹp bỏ vọng, hơn là quán chiếu. Khi thân thể chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta gọi đó 
là “chỉ”; khi tâm chúng ta quán chiếu để thấy rõ vấn để thì chúng ta gọi đó là “quán.” 
Một trong bảy tên gọi của thiển định (thu nhiếp tâm vào một duyên, xa lìa mọi tán loạn; 
trong các cảnh nhiễm tịnh mà tâm không vọng duyên). Tam Ma Địa còn là sự yên tỉnh 
lâu dài của tinh thần được thực tập trong trường phái Yogachara và bây giờ được các sư 
Tây Tạng thực tập như một hệ thống thiển định tổng thể. Sự nhất tâm, một trong yếu tố 
tinh thần trong thiện thức. Tuy nhiên, Samatha hàm nghĩa rút lui thụ động trong khi 
Vipassana (minh sát) hàm nghĩa thực hiện tích cực qua thiền tập, làm ngưng bặt những 
trở ngại. Những trở ngại trong khi phát triển Samatha được vượt qua trong 9 giai đoạn 
tinh thần, sáu sức mạnh và bốn hoạt động tâm thần—Samatha ¡s a method of training the 
mind to develop concentration. Samatha meditation 1s concerned with producing a one- 
pointed mind. Samatha 1s one of the two main methods of meditation, which 1s defined as 
silencing, or putting to rest the active mind, or let the mind fixed on one place, or 1n one 
position. It differs from “contemplation” which observes, examines, etc. Samatha deals 
with getting rid of distractions, rather than contemplation. When our physical body 1s at 
rest, 1t 1s called “samatha”; when the mind 1s seeing clearly, 1t is called “contemplation.” 
One of the seven names for meditation. Samatha also means quleting, ceasing, tranquility 
Or seremity comes from the literature of Yogachara school and were put Into practice 1n 
Tibet as a unified system of meditation. One-pointedness of mind, one of the mental 
factors in wholesome conscIousness; however, samatha (tranqguility of mind) rather in the 


2242 


negative sense of withdrawal. Vipassana 1s a more positive achievemert (the quietude 
achieved) through the practice of dhyana, to cause subJugation or cessation of troubles. 
The various obstacles that encounter the development of shamatha are overcome through 
nine stages of mind, six powers and four mental actIvities. 


(I) Nghĩa của “Chỉ ”— The meanings 0ƒ “Samatha ”: 


Ù 


2) 


3) 


Thiển vắng lặng: Samatha bhavana (p)—Hành thiển theo bốn mươi đề mục nhằm mục 
đích đạt được tâm vắng lặng. Sự bình an do chế ngự được một số phiển não và chướng 
ngại. Khi các cơ quan trong người nghỉ ngơi là chỉ, đối lại với “quán” là tâm trí nhìn thấu 
suốt rõ ràng—Meditation on tranquility, a method of contemplation on forty objects to 
acqure the mind of tranguility. Physical organism 1S at rest, In contrast with 
contemplation 1s when the mind 1s seeing clearly. 

Quiet: Tranquility—Calm—Absence of passion—Cessation—Yên lặng hay yên tỉnh— 
Một trong bảy định nghĩa của Thiển Định, được diễn tả như là Xa-Ma-Tha hay Tam Ma 
Địa, có nghĩa là dẹp yên tâm loạn động, hay là để cho tâm yên định, dừng ở một chỗ. 
Tâm định chỉ ư nhứt xứ, khác với “quán” là xác nghiệm bằng chứng cứ. Chỉ là dẹp bỏ các 
vọng niệm, còn quán dùng để chứng nghiệm chân lý—One of the seven definitions of 
dhyana described as samatha or samadhi; 1t is defined as silencing, or putting to rest the 
active mind, or auto-hypnosis. The mind 1s centered or the mind steadily fixed on one 
place, or in one position. It differs from “contemplation” which observes, examines, sIfts 
evidence. Samadhi or samatha has to do with getting rid of distraction for moral ends; 1t 1s 
abstraction, rather than contemplation. 

“Samatha” là từ Bắc Phạn, có nghĩa là tâm đang dừng nghỉ một điểm trên đối tượng mà 
không có nhiều tư duy khởi lên và tâm trở nên ổn định và yên tĩnh. Nói cách khác, trong 
thiển chỉ, tâm dừng nghỉ trong sự yên tĩnh. Giữ tâm trên một điểm không phải là thiển 
chỉ, vì thiển chỉ đúng nghĩa, đối tượng mà chúng ta tập trung phải là điều gì đó tích cực. 
Thiền chỉ được áp dụng để ngăn chặn quá nhiều tư duy khởi lên. Chúng ta có thể nghĩ 
rằng thiển chỉ là một trạng thái không có tự tưởng. Không phải như vậy, trong thiển chỉ 
tâm rất yên tĩnh, rất vững chắc và trong sáng đến nỗi nó có thể phân biệt hết thảy thế 
giới hiện tượng và thấy mọi sự vật hết sức rõ ràng. Tính rõ ràng nầy được Phật giáo gọi 
là “Minh Sát” hoặc sự nhìn thấu bên trong sự vật, được phát triển qua thiển chỉ. Theo 
Kinh Bảo Vân, tâm chúng ta có nhiều tư duy, chúng ta không thể tập trung trên đối tượng 
của chú ý. Nếu tâm có thể tập trung tại một điểm mà không có sự xao lãng là chúng ta 
đang có thiển chỉ. Trong thiển chỉ, tâm được liên tục hướng vào bên trong để nó trở nên 
yên tĩnh, và tất cả những xao lãng bên ngoài đều được dẹp yên. Trở ngại chính của thiển 
chỉ là những xao lãng bên ngoài như cảnh tượng, âm thanh và vị giác. Sự phát triển của 
chỉ xãy ra khi tâm hướng vào bên trong một cách liên tục và một cách tự nhiên dừng nghỉ 
trong trạng thái đó—“Samatha” 1s a Sanskrit term for the state of mind where the mind 1s 
actually resting one-pointedly on an obJect so that not many thoughfts arise and the mind 
becomes very stable and calm. Keeping the mind one-pointed 1s not samatha meditation 
because In true samatha, the obJect one focuses on should be something positive. We 
might think that “Samatha” 1s a state of no thoughts. This 1s not correct because In 
“Samatha Meditation” the mind 1s very calm, stable and clear so that It can distinguish 
and discriminate between all phenomena and see everything as very distinct. This clarity 


Œ) 
l) 


2) 
3) 
4 


2243 


1s called “Vipasyana”, or insipht, and is developed through samatha. According to the 
Cloud of Jewels Sutra, our mind has many thoughts. lí cannot focus on the obJect of 
attention because of the distraction of thoughts. If our mind can focus one-pointedly 
without this distraction, we have samatha meditation. In Samatha the mind 1s continuously 
focused Iinward so that it becomes very peaceful and all external distractions are pacified. 
The main obstacle to samatha 1s external distractions such as sight, sound, and taste. The 
development of samatha occured when the mind 1s continuously turned inward and 
naturally rests In that state. 


(P-2) Đặc Tánh của Thiền Chỉ 
Characteristics 0ƒ Samatha 


Bốn hoạt động tâm thần của Thiền Chỉ— Four mental activities oƒ Samatha: 

Đặt liên hệ giữa tinh thần và đối tượng: Relationship between the mental state and the 
obJect. 

Phục hồi sự chú tâm: Re-establishment of attention. 

Chú tâm liên tục: Uninterrupted attention. 

Thanh thản không cố gắng: Dwelling effortlessly. 


(II) Sáu sức mạnh của Thiền Chỉ— Six powers 0ƒ Samatha: 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 


Œ) 


Nghe học thuyết: Hearing the teaching. 
Suy nghĩ: Reflection. 

Sức chú tâm: Power of attention. 

Hiểu rõ: Clear comprehension. 

Tập trung năng lượng: Concenrated energy. 
Tự tmn tự nhiên: Natural confidence. 


(P-3) Mối quan hệ của Thiên Chỉ với đối tượng thiền 
Sarmatha meditation ïn relation to the object 0ƒ meditation 


Theo Sư Khenchen Thrangu trong “Sự Thực Hành về Thiển Chỉ và Thiển Quán”, có ba 
loại căn bản của Thiền Chỉ trong mối quan hệ với đối tượng của Thiển—According to 
Master Khenchen Thrangu In “The Practice of Tranquility and Insight”, there are three 
basic kinds of samatha meditation in relation to the obJect of meditation: 


Thiền với một đốt tượng bên ngoài— Meditaion with an external object: Lúc đầu chúng 
ta cần một đối tượng để thiển giống như một đứa trẻ cần học mẫu tự trước khi đọc một 
quyển sách. Chúng ta có thể đặt trước mặt mình một miếng ván hay một cục đá nhỏ và 
tập trung tư tưởng trên đó. Để cho tâm được ổn định, chúng ta bắt đầu sự chú ý của 
chúng ta trên một đối tượng, trước tiên là một đối tượng ô nhiễm, rồi sau đó giới thiệu 
một đối tượng tinh khiết giống như một hình tượng của Đức Phật hoặc dấu hiệu của một 


2244 


vị thần, hoặc một âm tiết đặc biệt. Mục đích của sự thiển định trên một đối tượng là sự 
dừng nghỉ của tâm trên đối tượng đó để phát triển sự tập trung—In the beginning we 
need an obJect to meditate on In the same way that a child needs to learn the alphabet 
before reading a book. We can place in fronf oŸ us a pIece of wood or stone that 1s small 
and focus our mind on 1t. To develop mental stability we begin with our aftention on an 
obJect, first an impure obJect, and later you introduce a pure obJect such as a statue of the 
Buddha or a deityˆs Insignia or a special syllable. The purpose of medifation on an obJect 
1S Just fo rest our mind on 1t to develop concentration. 


(IH) Thiền không với một đối tượng bên ngoài— Meditation without an external object: Lúc 
đầu chúng ta tu tập thiển với một đối tượng và dần dần chuyển đến thiển không có đối 
tượng bên ngoài, mà tâm hướng vào bên trong, tập trung trên hình ảnh của Đức Phật với 
hình thức của một vị thần Yidam giống như hình ảnh của Đức Quán Thế Âm trong Mật 
giáo. Chúng ta có thể hình dung hình ảnh ấy trên đầu, trước mặt, hay mường tượng chính 
thân thể của mình là vị thần ấy. Nên nhớ mục đích của thiển không phải là để đơn thuần 
nhìn trừng trừng vào một hình ảnh, mà là tập trung vào hình ảnh để tâm mình trở nên tĩnh 
mịch và ổn định—In the beginning we meditate with an object and gradually move on to 
meditate without an obJect. The mind turns Iinward and focuses on a mental image of the 
Buddha In the form of a Yidam detty such as Avalokitesvara In Tibetan Buddhism. We 
can imagine to place the Iimage mentally above our body, or visualize 1t in front of us, or 
visualize that our own body 1s the deity. Remember the purpose of meditation 1s not to 
simply stare at the image, but to focus the mind on the image so the mind will become 
still and stable. 


(HI)Thiền ở trên bản chất tự nhiên của mọi sự vậ— Meditation on the essential nature 0ƒ 
things: Ngừng nghỉ trong bản chất có nghĩa là tâm không được tập trung trên bất cứ thứ 
gì, mà là ngừng nghỉ trong một trạng thái không dao động và ổn định hoàn toàn. Nghĩa là 
chúng ta không xử dụng bất cứ năm thức nào của các thức không có khái niệm mà chúng 
ta đã từng kinh nghiệm một thị giác, âm thanh, mùi hương, vị nếm, hoặc cảm giác xúc 
chạm nơi thân thể. Ngược lại, chúng ta chỉ lưu ý đến hai loại thức: ổn định và không ổn 
định. Trong các thức không ổn định, thường được gọi là ý thức, bao gồm tất cả các loại tư 
duy khởi lên, có lúc chúng ta có cảm giác bị kích động và thích thú, lúc khác chúng ta 
chúng ta lại thấy chán ghét và không hạnh phúc. Đây là loại thức bình thường của đa số 
chúng ta. Thức ổn định là loại thức hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tư duy tốt 
xấu, các kinh nghiệm vừa ý hoặc không vừa ý. Như vậy chúng ta thiển với thức thứ sáu, 
gọi là ý thức bởi vì thức nầy có quan hệ với các khái niệm. Nó liên quan với quá khứ, 
hiện tại, tương lai, tốt, xấu, cũng như tất cả các phiền não khác nhau, vân vân. Căn gốc 
của tất cả các thứ phiền não nầy là ý thức, vì chính nó là căn gốc của tất cả các tư duy và 
khái niệm. Vì vậy, trong thiển chúng ta kiểm soát ý thức vì thức nầy nó kinh nghiệm hết 
thầy các tư duy, ảo tưởng, và các cảm thọ. Chúng ta phải kiểm soát ý thức lúc nó nhận 
biết sự vật khác bên ngoài (khi tâm hướng ngoại và suy nghĩ) và ngay cả lúc nó nhận 
biết về tự ngã (sự nhận biết hết sức trực tiếp về điều gì chúng ta đang tư duy). Khi chúng 
ta tu tập thiển, ý thức của chúng ta đang được hấp thụ sang thức căn bản. Hãy để cho 
những tư duy khởi lên rồi cũng dừng nghỉ lại trong tâm vì chúng chỉ là trò chơi hoặc sự 


Ũ 


2) 


4) 


4) 


2245 


biểu lộ của tâm mà thôi; cũng giống như những đợt sóng trong đại dương lớn mạnh lên 
khi trời lộng gió; đến khi trời yên lặng thì những đợt sóng cũng chìm xuống và đại dương 
lại trở về trạng thái yên tĩnh. Mục tiêu tối hậu của thiển chỉ là làm sao cho ý thức được 
yên tĩnh và không có tư duy nào xuất hiện để tâm trở nên ổn định và thư giản— 
Meditation by Just resting In the essence means the mind 1s not focused on anything, but 
resfs in a completely stable and unwavering state. Ít is to say we do not use any of the 
five non-conceptual consciousnesses that are used to experlence a sight, sound, smell, 
taste, or body sensatlon. Ôn the contrary, we only pay attention to two mental 
consciousnesses: unstable and stable mental conscilousnesses. In the unstable 
consciousness, often called the mental consciousness, all kinds of thoughts arise and at 
times we feel attraction and happiness, other tines dislike and unhappiness. This 1s the 
normal consciousness of the majorifty of us. The stable conscilousness 1s the one that 
remains completely unaffected by good or bad thoughts, pleasant or unpleasant 
experiences. Therefore, we meditate with the sixth consciousness, called the mental 
conscIousness because this consciousness deals with concepts. It is Involved with the past, 
present, future; good and bad; all the different afflictions; and so on. The root of all these 
1s menfal consciousness, for 1t 1s the root of all thoughts and concepts. Therefore, In 
meditation we control the menfal consciousness that experiences all thoughts, delusions, 
and feelings. We must control our mental consciousness In both knowledge of others 
(occurs when the mind turns outward) and knowledge of ourselves (the very direct 
knowledge of what we are thinking). When we are meditating, the mental consciousness 
1s being absorbed Into the basic or ground consciousness. Let thoughts come and go by 
themselves In our mind for they are Just the play or manifestation of the mind ¡in the same 
way that the waves are a manifestation of the sea. When It is windy, the waves In the 
Ocean Increases; when 1t 1s calm, the waves subside and the ocean becomes stable and 
calm. The ulimate goal of samatha 1s having the mental consclousness to become still 
and thoughts disappear with the mind becoming stable and very relaxed. 


(P-4) Có bốn loại Thiền Chỉ 
There are ƒour kinds 0ƒ Samatha 


Dục Giới Định (Chỉ trong cõi Dục Giới)—Desire realm Samatha: Chúng ta tạo cho tâm 
nghỉ ngơi ổn định và yên tĩnh hoàn toàn——One makes the mind so relaxed that it becomes 
completely stable and peaceful. 

Sắc Giới Định (Chỉ của tính thần ổn định) —Dhyana Samatha (Samatha of mental 
stability): Chúng ta có kinh nghiệm mãnh liệt về Hỷ của loại thiển nầy One has an 
1ntense experience of Joy or bliss with this kind of meditation. 

Vô Sắc Định (Chỉ của cõi vô sắc)—Formless realm Samatha: Loại thiển chỉ mà trong đó 
mọi sự vật không xuất hiện—A kind of Samatha in which everything disappears. 

Diệt Tận Định —Cessation Samatha: A kind of Samatha which 1s not practiced very much 
today, but in previous times some sravakas used to do this practice and reach a state 
where mind ceases and menfal continuity stops. 


Œ) 


l) 


2) 
3) 
4 
3) 
6) 
1) 
8) 
9) 


2246 


(P-5) Chín Giai Đoạn Tỉnh Thần 
Nine Stages 0ƒ Mind 


Theo trường phái Du Già —According to the Yogacara school: Những khái niệm của 
chín giai đoạn tinh thần này đến từ các văn bản của trường phái Du Già và được thực 
hành tại Tây Tạng như một hệ thống thiển định hợp nhất. Chín giai đoạn này là—The 
concepfs of these nine stages come from the literature of the Yogacara school and were 
put Into practice 1n Tibet as a unified system of meditation. These nine stages are: 

Hướng tinh thần vào một đối tượng thiển định: Directedness of mind toward the object of 
meditation. 

Củng cố tinh thần: Stabilization of the mind. 

Luôn luôn thay đổi sự chú tâm: Continuous renewal of attention. 

Giới hạn sự chú tâm vào đối tượng thiển định: Confinement to the object of meditation. 
Làm cho tinh thần thuần thục: Taming of the mind. 

Lầm cho tinh thần yên tĩnh: Calming the mind. 

Hoàn thiện sự yên tĩnh: Refined calm. 

Tập trung tinh thần vào một điểm: The mind collected into oneness. 

Tam Ma Địa: SamadhI. 


(II) Chín Giai Đoạn Thiền Chỉ theo Kừn cang Thừa— Nine States 0ƒ Samatha Meditation in 


the Vajrayana: 


(A) Tổng quan về Chín giai đoạn thiền chỉ—An overview oƒ Nine sfafes oƒ samatha 


medifafion: Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu, theo Kim cang Thừa, có chín giai đoạn 


thiển chỉ—According to Lama Khenchen Thrangu ¡in “The Practice of Tranquility and 
Insight”, there are nine states of samatha Truths in the VaJrayana. 


(B) Chỉ tiết về Chín giai đoạn thiền chỉ— Details oƒ Nine states 0ƒ samatha meditation: 
(B-1) Thiền Chỉ trong cối dục giới—Samatha in the desire realm: 


l) 


Nhất tâm Chỉ —One-pointed samatha: Trong cõi Dục Giới, có Nhất tâm định, nghĩa là 
trong cõi nầy chúng sanh không có tâm bình ổn hoàn toàn, nhưng có một số tính toán nào 
đó về sự ổn định tinh thần để không bị kích động bởi các đối tượng bên ngoài—In the 
Desire Realm, there 1s one-pointed samatha, which means that one does not have 
complete menfal stability, but one has a certain amount of mental stability so that one 1s 
not distracted by external obJects. 


(B-2)Thiền Chỉ trong cõi sắc giới—Samatha in the form realm: Trong cõi sắc giới, có bốn 


2) 
3) 
4) 
5) 


mức độ thiển chỉ—lIn the form realm, there are four successive levels of samatha 
meditation: 

Thiền chỉ thẩm tra và phân tích: Samatha with examination and analysis. 

Thiễn chỉ hỷ lạc: Samatha with joy and bliss. 

Thiền chỉ của sự thở vào và thở ra: Samatha with inhalation and exhalation. 

Thiền chỉ giải thoát khỏi tám khuyết điểm——Samatha that is free from the eight defects: 


2247 


Khổ về vật chất của cõi dục: The physical suffering of the desire realm. 

Khổ về tinh thần của cõi dục: The mental suffering of the desire realm. 

Sự phân tích: Analysis. 

Kiểm tra: Examination. 

Hỷ: Joy. 

Lạc: Bliss. 

Thở vào: Inhalation. 

Thở ra—Exhalation: Sự giải thoát khỏi khuyết điểm về thở vào và thở ra có ý muốn nói 
rằng trong trạng thái đó hành giả hoàn toàn tỉnh táo mà không có hơi thở nào—Freedom 
from inhalation and exhalation means that In that state one 1s completely still without any 
breathing. 


(B-3)Thiền Chỉ trong cối vô sắc giới— Samatha in the ƒormless realm: Trong cõi sắc giới, có 


6) 
7 
8) 


9) 


bốn mức độ thiển chỉ. Trạng thái trong bốn mức độ nây là trạng thái tánh không, nhưng 
không phải là tánh không của thuyết Trung Quán. Nó chỉ là sự trống rỗng, trong đó 
không có cái gì được nhận lấy hoặc được tập trung vào—In the formless realm, there are 
four levels of samatha meditation. The state In these four levels 1s like that of emptiness, 
but not the emptiness of the Madhyamaka. It 1s Just a void or blank in which nothing 1s 
perceived or focused on. 

Thiển Chỉ về không gian vô biên: Samatha of infinite space. 

Thiển Chỉ về thức vô biên: Samatha of infinite consciousness. 

Thiển Chỉ về phi hữu phi phi hữu (không hiện hữu, cũng không không hiện hữu): 
Samatha of neither existence nor non-exIstence. 

Thiển Chỉ về vô hữu xứ: Samatha of nothing whatsoever. 


(P-6) Sự liên hệ giữa “Chỉ” và “Quán ” 
The relationships between “Samatha ” and “Vipasyana ” 


Thiển Chỉ là căn bản cho tất cả thiển định. Tất cả các trạng thái thiển định, bao gồm 
thiển quán (vipasyana), đều thoát thai và phụ thuộc vào thiển chỉ. Khi chúng ta đạt được 
Chỉ, chúng ta không ở trong trạng thái hôn trầm hoặc trạo cử. Khi thiển chỉ được phát 
triển, chúng ta hoàn toàn loại bỏ tâm trạo cử; ngược lại, lúc đó tâm chúng ta có năng lực 
thẩm tra hoặc phân tích sự vật hiện tại. Loại bổ tâm trạo cử dẫn đến sự nhận thức mọi sự 
vật rõ ràng và minh bạch. Nói cách khác, chúng ta đang đi vào thiển quán. Cơ sở của 
Thiền Minh Sát là trạng thái tam muội, một trạng thái thiển định không có các tư duy và 
khái niệm. Bản chất nguyên thủy của nó là cắt ngang tất cả những khái niệm sai lầm, 
không đúng, và sự hiểu lầm mà chúng ta có thể có. Căn bản của thiền minh sát là sự 
hiểu biết rõ ràng về sự vắng mặt của bản ngã. Một khi chúng ta đã phát triển được sự 
hiểu biết về vô ngã, chúng ta phải có khả năng trụ trên sự hiểu biết nầy một cách thư 
giản hoàn toàn. Sự hợp nhất về sự ổn định của tâm (thiền chỉ) và sự nhìn thấu được bên 
trong sự vật (thiển quán) xãy ra khi tâm dừng nghỉ và yên tĩnh, không phải trong trạng 
thái bình thường, mà trong trạng thái trí tuệ—Samatha 1s the basis for all meditation. All 
meditative sfates, including Vipasyana, come from and depend on the development of 


Œ) 


2248 


samath. When one achieves samatha, one 1s not in a state of dullness or stupor. When 
samatha 1s developed, one eliminates distracting thoughts that keep one from being able 
to examine or analyze things. Removing the distraction of thoughts leads to perceIving 
things very clearly and distinctly. In other words, one 1s approaching “Vipasyana”. The 
basis of Vipasyana meditation 1s a state of samadhi, a meditation state without thoughts 
and concepts. lís primary quality 1s that 1t cuts through all the misconceptions, 
Inaccuracies, and misunderstandings we might have. The basis of viIpasyana meditation 1s 
the definte understanding of the absence of self Once we have developed the 
understanding of “No-self”, we must be able to rest on 1t, and completely relaxed. The 
union of the stability of mind (samatha) and of insight (vipasyana) occurs when the mind 
1S at rest and still, not in the ordinary way, but in the wisdom. 


(P-7) Thiền Chỉ hay Sự Thư Giản cho người Tại Gia 
Sarmatha or Relaxation ƒor Laypeople 


Tổng quan về sự Thư Giản cho người tại Gia—An overview 0ƒ Relaxation for Laypeople: 
Thư giản có nhiều cái lợi. Nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ 
rõ ràng hơn, và xả bỏ đi những triệu chứng bực bội khó chịu của sự căng thẳng thần kinh, 
như là nhức đầu và sự co thắc nơi các cơ thịt. Hoặc bạn phải nghỉ ngơi sau một ngày căng 
thẳng, hoặc bạn phải chế ngự sự căng thẳng thần kinh của bạn một cách dài hạn. Một 
buổi thực tập thư giản có thể rất có hiệu quả trong việc giúp bạn lấy lại trạng thái bình 
thản hơn. Có nhiều cách thư giản. Tuy nhiên, ba bước kể sau đây là những bước đơn giản 
và lợi lạc nhất cho những người tại gia bận bịu công việc nhất: thở vào thật sâu, thư giản 
các cơ thịt, đoạn thở ra thật dài, trong trạng thái hoàn toàn thư giản. Làm như vậy khoảng 
chừng 10 lần. Khi thực tập những bước nầy, tránh bị xao lãng là việc rất quan trọng đối 
với bạn. Bạn nên cố gắng thực tập một hay hai lần trong một ngày, mỗi lần khoảng 20 
phút. Mặc dầu bạn phải mất từ 2 đến 3 tuần lễ để phát triển những kỷ thuật thư giản, 
nhưng một khi bạn đã huấn luyện tâm bạn thư giản, bạn sẽ có khả năng tạo ra những 
cảm giác thư giản đáng khích lệ—Relaxation has many benefits. It can help you feel 
better, think more clearly, and relieve unwanted symptoms of stress, such as headaches 
and tight muscles. Whether you want to take a break from a stressful day or better 
manage your stress for the long-term, a regular practice of relaxation can be very 
effective in returning to a calmer state. There are many ways to relax. The three steps 
discussed here are among the simpliest and most beneficial for busiest laypeople: deep 
breathing-in, progressive muscle relaxation, and then long breathing-out in a completely 
relaxed manner. Repeat over and over about ten times. When learning these skIlls, 1t 1s 
Imporftant to remove yourself from all outside distractlons. try to pracftice once or fWice a 
day for ten to twenty minutes per session. Although 1t may take two to three weeks to 
fully develop these skills, once you have trained your mind and body to relax, you wIll be 
able to produce the same relaxed feelings on the spur of the momert. 


2249 


(II) Thao tác nơi cơ thịt trước khi bắt đầu thư giản—Manoeuvers in Muscles before 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 
9) 


relaxafion: Thân thể của bạn phản ứng lại với những tư tưởng hay tình trạng căng thẳng. 
Từ từ thư giản nơi cơ thịt có nghĩa là làm căng lên rồi buông thả mỗi cơ thịt nhằm tạo ra 
một cắm giác thư giản sâu hơn. Việc nây có thể giúp bạn giảm thiểu được sự căng thẳng 
nơi bắp thịt cũng như trạng thái lo âu. Lựa chỗ nào mà bạn có thể co duỗi thật thoải mái, 
như trên một cái đệm hay sàn nhà có lót thẩm. Bạn nên căng các nhóm cơ thịt khoảng từ 
5 đến 10 giây đồng hồ, căng cho cứng nhưng không đến độ quá câu thúc như bị chuột rút. 
Sau đó buông xả hoàn toàn và thư giản từ 10 đến 20 giây——The body responds to tense 
thoughts or situatons with muscles tension, which can cause pain or discomfort. 
Progressive muscle relaxation means tensing and releasing each muscle øroup to create a 
deeper sense of relaxation. It can reduce muscle tension as well as general mental 
anxiety. Pick a place where you can stretch out comfortably, such as on a pad or carpeted 
floor. Tense each muscle group for five to ten seconds, hard but not to the point of 
cramping. Then completely release the muscle and gIve yourself ten to twenty seconds to 
relax each muscle group a litfle more each time you do this exercise. 

Nắm chặt bàn tay lại—Clench them. 

Duỗi thẳng cánh tay và co lại nơi cổ tay—Extend forearms and bend hands back at the 
WFISI. 

Cơ hai đầu và phần trên cánh tay—Biceps and upper arms: Nắm chặt bàn tay lại thành 
nắm tay, rồi co giản hai tay ra vào—Clench hands into fists, bend arms at elbows. 

Nhún hai vai: Shrug the shoulders. 

Nhíu mày thật sâu: Wrinkle forehead Into a deep frown. 

Nhắm mắt lại càng nhắm chặt càng tốt (với những ai mang contact-lens, nên tháo ra 
trước khi tập)——Around the eyes and bridge of nose, close eyes as tightly as possible (for 
those who wear contact lens, remove them before beginning this eXercIse). 

Gò má và cằm, nhăn mặt từ lổ tai nầy đến lổ tai kia: Cheeks and jaws, Grin from ear to 
Cai. 

Chung quanh miệng, bậm môi thật chặt—Around the mouth, press lips together tiphtly. 
Phía sau phần cổ, tì đầu thật mạnh vào đệm hay sàn nhà: Back of the neck, press head 
back agaiInst the pad or supporting floor. 


10) Phía trước cổ, chạm cằm vào ngực: Eront of the neck, touch the chin to the chest. 
11) Thở vào thật sâu, giữ lại một chút, rồi thở ra: Take a deep breath and hold it, then exhale. 
12) Ênh lưng lên khỏi sàn: Arch the back up and away from support surface. 


(II)Bắt đầu Thư Giản— Start to Relax: 


Ù 


2) 


3) 


Ngồi thật yên lặng tại một nơi thật thoải mái, mắt nhắm lại—Sit quietly in a comfortable 
position with eyes closed. 

Sự thở sâu vào có thể mang lại cảm giác an lạc khi bạn có chủ địch như vậy. Việc nây có 
thể giúp bạn buông xả những căng thẳng và lo âu và tập trung một cách yên lặng vào 
những giây phút hiện tạ —Deep breathing-in can bring about a feeling of calm when If 1s 
purposefully done. It can help you let go of stress and worries and focus quietly on the 
present momert. 

Bạn có thể đặt hai bàn tay trên bụng khi thở vào cho không khí vào xuống tận đơn điển 
(phần dưới rún), làm cho bụng bạn giản nở ra và làm cho bạn có cảm giác như phần nầy 


4) 


3) 


6) 


7) 


2250 


đang đẩy nhẹ vào hai tay của bạn. Toàn phần bụng của bạn phải thư giản hoàn toàn. 
Đoạn bạn đè nhẹ hai bàn tay lên phần bụng khi bạn thở ra. Nếu thích, bạn có thể tưởng 
tượng một cái bong bóng trong phần bụng của bạn đang xẹp từ từ khi bạn thở ra. Thực 
tập như vậy vài lần. Sau đó thở bạn lại thở vào thật sâu và thật chậm, tưởng tượng cơ thể 
bạn đang buông bỏ những căng thẳng khi bạn thở ra, bạn tự nhủ: “Tôi đang từ từ thư giản 
và an lạc hơn.”—Place both hands on lower part of your stomach and breathe 1n so that 
the Iincoming air expands your belly and gently pushes against your hands. Your stomach 
muscles should be completely relaxed. Then, gently push with your hands as you exhale 
slowly. If you prefer, imagine a balloon in your stomach that inflates when you inhale and 
deflates when you exhale. Practice this several times. Finally, breathe in deeply and 
slowly, and then try to imagine the tension and stress leaving your body as you exhale 
while mentally saying to yourself, “[ am becoming more and more relaxed and calm.” 
Bạn nên mặc quần áo rộng, thoải mái và tìm một nơi yên lặng để thực tập —Wear loose, 
comfortable clothing and find a quiet, relaxing place to practice. 

Bắt đầu thực tập chừng khoảng một hay hai phút. Từ từ tăng dần lên 5 phút, thực tập như 
vậy năm bảy lần một ngày-—Start practicing for just one to two minutes. Slowly increase 
YOUT practice time up to five minutes. practice several times a day. 

Lúc ban đầu, thay vì ngồi bạn có thể sẽ cảm thấy dễ chịu nếu nằm trên giường hay trên 
sàn nhà để tập thở. Nằm ngữa, hai chân cong lên và hai bàn chân đặt thế nào cho thoải 
mái đối với bạn là được. Khi nằm xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, giữ cho chân 
thẳng, hơi dang ra một chút, hai tay buông thõng dọc hai bên thân mình, mắt nhắm lại, 
nhưng không nên suy tư sâu xa, hãy để cho tâm thư giãn, nhưng không phóng tâm đi đâu 
cả. Hãy để cho các cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi trong vài phút. 
Có lúc chúng ta ngủ quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ cảm thấy thoải 
mái dễ chịu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi như vậy, không những chỉ trong những giờ hành 
thiển, mà trong bất cứ lúc nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ 
ngơi —lIn the beginning, instaed of sitting, you might find it helpful to practice deep 
breathing while lying down on your bed or on the floor. Lie on your back, bend your 
knees and place your feet comfortably apart. Lie on our back on a flat surface, and try to 
avoid using a pillow or cushion under our head. Keep our legs stretched out slightly apart 
and arms loosely by our sides, keep our eyes shut, do not go to deep thinking, but allow 
your mind to relax, and not wander. Relax each muscle, be completely relaxed for a few 
minutes. At times, we may slightly fall asleep for a couple of minutes, at the end of the 
relaxation, get up feeling ft. We could do this type of relaxation, not only during the 
meditation hours, but also at any time we feel fatigued or when we have the inclination to 
relaXx. 


Nếu bạn cảm thấy đầu bị choáng vàng hay lâng lâng, hoặc cảm thấy lo lắng, có thể bạn 
đã thở vào quá dài hay quá nhanh so với hơi của bạn. Nếu vậy, bạn nên ngưng thực tập 
thì triệu chứng nầy sẽ biến mất. Bạn cũng nên nhớ rằng thở vào và thở ra bằng mũi có 
thể giúp bạn tránh được sự tăng thông khí trong phổi quá nhanh—If you feel light- 
headed, dizzy, or anxious, you may be breathing too deeply or too quickly. If thĩs 
happens, stop practicing for a moment and breathe normally until the symptoms pass. 


8) 


3) 


2251 


Also remember that inhaling and exhaling through your nose can help prevent 
hyperventilation. 

Khi đã có tiến triển, bạn nên thực tập thở sâu trong nhiều bối cảnh khác nhau, thí dụ như 
tại bàn viết, trong khi sắp hàng chờ đợi, hoặc ngay cả khi bạn đang xem truyền hình. Bạn 
nên kiên nhẫn và nhẹ nhàng với chính bạn—As you progress, practice deep breathing ¡n 
a Varlety Of settings, I.e., sitting at your desk, waiting in line, or even when you are 
watching television, etc. Be patient and gentle with yourself. 

Tỉnh thức nơi hơi thở. Thở chậm và đều, tập trung vào hơi thở nơi phần bụng dưới chứ 
không phải nơi ngực (vì thở chỉ tới ngực là thở quá cạn)—Become aware of your 
breathing. Breathing slow and steady, concenfrate on breathing from your abdomen and 
not from your chest. 


10) Với từng hơi thở ra, bạn có thể niệm hồng danh Phật (hay nói bất cứ chữ gì hay từ gì mà 


bạn thích) niệm thầm hay niệm lớn tùy thích. Bạn có thể lựa chọn, thay vì tập trung vào 
việc niệm danh hiệu, bạn có thể nhìn vào một vật gì đó. Những thao tác nây có thể giúp 
bạn làm cho tâm không xao lãng—With each exhalation, you can recite the Buddhaˆs 
name (or any other word or phrase that you like) silently or aloud. As an option, instead 
Of focusing on a recifation, you may choose to fix your øaze on a statlonary obJect. These 
manoeuvers can help you to shift your mind away from distracting thoughts. 


11) Tiếp tục như vậy từ 10 đến 20 phút. Khi vọng tưởng đi vào tâm bạn, đừng chạy theo 


chúng. Hãy để chúng tự trôi dạt điỉ—Continue this from 10 to 20 minutes. As distracting 
thoughts enter your mind, do not follow them. Just allow them to drIft away. 


12) Bạn nên ngồi yên lặng và đừng lo bạn có thành công trong việc thư giản sâu hay không. 


Điểm chủ yếu ở đây là bạn phải duy trì sự thụ động, phải để cho những vọng tưởng tự 
trôi dạt đi như những lọn sóng trên bãi biển. Thực tập từ 10 đến 20 phút, một hay hai lần 
mỗi ngày, đừng nên tập sau khi ăn ít nhất là hai tiếng đồng hồ. Khi bạn đã quen thì phản 
ứng thư giản sẽ tự nhiên đến mà không cần dụng công nhiều cho lắm—You should sit 
quietly and do not worry whether you are successful in becoming deeply relaxed. The 
key to this exercIse 1s to remain passIve, to let distracting thoughts slip away like waves 
on the beach. Practice for 10 to 20 minutes once or twice a day, but not within two hours 
after a meal. When you have set up a routine, the relaxation response should naturally 
come with little effort. 


(IV)Kinh Hành sau khi Thư Giản— Walking after Relaxafion: Khi ngồi thư giản một lúc lâu 


hành giả có thể cảm thấy tay chân mỏi mệt hay đau nhức, và thấy cần được thoải mái 
đôi chút. Chừng đó hành giả có thể bắt đầu đứng dậy để đi kinh hành. Hành giả đi thật 
chậm và không cần để ý đến hơi thở nữa, mà phải để ý đến từng bước chân. Nếu tâm 
chúng ta rong ruổi thì kéo nó trở về với oai nghi đi mà không cần dính mắc vào những ý 
nghĩ nào khác. Nếu hành giả ngừng lại và nhìn chung quanh, tâm lúc nào cũng phải tỉnh 
thức và nhận biết rõ ràng là mình đang làm gì. Khi chân chạm đất ta biết chân ta đang 
chạm đất. Đi bộ cũng là một cách thực tập chánh niệm. Khi chúng ta đang theo một thời 
khóa thiển chúng ta phải cố gắng luôn tỉnh giác ở mọi nơi. Khi ngồi, khi đi, khi làm việc, 
khi ăn, uống, nói, cười, mặc quần áo, hay ngay cả khi chúng ta không nói, vân vân, 
chúng ta phải luôn tỉnh thức. Nếu chân tay chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiển, tự nhiên 
chà xát và co duỗi chúng cho thoải mái—]f we do our siting in relaxation for a 


2252 


considerable time, we may feel fatigued, we may need to ease our aching limbs a little 
bịt. Then we can start our walking meditation. Walk slowly mindful of the movements, 
now we need not think of the breath but become aware of the walk. If our mind wanders 
ØIve attention to our walking without getting Involved In other thoughts. IÝ we stop, turn or 
look around, be mindful and apply clear comprehension. When our foot touches the earth 
we get the sensation, become aware of it. Walking 1s also an exercise in mindfulness. 
When we are following a meditation course let us try to be mindful always everywhere. 
When sitting, standing, walking, working, eating, drinking, talking, laughing, wearing 
clothes, or even when we are silent, etc., let us be always mindful. If our limbs get 
numbed while in meditation, rub and stretch them. 


(Q) Thiền và Quán 
Meditation and Conternplation 
See Chapter 61 


(R) Phương Cách Hành Thiền 
Ways 0ƒ Meditation 


(D Ba loại thiền định— Three meditations: 
(A) Theo tông Thiên Thai, có ba loại Thiền quán—According to the T?ien-T°?ai sect, there 


Ù 
2) 


3) 


are three conternplations (tedifafions): 

Thiển Quán chân không lìa tướng: The meditation (contemplation) of true emptiness that 
cuts off marks. 

Thiển Quán lý sự vô ngại: The meditation (contemplation) of the non-obstruction 
between noumena and phenomena. 

Thiển Quán sự sự vô ngại: The meditation of pervasive inclusiveness. The meditation of 
non-obstruction between phenomena and phenomena. 


(B) Ba phương pháp thiền quán về sự liên hệ giữa lý và sự trong Kinh Hoa Nghiêm— Three 


Ũ 
2) 


3) 


meditaqHons, on the relatonship gƑ the noumenal and phenomenal in the Flower 
Ornament Scripture (Kinh Hoa Nghiêm): 

Thiển quán về Lý pháp giới: The meditation (contemplation) of the universe as law or 
mind that things or phenomena are of the same Buddha-nature, or the Absolute. 

Thiển quán về Lý Sự pháp giới: The meditation (contemplation) of the Buddha-nature 
and the thing, or the Absolute and phenomena are not mutually exclusive. 

Thiển quán về Sự sự vô ngại pháp giới: The meditaion (contemplation) of the 
Phenomena are not mutually exclusive, but in a common harmony as parts of the whole. 


(II) Tứ Chủng Thiên Định— Four kinds oƒ dhyana: Bốn loại thiền định. 


(A) 


D 
2) 


Dục thần túc: Chanda-rddhi-pada——Desire, or intensive longing, or concentration. 
Cần thần túc: Virya-rddhi-pada—Energy or intensified effort. 


3) 
4) 


2253 


Tâm thần túc: Citta-rddhi-pada—Memory or intense holding on to the position reached. 
Quán thần túc: Mimamsa-rddhi-pada—Meditation or survey, the state of dhyana. 


(B) Theo Kinh Lăng Già—According to the Lankavafara Sufrq: 


l) 
2) 
3) 


4 


Quán Sát Nghĩa Thiền: Thiển định nhằm quán sát ý nghĩa—Dhyana that surveys the 


meaninøs. 
Ngu Phu Hành Thiển: Thiển định do phàm phu thực hành —Dhyana practiced by the 
1pnorant. 


Như Như Thực Pháp Thiển: Thiển định dựa vào như như—Dhyana depending on 
suchness. 
Như Lai Thiền: Thiền định tính thuần của Như Lai—The Tathagata”s pure Dhyana. 


(C) Quán Tứ Niệm Xứ: Concentration of Satipatthana—See Tứ Niệm Xứ (Four Foundations 


of Mindfulness) in Chapter 118. 


(D) Thiền Quán Tứ Hành Tướng— Four disciplines for medifation: Bốn hạnh tướng trong 


l) 
2) 


3) 


4) 


quán tưởng hay thiển quán. 

Thiền quán về Khổ: To meditate upon the implications or đisciplines of Pain or suffering. 
Thiển quán về Không: To meditate upon the implications or disciplines of Unreality, or 
emptiness. 

Thiển quán về Vô Thường: To meditate upon the implications or disciplines of 
Impermanence. 

Thiển quán về Vô Ngã: To meditate upon the implications or disciplines of Non-ego. 


(E) Thiền Tứ Niệm Trú— Four basic subjects oƒ Buddhist medifation: See Chapter 61 (H) 


(HD (©). 


(F) Tứ Tu Tập Thiền Định— Four concentrative meditfafions: Samadhi-bhavana (p)— Theo 


Ù 


2) 


3) 


Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập thiển định—According to the 
Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four concentrative 
meditations. 

Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Lạc Trú Ngay Trong Hiện Tại: Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly 
ác pháp, và trú sơ thiển, nhị thiển, tam thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập và hành trì 
thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú ngay trong hiện tại—Here a monk, having given 
up desires and unwholesome deeds, having practiced, developed and expanded the first, 
second, third and fourth jhanas, he will attain happines here and now. 

Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chứng Đắc Tri Kiến: Ở đây vị Tỳ Kheo tác ý quang minh 
tưởng, an trú tưởng ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban 
ngày như vậy. Và như vậy với tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm có hào 
quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang chứng đắc tri kiến ——Here a monk attends to the perception 
of light (alokasannam-manasikaroti), he fixes his mind to the perception of day, by night 
as by day, by day as by night. In this way, with a mind clear and unclouded, he develops a 
state of mind that 1s full of brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s gaining 
knowledge-and-vision. 

Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác: Ở đây vị Tỳ Kheo biết được lúc 
thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; biết được tầm 
khởi, tầm trú và tầm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và tỉnh giác— 
Here a monk knows feelings as they arise, remain and vanish; he knows perceptions as 


2254 


they arise, remain and vanish; he knows thoughts as they arIse, remain and vanish. He 
therefore always has mindfulness and clear awareness. 

4) Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc: Ở đây vị Tỳ Kheo an trú, quán 
tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ; 
đây là tưởng; đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy diệt tận các 
lậu hoặc —Here a monk abides in the contemplation of the rise and fall of the five 
aggregates of grasping. This material form, this 1s 1fs arising, this 1s 1ts ceasing; these are 
feelings; this 1s perception; these are mental formations; this 1S consciousness, €fc. 
Accomplishing these contemplations wIll lead to the destruction of the corruptIons. 

(F) Tứ Thiền— Four jhanas: See Chapter 169 (B-3). 


(HI)Ngũ Chủng Thiền— Five kinds oƒ Meditation: 

(A) Thiền Quán ngũ đại: Meditation on the five elements—See Chapter 61 (H) (). 

(B) Thiền Quán Ngũ Đình Tâm— Five medifatfions: See Chapter 61 (H) (IV) (C). 

(C) Ngũ Quán— Five meditation in Lofus sufra: Năm pháp quán trong Kinh Pháp Hoa—See 
Chapter 61 (H). 


(IV)Lục chủng Thiền— Six types oƒ Meditation: 

(A) Theo trường phái Thiên Thai, có sáu quán pháp Thiền— According to the T°ien-T°?ai 
Sect, there are six kinds oƒ mediftafion: See Chapter 61 (H) (V). 

(B) Lục Hạnh Thiên— The six subjects in meditation: See Chapter 61 (H) (V). 

(C) Lục Diệu Môn— Six wonderƒul doors: Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho người 
tu Phật —S1x wonderful strategies or doors for Buddhist cultIvators: 

1) Sổ Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến 
mười hay ngược lại (đây là một trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh)— 
Meditation by counting oneˆs breaths. You van count from one fo ten or vise-Versa. 

2) Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết 
mình đang thở vào, biết mình đang thở ra)—Meditation by following one°s breaths. 

3) Chỉ Môn hay Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tnh lặng (đã quán 
sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán)—Meditation by concentrating 
the mind. 

4) Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo 
mộng tưởng—Meditation by contemplating on any object to obtain wisdom and to 
eliminate delusions. 

5)_ Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán của chính mình—Meditation 
by returning to the mind. 

6)_ Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh 
khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt 
đứt mọi phiền não)—Meditation by pacifying the mind. 


(V) Tám Loại Thiền— Eight Types oƒ Meditation: 
(A) Bát Tam-Ma-Địa— Eight types 0ƒ meditation ƒor removing various afíachưmnenfs: Asfaq- 
vữnoksa (skÐ). 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


8) 


2255 


Quán thân bất tịnh để trừ dục vọng: Meditate on the impurity of one°s body to remove 
p2SSIOnS. 

Làm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn vật: Meditate on the 
1mpurity of external obJects to strengthen emancipafion. 

Giải trừ dục vọng bằng quán những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật: Removing 
passlons by meditating on pure aspects of external obJects. 

Giải trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức: Removing attachment to material objects by 
meditating on boundless conscIousness. 

Giải trừ chấp không bằng quán vô biên thức: Removing attachment to void by medifating 
the boundless consciousness. 

Giải trừ tri thức bằng quán vô ngã: Removing attachment to consciousness by meditating 
0n non-existence. 

Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng: Removing non-existence by meditating on the 
sfate of neither nor non-thoupht. 

Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn: Extinguishing all thoughts 
and perceptions and dwelling In the stage of total extinction. 


(B) Bát giải thoát Tam Muội— Eighffold liberation: Eight liberations— Bát Tam Ma Địa— 


l) 


2) 


3) 


4 


Tám giải thoát, hay tám phép thiền định giải thoát khỏi sắc dục—Liberation, 
deliverance, ƒreedom, emancipation, escape, release in eight ƒorrms. The eight types 0ƒ 
meditatfion Íor rernoving various aftachmenfs to ƒorms and destres: 

Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội: Tự mình có sắc, thấy có sắc. 
Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất tịnh—Possessing form, one sees 
forms—LIberation when subJjective desire arises, by examination of the obJect, or of all 
things and realization of their filthiness. In this stage, cultivators remove passions by 
meditation on the Impurity of one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội —Quán tưởng nội sắc là vô sắc, 
thấy các ngoại sắc bất tịnh —Not perceiving material forms ¡in oneself, one sees them 
outside. Liberation when no subJective desire arises by still meditating or contemplating 
of the object or of all things. First contemplating on impurity of external obJects, then on 
purity. 

Tịnh thân tác chứng cụ túc trụ giải thoát —Tịnh giải thoát thân chứng Tam muội—Quán 
tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy để đoạn diệt dục vọng—Thinking “lt is 
pure,” one becomes Intent on 1t, one enters. Liberation by concentration on the pure to 
remove passions, or to realize a permanent state of freedom from all desires:. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
Of variety, thinking: “Space 1s Infinite,” one enters and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless consciousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 


5) 


6) 


7) 


8) 


2256 


Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infinte Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Consciousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinte Consciousness. 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội—Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư 
“không có vật gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị 
tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: 
“[here 1s nothing,” one enters and abides ¡in the Sphere of No-Thingness, where all 
attachments to consciousness have been completely removed by medifation. Liberation In 
realization of the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội—Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn 
bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending the Sphere of No-Thingness, one reaches 
and abides In the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception (neither thought nor 
non-thought) where all attachments to non-existence have been completely extinguished 
by meditation. Liberation In the state of mind where there 1s neither thought nor absence 
of thought (the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception). 

Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thoát Tam muội)—Vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn 
tịch diệt hay Niết Bàn—By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception, one enters and abides in the Cessaton or extinguishing all thoughts 
(perceptions) and feelings—LIberation by means of a state of mind in which there 1s final 
or total extinction, nirvana. 


(C) Tám Giai Đoạn Chiến Thắng trong Thiền Định: Eight victorious stages—Tám giai đoạn 


Ù 


2) 


3) 


chiến thắng trong thiển định nhằm giúp hành giả vượt thắng dục vọng và luyến chấp của 
thế giới giác quan. Theo Kinh Phúng Tụng và Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ 
Kinh, có tám thắng xứ The eight victorious stages or degrees in meditation for 
overcoming desire, or attchment to the world of sense. According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, and the Mahaparinibbana Sutta, there are eight 
Sfages Of mastery: 

Thắng Xứ Thứ Nhứt—The first stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy.”—Perceiving forms ¡nternally, one sees external forms, limited and 
beautiful or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and sees them. 
Thắng Xứ Thứ Nhì —The second stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, 
ta thấy.”—Perceiving forms internally, one sees external forms, unlimited and beautiful 
or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and sees them 

Thắng Xứ Thứ Ba—The third stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy.”—Not perceiving forms internally, one sees external forms, 


4) 


3) 


6) 
? 


8) 


2257 


limited and beautiful or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and 
sees them 

Thắng Xứ Thứ Tư—The fourth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc vô hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.”——Not perceiving forms internally, one sees external forms, 
unlimited and beautiful or ugly, and in mastering them, one 1s aware that one knows and 
sees them 

Thắng Xứ Thứ Năm —The fifth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm 
thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh; như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh; như lụa Ba La Nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh. Như vậy vị nầy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, 
sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Not perceiving forms ¡internally, one sees 
external forms that are blue colour, of blue lustre. Just as a flax flower which 1s blue, of 
blue colour, of blue lustre, or a Benares cloth smoothed on both sides that is blue colour, 
of blue lustre, so one perceives external forms that are blue colour, of blue lustre; and In 
mastering these, one 1s aware that one knows and sees them 

Thắng Xứ Thứ Sáu —The sixth stage of mastery: Same as in fñifth stage of mastery, 
replace “blue” with “yellow,” and “Flax flower” with “Kannikara Flower.” 

The seventh stage of mastery: Thắng Xứ Thứ Bảy—Same as in fifth stage of mastery, 
replace “blue” with “red,” and “Flax flower” with “Hibiscus flower.” 

Thắng Xứ Thứ Tám—The eighth stage of mastery: Same as in fifth stage of mastery, 
replace “bule” with “white,” and “Flax flower” with “Flax flower” with “morning-star 
Osadhi.” 


(D)Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng— Eight ƒactors oƒ Yoga concenfrafion: Những tập 


Ù 
2) 


luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của 
Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô 
Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức 
và Ngài Huyễn Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, 
nhà chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường 
phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập 
trung tư tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara 
School of Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concenftration” and has 
several things In common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist 
Idealism taught by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of 
Mere Ideation (Vijnaptimatrata), and ¡ntroduced to China by Hsuan-Tsang as the 
Dharmalaksana (Fa-Hsiang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, 1t 
was one of the only two Mahayana School in India (Madhyamika and Yogacara). 
According to the Yogacara Bhumi Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction or 
concentration. 

Chế Giới: Yama (skt)——Restraint. 

Nội Chế: Niyama (skt——Minor restraint. 


3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 


2258 


Tọa Pháp: Asana (skÐ—Sitting. 

Số Tức (quán hơi thở): Pranayama (skt)—Restraint of breaths. 

Chế Cảm: Pratyahara (skt)—Withdrawal of senses. 

Tổng Trì: Dharana (skt)—Retention of mind. 

Tĩnh Lự: Dhyana (skt)——Concentration of mind. 

Đẳng Trì (tập trung tư tưởng): Samadhi (skt)——Concentration of thought. 


(VŨChín Loại Thiên— Nine Types oƒ Meditation: 
(A) Cửu Chủng Đại Thiền— Nine kinds oƒ Mahayana dhyana ƒor bodhisatbtas: Chín loại 


Ù 
2) 
3) 
4 


3) 
6) 


7) 


8) 


9) 


thiền Đại thừa cho chư Bồ Tát. 

Tự Tánh Thiền: Thiển quán về tự tánh của chư pháp —Meditation on the original nature 
of things, or mind as the real nature, from which all things derIved. 

Nhất Thiết Thiển: Thiển quán nhằm phát triển tự giác và giác tha đến mức tối thượng— 
Meditation on achieving the development of self and all others to the utmost. 

Nan Thiển: Thiển quán về những vấn để khó khăn—Meditation on the difficulies of 
certain dhyana conditions. 

Nhất Thiết Môn Thiển: Thiển về cửa vào tối thừa thiển định—Meditation on the 
entrance to all the superior dhyana conditions. 

Thiện Nhân Thiển: Thiền về những điều thiện——Meditation on the good. 

Nhất Thiết Hành Thiển: Thiển về thực tập và hành động Đại thừa—Meditation on all 
Mahayana pracftices and actions. 

Trừ Phiển Não Thiền: Thử Thế Tha Thế Lạc Thiển—Meditation on ridding all suffers 
from the miseries of passion and delusion. 

Thiển về cách mang lại an lạc cho mọi người trong đời nầy và đời sau: Meditation on the 
way to bring Joy to all people both In this life and hereafter. 

Thanh Tịnh Tịnh Thiền: Thiền về thanh tịnh nhằm chấm dứt ảo giác và phiền não để đạt 
được đại giácMeditation on perfect purity in the termination of all delusion and distress 
and the obataining of perfect enlightenmen. 


(B) Chín Thứ Đệ Diệ—Nine successive cessafions: Anupubha-nrrodha (p)—Theo Kinh 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ diệt —According to the Sangiti Sutta In 
the Long Discourses of the Buddha, there are nine successIVe cessaftions: 

Thành tựu Sơ Thiển, các dục tưởng bị đoạn diệt: By the attainment of the first jhana, 
perceptions of sensuality cease. 

Thành tựu Nhị Thiên, tầm tứ đoạn diệt: By the attainment of the second jhana, thinking 
and pondering cease. 

Thành tựu Tam Thiền, hỷ đoạn diệt: By the attainment of the third jhana, delight (piti) 
C€asS€S. 

Thành tựu Tứ Thiền, hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt: By the attainment of the fourth 
Jhana, in-and-out breathing ceases. 

Thành tựu Hư Không Vô Biên Xứ, sắc tưởng bị đoạn diệt: By the attainment of the 
Sphere of Infinite Space, the perception of materiality ceases. 

Thành tựu Thức Vô Biên Xứ, tưởng hư không vô biên xứ đoạn diệt: By the attainment of 
the Sphere of Infinite Consciousness, the perception of the Sphere of Infinite Space 
C€asS€S. 


?) 


8) 


9) 


2259 


Thành tựu Vô Sở Hữu Xứ, thức vô biên xứ bị đoạn diệt: By the attainment of the Sphere 
of No-Thingness, the perception of the Sphere of Infinite Consciousness ceases. 

Thành tựu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt: By the 
attainment of the sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception, the perception of the 
Sphere of No- Thingness ceases. 

Thành tựu Diệt Thọ Tưởng Định, các tưởng và các thọ đều bị đoạn diệt: By the 
attainment of the Cessation-of-Perception-and-Feeling, perception and feeling cease. 


(VI)Mười Loại Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát—Ten kinds oƒ pure 


l) 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


lở) 
a) 
b) 


8) 
a) 
b) 
9) 
a) 
b) 


meditation oƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười 
thanh tịnh thiển của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại 
thanh tịnh thiển vô thượng của chư Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure meditation of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the supreme pure meditation of 
Buddhas. 

Thanh tịnh thiển thường thích xuất gia, vì rời bỏ tất cả sở hữu: Pure meditation always 
gladly leaving home, giving up all possessions. 

Thanh tịnh thiển được chơn thiện hữu, vì chỉ dạy chánh đạo: Pure meditation finding 
gøenuine øood companions, to teach the right way. 

Thanh tịnh thiển an trụ trong rừng thẳm, an nhẫn những gió mưa, vì la ngã và ngã sở: 
Pure meditation living in the forest enduring wind and rain and so on, being detached 
from self and possesslons. 

Thanh tịnh thiển la chúng sanh ổn náo, vì thường thích tịch tịnh: Pure meditation leaving 
clamorous sentient beings, always enJoying tranguil silence. 

Thanh tịnh thiển tâm nghiệp điểu nhu, vì thủ hộ các căn: Pure meditation with 
harmonious menral activity, guarding the senses. 

Thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệt, vì tất cả âm thanh những chướng thiền định chẳng thể 
làm loạn: Pure meditation with wind and cognition silent, impervious to all sounds and 
netfles of meditational concentration. 

Thanh tịnh thiển thứ bảy——The seventh pure meditation: 

Giác đạo phương tiện: Aware of the methods of the Path of enlightenmernt. 

Quán sát và hiện chứng tất cả những phương tiện nầy: Contemplating them all and 
actually realizing them. 

Thanh tịnh thiển thứ tám——The eighth pure meditation: 

Rời bổ tham đắm: Pure meditation detached from clinging to is experiences. 

Chẳng tham chẳng bỏ cõi dục: Neither grasping nor rejecting the realm of desire. 

Thanh tịnh thiển thứ chín—The ninth pure meditation: 

Phát khởi thông minh: Awakening psychie knowledge. 

Biết rõ tất cả căn tánh của chúng sanh: Knowing the faculties and natures of all sentient 
beings. 


10) Thanh tịnh thiển thứ mười—The tenth Pure meditation: 


a) 
b) 
c) 


Tự tại du hý: Freedom of action. 
Nhập Phật tam muội: Entering 1nto the concenfration of Buddhas. 
Biết vô ngã: Knowing there is no self. 


2260 


(S) Tọa Thiên 
Sif in meditafion 


(ID Tổng quan về Tọa Thiền— An overview 0ƒ Siting meditation: 

(A) Tọa thiền là phương pháp thiết yếu của Thiền tông—Sitting meditation is a key practice: 
Hai Thiển phái lớn là tông Tào Động và Lâm Tế có chút ít khác biệt về phương pháp 
tọa thiển. Tông Tào Động dạy cứ ngồi và tập trung tâm ý vào bản chất của tâm, tông này 
còn nhấn mạnh về “quả chứng sẵn có”, đồng thời không phân biệt giữa phương tiện và 
mục đích. Thay vì luôn cố gắng để thành đạt một cái gì đó, thì tông Tào Động khuyên 
chúng ta hãy tự coi mình là cái đó và hãy ý thức về nó. Sự tĩnh lặng và tập trung tâm ý 
vào một chỗ duy nhất được phát triển qua tọa thiển trong tông Tào Động. Tông này tin 
rằng tư thế ngôi là sự biểu hiện hoàn thiện nhất của sự chứng ngộ viên mãn, nên sự tu 
tập về trí tuệ đặc biệt liên hệ tới sự ý thức hoàn toàn về thân trong tư thế ngồi trong từng 
giây phút. Tông Lâm Tế xử dụng công án để tu tập biệt quán. Mỗi thiển sư có những 
công án khác nhau, và mỗi công án có những mục đích khác nhau. Nhưng một cách căn 
bản, những nan đề ngắn như “Cái gì là bản lai diện mục của ngươi khi cha mẹ ngươi chưa 
sinh ra?” hay “Cái gì là tiếng vỗ của một bàn tay?” thách thức quan niệm thông thường 
của con người về quan hệ giữa con người với thế giới. Người ta có thể sử dụng phép lý 
luận để hiểu về công án, nhưng chân ngộ vượt ra ngoài những giải thích của ngôn từ, và 
tùy thuộc vào sức mạnh của trí tuệ liên hệ đến bản chất tối hậu của con người. Điểm 
then chốt của việc quán chiếu công án không phải là để tìm ra lời giải đáp đúng. Thật ra, 
công án nhằm chống lại những khái niệm có sẵn trong trí óc của con người. Trí óc của 
người ta trở nên bất lực trước công án vì năng lực và cảm nhận thông thường của con 
người không thể nào hiểu được nghĩa của công án, vì thế mà công án được dùng để đánh 
thức một tâm thức đang yên ngủ. Một tâm thức hời hợt và giả tạo bên ngoài không thể 
nào trả lời được một công án, chỉ có tuệ quán sâu sắc mới làm được chuyện này mà thôi. 
Hành giả của tông Lâm Tế đạt được sự tnh trú bằng cách tập trung tâm ý vào một công 
án và đạt được tuệ giác đặc biệt để trả lời cho công án này —The two maJor Zen 
traditions, T”ao-T”ung and Lin-Chi, have a slightly differnt approach to this. T”ao-T”ung 
Zen teaches “just sitting” in which one focuses on the nature of the mind. T”ao”T”ung 
emphasizes “original enlightenment”, and doesn”t distinguish between the means and the 
end. Instead of constantly trying to achieve something, one 1s encouraged to Just be, and 
to be aware of that. Calm abiding ¡1s developed In Tao-T”ung Zen by Just sitting, thus 
concentrating the mind single-pointedly. This sect 1s confident that sitting 1s the perfect 
©expression of Inherent perfection or enlightenment, the practice of speclal Insight 
Involves total awareness of the body sitting in each moment. Lin-Chi Zen employs the 
koan (Kung-an) to develop special Insight. Different koans are used by each teacher, and 
each koan serves a different purpose. But basically, these short puzzles, such as “What 
was the appearance of your face before your ancestors were born?” or “What is the sound 
of one hand clapping?” challenge oneˆ”s usual way of relating to oneself and to the world. 
One may use logic to approach the koans, but real understanding transcends verbal 


2261 


explanations and depends on Insight Into one”s ultimate nature. The key point of 
contemplating a koan Isn't to get the ripht answer. Rather, It's to confront people with 
their preconceptions. Becoming frustrated because the usual intellect and emotions can”t 
make sense of the koan, the sleeping mind will wake up. A koan can”t be answered by 
the discursive superficial mind, but only by deep Insight. Practiioners of the Lin-Chi 
tradition gain calm abiding by focusing the mind on the koan. They gain special insight by 
answering 1t. 

(B) Thiền Tâm— The Mind oøƒ Meditation: Hành giả phải ngồi thiền là ngồi cho tới lúc trong 
không có thân tâm, ngoài không có thế giới, xa gần đều trống rỗng, nghĩa là đạt đến chỗ 
không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả 
tướng. Lúc đó tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không có, tâm vị lai cũng không có—— 
We, Zen practitioners, should sit in meditation until our state 1s such that “inside we have 
no body and mind,` outside we have no word, and afar there are no obJects. This state 1s 
also described as “[houghts of the past cannot be obtained, thoughts of the present cannot 
be obtained, and thoughts of the future cannot be obtained.” 


(II) Tọa Thiên theo Đại Sư Thần Tú— Ý tưởng của “Ngôi Thiên ” từ trước thời Huệ Năng: 
Nói chung, cho đến thời Huệ Năng, người ta vẫn nghĩ rằng Phật tánh hiện trong tất cả 
vạn hữu thì thanh tịnh và không ô nhiễm theo cách như thế. Do đó việc làm hằng ngày 
của hành giả cốt yếu là hướng dẫn lấy tự tánh mình, tánh thanh tịnh xưa nay. Nghĩa là sự 
thiển định của hành giả có khuynh hướng làm sáng tỏ cái gương tâm trong ấy hành giả hy 
vọng thấy được tự tánh thanh tịnh của mình. Loại thiển định này gọi là tĩnh. Kiểu mặc 
chiếu hay sự chiêm nghiệm tánh thanh tịnh của Tâm. Khán tịnh hay để mắt xem cái tịnh 
không gì khác hơn là sự im lặng chiêm nghiệm về tự tánh hay tự ngã. Thần Tú đại sư rõ 
ràng đã nhiễm nặng tính cách tịch mặc khi ngài dạy kiểu phản tỉnh này qua bài kệ sau 
đây: 

Thân thị Bồ đề thọ, 

Tâm như minh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức, 
Vật xử nhạ trần ai. 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn siêng lau chùi 
Chớ để dính bụi bặm). 

Siting Meditation according to Great Master Shen-Hsiu: The idea of “Sitting 
Meditation up to the time of Hui-Neng was that the Buddha-nature with which all beings 
are endowed ¡s thoroughly pure and undefiled as to 1ts self-being. The Job of a meditator 
1S tO bring out his self-nature, which 1s the Buddha-nature, In 1s original purIty. Ít 1s to say 
his meditation may end in clearing up the mirror of consciousness in which he expects to 
see the Image of his original pure self-being reflected. This may be called static 
meditation, or serenely reflecting or contemplating on the purity of the Mind. Watching 
purity or to keep an eye on Purity 1s no other than a quietistic contemplation of one”s self- 
nature or self-being. Great Master Shen-Hsiu”s teaching was evidently strongly colored 
with quietism or the reflection type through the following verse: 


2262 


The body 1s like the bodhi tree, 
The mind 1s like a mirror bright, 
Take heed to keep 1t always clean, 
And let no dust accumulate on 1t. 


(HI)Tọa Thiền theo Lục Tổ Huệ Năng— Sitting Meditation according to the Sixth Patriarch 
Hui Neng: Tọa Thiền theo Lục Tổ Huệ Năng: “Phép tọa Thiển vốn chẳng dính mắc ở 
tâm, chẳng dính mắc ở tịnh, cũng chẳng bận bịu với sự bất động. Vậy Tọa Thiền là gì? 
Ấy là không bị chướng ngại trong tất cả việc. Đối với tất cả những hoàn cảnh tốt xấu, 
bên ngoài mà tâm chẳng khởi nghĩ gọi là tọa. Bên trong thì thấy tự tánh mình bất động 
gọi là Thiển. Ngoài không dính mắc về ý niệm về hình tướng là Thiền. Trong chẳng loạn 
là Định. Nếu ngoài dính tướng thì tâm ắt loạn. Nếu ngoài la được tướng thì tâm chẳng 
loạn. Bản tánh của mình tự nó thanh tịnh, tự nó ổn định chỉ vì thấy có cảnh, nghĩ đến 
cảnh nên loạn. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định. Hãy tự tìm cho 
mình trong mỗi niệm cái tính thanh tịnh của tự tánh mình, rồi tu theo nghĩa ấy và tự thực 
hành, đó là chúng ta thành tựu đạo của Phật vậy.” 

Bồ đề bổn vô thọ, 

Minh cảnh diệt phi đài, 

Bản lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai ? 

(Bồ đề vốn không cây, 

Gương sáng cũng chẳng đài, 

Xưa nay không một vật, 

Chỗ nào dính bụi bặm?). 
Sự xác định này hoàn toàn của Huệ Năng, dù cuối cùng đây là tư tưởng nằm trong Bát 
Nhã, nhưng Huệ Năng đã tạo ra một cuộc cách mạng về thực tập thiển quán, mang 
truyền thống đích thực Phật giáo và bảo vệ tinh thần đầu tiên của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

“Siting Meditation 1s not to get attached to the mind, 1s not to get attached to purIty, 

nor IS 1t to concern Itself with immovability. What 1s Sitting Meditation? It 1s not to be 
obstructed in all things. Not to have any thought stirred up by the outside conditions of 
life, good and bad, this 1s “Sitting Meditation”. To see inwardly the Immovability of one”s 
self-nature, this is dhyana. Outwardly, to be free from the notion of form, this 1s dhyana. 
Inwardly, not to be disturbed, this 1s Dhyana. When, outwardly, a man 1s attached to form, 
his inner mind 1s disturbed. But when outwardly he 1s not attached to form, his mind 1s not 
disturbed. His original nature 1s pure and qulIet as it 1s In Itself. Only when 1t recognizes an 
objective world, and thinks of 1t as something, 1t 1s disturbed. Those who recogniIze an 
objective world, and yet find their mind undisturbed, are In true Dhyana. We should 
recognIize in each one of. the thoughts we may conceive the pureness of our original self- 
nature; to discipline ourselves In this and to practice by ourselves all 1ts Implications, this 
1s by ourselves to attain Buddha's truth.” So when Hui-Neng proclaimed: 

The Bodhi is not like the tree, 

(Bodhi tree has been no tree) 

The mirror bright 1s nowhere shinning, 

(The shining mirror was actually none) 


2263 


As there 1s nothing from the first, 
(From the beginning, nothing has existed) 
Where can the dust 1tself accumulate ? 
(How would anything be dusty?) 
The statement was quite oripinal with him, though ultimately 1t goes back to the 
Prajnaparamita. It really revolutionized the Zen practice of meditation, establishing what 
1s really Buddhist and at the same time preserving the genuine spirit of Bodhi-Dharma. 


(IV)Những khác biệt về giáo pháp của Thần Tú và Huệ Năng— Dijferences between Shen- 
Hsiu's teaching and that oƒ Hui-Neng: Sự bất đồng giữa giáo thuyết về Thiền của Thần 
Tú và Huệ Năng ở chỗ Thần Tú chủ trương trước phải tập định rồi sau mới phát huệ (thời 
thời thường phất thức, vật xử nhạ trần ai). Nhưng theo chủ trương của Huệ Năng thì Định 
và Huệ có mặt đồng thời. Định và Huệ chỉ là một vì theo kinh Niết Bàn nếu thừa Định 
mà thiếu Huệ ấy là thêm vô minh, khi thừa Huệ mà thiếu Định ấy là thêm tà kiến. 
Nhưng khi Định Huệ bằng nhau, người ta có thể nói là thấy trong Phật Tánh. Chính vì 
vậy mà trong các bài pháp, Huệ Năng luôn chứng minh quan niệm nhất thể giữa Định và 
Huệ của mình: “Này các bạn hữu, cái căn bản trong pháp của tôi là Định và Huệ. Các 
bạn chớ để bị mê hoặc mà tin rằng có thể tách rời Định với Huệ. Chúng chỉ là một, 
không phải hai. Định là Thể của Huệ và Huệ là Dụng của Định. Khi các bạn quán Huệ 
thì thấy Định ở trong Huệ, khi các bạn quán Định thì thấy Huệ ở trong Định. Nếu hiểu 
được như thế, thì Định và Huệ luôn đi đôi trong tu tập. Này các bạn đang tu tập, chớ nói 
trước phải có Định rồi Huệ mới phát, vì nói như thế là tách đôi chúng rồi. Những người 
thấy như vậy khiến pháp có hai tướng, những người này miệng nói mà tâm không làm. 
Họ xem Định phân biệt với Huệ. Như những người miệng và lòng hợp nhau, trong ngoài 
như một, xem Định và Huệ đồng nhau hay như một, những người này miệng nói tâm làm 
cùng lúc.” Huệ Năng còn chứng minh thêm về quan niệm nhất thể này bằng cách nêu 
lên mối tương quan hiện hữu giữa ngọn đèn và ánh sáng của nó. Ngài nói: “Giống như 
cái đèn và ánh sáng của nó. Khi có đèn thì sáng. Đèn là thể của sáng và sáng là Dụng 
của đèn. Tên gọi khác nhau nhưng thể chỉ là một. Nên hiểu mối tương quan giữa Định và 
Huệ cũng theo cách như vậy.” Chúng ta thấy quan niệm của Thần Hội (một đại đệ tử của 
Huệ Năng) về nhất thể trong quyển Pháp Ngữ của sư: “Ở đâu niệm chẳng khởi, trống 
không và vô tướng ngự trị, ở đó là chân Định. Khi niệm không khởi, trống không, không 
tướng thích ứng với trần cảnh, khi ấy là chân Huệ. Ở đâu được như thế thì chúng ta thấy 
rằng Huệ, quán trong chính nó, là Dụng của Định, không có phân biệt, nó chính là Định. 
Khi người ta cố quán Định thì chẳng có Định. Khi người ta cố quán Huệ, thì chẳng có 
Huệ. Tại sao vậy? Bởi vì tự tánh là chơn như, và chính đây là cái mà chúng ta nói Định 
Huệ nhất thể.”—The disagreement between Shen-Hsiu”s teaching of Zen and that of Hui 
Neng ¡1s due to Shen-Hsiuˆs holding the view that Dhyana 1s to be practiced first and that 
1t 1s only after Its attainment that Prajna 1s awakened. But according to Hui-Neng”s view, 
the very moment Dhyana and PraJjna are present at the same time. Dhyana and PraJna are 
the same for according to the Nirvana Sutra, when there 1s more of Dhyana and less of 
Prajna, this helps the growth of ignorance; when there 1s more of Prajna and less of 
Dhyana, this helps the growth of false views; but when Dhyana and PraJna are the same, 
this 1s called seeing into the Buddha-nature. Therefore, In his preachings, Hui-Neng 


2264 


always tried to prove his idea of oneness: “O good friends, in my teaching what 1s most 
fundamernral is Dhyana and PraJna. And, friends, do not be deceived and let to thinking 
that Dhyana and PraJjna are separable. They are one, and not two. Dhyana 1s the Body of 
Prajna, and Prajna 1s the Use of Dhyana. When PraJna is taken up, Dhyana 1s In Prajna; 
when Dhyana 1s taken up, Prajna 1s In 1t. When this 1s understood, Dhyana and Prajna go 
hand in hand ¡in practice of meditation. O followers of truth, do not say that Dhyana 1s first 
attained and then Prajna awakened, or that Prajna 1s first attained and the Dhyana 
awakened; for they are separate. Those who advocate this view make a duality of the 
Dharma; they are those who affirm with the mouth and negate 1n the heart. They regard 
Dhyana as distinct from PraJna. But with those whose mouth and heart are in agreement, 
the Inner and the outer are one, and Dhyana and PraJna are regarded as equal.” Hui-Neng 
further illustrates the idea of this oneness by the relation between the lamp and 1s light. 
He says: “lt 1s like the lamp and 1fs light. As there 1s a lamp, there 1s light; 1ƒ no lamp, no 
light. The lamp 1s the Body of the light, and the light 1s the Use of the lamp. They are 
differently designated, but in substance they are one. The relation between Dhyana and 
Prajna 1s to be understood in like manner.” We can see Shen-Hui”s view on the oneness 
in his Sayings as follows: “Where no thoughts are awakened, and emptiness and 
nowhereness prevalls, this 1s ripht Dhyana. When this non-awakening of thought, 
emptiness, and nowhereness suffer themselves to be the obJect of perception, there 1s 
right PraJna. Where this mystery takes place, we say that Dhyana, taken up by 1tself, 1s 
the Body of PraJna, and 1s not distinct from Prajna, and 1s Prajna Itself; and further, that 
Prajna, taken up by 1tself, 1s the Use of Dhyana, and 1s not distinct from Dhyana, and 1s 
Dhyana Itself. Indeed, when Dhyana 1s to be taken up by 1fself, there 1s no Dhyana; when 
Prajna 1s to be taken up by Itself, there 1s no Prajna. Why? Because Self-nature 1s 
suchness, and this 1s what 1s meant by the oneness of Dhyana and Prajna.” 


(V) Tọa Thiền theo Kinh Duy Ma Cật—Siting Meditaion according to the Vừnalakirti 
Sưira: Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nây 
Ở trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây như sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất 
ngồi sững đó mới là ngồi thiển. Ngồi Thiển là ngay lúc chợt tỉnh liền về được bổn tâm. 
Vả chăng ngồi thiển là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý, mới là ngồi thiển; không 
khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi, mới là ngồi thiền; không rời đạo pháp mà hiện 
các việc phàm phu, mới là ngồi thiển; tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là 
ngồi thiển; đối với các kiến chấp không động mà tu ba mươi bảy phẩm trợ đạo mới là 
ngồi thiển; không đoạn phiển não mà vào Niết Bàn mới là ngồi thiển. Nếu ngồi thiển 
như thế là chỗ Phật ấn khả (chứng nhận) vậy —According to the Vimalakirti Sutra, 
Vimalakirti reminded Sariputra about meditation, saying: “Sariputra, medifation 1s not 
necessarily sitting. Siting Meditation 1s when a man 1s instantly awakened, he comes 
back to his original mind. For meditation means the non-appearance of body and mind in 
the three worlds (of desire, form and no form); giving no thought to Inactivity when in 
nirvana while appearing (in the world) with respect-inspiring deportment; not strayIng 
from the Truth while attending to worldly affatrs; the mind abiding neither within nor 
without; being Iimperturbable to wrong views during the practice of the thirty-seven 
confributory stages leading to enlightenment: and not wiping out troubles (klesa) while 


2265 


entering the state of nirvana. lf you can thus sit in meditation, you will win the Buddhaˆs 
seal.” 


(T) Những Nét Đặc Trưng của Thiền 
Special Characteristics 0ƒ Zen 


(T-1) Bốn Nét Đặc Trưng của Thiên 
Four Special Characteristics 0ƒ Zen 


(I Tổng quan về Bốn nét đặc trưng của Thiền tông Phật giáo—An overview oƒ Four 


special characterisfics 0ƒ Zen Buddhismm: Theo Edward Conze trong Tĩnh Hoa và Sự Phát 
Triển Của Đạo Phật, có bốn nét đặc trưng của Thiển tông——According to Edward Conze 
in Buddhism: Its Essence and Development, there are four specific features of Zen 
Buddhism. 


(II) Chỉ tiết về Bốn nét đặc trưng của Thiền tông Phật giáo—Details oƒ Four special 


l) 


characteristics 0ƒ Zen Buddhism: 

Những nét cổ truyền của Phật giáo bị nhìn một cách thù địch. Ảnh tượng và kinh điển bị 
khinh miệt, những ước lệ bị cố ý chế diễu. Thiển tông bày tổ một tinh thần thực tiễn triệt 
để rất giống tinh thần của Royal Society ở Anh vào thế kỷ thứ 17. Châm ngôn của họ là 
“Đừng nghĩ mà hãy thử!” Và “với sách vở họ xen vào tất cả để chỉ thấy cái mà những 
kinh nghiệm đã thử trước họ.” Thiển tông nhắm truyền đạt trực tiếp Phật tánh ngoài 
truyền thống văn tự. Sự nghiên cứu kinh điển do đó bị xao lãng. Trong những tịnh xá 
người ta đặt ra kinh điển sát cạnh nhà cầu phòng khi ngẫu nhiên tham khảo tới. Bàn luận 
về những sớ giải, lục lọi kinh điển, nghiền ngẫm văn tự (brood over words) bị coi như mò 
kim đáy biển: “Đếm những của cải của kẻ khác ích lợi gì?” “Để thấy tự tính là Thiển.” 
Chỉ có cái đó mới đáng kể. Những sử gia thường qui những thái độ này vào phong thể 
thực tiễn của dân tộc tính Trung Hoa. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi chủ trương phi 
truyền thống đã tràn ngập toàn thể thế giới Phật giáo giữa những năm 500 và 1000 và 
Mật tông Ấn độ về phương diện này cung ứng nhiều tính chất song phương với Thiển 
tông—The traditional aspects of Buddhism are viewed with hostility. Images and 
scriptures are held up to contempt, conventions are derided by deliberate eccentricIties. 
Zen evinces a spIrIt of radical empiricism, very similar to that shown by the Royal Soclety 
in England in the seventeenth century. There also the motto was, “Don't think, try!” and 
“With books they meddle not farther than to see what experiments have been tried 
before.” Zen aimed at a direct transmission of Buddhahood outside the written tradition. 
The study of the scriptures was for occasional reference 1n close proximity to the 
restroom. To discuss commentaries, ransack the scriptures, brood over words 1s regarded 
like investigating the needle at the bottom of the sea. “What use 1s the count the treasures 
of other people?”” ““Ïo see oneˆs own nature 1s Zen.” By comparison with that, nothing 
else matters. Historians have often attributed these attitudes to the practical turn in the 


2) 


3) 


2266 


Chinese national character. This cannot be the whole truth because anti-traditionalism 
pervaded the whole Buddhist world between 500 and 1,000, and the Indian Tantra In this 
respect offers many parallels to Zen. 

Thiển tông đối nghịch với sự suy lý siêu hình, nó ghê tởm lý thuyết và nhằm phế bỏ lý 
luận. Trực giác được để cao hơn màng lưới vi tế của tư tưởng tế nhị rất nhiều. Chân lý 
không được phát biểu bằng thuật ngữ trừu tượng và tổng quát, nhưng hết sức cụ thể. 
Những thiền sư đời Đường nổi tiếng vì những câu sấm ngữ bí hiểm cũng như những hành 
vi kỳ dị và độc đáo. Giải thoát được tìm thấy trong những sự vật thông thường của đời 
sống hằng ngày. Huyền Kiến giác ngộ khi bổn sư của ngài thổi tắt một ngọn nến, người 
khác giác ngộ khi thấy hòn gạch rơi, người khi chân bị gẫy. Đó không phải là một hiện 
tượng hoàn toàn mới mẻ. Trưởng Lão Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ bằng tiếng Pali chứng 
minh rằng trong Cổ Phái trí Tuệ những việc ngẫu nhiên tầm thường cũng có thể làm phát 
khởi sự thức tỉnh tối hậu. Những Thiền sư phô trương sự bất đồng với truyền thống bằng 
những hành động kỳ cục. Họ đốt những tượng phật bằng gỗ, giết mèo, bắt tôm cá. Thiển 
sư trợ giúp đệ tử bằng “hành động trực tiếp” như kéo mũi, dùng thiên trượng đánh hay 
hét vào tai thiển giả nhiều hơn là bằng những lời nói khôn ngoan. Công án, nền tảng và 
trợ lực của thiển định, gồm mật ngữ và những chuyện bí hiểm mà người ta phải suy niệm 
cho đến khi sự kiệt quệ tinh thần đưa đến sự thấu hiểu thình lình ý nghĩa của chúng. 
Nhưng công án cũng không phải là một sản phẩm riêng của tinh túy Trung Hoa. Đó chỉ 
là hình thức Trung Hoa của khuynh hướng chung của Phật giáo, cùng thời đó, xuất hiện ở 
Bengale, nơi Mật tông Sahajiya giảng dạy bằng những mật ngữ và thuật ngữ bí hiểm, 
một phân để giữ bí mật cho tư tưởng, một phần để tránh những suy lý trừu tượng bằng 
biểu tượng cụ thể——Zen is hostile to metaphysical speculation, averse to theory and intent 
on abolishing reasoning. Direct Insight 1s prized more highly than the elaborate webs of 
general terms, but as concretely as possible. The Tang masfers were renowned for theIr 
oracular and cryptic sentences, and for their curious and original actions. Salvation 1s 
found ¡in the ordinary things of everyday life. Hsuan-Chien was enlightened when his 
teacher blew out a candle, another when a brick dropped down, another when his leg got 
broken. This was not altogether new phenomenon. The Pali Psalms of the Brethen and 
Psalms of the Sisters show that also in the Old Wisdom School trivial Incidents could 
easily start off the final awakening. The Zen masters flaunt their disapproval of mere 
tradition in sfarting actions. They burn wooden statues of the Buddha, kill cats, catch 
shrimps and fishes. The master assists the pupil not so mụch by the wise words which 
1ssue from his mouth, but by the “direct action” of pulling at his nose, hitting hìm with the 
staff, or shouting at him. The Koans, which are the basis and support of meditation, 
consist of riddles and puzzling stories which one should think about, until intellectual 
exhaustion leads to a sudden realization of their meaning. Again, the koan Is not, as 1S SO 
often asserted, a peculiar creation of the Chinese genius. It is nothing but the Chinese 
form of a general Buddhist trend which, at the same time, is clearly visible in Bengale, 
where the Tantric Sahajiyas taught by riddles and enigmatic expressions, partly to guard 
the secrets of their thoughts, partly to avoid abstractions by concrete Imagery. 

Đốn ngộ là biểu ngữ đặc biệt của Thiền tông phương Nam. Sự giác ngộ theo Huệ Năng 
và những vị Tổ kế tiếp ngài là một tiến trình chớp nhoáng, chứ không phải tiệm tiến. 
Thâm ý của giáo lý này thường bị hiểu lầm. Thiền sư không có ý nói rằng sự sửa soạn 


2267 


không cần thiết và Giác Ngộ được đạt tới trong một thời gian nhanh chóng. Các vị nhấn 
mạnh tới chân lý thần bí chung cho rằng sự giác ngộ xãy ra trong một khoảnh khắc phi 
thời gian, nghĩa là ngoài thời gian, trong vĩnh cửu, và đó là một hành vi của chính tuyệt 
đối, không phải việc làm của chúng ta. Người ta không thể làm bất cứ điều gì để trở nên 
giác ngộ hết. Trông đợi những khổ hạnh hay thiền định mang lại giải thoát chẳng khác 
nào “mài gạch làm gương.” Giác ngộ xãy ra, không có sự can thiệp của bất cứ một điều 
kiện hay ảnh hưởng rõ rệt nào, ta có thể nói nó giống như một biến cố hoàn toàn tự do. 
Không phải sự thu thập dần dần công đức nhưng một hành vi lãnh hội hốt nhiên tạo ra 
giác ngộ. Giáo lý này, trong yếu tính, thuộc chính thống giáo. Thiển tông chỉ ra ngoài 
chính thống giáo khi kết luận rằng người ta không cần câu chấp những chỉ thị thứ yếu của 
luật, và do đó vun trồng một thái độ lãnh đạm luân lý cho phép nó chìu theo những yêu 
sách của chủ trương quân phiệt Nhật Bản—Sudden enlightenment was the distinctive 
slogan of the Southern branch of Zen. Enlightenment according fo Instantaneous process. 
The purport of this teaching has often been misunderstood. The Zen masters dịd not 
intend to say that no preparation was necessary, and that enlightenment was won 1n a 
very short time. They Just laid stress on the common mystical truth that enlightenment 
takes place In a “timeless moment,” I1.e. outside time, 1n eternity, and that 1t 1s an act of 
the Absolute Ifself, not our own doing. One cannot do anything at all to become 
enlightened. To expect ausferities or meditation to bring forth salvation 1s like “rubbing a 
brick to make 1t into a mirror.” Enlightenment just happens, without the mediacy of any 
finite condition or influence, and 1t 1s, as we mipht put it, a totally “free” event. It 1s not 
the gradual accumulation of merit which causes enliphtenment, but a sudden act of 
recogmttion. All this teaching 1s, In Its essence, impeccably orthodox. The Zen sect 
deviated from orthodox only when 1t drew the inference that one need not adhere to the 
minor prescriptions of discipline, and thus cultivated a moral indifference which enabled 
1t to fall in with the demands of Japanese militarism. 


4) 


Œ) 


2268 


Như Di Đà giáo, Trung quán và trong một giới hạn nào đó, như Mật tông, Thiển tông tin 
tưởng rằng sự viên mãn của đời sống Phật giáo chỉ có thể tìm thấy trong sự phủ nhận nó. 
Đức Phật ẩn trong những sự vật tiểm tàng của cuộc sống thường nhật. Chúng đến như thế 
nào, thì mình nhận như thế ấy, thế là giác ngộ. “Với những thiển giả, khi họ trông thấy 
cây gậy, họ gọi nó đơn giản là cây gậy. Nếu họ muốn đi là họ đi; nếu họ muốn ngồi, họ 
ngồi. Họ không được bối rối hay điên đảo trong bất cứ cảnh ngộ nào.” Hoặc: “Kỳ diệu 
siêu phầm thay! Và tuyệt vời thay! Ta kéo nước lên, ta vác củi này!” Hay: “Mùa xuân 
hoa nở, và mùa thu trăng thanh. Mùa hạ gió mát thổi, và mùa đông tuyết rơi. Ta còn cần 
gì hơn nữa? Mỗi giờ là một phút giờ hân hoan.”—Like Amidism, the Madhyamikas, and 
to some extent the Tantra, Zen believes that the fulfilment of the Buddhist life can be 
found only in Its negation. The Buddha dwells hidden in the Inconspicuous things of dally 
le. To take them Just as they come, that 1s all that enlightenment amounts to. “As 
regards the Zen followers, when they see a staff they simply call it a staff. If they want to 
walk, they Just walk; If they want to sit, they Just sít They should not in any 
circumstances be ruffled and distracted.” Or: “How wondrously supernatural! And how 
Ór, once more: “In spring, the flowers, and in 
autumn the moon. In summer a refreshing breeze, and In winter the snow. Each hour to 


Ị?? 


miraculous this! I draw water, I carry fuel 


me 1s an hour of Joy.” 


(T-2) Năm Giai Đoạn Thiền Tập 
Five stages 0ƒ medifafion pracfices 


Tổng quan về Năm Giai Đoạn Thiền Tập—An overview 0ƒ the Five stages 0ƒ meditation 
pracfices: Theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên trong Pháp Môn Tọa Thiền, lý thuyết và 
thực hành của Thiền Phật giáo quá mênh mông nên không cách gì thực tập hết được. Tuy 
nhiên, nói chung hành giả tọa thiển đều trải qua năm giai đoạn sau đây——According to 
Most Venerable Thịch Giac Nhien in The Methods of Sitting Meditation, the theories and 
practices of Buddhist meditation are so Immense that in no way we are able to practice 
them all. However, generally speaking, siting-meditation practitioners should always 
undergo the following five stages: 


(II) Chỉ tiết về Năm Giai Đoạn Thiền Tập —Details oƒ the Five stages dgƒ meditation 


Ù 


pracfces: 

Đếm hơi thở, tập trung đếm hơi thở vào và thở ra từ 1 đến 10. Rồi tiếp tục đếm lại. Nếu 
bị đứt vì ngoại cảnh chi phối, đừng lo, cứ đếm trở lại từ 1 đến 10. Cứ đếm hơi thở cho 
đến khi nào không còn nhu cầu đếm nữa. Lý do tại sao chúng ta cần nên đếm hơi thở vì 
sự hô hấp đã giúp rất nhiều trong việc làm giảm bớt gánh nặng cho hệ thần kinh giao 
cảm của con người. Thường thì người ta hay lấy bộ ngực làm trọng tâm cho việc hô hấp, 
còn thiển giả thì tập thở sâu, nghĩa là dời cái trọng tâm này xuống tới phần bụng dưới. 
Tuy nhiên, việc dời trọng tâm hô hấp từ ngực xuống bụng không phải là việc của đôi 
ngày đôi bữa. Nếu không khéo, hành giả có thể mang bệnh về hô hấp. Nếu không dời 
được trọng tâm xuống phần bụng dưới, cách hay nhất là cứ thở tự nhiên và tiếp tục tập 


2) 


3) 


4) 


2269 


trung vào hơi thở. Hành giả không nên vì mong cầu có kết quả nhanh chóng mà tự ép 
mình quá đáng, ngược lại nên phải bảo trì hô hấp bình thường, nhưng cố gắng thực tập 
đều đặn là được. Sau một thời gian thực tập thường xuyên, tự nhiên hơi thở của bạn sẽ 
dài ra và chậm lại, nghĩa là bạn đã có khả năng thở thật sâu tới tận đan điển (bụng 
dưới)—Count the breath, focusing the mind on the counting of both inhaling and exhaling 
breaths from one to ten. Then continue to recount them. If interrupted due to distractions, 
don”t worry, Just repeat counting them from one till the need for counting vanishes. The 
reason why we try to count the breath for breathing has a lot to do with relieving burden 
of the sympathetic nervous system. Usually, a normal person would use the chest as the 
center of his breathing, a Zen practitiloner, however, would try to breath deeper, that 1s to 
say he try to shift the center to his lowe abdomen. However, to shift the center of 
breathing from chest to lower abdomen can not be accomplished In a couple of days of 
practice. If not be so careful, practitioner can damage his respiratory system. lf you 
cannot shift the center down to the lower abdomen, the best way 1s to follow the natural 
course breathing and to keep concentrating on your breath, no matter deep or shallow. 
Practiioner should not force yourself to a quick result. In the contrary, you should 
maintain your normal breathing, but try to practice on a regular basis. After a period of 
time of regular practice, your breath will naturally lengthen and slow down, frequency of 
breath wIll reduce. That 1s to say, you are able to achieve deep breathing down to your 
lower abdomen. 

Khi không còn nhu cầu đếm hơi thở nữa, có thể nói là tâm trí bạn đã hợp nhất với hơi 
thở. Lúc này bạn sẽ cảm thấy không khí mà bạn hít vào phổi như tràn lan khắp châu 
thân, ngay cả nơi cọng lông sợi tóc của bạn. Lúc này tâm trí bạn trở nên tĩnh lặng và 
thanh thoát —When there 1s no need for counting the breath any more, It IS tO say yOUr 
mind merges with the breathing. You will feel that the air takes in spreads through your 
enftire body, even to the tip of your hair. Your mind will become very calm and serene. 

Ở giai đoạn này, bạn hoàn toàn quên hết viếc đếm hơi thở và đặt tâm ngay trên sóng 
mũi. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ tịnh lặng và quân bình. Thân tâm bạn như giẩm xuống mức 
không còn gì, giống như một chiếc lá đang từ từ rơi xuống đất. Đây là trạng thái tam ma 
địa hay đại định trong Thiển Na. Tuy nhiên, bạn không nên bám víu vào trạng thái này 
đù nó tạo cho bạn một cảm giác thật là tuyệt vời, nhưng hãy coi chừng—At this staøe, 
you completely Ignore the breath and stop the mind on the tip of the nose. You wIll feel 
extremely tranquil and balanced. Your body and mind will reduce to nothing as a leaf 
that 1s gradually falling to the ground. This 1s the stage of samadhi. However, you should 
not cling to 1t. Althouph the experience 1s wondrous, but be careful. 

Ở giai đọan thứ tư bạn nên cảnh giác quan sát hơi thở nhẹ nhàng của bạn và phân tích 
ngũ uẩn của thân này. Sự phân tích này giúp bạn giảm thiểu vọng niệm cho đến khi đạt 
được vô niệm. Sự phân tích này cũng khiến bạn nhận chân ra rằng tất cả những thứ đó 
(ngũ uẩn) đều là giả tạm và hư ảo chứ không có tự tánh. Cứ tiếp tục nhận chân như vậy, 
tâm trí sẽ thể nghiệm được sự hư ảo của tự ngã. Rồi thì tự nhiên bạn phát giác ra rằng sự 
tồn tại của mình từ trước đến giờ chẳng qua chỉ là sự tích tụ của một chuỗi dài vọng niệm 
và phiển não, và những thứ này không phải là con người đích thực của bạn. Con người 
đích thực của bạn hay bản lai diện mục của bạn cùng với tất cả mọi sự vật khách quan 
không thể chia cắt được (nghĩa là không có một tự ngã độc lập và trường tổn)—At the 


5) 


Œ) 


Ũ 


2270 


fourth stage, you should be alert to observe your suble breath, and analyze the five 
components of this physical body. This will help you reduce wandering thoughts until 
reaching the state of mindfulness. This wIll also make you realize that all of them are 
momentary and delusive of no-self nature. By repeating scanning, your mind will be able 
to realize the very 1llusion of the ego. Then you will naturally realize that your existence 
1n the past was built on an accumulated pile of perplexed and wrongful notions which are 
not your true self. Your true self 1s one that 1s inalienable from all matters (that 1s to say, 
there 1s no such indepdendent and permanent ego). 

Sau khi trải qua bốn giai đoạn kể trên, tâm bạn lúc này tự nhiên được đưa trở về trạng 
thái vô nhiễm ban đầu hay bổn tâm thanh tịnh. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả những gì bạn 
đã kinh qua đều có tính chất nhị nguyên vì hãy còn tâm này và vật này tương ứng nhau. 
Dứt bỏ được tánh lưỡng phân này bạn sẽ thể nghiệm được tánh “Không” ngay trên thân 
tâm của bạn. Tuy nhiên, để kết luận, tôi xin chân thành nhắc bạn về tính thực tiễn của 
Thiển Na: Những gì bạn vừa đọc được trong quyển “Pháp Môn Tọa Thiền” đều không 
phải là Thiền. Thiền là những gì mà bạn phải học hỏi và kinh qua bằng chính kinh 
nghiệm của bạn. Nếu không thì quyển “Pháp Môn Tọa Thiển” này chỉ là những trang 
giấy lộn làm cho tâm thức vốn dĩ đã tạp nhạp của bạn thêm tạp nhạp hơn, chẳng những 
không giúp gì được cho bạn mà còn cô phụ tấm lòng nhiệt thành muốn đạt thành kết quả 
từ Thiển tập của bạn—After undergoing four above mentioned stages, your mind will 
naturally be brought back to the original undefiled state. You will feel all that you have 
experienced up till now was a dualistic nature because you always think that there 1s a 
mind to practice meditation and an obJect to be practiced on. Ridding yourself of thịs 
dichotomy, you will realize that the nature of your body and mind 1s nothing but 
emptiness. However, In conclusion, [ would like to sincerely remind you about the 
practical nature of Dhyana: what you have Just read in “The Method of Sitting 
Meditation” 1s not meditation Itself. Meditaion requires learning, practicing, and 
realizing with your own epxrIence. If not, the Medthod of Siting Meditation 1s worth no 
more than disordered papers that makes your already confused mind more confused. li 
will not assIst you in any way, but it will put away your sincere wishes of learning and 
practicing meditation. 


(T-3) Năm Trường Hợp Ma Cảnh 
Five Circurmnstances 0ƒ the Demonic RÑealms 


Năm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh theo Thiền Tông—Fbe 
cữcumstances (criteria) that can heÌp us defermine which evenfs are reql and which 
belong to the demomic reqlhns according to the Zen School: 

Các trường hợp thấy cảnh nhân quả không phù hợp, quán tưởng cái nầy lại thấy cái kia, 
hy vọng cảnh giới nầy lại thấy cảnh giới khác; hoặc giả cảnh hiện ra không giống như đã 
được diễn tả trong kinh, tất cả đều là ma cảnh: Circumstances where cause and effect do 
not correspond, such as visualzing one mark and see another, or hoping to see one realm 


2) 


3) 


4) 


5) 


2271 


but see another, as welÏl as scenes and realms that do not resemble to those described in 
the sutras are all demonic realms. 

Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tâm từ bi thanh tịnh, nên dù quí Ngài có hiện tướng quỷ 
thần chúng ta vẫn cảm thấy an nhiên tự tại. Ngược lại, bản chất của ma quỷ là dữ tợn 
hung ác, nên dù chúng có hiện ra tướng Phật, Bồ Tát hay những người hiển lương đạo 
đức, chúng ta vẫn cảm thấy xao động nóng nảy không yên: Buddhas and Bodhisattvas 
have pure compassion; therfore, If they take the appearance of demons fo test us, we 
should still feel calm, at peace and pure. Demons on the contrary, are inherently evil and 
wicked; thus even when they take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas or of any 
good and moral people, we still feel agitated, angry and uneasy. 

Ánh sáng của Phật làm ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, không có bóng, không chói mắt. Ánh 
sáng của ma, ngược lại, làm cho ta chói mắt, bức rức không yên, và có bóng như trong 
kinh Lăng Già đã nói: The Buddha”s light always makes us feel calm and refreshed; 1t 
has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The light of demons, on the other 
hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than calm and peaceful; 1t also 
has shadows as described in the Lankavatara Sutra. 

Lời thuyết giảng của chư Phật và chư Bồ Tát hợp với kinh điển và thuận theo chân lý. 
Lời của ma thì trái với lẽ phải và không đúng với lý kinh Phật dạy trong các kinh điển: 
The teachings of the Buddhas and Bodhisattvas are in accord with the sutras and the truth. 
The teachings of the demons are confrary to the truth and not In line with the teaching In 
Sutras. 

Khi thắng tướng hiện ra, muốn thử nghiệm, hành giả chỉ nhứt tâm tụng Bát Nhã tâm kinh, 
hay nhiếp tâm trì chú, niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh thì khi càng niệm, cảnh càng hiện 
rõ. Nếu là ma cảnh, khi càng tụng cảnh càng mờ đi rồi biến mất, bởi tà không bao giờ 
lấn được chánh. Tuy nhiên, hành giả thiển đã tiến tới một mức độ cao thì phải dẹp bỏ tất 
cả những hiện cảnh, dù Phật, Bồ Tát hay ma: When an auspicious mark appears, the 
practitioner who wishes to test It, needs only concentrate on reciting the Heart Sutra with 
a pure mind, or reciting a mantra or Buddha”s name with one-pointedness of mind. If the 
mark 1s really auspIcious, the more the practitioner recites, the clearer It becomes. If the 
mark belongs to the demonic realm, it will gradually disappear because evil can never 
infringe upon the truth and the auspicious. However, an advanced meditator should 
always remember that during meditation, you must eliminate whatever appear, Buddhas, 
Bodhisattvas or demons. 


(H) Năm trường hợp theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu— Five 


circumstances according to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice: Thiền giả vẫn có thể áp dụng cho mình khi tu tập 
thiển định—Meditators can apply when practicing meditation. 


(A) Tổng quan— An overview: 


Ù 


Hành giả niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều nầy là do nhân quả 
không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tưởng Phật, đột nhiên thấy tướng mỹ 
nữ. Người tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một 
vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng các loài súc vật đi qua đi lại lăn xăn. Người mong thấy 
sen báu, nhưng bỗng thấy một cổ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết 


2) 


2272 


là cảnh ma: Sometimes the Buddha Recifation practitioner sees marks and forms which 
could actually be demonic realms. These are Iinstances where cause and effect do not 
correspond. For example, while visualizing the physical features of Amitabha Buddha, a 
practitioner may suddenly see the features of a beautiful woman. Another cultivator, 
diligently reciting the Buddha”s name ¡In the hope of seeing auspicious scenes of the Pure 
Land, may unexpectedly see a slum area, with men, women and domestic animals 
running back and forth in all directions. Yet another practitioner, hoping fo see precIous 
lotus blossoms In the Pure Land, suddenly sees a small cart instead. These are demonic 
realms, as cause and effect do not correspond. 

Có năm trường hợp; tuy nhiên, phải lấy tất cả năm điều kiện nây để xét nghiệm, chớ 
không thể chỉ lấy một hay hai điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, 
muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng chư Phật chư Bồ Tát để 
thuyết pháp. Tuy môn của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có 
nghiệp lành, hoặc sức thiển định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được 
mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành lánh dữ, giữ 
giới, ăn chay, niệm Phật, song có vài điểm sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận 
định kỹ và phải hiểu rõ giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay 
niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân gọi là “Chuyển 
Pháp Luân' để khai mạch Nhâm, Đốc, và mở Nê Hoàn Cung. Đây là lối thuyết pháp của 
hàng ma ngoại đạo. Hoặc có loài ma hiện ra tướng Tăng bảo: “Phật đồng Phật xi măng 
không độ được nước, vì xuống nước phải chìm; Phật tượng Phật gỗ không độ được lửa, vì 
gặp lửa phải bị cháy; chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật Tâm 
thanh tịnh thì không cần phải tu thân khẩu nữa; cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con 
cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, là 
những cách khổ hạnh bó buộc vô ích.” Đây là lời thuyết pháp của hạnh tinh mị lâu năm, 
hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức 
thiển định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng bảy ngày, hoặc 
hai mươi mốt ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong 
vòng ngã chấp—There are five criteria that can help us determine which events are real 
and which belong to the demonic realms. We should Judge events by all five 
circumstances, not Just one or two. This 1s because there are many celestial demons, 
externalist deities and Immortals who want to lead us their way and therefore falsely 
take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas preaching the Dharma. Although theIr 
cultivation 1s not the ultimate way leading to liberation, they may have good karma or 
fairly hiph level of samadhi. Thus, their light can also make us feel refreshed and 
peaceful. Moreover, their teachings at times also encourage the performance of good 
deeds, keeping the precept(s, vegetarilansm and Buddha Recitaton. However, they 
diverge from the Buddhist sutras on certain crucial points, such as the need to escape 
Birth and Death. Only by exercising careful Judgment and understanding the Dharma In 
depth are we able to know. For example, certain externalist deities urge vegefarianism 
and Buddha Recitation, but teach that the sacred words should be visualized as circulating 
throughout the body, this, they say, 1s “turning the Dharma wheel,` to release blockages In 
the energy system. This 1s the preaching of externalist demons. There are also demons 
who take the appearance of Elder Masters and say, “Buddha statues made of bronze or 


3) 


2273 


cement cannot vanquish water, because they sink1n water; Buddha sfatues made of wood 
Or paper cannot vanquIsh fire, because they would burn. Only the Mind-Buddha cannot be 
destroyed by anything. You need only cultivate the Mind-Buddha, striving to make 1t 
pure; there 1s no need to cultivate body and speech. Therefore, even eating meat and 
drinking wine, lusting and begetting children (in the case of monks and nuns) are no 
consequence. Cultivating body and speech through such restricfive, ascetic pracfices as 
precept-keeping, vegetarianism, Sutra, Mantra and Buddha Recttation Is of no use and 
brings no benefit. This 1s a typical teaching of some spirits of long years standing or 
demons of sexual lust. There are some types of demons who have reached a farrly high 
level of attainment and can use their powers of concentration to help the practitloner 
reach a state of samadhi for a period of seven or twenty-one days. However, thetr 
teaching does not lead to ultimate liberation and, in the end, cannot transcend the cycle of 
ego-attachment. 

Cổ đức bảo: “Thấy ma không ma, ma liễn tự hoại; thấy quái không quái, quái liền tự 
bại.” Câu nây có nghĩa là nếu thấy ma mà lòng không xao động sợ hãi, giữ chánh niệm 
được vững vàng, hoặc chí tâm niệm, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự bổ đi. 
Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết 
quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như 
ta có hạt kim cương làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay 
nước lắng trong lại tìm thấy được, hạt kim cương ấy nguyên là của đã có, việc chi đến 
đỗi phẩi kinh ngạc, vui mừng? Người tu nếu tâm không bình tỉnh, quá bi thương, tất bị 
loài bi ma ám nhập làm cho thương tiếc mãi chẳng thôi. Nhưng nếu quá vui mừng, cũng 
bị loài ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuông. Lại hành giả niệm Phật 
tuy cũng mong được thấy Thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là 
đã cầu rồi. Nên giữ tâm trạng điểm tỉnh “cầu mà không cầu, không cầu mà cầu,” mới 
không bị sự mong cầu làm xao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh 
tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được Thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó 
tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại—Ancient masters have said: 
“When we see demons yet remain undisturbed, the demons self-destruct; when we see 
ghosts yet remain undisturbed, the ghosts are vanquished.” This saying means IŸ we see 
demons and ghosts but our minds are unmoved and unafraid, holding fast to correct 
thoughts or singlemindedly reciting the Buddha”s name, these demons and ghosfts cannot 
hurt us in any way, and wIll leave of their own accord. Not only should we act In such a 
manner when seeIng demons, but even when we achieve some results or see auspICIOuS 
marks during cultivation, we should not be moved to atonishment, sadness or Joy. Ít 1s aS 
1f we had lost a diamond at the bottom of the lake and because the water was murky, we 
were unable to recover 1t despite our best efforts. However, once the water became still 
and transparent, we found 1t. Since the diamond had always belonged to us, why should 
we have been astonished and happy? If the cultivator”s mind 1s not calm and peaceful and 
1S Ooverly ø1ven to sorrowful compassion, he will be harmed by the demon of sorrow and 
cry all the time. If he 1s given to too much happiness, he wIll be harmed by the demon of 
happiness and laugh all the time, as though Insane. Thus, although the Pure Land 
practiioner may also hope to see transcendenfal realms and scenes, he should not long 
for or dream of them too much, because to recite 1s already to seek. He should be calm 


2274 


and seek but not seek, not seek but seek, so as to avoid disturbing his mind. He should 
Just earnestly recite the Buddhaˆs name and ¡n time, when the power of his recitation 1s 
pure, there will be a response and he will witness auspIcIous realms. To continuously 
seek and hope for them ¡1s deluded thought which brings harm. 


(B) Chỉ triết về Năm trường hợp— Details oƒ the Fiye circumstances: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Các cảnh nhân quả không phù hợp, quán tướng nầy song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ 
mà lại hiện cảnh kia, như trên vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh 
diễn tả, đều là cảnh ma-——lInstances where cause and effect do not Sorrespond, such as 
visualizing one mark but seeing another, hoping to see one realm but seeing another, as 
well as scenes and realms that do not resemble those described in the sutras, are all 
demonIic realms. 

Chư Phật chư Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù các ngài có hiện tướng quỷ thần 
đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bẩn nghiệp các loài ma là 
phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy xao động 
nóng nảy không yên—Buddhas and Bodhisattvas have pure compassion; therefore, even 
1f they take the appearance of “demons' to test us, we still feel calm, at peace and pure. 
Demons, on the contrary, are inherently evil and wIcked; thus, even when they take the 
appearance of Buddhas and Bodhisattvas, we feel agitated, angry and uneasy. 

Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói 
mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rức không yên, và có bóng. Như 
trong Kinh Lăng Già đã diễn tả—The Buddhas' light makes us feel calm and refreshed; it 
has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The light of demons, on the other 
hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than calm and peaceful; 1t also 
has shadows. The reference to the Buddhas" light in the Lankavatara Sutra 1llustrates this 
pomt. 

Lời thuyết pháp của chư Phật chư Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của 
ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy——The teachings of the Buddhas and 
Bodhisattvas are In accord with the sutras and the truth. The words of demons are 
confrary to the truth and not in line with the sutras” teachings. 

Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm 
Kinh, hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, 
vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì nệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không 
thể lấn chánh—When an auspicious mark appears, the practitioner who wishes to test it 
need only concentrate on reciting the Heart Sutra with a pure mind, or reciting a mantra 
or the Buddhaˆs name with one-pointedness of mind. If the mark really 1s auspiIcious, the 
more he recites, the clearer 1t becomes, because genuine gold 1s not harmed by fire. If it 
belongs to the demonic realm, 1t đisappears as he recites, because evil can never 
withstand the truth. 


2275 


(T-4) Mười Lâm Lạc Thiên Giả Có Thể Bị Rơi Vào 
Ten wrong ways inío which Zen practiioners may ƒall 


(ID Tổng quan về Mười Lâm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào—An overview 0ƒ Ten wrong 


ways Info which Zen pracHfioners may ƒall: Ten wrong ways Into which the Yogin may 
fall—Theo Bác Sơn Tham Thiển Cảnh Lục, được Vô DỊ Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ 
thứ 17, phái Thiển Bác Sơn đã đưa mười phương pháp thuần thục nghỉ tình và 10 lầm lạc 
mà Thiển giả có thể bị rơi vào—In Po-Shan°s Admonition Regarding the Study of Zen, 
written by Wu-I-Yuan-Lai In the beginning of the seventeenth century, in which Po-Shan 
Zen Sect recommended ten methods of maturing doubts and ten wrong ways Into which 
the Yogin may fall. 


(II) Chỉ tiết về Mười Lâm Lạc Thiền Giả Có Thể Bị Rơi Vào—Details oƒ Ten wrong ways 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
lở) 


8) 


9) 


tnío which Zen practiioners may ƒdll: 

Duy Trí, ở đây nó ép buộc công án khoác những nội dung luận lý: Intellectualism, 
wherein the koan 1s forced to yield up 1s logica]l contents. 

Mô dạng bi quan của tâm trí; nó khiến hành giả né tránh những hoàn cảnh không thích ý, 
trốn vào sự mặc nhiên tọa thị: A pessimistic frame of mind whereby the Yogin shuns such 
environments as are unfavorable to quiet contemplation. 

Chủ trương tịnh mặc, nó khiến hành giả trấn áp các ý tưởng và cảm giác hầu chứng 
trạng thái tịch tĩnh hay ngoan không: Quietism, by which he tries to suppess ideas and 
feelings In order to realize a state of tranquilization or perfect blankness. 

Cố phân loại hay phê phán, tùy theo giải thích duy trí riêng biệt của mình, tất cả những 
công án do cổ nhân để lại: The attempt to classify or criticize according to his own 
1ntellectualistic Interpretation all the koans left by the ancient masters. 

Cái hiểu biết cho rằng chẳng có gì hết trong sắc thân giả hợp nầy, mà trí thức của nó rọi 
xuyên qua các quan năng: The understanding that there 1s something Inside this body of 
the various combinations, whose Intelligence shines out through the several sense-organs. 
Và trí thức nầy nương vào sắc thân mà tạo tác những hành vi thiện hay ác: And which by 
means of the body functions to perform deeds good or bad. 

Chủ trương khổ hạnh, nó luống công bắt sắc thân chịu mọi hình thức ép xác: Asceticism, 
1n which the body 1s uselessly subJected to all forms of mortification. 

Cái ý tưởng tích chứa phúc báo, nhờ đó hành giả mong đạt tới Phật quả hay giải thoát rốt 
ráo: The Idea of merit by the accumulation of which the Yogin desires to attain 
Buddhahood or final deliverance. 

Chủ trương phóng dật, không chịu ghép mình vào đạo hạnh, luân lý: Libertinism, in 
which there 1s no regulation of conduct, moral or otherwise. 


10) Khoa trương và kiêu mạn: Grandiosity and self-conceIt. 


2276 


(T-5) Năm Loại Bảo Vệ 
Five ProtecfHons 


(D Tổng quan về Năm loại bảo vệ—An overview dƒ Five Profecfions: According to Zen 


»” 


master Sayadaw U. Pandita In “In This Very Life,” as gardeners do, Zen practitioners 
must build a fence around our little plot to protect agaInst large animals, deer and rabbits 
who might devour our tender plant as soon as 1t trles fo sprout. There are five 
protections—Theo Thiển sư Sayadaw U. Pandita trong quyển “Ngay Trong Kiếp Sống 
Này,” giống như người làm vườn, hành giả phải xây dựng một hàng rào quanh miếng đất 
nhỏ của mình để ngăn chặn những loài thú như nai hay thỏ có thể phá hại những cây non 
khi chúng vừa mới đâm chồi. 


(II) Chỉ tiết về Năm loại bảo vệ—Details oƒ the Five Protections: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Loại bảo vệ thứ nhất là “giới luật” nhằm giúp chúng ta chống lại cách hành sử buông thả 
làm tâm giao động và ngăn trở Định và Tuệ phát sinh: The first protection is “sila 
nugøgahita,” moralityˆs protection agaInst øross and wild behavior which agitates the mind 
and prevents concentration and wisdom from ever appearing. 

Loại bảo vệ thứ hai là phải nghe giảng kinh pháp, cũng giống như trồng cây phải tưới 
nước bón phân vậy. Nghĩa là nghe pháp và đọc kinh sách, rồi sau đó đem áp dụng những 
hiểu biết của mình vào cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, cố gắng đừng tưới quá lố vì làm 
như vậy sẽ làm hư mầm cây, mục đích của chúng ta là hiểu rõ ràng phương pháp tu tập. 
Đừng để mình lúng túng và lạc hướng trong những khái niệm là được: The second 
protection 1s “Sutta nuggahita.” We must water the seed. This means listening to 
discourses on the Dharma and reading texts, then carefully applying the understanding 
we have gained In our datly life. However, try not to over-watering for this wIll rot our 
seed, our goal 1s only clarification. It is definitely not to bewilder ourselves, getting lost in 
a maze 0Ÿ concept(s. 

Loại bảo vệ thứ ba là tham vấn với thầy. Nghĩa là hành giả phải trình pháp với thiển sư 
cho vị ấy biết được kinh nghiệm kinh qua của mình để chỉ dạy thêm, cũng giống như 
trồng cây cần phải có đất xốp quanh gốc, nhưng không nên quá xốp làm cho cây không 
bắt rễ vào đất được. Lá cành phải được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận. Những cây làm che 
khuất cây mình trồng phải được cắt xuống. Cũng như vậy, vị thiển sư sẽ tùy theo kinh 
nghiệm của từng người mà có những điều chỉ dẫn thích hợp để giúp cho hành giả vững 
tiến trên đường tu tập: The third protection is “Sakaccha nugøahita.” This is the one every 
practitioner should dwell on. “Sakaccha nuggahita” means to discuss with a teacher, and 
1t 1s likened to the many processes Iinvolved in cultivating a plant. Plants need different 
things at different times. SoIl may need to be loosened around the roots, but not too much, 
or the roots will loose their grIp In the soil. Leaves must be trimmed again with care. 
Overshadowing plants must be cut down. In Just this way, when we discuss our practice 
with a teacher, the teacher will give different instructions depending on what 1s needed to 
keep us on the right path. 

Loại bảo vệ thứ tư là “tập trung vào để mục để có định lực” hầu gạt bỏ những tâm niệm 
bất thiện. Trong lúc tu tập thiển chúng ta phải cố gắng tập trung tâm ý vào để mục và 


5) 


Ù 


2) 


2277 


tỉnh thức nhận diện những øì đang xảy ra ở sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi 
tâm có định lực sắc bén với sự hỗ trợ của tinh tấn thì tham, sân, si sẽ không có cơ hội dấy 
động lên. Chính vì vậy mà sự tập trung có thể được ví với việc làm cỏ dại quanh cây 
trồng, bằng cách áp dụng thuốc trừ cò một cách tự nhiên và thiện lành: The fourth 
protection 1s “Samatha nuggahita,” the protection of concentration, which keeps off the 
caterpillars and weeds of unwholesome sfates of mind. ÀAs we practice we make a strong 
effort to be aware of whatever 1s actually arising at the six sense doors: eye, ©ar, nose, 
tongue, body and mind, In the present moment. When the mind 1s sharply focused and 
energetic in this way, greed, hatred, and delusion have no opportunity to creep in. Thus, 
concentration can be compared to weeding the area around the plant, or to applying a 
very wholesome and natural type of pesticide. 

Loại bảo vệ thứ năm. Nếu có được bốn loại bảo vệ kể trên thì tâm chúng ta sẽ kết trái trí 
tuệ. Tuy nhiên, hành giả thường có khuynh hướng dính mắc vào những kinh nghiệm đặc 
biệt hoặc kỳ diệu do tâm đưa tới. Sự dính mắc này là một trở ngại khiến hành giả không 
thể tiến xa hơn được. Hành giả phải tiếp tục hành thiển một cách liên tục để tiến xa hơn, 
chứ không dừng lại để trụ vào sự vui thích của tâm cũng không vui thích trước những sự 
tập trung khác. Sự luyến chấp vào những lạc thú tạm bợ đó là một trở ngại lớn cho bước 
đường tu tập. Loại lạc thú này có tên là “Ái dục vi tế.” Nó vi tế, linh hoạt và nhẹ nhàng 
như một mạng nhện mong manh, nhưng nó có tác dụng làm trở ngại sự lớn mạnh của cây 
trí tuệ. Ngay cả khi hành giả vướng mắc vào những trở ngại này, một vị thây giỏi có thể 
tìm ra trong buổi tham vấn và có thể dẫn dắt thiền sinh trở về đường chánh. Đây là lý do 
tại sao việc bàn luận kinh nghiệm với một vị thầy là một loại bảo vệ quan trọng trong tu 
tập thiển định: The fifth protection is “Vipassana nuggahita.” If the first four protections 
are present, Insights have the opportunity to blossom. However, practitloners tend to 
become attached to early insight and unusual experiences related to strong concentration. 
Unfortunately, this w1ll hinder their practice from ripening into deeper levels of 1nsights. 
Practitioners must continue to meditate forcefully at a high level, not stopping to dwell in 
the enJoyment of mind nor other pleasures of concentration. Craving for these pleasures 
1s called “Nikanti tanha.” It 1s subtle, like cobwebs, aphids, mildew, tiny spiders, sticky 
litle things that can eventually choke off the growth of the plant of wisdom. Even I1 a 
practitioner gets caupht in such booby traps, however, a good teacher can find out about 
this in the interview and nudge him or her back onto the straight path. This 1s why 
discussing one”s experiences with a teacher 1s such an Important protection for meditation 
practice. 


(T-6) Năm Đức Tính Căn Bản Của Người Tu Thiền 
Five basic characteristics 0ƒ any Zen cuÌfivydfors 
Giới hạnh tỉnh nghiêm: Strictly keep the precepts. 


Căn tánh nhanh nhẹn sáng suốt: Nature and roots should be active (swift) and 
enlightened. 


3) 


4) 
5) 


Œ) 


(II) Thiền Du Già— 


2278 


Thấu triệt chân lý và khéo phân biệt chánh tà chân ngụy: Understand clearly the Buddha 
teachings and skillfully distinguish right from wrong, as well as true from false. 

Ý chí kiên định: FIrm and stable determination. 

Luôn nương theo chư thiện hữu tri thức, những người làu thông kinh điển, tỉnh chuyên tu 
hành để được hướng dẫn đúng đắn: Should always cultivate with good advisors, who 
have a thourough knowledge of the sutras and who zealously practise meditation to 
obtain the right guidance. 


(U) Phân Loại Thiền 
Categories 0ƒ rmedifaion 


(U-1) Ngoại Đạo Thiền 
Herctic Mecditaftion 
Non-Buddhist Meditation 


Tổng quan về Ngoại Đạo Thiền—An overview oƒ Outsider Zen: Thiền ngoại đạo hay 
thiển theo con đường bên ngoài Phật giáo, thí dụ như phép Yoga của Ấn Độ, phép fính 
tọa của Khổng giáo, hay phép tnh tâm thực hành của Ki Tô giáo, vân vân. Một khía 
cạnh của thiển ngoại đạo là nó thường được thực hành để luyện các năng lực hoặc kỹ 
năng siêu nhiên khác nào đó ngoài tầm với của người thường, chẳng hạn như đi chân trần 
trên những lưỡi kiếm bén, hoặc nhìn những con chim sẽ khiến chúng trở nên tê liệt. Một 
khía cạnh khác của thiển ngoại đạo là thực hành để được tái sanh vào các cõi trời. Tất cả 
những khía cạnh nầy đều không phải là mục tiêu của thiển Phật giáo; mục tiêu tối 
thượng của người tu thiển Phật giáo là thành Phật —An outside way of meditation, ¡.e. 
Indian (Hindu) Yoga, the quiet siting of Confucianism, contemplation pracfices In 
Christianity, etc. One aspect of the outsider Zen Is that it 1s often practiced in order to 
cultivate varIous supranormal powers or skIlls, or to master certain arts beyond the reach 
of ordinary man, i.e walking barefooted on sharp sword blades or staring at sparroWs sO 
that they become paralized. Another aspect of the outsider Zen 1s that 1t 1s practiced to 
obtain rebirth In varlous heavens. These aspects of the outsider Zen are not the obJects of 
Zen Buddhism; the ultimate goal of Buddhist meditaftors 1s to become a Buddha. 





cứ hình thức kỷ luật thân hay tâm. Một hình thức thiển định được phát triển ở Ấn Độ thời 
cổ mục đích giải thoát những hạn chế thể chất hay những khổ đau phiền não bằng cách 
định tâm sao cho nó hòa nhập vào chân lý của vũ trụ. Từ này thông dụng cả trong Ấn 
giáo, Phật giáo, và cả những truyền thống tôn giáo khác ở Ân Độ. Theo Ân giáo, Du già 
có nghĩa là kết hợp với thượng đế. Theo các truyền thống khác ở Ấn Độ thì thực tập du 
già có nghĩa là thực tập phát triển tình trạng thân và tâm theo cách riêng của từng tôn 
giáo, nhưng trong Phật giáo, từ nầy chỉ tương đương với thiền định trong giai đoạn đầu 
tập thở. Đây là lối điều thân và hơi thở sao thân tâm tịnh lặng. Phương pháp Du già là sự 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 


2279 


liên hệ hỗ tương giữa năm khía cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ. Đây là lối điều thân và 
hơi thở sao thân tâm tịnh lặng. Phương pháp Du già là sự liên hệ hỗ tương giữa năm khía 
cạnh cảnh, hành, lý, quả và cơ—A Sanskrit term that refers to any physical and or mental 
discipline. A form of meditation developed in ancient India aimed at liberating one from 
the physical limitatons of the body or sufferings and afflictions by achieving 
concertration of mind and fusing with universal truth. It is common to both Hinduism and 
Buddhism, as well as other traditions in India. In Hinduism, yoga means to harness and 
unite oneself with god. In other religious traditions In India, yogic practices Involve 
traiming In the development of physical and mentfal states that are valued by theIr 
traditions, but in Buddhism, Yoga 1s only equivalent to the first stage of medifative 
breathing practicing. Thịs 1s the combination of physical and breathing exercises. Yoga 
method requires the mutual response or relation of the following five aspects. 

Tương ứng với cảnh: The mutual response or relation of state, or environment, referred to 
mind. 

Tương ứng với hành: The mutual response or relation of action, or mode of practice. 
Tương ứng với lý: The mutual response or relation of right principle. 

Tương ứng với quả: The mutual response or relation of results in enlightenmert. 

Tương ứng với cơ: The mutual response or relatlon of motivity, 1.e. practical application 
1n saving others. 


(HI)Những niềm tin khác nhau của Ngoại Đạo— DỤƒerent kinds oƒ. Heretics belieƒ: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Ngoại Đạo Vô thường —Heretics believe that Nirvana is impermanence: Niết bàn là 
thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường— 
Nirvana 1s permanent and eternal; however, heretics believe that everything including 
nirvana as Impermanent. 

Ngoại Đạo Vô lạc —Heretics believe that Nirvana is not a place of bliss: Niết bàn là nơi 
của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả Niết bàn đều khổ chứ không 
VvuI—NIrvana 1s a permanent place of bliss; however, heretics believe that everywhere 
Iincluding nirvana as no pleasure, but suffering. 

Ngoại Đạo Vô tịnh —Heretics believe that Nirvana ¡s not pure: Niết bàn là thanh tịnh; tuy 
nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn cũng bất tịnh —Nirvana is pure; however, 
heretics believe that everything 1s Impure. 

Ngoại Đạo Vô ngã—Heretics believe that Nirvana is not a real Buddha-nature: Niết bàn 
là chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái Phật tánh—Nirvana is a real 
Buddha-nature; however, heretics believe that there 1s no such Buddha-nature. 

Sắc Không Ngoại Đạo: Ngoại Đạo phủ nhận sắc hữu, tìm cầu sự tự kiểm soát và cho 
rằng đây là niết bàn (dùng sắc phá hữu dục, dùng không phá sắc hữu)—Heretics” Denial 
of material existence, one of the ten kinds of heretics, who denied material existence, 
and consequently sought self-confrol, or nirvana. 

Tự Nhiên Ngoại Đạo: Ngoại Đạo khước từ lý nhân quả của nhà Phật và cho rằng vạn 
pháp xãy ra một cách tự nhiên—Heretic sect that holds things happen spontaneousÌy, one 
of the ten heretic sects which denies Buddhist cause and effect and holding that things 
happen spontaneously. 


7) 


2280 


Phương Quảng Đạo Nhân: Ngoại đạo phụ vào Đại Thừa chấp vào lý “không kiến”— 
Heretical followers of Mahayana. Heretical followers of Mahayana, who hold a false 
doctrine of the Void, teaching 1t as total non-existence, or nihilism. 


(U-2) Phàm Phu Thiên 
Ordinary Zen 
Zen 0ƒ Ordinary People 


(Tổng quan về Phàm Phu Thiền—An overview 0ƒ Ordinary Zen: Thiền phàm phu dành 


cho tất cả mọi người, giúp ta tập trung và kiểm soát tâm, là loại thiển không chứa đựng 
nội dung triết lý hay tôn giáo. Thiển phàm phu là thứ thiển thực hành thuần túy vì tin 
rằng nó có thể cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể xác. Tuy nhiên, dù thiển phàm phu có 
ích lợi rất nhiều trong việc tu tập hơn là đọc vô số sách đạo đức triết học, vẫn không thể 
giải quyết được vấn đề nền tẳng của con người và mối tương quan của con người và vũ 
trụ, vì nó không thể phá vỡ được cái mê hoặc cơ bản về chính mình của hạng người 
thường, là mình rõ ràng khác với vũ trụ —Ordinary Zen for anybody and everybody, 
which help people learn to concentrate and control their mind, being free from any 
philosophic or religious content. Ordinary 1s a pure Zen practice, in the belief that 1t can 
improve both physical and mental health. However, the fact remains that ordinary Zen, 
although far more beneficial for the cultivation of the mind than the reading of counfless 
books on ethics and philosophy, 1s unable to resolve the fundamental problem of man and 
his relation to the universe, because 1t cannot pIerce the ordinary man”s basic delusion of 
himself as distinctly other than the universe. 


(II) Tứ Thiên: Four jhanas—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, trong chuỗi Tứ 


Ũ 


2) 


Pháp có Tứ Thiển——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
In the sets of four things, there are Four Jhanas or four stages of of mystic meditation, 
whereby the believerˆs mind 1s purged from all earthly emotions, and detached as 1t were 
from his body, which remains plunged 1n a profound trance: 

Sơ Thiền: Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp hay bất thiện pháp để chứng và trú vào sơ 
thiển (trong đó những ham muốn say mê, và một số tư tưởng bất thiện như dâm dục, ác ý, 
bạc nhược, lo lắng, bổn chồn, và nghi ngờ đều bị loại bỏ), một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm, với tứ—Here a monk, detached from all sense-desires, detached from 
unwholesome mental states (passionate desires and certainn unwholesome thoughts like 
sensous lust, 1ll-will, languor, worry, restlessness, and doubt are discarded), enters and 
remains 1n the first jhana, which 1s with thinking and pondering, born of detachment, filled 
with delight and Joy (seated cross-legsed, the practiser concentrates his mind upon a 
sinple thought. Gradually his soul becomes filled with a supernatural ecstasy and 
serenity; however, his mind 1s stIll reasoning 1n this stag©). 

Nhị Thiên: Ở đây vị Tỳ Kheo, diệt tầm và tứ, chứng và trú vào nhị thiển (tất cả những 
hoạt động tinh thần bị loại bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm phát triển), một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tâm nhất tỉnh—Here a monk, who is subsiding 


3) 


4) 


2281 


of thinking and pondering, by gaining 1nner tranquility and oneness of mind, he enters and 
remains 1n the second Jhana (all intellectual acftivities are suppressed, tranquility and one- 
poIintedness of mind developed), which 1s without thinking and pondering, born of 
concentration, filled with delight and Joy (concentrating his mind on the same subJect, he 
Írees It from reasoning, the ecstasy and serenity remaining). 

Tam Thiên: Ở đây vị Tỳ Kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú trong Tam Thiển——Trong giai đoạn 
nầy cảm nghĩ hỷ lạc là một cẩm giác tích cực, cũng biến đi, trong khi khuynh hướng hỷ 
lạc vẫn còn thêm vào sự thanh thẳn trong tâm ——Here a monk, with the fading away of 
delight, remaining imperturbable, mindful and clearly aware, he experiences in himself 
that Joy of which the Noble Ones say: “Happy 1s he who dwells with equanimity and 
mindfulness.” He enters and remains In the third Jhana (in this stage he divests himself of 
ecstasy)—The feeling of Joy, which 1s an active sensation, also disapears, while the 
đisposition of happiness sfill remains 1n addition to mindful equanimity. 

Tứ Thiển: Ở đây vị Tỳ Kheo xả lạc, xả khổ, diệt tất cả những hỷ ưu đã cắm thọ từ trước, 
chứng và trú vào Tứ Thiển, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh—Tất cả những 
cảm giác, cả đến hạnh phúc hay không hạnh phúc, vui và phiển não, cũng biến đi, chỉ 
còn lại sự tĩnh lặng thanh tịnh và tỉnh thức—Here a monk, having given up pleasure and 
pain, and with the disappearance of former gladness and sadness, he enters and remaIns 
in the fourth Jjhana which 1s beyond pleasure and pain, and purified by equanimity and 
mindfulness (in the fourth stage the mind becomes Indifferent to all emotions, being 
exalted above them and purified). All sensations, even of happiness and unhappiness, Of 
Joy and sorrow, disappear, only pure equanimity and awareness remaining. 


(HI)Tứ Thiền Thiên: Brahmalokas (sk)——Tứ Tĩnh Lự Thiên—Bốn cảnh giới mà người tu đạt 


1 
đ) 
1) 


tới—The fourth region, equal to a great chiliocosmos (Đại thiên giới)—The four dhyana 
heavens: 

Sơ Thiền Thiên: Pathamajjhanabhumi (sk0). 

Nghĩa của Sơ Thiền Thiên— The meanings oƒ Pathamajjhanabhumi: 

Cõi trời thứ nhất nơi không còn vị giác hay khứu giác, không cần thực phẩm, nhưng vẫn 
còn bốn giác quan còn lại (Nhãn, Nhĩ, Thân, Ý). Chúng sanh trong cõi sơ thiển không 
còn sắc dục; tuy nhiên, họ vẫn còn những ham muốn khác. Đây là cõi hỷ lạc xa ha cảnh 
gây tội tạo nghiệp. Sơ thiển thiên gồm một thế giới, một vệ tinh, một núi Tu Di, và sáu 
cõi trời dục giới. Sơ Thiển Thiên là cõi Ly Sinh Hỷ Lạc Địa, nghĩa là mình sẽ ly khai 
được phiển não, đắc được thiển duyệt thực, sung mãn pháp hỷ khoái lạc, ra khỏi sự điên 
đảo của chúng sanh để hướng đến con đường Bồ Đề của các bậc Thánh—The first 
region, as large as the whole universe. The Inhabitants in this region are without 
gusfatory (tasting) or olfactory (smelling) organs, not needing food, but possess the other 
four of the six organs. Heaven beings In this Heaven are free from all sexual desires; 
nevertheless, they still have other desires. This 1s the ground of Joy of separation from 
production. The first dhyana has one world with one moon, one meru, four continenfs and 
six devalokas. The Heavens of the First Dhyana or the Stage of the Happiness of 
Separating from Production. At this stage cultivators leave the afflictions of living beings, 
obfain the happiness of “taking Dhyana Bliss as food” and “being filled with the joy of 


ñ) 


b) 


C) 


đ) 
1) 


ñ) 


b) 


C) 


2282 


Dharma.” Cultivators also leave the confusion of living beings and start advancing along 
the Bodhi Path of the Sages. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về bậc Sơ 
Thiển như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong sơ thiển, tất cả khổ não không thể 
bức bách. Dù chẳng phải chính tu tam ma địa, trong tâm thanh tịnh, các mê lậu chẳng 
động.—lIn the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda about the 
PathamaJjhanabhumi as follows: “Ananda! Those who flow to these three superlor levels 
in the Pathamajjhanabhumi (first dhyana) wIll not be oppressed by any suffering or 
affliction. Although they have not developed proper samadhi, their minds are pure to the 
ponnt that they are not moved by outflows.” 

Trạng thái của hành giả trong cõi Sơ Thiền— Cultivators` conditions or states in the First 
Dhyana: Trong cõi Sơ Thiền hơi thở của hành giả ngừng lại, nhưng không phải là chết. 
Trạng thái nầy là trạng thái nhập vào Sơ Thiển. Nó khác với ngủ vì khi ngủ người ta vẫn 
còn thở—In the Eirst Dhyana, cultivators` breath has stopped, cultivators no longer inhale 
or exhale, although they are not dead. This 1s known as entering the Samadhi of the First 
Dhyana. It is different from sleep because when you are sÏeeping you continue to breath. 
Những cõi trời thuộc cối Sơ Thiền Thiên—Sublevels oƒ the First Dhyana Heaven: See 
Chapter 169 (B-3) (ID) (A-2). 

Nhị Thiền Thiên: Dutiyajjhanabhumi (skt). 

Nghĩa của Nhị Thiền Thiên— The meanings oƒ Dutiyajjhanabhumi: 

Cõi trời thứ nhì tương đương với tiểu thiên thế giới. Chư thiên trên cõi trời nầy hoàn toàn 
ngưng bặt năm giác quan đầu, chỉ còn lại “ý”. Đây là cõi hỷ lạc Tam ma địa hay Định 
Sanh Hỷ Lạc Địa. Nhị thiển thiên gấp một ngàn lần thế giới của sơ thiển thiên —The 
second region, equal to a small chilio cosmos. The inhabitants 1n this region have ceased 
to require the five physical organs, possessing only the organ of mind. This 1s the ground 
of Joy of production of samadhi or “The Stage of the Happiness of Attainng Samadhi.” 
The second dhyana has one thousand times the worlds of the first. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Nhị 
Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong cõi Nhị Thiễn, tất cả lo âu 
không thể bức bách họ. Dù chẳng phải chính tu tam ma địa, trong tâm thanh tịnh đã dẹp 
tất cả hoặc lậu thô thiển.”——In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda 
about the DutiyajJjhanabhumi as follows: “Ananda! Those who flow to these three 
superior levels in the second dhyana will not be oppressed by worrles or vaxatIons. 
Althouph they have not developed proper samadhi, their minds are pure to the point that 
they have subdued their coarser outflows.” 

Trạng thái của hành giả trong cối Nhị Thiên— Cultivators` conditions or states in the 
S%econd Dhyana: Trong cõi Nhị Thiền chẳng những hơi thở của hành giả ngừng lại, mà 
mạch tim cũng ngừng lại, nhưng đây cũng không phải là chết. Trạng thái nầy là trạng 
thái nhập vào Nhị Thiển—In the Second Dhyana, not only cultivators` breath has 
stopped, but the pulse has also stopped, although they are not dead. This 1s known as 
entering the Samadhi of the Second Dhyana. 

Những cõi trời thuộc cõi Nhị Thiền Thiên— Sublevels oƒ the Second Dhyana Heaven: See 
Chapter 169 (B-3) (II) (B-2). 

Tam Thiên Thiên: T\ afiyaj]hanabhmi (skÐ). 


q) 
1) 


ñ) 


b) 


C) 


q) 
1) 


ñ) 


2283 


Nghĩa của Tam Thiền Thiên— The meanings oƒ the Tatiyajjhanabhumi: 

Cõi trời thứ ba tương đương với trung thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn giác 
quan “ý” nhưng chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thôi, nên còn được gọi là “Ly Hỷ 
Diệu Lạc Địa.” Đây là cõi kỳ lạc và ngưng bặt mọi tư tưởng. Tam thiển thiên gấp một 
ngàn lần các thế giới ở nhị thiển thiên—The third region, equal to a middling 
chiliocosmos. The Inhabitants In this region still have the organ of mind are receptIve of 
great Joy, so If 1s also called “The Stage of the Wonderful Bliss of Leaving Happiness.” 
Thịs 1s the ground of wonderful bliss and cessaton of thought. The third has one 
thousand times the worlds of the second. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tam 
Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam Thiển Thiên đó, đầy đủ 
đại tùy thuận, thân tâm yên lành, được vô lượng vui vẻ. Dù chẳng phải chính được tam 
ma địa, trong tâm an lành, hoan hỷ gồm đủ.”—In the Surangama Sutra, book Nine, the 
Buddha told Ananda about the third dhyana as follows: “Anandal Those who flow to 
these three superior levels In the third dhyana will be replete with great compliance. 
Their bodies and minds are at peace, and they obtain limitless bliss. Although they have 
not obtfained proper samadhi, the Joy within the tranqguility of their minds 1s total.” 

Trạng thái của hành giả trong cõi Tam Thiền— Cultivators` conditions or states in the 
Third Dhyana: Trong cõi Tam Thiền chẳng những hơi thở của hành giả ngừng lại, mà 
mạch tim và ý niệm cũng ngừng lại, nhưng đây cũng không phải là chết. Trạng thái nầy 
là trạng thái nhập vào Tam Thiền. Tới cảnh giới nầy thì mình ra khỏi sự hoan hỷ, xả bỏ 
đi vị thiển, không còn đắm trước gì nữa—lIn the Third Dhyana, not only cultivators' 
breath has stopped, but the pulse and thoughts have also stopped, although they are not 
dead. This 1s known as entering the Samadhi of the Third Dhyana. In the Third Dhyana, 
cultivators have left happiness and renounced flavorful Zen. They do not have the 
slightest attachment or greed for the comfort of Zen. 

Những cối trời thuộc cõi Tam Thiền Thiên—Sublevels oƒ the Third Dhyana Heaven: See 
Chapter 169 (B-3) (HH) (C-2). 

Tứ Tiền Thiên: Catutthqj]hanabhummi (sk0). 

Nghĩa của Tứ Thiền Thiên— The meanings oƒ the ƒourth dhyana: 

Cõi trời thứ tư, tương đương với đại thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn “ý”, 
nhưng đây là cõi thanh tịnh và xả bỏ mọi tư tưởng (chỉ có xả thụ mà thôi) nên được gọi là 
“Xả Niệm Thanh Tịnh Địa”. Tứ thiển thiên gấp một ngàn lần các thế giới ở tam thiển 
thiên —The fourth region, equal to a great chiliocosmos. The Inhabitants In this region 
sữill have mind, but this 1s the ground of purity and renunciation of. thought, so 1t 1s also 
called “The State of the Purity of Renouncing Thought.” The fourth dhyana has one 
thousand times those of the third. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tứ 
Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Bốn thắng lưu trong Tứ Thiển Thiên, tất cả trong đời 
các cảnh khổ và vui không thể lay động. Dù chẳng phải thật là chỗ vô vi bất động, có 
tâm sở đắc. Công dụng thuần thục ——In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told 
Ananda about the fourth dhyana as follows: “Anandal Those who flow to these four 
superior levels In the fourth dhyana will not be moved by any suffering or bliss in any 
world. Although this is not the unconditioned or the true ground of non-moving, because 


2284 


they still have the thought of obtaining something, their functioning 1s nonetheless quite 
advanced.” 

b) Trạng thái của hành giả trong cối Tứ Thiền— Cultivators` conditions or states in the 
Fourth Dhyana: Trong cõi Tứ Thiền mọi thứ đều là không, nghĩa là khi một niệm chẳng 
dấy lên, chân tâm bản thể hiện bày: “Nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện.” Trong giai 
đoạn nầy, mọi thứ đều nói Pháp cho mình, từ hoa rơi, nước chảy, vân vân, đều là những 
thời thuyết pháp Đại Thừa cho hành giả——In the Fourth Dhyana, there ¡s nothing at all. 
That 1s to say “When not a single thought arise, the entire substance manifests.” In this 
stage, everything 1s speaking the Dharma. Falling flowers and flowing water proclaim the 
Mahayana preachings. 

c)_ Những cõi trời thuộc cối Tứ Thiền Thiên—Sublevels oƒ the Fourth Dhyana Heaven: See 
Chapter 169 (B-3) (II) (D-2). 


(IV)Tứ Thiên Vô Sắc: Four formless jhanas—See Chapter 169 (B-4). 


(U-3) Nhị Thừa Thiền 
The Hinayana Zen 


(ID Tổng quan về Nhị Thừa Thiền—An overview oƒ Hinayana Zen: Thiền Nhị Thừa nhằm 
chỉ dạy chúng ta cách đưa từ trạng thái tâm nầy đến trạng thái tâm khác, thí dụ như từ 
mê mờ đến giác ngộ. Tuy nhiên, Thiển Tiểu Thừa chỉ chú trọng đến sự an tâm của một 
mình mình mà thôi. Mục đích của Thiển Tiểu Thừa là đạt được một trong tứ Thánh quả 
của Tiểu Thừa—Zen of Small Vehicle. This is the vehicle or teaching that ¡s to take you 
from one state of mind to another state of mind, i.e. from delusion to enlightenmeit. 
However, Zen of the Smal Vehicle looks only into one”s own peace of mind. The 
purpose of Zen of Small Vehicle 1s to attain one of the four degrees of saintliness of 
Hinayana. 


(II) Ngũ Đình Tâm Quán: Năm phép quán để lắng tâm và diệt trừ ngũ dục—The five 
meditatlons for settling the mind and ridding 1t of the five errors of desires, hate, 
Ipnorance, the self, and a wayward or confused mind—The five-fold procedures for 
quieting the mind—See Chapter 61 (H). 


(IHH)Cửu Tưởng Quán— Nine kinds 0ƒ Confermplafion: See Chapter 61 (H). 
(IV) Tứ Vô Lượng Tâm— Four Imuneasurable Minds: See Chapter 24. 


(VY) Bát Bối Xả Quán— Eight Liberations: Eight liberations: Asta-vimoksa (skt)——Tám Giải 
Thoát ——Những bài tập thiển định về tám giai đoạn tập trung tư tưởng liên tiếp nhằm mục 
đích giải thoát khỏi mọi vướng mắc của vật thể hay phi vật thể——Meditation exercices 
that move through eight stages of concentration as an aid to overcoming all clinging to 
corporeal and noncorporeal factOrs: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2285 


Nội hữu sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội —Possessing form, one sees 
forms: Suy tưởng về những hình thức bên trong và bên ngoài thân thể nhằm vượt qua dục 
vọng. Tự mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy hành giả tự mình quán thân bất 
tịnh—Cognition of internal and external forms or contemplation of things within and 
outside the body as impure In order to overcome attachment to forms. Liberation when 
subJective desire arises, by examination of the obJect, or of all things and realization of 
therr filthiness. In this stage, cultivators remove passions by meditation on the impurIty Of 
one”s own body. 

Nội vô sắc tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội——Not perceiving material forms in 
oneself, one sees them outside: Sau khi đã vượt qua được những dục vọng bên trong, 
hành giả tiếp tục suy tưởng về những hình thức ô trược bên ngoài chứ không phải bên 
trong nhằm tăng cường khả năng vượt qua dục vọng. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy 
các ngoại sắc bất tịnh —After overcoming all attachment to forms internally, cultivators 
confinue to contemplate the Impurify of all external forms In order to reinforce his or her 
ability to overcome all attachment to forms Iinternally and externally. Liberation when no 
subJective desire arises by still meditating or contemplating of the obJect or of all things. 
First contemplating on Impurity of external obJects, then on purIty. 

Suy tưởng về bản chất vô thường của vật thể để không ham muốn cái đẹp cũng không 
kinh tởm cái dơ: Contemplate the impermanence of all things to eliminate the desire or 
attachment to the beautiful and avoid or drop the Impure substances. 

Không vô biên xứ giải thoát (Không xứ giải thoát Tam muội)—Attainment of the field of 
the limitlessness of space: Đạt tới lĩnh vực không gian vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn sắc 
tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với suy tư: 
“Hư không là vô biên: chứng và trú Không Vô Biên Xứ, nơi mọi luyến chấp vào vật chất 
đều bị tận diệt bằng thiển quán—By completely transcending all perception of matter, by 
the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention to the perception 
Of variety, thinking: “Space 1s Iinfinite,” one enters and abides in the Sphere of Infinite 
Space, where all attachments to material obJects have been completely extinguished by 
meditation on boundless consciousness. Liberation on realization of the Sphere of Infinity 
of Space, or the Immaterial. 

Thức vô biên xứ giải thoát (Thức xứ giải thoát Tam muội)—Attainment of the field of the 
limitlessness of consciousness: Đạt tới lĩnh vực ý thức vô hạn. Vượt khỏi hoàn toàn Hư 
Không vô biên xứ, với suy tư “Thức là vô biên” chứng và trú Thức vô biên xứ, nơi mọi 
luyến chấp vào “không” đều bị tận diệt bằng thiển định—By transcending the Sphere of 
Infimte Space, thinking: “Consciousness 1s Infinite,” one enters and abides In the Sphere 
of Infinite of Conscilousness, where all attachments to void have been completely 
removed by meditation. Liberation In realization of infinite knowledge or the Sphere of 
Infinite Consciousness. 

Vô sở hữu xứ giải thoát Tam muội—Attainment of the field of nothingness or emptiness: 
Đạt tới lĩnh vực hư vô. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy tư “không có vật 
gì” chứng và trú Vô sở hữu xứ, nơi mọi luyến chấp vào thức hoàn toàn bị tận diệt bằng 
thiển định —By transcending the Sphere of Infinite Consciousness, thinking: “There is 
nothing,” one enters and abides in the Sphere of No-Thingness, where all attachments to 


7) 


8) 


2286 


conscIousness have been completely removed by meditation. Liberation In realization of 
the Sphere of Nothingness, or nowhereness. 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát Tam muội —Attainment of the field of neither 
perception nor nonperception: Đạt tới lĩnh vực không tri giác cũng không phải không tri 
giác. Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nơi 
đây mọi luyến chấp vào hữu đối hoàn toàn bị đoạn tận bằng thiển định—By transcending 
the Sphere of No-Thingness, one reaches and abides In the Sphere of Neither-Perception- 
Nor-Non-Perception (neither thought nor non-thought) where all attachments to non- 
existence have been completely extinguished by meditation. Liberation in the state of 
mind where there 1s neither thought nor absence of thought (the Sphere of Netther- 
Perception-Nor-Non-Perception). 

Diệt thọ tưởng định giải thoát (Diệt tận định xứ giải thoát Tam muội)—Cessation of 
perception and: Xóa bỏ mọi tri giác và mọi tình cảm. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là giai đoạn hoàn toàn tịch diệt hay Niết 
Bàn—LiIberation by means of a state of mind in which there 1s final or total extinction, 
nirvana. By transcending the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception, one 
enters and abides In the Cessaton or extinguishing all thoughts (perceptions) and 
feelings. 


(VI)Bát Thắng Xứ— Eight victorious sfages: Tám giai đoạn chiến thắng trong thiền định 


Ù 


2) 


3) 


4) 


nhằm giúp hành giả vượt thắng dục vọng và luyến chấp của thế giới giác quan. Theo 
Kinh Phúng Tụng và Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, có tám thắng xứ— 
The eight victorlous stages or degrees in meditation for overcoming desire, or attchment 
to the world of sense. According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, and the Mahaparinibbana Sutta, there are eight staøes of masftery: 

Thắng Xứ Thứ Nhứt— The first stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy.”—Perceiving forms ¡nternally, one sees external forms, limited and 
beautiful or ugly, and in masftering these, one 1s aware that one knows and sees them. 
Thắng Xứ Thứ Nhì —The second stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy nhận thức: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, 
ta thấy.”—Perceiving forms internally, one sees external forms, unlimited and beautiful 
or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Ba—The third stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy.”—Not perceiving forms internally, one sees external forms, 
limited and beautiful or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and 
sees them. 

Thắng Xứ Thứ Tư—The fourth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc vô hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.”——Not perceiving forms internally, one sees external forms, 
unlimited and beautiful or ugly, and in mastering them, one 1s aware that one knows and 
sees them. 


5) 


6) 
lở) 


8) 


2287 


Thắng Xứ Thứ Năm —The fifth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm 
thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh; như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh; như lụa Ba La Nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh. Như vậy vị nầy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, 
sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.” —Not perceiving forms internally, one sees 
external forms that are blue colour, of blue lustre. Just as a flax flower which 1s blue, of 
blue colour, of blue lustre, or a Benares cloth smoothed on both sides that 1s blue colour, 
of blue lustre, so one perceives external forms that are blue colour, of blue lustre; and in 
mastering these, one 1s aware that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Sáu The sixth stage of mastery: Same as ¡in fifth stage of mastery, 
replace “blue” with “yellow,” and “Flax flower” with “Kannikara Flower.” 

Thắng Xứ Thứ Bảy —The seventh stage of mastery: Same as in fifth stage of mastery, 
replace “blue” with “red,” and “Flax flower” with “Hibiscus flower.” 

Thắng Xứ Thứ Tám —The eighth stage of mastery: Same as in fifth stage of mastery, 
replace “bule” with “white,” and “Flax flower” with “Flax flower” with “morning-star 
Osadhi.” 


(VII)Lục Diệu Môn— Six Wonderƒful Doors: See Chapter 60 (Q) (). 


(VII)Bát Niệm— Eight lines oƒ thoughf: Tám niệm giúp hành giả chống lại ma quân và 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


những cám dỗ xấu ác trong lúc hành thiểền—Eight lines of thought for resisting Mara- 
attacks and evil-promptings during the meditation. 

Niệm Phật: Thought of the Buddha. 

Niệm Pháp: Thought of the Law. 

Niệm Tăng: Thought of the fraternity. 

Niệm Giới: Thought of the commandments. 

Niệm Xả: Thought of almsgiving—Niệm Thí. 

Niệm Thiên: Thought of Devas. 

Niệm Tức: Thought of the breathing——Niệm hơi thở. 

Niệm Tử: Thought of the death—Niệm về cái chết. 


(IX)Cửu Thứ Đệ Định— Samadhi oƒ the nine degrees: See Chapter 60 (Q) (IV). 


(X) Ba Mươi Bảy Phẩm trợ Đạo— Thirty-seven Lùnbs oƒ Enlightenment: See Chapter 21. 


(U-4) Đại Thừa Thiền 
Mahayana Zen 


(ID Tổng quan về Đại Thừa Thiền—An overview 0ƒ Mahayana Zen: Thiền Đại Thừa hay là 


thiển được chuyên chở bằng cổ xe lớn. Đây chính là một loại thiển Phật giáo vì mục đích 
của nó là kiến tánh ngộ đạo trong cuộc sống hằng ngày của mình. Trong thực hành thiển 


2288 


Đại thừa, khởi đầu là ý thức về chân tánh, nhưng khi đã ngộ thì chúng ta mới nhận ra 
rằng tọa thiển còn hơn là một phương tiện để ngộ, vì tọa thiển là sự thực hiện thật sự của 
chân tánh. Trong Thiển Đại Thừa thì đối tượng là giác ngộ, nên người ta dễ nhận lầm tọa 
thiển chỉ là một phương tiện mà thôi. Kỳ thật tất cả những vị Thầy đã ngộ đạo đều cho 
rằng tọa thiền chính là sự thực hiện của Phật tánh vốn có chứ không phải chỉ là một kỹ 
thuật để đạt được sự ngộ đạo. Nếu tọa thiền không khác hơn một kỹ thuật như thế, người 
ta sẽ thấy rằng sau khi ngộ đạo thì tọa thiển sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng chính 
Đạo Nguyên đã chỉ rõ rằng ngược lại mới đúng, CÀNG CHỨNG NGỘ SÂU CÀNG 
THẤY CẦN THỰC HÀNH. Đây là phương pháp tu thiển định dựa trên kinh điển Đại 
Thừa. Thiền Đại Thừa là loại thiển đốn ngộ hay thượng thừa thiền. Thiển Đại Thừa nhấn 
mạnh: “AI cũng có thể thiền định, đi đến đại ngộ và đạt thành Phật Quả.”—Great 
Vehicle Zen, this 1s a truly Buddhist Zen, for 1t has 1ts central purpose, seeing Info your 
essential nature and realizing the way in your đdaily life. In the practice of Mahayana Zen 
your aim in the beginning 1s to awaken to your true-nature, but upon enlightenment you 
realize that meditation 1s more than a means to enlightenment. It 1s the actualization of 
your true-nature. The obJect of the Mahayana Zen Is Awakening, It is easy to mistakenly 
regard meditation as but a means. However, any enliphtened masters point out from the 
beginning that meditation 1s in fact the actualization of the Innate Buddha-nature and not 
merely a technique for achieving enlightenment. If meditation were no more than such a 
technique, it would follow that after awakening meditation would be unnecessary. But 
T”ao-Yuan himself pointed out, precisely the reverse 1s true; THE MORE DEEPLY YOU 
EXPERIENCE AWAKENING, THE MORE YOU PERCEIVE THE NEED FOR 
PRACTICE. Thịs 1s the method of practicing meditation which 1s based on the Mahayana 
Sutras. Mahayana Meditation 1s considered as “lnstant Awakening Meditation,” or 
“Supreme Meditaton.” Mahayana Meditation emphasizes: “Everyone 1s able to 
meditate, 1s able to be awakened Instantly and attain the Buddhahood.” 


(II) Như Lai Thiên: The Tathagata Zen. 
(A) Ý nghĩa của Như Lai Thiển——The meanings of Tathagata Zen: 


Ũ 


2) 


Thiển Như Lai theo phương cách tu tập Lục Độ Ba La Mật được dạy trong truyền thống 
kinh điển Đại thừa. Tất cả các trường phái Thiễển, Tịnh Độ, hay Mật tông chỉ là những 
phương tiện, là những ngón tay chỉ trăng, chứ thật ra thật tánh nằm trong mỗi người: 
Tathagata Zen follows the methods and the six paramitas taught in Mahayana sutras. All 
schools of Buddhism, whether Patriarchal Zen (Thiển Tông) or Pure Land (Tịnh Độ) or 
Tantrism (Mật tông) are merely expedients “Fingers pointing to the moon.” The true 
mind inherent in all sentient beings. 

Một trong bốn loại Thiển định. Đây là loại thiển định cao nhất mà các tín đồ Phật giáo 
Đại Thừa tu tập. Vị thiền giả đã thể chứng chân lý tự nội ẩn sâu trong tâm thức, nhưng vị 
ấy không say đắm với cái hạnh phúc đạt được ở đấy mà bước vào trong thế giới để thực 
hiện những hành động tuyệt vời của sự cứu độ vì hạnh phúc của chúng sanh: One of the 
four Dhyanas. This 1s the highest kind of Dhyana practiced by the Mahayana believers of 
Buddhism. The practtioner has realized the Iinner truth deeply hidden in the 


3) 


2289 


conscIousness, yet he does not remain intoxicated with the bliss thereby attained, he øgoes 
out into the world performing wonderful deeds of salvation for the sake of other beIngs. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, để hiểu Như Lai 
Thiển, học giả phải nghiên cứu về lịch sử pháp môn Thiền học của Phật. Khi nói về Như 
Lai Thiên, là ám chỉ sự hưng khởi của Tổ Sư Thiền qua sự xuất hiện của Bồ Đề Đạt Ma 
tại Trung Hoa vào năm 520. Trong Như Lai Thiền, trước tiên Đức Phật dạy về Tam Học: 
Tăng thượng Giới (adhi-sila), Tăng thượng Tâm (adhi-citta), và Tăng thượng Tuệ (Adhi- 
prajna). Trong Lục độ Ba La Mật, thiển định (samadhi) là một trong những yếu tố quan 
trọng nhất. Đức Phật còn dạy thiền như là căn bản của hành động (karma-sthana), như 
quán thập biến xứ, quán bất tịnh, quán vô thường, quán hơi thở, vân vân. Với Phật, hình 
như chủ đích của Thiển phải đạt đến trước hết là sự yên tnh của tâm, tức chỉ, rồi sau mới 
là hoạt động của trí tuệ, tức quán. Cả Tiểu và Đại Thừa đều đồng ý về điểm nầy. Để 
phát triển ý tưởng nguyên thủy đó và áp dụng nó một cách rộng rãi, mỗi thừa lại chi tiết 
thêm những đối tượng của thiển định: According to Prof. Junjiro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, to understand Tathagata meditation, one must study 
the history of the meditative teaching of the Buddha. When we speak of the Tathagata 
meditaton, we presuppose the rise of patrlarchal meditation by the advent of 
Bodhidharma in China in 520 À.D. In Tathagata meditation, the Buddha first taught the 
Threefold Basis of Learning (trisiksa): Higher Discipline (adhi-sila), Higher meditation 
(adhi-citta), and Higher Wisdom (adhi-praJna). In the sixfold perfection of wisdom, 
concentration (samadhI) 1s one of the most important factors. The Buddha further taught 
meditation as the “basis of actionˆ (Karma-sthana), such as medhitation on the ten unIversal 
obJects, on impurity, on Impermanence, on breaths, etc. The obJect of meditation with the 
Buddha seems to have been to attain first, tranqguility of mind, and then activity of Insight. 
This 1dea 1s common to both Hinayana and Mahayana. To Intensify the original idea and 
to apply 1t extensively, each school seems to have ¡ntroduced detailed Items of 
contemplaton—See Ngũ Đình Tâm Quán ¡in Ch. 61 (H) (IV) (C), and Tứ Niệm Xứ in Ch. 
118. 


(B) Phương pháp thông thường để thực tập Như Lai Thiển. Tiến trình dưới đây là nguyên tắc 


Ù 


2) 


chung cho tất cả các trường phái Phật giáo bao gồm Tiểu và Đại Thừa—Ordinary 
method of practicing Tathagata Zen. The below process of meditation 1s common to all 
Buddhist schools including Hinayana as well as Mahayana: 

Hành giả trước tiên phẩi sửa soạn tọa cụ cho đàng hoàng, rồi ngồi thẳng lưng, chân tréo 
kiết già, mắt khép vừa phải, không mở cũng không nhắm kín, và nhìn thẳng về phía trước 
từ 3 đến 7 thước. Hành giả phải ngồi thật ngay ngắn, nhưng thân mình vẫn có thể điều 
hòa theo hơi thở. Để điều hòa hơi thở, hành giả có thể đếm hơi thở ra và hơi thở vào kể 
là một, và từ từ đếm như vậy cho đến mười, không bao giờ nên đếm xa hơn mười: 
Arrange your seat properly, sit erect, cross-lepsed, and have your eyes neither quite 
closed nor quite open, looking three to seven meters ahead. You should sit properly but 
your body will move on account of your breaths. To correct such movemert, count your 
Iin-breath and out-breath as one and slowly count as far as ten, but never beyond ten. 

Tuy thân ngôi thẳng và an định, nhưng tâm hành giả vẫn có thể vọng động. Do đó mà 
hành giả phải quán sự bất tịnh của loài người qua bệnh, chết và sau khi chết: Although 


3) 


2290 


your body may become upright and calm, your thought will move about. You must 
therefore meditate upon the Impurity of human beings ¡n ilÏness, death and after death. 
Khi đã sẵn sàng để quán tưởng, hành giả bắt đầu chú tâm vào mười biến xứ. Đây là một 
lối định tâm về những hiện tượng sai biệt vào một trong mười biến xứ, tức xanh, vàng, 
đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, không và thức. Trong đó hành giả quán về một biến xứ cho 
đến khi màu sắc hay chất thể bị quán hiện rõ ràng trước mắt. Thí dụ như hành giả quán 
nước, thì cả thế giới chung quanh sẽ chỉ là dòng nước đang chảy: When you are well 
prepared to contemplate, you will begin to train yourself by concentration on the ten 
universals. This Is a meditative unification of diverse phenomena Into one of the ten 
universals, that 1s, blue, yellow, red, white, earth, water, fire, a1r, space, consciIousness. In 
this you must meditate upon the universe until it becomes to your eyes one wash of a 
color or one aspect of an element. If you meditate upon water, the world around you will 
become only running water. 


(HI)Tổ Sư Thiên: Patriarchal Zen. 
(A) Lịch sử của Thiền Tông vẫn còn là một huyền thoại. Truyền thuyết cho rằng một ngày 


nọ, thần Phạm Thiên hiện đến với Đức Phật tại núi Linh Thứu, cúng dường Ngài một 
cánh hoa Kumbhala và yêu cầu Ngài giảng pháp. Đức Phật liền bước lên tòa sư tử, và 
cầm lấy cành hoa trong tay, không nói một lời. Trong đại chúng không ai hiểu được ý 
nghĩa. Chỉ có Ma Ha Ca Diếp là mỉm cười hoan hỷ. Đức Phật nói: “Chánh Pháp Nhãn 
Tạng nầy, ta phó chúc cho ngươi, này Ma Ha Ca Diếp. Hãy nhận lấy và truyền bá.” Một 
lần khi A Nan hỏi Ca Diếp Đức Phật đã truyền dạy những gì, thì Đại Ca Diếp bảo: “Hãy 
đi hạ cột cờ xuống!” A nan liền ngộ ngay. Cứ thế mà tâm ấn được truyền hừa. Giáo pháp 
nầy được gọi là “Phật Tâm Tông.”——The history of Zen ¡s mythical. It is said that one day 
Brahma came to the Buddha who was residing at the Vulture Peak, offered a Kumbhala 
flower, and requested him to preach the Law. The Buddha ascended the Lion seat and 
taking that flower touched 1t with his fingers without saing a word. No one In the 
assembly could understand the meaning. The venerable Mahakasyapa alone smiled with 
Joy. The world-Honoured One said: “The doctrine of the Eye of the True Law 1s hereby 
entrusted to you, Oh Mahakasyapal Accept and hand 1t down to posterity.” Once when 
Ananda asked Mahakasyapa what the Buddha”s transmission was, Mahakasyapa said: 
“Go and take the banner-stick down!” Ananda understood him at once. Thus the mind- 
sign was handed down successively. The teaching was called the “school of the Buddha- 
mind.' 


(B) Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Thiển của Tổ Sư 


không phải là phương pháp phân tách như khoa học, cũng không phải là một phương 
pháp tổng hợp như triết học. Đây là một hệ thống tư duy không tư duy theo thông tục, nó 
siêu việt tất cả những phương pháp của luận chứng hợp lý. Tư duy không cần phương 
pháp tư duy là để tạo cơ hội cho sự thức tỉnh của tuệ giác. Hành giả có thể áp dụng 
những phương pháp tu thiển của Tiểu Thừa, của Du Già Luận (bán Đại Thừa), pháp chỉ 
quán của tông Thiên Thai, hay Du Già bí mật của tông Chân Ngôn nếu hành giả thích, 
nhưng thật ra tất cả những phương pháp nầy đều không cần thiết. Quan điểm của Thiển 
tông có thể tóm tắt như sau: “Dĩ tâm truyễển tâm, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyễển, 
trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật,” hay “Thử tâm tức Phật.” Bạch Ấn Thiền Sư đã 


Œ) 


2291 


phát biểu ý kiến nây rất rõ trong bài kệ về pháp “tọa thiển': “Chúng sanh vốn là Phật; 
cũng như băng (cơ duyên hiện tại của chúng ta) và nước (Phật tánh ẩn tàng), không có 
nước thì không có băng. Chính thế gian nầy là liên hoa cảnh giới và thân nầy là Phật.”— 
According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist Philosophy, the 
meditaton of the patriarchal Zen was not an analytical like sclence, nor was It a 
synthetical method like philosophy. It was a method of thinking without ordinary thinking, 
transcending all methods of logical argument. To think without any method of thinking 1s 
{o give opportunity for the awakening of the Intuitional knowledge or wisdom. All 
methods of meditation as taught by Hinayana, by Yogacara (quasi-Mahyana), by the 
abrupt method of calmness and Insight (samathavipasyana) of Tien-T”al, or by the 
mystical yoga of Shingon can be used If the aspirant likes, but are in no way necessary. 
The Ideas peculiar to Zen may be summarized as follows: “from mind to mìnd 1t Was 
transmitted, not expressed In words or written 1n letters; It was a special transmission 
apart from the sacred teaching. Directly point to the human mind, see one's real nature 
and become an enlightened Buddha.” The idea was very well expressed in Hakuin's 
hymn on sitting and meditating: “All beings are fundamentally Buddhas; 1t 1s like Ice 
(which represents our actual condition) and water (which represents an underlying 
Buddha-nature); without water there will be no Ice, etc. This very earth 1s the lotus-land 
and this body 1s Buddha.” 


(U-5) Tốt Thượng Thừa Thiền 
Zen 0ƒ the highest vehicle 


Tối Thượng Thừa Thiền—Zen oƒ the highest vehicle: Tối thượng thừa thiền là đỉnh cao 
cùng tột của thiền trong Phật giáo. Thiển nầy được thực hành bởi chư Phật trong quá khứ 
như Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà. Đây là sự biểu lộ của sự sống tuyệt đối, sự 
sống trong hình thức tinh khiết nhất. Đây là cách tọa thiển mà thiển sư Đạo Nguyên bênh 
vực, nó không dính dáng gì đến việc phấn đấu để ngộ hay đạt được bất cứ một đối tượng 
nào khác. Trong phương pháp thực hành cao nhất nầy, phương tiện và cứu cánh là một. 
Thiển Đại Thừa và Thiển Tối Thượng Thừa kỳ thật bổ sung cho nhau. Khi được thực 
hành đúng bạn ngồi trong niềm tin kiên định rằng tọa thiển chính là thể hiện Chân tánh 
không ô nhiễm của mình, và đồng thời bạn ngồi trong niềm tin trọn vẹn rằng cái ngày ấy 
sẽ đến, khi bạn kêu lên: “Ô, nó đây rồi!” Bạn sẽ nhận ra chân tánh nây không lâm lẫn. 
Vì thế, về mặt tự thức, bạn không cần cố gắng để ngộ —This is the culmination and 
crown of Buddhist Zen. This Zen was practiced by all Buddhas of the past, namely 
Sakyamuni and Amitabha. It is the expression of the Absolute Life, life In 1fs purest 
form. It is the meditation that T”ao-Yuan chiefly advocated and 1t involves no struggle for 
awakening or any other obJects. In this highest practice, means and end are Just one, 
Mahayana Zen and Zen of the highest vehicle are in fact complementary for one another. 
When rightly practiced, you sit in the firm conviction that meditation 1s the actualization 
of your undefiled True-nature, and at the same time you sit in complete faith that the day 


2292 


will come when, exclaiming “Oh, this 1s 1t!” You will unmistakably realize this True- 
nature. Therefore you need not self-consciously strive for enlightenmerit. 


(II) Thiền Đốn Ngộ— Sudden-enlightened Zen: 


A. 
Ù) 


2) 


Nghĩa của Đốn ngộ (hoát nhiên đại ngộ)— The meanings oƒ Sudden enlightenment: 

Pháp môn giúp hành giả tức thì giác ngộ. Pháp môn nầy thường liên hệ đến tông Hoa 
Nghiêm hay Thiển tông (đốn giáo không dùng ngôn ngữ văn tự)—A teaching which 
enables one to attain Enlightenment Iimmediately. It 1s usually associated with the 
Avatamsaka and Zen schools. Sudden teaching expounds the abrupt realization of the 
ultimate truth without relying upon verbal explanatlons or progression through various 
Sfages Of practice. 

Giác ngộ bất thần—Apprehend instantly to Buddha-enlightenment: Lý thuyết giác ngộ 
bất thần do Thiền Nam Tông chủ trương, ngược lại với Thiền Bắc Tông hay phái đại giác 
tuân tự của Tiểu Thừa. Trường phái nầy do Lục tổ Huệ Năng, tổ thứ sáu của dòng Thiển 
trung Hoa chủ xướng. Đốn ngộ dành cho những bậc thượng căn thượng trí. Khi cuối cùng 
hành giả phá vỡ được bức tường nhận thức và hốt nhiên thâm nhập được vào ý nghĩa của 
thực tại. Trạng thái bùng vỡ đột ngột này được gọi là “Ngộ”. Ngộ là một kinh nghiệm 
trực giác thâm sâu chứ không phải là cứu cánh của tự thân, nhưng nó chỉ nhằm giúp hành 
giả tiếp tục công phu tu tập. Sau khi ngộ, hành giả vẫn cần phải tiếp tục làm hiển lộ Phật 
tánh của bản thân. Mặc dù Thiễn tông nói về “đốn ngộ” nhưng hình như hành giả cũng 
phải thành tựu những đạo quả một cách từ từ. Hốt nhiên đây là sự sụp đổ của bức tường 
cẩn trở cuối cùng để hành giả kinh qua một tuệ giác mới nguyên—The doctrine of 
“Sudden” Enlighenment (nstantly to apprehend, or attainn to Buddha-enlightenment) 
associated with the Southern school of Zen in China, 1n contrast with the Northern school 
of “Gradual” Enlightenment, or Hinayana or other methods of gradual attainment. This 
school was founded by the sixth patriarch Hui-Neng. lImmediate awakening or 
Immediate teaching or practice for awakening for the advanced. When one finally breaks 
down a mental barrier and suddenly penetrates Into the meaning of reality, the resulting 
experience ¡is called “Sudden enliphtenmenf”. À deep Intuitive experilence such as 
“sudden enlightenment” 1s not a goal In 1tself, but rather 1s called to further practice. After 
a sudden enlightenment, one still needs to reveal one”s Buddha nature even more. 
Although Zen talks about “sudden enlightenment”, It seems like realizations are gained In 
a gradual manner. What is sudden 1s the collapsing of the last barrier 1n a series and the 
©experience of new Insight. 


Thiền Đốn Ngộ— Sudden-enlightened Zen: Thiền phái được truyền từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, sự phân hóa dưới thời Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn thành hai tông phái của Huệ Năng và Thần Tú giúp cơ duyên cho Thiển 
phát triển thuần túy hơn bằng cách tước bỏ những yếu tố không cần thiết, hoặc nói đúng 
hơn, những yếu tố không tiêu hóa được. Rốt cùng phái Thiển Đốn ngộ của Huệ Năng tổn 
tại vượt qua Thần Tú, chứng tỏ Thiền Đốn Ngộ ứng hợp một cách tuyệt hảo nhất với nếp 
tâm lý và cảm nghĩ của người Trung Hoa—Zen sect transmitted from Bodhidharma. 
According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, Book I, the 
differentiation of two schools under the fifth patriarch, by Hui-Neng and Shen-Hsiu, 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


Ù 


8) 
b) 
2) 
8) 
b) 


Ù 


2293 


helped the further progress of pure Zen by eliminating unessential or rather undigested 
elements. Eventually the school of Hui-Neng survived the other proves that his Zen was 
1n perfect accord with Chinese psychology and modes of thinking. 


Thiền đốn ngộ có bốn đặc tính đặc thà Sudden-enlightened Zen is distinguished by four 
characteristics: 

Bất Lập Văn Tự: It is not established by words. 

Giáo Ngoại Biệt Truyển: It is a special transmission outside the teachings. 

Trực Chỉ Nhơn Tâm: It directly points to the human mind. 

Kiến Tánh Thành Phật: Through it one sees one”s own nature and becomes a Buddha. 


Nhị Đốn (Hai loại đốn giáo)— Two immediate or direct† ways to perfection: 

Theo Kinh Khê của trường phái Hoa nghiêm—According to Ching-Ch”¡ of the Hua-Yen 
school: 

Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate way. 

Tiệm Đốn Giáo: Gradually immediate teaching. 

Theo trường phái Pháp Hoa——According to the Lotus: 

Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate teaching. 

Đốn Viên Giáo: Immediately perfect teaching. 


“Đốn Giáo” theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ 
Tư— “SuddenTeachings” according to the Sixth Patriarch`s point oƒ view in the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Four: 

“Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo nầy ví như là cỏ cây, cội gốc 
của nó vốn nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng không thể nào tăng trưởng được, 
người tiểu căn lại cũng như vậy, vốn không có trí huệ Bát Nhã cùng với người đại trí 
không sai biệt, nhơn sao nghe pháp họ không thể khai ngộ? Vì do tà kiến chướng nặng, 
cội gốc phiển não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, nếu không có gió thối mạnh 
thì ánh sáng mặt trời không hiện. Trí Bát Nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng 
sanh tự tâm mê ngộ không đồng, tâm thể bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ 
được tự tánh tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm 
mình thường khởi chánh kiến, phiển não trần lao thường không bị nhiễm tức là thấy 
tánh—“Good Knowing Advisors, when people of limited faculties hear this Sudden 
Teaching, they are like the plants and trees with shallow roots which, washed away by 
the great rain, are unable to grow. But at the same time, the PraJjna wisdom which people 
of limited faculties possess 1s fundamentally no different from the PraJna that men of 
øreat wisdom possess. Hearing this Dharma, why do they not become enlightened? It is 
because the obstacle of their deviant views 1s a formidable one and the root of theIr 
afflictions 1s deep. It 1s like when thick clouds cover the sun. If the wind does not blow, 
the sunlight wIll not be visible. “Prajna” wisdom 1s Itself neither great nor small. Living 
beings differ because their own minds are either confused or enlightened. Those of 
confused minds look outwardly to cultivate in search of the Buddha. Not having 
awakened to their self-nature yet, they have small roots. When you become enlightened 
to the Sudden Teaching, you do not grasp onto the cultivation of external things. When 


2) 


F. 


2294 


your own mind consfantly gø1ves rise to ripht views, afflictions and defilement can never 
stain you. That 1s what 1s meant by seeing your own nature. 

Nầy thiện tri thức, đời sau người được pháp của ta, đem pháp môn đốn giáo nây, đối với 
hàng người đồng kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân 
không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị Thánh, nhưng phải truyền trao, từ trước đến 
giờ, thầm truyền trao phó chớ không được dấu kín chánh pháp. Nếu không phải là hàng 
đồng kiến đồng hành, ở trong pháp môn khác thì không được truyễn trao, e làm tổn hại 
người kia, cứu cánh vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn nầy rồi trăm kiếp 
ngàn đời đoạn chủng tánh Phật—Good Knowing Advisors, those of future generations 
who obtain my Dharma, should take up this Sudden Teaching. The Dharma door 
ineluding those of like views and like practice should vow to receive and uphold 1t as 1Ÿ 
serving the Buddhas. To the end of their lives they should not retreat, and they wIll 
certainly enter the holy position. In this way, 1t should be transmitted from generation to 
generation. It 1s silently transmitted. Do not hide away the orthodox Dharma and do not 
transmit 1t to those of different views and different practice, who believe In other 
teachings, since It may harm them and ultimately be of no benefit. I fear that deluded 
people may misunderstand and slander this Dharma-door and, therefore wIll cut off theIr 
own nature, which possesses the seed of Buddhahood for hundreds of ages and thousands 
of lifetimes. 


Đốn Tiệm giáo—Sudden and gradual teachings: 


1) Nghĩa của Đốn Tiệm— The meanings oƒ Sudden and gradual teachings: Đốn giáo đối lại 


2) 


với tiệm giáo. Đốn giáo và Tiệm giáo là hai trường phái, cùng tiêu biểu cho giáo lý nhà 
Phật, thích hợp với chúng sanh tùy căn cơ trình độ. Vì vậy để cao giáo pháp nầy và phỉ 
báng giáo pháp kia là sự chấp trước điên dại, không thích hợp với người Phật tử— 
Immediate, or sudden, attainment, In confrast with sradualness. The two schools of Zen, 
the Gradual and the Sudden, represent different facets of the same teaching adapted to 
different types of people in different location. To praise one school while disparaging the 
other 1s therefore a form of crazy attachmernt, not appropriate for any Buddhists. 

“Đốn Tiệm” theo quan điểm của Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ 
Tư —”Sudden and Gradual Teachings” according to the Sixth Patriarchˆs poInt oŸ view In 
the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Four: Tổ dạy chúng rằng: “Nầy thiện tri thức! 
Xưa nay chánh giáo không có đốn tiệm, tánh người tự có lợi độn, người mê thì lần lần 
khế hợp, người ngộ thời chóng tu, tự biết bổn tâm, tự thấy bổn tánh, tức là không có sai 
biệt, do đó nên lập ra giả danh đốn tiệm. Nầy thiện tri thức! Pháp môn của ta đây từ 
trước đến nay, trước lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Vô tướng là 
đối với tướng mà lìa tướng; vô niệm là đối với niệm mà không niệm; vô trụ là bẩn tánh 
của người. Ở thế gian nào là thiện ác, tốt xấu, cho đến những việc oán cùng với thân, 
ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua, vân vân, thấy đều đem về không; không nghĩ trả 
thù hại lại, trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, nệm 
sau, trong mỗi niệm tương tục không dứt gọi là hệ phược. Đối trên các pháp mỗi niệm 
không trụ, tức là không phược, đây là lấy vô trụ làm gốc. Nầy thiện tri thức! Ngoài la tất 
cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng, tức là pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô 
tướng làm thể. Nây thiện tri thức! Đối trên các cảnh, tâm không nhiễm, gọi là vô niệm. 


2295 


Đối trên niệm thường lìa cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ trăm vật chẳng 
nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. 
Người học đạo suy nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự tâm lầm còn có thể, lại 
dạy người khác, tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật, vì thế nên lập vô niệm làm 
tông. Nầy thiện tri thức! Thế nào là lập vô niệm làm tông? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, 
người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ 
đây mà sanh. Tự tánh vốn không một pháp có thể được, nếu có sở đắc, vọng nói họa 
phước tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn nầy lập vô niệm làm tông. Nầy thiện tri 
thức! Vô là vô việc gì? Niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có 
các tâm trần lao; niệm là niệm chân như bản tánh. Chân tức là thể của niệm, niệm tức là 
dụng của chân như, chân như tự tánh khởi niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi 
niệm, chân như có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc 
thanh chính khi ấy liền hoại. Nây thiện tri thức! Chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy 
có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà chơn tánh thường tự tại nên kinh 
nói: “Hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không có động.”— 
The Master Instructed the assembly: “Good Knowing Advisors, the right teaching 1s 
basically without a division Into “sudden” and “gradual.` People”s natures themselves are 
sharp or dull. When the confused person who gradually cultivates and the enlightened 
person who suddenly connects each recognize the original mind and see the original 
nature, they are no different. Therefore, the terms sudden and gradual are shown to be 
false names. Good Knowing Advisors, this Dharma-door of mine, from the past onwards, 
has been established the first with no-thought as 1s doctrine, no-mark as 1s substance, 
and no-dwelling as 1ts basis. No-mark means to be apart from marks while 1n the midst of 
marks. No-thought means to be without thought while in the midst of thought. No- 
dwelling 1s the basic nature of human beings. In the world of good and evil, attractiveness 
and ugliness, friendliness and hostility, when faced with language which 1s offensive, 
critical, or argumenfative, you should treat it all as empty and have no thought of 
revenge. In every thought, do not think of former states. If past, present, and future 
thoughts succeed one another without interruption, 1t is bondage. Not to dwell in dharmas 
from thought to thought 1s to be free from bondage. That 1s to take no-dwelling as the 
basis. Good Knowing Advisors, to be separate from all outward marks 1s called “no- 
mark.` The ability to be separate from marks 1s the purify of the Dharma”s substance. It 1s 
to take no-mark as the substance. Good Knowing Advisors, the non-defilement of the 
mind ¡in all states 1s called “no-thought.` In your thoughts you should always be separate 
from states; do not g1ve rise to thought about them. If you merely do not think of hundred 
things, and so completely rid yourself of thought, then as the last thought ceases, you die 
and undergo rebirth in another place. That 1s a great mistake, of which students of the 
Way should take heed. To misinterpret the Dharma and make a mistake yourself might 
be acceptable but to exhort others to do the same 1s unacceptable. In your own confusion 
you do not see, and, moreover, you slander the Buddha's Sutras. Therefore, no-thought 1s 
to be established as the doctrine. Good Knowing Advisors, why 1s no-thought established 
as the doctrine? Because there are confused people who speak of seeing their own 
nature, and yet they produce thought with regard to states. Their thoughts cause deviant 
Views fo arise, and from that, all defilement and false thinking are created. Originally, not 


2296 


one single dharma can be obtained in the self-nature. If there 1s something to atfain, or 
false talk of misfortune and blessing, that 1s Just defilement and deviant views. Therefore, 
this Dharma-door establishes no-thought as 1ts doctrine. Good Knowing Advisors, “No” 
means no what? “Fhought" means thought of what? “No” means two marks, no thought of 
defilement. “Thought” means thought of the original nature of True Suchness. True 
Suchness 1s the substance of thought and thought 1s the function of True Suchness. The 
True Suchness self-nature gIves rise to thought. It is not the eye, ear, nose, or fongue 
which can think. The True Suchness possesses a nature and therefore gIves rise fo 
thought. Without True Suchness, the eye, ear, forms, and sounds immediately go bad. 
Good Knowing Advisors, the True Suchness self-nature gøIves rise to thought, and the six 
faculties, although they see, hear, feel, and know, are not defiled by the ten thousand 
states. Your true nature 1s eternally independent. Therefore, the Vimalakirti Sutra says, 
'“If one 1s well able to discriminate all dharma marks, then, In the prIimary meaning, one 
does not move.'” 


(G) Đốn Ngộ Nhất Thời: Abrupt experience of enlightenment—Sự Chứng ngộ diễn ra một 


cách đường đột; và đó là một kinh nghiệm trong nhất thời. Thực sự, không phải là đường 
đột và nhất thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của dòng Thiển Huệ Năng, kể 
từ khởi nguyên của nó vào cuối thế kỷ thứ bảy. Đối thủ của Ngài là Thần Tú, nhấn mạnh 
trên sự khai triển tuần tự của tâm thức. Như vậy các đồ đệ của Huệ Năng hiển nhiên là 
những người tích cực chủ trương giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ nầy mở ra một 
nhãn giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn thể 
đời sống bấy giờ được đánh giá từ một quan điểm mới mẻ hẳn—Enlightenment comes 
upon one abruptly and Is a momentary experlence. In fact, If it is not abrupt and 
momentary, 1t 1s not enlightenment. This abruptness 1s what characterizes the Hui-Neng 
school of Zen ever since 1s proclamation late in the seventh century. His opponent Shen- 
Hslu was insistent on a gradual unfoldment of Zen consciousness. Hui-Nengˆs followers 
were thus distinguished as strong upholders of the doctrine of abruptness. This abrupt 
experlence of enlightenment, then, opens up in one moment (ekamuhurtena) an 
altogehter new vista, and the whole existence appraised from quite a new angle of 
observation. 


(HI)Mặc Chiếu Thiền: Mặc Chiếu Thiền (của tông Tào Động), nhấn mạnh đến sự chuyển 


l) 


hóa và giác ngộ từ bên trong. Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, 
những chứng cớ có thẩm quyển mà các nhà mặc chiếu thiển lấy làm chỗ tựa cho tin 
tưởng của mình như sau—Silent illumination Zen, emphasizes on inner transformation 
and Inner realization. According to Zen Master D.T. Suzuki in the Essays In Zen 
Buddhism, Book II, the authoritative facts upon which the Zen qulietists based thetr belief 
are mentioned as follows: 

Khi Đức Thích Ca Mâu Ni ở Ma Kiệt Đà, Ngài đóng cửa không lên tiếng trong ba tuần. 
Đây há không phải là một điển hình về lối mặc chiếu của Phật hay sao? Khi ba mươi hai 
vị Bồ Tát tại thành Tỳ Xá Li bàn bạc với ngài Duy Ma cật về pháp môn bất nhị, cuối 
cùng Duy Ma Cật im lặng không nói một lời và Đức Văn Thù khen hay. Đây há không 
phải là im lặng mặc chiếu của một vị đại Bồ Tát hay sao? Khi Tu Bồ Đề ngồi trong hang 


2) 


3) 


2297 


đá không nói một lời, không thuyết một câu về Bát Nhã Ba La Mật. Đây há không phải 
là sự im lặng của một vị đại Thanh Văn hay sao? Khi thấy Tu Bồ Đề ngồi lặng lẽ như thế 
trong hang đá, trời Đế Thích bèn rãi hoa trời cúng dường, cũng không nói một lời. Đây 
há không phải là sự im lặng của phàm phu? Khi Bồ Đề Đạt Ma dạo đến Trung Quốc, 
ngài ngồi suốt chín năm trên Thiếu Lâm, lãnh đạm với tất cả những ngôn giáo. Đây há 
không phải là sự im lặng của tổ sư hay sao? Và Lục Tổ mỗi khi thấy một vị Tăng đến, 
ngài liền quay mặt vào tường ngồi lặng lẽ. Đây há không phải là sự im lặng của thiển sư 
hay sao?—“When Sakyamuni was in Magadha he shut himself up in a room and 
remained silent for three weeks. Is this not an example given by the Buddha in the 
practice of silence? When thirty-two Bodhisattvas at Vaisali discoursed with Vimalakirti 
on the teaching of non-duality, the latter finally kept silence and did not utter a word, 
which elicited an unqualified admiration from ManJusri. Is this not an example gIven by a 
great Bodhisattva of the practice of silence? When Subhuti sat in the rock-cave he said 
not a word, nor was any talk gIiven out by him on Prajnaparamita. Is this not an example 
of silence shown by a great Sravaka? Seeing Subhuti thus quietly sitting in the cave, 
Sakrendra showered heavenly flowers over him and uttered not a word. Is this not an 
example of silence gIven by an ordinary mortal? When Bodhidharma came over to China 
he sat for nine years at Shao-Lin forgetful of all wordy preachings. Is this not an example 
of silence shown by a patrlarch? Whenever the Sixth Patriarch saw a monk coming, he 
turned towards the wall and sat quietly. Is this not an example of silence shown by a Zen 
Master? 

Nhưng Thiền sư Đại Huệ bảo rằng chỉ mặc tọa không thôi thì chẳng được việc gì cả, vì 
nó chẳng đưa đến đâu, vì sự chuyển y không khởi lên trong tâm của mình, để nhờ đó mà 
người ta bước vào thế giới đa thù bằng một nhãn quan khác hẳn bây giờ. Những thiển gia 
mặc tọa nào mà chân trời tâm trí không vươn lên tới cái trình độ gọi là im lặng tuyệt đối 
khôn dò, họ quờ quạng trong hang tối vĩnh viễn. Họ không thể mở ra con mắt trí tuệ. Vì 
vậy họ cần được dắt dẫn bởi bàn tay của một thiền sư—But Ta-Hui declares that mere 
quIet sitting avails nothing, for 1t leads nowhere, as no turning-up takes place in one”s 
mind, whereby one comes out Into a world of particulars with an outlook different from 
the one hitherto entertained. Those quietists whose mental horizon does not rise above 
the level of the so-called absolute silence of unfathomability, grope 1n the cave of eternal 
darkness. They fail to open the eye of wIsdom. This 1s where they need the guiding hand 
Of a genuine Zen master. 

Rồi sau đó Đại Huệ tiếp tục nêu lên những trường hợp chứng ngộ do một minh sư hướng 
dẫn; đồng thời lưu ý sự cần thiết tham cần một bậc đã tỏ ngộ và lật đổ hẳn toàn bộ thủ 
thuật im lặng vốn cẩn trở sự tăng trưởng (inimical) tâm linh Thiên. Sự lật đổ toàn bộ cơ 
cấu này ở đây được. Đại Huệ nói theo một thuật ngữ của kinh là “nhập lưu vọng sở,) 
nghĩa là bước vào dòng và bỏ mất cái chổ trú,` ở đó mãi mãi không còn ghi dấu sự đối 
đãi của động và tĩnh nữa. Ông nêu lên bốn trường hợp—Ta-Hui then proceeds to give 
cases of enlipghtenment realized under a wise Instructor, pointing out how nec€ssary If 1s 
fo Interview an enliphtened one and to turn over once for all the whole silence- 
mechanism, which 1s Inimical to the growth of the Zen mind. This up-turning of the whole 
system Is here called by Ta-HuIi after the terminology of a sutra: “Entering Into the stream 


2298 


and losing one”s abode, where the dualism of motion and rest forever ceases to obftain. 
He gives four examples: 

Hòa Thượng Thủy Lạo nhân khi đang tỉa cây đằng, hỏi Mã Tổ, “Ý của Tổ từ Tây đến là 
gì?' Mã Tổ đáp, 'Lại gần đây ta bảo cho.` Rồi khi Thủy Lạo vừa đến gần, Mã Tổ tống 
cho một đạp té nhào. Nhưng cái té nhào nầy khiến cho tâm của Thủy Lạo hoát nhiên đại 
ngộ, bất giác đứng dậy cười ha hả, tuồng như xãy ra một việc không ngờ, nhưng rất mong 
mỏi. Mã Tổ hỏi, “Nhà ngươi thấy cái đạo lý gì đây?' Thủy Lạo đáp, “Quả thật, trăm ngàn 
pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, chỉ trên đầu một sợi lông mà biết ngay được cả căn 
nguyên. Rồi Đại Huệ bàn. Khi đã chứng ngộ như vậy Thủy Lạo không còn chấp trước 
vào sự im lặng của Chánh định nữa, và vì ngài không còn dính mắc vào đó nên vượt hẳn 
lên hữu vi và vô vi; ở trên hai tướng động và tĩnh. Ngài không còn nương tựa những cái ở 
ngoài chính mình nữa mà mở ra kho tàng tự kỷ, nên nói: “Ta đã thấy suốt căn nguyên 
rôi!' Mã Tổ biết thế và không nói thêm gì nữa. Về sau, khi được hỏi về kiến giải Thiển 
của mình, ngài chỉ nói: “Từ thuở nếm cái đạp nặng nễể của Tổ cho đến giờ, ta vẫn cười 
hoài không thôi.”—When Shui-Lao was trimming the wistaria, he asked his master, Ma- 
Tsu, “What 1s the idea of the Patriarch's coming over here from the West?*” Ma-Tsu 
replied, “Come up nearer and I will tell you.` As soon as Shui-Lao approached, the 
master gave him a kick, knocking him right down. Thịs fall, however, all at once opened 
his mind to a state of enlightenment, for he rose up with a hearty laugh, as 1ƒ an event, 
most unexpected and most desired for, had taken place. Asked the master, “What 1s the 
meaning of all this?” Lao exclaimed, “Innumerable, indeed, are the truths taught by the 
Buddhas, all of which , even down to the1r very sources, Ï now perceive at the ftIp of one 
sinele hair.` Ta-Hui then comments: “Lao, who had thus come to self-realization, 1s no 
more attached to the silence of Samadhi, and as he 1s no more attached to 1t he 1s at once 
above assertion and negation, and above the dualism of rest and motion. He no more 
relies on things outside himself but carrying out the treasure from inside his own mind 
exclaims, “I have seen Into the source of all truth.' The master recognizes 1t and does not 
make further remarks. When Shi-Lao was later asked about his Zen understanding, he 
simply announced, “Since the kick so heartily øgIven by the master, I have not been able to 
stop laughing.' 

Vân Môn hỏi Động Sơn: “Ở đâu đến đây?” “Tra Đô.” “Mùa hạ ở đâu?” “Ở Báo Từ, Hồ 
Nam.” “Rời khỏi núi ấy lúc nào?” “Tháng tám, ngày hai mươi lăm.” Vân Môn kết luận, 
“Tha ngươi ba chục hèo, dù ngươi đáng tội.” Về cuộc thăm hỏi của Động Sơn với Vân 
Môn, Đại Huệ bảo rằng: “Động Sơn thật là thuần phát biết bao! Ngài cứ thật mà trả lời, 
nên đương nhiên là phải nghĩ rằng: “Mình đã thật tình mà trả lời, thế thì có lỗi gì mà phải 
bị ba chục hèo?ˆ Ngày hôm sau lại đến kiếm thầy mà hỏi: 'Hôm qua nhờ Hòa Thượng 
tha cho ba chục hèo, nhưng chưa hiểu là có lỗi gì? Vân Môn bảo: “Ôi phường giá áo túi 
cơm, vì vậy mà nhà ngươi đi từ Giang Tây đền Hồ Nam đấy!' Lời cảnh giác ấy bỗng làm 
sáng mắt của Động Sơn, rồi thì chẳng có tin tức nào đáng thông qua, chẳng có đạo lý 
nào đáng nêu lên nữa. Ngài chỉ lạy mà thôi và nói: “Từ đây về sau, tôi sẽ dựng thảo am 
ở nơi không có dấu vết người; không cất lấy một hột cơm, không trồng một cọng rau, và 
tiếp đãi khách mười phương lai vãng; tôi sẽ vì họ mà nhổ hết những đinh những móc; tôi 
sẽ cởi bỏ cho họ những chiếc nón thoa dầu, những chiếc áo hôi nách, khiến cho họ được 
hoàn toàn sạch sẽ và thành những vị Tăng xứng đáng.` Vân Môn cười và nói; “Cái thân 


2299 


như một trái dừa bao lớn mà có cái miệng rộng vậy thay!°—Yun-Men asked Tung-Shan: 
“Whence do you come?° “From Chia-Tu.` “Where did you pass the summer session?” “At 
Pao-Tzu, in Hu-Nan.` “When did you come here?” “August the twenty-fifth.` Yun-Men 
concluded, “I release you from thirty blows, though you rightly deserve them.ˆ Ôn Tung- 
Shan”s Interview with Yun-Men, Ta-Hui comments: “How simple-hearted Tung-Shan 
was! He answered the master straightforwardly, and so it was natural for him to reflect, 
“What fault did I commit for which I was to be given thirty blows when I replied as 
truthfully as I could?° The day following he appeared again before the master and asked, 
“Yesterday you were pleased to release me from thirty blows, but I fail to realize my own 
fault.` Said Yun-Men, “O you rice-bag, this 1s the way you wander from the west of the 
River to the south of the Lake!" This remark all of a sudden opened Tung-Shan”s eye, and 
yet he had nothing to counicate, nothing to reason about. He simply bowed, and said, 
“After this I shall build my litle hut where there 1s no human habitation; not a grain 0Ÿ rice 
wIll be kept in my pantry, not a stalk of vegetable wIll be growing on my farm; and yet I 
wIll abundantly treat all the visitors to my hermitage from all parts of the world; and I will 
even draw off all the naIls and screws that are holding them to a stake; I will make them 
part with their greasy hats and ¡ll-smelling clothes, so that they are thoroughly smiled and 
said, “What a large mouth you have for a body no larger than a coconut!”” 

Yến quốc sư khi còn là một học Tăng, qua nhiều năm học hỏi với Tuyết Phong. Một 
hôm, Tuyết Phong biết cơ duyên của ngài đã chín mùi, liền nắm chặt ngài và hỏi cộc lốc: 
“Cái gì đây?” Yến như vừa chợt tỉnh cơn mê và được liễu ngộ. Ngài chỉ nhấc cánh tay 
lên đưa qua đưa lại. Phong nói: “Nhà ngươi làm gì thế?” Vị đệ tử này trả lời nhanh nhẩu: 
“Nào có gì đâu?”—Yen, the national teacher of Ku-Shan, when he was still a student 
monk, studied for many years under Hsueh-Feng. One day, seeing that his student was 
ready for a menfal revolution, the master took hold of him and demanded roughly, “What 
1s this? Yen was roused as 1f from a deep slumber and at once comprehended what it all 
meant. He simply lifted his arms and swung them to and from. Feng said, “What does that 
mean?” Ño meaning whatever, sir, came quickly from the disciple. 

Một hôm Hòa Thượng Quán Khê thăm Lâm Tế. Lâm tế bước xuống ghế rơm, không nói 
không rằng, nắm chặt nhà sư lại; Quán Khê liền nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu.”—One day 
Kuan-Ch”i saw Lin-Chi. The latter came down from his straw chair, and without sayIng a 
word se1zed the monk, whereupon Kuan-Ch'i said, “ I know, I know.” 


(IV) Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma-pundarika-samadhi (skt)—Pháp nhất thực của lý tam 


Ũ 


đế viên dung, ví như một bông sen (thâu hết các phép mà quy về thực tướng). Ba đế mà 
tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán" nầy dựa trên triết lý của ngài Long 
Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai—The contemplation of the 
Lotus, the samadhi which sees ¡into the three dogmas. Three prongs established by the 
Tien-T”ai sect. The system of threefold observation 1s based on the philosophy of 
Nagarjuna, who lived In south-eastern India about the second century A.D. 

Không Đế: Lý “Không tướng”—The dogma of unreality or the noumenal—Không dĩ 
pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán 
sát cái tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có thật). 'Không' 
còn là sự phá bỏ ảo tưởng của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna)— 


2) 


3) 


2300 


Unreality, that things do not exist in reality. Sunya_ (universality) annihilates all relatives. 
The “Empty” mode destroys the ¡llusion of sensuous perception and constructs supreme 
knowledge (praJna). 

Giả Đế: Lý “Giả tướng”—The dogma of dependent reality or phenomenal—Giả dĩ lập 
nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp quán sát 
thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không bền, 
vô thường). *Giả' là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải thoát khỏi các điều 
xấu —Reality, things exist though ¡in “derived” or “borrowed” form, consisting of 
elements which are permanent. Partcularty establishes all relativiies. The 
“Hypothetical" mode does away with the defilement of the world and establishes 
salvation from all evils. 

Trung Đế: Lý “Thực tướng”—The dogma of transcendence or the absolute which unites 
both noumenal and phenomenal—Trung dĩ diệu nhất thiết pháp (Trung để phá cái hoặc 
vô minh và thấy được sự huyền diệu tất cả các pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải 
không không, cũng chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức là trung Đạo). 
“Trung” là sự phá bỏổ ảo giác do vô minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ—The 
“middle” doctrine of the Madhyamaka School, which denies both positions In the Interesfs 
of he transcendenral, or absolute. The middle path transcends and unites all relativities. 
The “Mecdial mode destroys hallucinaton arising from ignorance (avidya) and 
establishes the enlightened mind. 


(V) Niệm Phật Tam Muội— Buddha Recitation Samadhi: Sec Chapter 136 (F). 


(VI) Giác Ý Tam Muội— Samadhi oƒ Awakening Ideas: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Tam Ma Địa Bồ Đề Tâm—Samadhi-bodhi mind: Samadhi-bodhi (skt)——Trạng thái giác 
ngộ trong đó tâm hành giả thoát khỏi mọi loạn động, thoát mọi cấu chướng, tập trung vào 
“không định,” vì thế mà nội tâm đi vào một trạng thái yên tnh hoàn toàn—A state of 
enlightenment in which the mind 1s free from distraction, free from unclean hindrances, 
absorbed In Intense, purposeless concentration, thereby entering a stafe of Inner serenIty. 
Diệt Thọ Tưởng Tam Muội—Samadhi of complete extinction of sensation and thought: 
Diệt Tận Định —Định Tam muội, làm cho tâm và tâm sở của Lục Thức đập tắt hoàn toàn 
những cảm thọ và suy tưởng. Đây là một trong những phương thức thiển cao nhất dẫn tới 
định tâm (tâm ý không nhiễm không nương vào một cảnh nào, không tương ứng với một 
pháp nào. Đây là phép định của bậc Thánh. Khi vào phép nầy thì tâm trí vượt tới cõi vô 
sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập 
Niết Bàn)—A_ samadhi in which there is complete extinction of sensation and thought, 
one of the highest form of meditation (kenos1s), resulting from concentration. 

Thanh Tịnh Giải Thoát Tam Muội—Samadhi of complete freedom: Tam muội sở không 
có ô nhiễm, thoát ly mọi hệ lụy ràng buộc, và hoàn toàn thanh thắn tự tạ—A samadhi 
free from all impurity and in which complete freedom 1s obtained. 

Bất Thọ Tam Muội—Samadhi free from receptivity of things: Trong phẩm 25 Kinh Pháp 
Hoa, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thừa mệnh Phật trao cho Ngài Quán Âm một tràng bửu hoa, 
nhưng Ngài Quán Âm không dám nhận, nói rằng chưa có mệnh Phật. Thái độ nầy góp 
phần cho việc “Bất Thọ Tam Muội” hay “Tất Cánh Không” của Ngài —In the Lotus 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


2301 


Sutra, Chapter 25, the Infinie Resolve Bodhisattva obeying the Buddhaˆs commands, 
offered Kuan-Yin a Jewel-garland, which the latter refused saying he had not received 
the Buddha”s command to accept 1t. This attitude 1s attributed to his free from receptIivIty 
of samadhi, the samadhi of utter “voidness” or spiritualIty. 

Đại Bi Tam Muội—Samadhi of great compassion: Tam muội của lòng đại bi, qua đó chư 
Phật và chư Bồ Tát phát triển lòng đại bi của họ—The samadhi of great pity, in which 





Buddhas and bodhisattvas developed their great pity. The samadhi in which Vairocana 
evolves the group and it is described as the "mother of all Buddha-sons.” 

Bình đẳng tam muội: Thiền định phát triển tâm bình đẳng——Samadhi of impartial mind. A 
meditation to develop the impartial mind. 

Hiện nhất thiết sắc thân tam muội: Samadhi of manifestation of physical body in all 
forms. 

Vô Tướng Tam Muội—Samadhi of no-mark: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get 
rid of the idea of form, or externals. 

Vô tâm tam muội: Samadhi on no-thought. The samadhi in which active thought has 
ceased. 


10) Nhất Tướng Tam Muội—Samadhi of one mark: 


Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Mười, Lục Tổ nhắn với tứ chúng rằng—According 
to the Dharma Jewel Platform Sutra, Chapter Tenth, the Sixth Patrlarch told the 
assembly: “Các thiện tri thức! Các ông mỗi người nên tịnh tâm lắng nghe tôi nói pháp, 
nếu muốn thành tựu chủng trí phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. 
Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng kia, không sanh yêu ghét, cũng 
không thủ xả, chẳng nghĩ các việc lợi ích, thành hoại, vân vân, an nhàn điểm tịnh, hư 
dung đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi, đứng, nằm, ngồi 
thuần một trực tâm, không động đạo tràng, chơn thành Tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam 
muội. Nếu người đủ hai tam muội nầy như đất đã có chứa hạt giống, nuôi dưỡng lớn lên, 
thành thục được hạt kia, nhất tướng, nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như 
khi mưa ướt khắp cả quả đất, Phật tánh của các ông ví như hạt giống gặp được sự thấm 
ướt nầy thấy đều phát sanh, nương lời chỉ dạy của tôi, quyết định được Bồ Đề, y theo 
hạnh của tôi, quyết định chứng được diệu quả, hãy nghe tôi nói kệ: 

“Đất tâm chứa hạt giống, 

Mưa rưới thảy nẩy mầm, 

Đốn ngộ hoa tình rồi, 

Quả Bồ Đề tự thành.” 
The Samadhi of One Mark and the Samadhi of One Conduct—The Master added, “All of 
you Good Knowing Advisors should purIfy your minds and listen to my explanation of the 
Dharma. If you wish to realize all knowledge, you must understand the Samadhi of One 
Mark and the Samadhi of One Conduct. If you do not dwell in marks anywhere and do not 
gIve rise fo hate and love, do not grasp or reJect and do not calculate advantage or 
disadvantage, production and destruction while in the midst of marks, but instead, remain 
tranquil, calm and yielding, then you will have achieved the Samadhi of One Mark. In all 
places, whether walking, standing, sitting or lying down, to maintain a straipht and 
uniform mind, to attain the unmoving Bodhimandala and the true realization of the Pure 
Land. That is called the Samadhi of One Conduct. One who perfects the two samadhis 1s 


11) Vương Tam Muội: Tam Muội Vương 


a) 
b) 


c) 
đ) 
©) 


1) 


) 


2302 


like earth in which seeds are planted; buried In the ground, they are nourished and grow, 
ripening and bearing fruit. The One Mark and One Conduct are just like that. Now, I 
speak the Dharma, which 1s like the falling of the timely rain, moistening the great earth. 
Your Buddha-nature 1s like the seeds, which receiving moisture, will sprout and grow. 
Those who receive my teaching will surely obtain Bodhi and those who practice my 
conduct certainly certify to the wonderful fruit. Listen to my verse” 

The mind-sround contains every seeds; 

Under the universal rain they all sprout 

Flower and feeling-Sudden 

Enlightenment 

The Bodhi-fruit accomplishes 1tself.” 


Tam Muội Vương Tam Muội—Thủ Lăng nghiêm 
Định—Loại Tam Muội thắng diệu nhứt trong tất cả các thứ tam muội, cũng là tên khác 
của Thủ Lăng Nghiêm định—The king of samadhi, the highest degree of samadhi, 





obtained by Iinvoking Buddha or sitting in medifation or trance. 


(U-6) Thiền Minh Sát 
Mecditafion on insight 
See Chapter 156 


(V) Những Định Nghĩa Khác Liên Quan Đến Thiền 
QOther Deƒtnitions That Are Related To MeditaHon 


Khảo— Testing conditions: 

Minh khảo (những khảo đảo hiển hiện rõ ràng)—Clear testing conditions. 

Ám Khảo (những khảo đảo không rõ ràng)—Obscured testing conditions. 
Trừng khảo (những khảo đảo có tính cách gạn lọc)—Limpid testing conditions. 
Thuận khảo——Favorable testing conditions. 

Nghịch khảo—Contrary testing conditions. 


Nhị Chủng Thiền: Two kinds of contemplation. 

Sự Thiểền—The dhyana of or concentration on phenomena: Sự Thiền thuộc về hữu lậu 
định hay thiển định tập trung tư tưởng vào hiện tượng—The dhyana of or concentration 
on phenomena. 

Lý Thiển—The dhyana of or concentration on the absolute truth: Lý Thiển thuộc về vô 
lậu định hay thiển định tập trung chân lý tuyệt đối, thoát khỏi mọi hiện tượng nhiễm 
trược—The dhyana of or concentraton on absolute truth free from phenomenal 
contamination. 


Nhị Chúng Định: Hai loại định —There are two kinds of samadhi: 


1) 


¡) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3. 


Ù 


2) 


2303 


Tán Định: Thiền định tổng quát hay tẩn mạn của Dục Giới —Scattered or general 
meditation in the world of destre. 
Thiển Định: Thiển định trong cõi Sắc giới hay Vô Sắc giới—Abstract meditation in the 
realms of form and beyond form. 


Tứ Tu Tập Thiền Định— Four concentrative medifations: Samadhi-bhavana (p)—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập thiển định —According to the 
Sang Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four concentrative 
meditations. 

Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Lạc Trú Ngay Trong Hiện Tại—Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, 
ly ác pháp, và trú sơ thiền, nhị thiển, tam thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập và hành trì 
thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú ngay trong hiện tại: Here a monk, having given 
up desires and unwholesome deeds, having practiced, developed and expanded the first, 
second, third and fourth Jhanas, he wIll attain happines here and now. 

Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chứng Đắc Tri Kiến: Ở đây vị Tỳ Kheo tác ý quang minh 
tưởng, an trú tưởng ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban 
ngày như vậy. Và như vậy với tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm có hào 
quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang chứng đắc tri kiến ——Here a monk attends to the perception 
of light (alokasannam-manasikaroti), he fixes his mind to the perception of day, by night 
as by day, by day as by night. In this way, with a mind clear and unclouded, he develops a 
state of mind that 1s full of brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s gaining 
knowledge-and-vision. 

Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác: Ở đây vị Tỳ Kheo biết được lúc 
thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; biết được tầm 
khởi, tầm trú và tầm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và tỉnh giác— 
Here a monk knows feelings as they arise, remain and vanish; he knows perceptions as 
they arise, remain and vanish; he knows thoughts as they arise, remain and vanish. He 
therefore always has mindfulness and clear awareness. 

Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc: Ở đây vị Tỳ Kheo an trú, quán 
tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn, Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ; 
đây là tưởng; đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy diệt tận các 
lậu hoặc —Here a monk abides in the contemplation of the rise and fall of the five 
aggregates of grasping. This material form, this 1s 1t arising, this 1s 1ts ceasing; these are 
feelings; this 1s perception; these are mental formations; this 1S consciousness, €fc. 
Accomplishing these contemplations will lead to the destruction of the corruptions. 


Thiền Môn Ngũ Tông: Năm tông phái Thiền (Từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ Huệ 
Năng, Thiển Tông Trung Quốc vẫn là một tông duy nhất, nhưng sau đó được chia làm 
năm tông)—The five Chan schools. 

Lâm Tế Tông: Tông Lâm Tế vẫn còn tổn tại đến hôm nay và rất thành công. Dưới thời 
nhà Tống, tông nầy chia làm hai nhánh là Dương Kỳ và Hoàng Long—Lin-Ji Sect, which 
remains and 1s very successful until this day. During the Sung dynasty, 1t divided Into two 
secfs of Yang-QI and Hung-Lung. 

Quy Ngưỡng Tông (đã bị mai một): Kui-Yang Sect, disappeared. 


3) 
4) 
5) 


6. 


2304 


Vân Môn Tông (vẫn còn tổn tại đến nay): Yun-Men Sect, remains until this day. 

Pháp Nhãn Tông (đã du nhập Cao Ly): Fa-Yan Sect, which was removed to Korea. 

Tào Động Tông (vẫn còn tôn tại đến nay): Tsao-Tung Sect, remains until this day. 

The second already disappeared; the fourth was removed to Koea; the other three 
remained, the first being the most successful 


Ngũ Chúng Thiên: The five varities of meditation—See Chapter 60 (U). 


7. Ngũ Tán Loạn: Năm thứ tán loạn ——The five senses of mental distraction: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


3) 


Tự nhiên tán loạn: Năm thức chẳng giữ tự tính, chạy theo ngoại cảnh, niệm niệm biến 
thiên——The five senses themselves are not functioning properly. 

Ngoại tán loạn: Ý căn trì độn, theo đuổi ngoại trần nên không có khả năng định tĩnh hay 
chú ý——External distraction or inability to concentrate the attention. 

Nội tán loạn: Tâm sinh cao thấp, niệm niệm chuyển đời bất định——Internal đistraction or 
merntal confusion. 

Thô tán loạn: Chấp vào ngã và ngã sở mà bị tán loạn—Distraction caused by of me and 
mine, personality and possession. 

Tư duy tán loạn: Tán loạn tư tưởng bởi Tiểu thừa—Confusion of thought produced by 
Hinayana. 


8. Tứ Chúng Thiền Định: Bốn loại thiền định—Four kinds of dhyana: 
(ổ-A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Dục thần túc: Chanda-rddhi-pada, desire, or intensive longing, or concentration. 

Cần thần túc: Virya-rddhi-pada—Energy or intensified effort. 

Tâm thần túc: Citta-rddhi-pada—Memory or intense holding on to the position reached. 
Quán thần túc: Mimamsa-rddhi-pada—Meditation or survey, the state of dhyana. 


(8-B)Theo Kinh Lăng Già—According to the Lankavafara Sutra: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


l) 


Quán Sát Nghĩa Thiền: Thiển định nhằm quán sát ý nghĩa—Dhyana that surveys the 
meaninøs. 

Ngu Phu Hành Thiền: Thiển định do phàm phu thực hành —Dhyana practiced by the 
Ignorant. 

Như Như Thực Pháp Thiền: Thiển định dựa vào như như—Dhyana depending on 
suchness. 

Như Lai Thiền: Thiền định tính thuần của Như Lai—The Tathagata”s pure Dhyana. 


Bát Giải Đấi Sự: Kusita-vatthuni (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
tám sự giải đãi—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are eight occasions of indolence: 

Cơ hội giải đãi thứ nhất —The first occasion of indolence: Ở đây có việc vị Tỳ Kheo phải 
làm. Vị nầy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm. Nếu ta làm việc, thời thân ta sẽ mệt mỏi. 
Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy bèn nằm xuống, không tinh tấn để đạt được điều chưa đạt 
được, để thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ điểu chưa chứng ngộ—Here a 
monk has a Job to do. He thinks: “ve got this Job to do, but it wIll make me tired. II 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


2305 


have a rest.” So he lies down and does not sftir up enough energy to complete the 
uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ hai—The second occasion of indolence: Ở đây một việc đã được vị 
Tỳ Kheo làm. Vị nầy nghĩ: “Ta đã làm một công việc. Do ta làm một công việc nên thân 
ta mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được điều 
chưa đạt được, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here, 
a monk who has done some work, and thinks: “ve done this work, now m tired. FlI 
have a rest.” So he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to 
accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ ba—The third occasion of indolence: Ở đây có con đường mà vị Tỳ 
Kheo phải đi. Vị nầy nghĩ: “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường ấy, 
thân ta sẽ mệt mỏi. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt 
được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ— 
Here a monk who has to go on a journey, and thinks: “I have to go on this Journey. It will 
make me tired. lI have a rest.” So he lies down and does not sfir up energy to complete 
the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ tư—The fourth occasion of indolence: Ở đây con đường vị Tỳ Kheo 
đã đi. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi con đường, do ta đã đi con đường nên thân ta mệt mỏi. Vậy 
ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không có tinh tấn đạt được điều chưa đạt, thành 
tựu điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who has been 
on a Journey, and thinks: “Ive been on this Journey. Now Im tired. Ƒ]I have a rest.” So 
he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplish, and to realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ năm—The fifth occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo đi khất thực 
trong làng hay tại đô thị, không nhận được các đồ ăn loại cứng hay loại mềm, đầy đủ như 
ý muốn. Vị ấy nghĩ: “Ta đi khất thực ở làng hay đô thị, không nhận được đồ ăn loại cứng 
hay loại mềm đầy đủ như ý muốn. Thân nầy của ta bị mệt mỏi, không lợi ích gì. Vậy ta 
nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tinh tấn đạt được điều chưa đạt, thành tựu 
điều chưa thành tựu và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who goes on the 
alms-round 1n a village or town and does not get his fill of food, whether coarse or fine, 
and he thinks: “Ive gone for alms-round In the village or town and don”t get my fill of 
food, whether coarse or fine. Now Ƒm tired. []l have a rest.” So he lies down and does 
not stir up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomlished, and to 
realise the unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ sáu —The sixth occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo đi khất thực 
tại làng hay thị xã, nhận được các đồ ăn loại cứng và loại mềm đầy đủ như ý muốn. Vị 
ấy nghĩ: “Ta đi khất thực tại làng hay tại thị xã, nhận được các thức ăn, loại cứng và loại 
mềm, đầy đủ như ý muốn. Thân ta nặng nễể như thể đang mang bầu, không thể làm gì 
được. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị ấy nằm xuống, không tinh tấn—Here a monk who goes 
on alms-round ïn a village or town and gets his fill of food, whether coarse or fine, and he 
thinks: “lve gone for alms-round In a village or town and get my fill of food, whether 
coarse or fine, and my body 1s heavy and useless as 1f I were pregnant. [II have a rest.” 
So he lies down and does not stir up energy to complete the uncompleted, to accomplish 
the unaccomplished, to realise the unrealised. 


7) 


8) 


2306 


Cơ hội giải đãi thứ bảy——The seventh occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo bị bệnh 
nhẹ. Vị nây nghĩ: “Nay ta đau bệnh nhẹ, cần phải nằm nghỉ. Vậy ta nên nằm xuống.” Vị 
ấy nằm xuống, không có tinh tấn để đạt được điều chưa đạt, thành tựu điều chưa thành 
tựu, và chứng ngộ điều chưa chứng ngộ—Here a monk who has developed some light 
Iindisposifion, and he thinks: “I'd better have a rest.” So he lies down and does not stIr up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội giải đãi thứ tám——The eighth occasion of indolence: Ở đây vị Tỳ Kheo mới khỏi 
bệnh không bao lâu. Vị ấy nghĩ: “Ta mới khỏi bệnh không bao lâu. Thân nầy của ta yếu 
đuối, không làm được việc gì, vậy ta hãy nằm xuống. Vị ấy nằm xuống, không có tinh 
tấn để đạt được điều chưa đạt, để thành tựu điều chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who 1s recuperating, having not long recovered from 
an i1llness, and he thinks: “My body 1s weak and useless. [II have a rest.” So he lies down 
and does not stir up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 


10. Bát Thắng Xứ: 
(10-A)Tám giai đoạn chiến thắng trong thiển định nhằm giúp hành giả vượt thắng dục vọng 


và luyến chấp của thế giới giác quan—The eight victorious stages or degrees ¡n 
meditation for overcoming desire, or attchment to the world of sense—See Bát Giải 
Thoát in Chapter 62. 


(10-B)Theo Kinh Phúng Tụng và Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, có tám thắng 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


xứ —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, and the 
Mahaparinibbana Sutta, there are eight stages Of mastery: 

Thắng Xứ Thứ Nhứt—The first stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng chúng, 
ta biết, ta thấy.”—Perceiving forms ¡internally, one sees external forms, limited and 
beautiful or ugly, and in masftering these, one 1s aware that one knows and sees them. 
Thắng Xứ Thứ Nhì The second stage of mastery: Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy nhận thức: “Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, 
ta thấy.”—Perceiving forms internally, one sees external forms, unlimited and beautiful 
or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Ba—The third stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy.”—Not perceiving forms internally, one sees external forms, 
limited and beautiful or ugly, and in mastering these, one 1s aware that one knows and 
sees them. 

Thắng Xứ Thứ Tư—The fourth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thấy các loại ngoại sắc vô hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: “Sau khi nhiếp 
thắng chúng, ta biết, ta thấy.”——Not perceiving forms internally, one sees external forms, 
unlimited and beautiful or ugly, and in mastering them, one 1s aware that one knows and 
sees them. 

Thắng Xứ Thứ Năm —The fifth stage of mastery: Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm 
thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 


6) 


7) 


8) 


Ù 


2) 


2307 


sáng xanh; như bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
sáng xanh; như lụa Ba La Nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh. Như vậy vị nầy quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, 
sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. VỊ ấy nhận thức rằng: “Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy.”—Not perceiving forms ¡internally, one sees 
external forms that are blue colour, of blue lustre. Just as a flax flower which 1s blue, of 
blue colour, of blue lustre, or a Benares cloth smoothed on both sides that is blue colour, 
of blue lustre, so one perceives external forms that are blue colour, of blue lustre; and In 
mastering these, one 1s aware that one knows and sees them. 

Thắng Xứ Thứ Sáu —The sixth stage of mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, replace 
“blue” with “yellow,” and “Flax flower” with “Kannikara Flower.” 

Thắng Xứ Thứ Bảy—The seventh stage of mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, replace 
“blue” with “red,” and “Flax flower” with “Hibiscus flower.” 

Thắng Xứ Thứ Tám—The eighth stage of mastery: Same as in Bát Thắng Xứ 5, replace 
“bule” with “white,” and “Flax flower” with “morning-star Osadhi.” 


(W) Thiền quán về Chân Không 
MeditaHion on True EIinpfiness 


Buông bỏ những tập quán suy nghĩ—Let go habitual ways of thinking: Trong thiển quán 
“chân không,” hành giả buông bỏ những tập quán suy nghĩ của mình về “có và không” 
bằng cách chứng nghiệm rằng những khái niệm được thành hình sai lầm về tánh độc lập 
và thường còn của vật thể——In meditation on true emptiness, practitioners let go habitual 
ways of thinking about being and non-being by realizing that these concepts were formed 
by Incorrectly perceiving things as Independent and permaneti. 

Thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt—See the entire universe in 
interwoven and interdependent relations in all things: Khi chúng ta nhìn vào một cái ghế 
chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, 
của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta... Hành giả khi nhìn vào cái ghế phải thấy 
được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt: sự có mặt của gỗ kéo theo sự có 
mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt của mặt trời, vân vân. Hành giả thấy 
được một trong tất cả và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự có 
mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó có trong liên 
hệ duyên khởi với các hiện tượng khác trong vũ trụ; nó có vì tất cả các cái khác có, nó 
không thì các cái khác đều không. Mỗi lần mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái niệm 
“ghế” được thành hình trong nhận thức chúng ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên 
và chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh: một mảnh là ghế, một mảnh là tất cả 
những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia cắt ấy tàn bạo vô cùng. Chúng ta 
không thấy được rằng tự thân cái ghế là tất cả những gì không phải là ghế phối hợp mà 
thành. Tất cả những øì không phải là ghế nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia cắt cho 
được? Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì không phải là ghế, vì 
vậ y thấy được tính cách bất sinh bất diệt của ghế—When we look at a chaïr, we see the 


3) 


2308 


wood, but we fail to observe the tree, the forest, the carpenter, or our own mind. When 
we meditae on It we can see the entre universe In all its ¡inter--woven and 
1nterdependent relations In the chair. The presence of the wood reveals the presence of 
the tree. The presence of the leaf reveals the presence of the sun. Meditaftor can see the 
one In the many, and the many ¡n the one. Even before they see the chair, they can see Ifs 
presence In the heart of living reality. The chair 1s not separate. Ït exists only 1n 1fs 
interdependent relations with everything else ¡in the universe. lt 1s because all other 
things are. IÝ it is not, then all other things are not either. Every time we use the word 
“chatr” or the concept “chair” forms In our mind, reality severed In half. There 1s “chaIr” 
and there 1s everything which 1s “not charr.” This kind of separation 1s both violent and 
absurd. The sword of conceptualization functions this way because we do not realize that 
the chair is made entirely from non-chair elements. Since all non-chair elements are 
present In the chair, how can we separate them? An awakened Individual vividly sees the 
non-chair elements when looking at the charr, and realizes that the chair has no 
boundaries, no beginning, and no end. 

Phủ nhận sự hiện hữu của sự vật là phủ nhận sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ—To deny 
existence of anything ¡s to deny the presence of the whole universe: Phủ nhận sự có mặt 
của cái ghế tức là phủ nhận sự có mặt của toàn thể vũ trụ. Cái ghế kia mà không có thì 
vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái ghế không ai có thể làm cho nó trở nên không 
hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó ra, hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công trong việc 
hủy hoại cái ghế, là chúng ta có thể hủy hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm “bắt đầu và 
chấm dứt” (sanh diệt) gắn liền với khái niệm “có và không.” Một chiếc xe đạp chẳng 
hạn, bắt đầu có từ lúc nào? Nếu nói rằng cái xe đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng 
được ráp vào, tại sao trước đó mình lại nói chiếc xe đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi 
chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại sao mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy 
thử quán niệm về giờ sinh và giờ tử của cái xe đạp để có thể thấy được cái xe đạp không 
thể nào được đặt ra ngoài bốn phạm trù “có, không, sinh, diệt.”—To deny the existence 
of a charr 1s to deny the presence of the whole universe. A chair which exIsts cannot 
become non-existent, even If we chop It up Into small pieces or burn 1t. IÝ we could 
succeed in destroying one chaIr, we could destroy the entire universe. The concept of 
“beginning and end” ¡s closely linked with the concept of “being and non-being.” For 
example, from what momert In time can we say that a particular bicycle has come Into 
exIstence and from what momernt 1s It no longer existent? If we say that 1t begins to exIst 
the moment the last part is assembled, does that mean we cannot say, '“Ihis bicycle needs 
Just one more part,” the prior moment? And when 1t 1s broken and cannot be ridden, why 
do we call it “a broken bicycle?” If we meditate on the moment the bicycle 1s and the 
momeIt It is no longer, we wI1ll notice that the bicycle cannot be placed In the categorles 
“being and non-being” or “beginning and end.” 


2309 


(X) Thiền Quán Và Niệm Phật 
Mecditaion and Recitation 0ƒ the Buddha*s Name 


(D Thiền Quán Và Niệm Phật— Meditaion and Recitation oƒ the Buddha°s Name: Thiền 
quán là phương cách khó thực tập. Phật dạy người tu Thiền trước tiên phải tu phép “Tứ 
Niệm Xứ,” quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 
Khi đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều không sạch, khổ, vô thường và vô ngã, đều giả dối 
như mộng huyễn, thì chơn tánh sẽ tự hiển bày. Vài người cố gắng thật nhiều để tập trung 
tư tưởng và loại bổ những lôi cuốn bên ngoài, nhưng tâm họ vẫn bận bịu đủ thứ. Tuy 
nhiên, nếu họ cố gắng niệm Phật thì họ có thể dễ dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Hơn 
nữa, Kinh điển Tịnh Độ đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành. Nếu có đầy đủ tín, hạnh 
nguyện và dụng công niệm Phật, thì Phật A Di Đà và Thánh chúng sẽ gia hộ tiếp dẫn về 
Tây Phương Cực Lạc —Meditation 1s a difficult way to practise. The Buddha taught: “Zen 
practitioners who want to cultivate must, first of all, practice the Four Foundations of 
Mindfulness, to contemplate the body 1s Iimpure, all feelings as suffering, the ordinary 
mind as impermanent and all phenomena as lacking self-nature. When we realize that 
body, feelings, mind and phenomena are impure, the source of suffering, impermaneIt, 
without self-nature, false, dream-like and i1llusory, the True Thusness Nature will 
manifest Itself. Some people have tried very hard to concentrate and abandon all 
distractions, their mind 1s still preoccupied with all delusions. However, If they try to 
focus on recifation the Buddhaˆs name, they can reach single-mindedness. FEurthermore, 
the Pure Land Sutras are simple and easy to understand and practice. If you are utterly 
sincere In your faith, conducts and vows with all efforts, you wIll be welcome by 
Amitabha Buddha and other SaInts in the Western Pure Land. 


(II) Thiền Quán hay Niệm Phật — Meditation or Recitation 0ƒ the Buddha°s Name: Là Phật 
tử, bạn có thể áp dụng bất cứ phương pháp nào mà Đức Phật đã đề nghị. Tuy nhiên, bạn 
phải vô cùng cẩn trọng khi chọn pháp môn trước khi thực hành. Một khi đã chọn pháp 
môn thích hợp nhất cho mình, bạn phải tinh chuyên tu hành pháp môn ấy cho đến rốt ráo. 
Có nhiều người luôn lang thang trong vọng tưởng. Hôm nay họ tu tập thiển quán, nhưng 
ngày mai nghe ai đó nói niệm Phật dễ vãng sanh lưu xá lợi với nhiều công đức nên họ bỏ 
thiển theo niệm Phật. Ít lâu sau đó, nghe nói công đức niệm chú là tối tuyệt, họ bèn 
ngưng niệm Phật và bắt đầu niệm chú. Cứ thế mà hôm nay họ theo pháp môn này, ngày 
mai họ theo pháp môn khác, để rồi cuối cùng họ chẳng được gì ngoài thân tâm rã rời. 
Phật tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, chọn minh sư và pháp môn trước khi bắt đầu 
cuộc hành trình trở về đất Phật —As a Buddhist cultivator, you can apply any methods 
recommended by the Buddha; however, you must be very careful to choose the method 
that 1s most appropriate for you before you practice. Once you have chosen the most 
suitable method for you, you should stick to that method to the end. There a a lot of 
people with wandering thinking. Today they practice meditation, but tomorrow they hear 
that Buddha Recitation has a lot more merit and virtue, can leave relics and easily be 
reborn In the Pure Land... So they give up meditation and start reciting the Buddha”s 
name. Later, they hear the merit and virtue of reciting manfras 1s supreme, so they stop 


2310 


reciting the Buddha's name and begin to recite the mantras. They keep changing the 
dharma-door, today this dharma door, and tomorrow the other dharma door. They end up 
achieving nothing but an exhausted body and mind. Sincere Buddhists should always be 
very careful in choosing a good teacher and dharma-door before starting the Journey of 
going back to the Buddha-land. 


(Y) Thiền Quán trong Phật giáo 
Medttation in Buddhisrn 


Nhiều người tin rằng rằng họ thiền quán để thành Phật. Vâng, họ đúng. Mục tiêu cuối 
cùng của bất cứ người con Phật nào cũng là thành Phật; tuy nhiên thiển tự nó không làm 
cho bất cứ chúng sanh nào thành Phật. Truyền thống tư duy của Phật giáo không đơn 
giản như vậy. Truyền thống tư duy của Phật giáo khác với truyền thống tư duy của các 
tôn giáo khác vì Phật giáo coi thiểền định không thôi tự nó chưa đủ. Chúng ta có thể nói, 
với Phật giáo, thiển định tựa như mình mài một con dao. Chúng ta mài dao với mục đích 
để cắt vật gì đó một cách dễ dàng. Cũng như vậy, qua thiển định chúng ta mài dũa tâm 
mình cho một mục đích nhất định, trong trường hợp tu theo Phật, mục đích này là trí tuệ. 
Trí tuệ có thể xóa tan vô minh và cắt đứt khổ đau phiển não. Trong Phật giáo, thiển làm 
công việc của một ngọn đuốc đem lại ánh sáng cho một cái tâm u tối. Giả như chúng ta 
đang ở trong một căn phòng tối tăm với một ngọn đuốc trong tay. Nếu ngọn đuốc quá 
mờ, hay nếu ngọn đuốc bị gió lay, hay nếu tay chúng ta không nắm vững ngọn đuốc, 
chúng ta sẽ không thấy được cái gì rõ ràng cả. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không 
thiền đúng cách, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được trí tuệ có thể xuyên thủng 
được sự tăm tối của vô minh để nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống và cuối cùng đi 
đến chỗ đoạn tận được khổ đau và phiển não. Vì vậy, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng thiển chỉ là một phương tiện, một trong những phuơng tiện hay nhất để đạt được trí 
huệ trong đạo Phật. Hơn nữa, nhờ đạt được trí tuệ mà người ta có thể thấy được đúng sai 
và có thể tránh được ham mê cực độ những dục lạc giác quan hoặc hành hạ thân xác đến 
độ thái quá—Many people believe that they meditate to become a Buddha. Yes, theyˆre 
right. The final goal of any Buddhist is becoming a Buddha; however, meditation 1tself 
wIll not turn any beings to a Buddha. The contemplative traditions of Buddhism are not 
simple like that. What distinguishes Buddhism from the contemplative traditions of other 
religions 1s the fact that, for Buddhism, meditation by 1fself 1s not enough. We might say 
that, for Buddhism, meditation 1s like sharpening a knife. We sharpen a knife for a 
purpose, let”s say, In order to cut something easily. Similarly, by means of meditation, we 
sharpen the mind for a definite purpose, in the case of cultivation in Buddhism, the 
purpose 1s wisdom. The wisdom that 's able us to eliminate Ignorance and to cut off 
sufferings and afflictions. In Buddhism, meditation functions the Job of a torch which 
gives light to a dark mind. Suppose we are In a dark room with a torch in hand. If the light 
of the torch 1s too địm, or 1Ý the flame of the torch 1s disturbed by drafts of air, or 1f the 
hand holding the torch 1s unsteady, 1t s Iimpossible to see anything clearly. Similarly, 1Ï we 
don't meditate correctly, we can't never obtain the wisdom that can penetrate the 


Œ) 


2311 


darkness of Ignorance and see 1nto the real nature of existence, and eventually cut off all 
sufferings and afflictions. Therefore, sincere Buddhists should always remember that 
meditation 1s only a means, one of the best means to obtain wisdom in Buddhism. 
Furthermore, owing to obtaining the wisdom, one can see right from wrong and be able to 
avoid the extremes of indulgence 1n pleasures of senses and tormenting the body. 


(Z) Thiền Quán Về Tâm 
Meditation on the mìnd 


Tổng quan về Thiền Quán Về Tâm—An overview oƒ Meditation on the mind: Qua thiền 
tập liên tục chúng ta có thể thấy được tâm thanh tịnh. Chỉ có thiển tập liên tục, chúng ta 
có thể vượt qua trạng thái tâm dong ruỗi và xả bỏ những loạn động. Cùng lúc chính nhờ 
thiển tập mà chúng ta có thể tập trung tư tưởng để quán sát những gì khởi lên trong tư 
tưởng, trong thân, trong cảm thọ, nghe, nếm, ngữi và tưởng tượng, vân vân. Qua thiển tập 
liên tục, chúng ta có thể quán sát rằng tất cả là vô thường, từ đó chúng ta có khẩ năng 
buông bỏ, và Niết bàn hiển hiện ngay lúc chúng ta buông bỏ tất cả—Through continuous 
meditaton we can perceive our mind clearly and purely. Only through continuous 
meditation we can gradually overcome mental wandering and abandon conceptual 
distractions. At the same time we can focus our mind within and observe whafever arises 
(thoughts, sensations of body, hearing, smelling, tasting and images). Through continuous 
meditation we are able to contemplate that they all are impermanent, we then develop 
the ability to let go of everything. Nirvana appears right at the moment we let go of 
everything. 


(II) Chỉ tiết về Thiền Quán Về Tâm— Details oƒ Meditation on the mỉnd: 


D 


2) 


Nhất Điểm Tâm: Ekaggata (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI Diệu Pháp), Phạn ngữ 
“Ekaggata” có nghĩa là một điểm duy nhất hay là trạng thái gom tâm an trụ vào một 
điểm duy nhất. Đây là tâm sở nằm trong các tầng thiển (jhanas). Nhất điểm tâm tạm thời 
khắc phục triển cái tham dục, một điều kiện tất yếu để đạt được thiển định. “Ekaggata” 
thực tập quán tưởng thật sát vào đề mục; tuy nhiên, “Ekaggata” không thể nào đạt được 
riêng lẽ, mà nó cần đến những yếu tố khác như “Tầm,” “Sát,” “Phỉ,” 
According to the Abhidharma, Pali term “Ekaggata” means a one pointed state. This 
mental factor 1s the primary component In all jhanas. One-pointedness temporarlly 
Iinhibits sensual desire, a necessary condition for any meditative attainment. “Ekaggata” 
exercises the function of closely contemplating the obJject; however, 1t cannot perform 
this function alone. It requires the Joint action of the other Jhanas such as “Vitaka” 
(applying the associated state on the obJect), “Vicara” (sustaining them there), “PIti” 
(bringing delight in the obJect, “Sukha” (experiencing happiness in the Jhana). 

Nhất Điểm Trụ: Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, 
nhất điểm trụ là trạng thái sau đây—According to Bhikkhu Piyananda in The Gems of 
Buddhism Wisdom. 


và “Lạc. — 


a) 


b) 


2312 


Nhất điểm trụ là trạng thái tập trung mà tất cả những khả năng và sức mạnh tỉnh thần 
đều nhắm vào và điều khiển bởi sức mạnh ý chí hướng về một điểm hay một đối tượng. 
Nhất điểm tâm là một tâm được tập trung và hợp nhất. Nhất điểm tâm là sự đối nghịch 
của tâm buông lung hay tán loạn. Bình thường trạng thái tinh thần của chúng ta chạy đi 
mọi hướng, nhưng nếu sự tập trung được dồn vào một đối tượng, bạn bắt đầu biết bản 
chất thực sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập trung lần lần thay đổi trạng thái tinh 
thần cho đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần đồng quy vào một điểm: One-pointedness 
1S a concenfrated state in which all the faculties and mental powers are focussed and 
governed by the will-power and directed towards one point or one obJect. À one-pointed 
mind 1s the opposite of a distracted or scattered mind. Ordinarily our mental states are 
scattered in all directions but 1f the concentration 1s fixed on one obJect, then you begin to 
know the true nature of that obJect. The process of concenfration gradually modifies the 
mental states until the whole mental energy converges towards one point. 

Nếu bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” bạn sẽ mang lại bình tĩnh và sự tĩnh lặng cho 
tâm, và bạn có thể gom sự chú ý vào một điểm, cũng như có thể ngưng những vọng 
tưởng của tâm và những phí phạm năng lượng hữu dụng. Tuy nhiên, tâm tĩnh lặng không 
phải là mục đích tối hậu. Sự tĩnh lặng nầy chỉ là cần thiết để phát triển tuệ giác. Nói một 
cách khác, tâm tĩnh lặng cần thiết nếu bạn muốn có một cái nhìn sâu vào chính mình, và 
có được sự hiểu biết sâu xa về chính mình và thế giới: If you train your mind in one- 
pointedness, you will be able to bring calmness and tranquility to the mind and you will 
be able to gather your attention to one poinf, so as to stop the mind from frittering away 
and wasting 1s useful energy. A calm mind 1s not an end ¡n itself. Calmness of mind 1s 
only a necessary condition to develop “Insight.” In other words, a calm mind 1s necessary 
1 you want to have a deep look Into yourself and to have a deep understanding of 
yourself and the world. 

Thiển Tam Ma Địa huấn luyện tâm với nhiều giai đoạn khác nhau của sự tập trung tỉnh 
thân. Ở giai đoạn cao của sự tập trung tinh thần, tức là đắc thiển hay jnana, sức mạnh 
tâm linh được phát triển. Tuy nhiên, giai đoạn cao về sự tập trung không cần thiết hay 
thực tiển cho hầu hết mọi người sống trong nhịp độ cuồng nhiệt của đời sống hiện đại. 
Với hầu hết mọi người, tâm nhẩy từ quá khứ tới hiện tại vị lai, và từ chỗ nầy đến chỗ 
khác không ngừng nghỉ. Những người như vậy phí phạm một khối lượng năng lực tính 
thần to lớn. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy trì đủ sự tập trung chú ý đến mỗi 
nhiệm vụ từng chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò 
chuyện, hay bất cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống hằng ngày, hãy hoạt động với một 
tâm tĩnh lặng, đó là chú tâm vào mỗi nhiệm vụ: Samatha meditation trains the mind to 
Varlous stages of menfal concentration. At very hiph stages of mental concentration, 
known as jnana, psychic powers can be developed. However, such high stages Of 
concenfraftion are not necessary or practical for most people who have to live in the hectic 
pace of modern life. For most people, the mind 1s Jumping from past to present to future 
and from place to place. Such people waste an enormous amount of mental energy. [f you 
can train your mind to maintain enough concentration to pay attention to each task from 
momernt to momert, this 1s more than enough! When you are reading, walking, resting, 
talking, whatever you do In your dally life, act with a mind that 1s calm and that 1s payIng 
attention to each and every action. Learn to focus the mind on each task. 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


2313 


(AA) Thiền Tông 
The Zen Secf 
See Chapter 184 (III) 


(BB) Thập Mục Ngưu Đồ 
The ten 0X-picfures 


Tìm trâu: Looking for an ox—Seeking the ox. 

Thấy dấu: Seeing its tracks—Finding the tracks. 

Thấy trâu: Seeing the ox—First glympse of the ox. 

Được trâu: Catching It—Catching the ox. 

Chăn trâu: Feeding the ox—Taming the ox. 

Cỡi trâu về nhà: Riding the ox home——Riding the ox home. 

Quên trâu còn người: Ox dies, man lives——Forgetting the ox——Self alone. 
Người trâu đều quên: Both dead—Forgetting the ox and self. 

Trở về nguồn cội: Return whence both came——Returning to the source. 


10) Thống tay vào chợ (vào chốn trần ai): Enter the dust—Entering the market place with 


helping hands. 


(CC) Ba Yếu Tố Thành Tựu Tu Tập Thiền Định 
Three ƒactors Inaking ƒor success n Zen 


(D Tổng quan về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—An 


overview 0ƒ Three ƒactors making ƒor success in the culfivafion oƒ Zen: Theo Thiền Sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập H, có ba yếu tố khiến cho việc tu tập Thiển được 
thành tựu. Thiếu một trong ba cũng như cái đỉnh gẩy hết một chân, nó sẽ đổ——According 
to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, Book II, there are three factors 
making for success in the cultivation of Zen. When any one of the below factors 1s lacking 
1t 1s like a caudron with a broken leg, It limps. 


(II Chỉ tiết về Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—Details oƒ 


Three ƒactors making for success in the cuÏfivafion 0ƒ Zen: 


(A) Đại Căn Tín— Great Faith: Great root of faith-—Tin lớn—Đây là một trong ba yếu tố 


khiến cho việc tu tập Thiển được thành tựu. Khi chúng ta nguyện công phu thiển quán, 
chúng ta phải khởi lòng tin mãnh liệt vào khả năng của tâm mình ngay từ lúc mới bắt 
đầu, rồi chúng ta phải duy trì lòng tin mãnh liệt này trong suốt tiến trình tu tập thiển. Tuy 
nhiên, lòng tin trong Phật giáo, nhất là lòng tin trong nhà Thiển khác xa với lòng tin trong 
các tôn giáo khác. Các tôn giaó đòi hỏi chúng ta phải đặt lòng tin vào một đấng tối cao, 


2314 


cũng như phải chấp nhận mọi để nghị liên quan đến bản chất, khả năng và hành vi của 
đấng tối cao ấy. Chúng ta có thể gọi thứ lòng tin này là “lòng tin nơi tha lực.” Trái lại, 
lòng tin trong Phật giáo có nghĩa là tin ở chính chúng ta. Theo lời Phật dạy, mỗi chúng 
sanh đêu có Phật tánh, nghĩa là có khả năng để trở thành một vị Phật. Chúng ta chưa 
thành Phật vì chúng ta chưa khám phá ra cái Phật tánh ấy. Lòng tin mãnh liệt nói trong 
nhà Thiển có nghĩa là tin rằng Phật tánh hiện diện trong chúng ta, và nếu chịu tu tập 
theo cách mà Đức Phật đã dạy, chúng ta cũng có thể khám phá ra cái Phật tánh này. 
Việc khám phá ra Phật tánh không phải là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực không 
ngừng nghỉ, phải có một cuộc phấn đấu khó khăn và lâu dài trong chính chúng ta. Vì sự 
khó khăn này mà nhiều người đã bổ đạo sau lúc bắt đầu; do đó mà không có nhiều vị 
Phật trên thế gian này. Đây là lý do tại sao chúng ta rất cần có lòng tin. Điều tối quan 
trọng đầu tiên là phải tin vào khả năng sẵn có của mình, phải tin vào chủng tử giác ngộ ở 
trong chúng ta, và không bao giờ để mất lòng tin dù có gặp muôn ngàn trở ngại trên bước 
đường tu tập, từ bên trong lẫn bên ngoài. Theo Thiền Sư Thích Thiên Ân trong Triết Lý 
Thiền và Thực Hành Thiền, chúng ta có thể tin rằng chúng ta có khả năng thành Phật, vì 
Đức Phật cũng từng là một con người như chúng ta. Máu Ngài cũng đồ và nước mắt Ngài 
cũng mặn; thân và tâm Ngài cũng không khác chúng ta. Trước lúc giác ngộ, Ngài cũng 
có những ham muốn, ưu tư, xung đột và nghi ngại. Song nhờ thiển quán mà Ngài tự đào 
luyện và khám phá ra Phật tánh, vì vậy mà Ngài trở thành Phật hay Bậc Giác Ngộ. 
Chúng ta cũng thế, dù có bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu nhược điểm, bao nhiêu trở ngại, 
chúng ta vẫn có khả năng thành Phật. Nếu chúng ta phát triển lòng tin này và duy trì đến 
tận cùng, thì không có trở ngại nào dù lớn cách mấy mà chúng ta không vượt qua được. 
Có người cho rằng con người là do môi trường tạo nên, nhưng theo Phật giáo, chính con 
ngươi tạo ra môi trường, và do đó cũng chính con người tạo ra mình. Mỗi cá nhân chúng 
ta trở nên như thế nào tùy thuộc tâm của mỗi chúng ta. Thế giới trở nên như thế nào tùy 
thuộc vào tâm tập thể của mọi người. Nhờ chí hướng của chúng ta, nhờ khả năng tạo 
dựng của tâm ta, chúng ta có thể biến đổi thế giới thành một thế giới tốt đẹp hơn, cũng 
như chính chúng ta sẽ trở thành người tốt hơn. Thiển tông có nói “Luân hồi là Niết Bàn, 
và Niết Bàn là Luân Hồi.” Thế giới có luân hồi hay Niết Bàn đều hoàn toàn tùy thuộc 
vào trạng thái tâm của chính chúng ta. Nếu tâm chúng ta giác ngộ thì thế giới này là Niết 
Bàn; nếu tâm chúng ta chưa giác ngộ, thì thế giới này là luân hồi với đầy dẫy khổ đau 
phiền não. Một vị Thiển sư có nói “Nước chỉ có một bản chất, nhưng nếu con bò uống 
vào thì nước ấy thành sữa, còn nếu con rắn uống vào thì nó trổ thành loại nọc độc.” Cũng 
như thế, cuộc sống có đầy hạnh phúc và đầy phiền muộn đều tùy thuộc vào trạng thái 
tâm của chúng ta, chứ chẳng tùy thuộc vào thế giới. Vậy người con Phật nên tìm cách 
biến đổi tâm của chính mình, đưa nó đến trạng thái tĩnh thức, và điều này đòi hỏi ngay từ 
bước đầu một lòng tin mãnh liệt, tin ở chính chúng ta như ở tiểm năng của tâm mình— 
Thịs 1s the first step in the three factors making for success in the cultivation of Zen. 
When we undertake the practice of Zen, we have to arouse great faith in the capacity of 
our mind at the very beginning, and we have to mainfain this great faith throughout our 
entire practice of meditaion. But the kind of faith called for in Zen Buddhism differs from 
the kind of faith required In other religions. Other religlons demand that we place faith in 
a supreme being and that we gIve our assenf fO varlous propositilons concerning his 
nature, attributes, and deeds; we can call this kind of faith “faith in others.” In contrast, 


2315 


faith in Zen Buddhism means faith in ourselves. According to the Buddhaˆs teaching, 
every living being has a Buddha nature. We are not yet Buddha because we have not 
discovered that Buddha nature. The great faith in Buddhism, especially in Zen Buddhism 
means faith that the Buddha nature 1s present within us and that by cultivating the Way 
taught by the Buddha, we can come to a realization of that Buddha nature. To realize our 
Buddha nature 1s not easy. It calls for relentless work, a long and difficult struggle within 
ourselves. Because of its difficulty many people who begin abandon the way; therefore, 
there are not many Buddhas In the world. This 1s why faith 1s so necessary. The first and 
most Important thing 1s that we believe in our own capacity, that we believe in the seed of 
enlightenment within us and that we do not abandon this faith no matter how many 
obstacles, Internal or external, we meet on the way. According to Zen Master Thích 
Thien An in “Zen Philosophy-Zen Practice,” we can believe that we have the potential of 
becoming a Buddha because the Buddha was Just a man like us. He also had red blood 
and salty tears; his body and mind were not so different from our own. Before his 
enlightenmernt, he had passions, worries, conflicts, and doubts. But through meditation he 
cultivated himself and discovered his Buddha-nature, thereby becoming a Buddha or 
Enlightened One. Even though we have all kinds of rpoblems, weaknesses, and barrlers, 
we also have the potential to become Buddhas. lIf we develop this faith and follow 1t 
throupgh to the end, there 1s no barrier so big that 1t cannot be overcome. Many people say 
man 1s created by the environmernt, but in Buddhism, man creates the environment and 
himself. Whatever we become as individuals depends upon our own minds. Whatever the 
world becomes depends upon the collective minds of men. Through the direction of our 
wIll, the formative faculty of the mind, we can change the world into a better world and 
ourselves Into better people. According to the Zen Sect, “Samsara 1s Ñirvana and Nirvana 
1S Samsara.” Whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on our state of 
mind. lIf our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana. If our mind 1s unenlightened, 
then this world 1s Samsara, full of sufferings and afflictions. A Zen Master said: “Water 1s 
of one essence, but 1 1t 1s drunk by a cow, 1t becomes milk; while 1ƒ 1t 1s drunk by a snake, 
1t becomes poison.” In the same way whether life 1s blissful or sorrowful depends on our 
state of mind, not on the world. So we must seek to transform the mind, to bring 1t Into the 
awakened state, and this requires at the outset great faith, faith In ourselves and in the 
powers of the mind. 


(B) Đại phụng sự— Great deterrminatfion: Chí nguyện lớn——Great resolution. 

l) Đại phụng sự trong Phật giáo Đại Thừa—Great determination in Mahayana Buddhism: 
Khi chúng ta có một tấm lòng từ ái sâu sắc, chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm mang 
lại hạnh phúc cho người khác và giải thoát họ khỏi khổ đau phiền não. Nơi lòng bi mẫn, 
chúng ta chỉ muốn người khác được thoát khỏi khổ sở, trong đại nguyện chúng ta làm 
một cái gì đó để giúp đỡ họ—Once we have deep compassion, we would feel 
responsible to bring others happiness and to free them from sufferings and afflictions. 
Whereas In compassion, we only want others to be happy and to be free from misery, In 
great determination, we make vows to do some thing about helping them—See Bi Vô 
Lượng Tâm In Chapter 22. 


2316 


2)_ Đại quyết tâm trong Thiển tập —Great determination in Zen practice: Đại quyết là một 
trong ba yếu tố đưa đến thành công trong Thiển tập. Theo Thiển sư Thích Thiên Ân trong 
“Triết Lý Thiển-Thực Hành Thiền,” sau khi chúng ta đã giải quyết những nghi vấn và 
sẵn sàng bắt đầu hạ thủ công phu, chúng ta phải tạo cho mình một tinh thần cương quyết 
mạnh mẽ. Chúng ta phải quyết tâm tiến tới và tiếp tục công phu cho dù có gặp tất cả 
những trở ngại trên đường tu đạo. Chúng ta phải nguyện không bao giờ bỏ cuộc, mà phải 
tiếp tục phấn đấu thật cần mẫn. Muốn phát triển “đại quyết” chúng ta phải nhẫn nại và 
tự ghép mình vào kỹ luật. Chúng ta không nên nôn nóng được kết quả, mà phải tự đào 
luyện công phu, không trông ngóng hay kỳ vọng. Như Đức Khổng Phu Tử nói: “Đừng 
mong có kết quả sớm hay có lợi nhỏ. Kẻ mong kết quả sớm sẽ không đạt được mục đích 
cao. Kẻ ham lợi nhỏ thì không làm được việc lớn.” Con đường Thiền tập không phải là 
con đường đi vào và đi ra Đại học. Chúng ta không thể nào chỉ dành một vài năm hầu 
được tốt nghiệp. Con đường vào thiền không phải là vấn đề của tháng hay năm, mà là cả 
đời. Chỉ có một cách tốt nghiệp duy nhất trong nhà Thiền: đạt được Giác Ngộ Tối 
Thượng. Mặc dù chúng ta ai cũng có sẵn Phật tánh, nhưng không dễ øgì trở thành Phật. Nó 
không những chỉ khó đối với chúng ta, mà cũng đã từng khó khăn đối với Đức Phật. Đức 
Phật đã từng nói: “Trong vũ trụ này, chẳng có chỗ nào dù nhỏ bằng hạt cải mà ta chẳng 
từng hy sinh thân mạng hay vùi xương của ta.” Thật khó tưởng tượng được vô lượng kiếp 
mà Đức Phật đã luân hồi trong vũ trụ này, vun trồng trí tuệ và phước đức hầu trọn thành 
Phật đạo. Ngay trong kiếp cuối cùng, sự quyết tâm của Đức Phật càng dõng mãnh hơn. 
Ngài đã trải qua 6 năm khổ hạnh và 49 ngày đêm liên tục thiển định một cách quyết liệt. 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng tu tập Thiền định liên tục 9 năm sau khi ngài đến Trung Quốc. 
Như vậy sự quyết tâm là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tu tập thiển 
định—Great determination 1s one of the three factors making for success In the 
cultivation of Zen. According to Zen Master Thích Thien An In “Zen Philosophy-Zen 
Practice,” after we have resolved our doubts and are ready to embark upon the course of 
practice, we must raise up a spirit of strong determination. We must make a firm 
resolution to plow ahead and to continue to practice despite all the obstacles which may 
be met on the path. We_ must vow never to give up but to strive on diligently. To develop 
great determination we must have patience and self-discipline. We must not be Impatient 
for results but must discipline ourselves to practice without expectation or anficipation. As 
Confucius says: “Do not wish for quick results, nor look for small advantages. lf one 
seeks for quick results, he will not attain the ulimate goal. If he is led astray by small 
advatages, he wIll never accomplish great things.” The way of Zen 1s not the entrance 
and exiIt of a university. We do not set apart a certain period of time for study and then 
receive a graduation. The way of Zen Is not a matter of months or years but of a lifetime. 
There 1s only one kind of graduation In Zen: the attainment of Supreme Enlightenmeit. 
Even though we all have a Buddha-nature, 1t is not easy to to become a Buddha. It 1s 
difficult not only for us, but it was also difficult for the Buddha. The Buddha said: “In the 
universe there 1s not a spot of land as small as a mustard seed where I have not sacrifice 
my life or have not buried my bones.” lt is difficult to imagine how many lifetimes the 
Buddha reincarnated in this universe, cultivating his wisdom and virtue to aftain 
Buddhahood. In the last life, the Buddha devoted himself to practice for six years and 


2317 


forty-nine days. Bodhidharma also practiced for nine years after he arrived in China. 
Therefore, “øreat determination” 1s extremely 1Important in Zen practice. 


(C) Đạt nghỉ — Greaf doub(: Nghi lớn——Great spirit oŸ Inqu1ry. 


Ũ 


2) 


Tổng quan về “đại nghi”—An overview of “great doubt”: Đại nghi hay đại nghi vấn là 
phương pháp đạt đến sự hiểu biết rất khoa học trong nhà Thiền. Trong khoa học, chúng ta 
được dạy là đừng bao giờ tin bất cứ một điều gì trừ phi sự thật của nó được chứng minh 
bằng thực nghiệm. Phật giáo, đặc biệt là Thiền tông Phật giáo có cùng một tư thế như 
vậy. Chúng ta không tin mù quáng vào bất cứ việc gì; đúng ra, chúng ta phải chứng minh 
sự thật cho chính mình trước khi tin—Great doubt 1s a method of attaining understanding 
very sclentifically. In scilence we are told never to believe anything unless 1s truth has 
been demonstrated experimentally. Buddhism, especially Zen Buddhism takes the same 
stand. We are not to believe anything blindly; rather we must demonstrate 1s truth to 
Ourselves. 

Lý do phát khởi “đại nghi—Reason for arising of “great doubt”: Đức Phật dạy mọi 
chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu như vậy thì Phật tánh ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó 
cho chính chúng ta trong khi vẫn tiếp tục nghi ngờ cho đến khi tìm ra nó. Cái gì xãy ra 
nếu chúng ta không có mối “đại nghi vấn”? Nếu chúng ta chỉ học và lập lại như két 
những lời Phật dạy thì chẳng có gì hay ho cả. Chúng ta phải tự chứng minh những lời ấy 
bằng cách tìm kiếm trong tâm chúng ta, cũng như trong thế giới quanh ta. Như vậy, nghi 
là một phần rất quan trọng trong Thiền tập. Một vị Thiển sư có thể dạy nhiều điều. 
Chúng ta có thể tin một số điều và có thể không tin một số điểu khác. Điều nào nên chấp 
nhận hay gạt bỏ đều tùy thuộc ở quyền phán đoán của chúng ta. Chúng ta có quyển phán 
đoán; kỳ thật, tốt hơn hết là chúng ta nên tự phán đoán cho chính mình. Có lúc ông thầy 
đúng, mà cũng có lúc thầy sai. Vì thế chúng ta không nên tin tưởng một cách mù 
quáng—The Buddha taught that every living being has the Buddha-nature; If so, where 1s 
the Buddha-nature? We have to discover 1t for ourselves and keep on doubting until we 
discover 1t. What happens If we do not have “great doubt”? It does no good If we only 
learn and repeate the words of the Buddha as a parrot does. We must prove them to 
ourselves by searching Into our minds, as well as Into the world around us. Doubt 1s 
therefore a very Important part of Zen practice. A Zen master can teach many things. 
Some of his teachings we may believe, others we may not believe. What is accepted and 
reJected depends upon our Jjudgment. We have the right to judge; In fact, It 1s best to 
Judge for ourselves. Sometimes the master may be right, sometimes he may be wrong. 
Therefore, we must not believe and follow him blindly. 

Đại nghi của Thiền sư Bạch Ẩn—Hakuin ZenJI`s great doubt: Đại nghi là từ ngữ đặc biệt 
quan trọng trong truyền thống Thiển Lâm Tế của Nhật Bản, liên hệ mật thiết với Thiển 
Sư Bạch Ẩn (Hakuin). Bạch Ấn kinh qua sự liệt bại bất ổn và lộn xộn trong buổi đầu tu 
tập thiển của ông, nhưng cuối cùng ông đã vượt qua tất cả những thứ này trong một lúc 
mãnh liệt của sự chứng ngộ. Trong những lời thuyết giảng của ông, ông đã nói: “Dường 
như tôi bị tê cóng giữa khối băng đá trải dài đến vạn dặm. Tất cả những ý định và mục 
đích của tôi đều chạy ra khỏi tâm tôi chỉ còn lại có mỗi một công án về “Không' mà 
thôi.” Sau vài ngày trong trạng thái ấy, ông nghe tiếng chuông chùa và tiếng vỡ vụn của 
khối băng đá. Tất cả những nghi tình trước đây của ông đều biến mất. Sau đó ông quyết 


2318 


định rằng chính nhờ những nghi tình bối rối trước đây là những thành phần cốt yếu đã 
đưa ông tới tiến trình chứng ngộ và mức độ của sự chứng ngộ tương hợp với sức mạnh 
của nghi tình—Great doubt is a particularly important term ¡in the Japanese Lin-Chi Zen 
sect, closely associated with Hakuin ZenJi (1686-1769). Hakuin experienced paralyzing 
uncertainty and confusion early in his meditative training, but eventually overcame them 
In an Iintense moment of awakening. In Hakuin”s words: “lt was as though I was frozen 
solid in the midst of an Ice sheet extending tens of thousands of miles. To all intents and 
purposes Ï was out of my mind and the “Wu” koan alone remained.” After several days 
like this, he heard the sound of a temple bell and the Ice shattered. All his former doubts 
vanished. Subsequently he decided that such perplexity 1s an essential ingredient of the 
awakening process and that the level of realization 1s comparable to the Intensity of the 
doubt. 


(HI)Nghi Tình Và Đại Ngộ— Inqguiring spirtt and great enlightenment: 


l) 


2) 


Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, Cao Phong là người chủ trương tu 
tập công án như vầy: “Công án tôi thường đặt cho các môn nhân là “vạn pháp qui Nhất, 
Nhất qui hà xứ? Tôi khuyên họ hãy tham cứu câu nầy. Tham cứu câu ấy tức là đánh 
thức một mối nghi tình lớn đối với ý nghĩa cứu cánh của công án. Vạn pháp thiên sai vạn 
biệt được qui về Một, nhưng rồi Một trở về đâu? Tôi bảo họ, hãy đem hết sức mạnh bình 
sinh mà đeo mỗi mối nghi tình nầy, đừng lúc nào xao lãng. Dù đi, đứng, nằm, ngồi, hay 
làm các công việc, đừng để thời giờ luống trôi qua. Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy cố 
mà đi tìm một câu trả lời chính xác cho câu hỏi nầy. Đừng buông trôi mình trong cái vô 
sự; đừng luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà hãy cố thực hiện cho được cái trạng thái 
toàn nhất viên mãn bằng cách đẩy nghỉ tình lướt tới, bền bỉ và không hở. Rồi các ngươi 
sẽ thấy mình như một kẻ bịnh ngặt, chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Lại như một thằng 
khờ, không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công phu đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các 
ngươi bừng nở.”—According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Buddhism, Book 
II, Zen master Kao-Feng-Yuan-Miao talked about the koans as follows: “Phe koan I 
ordinarily give to my pupIls 1s “All things return to One; where does the One return?' I 
make them search after this. To search after it means to awaken a great Inquiring spIrIt 
for the ultimate meaning of the koan. The multitudiness of things 1s reducible to the One, 
but where does the One finally return? I say to them: “Make this Iinguiry with all the 
strength that lies 1n your personality, øIving yourself no time to relax in this effort. In 
whatever physlcal position you are, and in whatever business you are employed, never 
pass your time Idly. Where does the One finally return? Try to get a definite answer to 
this query. Do not give yourself up to a state of doing nothing; do not ex©rcIse yOUr 
fantastic Imagination, but try to bring about a state of identification by pressing your spITIt 
of inquiry forward, steadily and uninterruptedly. You will be then like a person who 1s 
crifically 1H, having no appetite for what you eat or drink. Again you wIll be like an 1diot, 
with no knowledge of what 1s what. When your searching spirIt comes to this stage, the 
time has come for your mental flower to burst out.” 

Thiên Sư Cổ Âm Tịnh Cầm, vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, đã nói rõ về nghỉ tình và đại 
ngộ như sau: “Công phu có thể được thực hành tốt đẹp nhất là ở nơi không có tiếng động 
và tạp loạn: hãy dứt bỏ tất cả những điều kiện quấy nhiễu, hãy dừng lại suy tư và nghĩ 


3) 


2319 


tưởng, để hết tâm chí vào việc tiến hành công án, đừng bao giờ buông thả nó ra khỏi 
trung tâm của “thức,` dù khi đi, đứng, nằm hay ngôi. Đừng bao giờ quan tâm đến việc 
mình đang ở trong cảnh ngộ nào, dù khi vừa lòng hay trái ý, mà luôn luôn hãy cố giữ lấy 
công án trong lòng, phản quang tự chiếu, và tự hỏi ai là kẻ đang theo đuổi công án chẳng 
biết mệt thế, và tự hồi như vậy không ngớt. Cứ tiến hành như thế, hết sức là hăng hái, 
nghi chính kẻ đang nghi, chắc chắn sẽ đến lúc không còn nghi vào đâu được nữa, tuồng 
như các người đã đi đến chính tận nguồn của dòng suối và thấy mình đang bị những ngọn 
núi vây hãm chung quanh. Đây là lúc gốc cây cùng sắn bìm chằng chịt gẫy đổ, tức là khi 
sự phân biệt chủ khách hoàn toàn bị xáo trộn, khi kẻ bị nghi và cái bị nghi hòa hợp thành 
một khối duy nhất. Một khi thức tỉnh từ sự hợp nhất nầy, thì cái ngộ lớn sẽ hiện đến— 
Zen master Ku-Yin-Ching-ChÌin, late in the fifteenth century, has this saying regarding 
the inquiring spirit and great enlightenment: “Searching and contriving (Kung-fu) may 
best be practised where noise and confusion do not reach; cut yourself off from all 
disturbing conditions; put a stop to speculation and Iimagination; and apply yourself 
wholeheartedly to the task of holding on to your koan, never letting 1t go off the center of 
consciousness, whether you are sitting or lying, walking or standing still. Never mind in 
what condition you are placed, whether pleasing or disagreeable, but try all the time to 
keep the koan In mind, and reflect within yourself who 1t 1s that 1s pursuing the koan so 
unfiringly and asking you this quesfion so unremittingly. As you thus go on, Infensely In 
earnest, Inquiring after the Inquirer himself, the time wIll most assuredly come to you 
when It is absolutely impossible for you to go on with your inqurry, as 1f you had come to 
the very fountain of a stream and were blocked by the mountains all around. Thịs 1s the 
time when the tree together with the entwining wistaria breaks down, that 1s, when the 
distinction of subJect and obJect 1s utterly obliterated, when the Inquiring and the inguired 
are fused Into one perfect identity. Awakening from this identification, there takes place 
a great enlightenment that brings peace to all your inquiries and searchings. 

Hòa Thượng Thiên Kỳ Thụy đã có lời khuyên về “nghi tình và đại ngộ” như sau: “Hãy 
gột sạch tâm khỏi tất cả những khôn ngoan lừa lọc của thế gian, hãy dứt ra khỏi mình 
những tham sân do ngã chấp, và đừng để những mối suy nghĩ nhị biên (phân hai) quấy 
phá. để cho tâm thức được lau chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc được như vậy rồi, hãy để 
khởi công án trước tâm “Vạn pháp qui Nhất, Nhất qui hà xứ?' Hãy nghiễn ngẫm vấn đề 
nầy từ thủy chí chung, hoặc bằng nhiều nghi vấn, hoặc đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ 
nghiền ngẫm cái Một ở nơi đâu. Bất cứ bằng cách nào, cứ để cho hết thảy đầu mối của 
các câu hỏi ghi đậm trên ý thức của các người, khiến cho nó trở thành cái độc nhất là cái 
đích chú tâm. Nếu các người để phân biệt lý luận xen vào chuỗi dây liên tục bền bỉ của 
những nghỉ tình, kết quả sẽ làm sụp đổ hết cả công trình tu tập. Một khi các người chẳng 
được công án trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để chứng ngộ hết. Lúc đó sự tu tập thiển 
quán của các người chẳng khác khác nào nấu cát mà muốn thành cơm. Cái cốt yếu bậc 
nhất là khơi dậy cái đại nghi và gắng thấy cho được cái Một qui về đâu. Lúc nghỉ tình 
được giữ linh hoạt liên tục, khiến cho những giải đãi, hôn trầm, tán loạn không còn cơ 
hội móng khởi; không cầu tìm kiếm ráo riết, rốt rồi thời cơ cũng sẽ đến, đây là lúc tâm 
hoàn toàn nhập định. Thế là dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi mà không phải để ý hẳn 
vào những việc đang làm ấy, cũng không hay biết mình đang ở đâu, đông hay tây, nam 
hay bắc; quên luôn cả lục tình; ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ là mới nửa đường 


4) 


2320 


của ngộ, chứ chưa phải là ngộ hoàn toàn. Các người cần phải nỗ lực kỳ cùng và quyết 
liệt để xuyên qua đây, một trạng thái siêu thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ thành từng 
mảnh và vạn hữu đều được qui về cái bình đẳng toàn diện. Đấy lại như mặt trời ló dạng 
khỏi mây mù, thì các pháp thế gian hay xuất thế gian đều hiện ra rõ rệt.”——Most 
Venerable Tien-Ch”i-Shui's advice to students of Zen as follows: “Have your mind 
thoroughly washed off of all cunning and crookedness, sever yourselves from greed and 
anger which rise from egotism, and let no dualistic thoughts disturb you any longer that 
yOUr consciousness 1s wiped perfectly clean. When this purgation 1s effected, hold up 
your koan before the mind “AlI things are resolvable Into the One, and when 1s this One 
resolved? Where 1s It really ultimately resolved? Inqurre 1nto this problem from beginning 
to end, several as so many queries, or undividedly as one piece of thought, or simply 
Inquire into the whereabouts of the One. In any event, let the whole string of questions be 
distinctly Iimpressed upon your consciousness so as to make In the exclusive obJect of 
aftention. If you allow any idle thought to enter Into the one solid uninterruptible chain of 
1nquiries, the outcome wIll ruin the whole exercise. When you have no koan to be held 
before your minds, there will be no occasion for you to realize a state of enlightenmeit. 
To seek enlightenment without a koan 1s like boiling sands which will never yield 
nourishing rice. The first essential thing 1s to awaken a great spIrit of Inguiry and strIve to 
see where the One finally resolves Itself. When this spirit 1s kept constantly alive so that 
no chance 1s given to languor or heaviness or ofloseness fo assert Itself, the time will 
come to you without your specially seeking 1t when the mind attains a state of perfect 
concentration. That 1s to say, when you are sifting, you are not conscious of the factf; so 
with your walking or lying or standing, you are not all consclous of what you are doing; 
nOr are you aware of your whereabouts, east or west, south or north; you forget that you 
are In possession of the six senses; the day 1s like the night, the vise-versa. But this 1s still 
midway to enlightenment, and not enliphtenment 1tself. You wIll have yet to make 
another final and decided effort to break throuph this, a state of ecsatcy, when the vacuity 
Of space will be smashed to pieces and all things reduced to perfectevenness. Ït 1s again 
like the sun revealing Itself from behind the clouds, when things worldly and super- 
worldly present themselves 1n perfect obJectivity. ` 

Thật vậy, chúng ta không để khởi công án hiện tiền, mà phải đặt nó vào trong tâm bằng 
tất cả sức mạnh của nghi tình. Một khi công án được chi trì bởi một tinh thần như thế, thì 
theo Thiển Sư Đại Huệ, nó giống như một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy tất cả những con 
sâu hý luận đang xăm tới. Và cũng chính vì vậy mà tất cả các Thiển sư đều đồng ý rằng 
“Trong sự tham Thiên, điều trọng yếu nhất là giữ vững nghi tình; nghi tình càng mạnh, 
ngộ càng lớn. Quả thực chẳng bao giờ có ngộ nếu không có nghi—In fact, we cant just 
hold up a koan before the mind, we must make 1t occupy the very center of attention by 
the sheer strength of an inquiring spirit. When a koan 1s cultivated with such a spHrit, 
according to Zen master Ta-HuI, It 1s like a great consuming fire which burns up every 
Insect of Idle speculation that approaches 1t. Therefore, 1t 1s almost a common sense 
saying among Zen masters to declare that, “In the mastery of Zen the most important 
thing 1s to keep up a spirit of Inquiry; the stronger the spirit the greater wIll be the 
enlightenment that follows; there 1s, Iindeed, no enlightenment when there 1s no spIrit of 
InQuITV. 


2321 


(V) Thuần thục nghỉ tình— Mature doubts: Trong Bác Sơn Tham Thiển Cảnh Ngữ, được Vô 


Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 17, trong đó phái Thiển Bác Sơn khẳng định 
trong công phu chứng Thiền, điều cần thiết là nuôi dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn 
hủy diệt cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát vọng này được khơi dậy, hành giả 
nghe ra tuồng như mình đang bị một ngọn lửa hừng hực vây phủ. Y muốn trốn chạy nó lại 
không thể được, đứng im ra đấy không thể được, suy nghĩ vớ vẩn không thể được, mong 
chờ tha lực cũng không thể được. Để khỏi mất thì giờ, y phải vận hết sức bình sinh mà 
nhẩy xổ ra, không e dè gì đến hậu quả. Một khi khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế 
tiếp có tính cách thủ thuật hơn, theo đó, phải khơi dậy nghi tình và giữ vững nó trong 
lòng, cho đến phút chót khi đi tới một giải đáp. Mối nghi tình nầy nhắm từ chỗ sinh từ 
đâu đến, chết đi về đâu, và luôn luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng muốn vượt lên trên 
sống chết. Cái đó khó lắm, trừ phi nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ thành một 
trạng thái chứng ngộ. Trong bộ sách nầy, phái Thiển Bác Sơn đã nói đến mười phương 
pháp thuần thục nghỉ tình như sau—In Po-Shan's Admonitions Regarding the Study of 
Zen, during the Ming Dynasty, writen by Wu-I-Yuan-Lai In the beginning of the 
seventeenth century, Po-Shan Zen School confirmed that In striving to master Zen, the 
thing needed 1s to cherish a strong desire to destroy a mind subJect to birth and death. 
When this desire 1s awakened, the Zen practitioner feels as If he were enveloped in a 
blazing fire. He wants to escape 1t. He cannot Just be walking about, he cannot stay 
quietly In it, he cannot harbour any idle thoughts, he cannot expect others to help him out. 
Since no momernt 1s to be lost, all he has to do 1s to rush out of it to the best of his strength 
and without being disturbed by the thought of the consequence. Once the desire Is 
cherished, the next step 1s more technical In the sense that an inquiring spirit 1s to be 
awakened and kept alive, until the final moment of solution arrives. The Inqu1ry 1s 
concerned with the whence of bírth and the whither of death, and to be constantly 
nourished by the desire to rise above them. This 1s impossible unless the spirit of inqulry 
1s matured and breaks Itself out to a state of enlightenment. In this book, Po-Shan Zen 
School also mentioned ten methods of maturing doubts. 


(VŨUDMười Phương Pháp Thuần Thục Nghỉ Tình— Ten methods oƒ maturing doubts: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


3) 
6) 


? 
8) 
3) 


Không bận lòng đến những pháp thế tục: Not caring for worldly things. 

Không đắm mình trong trạng thái tịnh mặc: Not getting attached to a state of quietude. 
Không dao động bởi vạn vật: Not being disturbed by pluralities of objects. 

Luôn luôn tự cảnh tỉnh, như mèo rình chuột: Being constantly watchful over oneself, 
behaving like a cat who 1s after a mouse. 

Tập trung tâm lực vào công án: Concentrating one”s spiritual energy on the koan. 

Không cố gắng giải quyết công án bằng trí năng trong khi chẳng có trình tự luận lý nào 
trong đó: Not attempting to solve it intellectually where there are no such cues In It. 
Không cố mổ xẻ nó: Not trying to be merely clever about it. 

Không coi nó là một trạng thái vô hành: Not taking it for a state of doing-nothing-ness. 
Không coi trạng thái sáng tỏ tạm thời là cứu cánh: Not taking a temporary state of 
transparency for finality. 


2322 


10) Không đọc công án y như tuổng niệm Phật hay tụng chú: Not reciting the koan as ïf it 


were the Nembutsu practice or a form of Dharan1. 


(DD) Thiền và Tùy Miên 
Zen and Latent proclivities 


(D Nghĩa của Tùy Miên— The meanings oƒ Latent proclivities: 


Ù 
2) 


3) 


Buồn ngủ: Ngầy ngật—Yielding to sleep, sleepiness, drowsiness, comatose, one of the 
klesa, or tempftations. 

Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiển não: 
Used by the Sarvastivadins as an equivalent for klesa, the passions and delusions. 

Theo tông nghĩa của phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của 
“Phiển Não Chướng” và “Sở Tri Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến): Used by the 
school of consclousness as the seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, doubt, 
Wrong vIew$). 


(II) Thất Tùy Miên— Seven tendencies: Anusaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 


Bộ Kinh, có bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho 
tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi —According to the Sangtti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent proclivitiles or underlying tendencIes, or 
inherent tendencies. For If is owing to their inveteracy that they are called Iinherent 
tendencis (anusaya) since they Inhere (anusenti) as cause for the arising of greed for 
sense desire, etc., aøgain and again: 

Dục Ái Tùy Miên—Sensous greed: Kama-raga (p)—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục 
hay ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái —The underlying 
tendency to sensual lust—The ¡inherent tendency to greed for sense desire. Ordinary 
human love springing from desire, 1n contrast with religious love. 

Sân Tùy Miên—Resentmert: Patigha (p)—The underlying tendency to aversion—The 
1nherent tendency to resentmeii. 

Kiến Tùy Miên—Wrong views: The underlying tendency to views—The ¡inherent 
tendency to false view. 

Nghi Tùy Miên—Doubt: The underlying (nherent) tendency to doubt (uncertainty). 

Mạn Tùy Miên—Conceit: The underlying (nherenf) tendency to concett (pride). 

Hữu Tham Tùy Miên—Craving for becoming: Bhava-raga (p)—The underlying tendency 
to lust for existence (becoming). 

lgnorance: The underlying tendency to ignorance—Vô Minh Tùy Miên. 


2323 


(EE) Thiền và Tĩnh lự 
Zen and Sttlling the thoughf 


Chữ thiển nghĩa là “Tĩnh lự”, cũng dịch là “Tư duy tu”. Tư duy chính là “tham”, tĩnh lự 
nghĩa là “thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai.` Tu tập tư duy tu chúng ta luôn tâm 
niệm, không giây phút nào rời: “Sáng như thế ấy, chiều như thế ấy.” Phải bằng vào tự 
tánh mà dụng công chứ không cầu ở hình tướng bên ngoài. Nếu gặp cảnh mà chạy theo 
cảnh, ắt sẽ đi lầm đường. Cảnh giới từ tự tánh sanh mới là cảnh giới chân thật. Pháp môn 
tĩnh lự đòi hỏi sự dụng công liên tục, triỀn miên, không lúc nào gián đoạn. Dụng công 
như kiểu gà ấp trứng. Tham thiển phải có kiên tâm, thành tâm và hằng tâm. Không thể 
có tâm kiêu ngạo, thấy mình cao hơn hoặc hay hơn người khác. Như có những tư tưởng 
đó, thì loại ma cuồng thiển sẽ nhập vào khiến cho công phu không có hiệu quả. Khi tham 
thiển không nên sanh vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ phí thời giờ 
mà thôi. Tham thiển phải có tâm nhẫn nại, tâm nghĩ về lâu dài. Bí quyết tham thiền là 
chữ “Nhẫn”, cái gì nhẫn không được cũng phải nhẫn, nhẫn đến cực điểm, thì bỗng nhiên 
trực ngộ. Nếu không kham nhẫn, không chịu đựng đau đớn, khó nhọc, khi gặp trở ngại sẽ 
bỏ cuộc. Kỳ thật, tham thiển là thực tập thiển quán đến chỗ một niệm chẳng sanh. Tuy 
nhiên, thật là khó khăn lắm để đạt đến chỗ “Vô niệm”. Vì vậy mà hành giả tu thiển 
thường dùng thoại đầu hay là dùng vọng tưởng để chế ngự vọng tưởng. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng một khi đã quyết tâm tu thì chúng ta phải tu ở mọi nơi mọi lúc. 
Đi cũng thiền, đứng cũng thiển, nằm cũng thiển, ngồi cũng thiển—Zen translates as 
“stlling the thoupht.” It also means “thought cultivation.` “Thought” refers to Investigating 
the meditation topic. “Stilling the thought” means “at all times, wipe 1t clean, and let no 
dust alight.` “Phought cultivation” 1s done by means of raising the medifation topic In 
thought after thought and never forgetting 1t. We must think 1t thịs way: “We do 1t in the 
morning, and we also do it in the evening.` We should apply effort within our own nature 
and not seek outside. If we follow after any external state, 1t 1s easy to go astray. Only 
sfates that arise from our own nature are true states. The Dharma door of “stilling the 
thoughtf' requires that we apply continuous, unrelenting effort, without any Interruption. In 
our meditation, we should as concentrated as a mother-hen siting on her eggs. Zen 
meditation requires determination, sincerity, and perseverance. We can not be arrogant 
and assume that we are higher and better than anyone else. lf we have thoughts like 
these, that means a demon of insanity has possessed us, and our skill will never advance. 
When we practice meditation, we should not indulge in idle thoughts. When we have idle 
thoughts, we do not gain any benefit, but we waste a tremendous amount of time. 
Practicing meditation requires patience and perseverance. The secret of success In Zen 
meditation 1s patlence, whatever we can not endure, we must still endure. lf we can 
endure to the ultimate point, then suddenly we can penetrate through and experience the 
clarity of enliphtenment. If we lack patilence and can not endure bitterness and fatigue, 
then we will surrender to the states that we encounfer. In fact, Investigating Zen means 
working to the point that “thoughts no longer arise.” However, 1t is extremely difficult to 
achieve “No thoughts”. So medifation practitioners usually utilize the “meditation topic” 
or using one ¡idle thought to control other idle thought. Sincere Buddhists should always 


q) 


2324 


remember that once we make up our mind to cultivate we should cultivate at all times 
and ïn all places. Walking 1s Zen, standing 1s Zen, lying 1s Zen, and sitting 1s also Zen. 


(FF) Thiên đối với Kỷ luật và Chứng nghiệm tâm linh 
Zen and Spiritual discipline and Spiritual Experience 


Thiền và Kỷ luật tâm linh—Zen and Spiritual discipline: Đường lối qui củ của tâm 
linh—Theo quan điểm của Phật giáo, thiển là một thứ kỷ luật tâm linh, vì thiển giúp 
chúng ta ở mức độ nào đó kiểm soát được thái độ, tư tưởng và cảm xúc của chúng ta. 
Theo đạo Phật, trạng thái tâm của chúng ta bao gồm cả tư tưởng lẫn tình cảm thường 
hoang đàng và không được kiểm soát vì chúng ta thiếu sót phần kỷ luật tâm linh cần thiết 
để thuần hóa nó. Tâm chúng ta cũng giống như một con ngựa hoang không được kiểm 
soát. Chỉ có xuyên qua kỷ luật tâm linh mới có thể giúp chúng ta đi ngược lại sự hoang 
đàng và không kiểm soát của tâm này và giúp chúng ta có khả năng kiểm soát lại được 
tâm mình. Nếu chúng ta cố gắng thực tập kỷ luật tâm linh thì chúng ta sẽ có khả năng 
chú tâm vào một đối tượng thiện lành nhất định nào đó, một đối tượng có thể làm tăng 
khả năng tập trung của chúng ta đúng theo quan điểm của Phật giáo. Rồi sau đó chúng ta 
áp dụng pháp quán phân tích (lý luận) do sự nhận biết sức mạnh và yếu điểm của các 
loại tư tưởng và cảm tình khác nhau, nhận biết những lợi hại của chúng, chúng ta có thể 
tăng cường những trạng thái tích cực của trạng thái tâm giúp đưa tới sự thanh thoát, an 
bình và hạnh phúc, cũng như làm giảm thiểu những thái độ, tư tưởng và tình cảm đưa đến 
khổ đau phiển não và thất vọng. Như vậy có hai cách kỷ luật tâm linh, cách thứ nhất là 
chỉ chú tâm vào một đối tượng trụ nơi tịnh lặng (chỉ quán), và cách thứ hai là quán sát 
hay phân tích. Thí dụ như thiển chỉ và thiển quán về “vô thường”. Nếu chúng ta chỉ chú 
tâm vào ý tưởng “vạn hữu vô thường”, ấy là thiển chỉ. Nếu chúng ta luôn áp dụng luận 
cứ vô thường trong vạn hữu, ấy là thiển quán. Nếu chúng ta thiển quán bằng cách luôn 
luôn áp dụng luận cứ vô thường vào vạn hữu, làm tăng thêm sự tin tưởng của chúng ta về 
luật vô thường trên vạn hữu, đó là chúng ta đang thiền quán. Tuy nhiên, người Phật tử 
phải cẩn thận vì những trở ngại luôn chờ chực chúng ta như sự tán loạn của tư tưởng, sự 
buồn chán hay hôn trầm, sự buông lung, và sự lăng xăng của tâm chúng ta. Nói tóm lại, 
thực hiện kỷ luật tâm linh là cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thực hiện 
được. Phật tử thuần thành phải thực tập kỷ luật tâm bằng tất cả nghị lực và lòng thành— 
From a Buddhist point of view, meditation 1s a spiritual discipline for meditation allows us 
to have some degree of control over our attitudes, thoughts and emotions. According to 
Buddhism, our state of mind which composes of thoughts and emotions, 1s usually wild 
and uncontrolled because we lack the spiritual discipline needed to tame 1t. Our mind 1s 
like a wild and uncontrolled horse. Only through a spiritual discipline we are able to 
reverse our wild and uncontrolled mind, and 1t also helps us regain control of our own 
minds. If we try to practice a sptritual discipline on our minds, we are able to concentrate 
or to place our minds on a given wholesome or positive obJect, an obJect that will 
enhance our ability to focus In accordance with the Buddhist viewpoint. Then we utllize 
the practice of reasoning application, by recognizing the strengths and weaknesses of 


2325 


different types of thoughts and emotions with their advantages and disadvantages. We are 
able to enhance our states of mind which contribute towards a sense of serenity, 
tranguillity and contentment, as well as reducing those attitudes, thoughts and emotlons 
that lead to sufferings, afflicions and dissatisfactions. Thus there are two ways Of 
spiritual discipline, the first one 1s a single-pointed meditation or tranquil abiding, and the 
second one 1s penetrative Insight or reasoning application. An example of the single- 
pointed and the analytic meditation on the “impermanence”. lÝ we remain single- 
pointedly focused on the thought that everything changes from moment to moment, that 1S 
sinsle-pointed meditation. IÝ we remain focus on the impermanence by constantly 
applyinng to everything we encounter with various reasonings concerning the 
1mpermanent nature of things, reinforcing our conviction In the fact of Impermanence 
through this analytical process, we are practicing analytic meditation on impermanence. 
However, Buddhists should always be careful with obstacles that are always waiting for 
us during practicing of a spiritual discipline, such as mental scattering or distraction, 
drowsiness or dullness, mental laxity, and mental excItement. In short, spiritual discipline 
1s exfremely difficult to achieve, but 1t 1s not impossible for us to achieve. Devout 
Buddhists should practice with all their energy and sincerity. 


(II) Thiền và Chứng nghiệm tâm linh—Zen and Spirtual Experience: Thiền và Tâm 


Œ) 


nghiệm—Lời tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật “Sống là khổ”, ta chớ nên coi đó như là 
một thông điệp chán đời. Nói sống là khổ nhằm vào thực trạng; trong cuộc tâm nghiệm, 
ai trong chúng ta cũng đều phải đứng lên từ thực trạng ấy. Và tâm nghiệm là gì nếu 
không là thực nghiệm cái khổ ấy? Ai không khổ không thể nào vượt lên được. Ai có đạo 
tâm đều phải khổ nỗi khổ của thế gian. Ngài Duy Ma Cật nói, Phật bệnh vì tất cả chúng 
sanh bệnh. Khi tật bệnh vây ta tứ phía, nếu là người có đạo tâm, làm sao mà ta khỏi bệnh 
theo? Phật là đấng Đại Bi nên tâm của Ngài luôn nhịp theo chúng sanh, dầu hữu tình hay 
vô tình —The noted Buddhist declaration that life 1s pain or suffering, must not be 
understood as a message of pessimism. That life 1s paIn 1s a plain statement of fact, and 
all our spiritual experience starts from this fact. In fact, the so-called “spirtual 
experience” 1s no more than the experience of pain raised above mere sensation. Those 
who camnot feel pain can never go beyond themselves. All religious-minded people are 
sufferers of life-pain. The Buddha says that Vimalakirti 1s sick because all sentient beings 
are sick. When we are surrounded by sickness on all sides, how can we, 1Ý spiritually 
disposed, be free from being sick? The heart of the Compassionate One always beafs 
with those of his fellow-beings, sentient and non-sentient. 


(GG) Bất Lập Văn Tự--Giáo Ngoại Biệt Truyền 
Not set up Scriptfures--Special Transrmission Qufside the Teachings 


Tổng quan về Bát Câu Nghĩa—An overview 0ƒ Eight fundamemal principles: Tám 
nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 


2326 


Thiển Tông—The eight fundamental principles, intuitional or relating to direct mental 
VIsion of the Zen School: 


(IH) Chỉ tiết về Bát Câu Nghĩa— Details oƒ Eight fundamental principles: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


Chánh Pháp Nhãn Tạng —Correct Law Eye-Treasury: Treasury of the eye of the true 
dharma—Chánh Pháp Nhãn Tạng. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực 
giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông—Correct Law Eye- 
Treasury. This 1s one of the eight fundamernrtal principles, intuitional or relating to đirect 
mental vision of the Zen School. 

Niết Bàn Diệu Tâm——Nirvana of Wonderful and Profound Mind: The subtle mind of 
nirvana—Diệu tâm là tâm thể tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy 
tưởng của nhân thiên, không còn vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả những đo 
tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm 
Phật, trong khi Thiên Thai Viên Giáo lại cho rằng đây là tâm của ngay cả những người 
chưa giác ngộ —The wonderful and profound mind or heart which 1s beyond human 
thought. The mind which clings to neither to nothingness nor to actuality. The mind in 
which all erronuous imaginings have been removed. According to to the Differentiated 
Teaching of the Tien-T”ai school, limited this to the mìnd of the Buddha, while the 
Perfect teaching universalized 1t to include the unenlightened heart of all men. 

Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity. True marks are no marks—Chân như và thực 
tướng là đồng thể, nhưng tên gọi khác nhau. Đối với nghĩa nhất như của không đế thì gọi 
là chân như; còn đối với nghĩa diệu hữu của giả đế thì gọi là thực tướng—The essential 
characteristic or mark (laksana) of the Bhutatathata, 1.e. reality. The bhutatathata from 
the point of view of the void, attributeless absolute; the real-nature 1s bhutatathata from 
the point of view of phenomena. 

Vị Diệu Pháp Môn: The Door of Abhidharma. The extremely subtle dharma gate—Đây 
là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của 
trường phái Thiển Tông—The Door of Abhidharma. This is one of the eight fundamental 
prinnciples, Iintuitional or relating to direct mental vision of the Zen School. 

Bất Lập Văn Tự —Not set up scriptures: Desana (skt——Desanarutapathabhivesatam 
(sk)—Đừng chấp vào Văn Tự—It is not relying on books, or not established on words: 
No establishment of words and letters—Not clinging to letter—Ngôn Thuyết Pháp 
Tướng —Not using words—Nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. Ngôn 
thuyết pháp tướng hay giáo lý bằng ngôn từ trái với sự tự chứng. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật dạy: “Những ai hiểu rõ sự khác biệt giữa thể chứng và giáo lý, giữa cái biết tự 
nội và sự giáo huấn, đều được tách xa sự điều động của suy diễn hay tưởng tượng 
suông.” Giáo lý, sự tụng đọc và chuyện kể, vân vân. Chính vì thế mà Đức Phật nhấn 
mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn 
là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc 
các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông. Chính vì thế mà Đức Phật 
dạy: “Chính do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên người ta xem 
ngôn từ là đồng nhất với ý nghĩa.” Trong thuật ngữ Thiền của Nhật Bản có từ ngữ “Ichiji- 
fusetsu” có nghĩa là “không nói một lời.” “Ichiji-fusetsu” chỉ sự kiện trong bất cứ lời dạy 











2327 


dỗ nào của Đức Phật, Ngài chẳng bao giờ dùng một lời nào để diễn tả hiện thực tối 
thượng hay bản chất thật của vạn hữu, vì nó thuộc lãnh vực không thể nói được (bất khả 
thuyết). Do hiểu như vậy nên ngay sau khi đạt được toàn giác, Đức Phật đã không muốn 
thuyết giảng những gì mình liễu ngộ. Tuy nhiên, vì thương xót chúng sanh bị trói buộc 
trong luân hồi sanh tử nên Ngài đành chấp nhận đi thuyết giảng. Để làm như vậy, Ngài 
đã phải tự hạ trình độ Đại Giác của mình xuống thành trình độ hiểu biết thông thường. 
Trong Thiển, tất cả những lời chỉ dạy của Đức Phật có nghĩa là “ngón tay chỉ trăng” chỉ 
với mục đích mang lại cho những ai ao ước tu tập con đường dẫn đến giác ngộ và đạt 
được trí tuệ bát nhã để hiểu được một cách sâu sắc bản chất thật của vạn hữu. Theo 
truyển thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt 
đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một 
nhóm đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử 
Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Maha Ca 
Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của 
dòng thiển Ấn Độ. Người thực tập thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất 
thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự 
mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một cách 
khéo léo vì lợi ích của người nghe. Vào thế kỷ thứ 2, ngài Long Thọ đã viết bộ Trung 
Quán Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm để đập vỡ ý niệm. Trung Quán 
Luận không nhắm tới sự thành lập một ý niệm hay một luận thuyết nào hết mà chỉ nhắm 
tới việc phá bỏ tất cả mọi ý niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho ta 
thấy nước là cái gì không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã phác họa ra một 
điệu múa cho chúng ta nhằm giúp chúng ta loại bỏ các khuôn khổ ý niệm trước khi đi 
vào sự thể nghiệm thực tại, để không tự mãn với chính chúng ta bằng những hình ảnh của 
thực tại. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông—The Zen or intuitive school does “not set up 
scriptures.” lt lays stress on medifation and intuition rather than on books and other 
external aids. Word-teaching contrasted with self-realization. In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “Those who well understand the distinction between realization and 
teaching, between Iinner knowledge and Instruction, are kept away from the control of 
mere speculation.” Teaching, recitation, and stories, etc. Thus the Buddha emphasized 
the inner attainment of the truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the 
past, present, and future. The realm of the Tathagatagarbha which Is the Alayavijnana 
belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the course of truth and not to those 
philosophers who cling to the letter, learning, and mere discourse. Thus, the Buddha 
taught: “lt is owing to his not perfectly understanding the nature of words that he regards 
them as identical with the sense.” In Japanese Zen terms, the term “IchiJi-fusetsu” means 
“not a word 1s said.” “Ichiji-fusetsu” refers to the fact that the Buddha in all his teaching 
Or Instruction never made use of a single word to describe ultimate reality, for 1t 1s not 
preachable. In consideration of this fact, after his complete enlightenment, the Buddha 
dịd not want to teach at all. However, compassion for beings trapped In the cycle of life 
and death moved him. In doïng this, he had to come down from the level of true Insight to 
that of “everymanˆs consciousness.” In Zen, all the teachings and Instructions of the 
Buddha mean a “finger-point” for the purpose of giving those who wish to cultivate a way 


b) 


c) 


2328 


leading to enliphtenment and praJna Insight Into the true nature of reality. According to a 
Buddhist legend, the special transmission outside the orthodox teaching began with the 
famous discourse of Buddha Sakyamumi on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that 
time, surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him expound the 
teaching. The Buddha did not say anything but holding up a lotus flower. Only Kashyapa 
understood and smiled. Às a result of his master, he suddenly experienced a break 
through to enlightened vision and grasped the essence of the Buddha”s teaching on the 
spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. Mahakashyapa 
was also the first patriarch of the Indian Zen. People who practice Zen often advise not 
using words. This 1s not to discredit words, but to avoid the danger of becoming stuck In 
them. It 1s to encourage us to use words as skillfully as possible for the sake of those who 
hear them. In the second century, Nagarjuna wrote “The Madhyamika Sastra,” in which 
he used concepts to destroy concepts. He was not trying to create a new doctrine, but to 
break all the bottles, all the flasks, all the vases, all the containers, to prove that water 
needs no form to exist. He outlined a dance for us, a dance for us to drop Our cat€gOrIeS 
and barriers so that we can directly encounter reality and not content ourselves with Ifs 
mere reflection. This 1s one of the eight fundamenrfal principles, 1ntuitional or relating to 
direct menfal vision of the Zen School. 

Giáo Ngoại Biệt Truyển: It is a special transmission outside the teachings. The distinc 
transmission oufside of the teachings. 

Giáo ngoại—Outside the sect: Not undergoing normal Instruction——Outside the school. 
Bên ngoài tông phái: Outside the sect, or school, or church. 

Tông phái không truyền bằng những lời dạy trong kinh điển, mà là tâm truyển tâm: 
Instruction or teaching from outsiders. Special transmission outside of the teaching. The 
Iintuitive school which does not rely on texts or writings, but on personal communication 
Of Ifs tenets, either oral or otherwise, including direct confact with the Buddha or obJect of 
worshIp. 

Biệt Truyền—Special transmission: Biệt truyền, bất lập văn tự mà dùng tâm truyền tâm 
trong truyền thống nhà Thiển—Separately handed down——Mind-to-mind transmission in 
Zen tradition or oral tradition. To pass on the teaching from mind to mìnd without writing, 
as In the Zen or Intuitive school. 

Giáo Ngoại Biệt Truyền —Special transmission outside the teachings: Giáo Ngoại Biệt 
Truyền. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiển Tông. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ 
riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời 
thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một 
bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, hiểu được ý 
Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Đại Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca 
Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng thiển Ấn độ —It 1s a special 
transmission outside the teachings. This is one of the eight fundamental principles, 
Iintuitional or relating to direct mental vision of the Zen School. According to a Buddhist 
legend, the special transmission outside the orthodox teaching began with the famous 
discourse of Buddha Sakyamumi on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that time, 
surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him expound the teaching. 


?) 


8) 


Œ) 


2329 


The Buddha dịd not say anything but holding up a lotus flower. Only Kashyapa 
understood and smiled. Às a result of his master, he suddenly experienced a break 
through to enlightened vision and grasped the essence of the Buddha”s teaching on the 
spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. Mahakashyapa 
was also the first patriarch of the Indian Zen. 

Trực Chỉ Nhân Tâm: It points directly to the human mind. Directly pointing to the mind of 
man—Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với 
tâm linh của trường phái Thiền Tông. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật—It points 
directly to the human mind. Thịs 1s one of the eight fundamental principles, Intuitional or 
relating to direct mental vision of the Zen School. Point directly to the mind to see your 
own nature and reach Buddhahood. 

Kiến Tánh Thành Phật: Through it one sees one”s own nature and becomes a Buddha. 
Seeing the nature ¡s the attainment of Buddhahood—Nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn 
thấy bản tánh thật của chính mình. Về mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý 
nghĩa và chúng thường được dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ của 
Phật và chư tổ, người ta thường dùng chữ “ngộ” hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một 
kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu nói thông dụng trong nhà Thiền. Trong nhà Thiền, 
thấy được tự tánh có nghĩa là đạt được Phật quả hay thành Phật——To behold the Buddha- 
nature within oneself or to see Into one”s own nature. Semantically “Beholding the 
Buddha-nature” and “Enlightenment” have virtually the same meaning and are often 
used interchangeably. In describing the enlightenment of the Buddha and the patrlarchs, 
however, it 1s often used the word “Enlightenmentf” rather than “Beholding the Buddha- 
nature.”” The term “enlightenmentf” Iimplies a deeper experlence. This 1s a common sayIng 
of the Ch”an (Zen) or Intuiive School. In Zen Buddhism, to behold the Buddha-nature 
means to reach the Buddhahood or to attain enlightenment. 


(HH) Thập Bát Vấn 
Eighteen kimds 0ƒ questions 


Tổng quan về Thập Bát Vấn—An overview oƒ Eighteen Kinds oƒ Quesfion: Theo Thiền 
Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận Tập II, Thập Bát Vấn của Phần Dương Thiện Chiểu là 
đường lối thực hành của giáo lý Thiển cho đến khoảng thế kỷ thứ mười. Phần Dương 
Thiện Chiểu sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ mười, là môn nhân của Thủ Sơn Tĩnh 
Niệm. Sự xếp loại trong Thập Bát Vấn tuy không có tính cách khoa học nhưng các câu 
hỏi rất là sáng sủa vì chúng phác họa cách thức học tập của Thiển thời bấy giờ— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in the essays in Zen Buddhism, Book II, The 
Eighteen Kinds of Question, compiled by Shan-Chao of Fen-Yang, the way Zen teaching 
was practiced until about the tenth century. Fen-Yang-Shan-Chao lived at the end of the 
tenth century and was a disciple of Sheng-Nien of Shou-Shan. The classification In the 
work 1s unscIentific but the “Questions” are i1lluminating in many ways as they 1llustrate 
how Zen was studied In those days. 


2330 


(II) Chỉ tiết về Thập Bát Vấn— Details oƒ Eighteen Kinds 0ƒ Question: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


Thỉnh Ích—The question asking for instruction: Câu hỏi xin chỉ dạy. Thông thường là câu 
hỏi của đệ tử hỏi thầy, muốn hiểu rõ những vấn để như Phật Đà, Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang 
Tàu làm gì, yếu chỉ của Phật pháp, Pháp thân, vân vân—This is what is generally asked 
by a novice of the master, wishing to be enlightened on such subJects as Buddha, the 
sipgmfication of Bodhidharma”s visit to China, the essence of the Buddhist teaching, the 
Dharmakaya, etc.. 

Trình Giải—The question in which the questioner asks for the master's judgment by 
describing his own mental condition: Người hỏi cầu xin thầy ấn chứng bằng cách bày tổ 
điều kiện tinh thần của riêng mình. Một Thầy Tăng hỏi Triệu Châu: “Thầy nói gì với một 
người không mang cái gì hết?” Y đang phân tích tâm trạng của riêng mình. Triệu Châu 
đáp: “Thì cứ mang theo.”—When a monk said to Chao-Chou, “What do you say fo one 
who has nothing to carry about?” He was analyzing his own state of mind. To this Chao- 
Chou replied, “Carry 1t along.” 

Sát Biện—The question whereby the questioner attempts to see where the master stands: 
Người hỏi muốn biết rõ lập trường của Bổn Sư. Một nhà sư đến kiếm Đồng Phong cư ngụ 
tại một thảo am trên núi, hỏi: “Nếu có con cọp bỗng nhiên hiện ra ở đây, thầy sẽ làm 
øì?” Am chủ liền rống lên như một con cọp; nhà sư kia có vẻ hoảng sợ; thấy thế am chủ 
cả cười ha hả—A monk came to Tung-Fêng who lived in a mountain hut and asked him, 
“H a tiger should suddenly appear here, what would you do?” The hut-keeper roared like 
a tiger; the monk behaved as 1f terrified; whereupon the keeper laughed heartily. 

Đầu Cơ —The question in which the questioner shows that he still has a doubt as to his 
attainment and expresses his desire for confirmation: Trong câu hỏi nầy, người hỏi cho 
thấy y vẫn còn có chỗ nghi ngờ về sự thành đạt của mình và y diễn tỉ ước muốn được 
xác chứng của mình. Một nhà sư hỏi Thiên Hoàng Đạo Ngộ: “Tôi phải làm gì khi bóng 
mờ của nghi tình chưa dứt?” Đạo Ngộ đáp: “Giữ lấy một cái cũng còn cách xa chỗ 
trúng.”—A monk asked Tao-Wu of T”ien-Huang, “What shall I do when there 1s still a 
shadow of doubt?” Tao-Wu replied, “Even oneness when held on to 1s wide of the mark.” 
Thiên Tích The question whereby the questloner 1s anxious to find out the master”s 
attitude: Câu hỏi mà người hỏi nóng lòng muốn thấy ra thái độ của thầy. Một nhà sư hỏi 
Triệu Châu: “Vạn pháp quy nhất; nhất quy về đâu?” Triệu Châu nói: “Khi ở Thanh 
Châu, tôi có may được một chiếc áo nặng bảy cân.”—A monk asked Chao-Chou, “All 
things are reducible to the One; but where 1s the One reducible?” Chao-Chou replied, 
“When [ was In the district of Ch”ing I had a robe made that weighed seven pounds.” 

Tâm Hành—The question asked by one who Is at a loss as to how to go on with his study 
of Zen: Người hỏi vì không biết tiếp tục học Thiền như thế nào. Một nhà sư hỏi Hưng 
Hóa: “Kẻ học nầy không phân biệt nổi đen với trắng, xin sư soi sáng cho.” Câu hỏi vừa 
xong thì sư cho một tát bên thân—A monk asked Hsing-Hua: “I am unable to distinguish 
black from white. Pray enlighten me somehow.” The question was hardly out when the 
master gave him a good slashing. 

Thám Bạt —The question asked with the Intention to probe Into the attainment of the 
master: Câu hỏi được hỏi với ý định thăm dò sở đắc của thầy. Loại câu hỏi nầy chắc 
chắn đã thịnh hành khi các Thiền viện được dựng lên khắp nơi và các nhà sư bái phỏng 
từ thây nầy sang thầy khác. Một nhà sư hỏi Phong Huyệt: “Kẻ ấy không hiểu mà chưa 


8) 


3) 


2331 


từng có chút nghi, thế là làm sao?” Sư đáp: “Khi con linh qui trèo lên đất bằng, nó không 
thể không để lại dấu vết nơi đất bùn.”—This kind of question must have been in vogue 
when Zen monasfteries were every where established and the monks travelled from one 
master to another. A monk asked Fêng-Hsuch, “How 1s It that one who understand not, 
never cherishes a doubt?” Fêng-Hsueh replied: “When a tortoise walks on the ground, he 
can not help leaving traces 1n the mud.” 

Bất Hội—The question of ignorance: Hỏi vì không hiểu; ở đây có vẻ không khác với loại 
câu “Tâm Hành.” Một nhà sư hỏi Huyền Sa: “Tôi là một người mới nhập tòng lâm; mong 
sư chỉ thị tôi cần phải học tập như thế nào.” Huyền Sa đáp: “Nhà ngươi có nghe dòng 
suối rì rào kia chăng?” Vị sư đáp: “Bẩm, có!” Huyền Sa nói: “Vậy theo lối đó mà 
vào.”——This does not seem to differ from the sixth question. ÀA monk asked Hsuan-Sha: “I 
am a new comer in the monastery; please tell me how to go on with my study.” Hsuan 
Sha replied: “Do you hear the murmuring stream?” The monk said: “Yes, master.” 
Hsuan-Sha said: “Tf so, here 1s the entrance.” 

Kình Đảm —The question proposed by one who has his own view of Zen and wishes to 
see how the master takes it: Người hỏi có quan điểm nào đó về Thiển và muốn biết nhận 
xét của thầy ra sao: “Tôi chẳng làm gì được với thế trí biện thông; xin sư cho một thoại 
đầu của Thiền.” Khi nhà sư hỏi như vậy, ông thầy liền giáng cho một đòn rất nặng—A 
monk asked his master: “As to worldly knowledge and logical cleverness, [have nothing 
to do with them; please let me have a Zen theme.”' The master gave him a hearty blow. 


10) Trí —The question in which an ancient masterˆs saying is referred to: Trong câu hỏi nầy 


có đặc ra lời nói của một bậc lão túc. Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt lên mà cũng 
không thấy bờ mé thì làm sao?” Vân Môn bảo: “Xem kìa?”——A monk said to Yun-Mên: 
“What would one do when no boundaries are seen, however wide the eyes are open?” 
Said Yun-Mên: “Look†” 


11) Cố —The question containing words from the sutras: Câu hỏi có chứa đựng những lời nói 


trong kinh. Một nhà sư hỏi Thủ Sơn: Theo kinh nói hết thẩy chúng sanh đều có Phật tính; 
vậy sao chúng sanh không biết?” Thủ Sơn đáp: “Biết chứ.”——A monk asked Shou-Shan: 
“According to the sutra, all beings are endowed with the Buddha-nature; how 1s it then 
that they know 1t not?” Shou-Shan replied: ““They know.” 


12) Tá—The question containing references to a known fact: Câu hỏi gồm có những đối 


chiếu với một sự thực đã biết. Một nhà sư hỏi Phong Huyệt: “Biển cả có châu làm sao 
nhặt được?” Phong Huyệt đáp: “Lúc Võng tượng đến chói chan ánh sáng; chỗ L¡ lâu đi 
sóng vỗ trùm trời. Càng cố giữ nó càng tan, càng cố thấy nó, nó càng tối.”——A monk 
asked Fêng-Hsueh: “The ocean 1s said to contain the precious gem; how can a man lay 
hands on 1t?” Fêng-Hsueh replied: “When Wang-Hsiang comes, 1s brightness 1s dazzling; 
when li-lou goes, the waves roll as high as the sky. The more one tries to take hold of, the 
farther It vanishes; the more one attempts to see 1t, the darker It grows.” 


13) Thật —The question starts from an immediate fact of observation: Câu hỏi bắt đầu bằng 


một lối nhận xét trực tiếp. Một nhà sư hỏi Tam Thánh: “Kẻ học nây chỉ thấy Hòa 
Thượng là Tăng, đâu là Phật? Đâu là Pháp?” Tam Thánh đáp: “Đây là Phật, đây là Pháp, 
biết chăng?”——A monk as San-Shêng: “I see that you belong to the Brotherhood, what is 
the Buddha? What 1s the Dharma?” San-Shêng replied: “This 1s the Buddha, this 1s the 
Dharma, do you know?” 


2332 


14) Giả—The question containing a hypothetical case: Câu hỏi chứa đựng một trường hợp 
giả thiết. Một nhà sư hỏi Kính Sơn: “Đức Phật nầy ngồi trong Điện; cái nào là Đức Phật 
kia?” Kính Sơn đáp: “Đức Phật này ngồi trong Điện.”——A monk asked Ching-Shan: “This 
Buddha sits in the Hall; what 1s the other Buddha?” Ching Shan replied: “This Buddha sits 
1n the Hall.” 

15) Thẩm—The question embodying a real doubt: Câu hỏi bộc bạch một nghi tình thực thụ. 
Một vị sư hỏi Tổ sư: “Hết thẩy các pháp bản lai đều là hữu; như vậy cái gì là Vô?” Tổ sư 
đáp: “Câu hỏi của ngươi rất phân minh; hỏi ta làm gì?”——A monk asked his master: “All 
things are such as they are from he beginning; what 1s that which 1s beyond exIstence?” 
The master replied with ¡d solution: “Your statement 1s quite plain; what 1s the use of 
asking me?” 

16) Trưng—The question with an aggressive ¡intent: Câu hỏi có ý định bức bách. Một vị sư 
hỏi Mục Châu: “Tổ sư từ Ấn sang đây để làm gì?” Mục Châu cắt nghĩa: “Hãy nói, để 
làm gì?” VỊ sư không đáp. Mục Châu bèn đánh cho—A monk asked Mu-Chou: “The 
Patriarch came from India and what did he design to do here?” Mu-Chou reforted: “You 
tell; what dịd he design?” The monk gave no reply, so Mu-Chou struck hìm. 

17) Minh—The question plainly and straightforwardly stated: Câu hỏi được nêu lên một cách 
đầy đủ và chính xác. Một triết gia ngoại đạo hỏi Phật: “Tôi không hỏi hữu ngôn hay vô 
ngôn.” Đức Phật ngồi im lặng. Triết gia nầy nói: “Đức Thế Tôn quả đại từ, đại bi. Ngài 
khơi sáng những mây mờ mê hoặc cho tôi, chỉ cho tôi lối vào Chánh đạo.”—A non- 
Buddhist philosopher asked the Buddha: “Words or no-words, [ ask neither.” The Buddha 
remained silent. The philosopher said: “The Blessed One 1s indeed full of mercy and 
compassion. He has cleared off clouds of confusion for my sake, showing me how to 
enter upon the path.” 

18) Mặc —The question not expressed in words: Câu hỏi không diễn thành lời. Một triết gia 
ngoại đạo đến kiếm Phật và đứng trước ngài mà không nói một tiếng. Phật liền bảo: 
“Quá nhiều rồi ông ơi!” Triết gia này tán thán Phật, nói: “Do lòng từ bi của Đức Thế Tôn 
mà nay tôi được vào Đạo.”——A non-Buddhist philosopher came to the Buddha and stood 
before him without uttering a word. The Buddha then said, “Abundantly indeed, O 
philosopher!” The philosopher praised the Buddha saying, “It is all owing to the Blessed 
Oneˆs mercy that Ï now enter upon the path.” 


(H) Kinh Sách Về Thiền 
Books on Meditation 


(D Kinh Lăng Già—Lankavatara Sufra (sk£): Từ Bắc Phạn chỉ “Kinh viết về cuộc giáng 
lâm trên đỉnh Lăng Già.” Kinh Lăng Già hay kinh đi xuống Tích Lan, nhấn mạnh tới học 
thuyết đại giác bên trong, vượt thoát nhị nguyên và phân biệt. Kinh Lăng Già là giáo 
thuyết triết học được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trên núi Lăng Già ở Tích Lan. 
Có lẽ kinh nầy được soạn lại vào thế kỷ thứ tư hay thứ năm sau Tây Lịch. Kinh nhấn 
mạnh về tám thức, Như Lai Tạng và “tiệm ngộ,” qua những tiến bộ từ từ trong thiển định; 
điểm chính trong kinh nây coi kinh điển là sự chỉ bày như tay chỉ; tuy nhiên đối tượng 


2333 


thật chỉ đạt được qua thiển định mà thôi. Kinh có bốn bản dịch ra Hán tự, nay còn lưu lại 
ba bản. Bản dịch đầu tiên do Ngài Pháp Hộ Đàm Ma La sát dịch giữa những năm 412 và 
433, nay đã thất truyền; bản thứ nhì do ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch vào năm 443, gọi là 
Lăng Già A Bạt Đa La Bảo Kinh, gồm 4 quyển, còn gọi là Tứ Quyển Lăng Già; bản thứ 
ba do Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hán tự vào năm 513, gồm 10 quyển, gọi là Nhập 
Lăng Già Kinh; bản thứ tư do Ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào những năm 700 đến 704 
đời Đường, gọi là Đại Thừa Nhập Lăng Già Kinh, gồm 7 quyển, nên còn gọi là Thất 
Quyển Lăng Già. Đây là một trong những bộ kinh mà hai trường phái Du Già và Thiển 
tông lấy làm giáo thuyết căn bản. Kỳ thật bộ kinh nầy được Tổ Bồ Đề Đạt Ma chấp 
thuận như là bộ giáo điển được nhà Thiển thừa nhận. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng, “về sau nầy tại miền nam Ấn Độ sẽ xuất hiện một 
vị đại sư đạo cao đức trọng tên là Long Thọ. Vị nầy sẽ đạt đến sơ địa Bồ Tát và vãng 
sanh Cực Lạc.” Đây là một trong những bản kinh quan trọng trong trường phái Thiền Đại 
thừa. Người ta cho rằng đây là kinh văn trả lời cho những câu hỏi của Bồ Tát Mahamatt. 
Kinh còn thảo luận rộng rãi về học thuyết, bao gồm một số giáo thuyết liên hệ tới trường 
phái Du Già. Trong số đó giáo thuyết về “Bát Thức,” mà căn bản nhất là “Tàng Thức,” 
gồm những chủng tử của hành động. Kinh văn nhấn mạnh về tư tưởng “Thai Tạng” vì sự 
xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Phật tánh ấy chỉ hiển lộ qua thiển 
tập. Kinh Lăng Già có ảnh hưởng rất lớn tại các xứ Đông Á, đặc biệt là trong các trường 
phái về Thiểền—A Sanskrit term for “A Sutra on the Descent to Sri Lanka.” A Mahayana 
sutra that stresses the inner enlightenment that does away with all duality and distinctions 
(A scripture of the Yogachara School which teaches subJective idealism based on the 
Buddhaˆs Enlightenment). A philosophical discourse attributed to Sakyamunmi as delivered 
on the Lanka mountain In Ceylon. lt may have been composed ¡In the fourth of fifth 
century AÀ.D. The sutra stresses on the eight consciousness, the Tathagatha-garbha and 
gradual enlightenment through slow progress on the path of medhitative training; the maJor 
Idea In this sutra 1s regarding that sutras merely as Indicafors, 1.e. poInting fingers; 
however, their real obJect being only attained through personal meditation. There have 
been four translations Into Chinese, the first by Dharmaraksa between 412-433, which no 
longer exists; the second was by Gunabhada in 443, 4 books; the third by Bodhirucl In 
513, 10 books; the fourth by Siksananda in 700-704, 7 books. There are many treafIses 
and commentaries on 1t, by Fa-Hsien and others. This 1s one of the sutras upon which the 
Zen and Yogacara schools are based. In fact, this was the sutra allowed by Bodhidharma, 
and 1s the recognized text of the Ch"an School. In the Lankavatara Sutra, Sakyamuni 
Buddha predicted, “In the future, in southern India, there wIll be a great master of high 
repute and virtue named Nagarjuna. He will attain the first Bodhisattva stage of Extreme 
Joy and be reborn in the Land of Bliss.” This 1s one of the most Important sutras In the 
Mahayana Buddhism Z⁄en. It is said that the text 1s comprised of discourses of Sakyamuni 
Buddha in response to questions by Bodhisattva Mahamat. It also điscusses a wide range 
of doctrines, including a number of teachings assoclated with the Yogacara tradition. 
Among these 1s the theory of “eipht consciousnesses,” the most basic of which 1s the 
Alaya-vijnana or the basic consciousness, which 1s comprised of the seeds of volitional 
activities. It also emphasizes on “Fathagata-garbha” or the “embryo of the tathafata” 
thought because of Ifs assertion that all sentient beings already possess the essence of 


2334 


buddhahood, which is merely uncovered through meditative practice. This text 1s 
currently highly influential in East Asia, particularly in the Zen traditions. 


(H) Flower Ornament Sufra— Avafamsaka-sufra (skf): Kinh Hoa Nghiêm. 


Ũ 


2) 


3) 


Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Kinh Hoa Nghiêm.” Bộ kinh Đại Thừa gồm nhiều tập chứa 
đựng sự sưu tập về nhiều phần khác hẳn nhau. Trong số những phần quan trọng hơn là 
kinh nói về Thập Địa, diễn tả mười giai đoạn của Bồ Tát, phần kinh Hoa Nghiêm trong 
đó kể chuyện về sự kiếm tìm Phật quả của Thiện Tài Đồng Tử. Kinh Hoa Nghiêm là 
triết lý chính yếu của Hoa Nghiêm Tông bên Trung Hoa, tông này đặc biệt nhấn mạnh 
đến giáo thuyết liên quan đến sự giải thích về sự liên hệ của chư pháp--A Sanskrit term 
for “Flower Garland Sutra.” À voluminous Mahayana text that contains a disparate (khác 
hẳn nhau) collection of parts. Among its more important sections are the Sutra on the Ten 
Levels (Dasabhumika-sutra), which describes the ten Bodhisattva levels (bhumi), and the 
Flower Array Sutra (Gandavyuha-sutra) which tells the story of Sudhana”s quest (tìm 
kiếm) to attain buddhahood. The Avatamsaka is the philosophical basis of the Chinese 
Hua-Yen (Kegon—jap; Hwaom—kor) school, which particularly emphasizes the sutra”s 
teachings concerning the interpretation and connectedness of all phenomena. 

Kinh điển cao thứ nhì trong giáo điển Đại thừa, dạy về nhân tâm, một cái tâm không thể 
đo lường và không thể nghĩ bàn: The second highest sutra of the Mahayana Tradition, 
teaching the unfathomable and incomprehensible (for the human mind) world of the 
Maha-Bodhisattvas. 

Kinh Hoa Nghiêm cũng là giáo điển căn bản của trường phái Hoa Nghiêm. Một trong 
những kinh điển dài nhất của những giáo điển mà Phật đã thuyết giảng ngay sau khi 
Ngài giác ngộ. Đây là giáo điển Phật dùng để giáo hóa chư Bồ Tát và những chúng hữu 
tình có căn cơ cao—The Basic text of the Avatamsaka school. It is one of the longest 
sutras In the Buddhist Canon and records the highest teaching of Buddha Shakyamunl, 
1mmediately after enlightenment. It 1s traditionally believed that the sutra was taught to 
the Bodhisattvas and other high spiritual beings while the Buddha was In samadhi. The 
sutra has beem described as the “epitome of Buddhist thought, Buddhist sentiment, and 
Buddhist experience” and is quoted by all schools of Mahayana Buddhism. 


(HI) Kinh Viên Giác— Sutra Qƒ Perfect Enhghtenment: Kinh nói về “Đại Giác Toàn Hảo. ” 


Kinh được một nhà sư Tây Tạng tên Buddhatrata dịch sang Hoa ngữ năm 693. Mười hai 
vị Bồ Tát trong đó có Văn Thù và Phổ Hiền đã nhận được từ đó những chỉ dẫn về nội 
dung đại giác toàn hảo. Kinh Viên Giác có ảnh hưởng quyết định tới Thiển Tông Trung 
Quốc và Nhật Bản—Sutra Of Perfect Enlightenment, a sutra that indicates the “perfect 
enlightenment.” It was translated Iinto Chinese in 693 by a Tibetan monk named 
Buddhatrata. In it twelve bodhisattvas, among them Manjusri and Samantabhadra, are 
Instructed In the nature of perfect enliphtenment. This sutra had great Iinfluence on both 
Chinese and Japanese Zen. 


(IV)Lục Tổ Đàn Kinh— Sixth Patriarch?s Platform Sufra: Sutra of Hui-Neng—Kinh được 


Lục Tổ thuyết. Văn bản chủ yếu của Thiển Nam Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết 
giảng và ngữ lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm được đệ tử của Ngài là Pháp Hải ghi lại 


2335 


trong 10 chương—Platform Sutra—S1xth Patriarch Sutra—The Platform Sutra of the Sixth 
Patriarch*s Dharma Treasure, the basic text of the Southern Zen School in China. The 
Sutra of the Sixth Patriarch from the High Seat of the Dharma Treasure, basic Zen writing 
in which Sixth Patrlarch”s blography, discourses and sayings at Pao-LIin monastery are 
recorded by his disciples Fa-Hai. It 1s divided 1nto ten chapters. 


(V) Kinh Đại Thừa Chỉ Quán—Mahayana Sutra on Samatha and Vipasyana: Chỉ có nghĩa 


là đình chỉ, quán là quán đạt. Như vậy chỉ quán là đình chỉ vọng niệm để quán đạt chân 
lý. Khi cơ thể ngừng nghỉ là “Chỉ”. Khi tâm đang nhìn thấy một cách rõ ràng là 
“Quán —Ceasing and reflecting—Quleting and reflecting—Qulet, tranquilfty and 
absence of passion. When the physical organism 1s at rest it is called “Stop” or “Halt.” 
When the mind ¡s seeing clearly it is called “Contemplation.” 


(VI)Kun Cang Kinh—Diamond Sufra: Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme Wisdom—— 


l) 


2) 


Vajraccedika-praJna-paramita-sutra (skt) 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Tất cả 
các pháp hữu vi đều giống như mộng, như huyễn, như bào ảnhKinh Kim Cang, tóm lược 
của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, được ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ—The 
Vajracchedika Prajnaparamita Sutra. Also called the perfection of Wisdom which cuts 
like a Diamond. All mundane (conditioned) dharmas are like dreams, 1llusions, shadow 
and bubbles. The Sutra was an extract from the Prajnaparamita-sutra, and translated Into 
Chinese by Hsuan-Tsang. 


Kinh Kim Cang, một trong những kinh thâm áo nhứt của kinh điển Đại Thừa. Kinh nây là 
một phần độc lập của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Kim Cang giải thích hiện tượng 
không phải là hiện thực, mà chỉ là những ảo giác hay phóng chiếu tỉnh thần riêng của 
chúng ta (Bất cứ hiện tượng và sự vật nào tổn hữu trong thế gian nầy đều không có thực 
thể, do đó không hể có cái gọi là “ngã”). Chính vì thế mà người tu tập phải xem xét 
những hoạt động tinh thần của hiện tượng sao cho tinh thần được trống rỗng, cởi bỏ và 
lắng đọng. Nó có tên Kim cương vì nhờ nó mà chúng sanh có thể cắt bỏ mọi phiển não 
uế trược để đáo bỉ ngạn. Kinh được kết thúc bằng những lời sau: “Sự giải bày thâm mật 
này sẽ gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì nó cứng và sắt bén như Kim 
Cương, cắt đứt mọi tư niệm tùy tiện và dẫn đến bờ Giác bên kia.” Kinh đã được Ngài 
Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự: 

*Nhứt thiết hữu vi pháp, 

Như mộng huyễn bào ảnh, 

Như lộ, diệc như điện, 

Ưng tác như thị quán. 

Sutra of the Diamond-Cutter of Supreme Wisdom, one of the most profound sutras In 
the Mahayana, an independent part of The Vairacchedika PraJanparamita Sutra. The 
Diamond Sutra shows that all phenomenal appearances are not ultimate reality but rather 
1llusions or proJecftions of one”s mind (all mundane conditioned dharmas are like dreams, 
1llusions, shadow and bubbles). Every cultivator should regard all phenomena and actions 
in this way, seeing them as empty, devoid of self, and tranquil. The work 1s called 


2336 


Diamond Sutra because 1t 1s sharp like a diamond that cuts away all necessary 
conceptualization and brings one to the further shore of enlightenment. The perfection of 
wisdom which cuts like a diamond. The sutra ends with the following statement: “This 
profound explanation 1s called VaJracchedika-PraJna-Sutra, for the diamond 1s the gem of 
supreme value, It can cut every other material (thoughtf) and lead to the other Shore.” The 
sutra was translated into Chinese by Kumarajiva. A gatha of the Diamond Sutra states. 

*All phenomena 1n this world are 

Like a dream, fantasy, bubbles, shadows; 

They are also like dew, thunder, and lightening; 

One must understand life like that. 


(VI) Truyền Đăng Lục— Transmission oƒ the lamp: Records of those who have passed on 
the lamp of Buddhist Truth—Kinh nói về một vị thây có thể ấn chứng về sự thành tựu 
giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình—The book on the transmission of 
the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind. A master can seal his pupil”s achievement of 
enlightenment by testing and approving 1t as true. 


(VIHI)Đại Thừa Khởi Tín Luận— Treatise on Awakening oƒ Faith: Sraddhotpada-sastra 
(sk)—Khởi Tín Luận, tên gọi tắt của sách Đại Thừa Khởi Tín Luận tại các xứ Đông Á, 
do ngài Mã Minh Bồ Tát biên soạn, nhưng hiện chỉ còn lại bản văn bằng Hoa ngữ mà 
thôi. Có hai bản dịch sang Hoa ngữ, thứ nhất là bản dịch của ngài Chân Đế vào năm 554 
sau Tây Lịch, bản thứ hai do ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào năm 700 sau Tây Lịch. 
Bản thứ nhất có lẽ được đại chúng chấp nhận hơn vì Đại sư Trí Giả, vị tổ thứ tư của tông 
Thiên Thai cũng là vị thơ ký cho ngài Chân Đế, và sau được ngài Pháp Tạng biên soạn 
lời bình giải tiêu chuẩn, mặc dầu sau nầy chính ông đã giúp cho ngài Thực Xoa Nan Đà 
dịch bản thứ nhì. Đại Thừa Khởi Tín Luận là tác phẩm nói về cực lý của Đại Thừa, giúp 
cho người đọc nghe khởi lên trong lòng niềm tin chân chính đối với giáo pháp Đại Thừa, 
rằng tất cả chúng sanh đều có tánh giác nguyên thủy, và bản chất căn bản nầy được coi 
như là Phật tánh. Tuy nhiên, nó bị che mờ bởi vô minh, và một khi vô minh được tháo gỡ 
thì tự nhiên người ta sẽ chứng nghiệm được tiềm năng căn bản của Phật tánh này. Bộ 
sách nầy đã được ngài Teitaro Suzuki dịch sang Anh ngữ vào năm 1900——Awakening of 
Faith, one of the earliest remaining Mahayana texts In East AÀsian coutrles and 1s 
attributed to Asvaghosa, but extant only in Chinese. Two translations have been made, 
one by Paramartha in 554 A.D., another by Siksananda, around 700 A.D. The first text 1s 
more generally accepted, as Chih-[, the fourth patriarch of T”ien-T”ai was Paramarth”s 
amanuensis, and Fa”Tsang made the standard commentary on 1t, though he had assisted 
SIksananda In his translation. It gives the fundamental principles of Mahayana, claims 
that all sentient beings are primordially awakened, and this basic nature 1s referred to as 
“Buddha-nature” However, 1f† 1s prevented form manifesting due to Ignorance (avidya), 
and once this 1s removed one naturally actualizes the basic potential of Buddha-nature. 
The work was translated into English by Teitaro Suzuki in 1900, also by T. Richard. 


(IX)Cảnh Đúc Truyền Đăng Lục: Denko-roku (jap)—Record Conerning the Passing On the 
Lamp—Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có nghĩa là Biên Niên Sử được truyền dưới ánh 


2337 


đèn, soạn dưới thời Cảnh Đức. Tác phẩm xưa nhất trong lịch sử văn học thiển, do nhà sư 
Trung Quốc tên Đạo Nguyên soạn năm 1004. Tác phẩm gồm những tiểu sử ngắn và 
những giai thoại về cuộc đời của các thiển sư từ trước thời sơ tổ phái Pháp Nhãn là 
Thiền Sư Pháp Nhãn Văn Ích. Cảnh Đức Truyền Đăng Lục gồm ba tập, ghi lại ý kiến 
của hơn 600 thiển sư và nói đến hàng ngàn thiển sư khác. Nhiều công án được tìm thấy 
trong tác phẩm nầy. “Truyền Đăng Lục,” kể lại chỉ tiết về sự truyền công án và những 
giải đáp của 52 vị tổ trong truyền thống Kasyapa (dòng đệ tử của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni) truyền tới Đạo Nguyên, sơ tổ tông Tào Động tại Nhật Bản. Những kinh văn 
này giữ vai trò chủ yếu trong truyền thống nhà Thiền, mà giáo thuyết và thực hành đều 
khác với kinh văn Phật giáo tại Ấn Độ. Truyền thống Thiền thì lại cho rằng giáo thuyết 
và thực hành của họ mới đích thực là cốt lõi giáo pháp của Đức Phật, được truyền trực 
tiếp từ tâm qua tâm từ dòng truyền thừa Kasyapa tới Đạo Nguyên, qua một dãy các vị 
thây. Kỳ thật, không có sự thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể 
ấn chứng về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. Tâm 
truyền tâm từ một vị Thầy Thiển qua sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như 
cách truyền Phật Tâm trong nhà Thiển—Ching-Te-Chuan-Teng-Lu—Record 
Concerning the Passing On the Lamp, composed in the Ching-Te period. This 1s the 
earliest historical work of Ch'an literature, compiled by the Chinese monk named Tao- 
Hsuan in the year 1004. It consists of short biographies and numerous anecdotes from the 
lives of the early masters of Ch'an up to Fa-Yen-Wen-I, the founder of the Fa-Yen 
school. This thirty-volume work, in which the deeds and sayings of over 600 masters are 
recorded and more than 1000 masters are mentioned, 1s one of the most Imporfanf source 
works of Ch'an literature; many of the koans that are found In later Zen literature were 
fixed In writing here for the first tme. The Zen Records of the Transmission of the 
Lamp,” which recounts the transmission of the Koan and solutions of the fifty-two 
patriarchs of the tradition from Kasyapa (a disciple of Sakyamuni Buddha) to Dogen 
Zenji (1200-1253), the founder of the Japanese Soto order. Such texts play a key role In 
the Zen tradition, which has teachings and practices that are at variance with what 1s 
described in Indian Buddhist texts. The tradition claims that 1ts doctrines and practices are 
the true core teachings of the Buddha, which were passed directly by mind-to-mind 
transmission to Kasyapa and from him through a succession of masters. In reality, there 1s 
no truth to transmit (fransmission of the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind); 
however, a master can seal his pupIls achievement of enlightenment by testing and 
approving 1t as true. Mind-to-mind transmission, mental transmission, or fo pass from 
mind to mind, from a Zen master to his disciples by personal contact without using the 
words. To transmit the mind of Buddha as in the Intuitional school. 


(XI) Thong Dong Lục—Record 0ƒ Great Serenify: Tsˆ°ung-]ung-Lu——Tập sách 100 công án 
do Hoàng Trí Chánh Giác, một thiển sư danh tiếng phái Tào Động Trung Quốc biên tập. 
Nhan đề lấy theo tên của “Am Thong Dong”——A book of one hundred koans compiled by 
Hung-Chih-Chêng-Chueh, a reputed Chinese T”ao-Tung Zen master. The title 1s derived 
from the name of the Hermitage of Great SerenIty. 


2338 


(XIH)Bích Nham Lục— Blue Rock Collecfon: Pi-Yen-Lu—Một trong những tập sách thiền 


nổi tiếng nhứt của Thiển phái Lâm Tế, gồm một trăm công án do thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển (980-1052) soạn, với lời bình bằng kệ đi kèm của thiển sư Phật Quả Viên 
Ngộ (1063-1135). Tập sách lấy tên theo một cuộn giấy có viết hai chữ Hán “Bích” (xanh) 
và “Nham” (đá), ngẫu nhiên treo nơi chùa nơi mà nó được biên soạn, nên thiển sư Tuyết 
Đậu Trùng Hiển đã dùng hai chữ đó làm nhan để cho tác phẩm của mình—One of the 
most famous Zen book of Lin-Chi Zen sect, consisting of one hundred koans compiled by 
Zen master Hsueh-Tou-Chˆung-Hsien (980-1052), with is own commenfary In verse 
accompanying each koan, by Zen master Yuan-Wu (1063-1135). The book derived 1ts 
name from a scroll containing the Chinese characters for “blue” and “rock” which 
happened to be hanging in the temple where the collection was compiled, and which the 
compiler decided to use as a title for his wOrk. 


(XII)Lục Diệu Pháp Môn— Six wonderƒul doors: Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


người tu Phật —S1x wonderful strategies or doors for Buddhist cultIvatOrs: 

Số Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến 
mười hay ngược lại (đây là một trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh)— 
Meditation by counting oneˆs breaths. You can count from one to fen or VIS€-V€TSa. 

Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết 
mình đang thở vào, biết mình đang thở ra)—Meditation by following one°s breaths. 

Chỉ Môn hay Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tnh lặng (đã quán 
sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán)—Meditation by concentrating 
the mind. 

Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo 
mộng tưởng—Meditation by contemplating on any object to obtain wisdom and to 
eliminate delusions. 

Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán của chính mình—Meditation 
by returning to the mind. 

Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh 
khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt 
đứt mọi phiền não)—Meditation by pacifying the mind. 


(XIV)Thiền Lâm Vĩnh Gia Tập— Records oƒ Zen Forest 0ƒ Yung-Chia: Được viết bởi Thiền 


sư Vĩnh Gia Huyền Giác vào đời nhà Đường, ông sanh năm 665. Ông là một trong những 
đệ tử xuất sắc của Lục Tổ Huệ Năng. Bài Chứng Đạo Ca là một bài viết về thiển rất 
được phổ biến. Ông tịch năm 713 sau Tây Lịch —Records of Zen Forest was written by 
'Yung-Chia-Hsuan-Chueh, a famous Zen master during the Tang dynasty. He was born In 
665 A.D. He was one of the famous disciples of the Sixth Patriarch Hui-Neng. His “Song 
of Realization” 1s a popular Zen writing. He died in 713 A.D. 


(XV) Vô Môn Quán— Wu-Men-Kuan: Vô Môn Quán, một trong những tập sách thiển nổi 


tiếng nhứt của Thiền tông, do thiển sư Huệ Khai (1183-1260) soạn. Vô Môn Quán đơn 
giản hơn Bích Nham Lục vì nó chỉ có bốn mươi tám công án và là tác phẩm do một người 
biên soạn—Wu-Men-Kuan, one of the most famous Zen book of the Zen sect, compiled 


2339 


by Zen master Hui-Kˆai (1183-1260). Wu-Men-Kuan 1s a simpler book than the preceding 
one (Pi-Yen-Lu), for 1t containts only forty-eighf cases and 1s one man”s worKk. 


(XVI)Tông Cảnh Lục—Tsung-Ching-Lu: Tông Cảnh Lục của Ngài Diên Thọ, chỉ rõ dị 


Œ) 


đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư cũng soạn ra tập sách 
Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn 
đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh—*“Tông Cảnh 
Lục” to point out similaritiles and differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, 
Dharma Flower and Mind Only or Zen School. He also authored a collection of Buddhist 
texts called “Vạn Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also observed during that time, many 
Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, 
not knowing which tradition to practfice to obfain guaranteed results; therefore, he wrote a 
poem entitled “Four Clarifications” to make comparIsons. 


(JJ) Thiền và Cảm Giác Siêu Thoát 
Zen and Feeling 0ƒ exaltaion 


Thiền thâm sâu— Profound meditation: Khi chúng ta vào sâu trong thiền, tâm của chúng 
ta trở thành chủ của mọi vật. Chừng nào chúng ta còn phân biệt giữa cái nóng và cái lạnh 
thì khi lửa đến gần chúng ta cảm thấy nóng và bỏ chạy. Tương tự, khi một cơn gió lạnh 
thổi qua chúng ta cảm thấy lạnh. Nhưng nhờ thiển quán sâu, chúng ta vượt khỏi những sự 
phân biệt đó, thì chẳng còn sợ nóng sợ lạnh nữa. Nhờ thế mà bên Ấn Độ có nhiều vị sư 
Du Già có thể ngồi thiển dưới ánh nắng gay gắt mà không cảm thấy nóng, và ở Tây 
Tạng, Trung Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản... có nhiều thiển sư có thể ngồi thiển suốt đêm 
trong bão tuyết của mùa Đông mà không cảm thấy lạnh. Ở Việt Nam vào năm 1963, 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức có thể ngồi thiển dưới ngọn lửa. Lửa đốt cháy y áo và 
toàn thân ngài mà ngài vẫn ngồi yên và bất động như một tẳng đá. Một nhà sư Trung 
Hoa đã nói: “Vui tọa thiển núi sông chẳng màng; tâm lặng rồi lửa cũng lạnh tanh.”— 
When we enter Into profound meditation, our mind becomes master of everything. As 
long as we make a distinction between heat and cool, then whenever fire comes close to 
us, we feel the heat and run away. Similarly, when a cold wind comes, we feel the cold. 
But when, through deep meditation, we pass beyond such discriminations, then there 1s no 
fear of the heat or the cold at all. Thus, In India there are many yogIs who can sit In 
meditation under the blazing sun without feeling hot, and in Tibet, China, Korea, and 
Japan there are many Zen masters who can sit in meditation all night during winter”s 
snowfall without feeling cold. In Vietnam In 1963, Most Venerable Thịch Quang Duc 
could sit in meditation surrounded by flames. The fire consumed his robes and his entire 
body, yet he was able to sit as calm and motionless as a rock. A Chinese Zen master said: 
“For the tranguility of sitting meditation, mounfains and streams are not necessary; when 
the mind 1s extinguished, fire feels cool of 1tself.” 


2340 


(II) Thiền và Cảm giác siêu thoát—Zen and the ƒeeling oƒ exaltatfion: Cảm giác siêu thoát là 
một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiển. Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong 
Thiển Luận Tập H, cảm giác siêu thoát kèm theo sự chứng ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn 
phân biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một biến cố tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, 
chứa đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng 
ta không luôn luôn để ý, nhưng cảm giác thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý 
thức của chúng ta là cảm giác hữu hạn và lệ thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả của hai 
thế lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, chứng ngộ chính là xóa bỏ sự đối lập 
của hai đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nào, và sự đối lập nầy là nguyên lý của ý 
thức, trong khi đó, chứng ngộ. là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. Vì vậy, để giải 
phóng khỏi tình trạng đối lập ấy, người ta phải tạo ra một cẩm giác vượt lên trên tất cả. 
Một tay lang bạt, sống ngoài vòng pháp luật, đến đâu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi 
những kẻ khác mà còn bởi chính mình, nó thấy rằng mình là sở hữu chủ của tất cả tài 
sản, và uy quyển mà một sinh vật có thể đạt được trong cõi đời nây, sao lại có thể thế, 
nếu không cảm giác được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình? Một Thiển sư nói: “Lúc 
chứng ngộ là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào độc nhất; 
nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ hào mà thôi.” Một 
Thiển sư khác đã dẫn dụ Kinh Hoa Nghiêm: “Nầy các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực 
rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện tất cả những núi Tu Di, những 
mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời và cõi đất, nhiều đến hằng trăm nghìn ức số. 
Này các Thầy, các Thầy có thấy ánh sáng ấy chăng?” Thế nhưng, cẩm giác siêu thoát 
của Thiển đúng ra là một cảm giác trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chẳng có chút gì lồ 
lộ, khi giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. Cái vô thức ấy không bộc lộ ổn ào ở 
Thiển—The feeling of exaltation ¡s one of the eight chief characteristics of “satori.` In 
Zen. The feeling of exaltation inevitably accompanies enlightenment 1s due to the fact 
that it 1s the breaking-upof the restriction Iimposed on one as an individual being, and thịs 
breaking-up 1s not a mere negative incident but quite a positive one fraught with 
sIpmifilcaton because it means an infinite expansion of the individual. The general 
feeling, though we are not always conscious of it, which charaterizes all our functions of 
COnSCIousness, 1s that of restriction and dependence, because conscIousness 1tself 1s the 
outcome of two forces conditioning or restricting each other. Enlightenment, on the 
contrary, essentially consists In doing away with the opposiion of tftwo terms in 
whatsoever sense, and this opposiion 1s the principle of consciousness, while 
enlightenment 1s to realize the Unconscious which goes beyond the opposition. To be 
released of this, must make one feel above all things Intensely exalted. ÀA wandering 
outcast maltreated everywhere not only by others but by himself finds that he 1s the 
possessor of all the wealth and power that 1s ever attainable In this world by a mortal 
being, If it does not give him a high feeling of self-glorification, what could? Says a Zen 
Master, “When you have enlightenment you are able to reveal a palatial mansion made 
Of precious stones on a single blade of grass; but when you have no enlightenmert, a 
palatial mansion 1fself 1s concealed behind a simple blade of grass."””Another Zen master 
alluding to the Avatamsaka, declares: “O monks, look and behold! A most auspIcIous 
light 1s shining with the utmost brilliancy all over the great chiliocosm, simultaneously 
revealing all the countries, all the oceans, all the Sumerus, all the suns and moons, all the 


2341 


heavens, all the lands, each of which number as many as hundreds of thousands of kotis. 
O monks, do you not see the light? But the Zen feeling of exaltation 1s rather a quiet 
feeling of self-contentment; It is not at all demonstrative, when the first glow Of It passes 
away. The Unconscious does not proclaim 1fself so boisterously In the Zen conscIousness. 


(HI)Cảm giác siêu thoát không phải là sự Đắm trước nơi Hương Vị của Thiền— The ƒeeling 
0ƒ exaltation is not the Attachment for the Flavor 0ƒ Zen: Hành giả nên luôn nhớ rằng 
cảm giác siêu thoát không phải là sự Đắm trước nơi Hương Vị của Thiển. Nhiều người 
lầm tưởng như vậy nên họ luôn chờ đợi cái hương vị thiển ấy đến, nhưng họ không biết 
rằng một khi chờ đợi thì họ lại quên mất sự dụng công tu tập. Khi tọa thiển, đừng nên 
tham đắc vị thiển, tức là đừng mong đợi cảm giác sung sướng của thiển. Dĩ nhiên khi 
ngồi thiển lâu bạn sẽ có cẩm giác tự tại, thoải mái và sung sướng. Cứ để cho cảm giác 
ấy đến và đi chứ đừng tham trước. Nếu bạn tham chấp vào cảnh giới tự tại và sung sướng 
nầy, bạn sẽ khó lòng tiến bộ được trong thiển. Tại sao? Tại vì mình cứu loay quay khởi ý 
tìm lại cái vị thiển đó, bạn sẽ quên mất đi sự cố gắng dụng công của chính mình. Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng cảnh giới vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả, vô 
phiền, vô não, và hết sức tự tại đó đến rồi cũng sẽ qua đi. Người tọa thiển cần phải có 
cái tâm vô quái ngại, vô tham, vô cầu, vô hỷ, vô ưu, vô khủng, vô bố, nên ví thân mình 
như Pháp Giới Hư Không vậy, không nên chấp trước tham cầu. Lầm được như vậy mới 
mong có được sự tiến bộ thật sự trong thiển. Chính vì vậy mà cổ đức có dạy: “Người 
tham thiền thì gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma, không chấp trước cảnh giới nào 

cả.” Khi tham thiển tới chỗ “Trên không biết có trời, dưới không biết có đất, giữa chẳng 

biết có người; ngoài chẳng biết có vật, trong chẳng biết có tâm,” thì bấy giờ chúng ta sẽ 
hòa chung một thể với Pháp giới. Thiển giả phải luôn nhớ đừng để bị lay chuyển bởi 
thanh trần, đừng nhìn ngó đông tây, để cho tâm không chuyên nhất. Coi vậy mà chúng ta 
không còn nhiều thì giờ nữa đâu quý vị ơi! Đừng phung phí thời giờ quý báu, đừng nghĩ 
ngợi vẩn vơ, một chút thời gian là một chút mạng sống “Một tấc thời gian một tấc vàng. 
Thời gian và sinh mạng đều quý báu như nhau.”—Buddhist cultivators should always 
remember that the feeling of exaltation 1s not the Attachment for the Flavor of Zen. Many 
practitioners have this kind of misconception, so they keep waltting for that flavorful 
experience to reoccur, but they forget while waiting, they forget all about applying 
efforts. When you sit in Meditation, do not expect any flavorful Zen. That 1s to say, do not 
expect to experience the bliss of Zen. Of course, when you have been sitting meditation 
for a long time, you start experlencing a feeling of comfort, ease and happiness. Let this 
kind of experience come and go, and not be attached to 1t. If you become attached to this 
state of comfort and ease, 1t 1s extremely for you to make any progress. Why? Because 
when you become attached to the flavorful Zen, you will linger there, always trying fo øet 
back to the state of flavorful experience and forget about applying effort. Sincere 
Buddhists should always remember that In that experiecing state there was no self, no 
others, no living beings, no life span, no afflictions, no hassle. It was very blissful and 
very comfortable. Zen practitioners need be free of any obstructions and hang-ups. You 
cannot be attached to anything. You cannot get excessively happy, or depressed, and you 
should not have any fear nor terror. You should see your body as being the same as 
empty space and the Dharma Realm. There ¡is no need to cling to anything or crave 


l) 


2) 


3) 


4) 


2342 


anything. To be able to do all these, you wIll surely make progress in your meditation 
practices. Therefore, ancient virtues taught: “Zen practitioners should have the attitude 
like this: When the Buddhas come, slay them! When the demons come, slay them! Do not 
cling to any states at all” We want to pursue our Investigation until “we are no longer 
aware of heaven above, earth below, or people in between; we are unaware of things 
outside or the mind inside.` That is when we merge and become one with the Dharma 
Realm. We, Zen practitioners, should not let ourselves be disturbed by random noises Or 
gaze around east and west In distraction. Look† We do not have much time left in our life. 
Do not let this valuable time pass by In vain. “An Iinstance of time 1s an instance of life.” 
Time and life are equally valuable. 


(KK) Những lời Phật dạy về “Thiền ” trong Kinh Pháp Cú 


The Buddhas teachings on “Medtfation ” in the Dharmapada Sufra 


Tu Du-già thì trí phát, bổ Du-già thì tuệ tiêu. Biết rõ hay lẽ này thế nào là đắc thất, rồi 
nỗ lực thực hành, sẽ tăng trưởng thêm trí tuệ: From meditation arises wisdom. Lack of 
meditaton wisdom 1s gone. One who knows this twofold road of gain and loss, will 
conduct himse]f to increase his wIsdom (Dharmapada 282). 

Gìn giữ tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, tâm mến thích thiển định, riêng ở một 
mình, thanh tịnh và tự biết đầy đủ, ấy là bậc Tỳ kheo: He who controls his hands and 
legs; he who controls his speech; and In the highest, he who delights in meditation; he 
who Is alone, serene and contented with himself. He 1s truly called a Bhikhshu 
(Dharmapada 362). 

Này các Tỳ Kheo, hãy mau tu thiển định! Chớ buông lung, chớ mê hoặc theo dục ái. 
Đừng đợi đến khi nuốt hườn sắt nóng, mới ăn năn than thở: Meditate monk! Meditate! Be 
not heedless. Do not let your mind whirl on sensual pleasures. Don”t wait until you 
swallow a red-hot Iron ball, then cry, ““This 1s sorrowÏ° (Dharmapada 371). 

Ai nhập vào thiền định, an trụ chỗ ly trần, sự tu hành viên mãn, phiển não lậu dứt sạch, 
chứng cảnh giới tối cao, Ta gọi họ là Bà-la-môn: He who is meditative, sfainless and 
secluded; he who has done his duty and 1s free from afflictions; he who has attained the 
highest goal, I call him a Brahmana (Dharmapada 386). 


Phật Ngôn: 


Tỳ kheo nào đoạn được năm điều phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi; bỏ được năm điều: 
tham ái sắc, tham ái vô sắc, lừa đảo, phóng dật, và si mê; siêng tu năm điều: tín, tấn, niệm, 
định, huệ; vượt khỏi năm điều say đắm: tham ái, sân hận, si mê, tà kiến. Ta gọi là người đã 
vượt qua dòng nước lũ—He who cuts off five: lust, hatred, ignorance, egoism, doubt; 
renounces five: attachment to form, to formless, to concelt, to restlessness, and 1gnorance; 
cultivates five more: faith, effort, watchfulness, concentration, wIsdom. A monk who escapes 
from the five fetters: lust, hate, delusion, pride, false views; 1s called one who has crossed the 
flood. 


nạn C0 CA Ji), co 


k“ — 
¬ CC 


¬ — 
G3) 


14. 
15: 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 
22 
2: 
24. 
Chi 
26. 
21s 
28. 
29. 
30. 
31. 
ch 
33. 


2343 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothil & LewIs 


Hodous: 1934. 

World Religions, LewIs M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachinss, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
35: 
36. 
1h 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
BIP 
32 
53. 
54. 
55. 
56. 
S: 
58. 
ng. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


2344 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzukl, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
T1. 
“02 
ÉP 
74. 
vn 
76. 
. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 
61. 


T 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
90. 


91. 
J5: 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


2345 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 

Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 

Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiên Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, 


Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 


2346 


107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

IT1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư 5ï Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền 
Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 


2347 


140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Anclient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez,„ 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist WIsdom, many authors, Kular kumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡nh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


2348 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator lames Legge, 
1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 
1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 


2349 


214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martn Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studies in Ch'an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, NÑagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism 1n South East Asia, Kanal Lal Hazra, New Dehili, 
1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 


2350 


247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, I0 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡lIs, 2000. 

251.Human LIfe and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought In India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 18S1. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of WIsdom, Dr. CT. DorJi, New Dehii, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehili, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 195S to 
1980. 





